


` ĐẠI LỄ PHẬT DÀN VESAK LIÊN HỢP Q 





CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU 
VÀ TRÁCH NHIỆM CÙNG CHIA SẺ VÌ XÃ HỘI BỀN VỮNG 


BAN CHỨNG MINH 
HT. Thích Trí Quảng 
Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN 
HT: Thích Thiện Nhơn 
Chủ tịch Hội đồng Trị sự„ GHPGVN 
HTTS. Brahmapundit 
Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ (ICDV) 
HT. Thích Thiện Pháp 
Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN 
HT: Thích Thanh Nhiễu 
Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN 


ỦY BAN HỘI THẢO 


TTT.TS. Thích Đức Thiện 
HT. Thích Huệ Thông 
TT-TS. Thích Nhật Từ 


TT. Thích Thiện Thống 
GS.TS. Lê Mạnh Thát 


BAN ĐIỀU PHỐI DỊCH THUẬT 


TT.TS. Thích Đồng Trí 
NS.TS. Hương Nhũ 
SC. Liễu Pháp 

TS. Trần Tiễn Khanh 
Phan Trung Hưng 


TT. TS. Thịch Chúc Tín 
ĐĐ. Thích Đồng Đắc 
NS.TS. Như Nguyệt (HL) 
TS. Thang Lai 

TS. Lê Thị Kiều Vân 


TRỢ LÝ BIÊN TẬP 


ĐĐ.TS. Thích Hoằng Hòa 
ĐĐ. Thích Tuệ Nhật 
Nguyễn Mạnh Đạt 

Giác Thanh Hà 


ĐĐ. Thích Ngộ Dũng 
SC. Nhuận Bình 

TS. Lê Thanh Bình 
Nguyễn Thị Linh Đa 


TÙNG THƯ HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO 
VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU 
VÀ TRÁCH NHIỆM CÙNG 
CHIA SẺ VÌ XÃ HỘI BỀN VỮNG 


Chủ biên: 
TT. 1S. Thích Đức Thiện 
TT. TS. Thích Nhật Từ 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


MỤC LỤC 


TT HỘI dẦ xi»os6tgàös3aaftbnbdthnodo 9a itboEoidiab ta Sa 0c 06 Co áo la An IX 
LÊN HIỜI hICÙ ;xo220saxa-sasbif0gugfftaslesivsicagscgftiei8savoieeusuettons-vvAdee xi 
TÔ LÍ Ta 2 v22 6600086 Asvbstsibatdbsuoavaitiaatilia lu ioekabilafaGsie xvii 


L. Các bài thông điệp quan trọng 


1. Đức Pháp chủ HDCM GHPGVN, HT. Thích Phổ Tuệ.............................. 3 
2. Chủ tịch HĐTS GHPGVN, HT. Thích Thiện Nhơn ................................. 7 
3. Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoàng pháp trung ương 
GHPGVN, HT. Thích Bảo Nghiêm ...........................................---5--- rrrrrre II 


II. Các bài tham luận tiêu biểu 
4. Việt Nam đồng hành cùng cộng đồng Phật Giáo toàn cầu phấn đấu cho 
một thế giới yên bình và phát triển bền vững 
10: HDEE sac toa mudinsgutduaesbaftxiuisisDuipdacuaGitiassaovfsdeie 17 
5. Cách tiếp cận Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia 
sẻ vì xã hội bền vững 


@10851x1g2W5)/,1;2n Sợ Ỷ  Ỷ TỶ... nh cac 23 
6. Sự lãnh đạo Phật giáo: Một phối cảnh thực hành 
Hội thượng KhemnHBMIHHD nai Gdapldngiagirlclisa di li4k48isgl2e, jU 


7.Cách Tiếp Cận Của Phật Giáo Về Sự Lãnh Đạo Toàn Cầu và Trách Nhiệm 
Cùng Chia Sẻ Vì Xã Hội Bền Vững 

E1; THỊCH-LTH4:()ÌJ HH 421610 tujnsaonldisdffikisdiGli8. 6 1nnai404,4404g138 59 
§.Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng 
chia sẻ vì xã hội bền vững - Thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 

1.1.1 fiIEIf2E)HC: THỊ xen 0481 10, 0xái i00 214 611300xu82a011500801 x6 71 
9. Phật giáo trong vai trò chủ đạo hướng đến sự lãnh đạo toàn cầu 

THTT. Thìịch: ETHC: THOTIDDigiaius3vlioioisuatlulitslkoiiRodiiassliltebcbtAiusaa 103 
10. Công tác hoằng pháp thời cách mạng công nghiệp 4.0 

ĐỊT TiHCH: TH TU Tosxti100slx62sàxg1iddbSusbsabsssaeaEblsasnaouebidb x ni 
11. Sự lãnh đạo bằng chánh niệm vì hòa bình bền vững 

+11... f0cH 0V TH, TỊH Cai xnGAsabaeÔosinaliadcisoekikasabse 125 
12. Năm nguyên lý của lãnh đạo toàn cầu 


T12: LMÍCHA\ NIÀI::| Thi biaghgualtttutuSksnlaisbstufsgnttltlsbtinalonibugidoasuOgg T2Ó 


13. Một cách tiếp cận chánh niệm và sự lãnh đạo có chánh niệm 


TỶ; ` ]j0iEf:A TT LRD HT: sa 10s nuiigiasi voaaldbtoiobskablOlieesuace 1ó3 


II. Sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ 
14. Vấn đề của chủ nghĩa độc quyền và chủ nghĩa địa phương trong quan 


điểm Phật giáo 

9521 PiLGDINHEI(DtaaeftbiiManssiiluiflx0NÔGianUBNNGsaidhGiduÔnag 185 

15. Thời khắc khởi nguồn và sự tản cư: Sự thiết yếu cho một lãnh đạo Phật 
giáo 

TS. Devwin Cotmtbs B.0Ïes........................ 2e ©e2£+sSEseE+sSEEtSEEEerrssrrrerrsssrreee 199 


16. Tâm nhìn về sự phát triển và lãnh đạo của giới trẻ: Một nghiên cứu quan 
trọng về sự ra đi của Thái tử Tất Đạt Đa trẻ tuổi (Siddhartha) 


TÌT): THÍ H1 TT ÖToitsixôy 0s 0i 8n2udfbabs0stytsidipgÄ@bsksut064,baufm 209 
L7. Sự trao quyền cho người phụ nữ: Từ góc nhìn Phật giáo sơ khai 
PS.TS-IôteHid CHữTNHẨ gui x0 xbg000sảx0s(A0xad0uls 223 


18. Các yếu tố triết lý Chính trị của Đức Phật trong kinh điển Pali và sự liên 
quan của nó đối với các vấn đề lãnh đạo toàn cầu và các quan hệ chính trị 
bền vững 

115; R0DET:ESZHSSHJEaiosfybtgtostntngitix6xl0 sat 1066 0à lusORiee 235 


IV. Xã hội bền vững 

21. Sự gắn kết xã hội và kinh Thánh cầu 

TẾ: JC]J 1 IISUE ca asu Ôn nái5x8 88806985210 0asi 0gp dua1876 0 xasi2xiexaodl SA 
22. Tính thích ứng của Phật giáo với những sự thay đổi của xã hội hiện đại 
n1222RICH: VITUTN ST TT ba tfts84EsbneeleslefSeodffiiaViksaltiokiSSRVEnetyBavie tutBlze 269 
23. Bình đẳng giới và xã hội bền vững: Quan niệm Phật giáo ở thời hiện đại 
SA TL VY [ViEbiasgixanliufmaiytftatdgsriixausdtiDnbrdipdsagiiailasfua.Gtastibdiflitusasivlaik 0n 
24. Công dân toàn cầu và sự bền vững, mô hình Phật giáo đương đại trên 
toàn quốc 

¡019218706 INGGi GIPĐSSDUBIÍ nuaukiiiusabuigiuablossuasbusiulbilslullluluabs6tdhe 289 
25. Đóng góp của người Phật tử nhằm xây dựng xã hội hòa hợp và bền vững: 
Bảng phân tích xã hội học 
J036 2x 0T GH02) TT xoa dianinliugi SH nh Si tui tanhatiiplaleoSitoedise 301 


V. Các bài được lựa chọn theo chủ đề 
Sự lãnh đạo chánh niệm và hòa bình thế giới 
26. Để thành tựu sự lãnh đạo có chánh niệm vì nền hòa bình bền vững: Giới 
thiệu tông thiền Josaseon 


TS. Young Ho Lee ( Ven. ]imwol Dowoni).................................--s--:ic-es 331 
27. Ba con đường đan xen dãn đến hòa bình bền vững 

Phe Bach ở W. Edward Bufeau...........................---5-- 52s s2£cs£ssz+ssecssz 347 
28. Vị bồ tát với cương vị lãnh đạo: Lãnh đạo tinh thần cho hòa bình bền vững 
ti5„EÔ; £ H0, SHTHDHfPRWHIEKHDI suuasctiaulngitilugiiuAlluluadliaufuaailaa. 377 


29. Sự lãnh đạo chánh niệm vì nền hòa bình bền vững theo định hướng của 
Phật hoàng Trần Nhân Tông 
TH). Thích. Tát ẤN: 5iccä kiaxanntaStl0ulg tngeigdtllsholskuAiaiaiduiaksesusai 385 


Gia đình và chăm sóc sức khỏe 
30. Phương pháp tiếp cận của Phật giáo đến hòa hợp gia đình trong xã hội 
đang thay đổi 
Cấn. K/0MM) H008 giiuitrisltsbsatiblttRishonief0xbsi3dkaisilidipluSe 405 
31. Chăm sóc tâm linh bằng cách thể hiện lòng từ bi như lời Phật dạy: Góc 
nhìn từ một tu sĩ Phật giáo 


Rew. Fumninobu (Eishin) Kotura.............................-----------222s22sssssss 421 
32. Những đóng góp của Phật giáo để cải thiện các mối quan hệ 
100/101) VITMIL TT safulstsblbonkesBabonaltnbDadiubserbidnfsbolssiweagul 439 


33. Phương pháp tiếp cận Phật giáo về sức khỏe và an sinh: Con đường 
hướng tới một tương lai bền vững 
T52 ;:0fAffL LMITH(G 28a 2800410s0xa0saasasuilsosblaluileabldiGiba0i4 453 


Giáo dục và môi trường 
344. Sự tiếp cận của Phật giáo đối với vấn đề tiêu dùng có trách nhiệm và sự 
phát triển bền vững 


lo: 10, 4X0† 1E TỚI GIIEHSSGIBO sisaraslotgradiklkdtutdidietatulssaecie 471 
35. Mô hình tiêu thụ bền vững 

T†0 T7: I0:- Lo: {1A DDfKDDHUStubsotxAbeasntilslfseidbigbsseaiubsie 491 
36. Xây dựng chương trình giảng dạy toàn diện cho giáo dục môi trường - 
Giáo dục bền vững 


T3» :EqfNf)SIPE GP ID HfTbasutiistietdvtsoi 30x A0064 xa 021414010666 s0 nx344 S09 


37. Giáo lý đạo đức Phật giáo nguyên thủy đối với giáo dục đạo đức toàn cầu 


PGS.TS. Gunatilake Athukoralalage Sotnarafne.............................---- 519 

38. Dùng giáo dục Phật pháp thay đổi cách tương tác thúc đẩy giáo dục đạo 
đức trong trường học 

1: QUẾ .EflG0- STRHIHDsitissongalbssgbiguassacuadiaetitkausasluisBusl 541 

39. Vai trò giáo dục Phật giáo trong cuộc khủng hoảng về bản sắc tại phương 
Tây hiện nay 

1 02120.KjH: T HỀHH ssảxsiieuxidtall018ugG0nsiginls0ag0 19augix0ngul0uisagkaae 563 


Phật giáo và cuộc cách mạng 4.0 
40. Mặt trái của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
đỊT- 111IC10 1V (10: TT bạaôs/1123aeiliorsEohilinb)fmangBidaaaolaigfGfeidraifa 59S 
41. Cách mạng công nghiệp 4.0 quan điểm Phật tử về xã hội bền vững và 


hạnh phúc 

15 ïP GÌ 6F) 1101 Sai ssbiditdtsbuechiiaitoiauoyuduibaboagisbottesSiicnifve ó1] 
42. Phản ứng đối với nền công nghiệp 4.0: Bước tiến triển quyết định 
Ch%,:ho2:CT60]]ffEV, DỤ HÍOPIlbisetiteibssel2.1.8100S40101axaasit0kaosasui 6ó1 


43. Phật giáo tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương nhân văn học kỹ thuật số 
/ không gian và bảo tồn di sản 


GS. TS. Dauwid BlurrdeÏÏ,............................... -- s-< se se Ses eEEeEEeeE2eE se eezesrezsee ó83 
THIẾU SH'CIG LẠC Ở HÀ sis426tsãs44esnsdiecndsfeáidodeEaekhdlgotdtksiasaalsdkkkdkotl6i568980singhốx 705 


XYãi nét về các chủ biẾn sec 6ix6asi site vdb000040050128 x6 l11.0xsx2e 716 


LỜI NÓI ĐẦU 


Vào năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị 
quyết công nhận ngày Vesak là ngày lễ hội văn hóa thế giới và thừa 
nhận các đóng góp to lớn của đức Phật cho thế giới. Từ năm 2004, 
Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Thái Lan nói chung và Đại học 
Mahachulalongkornrajavidyalaya nói riêng vô cùng vinh dự đăng 
cai đại lễ Vesak LHQ 12 lần tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. 


Từ năm 2004 đến nay, cộng đồng Phật giáo thế giới đã đi một 
chặng đường dài của đại lễ Vesak LHQ. Đất nước Thái Lan rất vinh 
dự và vui mừng đóng vai trò là nước đăng cai nhiều lần nhất. Quảng 
thời gian lố năm đã giúp Ủy ban Tổ chức Vesak LHQ được trưởng 
thành và phát triển với bốn phương diện: Hội thảo, văn hóa, nghi 
lễ và phụng sự. Nhiều kinh nghiệm đã đạt được và đây là thời gian 
chúng tôi có thể chia sẻ cơ hội đăng cai với các nước khác. Dĩ nhiên, 
sẽ luôn có chỗ cho sự tăng trưởng, phát triển và tất cả chúng ta rất 
phấn khởi để chứng kiến sự phát triển đó. 


Vào năm 2006, sau khi tham gia vào Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại 
lẽ Vesak LHQ với vai trò Phó Tổng thư ký, Thượng tọa TS. Thích 
Nhật Từ đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ 
hữu nghị giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Ủy ban Tổ chức 
quốc tế Vesak LHQ nói riêng và cộng đồng Phật giáo thế giới nói 
chung. Nhờ đóng góp năng động của Thượng tọa, đại lễ VesakLHQ_ 
2008 đã được tổ chức rất thành công tại Trung tâm Hội nghị quốc 
gia và đại lễ Vesak LHQ 2014 tổ chức thành công tại Trung tâm Hội 
nghị quốc tế Chùa Bái Đính. 

Ủy ban Tổ chức quốc tế đại lễ Vesak LHQ đã ủng hộ và chúc 
mừng đất nước Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHP- 
GVN) đăng cai thành công mỹ mãn Đại lễ Vesak LHQ và hội thảo 
quốc tế tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội vào năm 2008 và 
Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình vào 
năm 2014. Lần này, chúng tôi có thêm niềm tin đầy đủ với Việt 
Nam với tư cách là nước đăng cai đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Trung 


X | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, lân thứ ba. 
Chúng tôi tán dương và tri ân Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam và những người đã đóng góp cho sự thành công của các 
đại lễ Vesak LHQ trong những năm trước và mong mỏi rằng đại lễ 
'Vesak LHQ năm nay cũng như các năm sau sẽ tiếp tục thành công. 


Những lời dạy minh triết và đạo đức của đức Phật vượt qua mọi 
ranh giới, vì tâm trí của tất cả là như nhau, những đau khổ của con 
người đều giống nhau và tiềm năng giải thoát của tất cả là như nhau. 
Tôi rất vui mừng cho sự khởi động Vesak LHQ như một tiến trình, 
phát triển phạm vi hoạt động của Vesak LHQ. Bây giờ là thời gian 
mà các quốc gia khác và tất cả chúng ta đi theo con đường tương 
tự, phát triển lễ Vesak LHQ, tưởng niệm đức Phật đản sinh, thành 
đạo và nhập niết-bàn như sự kiện quốc tế thực sự đặc biệt và thiêng 
liêng, có thể chia sẻ với cộng đồng thế giới, bất luận tôn giáo, màu 
đa, sắc tộc. 

Hãy để giáo pháp của đức Phật là ngọn hải đăng cho thế giới, 
chuyển hóa vô minh và khổ đau trong tâm chúng ta, mang lại sự 
phát triển vào năng lực bền vững cho nhân loại và quan trọng hơn, 
cho hòa hợp và hòa bình thế giới. 


HT-TS. Brahmapundit 
- Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lẽ Vesak LHQ_ 
- Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học Phật giáo thế giới 


LỜI GIỚI THIỆU 


Lịch sử nhân loại ghi nhận rằng Sa-môn Gotama giác ngộ thành 
Phật tại Bồ-đề đạo tràng, Ấn Độ và giới thiệu con đường tỉnh thức, 
dẫn dắt thế giới cho đến ngày hôm nay. Đó là con đường tỏa chiếu 
trí tuệ và cung cấp tuệ giác, giúp con người vượt qua vô vàng thách 
đố và thành tựu các phúc lợi cho nhân loại. 

Thừa nhận các giá trị minh triết mang tính thực tiễn của đức Phật 
cũng như các giá trị và đóng góp của đạo Phật, vào ngày 15.12.1999, 
LHQ đã quyết định tưởng niệm đại lễ Vesak thiêng liêng (Đản sinh, 
thành đạo, nhập Niết-bàn của Phật) vào rằm tháng 4 âm lịch, nhằm 
trung tuần tháng Š dương lịch. Đại lễ Vesak LHQ lần đầu tiên được 
tổ chức trọng thể tại Trụ sở LHQ ở New York vào năm 2000. Cho 
đến năm 2019, LHQ đã tổ chức thành công 19 lần đại lễ Phật đản 
LHQ trên toàn cầu. Từ năm 2004-2019, cộng đồng Phật giáo thế 
giới đã tổ chức thành công 1ó lần đại lễ Phật đản LHQ. 


Ngày nay, hành tính chúng ta đang đối diện với hàng loạt các 
khủng hoảng và các thiên tai không tiên liệu được. Sự đe dọa của 
chủ nghĩa khủng bố, bạo lực sắc tộc, cũng như nỗ lực khắc phục sự 
nghèo đói, cung ứng giáo dục và sự phát triển bền vững đã thôi thúc 
chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa cho công bằng xã hội. Nhu cầu 
cấp bách cho các kế hoạch khẩn thiết và nỗ lực đúng phương pháp 
ở phạm vi quốc tế nhằm mang lại hòa bình vĩnh viễn trong các xã 
hội cũng như cuộc sống của mỗi cá nhân. 

Trong bối cảnh của những xung đột và bất hạnh lan rộng dẫn 
đến các vấn nạn và khủng hoảng phức tạp, Phật giáo với di sản 
phong phú về sự độ lượng, bất bạo động, từ bị, hóa giải hận thù có 
thể đóng góp to lớn, gây cảm hứng với thông điệp từ bi của Phật, sự 
hòa bình và hòa hợp trên thế giới ngày nay. Đại lễ Phật đản LHQ_ 
2019 là một minh chứng cho sự kiện này. 


Việt Nam được vinh dự đăng cai đại lễ Phật đản LHO vào năm 
2008 tại Hà Nội và năm 2014 tại Ninh Bình. Sự kiện quốc tế này 


XII | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


chứng minh cảnh tượng tuyệt vời về lễ hội thiêng liêng, với sự tham dự 
của hàng ngàn Tăng Nị, Phật tử khắp thế giới, hội tụ tại Việt Nam nhằm 
truyền bá thông điệp hòa bình, từ bi và hòa hợp của đức Phật. 

Năm 2019 là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai sự kiện quốc tế quan 
trọng này. Đối với cộng đồng Phật giáo thế giới thì đây là cơ hội 
truyền bá thông điệp và các giá trị về tình thương, hòa bình, bất bạo 
động và độ lượng của đức Phật trên toàn thế giới. 

Thật là vinh dự lớn lao cho đất nước Việt Nam, nhân dân Việt 
Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cũng như cộng 
đồng Phật giáo thế giới tham dự đại lễ Phật đản LHQ và truyền bá 
di sản văn hóa Phật giáo, đặc biệt là những lời dạy của đức Phật về 
bình đẳng, công bằng, tôn trọng và hiểu biết vì lợi ích của nhân loại. 
Cộng đồng Phật giáo thế giới và đặc biệt là cộng đồng Việt Nam 
trên toàn cầu vô cùng vui mừng khi Việt Nam đăng cai sự kiện quốc 
tế quan trọng và an lành lần thứ 3. Các diễn đàn học thuật, biểu diễn 
văn hóa và nghi lễ thiêng liêng mang tính quốc tế tại đại lễ này chắc 
chắn đẩy mạnh sự tương tác và giao lưu các giá trị văn hóa và tri thức 
giữa các quốc gia và các tổ chức Phật giáo. 

Hội thảo Phật giáo quốc tế với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật 
giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội 
bền vững” (Buddhist Approach to Global Leadership and Shared 
Responsibilities for Sustainable Societies) không chỉ mang tính 
thích ứng mà còn tính hợp thời. Tác phẩm này và kết quả một trong 
năm diễn đàn được thuyết trình trong hội thảo quốc tế. Các phương 
diện khác của hội thảo quốc tế bao gồm: 

(1) Sự lãnh đạo bằng chánh niệm vì hòa bình bền vững (Mindful 
Leadership for Sustainable Peace); 

(ii) Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc 
sức khỏe và xã hội bền vững (Buddhist Approach to Harmonious 
Families Healthcare and Sustainable Societies); 

(1i) Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu 
(Buddhist Approach to Global Education in Ethics); 

(iv) Phật giáo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Buddhism 
and the Fourth Industrial Revolution); 


(v) Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và 


LỜI GIỚI THIỆU | XI 


phát triển bền vững (Buddhist Approach to Responsible Consumption 
and Sustainable Development). 


Hội thảo này nhằm mục đích khuyến khích sự hợp tác giữa các 
cộng đồng và các tổ chức Phật giáo nhằm ứng dụng các giải pháp 
Phật giáo, giải quyết các vấn nạn toàn cầu. Các tham luận trong tác 
phẩm này phù hợp với chủ đề chính và các diễn đàn phụ, có ý nghĩa 
nghiên cứu từ nguồn tài liệu gốc cũng như đáp ứng được các chiều 
kích học thuật mới mẻ với phong cách trình bày dễ hiểu. 

Đại lễ Phật đản LHQ 2019 chắc chắn là cơ hội quan trọng đối 
với cộng đồng Phật giáo thế giới và GHPGVN nhằm đạt được 
nhiều lợi ích từ các truyền thống và giá trị phong phú cũng như các 
lý tưởng tâm linh trong đạo Phật. Con đường tỉnh thức mang tính 
thực tiễn được đức Phật chỉ dẫn có khả năng làm cho thế giới này 
trở thành nơi hòa bình, hòa hợp, an toàn và tốt đẹp hơn vì phúc lợi 
và an lạc cho con người và tất cả chúng sinh. 


Với tư cách chủ tịch Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHOQ_. 
2019 tại Việt Nam, thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhân 
danh cá nhân, tôi hân hoan chào mừng Chủ tịch quốc hội Nguyễn 
Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch MTITQVN 
Trần Thanh Mãn, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, 
Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh, các 
vị nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đến tham dự 
và chúc mừng Đại lễ Vesak LHQ 2019. 

Tôi trân trọng đón tiếp Tổng thống Miến Điện UWin Myint, Phó 
Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu, Chủ tịch Thượng viện Bhutan 
Tashi Dorji, Phó tổng thư ký LHQ Armida Salsiah Alisjahbana, 
Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay, các Đại sứ, các ngài 
Tăng vương, Tăng thống, Chủ tịch các Giáo hội Phật giáo và 1600 
đại biểu quốc tế đến từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham dự Đại 
lẽ Vesak LHQ 2019. 


Tôi thành kính chào đón các vị Tăng vương, Tăng thống, Pháp 
chủ, Lãnh đạo các Giáo hội, Lãnh đạo các tổ chức Phật giáo, các 
thành viên Tăng đoàn và các học giả đến từ I15 quốc gia và vùng 
lãnh thổ, tham dự đại lễ và hội thảo quốc tế này. Tôi thành kính tri 
ân sự hiện diện và đóng góp của chư Tôn đức và liệt vị vì sự thành 
công của đại lễ. 


XIV | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự giúp đỡ Đảng, Nhà nước, 
các Bộ, Ban, Ngành chính phủ, đặc biệt là Tổ công tác liên ngành 
chính phủ hỗ trợ đại lễ Vesak LHQ 2019, nhờ đó, đại lễ Vesak LHQ_ 
2019 đã thành công mỹ mãn tại Việt Nam lần thứ 3. Nhân dịp này, tôi 
kính tri ân HT.GS.TS. Brahmapundit đã liên tục 3 lần ủng hộ Việt Nam 
đăng cai sự kiện quốc tế thiêng liêng này. Tôi cũng cám ơn các thành 
viên của Ủy ban Tổ chức quốc tế đại lẽ Vesak LHQ, Ủy ban Hội thảo và 
các thành viên Ban biên tập về những cống hiến có ý nghĩa. 

Tôi thành kính tri ân chư tôn đức Hội đồng Chứng minh và Hội 
đồng Trị sự GHPGVN đã đồng hành với Ban tổ chức. Tôi ghi nhận 
và tán dương các đóng góp to lớn của HT. Thích Thanh Nhiễu và 
TT. Thích Đức Thiện trong việc điều phối tổng quát 25 chuyên ban 
phụ trách Đại lễ Vesak LHQ, nhờ đó, Vesak LHQ 2019 đã thành 
tựu mỹ mãn. Tôi tán dương HT. Thích Gia Quang, HT. Thích Huệ 
Thông và TT. Thích Minh Nhãn đã đóng góp tích cực vào các hoạt 
động truyền thông phục vụ Vesak LHQ. 


Các đóng góp của TT. Thích Thọ Lạc và các thành viên Ban Văn 
hóa Trung ương cho các sự kiện Văn hóa Phật giáo gồm: Lễ đài Hòa 
bình thế giới, lễ hoa đăng, triển lãm văn hóa Phật giáo và tuần lễ hội 
chợ văn hóa Phật giáo... đáng được khen ngợi. Tôi tán dương TT: 
Thích Thanh Phong đã bảo trợ toàn bộ ẩm thực trong suốt những 
ngày Đại lễ Vesak LHQ và điều phối hơn 1000 Phật tử chùa Vĩnh 
Nghiêm làm công việc hậu cần. Những đóng góp của chư tôn đức 
và các thành viên thuộc 25 chuyên ban của GHPGVN phục vụ 
Vesak LHQ đã góp phần tạo nên sự thành công của đại lễ Vesak lần 
thứ 3 tại Việt Nam. 

Tôi gửi lời chức mừng và cầu nguyện an lành đến tất cả đại biểu 
quốc tế và đại biểu trong nước; đặc biệt là chư tôn đức tham gia 25 
Tiểu ban chuyên trách của Đại lễ. Tôi mong rằng sự kiện trọng đại 
này thắt chặt chúng ta vào trách nhiệm và cam kết cải thiện thế giới 
bằng cách thực tập chánh đạo được đức Phật truyền bá. 

Tôi tán dương công đức cư sĩ Xuân Trường và gia đình ông về 
sự bảo trợ nơi tổ chức, vé máy bay, khách sạn cho 1.600 đại biểu 
quốc tế và lãnh đạo GHPGVN trong nước. Tôi tán dương các mạnh 
thường quân khác, các phụng sự viên, các tổ chức và cá nhân... đã 
góp phần tạo nên sự thành công của đại lễ. 


LỜI GIỚI THIỆU | XV 


Tôi rất cảm kích các đóng góp công sức, chất xám và kinh nghiệm 
của TT. Thích Nhật Từ trong việc mời các phái đoàn quốc tế, biên 
tập sách này và các sách Vesak khác, làm tổng điều phối hội thảo 
quốc tế và hội thảo quốc gia, cũng như phụ trách nội dung chương 
trình biểu diễn nghệ thuật Phật giáo, nhờ đó, đại lễ Vesak LHOQ_: 
thành công mỹ mãn. Tôi khen ngợi Ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật 
Ngày Nay đã bảo trợ ấn tống quyển sách này và gần 30 quyển sách 
khác phục vụ Đại lễ Vesak LHQ 2019. 

Xin hồi hướng công đức của Đại lễ Vesak LHQ 2019 và việc 
ấn tống gần 30 tác phẩm phục vụ Vesak, mang lại phúc lợi và hạnh 
phúc cho nhân loại. Tôi mong rằng, nhờ ân Tam bảo, các loài hữu 
tình trải nghiệm hạnh phúc và giải phóng khỏi các khổ đau. 

Tôi cầu chúc đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam thành công 
mỹ mãn. 


Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
- Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN 
- Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019 


ĐỀ DẪN 


Ngày nay thế giới có quá nhiều biến đổi lớn vậy nên cụm từ Phát 
triển Bền vững và Lãnh đạo Toàn cầu không còn mang nghĩa riêng 
biệt diễn đạt một tình huống hỗn loạn nhất thời nữa. Những biến 
đổi liên miên này đặt ra mối băn khoăn rằng liệu chúng ta có còn 
đang sống trong công lý, bình đẳng, hòa bình và thịnh vượng không. 
Bản chất của những biến đối ấy và cách tiếp cận của nhà Phật là tâm 
điểm của cuốn sách này. Dưới ánh sáng Phật pháp chúng tôi muốn 
nhấn mạnh đến việc thấu hiểu kinh Phật khi xử lý các vấn đề chúng 
ta phải đối mặt. Chúng tôi cho rằng khi tìm hiểu đặc điểm và bối 
cảnh thay đổi trong thời hiện tại cần phải nhận thức triết lý Phật 
giáo. Sách tập trung vào việc cung cấp một sự thấu hiểu xuyên suốt 
và tích cực sự thay đổi để làm xuất phát điểm. Vậy nên chúng tôi cố 
gắng làm sáng tỏ bản chất trong cách tiếp cận của nhà Phật. Để giúp 
độc giả nắm vấn đề một cách thấu đáo hơn chúng tôi đã sắp xếp 
những nhóm luận điểm phức tạp, chưa chắc chắn, và cần trao đổi 
gọi là “cách tiếp cận” trong sách này. Chúng tôi không hàm ý rằng 
những khung sườn dựa trên Phật pháp đều đã cố định và được mọi 
người chấp nhận. Thay vào đó, chúng tôi hướng tới những nhóm 
luận điểm công cần bàn thảo thêm. 

Dựa vào đó, chúng tôi tập hợp một số tài liệu đã được trình bày 
tại hội thảo quốc tế về “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo 
toàn cẩu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bên vững ˆ - diễn ra ngày 
13 tháng Š năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Tam Chúc, 
Hà Nam, Việt Nam nhân dịp ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LIÊN HIỆP 
QUỐC LẦN THỨ 1ó, 2019 trong quyển sách này. 


Các nghị viên trong hội thảo không đại diện cho luồng tư tưởng 
hay sự hiểu biết truyền thống về lĩnh vực này, tuy rằng tập sách này 
phản ánh sự phong phú và đa dạng ấy. Khi nghiên cứu Phật pháp 
dùng làm công cụ tái xây dựng lý thuyết cơ bản chúng tôi đã đi sâu 
tìm hiểu mối quan hệ giữa các xã hội và trách nhiệm của Phật tử. 


XVIIi | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Chúng tôi kết hợp phân tích những mâu thuẫn, xu hướng, và biến 
động đang ảnh hưởng tới sự phát triển tương lai bằng những nghiên 
cứu chuyên sâu hơn về một loạt các lĩnh vực chính trị: di dân, giáo 
dục, lãnh đạo, biến đổi khí hậu vx... 


Hai giả thiết chủ chốt đó là, hoằng dương Phật pháp trong thời 
hạ nguyên là bổn phận đầu tiên và hàng đầu; tiếp đến, trách nhiệm 
Phật tử góp phần xây dựng một nền tảng mới cho nền Lãnh đạo 
Toàn cầu và Phát triển Bền vững. 


NỘI DUNG 


I.CÁC BÀI THAM LUẬN TIÊU BIỂU 


Bài thuyết trình chính của cựu Thủ tướng Vũ Khoan về “Việt 
Nam đồng hành cùng cộng đồng Phật Giáo toàn câu phấn đấu cho một 
thế giới yên bình và phát triển bên vững” phân tích nghịch cảnh của 
thế giới khi công nghệ và kinh tế đạt đỉnh cao thì đó cũng là lúc các 
giá trị về đạo đức bị đảo lộn, tệ nạn xã hội gia tăng, mâu thuẫn sắc 
tộc, xung đột vũ trang và huỷ hoại môi trường. Lấy Việt Nam làm ví 
dụ điển hình, tác giả đề nghị sử dụng triết lý Phật giáo trong quản 
trị quốc gia, chia sẻ các trách nhiệm chung, góp phần thay đổi thế 
giới theo hướng lành mạnh và bền vững. Sống đời đạo đức và thực 
hành minh triết Phật giáo giúp chúng ta đẩy lùi cái ác, xiển dương 
cái thiện để thế giới này là nơi đáng sống hơn. 

Phân tích về chủ đề chính của Vesak 2019, “Cách tiếp cận Phật 
giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội 
bền vững”, Giáo sư S. R. Bhatt, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Triết 
học Ấn Độ, chứng minh sự thích ứng của lời Phật dạy trong xã hội 
đương đại, đề cao lối sống hoà hợp nhằm chia sẻ tương lai. Theo tác 
giả, cần phát triển sự toàn cầu hoá về đời sống tinh thần như nền 
tảng phát triển bền vững, bên cạnh sự thành tựu các mục đích vật 
chất. Chân tri thức về thực tại, sống đời đạo đức và thực tập thiền 
định được xem là ba trụ cột quan trọng của chuyển hoá. Tác giả đề 
nghị công dân toàn cầu cần chia sẻ trách nhiệm toàn cầu, thành lập 
các xã hội bền vững nhằm đạt mục đích cao quý, góp phần xây dựng 
thế giới hoà bình. 


ĐỂ DÃN | Xix 


Hoà thượng Khemadhammo, Trụ trì Tịnh thất Rừng (The 
Eorest Hermitage), hành giả nổi tiếng tại Vương quốc Anh, trình 
bày sự trải nghiệm cá nhân bằng những câu chuyện thú vị: “Sự lãnh 
đạo Phật giáo: Phối cảnh thực hành.“ Trong bài viết này, Hoà thượng 
tập trung vào hai tổ chức do ông sáng lập và lãnh đạo. Đầu tiên là Tổ 
chức Angulimala, Tuyên úy Phật giáo cho Tù nhân trong các nhà 
tù của Anh, xứ Wales và Scotland và thứ hai là TBSUK - Tăng đoàn 
Phật giáo Nam tông ở Anh. Hoà thượng đặt câu hỏi: Chúng ta học 
được những øì từ lời Đức Phật đã dạy và từ kinh nghiệm lãnh đạo 
thực tế của cá nhân? Hoà thượng kết luận rằng Phật giáo luôn thừa 
nhận sự lãnh đạo toàn cầu là vì mẫu gương ấn tượng là các đất nước 
và cộng đồng Phật giáo. Hoà thượng hi vọng rằng chúng ta có thể 
thuyết phục dân chúng sống theo năm điều đạo đức và chứng thực 
rằng bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn Phật giáo đơn giản về đạo 
đức con người sẽ được an toàn và cộng đồng sẽ được sống trong hòa 
bình và hòa hợp. Khi ấy chúng ta có thể thay đổi thế giới! 


II. CÁC BÀI THAM LUẬN TIÊU BIẾU 


Phản ánh chủ đề chính của Vesak 2019 “Cách tiếp cận của Phật 
giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bên 
vững” HT. Thích Gia Quang kêu gọi các nhà lãnh đạo thực hiện 
các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ trên nền tảng của tầm nhìn và 
trách nhiệm toàn cầu. Tác giả đề nghị áp dụng Bát chánh đạo như 
giải pháp hữu hiệu cho các vấn nạn toàn cầu, theo đó, nâng cao chất 
lượng cuộc sống của các cá nhân, hướng đến việc xây dựng xã hội 
bền vững và hòa bình thế giới. 

Bài nghiên cứu “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn 
cẩu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bên vững - Thời đại cách 
mạng công nghiệp 4.0 ” của TT. Thích Đức Thiện nhấn mạnh đến 
hai phương diện: lợi ích và tác hại của các cuộc cách mạng công 
nghiệp. Theo tác giả, con người hiện đại cần nhận diện được các 
phương diện tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để tiết 
kiệm thời gian, công sức nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu suất của 
các quy trình sản xuất. Đồng thời, tác giả kêu gọi áp dụng thiền và 
các phương pháp trị liệu Phật giáo, nhằm vượt qua các mặt tiêu cực 
do lạm dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhờ đó sống 
hạnh phúc hơn. 


Xxx | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Bài viết “Phật giáo trong ai trò chủ ẳạo hướng đến sự lãnh đạo 
toàn cầu” của HT. Thích Huệ Thông nhấn mạnh đến tầm nhìn lãnh 
đạo của giới Phật giáo trong việc đề cao trí tuệ tập thể và tiếng nói 
thống nhất đối với các vấn đề toàn cầu. Theo đó, kịp thời đề xuất các 
giải pháp Phật giáo thích hợp nhằm góp phần giảm thiểu các xung 
đột, chiến tranh, ngăn chặn sự hâm nóng toàn cầu; xây dựng xã hội 
bền vững và hòa bình thế giới. 

Bài tham luận “Công Tác Hoằng Pháp Thời Cách Mạng Công 
Nghiệp 4.0” của HT. Thích Tấn Đạt cảnh báo các tác hại về việc sử 
dụng quá mức các phương tiện truyền thông hiện đại. Thay vào đó, 
tác giả đề nghị sử dụng các tiện ích của truyền thông kỹ thuật số vào 
việc hoằng pháp, chia sẻ chân lý Phật đến với quần chúng tại gia, 
nhờ đó giúp mọi người sống hạnh phúc hơn. 

Bài tham luận của HT. Minh Thiện về “Sự lãnh đạo bằng chánh 
niệm vì hòa bình bên vững”, nhằm nhãn mạnh tầm quan trọng của 
sự lãnh đạo và giá trị vô cùng to lớn của sự lãnh đạo bằng chánh 
niệm theo quan niệm nhà Phật, để xây dựng một thế giới hòa bình 
bền vững. Không riêng øì người theo đạo Phật, chánh niệm là một 
phương cách sống tỉnh thức mà tất cả mọi người ai cũng thiết lập và 
sống với chánh niệm tỉnh thức. Đây là một phương thức sống của 
khoa học và của xã hội loài người văn minh phát triển. Sự lãnh đạo 
bằng chánh niệm chính là xây dựng một ý thức hệ tỉnh thức để nhìn 
nhận mọi sự vật hiện tượng, các vấn đề một cách khách quan và 
trung thực. Khi thấy rõ được mọi vấn đề thì người lãnh đạo sẽ đưa 
ra những phương thức giải quyết một cách tốt đẹp nhất. Đây chính 
là giá trị đích thực của chánh niệm trong đạo Phật. 

Bài viết “Năm nguyên lý của lãnh đạo toàn cẩu” của TT. Thích 
Nhật Từ phân tích về tầm nhìn toàn cầu, sự thay đổi hành vi thích 
hợp, tránh các xung đột văn hóa, nhận diện và vượt qua các trở ngại 
cũng như sử dụng các phương diện tích cực của truyền thông kỹ 
thuật số. Theo tác giả, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, để góp 
phần phát triển các xã hội bền vững, hướng đến thế giới hòa bình, 
các nhà lãnh đạo chính trị, tôn giáo và xã hội cần vượt qua chủ nghĩa 
dân tộc, nỗ lực vì lợi ích của công dân toàn cầu và hành tính này. 

Bài nghiên cứu của TT. Thích Minh Thành về “Cách tiếp cận 
chánh niệm và sự lãnh đạo có chánh niệm” không chỉ là một cách tiếp 


ĐỂ DÃN | XXI 


cận chánh niệm trong đời sống mà còn áp dụng chánh niệm trong 
quản trị quốc gia, các tổ chức xã hội và kinh tế cũng như trong sinh 
hoạt dân sự. Theo tác giả, chánh niệm không chỉ là cuộc cách mạng 
xả stress ở phương Tây, mà còn là phong trào thực tập phổ biến 
trong các trường công lập ở phương Tây, góp phần làm thay đổi tích 
cực sức khỏe thể chất, cảm xúc và tâm trí của con người. 


IIIL SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM CÙNG CHIA SẺ 


Tiến sĩ Amrita Nanda, Đại học Hồng Kông, khảo sát các “Vấn 
đề của chủ nghĩa độc quyền và chủ nghĩa địa phương trong quan điểm 
Phật giáo. ˆ Vì trên thực tế chủ nghĩa bao hàm và quan điểm cởi mở 
chính là những giáo huấn căn bản của nhà Phật, vậy nên chúng ta có 
thể khẳng định rằng tính dân tộc, tính nòi giống, và chủ nghĩa văn 
hóa thường thay thế Phật tính của nhiều Phật tử Á châu. Kết quả 
là, chúng ta nhận thấy rằng những trung tâm văn hóa chỉ cho cộng 
đồng của chính họ ở Tây phương và việc hành Pháp đã không còn 
quan trọng bằng việc chú tâm tới các khía cạnh văn hóa. Chúng ta 
thường tự tách mình ra khỏi cộng đồng và dân chúng địa phương. 
Điều tệ nhất là chúng ta không đối thoại với truyền thống của các 
tôn giáo khác. Các cuộc trao đổi giữa các truyền thống Tiểu thừa và 
Đại thừa rất hiếm khi xảy ra và thường dẫn đến nhiều hiểu lầm và 
thiếu hợp tác. Học theo thầy mình mà không biết tư duy, chúng ta 
đang chấp nhận giáo huấn của họ là thật và tuyệt đối. Cuối cùng, tác 
giả đặt câu hỏi: Chủ nghĩa riêng biệt và chủ nghĩa địa phương trong 
cộng đồng Phật tử có dẫn đưa đến một xã hội có tính Phật không? 
Trong chương này, ông tiếp tục khai triển những vấn đề ấy và một 
số nguyên nhân nền tảng. 


Tiến sĩ Devin Combs Bowles, Đại học Quốc gia Australia, đi sâu 
vào vấn đề “Thời khắc khởi nguổn và sự tản cư: Sự thiết yếu cho một 
lãnh đạo Phật giáo. ˆ Ông lưu ý rằng biến đổi khí hậu và sự suy thoái 
môi sinh làm tăng số người di dân khắp nơi trên thế giới và những 
người mới đến có thể sẽ phải sống trong những khu ổ chuột. Căng 
thẳng chính trị và đạo đức cũng gia tăng, và chuyển biến thành bạo 
lực. Xuất phát từ thực tế tràn lan tội ác trong những điều kiện không 
an toàn, các vấn đề cấp bách trong nền chính trị nội địa của các 
quốc gia phát triển giờ đây chính là chủ nghĩa dân tộc dân túy, các 
chính khách phải tăng cường kiểm soát biên giới đề phòng dân nhập 


XXII | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


cư. Trong bài luận ông cho rằng nắm vững quan điểm nhà Phật về 
nguồn gốc lệ thuộc sẽ thúc đẩy hành động giảm thiểu di dân và cuối 
cùng ngăn chặn biến đổi khí hậu. 

Đại Đức Thích Tâm Tiến tham luận về “Tẩm nhìn cho sự phát 
triển uà lãnh đạo của giới trẻ - Một nghiên cứu quan trọng về sự ra 
đi của Thái tử Siddhartha.ˆ Bài viết phân tích về cuộc sống của 
Siddhartha giúp cho những người trẻ tuổi quán chiếu các giá trị 
cuộc sống của họ, bao gồm sự phát triển cá nhân, lối sống, lãnh đạo 
và làm thế nào để hướng cuộc sống của họ đi đúng hướng. Chúng ta 
có thể học cách từ bi với người khác, không sợ hãi khi đưa ra những 
lựa chọn không chắc chắn và hiểu sự cần thiết phải hy sinh để đạt 
được mục tiêu. Trong bài viết này, tác giả chỉ ra rằng để đạt được bất 
kỳ nền tảng thành tựu vĩ đại nào của cuộc sống cần phải dựa trên 
các nguyên tắc nhất định. Hành vi đạo đức là nền tảng vững chắc 
để chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Sự từ bỏ 
của Thái tử Siddhartha đã là nguồn cảm hứng cho những người trẻ 
tuổi dưới nhiều hình thức khác nhau liên quan đến sự biến đổi cá 
nhân, thách thức xã hội và cách mạng tinh thần. Hiểu được sự từ bỏ 
của Thái tử Siddhartha sẽ thúc đẩy chúng ta có một cuộc sống có ý 
nghĩa và chánh niệm. 

Meena Charanda đã trình bày về “Sự frao quyển cho người phụ 
nữ từ góc nhìn Phật giáo nguyên thủy.” Bài viết này là một nỗ lực để 
nghiên cứu khía cạnh trao quyền cho phụ nữ như được mô tả trong 
đạo Phật và cố gắng đánh giá vai trò của phụ nữ trong Phật giáo. 
Thông qua nghiên cứu về kinh điển Phật giáo nguyên thủy, tác giả 
khẳng định đức Phật là bậc Tôn sư đầu tiên tạo ra sự bình đẳng cho 
nữ giới trong vấn đề tu tập. Người nữ có những cơ hội bình đẳng so 
với nam giới và không bị ảnh hưởng trong lĩnh vực phát triển tâm 
linh. Đức Phật cho phép nữ giới xuất gia tu học trong Tăng đoàn Tỳ 
kheo ni và họ có thể đạt được quả vị Thánh không kém so với các 
Tỳ kheo trong giáo đoàn. Điều này đã thực sự mở đường cho phụ 
nữ có một cuộc sống tâm linh trọn vẹn. Quan niệm của Phật giáo 
về trao quyền cho rằng người nữ muốn trao quyền thì cần phải tự 
nhận ra tiềm năng và năng lực thực sự của mình và có nỗ lực cao để 
đạt được mục tiêu đặt ra. 


ĐỀ DÃN | xxII 


IV.XÃ HỘI BỀN VỮNG 

JeffWilson phân tích chỉ tiết về chủ đề “Sự gắn kết xã hội uà kinh 
Thánh cẩu. ˆ Bài viết đề cập đến sự gắn kết xã hội và những tác động 
của nó trong trật tự thế giới toàn cầu hóa hiện nay dưới mục tiêu 
phát triển thế giới trong thiên niên kỷ mới được LHQ thông qua. 
Sự thành công của một nền kinh tế là yếu tố chính để tạo ra một 
cuộc sống tương đối thịnh vượng và hạnh phúc trong thời kỳ cạnh 
tranh khốc liệt. Cần phải loại trừ tính ích kỷ, hẹp hòi trong nỗi nền 
kinh tế vì nó chỉ làm thỏa mãn nhu cầu của bản thân, đánh mất tỉnh 
thần cộng đồng thực sự. Để nhấn mạnh quan điểm của mình, tác 
giả đã trích dẫn một số bài kinh để hướng tới cách giáo dục đúng 
đắn có thể dẫn đến hạnh phúc và lối sống bền vững cho mọi người. 
Sự gắn kết xã hội và tầm quan trọng của nó trong thời kỳ đương đại 
dưới ánh sáng của Phật Pháp. 


TT. Thích Viên Trí trình bày “Tính thích ứng của Phật giáo với 
những sự thay đổi của xã hội hiện đại. ˆ Bài viết tìm hiểu sự thích nghĩ 
của Phật giáo trong thế giới thay đổi nhanh bởi công nghệ, kỹ thuật 
4.0. Nhiều câu hỏi cũng như những bí ẩn của con người về các hành 
tính như Mặt trăng, Sao Hỏa hay lòng đại dương đều đang được 
khoa học dần dần làm sáng tỏ - điều đã được đức Phật đề cập 26 thế 
kỷ trước. Tác giả thảo luận về tương lai của Phật giáo trong thời đại 
hiện nay, vai trò của Phật giáo trong xã hội hiện đại? Phật giáo phải 
làm gì để đáp ứng nhu cầu của con người trong thời đại 4.0 này? Bài 
viết đề cập đến mọi khía cạnh của thời đại 4.0 dưới góc nhìn của 
Phật giáo với những trích dẫn hay suy luận đúng đắn được rút ra từ 
những lời dạy của Đức Phật. 


Arpita Mitra thảo luận “Bình đẳng giới và xã hội bên vững: Quan 
niệm Phật giáo ở thời hiện đại." Bài viết này giới thiệu quan điểm của 
Phật giáo về bình đẳng giới trên nhiều phương. Giới luật trong đạo 
Phật nhằm hướng tới sự nâng cấp sự bình đẳng của mỗi cá nhân 
từ trong tâm thức. Phật giáo làm rõ sự khác biệt giữa bản chất và 
hình thức. Bản chất cơ bản của tâm trí con người là không phân 
biệt và thuần khiết. Trí tuệ Phật giáo khẳng định rằng tất cả chúng 
sinh đều bình đẳng về bản chất nhưng hiện diện dưới nhiều hình 
thức khác nhau như địa vị, hình dạng và màu sắc. Phụ nữ có thể có 
những đóng góp lớn vào sự hồi sinh chung của Phật giáo và xã hội 
bền vững. Nếu phụ nữ có sức khỏe về tinh thần tốt có khả năng tư 


XXIV | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


vấn, hòa giải cho các gia đình, tranh chấp, hướng tới cộng đồng an 
toàn, thiết lập các chính sách công và xây dựng một xã hội bền vững 
thông qua việc thực hiện các giá trị của Phật giáo về lòng khoan 
dung và lòng từ bi. 

James Bruce Cresswell chia sẻ chủ đề “Công đân toàn cầu bển 
vững uà mô hình Phật giáo đương đại trên toàn quốc. ' Bài viết tìm hiểu 
các khía cạnh khác nhau của công dân toàn cầu và phát triển bền 
vững với trọng tâm là tăng trưởng lợi nhuận và kinh tế; ý tưởng và 
mô hình phát triển con người là những điều kiện tiên quyết cơ bản 
để đạt được sự phát triển bền vững. Sự tham gia và giáo dục tích cực 
của giới trẻ, sự phát triển của <Công dân toàn cầu» vì hòa bình và 
thịnh vượng và chương trình giáo dục thúc đẩy sự bền vững trong 
đó bao gồm nâng cao nhận thức toàn diện về học tập, phản ánh và 
trao quyền được thảo luận. Tác giả cũng phân tích về lý thuyết và 
ứng dụng giáo pháp của đức Phật để đạt được những kết quả này. 


José A. Rodríguez Díaz tham luận về “Đóng góp của người Phật 
tử nhằm xây dựng xã hội hòa hợp và bên vững: Bản phân tích xã hội 
học.” Bài viết này phân tích cách Phật tử đóng góp vào việc xây dựng 
xã hội tương lai tốt đẹp hơn, tập trung vào những thái độ và hành 
động nhằm cải thiện mối quan hệ xã hội và giúp tạo ra xã hội bền 
vững về môi trường. Bài viết tìm hiểu về hiểu biết và thực hành của 
Phật tử trong xây dựng niềm tin và mối quan hệ với người khác, hòa 
bình-chiến tranh và bảo vệ môi trường. Tác giả dẫn giải hiểu biết 
sâu sắc những kiến thức về hình thái cấu trúc được xã hội thực hiện 
bởi hệ thống liên kết và ảnh hưởng phức tạp giữa nhiều quan điểm 
và hành động đối với các quan điểm khác. Các giá trị (Ý nghĩa) và 
hành động (Thực tiễn) của người Phật tử ở một số nước châu Á 
đối với người khác và với môi trường được trình bày. Các phân tích 
mong muốn tìm hiểu đặc thù, sự tương đồng và sự khác biệt của 
người Phật tử của các quốc gia và khu vực khác nhau. Bài viết đưa 
ra một bản đồ DNA xã hội Phật giáo, miêu tả những cách mà Phật 
giáo góp phần tạo ra xã hội hài hòa và bền vững hơn. 


V. CÁC BÀI ĐƯỢC LỰA CHỌN THEO CHỦ ĐỀ 
Sự lãnh đạo chánh niệm và hòa bình thế giới 
Thượng tọa Tiến sĩ Jinwol Dowon kiến giải “Đểthành tựu sự lãnh 


ĐỂ DÃN | XxV 


đạo có chánh niệm vì nên hòa bình bên vững: Giới thiệu tông thiên 
Josaseon. Bài viết giới thiệu một thực hành chiêm nghiệm truyền 
thống, Josaseon (Thiền sư) ở Hàn Quốc được truyền từ Ấn Độ qua 
Trung Quốc, như một cách thiền cổ điển và chân chính như một 
cách để đạt được sự lãnh đạo chánh niệm và hòa bình bền vững 
thông qua thực tập đưa tất cả tinh thần và năng lượng vào sự chú ý 
chánh niệm. Do đó, họ sẽ nuôi dưỡng sự lãnh đạo chánh niệm và 
thúc đẩy hòa bình bền vững trên toàn thế giới. Thực hành Josaseon 
sẽ là một trong những đóng góp có giá trị để thúc đẩy sự lãnh đạo 
chánh niệm cho hòa bình bền vững liên quan đến lợi ích cho tất cả 
chúng sinh và trái đất. 

Phe Bach & W. Edward Bureau xem xét “Ba con đường đan xen 
dãn đến hòa bình bên vững. ` Để trở thành một nhà lãnh đạo chánh 
niệm bắt đầu bằng việc thực hành chánh niệm hàng ngày bất chấp 
những thách thức bên ngoài. Kết hợp việc thực hành chánh niệm 
với sự hiểu biết về các hệ thống tư duy mở ra những con đường để 
duy trì hòa bình. Hơn nữa cần phải nắm rõ về dòng chảy liên tục 
tâm thức và sự sống theo thuyết “OỶ - một kết thúc dường như chỉ là 
một khởi đầu mới. Hòa bình có thể duy trì chúng ta trong các hành 
trình vòng tròn qua các hệ thống và thời gian. 

Hoà thượng Tiến sĩ Rajapariyatkavi, Hiệu trưởng trường Đại học 
Mahachulalongkorn Rajavidyalaya, Thái Lan trình bày một nghiên 
cứu đặc biệt “Vị bồ tát với cương vị lãnh đạo: Lãnh đạo tính thần cho 
hòa bình bên vững.” Tác giả trình bày tầm quan trọng của Phật Pháp 
bằng cách giải thích các lý tưởng và hạnh nguyện của các vị Bồ tát. 
Cụ thể, Hoà thượng đề cao việc thực hành Thập Thiện. Tác giả giả 
định ba cấp độ tu tập: trí tuệ, niềm tin và năng lượng. Liên quan đến 
chất liệu tỉnh thần, bốn tiềm năng của con người được phân tích 
chi tiết, bao gồm: kiến thức về cuộc sống, từ bỏ những dục vọng 
thấp kém, sự thanh cao và tập trung cho quyền lực đích thực. Tất cả 
những điều này là những đặc tính đặc biệt cần thiết cho sự lãnh đạo 
vì hòa bình bền vững. 

ĐĐ. Thích Thanh An đã chia sẻ về “Sự lãnh đạo chánh niệm vì 
nên hòa bình bên vững theo định hướng của Phật hoàng Trần Nhân 
Tông.” Bài viết này giới thiệu các lý thuyết kiểm soát chánh niệm 
của Vua Trần Nhân Tông, điều đã dẫn đến sự thành công của ông 
trong quản lý dựa trên nhiều phương diện như kiểm soát cảm xúc, 


XXVI | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


ra quyết định và tha thứ. Trong thời gian tại vị, ông luôn áp dụng 
chánh niệm trong suy nghĩ, hành động, bài phát biểu cũng như các 
biện pháp của mình để đối phó với các tình hình của đất nước. Bài 
viết thảo luận về các lý thuyết lãnh đạo chánh niệm không chỉ thấm 
vào chính quyền của ông mà còn được thể hiện trong các tác phẩm 
của ông. Cho dù đó là phán quyết của ông hay các tác phẩm của ông. 
Ngài luôn đưa lý thuyết chánh niệm vào thực tiễn theo cách tuyệt 
đối. Đây là điều kiện tiên quyết để khiến ông thành công trong việc 
cai trị đất nước và xây dựng một nền hòa bình bền vững. Do vậy, 
thế giới trong giai đoạn hiện nay với sự tăng trưởng vượt bậc trong 
các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, chính trị, xã hội, công nghiệp và 
dịch vụ xã hội thì việc áp dụng những định hướng này của ngài sẽ 
rất hữu ích cho các nhà lãnh đạo để đạt được những phẩm chất tốt 
trong lãnh đạo. 


Gia đình và chăm sóc sức khỏe 


Giáo sư Tiến sĩ Kyoung-Hee Lee, Giám đốc Phòng khám Trị 
liệu Tâm lý, Hàn Quốc, nghiên cứu “Phương pháp tiếp cận của Phật 
giáo đến hòa hợp gia đình trong xã hội đang thay đổi.” Phạm vi nghiên 
cứu của ông chủ yếu là nghiên cứu văn bản trong khi dữ liệu thu 
thập được dựa trên nền tảng lịch sử và so sánh. Về mặt khái niệm, 
gia đình là một đơn vị xã hội cơ bản, và chức năng của nó là duy trì 
xã hội thông qua việc sinh sản và xã hội hóa. Kinh điển Phật giáo 
sơ khai cho chúng ta biết nhiều hơn về minh họa này: cha mẹ được 
so sánh với Brahma, Devas và các vị Thầy đầu tiên. Brahma-sutta và 
Sabrahmakäni-sutta, và Itivuttaka của Khuddaka Nikãya nêu nghĩa 
vụ hỗ trợ cha mẹ của con cái. Những câu chuyện về Jãtaka có thể 
cho chúng ta những ví dụ phù hợp về trị liệu cho các gia đình. Do 
đó, phải đối mặt với sự tan rã của gia đình, ngày hôm nay, chúng ta 
đang gặp thử thách với nhiệm vụ hội nhập xã hội. Trong ánh sáng 
này, ông giải thích rằng Phật giáo có thể được coi là một liệu pháp 
tích hợp cho các gia đình. Nó tiếp cận với giải pháp xuyên thế hệ, 
cấu trúc, chiến lược và kinh nghiệm là khá phù hợp. Rõ ràng để kết 
luận rằng Phật giáo hỗ trợ các gia đình hài hòa, thúc đẩy xã hội thân 
thiện với gia đình và cuối cùng duy trì xã hội trong thế giới đang 
thay đổi. 


ĐỀ DÃN | xxvii 


Rev. Fuminobu (Eishin) Komura, Bệnh viện Đại học 
Pennsylvania, Philadelphia, Hoa Kỳ, đề cập đến câu hỏi “Sự chăm 
sóc tâm linh của các tuyên uý Phật giáo được xem như hiện thân của 
lòng từ bi: Góc nhìn của một Tuyên tuý Phật giáo. Đầu tiên, ông chứng 
minh rằng có một mối quan hệ giữa giáo lý Phật giáo và các tuyên 
úy, và sự chăm sóc tâm linh là thể hiện của lòng từ bi của Phật giáo. 
Ông lưu ý rằng chăm sóc tinh thần là một yếu tố thiết yếu của một 
cách tiếp cận toàn diện. Thứ hai, giáo lý Phật giáo cho các tuyên úy 
hiểu biết sâu sắc hơn về sự hỗ trợ tinh thân cho những người có nhu 
cầu. Ông nói với chúng ta ba ví dụ cụ thể: Vimalakirti trải qua đau 
khổ vì sự đau khổ của các chúng sinh khác; Antideva nhấn mạnh sự 
không thể tách rời của bản thân và người khác; Saichou dạy chúng 
ta: Hãy quên đi bản thân và mang lại lợi ích cho người khác. Những 
hình minh họa vị tha này đóng vai trò hình mẫu cho các tuyên úy. 
Dựa trên kinh nghiệm của mình, ông thảo luận về giáo lý của Đức 
Phật và vai trò của giáo phái. Quan trọng nhất, tuyên úy là một mô 
hình của con đường bồ tát. Chánh niệm có thể giúp họ sẵn sàng 
phục vụ vô điều kiện. Cuối cùng, ông kết luận rằng sự chăm sóc 
tâm linh có thể được coi là hiện thân của giáo lý từ bi của Phật giáo. 

Hoàng Minh Phú, Viện Giáo dục và Quản lý Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam, đề cập đến chủ đề “Những đóng góp của Phật giáo 
để cải thiện các mối quan hệ.” Sau khi giới thiệu một số khái niệm cơ 
bản liên quan đến mối quan hệ giữa các cá nhân trong bài viết của 
mình, ông đã tiết lộ vai trò quan trọng của giáo lý Phật giáo đối với 
thế hệ trẻ. Phật giáo trong việc duy trì mối quan hệ giữa các cá nhân 
của họ. Ông kết luận rằng có sự khác biệt đáng kể giữa thanh niên 
Phật giáo và phi Phật giáo trong mối quan hệ của họ với cha mẹ, 
giáo viên và bạn bè của họ. Đó là kết quả nghiên cứu trường hợp 
của ông với 90 người tham gia tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dựa 
trên thực tế rằng Phật giáo có những đóng góp quý giá cho xã hội 
đương đại, ông kêu gọi chương trình giảng dạy Phật giáo nên được 
dạy cho mọi người. 

Tiến sĩ A. Sarath Ananda, Đại học Sabaragamuwa của Sri Lanka, 
Sri Lanka, tập trung vào “Phương pháp tiếp cận Phật giáo về sức khỏc 
0à an sinh: Con đường hướng tới một tương lai bên vững.” Ông Nhằm 
mục đích xác định phương pháp tiếp cận của Phật giáo với cuộc 
sống lành mạnh. Khi làm như vậy, ông phân tích kiến thức của các cá 


XXVIII | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


nhân về phương pháp tiếp cận Phật giáo với cuộc sống lành mạnh. 
Ông nhìn vào câu hỏi: “Làm thế nào hệ thống chăm sóc sức khỏe có 
thể thiết lập và thúc đẩy các xã hội bền vững? Và cách tiếp cận của 
Phật giáo đối với chăm sóc sức khỏe có thể tăng cường sự bền vững 
của xã hội loài người” Cuối cùng, ông đề nghị rằng phương pháp 
này nên được cung cấp cho các cá nhân để hiểu được sự đơn giản và 
to lớn của phương pháp Phật giáo đối với cuộc sống lành mạnh và 
hạnh phúc để cải thiện mọi thành phần trong xã hội. 

Giáo dục và môi trường 

Karam Tej Singh Sarao phân tích về “Sự tiếp cận của Phật giáo 
đối với uấn đề tiêu dùng có trách nhiệm và sự phát triển bên vững. ` Bài 
viết cố gắng chỉ ra rằng có nhiều điểm chung giữa các mục tiêu và 
lý tưởng của ECOSOC và lời dạy của đức Phật. Lời dạy của đức 
Phật hướng tới phát triển bền vững và có thể đóng góp cho những 
nỗ lực của ECOSOC. Hơn nữa, tác giả cũng đã cố gắng chỉ ra rằng 
hệ thống toàn cầu hóa hiện nay thúc đẩy cạnh tranh hơn là hợp tác. 
Một xã hội được thành lập dựa trên Phật pháp nghĩa là mục đích 
thúc đẩy phát triển của đơn vị luôn đặt lên hàng đầu; sự phát triển 
cá nhân không gây hại cho người khác. 

Gábor Kovác đã giới thiệu “Mô hình tiêu thụ bên vững” hành 
tinh này hiện đang ở một kỷ nguyên mới trong lịch sử của nó, 
Anthropocene, trong đó loài người tác động rất lớn đến các hành 
tinh. Các hoạt động của con người tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống 
cấu trúc và chức năng của trái đất với những hậu quả bất lợi. Theo 
mô hình tăng tốc, xu hướng kinh tế xã hội đang xấu đi làm thay đổi 
tương lai của hành tỉnh và tương lai của loài người. Một phần quyết 
định của hệ thống kinh tế xã hội bên cạnh sản xuất và phân phối 
là tiêu thụ năng lượng; sử dụng nước, tiêu thụ phân bón và giấy, và 
tiêu thụ các dịch vụ khác nhau đã được tăng theo cấp số nhân. Liên 
quan đến tính bền vững, vai trò trung tâm của tiêu dùng đã được 
Liên Hợp Quốc công nhận là đảm bảo tiêu dùng bền vững và mô 
hình sản xuất. Bài viết cho rằng Phật giáo nên và có thể đáp ứng các 
vấn đề căng thẳng thông qua tiêu dùng có trách nhiệm, tức là tiêu 
thụ đúng được hiểu là ở cấp độ cá nhân, khôn ngoan và chánh niệm 
và cũng tạo cơ hội để thực hành các đức tính chia sẻ, sự hài lòng và 
điều độ. 


ĐỀ DÃN | xXXxIx 


Bài tham luận “Xây đựng chương trình giảng dạy toàn diện cho 
giáo dục môi trường - Giáo dục bển vững” được Padmasiri de Silva 
giới thiệu ngắn gọn về quan điểm của Phật giáo về chủ nghĩa môi 
trường, sinh thái, kinh tế và cung cấp cái nhìn sâu sắc về cuộc khủng 
hoảng tài chính toàn cầu, guồng quay khoái cảm hiện tại và làm thế 
nào để đạt được một lối sống bền vững. Để làm được như vậy, tác 
giả nhấn mạnh rằng có hai yếu tố quan trọng để có cuộc sống bền 
vững: Thứ nhất là môi trường tổng thể pha trộn cùng sự đổ vỡ của 
vòng tròn sinh thái, kinh tế, đạo đức và phúc lợi của con người; thứ 
hai là tái suy nghĩ về đạo đức lãnh đạo tập trung đến các vấn đề của 
cuộc khủng hoảng tài chính lớn và sự sụp đổ thực sự của nền kinh 
tế. Trong bài viết này, tác giả chia sẻ bài Kinh dự đoán tiến trình 
tương lai của loài người, đang đi xuống một thế giới nơi việc khai 
thác thiên nhiên đang lan tràn. Đức Phật cũng nói rằng nếu con 
người sống một cuộc sống tồi tệ được nuôi dưỡng bởi lòng tham 
của con người, bốn yếu tố, lửa, nước, đất và không khí sẽ nổi dậy. Và 
do đó, ngày nay chúng ta có những đám cháy rừng, lũ lụt, động đất 
và ngư lôi trong sự diễn ra liên tục không ngừng ở khắp nơi trên thế 
giới. Để cải thiện hiện trạng, mọi người nên chú ý hơn khi sử dụng 
tài nguyên thiên nhiên và sống hài hòa với thiên nhiên. 

Gunatilake Athukoralalage Somaratne diễn giải về “Giáo lý đạo đức 
Phật giáo nguyên thủy đối với giáo dục đạo đức toàn cầu.” Bài viết tập 
trung chuyên sâu vào lý thuyết đạo đức Phật giáo sơ khai bao gồm 3 
nguyên tắc cực kỳ quan trọng. Quy luật nhân quả của các hành động có 
chủ ý là một trong ba quy tắc cấu thành nên lý thuyết đạo đức Phật giáo 
từ sớm. Hai nguyên tắc còn lại là nguyên tắc cần thiết để gieo những hạt 
giống tốt (kiriya-vada) và nguyên tắc thực thi năng lượng để thực hiện 
những hành động tốt về mặt đạo đức (viriya-vada). Bài viết sẽ đi sâu 
vào từng nguyên tắc một với nỗ lực nhấn mạnh tầm quan trọng tương 
tự của từng nguyên tắc (Chỉ ra định nghĩa thực sự của lý thuyết đạo đức 
Phật giáo) và chỉ ra sự hiểu lầm về lý thuyết nghiệp lực trong cộng đồng 
Phật giáo bằng cách được nói chuyện một cách đơn độc trong quy luật 
đầu tiên và bỏ bê hai quy luật còn lại. Kết quả là, các thành viên trong 
cộng đồng Phật giáo thực hiện những hành động tốt với hy vọng đạt 
được may mắn trong cuộc sống ở kiếp sau. 

Trong bài viết hấp dẫn của Sue Erica Smith có tên “Dửïng giáo 
dục Phật pháp thay đổi cách tương tác thúc đẩy giáo dục đạo đúc trong 


xxx | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


trường học”, giải thích về sự ích lợi của Phật Pháp cho sự phát triển 
của giáo dục toàn cầu đương đại, đặc biệt tập trung vào các hành 
giả thực hành Phật pháp, thường là những giáo viên và những người 
khác quan tâm đến việc giáo dục giới trẻ. Nõ lực như vậy để cải 
thiện kết quả giáo dục của học sinh bao gồm cả khu vực Úc và xa 
hơn sẽ là thay đổi cả viễn cảnh giáo dục trên thế giới. 

Bài nghiên cứu của TS. Đỗ Kim Thêm về “Vai trò Giáo đục Phật 
giáo trong cuộc khủng hoảng về bản sắc tại phương Tây hiện nay đánh 
giá sự bất thường của các đất nước phương Tây khi kinh tế bị khủng 
hoảng, nợ công cao ngất, nạn di dân đe doa, xã hội bất bình đẳng 
kéo theo sự khủng hoảng về bản sắc trên toàn cầu. Tác giả đề xuất 
tầm nhìn về giải pháp Phật giáo như triết lý giáo dục về đạo đức 
và lối sống, đề cao sự tỉnh thức, lòng nhân ái, trên nền tảng tương 
thuộc và tương ứng nhằm mang lại đạo đức bình đẳng, hiếu hoà 
và khoan dung, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội bền 
vững và thế giới hoà bình. 

Phật giáo và cuộc cách mạng 4.0 

Qua bài nghiên cứu “Mặt trái của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” 
của II. Thích Nhật Từ, khái quát về các cơ hội và thách thức, các 
tác động tích cực và tiêu cực của cách mạng công nghiệp 4.0. Thừa 
nhận sự đảo lộn thị trường lao động, kinh tế quốc gia, ảnh hưởng 
tiêu cực đến cộng đồng, tạo bất bình đẳng xã hội, tội phạm mạng và 
suy thoái đạo đức, tác giả kêu gọi mọi người nên áp dụng Phật pháp, 
thực tập thiền định, một mặt tận dụng các giá trị của công nghiệp 
hiện đại, mặt khác tăng cường chăm sóc sức khỏe thể chất và cảm 
xúc để sống an nhiên và hạnh phúc trong mọi biến cố. 


Peter Daniels thảo luận các vấn đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 
quan điểm Phật tử uề xã hội bên vững và hạnh phúc.” Trọng tâm của 
bài tham luận này là phân tích sự phát triển của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0, sự nổi lên của thế giới vật lý và thế giới kỹ thuật số 
(kinh tế, xã hội, môi trường) theo quan điểm của Phật giáo hướng 
đến một xã hội bền vững và nhận loại hạnh phúc. Bài viết bao gồm 
sự phân tích sơ bộ cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng Phật giáo, 
những kết quả liên quan đến các tác động môi trường và bàn luận 
nhiều hơn các phương diện căn bản của những nguyên nhân gốc rễ 
của khổ đau luân hồi. Chánh niệm và tỉnh thức, những nguồn an 


ĐỂ DÃN | xxxI 


lạc thật sự, là các khía cạnh chìa khóa trong việc phân tích dựa trên 
nguồn cảm hứng Phật giáo đối với các kết quả thích hợp và nhận 
điện các hồi ứng để hướng dẫn cách mạng công nghiệp 4.0. 


Geoffrey Bamford tập trung vào “Phản ứng đối với nên công 
nghiệp 4.0 - Bước tiến triển quyết định." Cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ IV ít nhiều tương đương với cuộc cách mạng kỹ thuật số trên 
thế giới vào cuối thế kỷ 20. Nó ảnh hưởng mọi mặt của thế giới một 
cách mạnh mẽ, và di sản Phật giáo cũng phải ngoại lệ. Cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ IV chứng kiến công nghệ tiên tiến trong 
tất cả lĩnh vực, chẳng hạn như phục hồi đồ thủ công, ghi âm dữ liệu, 
lưu trữ, triển lãm, giao thông vận tải và quảng cáo với công nghệ kỹ 
thuật số. Điều này được sử dụng nhiều bởi các nhà buôn hàng mỹ 
nghệ ở các quốc gia châu Á và các nhà bán đấu giá ở Tây phương, 
đặc biệt tại London và New York. Bài tham luận này sẽ khảo sát sâu 
về việc làm thế nào mà nó có thể được sử dụng trong tất cả các giai 
đoạn và chỉ rõ cách thức các đồ cổ Phật giáo được bày bán trong 
Thị trường Tây phương bởi cướp bóc và buôn bán bất hợp pháp các 
cổ vật Phật giáo. Bài viết cũng tìm hiểu phương thức nào mà nó tác 
động đến Di sản Phật giáo và nỗ lực đề ra một số giải pháp bảo vệ 
Di sản Phật giáo từ những tình trạng bất ổn này. Hơn nữa, các bài 
báo và trang web liên quan đến khía cạnh này cũng sẽ được nghiên 
cứu cẩn thận. Cuối cùng, giải pháp thực tiễn để tối thiểu hóa việc 
mậu dịch phi pháp các cổ vật Phật giáo và đưa ra các đề xuất để giảm 
thiểu tình trạng cướp bóc và buôn bán các Di sản Phật giáo. Đây là 
một việc làm cần thiết trong thời đại cách mạng công nghiệp lần 
thứ IV. 

Giáo sư David Blundell khái quát “Phật giáo tại khu uực Châu Á 
Thái Bình Dương nhân văn học kỹ thuật số / không gian và bảo tổn di 
sản.” Bài tham luận tổng hợp các nghiên cứu minh họa các cách tiếp 
cận không gian kỹ thuật số đối với việc bảo tồn di sản xuyên các nền 
kinh tế và là cầu nối những khác biệt của các nền văn hóa. Địa lý 
học tiếp tục đóng vai trò then chốt trong môi trường toàn cầu năng 
động đa dạng đa văn hóa trải dài xuyên suốt các vùng miền khác 
nhau đang tăng cường tìm kiếm di sản như là mẫu số chung. Bài 
viết cũng nêu bật cứ liệu lịch sử của các mạng lưới mậu dịch của các 
nhà thám hiểm Nam Đảo lưu truyền chánh pháp ở Ấn Độ Dương, 
đồng bằng và hải đảo của Đông Nam Á và Trung Hoa. Điều này 


XxxII | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


trùng ý tưởng với công việc Thiết lập bản đồ Phật giáo đường biển 
của Lewis Lancaster. Đó là Công trình khởi xướng bản đồ văn hóa 
điện tử (ECAT) với Jeanette Zerenke và các thành viên Nam hải mà 
chúng ta đã sử dụng hệ thống thông tin địa lý (G18). 


TT. TS. THÍCH ĐỨC THIỆN 
TT. TS. THÍCH NHẬT TỪ 


L.CÁC BÀI THÔNG ĐIỆP 
QUAN TRỌNG 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH 





THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ 
PHẬT ĐẢN PL.2563 - DL.2019 CỦA 
ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO 
VIỆT NAM 


Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bạch Chư tôn đức Tăng Ni, 

Kính thưa Quý vị khách quý, 

Thưa Quý vị Phật tử ở trong nước và ở nước ngoài. 

'Vesak là sự kiện thiêng liêng gắn liền với cuộc đời của Đức Phật: 
ngày Đức Phật đản sinh, ngày Đức Phật thành đạo, và ngày Đức 
Phật nhập Niết bàn. Đây là sự kiện hy hữu của toàn nhân loại như 
trong Kinh điển Nikaya có ghi: “Một chúng sinh duy nhất, một 
con người phi thường xuất hiện trong thế gian này, vì lợi ích cho 
số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mãn, vì sự tốt đẹp, 
vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Đó là Đấng 
Như Lai Chánh đẳng Chánh giác” Đức Phật là bậc Đạo sư đại Giác 
ngộ. Ngài đã đem đến cho nhân loại bức thông điệp hòa bình, hạnh 
phúc thương yêu, mở ra con đường mà tự thân mỗi người phải vượt 


4Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


qua sự cám dỗ và chi phối của lòng tham, sự sân hận, si mê của con 
người để tiến đến cảnh giới giác ngộ, đó chính là con đường tu tập 
Giới - Định -Tuệ hướng đến sự an lạc, giải thoát là lẽ đích thực và 
cứu cánh của cuộc sống. 


Năm nay, hòa trong không khí hân hoan của cộng đồng Phật 
giáo trên toàn thế giới kỷ niệm ngày Vesak trọng đại, Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam vô cùng vinh dự là nước chủ nhà đăng cai tổ chức 
Đại lẽ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 1ó, PL. 2563- DL. 2019. Thay 
mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, và toàn thể Tăng Nị, 
Phật tử Việt Nam, tôi hoan nghênh và nhiệt liệt chào mừng Chư tôn 
đức lãnh đạo các Giáo hội Tăng già, các tổ chức hệ phái truyền thừa 
Phật giáo từ khắp các Châu lục đã hội tụ về Việt Nam lần thứ 3 kỷ 
niệm ngày Vesak Liên hợp quốc. Đây là cơ hội quý báu để chúng ta 
cùng nhau tăng trưởng niềm tin vào chân lý giải thoát, phát huy giá 
trị những di sản mà Đức Thế tôn đã để lại cho nhân loại chúng ta 
trong hệ thống tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bị, triết lý 
vô ngã, tỉnh thần bất bạo động, những giá trị hòa bình và phát triển 
bền vững. 

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 1ó tại Việt Nam hân hạnh 
được chào đón các quý vị Nguyên thủ các quốc gia đến từ quê 
hương của Đức Phật, các quốc gia Phật giáo, Lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự Đại lễ Vesak Liên hợp 
quốc 2019 cùng nhau chia sẻ những giải pháp để thực hiện thành 
công mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc vì một thế giới hòa 
bình, ổn định và phát triển thịnh vượng. 

Kính thưa quý liệt vị! 


Lịch sử 2000 năm Phật giáo Việt Nam đã minh chứng về một nền 
Phật giáo nhập thế. Trong giai đoạn lịch sử Việt Nam giành được nền 
độc lập tự chủ vào đầu Thế kỷ thứ X, trải qua các triều đại Đinh, Tiền 
Lê, Lý, Trần, Phật giáo đã trở thành nền tảng tư tưởng chủ đạo trong 
đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, là bộ phận chủ yếu góp phần tạo nên 
bản lĩnh, bản sắc văn hoá tỉnh thần của dân tộc Việt Nam. Các vị Thiền 
sư cao Tăng, đồng thời cũng là những nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà ngoại 
giao xuất sắc của thời đại, là những người có công lớn đối với sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ đất nước. Thời kỳ Phật giáo vàng son, cũng đồng thời 
là thời kỳ hưng vượng của quốc gia dân tộc. 


THÔNG ĐIỆP CHÚC MÙNG ĐẠI LỄ VESAKLHQ2019 | Š 


Giáo hội Phật giáo Việt Nam kế thừa và phát huy những giá trị 
tinh hoa của Phật giáo Việt Nam trong lịch sử, luôn luôn đồng hành 
cùng dân tộc. Nhìn lại quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, 
chúng ta có thể vui mừng trước những đóng góp tích cực, chủ động 
và có trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế đã được 
Liên hợp quốc ghi nhận và đánh giá cao. Việc Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm nay 
càng khẳng định điều đó. Đồng thời khẳng định vai trò và vị thế của 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế. 

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 trao đổi các vấn đề, trong 
đó có cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách 
nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững, sự lãnh đạo có chính niệm 
vì hòa bình bền vững. Đặc biệt, các vấn đề Phật giáo trong đời sống 
như cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức 
khỏe và xã hội bền vững, cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục 
đạo đức toàn cầu, cách mạng Công nghiệp 4.0 và Phật giáo, và cách 
tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền 
vững. Qua đó, cộng đồng Phật giáo thế giới đưa ra những giải pháp 
căn bản nhất xuất phát từ chính tâm con người để thực hiện thành 
công mục tiêu chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu 
mà Liên hợp quốc hướng tới. 

Tôi tin tưởng rằng, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 16 tổ chức 
tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam sẽ thành 
tựu viên mãn. Kính chúc Quý vị khách quý, Chư tôn đức Tăng Nị, 
nhân sĩ trí thức, cùng đồng bào Phật tử hưởng trọn mùa Vesak an lạc 
trong chính pháp, vô lượng cát tường! 


Nam mô Thường Tĩnh Tiến Bồ tát ma ha tát. 


Trưởng lão Hòa thượng 
THÍCH PHÔ TUỆ 
Pháp Chú 
Giáo Hội Phật giáo Việt Nam 





DIỄN VĂN 
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2563 - DL.2019 


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Kính bạch Chư tôn đức Tăng Ni, 

Kính thưa Quý vị khách quý, 

Thưa Quý vị Phật tử ở trong nước và ở nước ngoài. 

Ngược dònglịch sử cách đâyhơn26 thếkỷ,tạivườn Lâm-tì-ni (Lumbini), 
nơi thành Ca Tỳ La Vệ (Kapila-vastu) thuộc Ấn Độ cổ đại, nay là đất nước 
Nepal đã diễn ra một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử nhân loại đó là 
Đức Thếtôn sinh ra đời mang theo bức thông điệp đề cao trí tuệ, sự hiểu biết 
và lòng từ bi hướng tới xây dựng một xã hội bình đảng, không có giai cấp, 
một xã hội hòa bình, không xung đột chiến tranh, hận thù. Ngài đã đưa ra 
con đường Trung đạo và sự kết hợp giữa từ bị với trí tuệ là giải pháp hữu hiệu 
để cùng nhau giải quyết những mâu thuẫn giữa con người với con người, 
giữa quốc gia với quốc gia trên thế giới. 

Ngày nay, chân lý đó của bậc Đạo sư Giác Nsộ - Phật Thích Ca Mâu 
Ñi vẫn tiếp tục là kim chỉ nam và đã mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của 
hàng triệu triệu người trên thế giới. Liên hợp quốc đã quyết định kỷ 
niệm ngày Đại lễ Vesak thiêng liêng hàng năm nhằm phát huy tinh thần 
từ bị - trí tuệ và hòa bình mà Phật Tổ đã truyền trao. 


8| ` CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những xung đột, 
khủng bố, chiến tranh, bất bình đẳng, khủng hoảng môi trường sinh thái 
và biến đổi khí hậu, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi mọi mặt đời sống và 
các cấu trúc truyền thống, thì hơn lúc nào hết, chúng ta phải cùng nhau 
phát huy những giá trị cốt lõi của Đạo Phật về tỉnh thần khoan dung, vô 
ngã, vị tha, hòa hợp và hòa bình thông qua con đường Bát chánh đạo 
nhằm góp phần giải quyết những thách thức vấn nạn toàn cầu. Điều đặc 
biệt nhất là vạn vật trở nên kết nối, mọi thứ đều có thể xóa nhòa khoảng 
cách về mặt địa lý, các cộng đồng và các quốc gia ngày càng trở nên phụ 
thuộc lẫn nhau, thế giới dần dân bắt đầu giống như một xã hội toàn cầu. 
Chính vì vậy, để giải quyết các vấn đề đặt ra cần thiết phải có một sự lãnh 
đạo toàn cầu. Sự lãnh đạo này phải đảm bảo được sự bình đẳng, dung 
hòa được lợi ích và hóa giải được xung đột giữa các niềm tin, các nền 
kinh tế, các nền văn hóa, các tầng lớp xã hội, hay các quốc gia lãnh thổ, 
cân bằng được môi trường, hệ sinh thái. 


Chủ đề của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 là “Cách tiếp cận của 
Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội 
bền vững” cho thấy tầm vóc và ý thức trách nhiệm cao cả của Phật giáo 
trước tình hình biến động của thế giới trên nhiều phương diện đời sống, 
qua đó cho thấy thái độ tích cực cũng như niềm tin về khả năng góp 
phần hóa giải những vấn nạn thời đại của Phật giáo ngày càng được 
khẳng định. Trong chương trình phát triển bền vững toàn cầu của Liên 
hợp quốc đến năm 2030 nhắm tới đích xóa bỏ nghèo đói, đảm bảo cuộc 
sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi, đảm bảo giáo dục chất lượng, 
bình đẳng giới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, tiêu thụ và sản 
xuất bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo nguồn tài nguyên 
và đa dạng sinh học, thúc đẩy xã hội hòa bình, đem lại sức sống mới 
cho quan hệ đối tác toàn cầu để phát triển bền vững. Hội thảo khoa học 
quốc tế tại Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm nay mong muốn tăng cường 
sự hợp tác giữa các cộng đồng và tổ chức Phật giáo thế giới nhằm tìm 
kiếm và ứng dụng các giải pháp Phật giáo đối với các mục tiêu mà Liên 
hợp quốc theo đuổi, sẽ tập trung vào các khía cạnh chủ đề: 

(¡) Sự lãnh đạo bằng chính niệm vì hòa bình bền vững; 

(i¡) Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe 
và xã hội bền vững; 


THÔNG ĐIỆP CHÚC MÙNG ĐẠI LỄ VESAKLHQ2019 | 9 


(ii) Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu; 

(iv) Phật giáo và Cách mạng công nghiệp 4.0; 

(v) Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển 
bền vững. 

Kỷ niệm ngày Vesak là cơ hội để tất cả chúng ta cùng nhau suy ngẫm 
và tôn vinh giá trị tư tưởng nhân văn của Phật giáo, thông qua cuộc đời 
của Đức Phật đã dạy cho chúng ta rằng hạnh phúc thực sự của mỗi con 
người không phải chỉ tìm trong vật chất, mà thay vào đó, phải đi tìm sự 
an lạc trong tâm hồn. Xét trên bình diện quốc gia thay vì theo đuổi tăng 
trưởng vô độ, không giới hạn, mà thay vào đó, là tăng trưởng sự giàu có 
tâm linh, an lạc, hạnh phúc và tôn trọng, bảo vệ môi trường. Soi chiếu 
với những tư tưởng, giáo lý cốt lõi của mình như học thuyết Duyên khởi, 
học thuyết về Nghiệp và luật Nhân quả..., Phật giáo có nhiều lợi thế trong 
việc tham gia với sứ mệnh lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì 
xã hội bền vững. 

Thông điệp của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 tại Việt Nam kêu 
gọi lãnh đạo Phật giáo thế giới hãy đoàn kết và dấn thân hành động nhập 
thế, chia sẻ các giải pháp trị liệu đối với các thách thức xã hội trong thời 
đại của chúng ta. Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 sẽ mang lại tâm thiện 
lành, trí tuệ tập thể và tiếng nói thống nhất của Phật giáo thế giới, tạo 
nguồn cảm hứng và hướng tới sự nhập thế xã hội, phụng sự nhân sinh, 
giải phóng khổ đau, mang lại an vui, thịnh vượng và phát triển bền vững 
cho nhân loại trên hành tính này. 

Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi chân thành 
tri ân Chư tôn đức lãnh đạo Phật giáo thế giới, Pháp chủ, Tăng thống 
các Giáo hội Tăng già Phật giáo, các dòng truyền thừa và tổ chức Phật 
giáo từ hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ đã vân tập về Đại lễ Vesak 
2019 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam, Việt Nam; tri ân quý vị Nguyên thủ 
các quốc gia, Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế, các phái đoàn ngoại 
giao; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã tham dự 
và có thông điệp chào mừng Vesak chung vui cùng với Tăng Ni, Phật tử 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong một mùa Phật đản PL. 2563 vô cùng 
đặc biệt, trang nghiêm và long trọng, góp phần tôn vinh giá trị truyền 
thống Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong 
nhiều thiên niên kỷ tiếp tục góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu 
đẹp, hòa bình, phát triển bền vững trong hội nhập quốc tế. 


10 ` CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Trong niềm cảm ứng vô biên như đang được đón nhận hào quang 
tỏa ra từ kim thân của Đức Bổn Sư, đấng Từ phụ, tôi chân thành kính 
chúc Chư tôn đức Tăng Ni; Quý vị Phật tử một mùa Phật đản an lạc, vô 
lượng cát tường, thành tựu viên mãn các Phật sự lợi đạo ích đời, trong 
tinh thần xương minh Đạo Pháp, phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng 
dường chư Phật nhân ngày Đại lễ Phật đản - Vesak năm nay. 


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. 


HT. THÍCH THIỆN NHƠN 
Chủ tịch Hội đồng Trị sự 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam 


THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG 
VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2019 


Mùa Phật đản lần thứ 2643, PL. 2563, DL. 2019 là sự kiện tâm 
linh, văn hóa quốc tế, rất thiêng liêng đối với cộng đồng Phật giáo 
Việt Nam, khi Liên Hợp Quốc và cộng đồng Phật giáo thế giới tin 
tưởng và ủng hộ Giáo hội Phật giáo việt Nam đăng cai Đại lễ Vesak 
Liên Hợp Quốc lần l6 trên toàn cầu và lần thứ 03 tại Trung tâm 
Phật giáo quốc tế Chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, Việt Nam vào 
ngày 12-14/5/2019. 


Đại lễ Vesak LHQ 2019 thu hút 1500 đại biểu quốc tế, gồm 487 
phái đoàn đến từ 120 quốc gia và hàng vạn Tăng, Ni Phật tử Việt 
Nam, góp phần khẳng định niềm tin của Liên Hiệp Quốc về Phật 
pháp có khả mang lại hòa bình, tiến bộ, thịnh vượng và hạnh phúc 
cho nhân loại trên hành tinh này. 


Đại lễ Vesak hàng năm nhắc nhở chúng ta về sự kiện hy hữu và 
kỳ thú: “Thái tử Tất-đạt-đa (Siddhartha) được Hoàng hậu Mayã 
sinh ra tại vườn Lâm-tỳ-ni (Lumbini), nay thuộc Nepal, “trong tư 
thế đứng, mặt hướng phía Bắc, bước đi bảy bước, tay chỉ trời, tay chỉ 
đất, tuyên bố dõng đạc: Ta là tối thượng trên cõi đời này, đây là kiếp 
sống cuối cùng của ta.” Từ góc độ giá trị thực tiễn, sự có mặt của 
Phật Thích-ca trên quả địa cầu này được kinh điển Phật giáo khẳng 
định là: “Có một không hai, bậc tối thượng giữa các loài hai chân.” 

Nói về sự siêu tuyệt của đức Phật trên thế gian này, Kinh Trung Bộ 
dùng ẩn dụ: “Như bông sen hồng hay sen trắng sinh ra từ bùn, nước, 
lớn lên, vươn khỏi nước, không bị nước thấm. Đức Phật được sinh ra và 
lớn lên trong đời, đã chính phục đời, không bị nghiệp đời làm cho thấm 
ướt.” Về mục đích và giá trị, sự có mặt của đức Phật trên đời này được 
ghi nhận như sau: “Ta sinh ra đời vì hạnh phúc lớn cho các chúng sinh, 
vì lòng thương đời và vì phúc lạc lớn cho loài người.” 


12 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Các giá trị cốt lõi được đức Phật đóng góp cho nhân loại là các chân 
lý mầu nhiệm và đạo đức thanh cao, có khả năng trị liệu, giúp mọi người 
vượt qua các nỗi khổ và niềm đau, như đức Phật đã tuyên bố: “Xưa cũng 
như nay, này các đệ tử, ta chỉ nói lên hiện thực khổ đau và con đường kết 
thúc khổ đau.” 


Để thực hiện sứ mệnh và sự nghiệp chấm dứt khổ đau cho nhân 
loại, bằng tấm gương của bản thân, đức Phật kêu gọi các đệ tử của Ngài 
thể hiện trách nhiệm và cam kết cao quý: “Này các đệ tử, hãy đi nhiều 
hướng, truyền bá chân lý toàn thiện quãng đầu, toàn thiện quãng giữa, 
toàn thiện quãng sau, cả văn và nghĩa.” 

Để soi sáng chân lý, suốt 4Š năm từ lúc giác ngộ đến lúc qua đời, 
vì lòng từ bi, mưu cầu hạnh phúc cho nhân sinh, đức Phật đã khai 
sáng và thiết lập truyền thống triết lý mới, có giá trị khép lại khổ 
đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Là bậc Đạo sư vĩ đại nhất trong 
lịch sử nhân loại, “Đức Phật chỉ dẫn con đường giác ngộ, phương 
pháp điều phục, có khả năng kết thúc khổ đau và đưa đến chứng đắc 
Niết-bàn ngay trong hiện tại.” 


Đức Phật là bậc đạo sư chỉ đường: “Những øì cần dạy, cần làm, đức 
Phật đã làm với tâm từ bi lớn” Trong thời đức Phật, các thành phần xã 
hội tiếp nhận chân lý và đạo đức của đức Phật gồm 8/ 16 vua, hàng trăm 
quan văn, quan võ, hàng nghìn đạo sĩ và hàng triệu tín đồ khác tôn giáo 
tại Ấn Độ tình nguyện trở thành đệ tử của đức Phật. Nương vào chân 
lý Phật, suốt 26 thế kỷ qua, bằng con đường minh triết, xây dựng hòa 
bình, hòa hợp để cùng phát triển, từ viếng sáng Á Châu, hiện nay, đạo 
Phật đã có mặt tại Š châu lục, gồm 175 quốc gia và khu vực, với khoảng 
800.000.000 tín đồ 


Năm nay, tưởng niệm 3 sự kiện trọng đại trong đời đức Phật 
gồm sự đản sinh, sự giác ngộ và nhập Niết-bàn vô dư, hơn 5Š.000 
Tăng Ni và hàng chục triệu Phật tử tại Việt Nam bày tỏ lòng tôn 
kính vô biên đối với những đóng góp to lớn của đức Phật trong 
việc mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Từ thế giới quan không có 
nguyên nhân đầu tiên; nhân sinh quan lấy con người làm trọng tâm; 
xã hội quan đề cao bình đẳng, công bằng, dân chủ; đạo đức quan 
nhấn mạnh bỏ ác, làm lành với động cơ cao quý, cho đến giải thoát 
quan hướng về mục đích cởi trói tâm khỏi khổ đau và ràng buộc, 
đạo Phật góp phần xây dựng thế giới Cực Lạc tại nhân gian. 


THÔNG ĐIỆP CHÚC MÙNG ĐẠI LỄ VESAKLHQ2019 | 13 


Chủ đề của Đại lễ Vesak LHQ 2019 là “Cách tiếp cận của Phật giáo 
về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững, 
một mặt, thể hiện mối quan tâm của cộng đồng Phật giáo thế giới về các 
vấn nạn toàn cầu, mặt khác, giới thiệu các giải pháp Phật giáo nhằm giải 
quyết các vấn nạn khổ đau của con người, vốn có gốc rễ từ sự tham lam, 
giận dữ, si mê và cố chấp. Nhân dịp này, Tăng Ni và cộng đồng Phật giáo 
Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung cùng chia sẻ trí tuệ tập thể và 
tiếng nói thống nhất về các vấn đề trọng yếu sau đây: 

(¡) Sự lãnh đạo bằng chính niệm vì hòa bình bền vững; 

(ii) Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức 
khỏe và xã hội bền vững; 

(ii) Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu; 

(iv) Phật giáo và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

(v) Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát 
triển bền vững. 

Dựa vào nguồn văn học thánh điển Pali, thánh điển A-hàm và thánh 
điển Đại thừa, chúng ta có cơ hội khám phá, chiêm nghiệm và chia sẻ 
các kỹ năng giải quyết dứt điểm các vấn nạn của con người qua phương 
pháp tâm linh gồm bốn bước (Tứ thánh để). Bước một, thừa nhận các 
khổ đau là hiện thực. Tránh thái độ phớtlờ vì như thế là liều mạng. Tránh 
thái độ đào tẩu, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Tránh thái độ cường điệu 
vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Bước hai, truy tìm nguyên 
nhân khổ đau từ các động cơ gồm tâm tham ái, giận dữ, si mê và cố chấp. 
Khoanh vùng các nguyên nhân là giải quyết khổ đau được phân nửa. 
Bước ba, trải nghiệm hạnh phúc Niết-bàn bây giờ và tại đây, khi nỗi khổ, 
niềm đau và nguyên nhân gây tạo chúng đã kết thúc. Bước bốn, thực tập 
chánh đạo gồm ba trụ cột. Trụ cột trí tuệ gồm tầm nhìn chân chính và 
tư duy chân chính. Trụ cột đạo đức gồm lời nói chân chính, hành động 
chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Trụ cột thiền 
định gồm chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Phương pháp tâm 
linh được đức Phật khám phá và truyền bá là giải pháp hữu hiệu, có khả 
năng khép lại các vấn nạn nhân sinh ở phạm vi quốc tế, châu lục, quốc 
gia, vùng lãnh thổ, cộng đồng, gia đình và cá nhân. 

Để đại lễ Vesak LHQ 2019 được tưởng niệm một cách thiết thực, 
Tăng Ni và Phật tử hãy đề cao tinh thần nhập thế: “Phụng sự nhân sinh, 


14 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


tốt đời đẹp đạo; sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân.” Nghĩa là, chúng ta 
cùng noi gương đức Phật, vì lòng thương tưởng đời, nỗ lực làm những øì 
tốt nhất có thể, nhằm góp phần xây dựng hòa bình, kết thúc chiến tranh, 
xóa tan thù hận, khép lại quá khứ, hòa hợp hiện tại, xây dựng tương lai 
bằng các phẩm chất trí tuệ, từ bị, tha thứ và vô ngã. Trên tính thần này, 
cộng đồng Phật giáo Việt Nam tích cực tham gia bảo vệ độc lập chủ 
quyền thiêng liêng của Tổ quốc, phát triển đất nước Việt Nam bền vững, 
môi trường sống ngày càng tốt đẹp hơn, để xứng đáng là người con Phật, 
kế thừa truyền thống “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam suốt 
2000 năm qua. 


HT. THÍCH BẢO NGHIÊM 
Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban 
Hoằng pháp trung ương GHPGVN 


I. CÁC BÀI THAM LUẬN 
TIÊU BIỂU 


ló 


VIỆT NAM ĐỒNG HÀNH CÙNG 
CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO TOÀN CẦU 
PHẤN ĐẤU CHO MỘT THẾ GIỚI YÊN BÌNH 


VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG› 
Vũ Khoan® 


Thật là vinh dự lớn đối với tôi được tham dự sự kiện văn hóa 
mang tầm cỡ toàn cầu, Đại lễ Vesak LHQ 2019. Hơn thế nữa, tôi lại 
được mời phát biểu tại Diễn đàn cao quý này bàn về chủ đề “Cách 
tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng 
chia sẻ vì xã hội bền vững” (Buddhist Approach to Global Leadership 
and Shared Responsibilities for Sustainable Societies). 

Mỗi người Việt Nam chúng tôi đều cảm thấy rất hãnh diện khi 
nước Việt Nam lần thứ ba được đăng cai Đại lễ Vesak LHQ - một 
sinh hoạt cực kỳ quan trọng không những của cộng đồng Phật giáo 
mà còn của toàn thế giới. Vinh dự này thể hiện sự tín nhiệm của 
Liên Hợp Quốc cũng như cộng đồng Phật giáo toàn cầu dành cho 
nhân dân Việt nam và GHPGVN vì những đóng góp không mệt 
mỏi vào nỗ lực chung của nhân loại phấn đấu cho hòa bình lâu dài 
trên thế giới, sự an lạc của mọi người, sự hợp tác bình đẳng giữa mọi 
quốc gia vì một xã hội bền vững. 

Đại lễ Vesak LHQ 2019 nhóm họp vào thời điểm thế giới trải 
qua nhiều biến động mà Giáo sư S.R Bhatt từ Ấn Độ đánh giá là: 


1. Phát biểu ngay trong phiên khai mạc tại Hội thảo quốc tế nhân Đại lễ Vesak LHQ_. 
2019 được GHPGVN tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Tam Chúc, Hà Nam, ngày 12- 
14/5/2019 

2. _ Cựu Phó thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 


17 


18 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


“Chúng ta đang trải qua một thời kỳ đầy thử thách của sự giành 
giật giữa những khả năng tốt nhất và những khả năng xấu nhất” 
(We are passing through a critical period struggling between best 
posibilities and worst posibilities). Hoàn toàn đồng cảm với nhận 
xét trên, tôi xin mạn phép mô tả thực trạng ngày nay là “sự giành giật 
giữa những điều thiện và điều ác, giữa cái tốt và cái xấu”. 

Nghịch cảnh của thế giới là trong khi trình độ phát triển khoa 
học - công nghệ và kinh tế đạt tới nhiều đỉnh cao chưa từng thấy, 
cuộc sống vật chất của con người ngày càng đủ đầy thì lòng người 
lại không yên, những biểu hiện vô minh (Aviya) ngày một nhiều. 
Nhiều giá trị đạo đức bị đảo lộn, các tệ nạn xã hội không ngừng 
gia tăng; những mối hiểm họa truyền thống và phi truyền thống 
ngày một nhiều; mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, xung đột vũ trang, 
những hành động khủng bố đẫm máu diễn ra liên tục, nhiều thảm 
họa nhân đạo bùng phát; môi trường sinh thái bị hủy hoại nghiêm 
trọng; dịch bệnh rình rập mọi nơi, mọi lúc... 

Vậy điều gì đã đưa tới những biểu hiện đáng ngại trên? Phải 
chăng những gì đang diễn ra chung quy lại đều thể hiện mối quan 
hệ nhân - quả giữa phát triển và nhu cầu bền vững? Cuộc chạy đua 
phát triển kinh tế bằng mọi giá, không tính đến sự công bằng xã hội 
và môi trường sinh thái đã đào sâu thêm hố ngăn cách giầu nghèo 
giữa các tầng lớp dân cư và các quốc gia, tâm trạng bất mãn trong xã 
hội ngày một tăng, những biểu hiện tham lam, giận dữ, si mê (tam 
độc) nở rộ, đời sống tinh thần hướng thiện bị thách thức. Bên cạnh 
đó, những biểu hiện của chính sách cường quyền áp đặt, can thiệp, 
trừng phạt... đã đẩy nhiều dân tộc vào thảm cảnh nồi da xáo thịt, 
hàng triệu triệu con người phải rời bỏ quê hương, tha phương cầu 
thực, tâm lý hận thù dân tộc, giai tầng, tôn giáo bị kích động. 


Tất nhiên bức tranh toàn cảnh của thế giới ngày nay không chỉ 
có màu tối; ngược lại khát vọng của các dân tộc về một thế giới yên 
bình, một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và sự hợp tác bình đẳng giữa 
các quốc gia vẫn tiếp tục mạnh mẽ, đem lại niềm hy vọng về một 
tương lai sáng sủa hơn. 

Làm thế nào để tương lai ấy sớm trở thành hiện thực? Đó có lẽ là 
điều ai ai cũng trăn trở. Thiết nghĩ, tương lai như vậy không tự đến 
mà cần có sự đồng lòng, chung sức của mọi người, mọi dân tộc, mọi 


VIỆT NAM ĐỒNG HÀNH CÙNG CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO TOÀN CẦU | 19 


quốc gia, mọi tôn giáo, trong đó cộng đồng Phật giáo với trên một 
tỷ Phật tử khắp năm châu đóng vai trò rất quan trọng. Chắc chắn 
rằng, Hội thảo quốc tế của chúng ta với sự tham gia của nhiều nhà 
nghiên cứu uyên bác và các bậc cao tăng thông tuệ sẽ gợi mở nhiều 
ý tưởng sâu sắc, những biện pháp thiết thực để đóng góp vào nỗ lực 
chung của cộng đồng quốc tế nhằm làm cho thế giới chúng ta yên 
bình hơn, phát triển bền vững hơn. Cá nhân tôi không đủ năng lực 
gợi ra điều gì lớn lao mà chỉ xin trình bày ba điều ước: 

Một là, nói cho cùng thì thế giới có yên bình không, sự phát 
triển của loài người có bền vững không một phần quan trọng tùy 
thuộc vào con người, từ người dân thường tới các nhà cầm quyền. 
Những giáo lý của đạo Phật chứa đựng biết bao điều hay lẽ phải, 
góp phần nuôi dưỡng điều thiện, đẩy lui điều ác. Với lợi thế ấy, cộng 
đồng Phật giáo có thể đóng vai trò dẫn dắt (leadership), góp phần 
hữu hiệu vào sự phát triển bền vững và xây dựng một thế giới yên 
bình bằng cách truyền bá rộng rãi những điều hay lẽ phải trong giáo 
lý của đức Phật, khuyến khích điều thiện, đẩy lui điều ác trong mỗi 
con người không phân biệt cương vị xã hội, giai tầng, dân tộc. 

Cũng với lợi thế riêng có của mình, cộng đồng Phật giáo có thể 
tìm ta phương cách hóa giải hoặc chí ít là làm dịu đi những mâu 
thuẫn, những hận thù giữa các dân tộc, các tôn giáo, các giai tầng. Về 
phương diện này, tôi nghĩ ý tưởng của Giáo sư Emeritous Peter van 
den Berg từ Trường Đại học Tilburg (Hà Lan) về “sự dẫn dắt minh 
triết” (Leading with wisdom) rất đáng trân trọng. 

Hai là, trên thế giới có nhiều tôn giáo với những giáo lý, giáo luật 
khác nhau song quy tụ lại đều hướng tới điều thiện, đẩy lùi điều ác. 
Nếu các tôn giáo trên toàn thế giới đồng tâm hiệp lực với nhau vì 
mục tiêu cao cả ấy thì có thể tạo nên hiệu ứng hết sức lớn lao. Thật 
là một diễm phúc lớn đối với nhân loại nếu như một ngày nào đó 
sẽ diễn ra Đại hội tôn giáo toàn cầu dưới sự lãnh đạo của Liên Hợp 
Quốc với sự tham gia của đại diện mọi tôn giáo, nhằm tìm ra những 
đường hướng và biện pháp làm sự an bình trên thế giới thêm vững 
chắc, cuộc sống của con người tràn đầy hạnh phúc. 

Ba là, những ý tưởng nảy sinh, những biện pháp thiết thực của Đại 
lẽ Vesak LHQ có đi vào cuộc sống hay không tùy thuộc đáng kể vào 
sự hưởng ứng của các Chính phủ, cũng như các tổ chức quốc tế. Hy 


20 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


vọng rằng, những khuyến nghị của Vesak LHQ 2019 sẽ được lồng 
ghép với những quyết sách cụ thể của các chính phủ cũng như của 
Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác, tạo nên sức mạnh tổng 
hợp thay đổi thế giới theo hướng bền vững, lành mạnh hơn. 


Trên con đường đổi mới Việt Nam hơn 30 năm qua, Nhà nước 
chúng tôi luôn nhấn mạnh yêu cầu phát triển bền vững theo tinh 
thần: Phát triển kinh tế phải gắn bó mật thiết với nhiệm vụ phát 
triển xã hội, xóa đói giảm nghèo và nhu cầu bảo vệ thiên nhiên. 
Trong khuôn khổ đường hướng lớn đó, nhiệm vụ xây dựng văn hóa, 
xây dựng con người phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện — 
mỹ được coi là nền tảng tỉnh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh 
nội sinh để thực hiện mục tiêu “dân giầu nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh”. 


Với nhận thức như vậy, đất nước chúng tôi đã tích cực, chủ động 
thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDG) mà Liên Hợp Quốc đã 
đề ra (2001-2015) cũng như Mục tiêu phát triển bền vững (SDG). 
Những nỗ lực của chúng tôi đã được Liên Hợp Quốc đánh giá cao. 
Nhờ những nỗ lực ấy, năm 2010 Việt Nam đã đứng vào hàng các 
nước có thu nhập trung bình, công cuộc xóa đói giảm nghèo gặt hái 
được những thành tựu đầy ấn tượng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn khoảng 
trên 3% dân số so với trên 50% vào giữa những năm 80 thế kỷ trước, 
khi Việt Nam khởi đầu công cuộc đổi mới. Có được những thành 
tựu kinh tế - xã hội như vậy là nhờ công sức của mọi tầng lớp nhân 
dân, trong đó có tín đồ của các tôn giáo khác nhau, bao gồm đông 
đảo tín đồ của đạo Phật. 

Tuy nhiên, nước chúng tôi vẫn còn phải đối mặt với không ít 
thách thức. So với nhiều quốc gia, trình độ phát triển kinh tế còn 
hạn chế, trong một thế giới biến đổi hàng ngày dưới tác động của 
những thành tựu kỳ diệu về khoa học - công nghệ, nước chúng tôi 
còn phải nỗ lực gấp bội để không bị bỏ lại phía sau; nhiều vấn đề 
xã hội, trong đó có sự chênh lệch giàu — nghèo có thiên hướng ngày 
càng rõ rệt, sự xuống cấp đáng quan ngại về đạo đức, lối sống có 
phần gia tăng, bên cạnh đó Việt Nam lại là một trong những nước 
chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu 
toàn cầu. 


VIỆT NAM ĐỒNG HÀNH CÙNG CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO TOÀN CẦU | 2l 


Thực trạng ấy càng đòi hỏi phải có những nỗ lực vượt bậc vì sự 
phát triển bền vững, trong đó con người phải vừa là trung tâm, vừa 
là động lực chủ yếu của sự phát triển - những con người lành mạnh 
về thể chất và tâm hồn, vừa có tài năng sáng tạo, có trách nhiệm xã 
hội cao, vừa có nhân cách, đạo đức trong sáng. Theo thiển ý của tôi, 
đây sẽ là nhân tố quyết định đưa Việt Nam sánh vai cùng bạn bè 
năm châu. 


Xem như vậy thì những khát vọng của chúng tôi hoàn toàn trùng 
hợp với mục tiêu của Đại lễ Vesak LHQ 2019; những ý tưởng của 
Đại lễ LHQ, trong đó có cuộc Hội thảo quốc tế hôm nay sẽ gợi 
mở cho chúng tôi nhiều điều bổ ích trong công cuộc phát triển đất 
nước. 

Xin cảm ơn quý vị không quản đường xa đến với đất nước chúng 
tôi, chia sẻ cùng chúng tôi nhiều điều hay lẽ phải. Xin chúc quý vị 
mọi điều an lành, chúc cho thế gian an hưởng hạnh phúc. 


22 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ 
LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 
CÙNG CHIA SẺ VÌ XÃ HỘI BỀN VỮNG 


Prof. Dr. S. R. Bhatt2) 


“Caratha bhikkhave Carikam 

Bahujanahitaya bahujana sukhaya lokanukampaya 

Atthaya, hitaya, sukhaya 

Devamanussanam”. 

“ Hỡi các Tỳ kheo! 

Hãy ải khắp nơi vì an lành của mọi người, 

vì hạnh phúc của mọi người, tưới tát bằng lòng từ cho toàn thế giới; 

ì lợi ích, vì phúc lợi, uì hạnh phúc của thần linh và con người ”. 

Vinaya pitaka L.23. 

Tôi thực sự rất hoan hỷ và cảm thấy vinh dự được tham dự hội 
nghị quốc tế này. Tôi cảm ơn các nhà tổ chức, đặc biệt là Thượng 
tọa đáng kính, Tiến sĩ Thích Nhật Từ đã mời tôi. Tôi xin chúc mừng 
họ vì đã nhận thức chủ đề này vì chủ đề này có tầm quan trọng toàn 
cầu và cần thiết để đáp ứng nhu cầu của thời đại hiện nay. Chủ đề 
của hội nghị cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh về quan 
điểm cho rằng thế kỷ 21 thuộc về Châu A để lãnh đạo thế giới và các 
hình thức tư duy và lối sống của Phật có thể và nên cung cấp những 


1 Người dịch: Phan Trung Hưng 

2 Chairman, Indian Philosophy Congress, Former Chairman, Indian Council of Philo- 
sophical Research, Government of India, Former Professor & Head, Department of Philoso- 
phy, University of Delhi, India, Tel: (+91) 9599955780 


23 


24 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


hiểu biết sâu sắc và cách tiếp cận mới mẻ cho thế giới hỗn loạn 
ngày nay. Có một số ý tưởng và lý tưởng cao cả và cao siêu trong 
tư tưởng Phật giáo mà thế giới phải thi đua vì hòa bình, sự phồn 
vinh và khỏe mạnh. 


Như chúng ta cảm nhận sâu sắc, tất cả đều không tốt trong kịch 
bản hiện sinh đương đại và điều này đòi hỏi một sự thay đổi mô 
hình trong nhận thức giá trị của chúng ta, trong cách suy nghĩ và 
cách sống của chúng ta. Chúng ta đang trải qua một giai đoạn quan 
trọng của đấu tranh giữa những khả năng tốt nhất và những khả 
năng tồi tệ nhất. Vào thời điểm này, loài người đang phải đối mặt 
với một cuộc khủng hoảng đa dạng và đa chiều. Sự tồn tại của con 
người đang ở giao thời. Đó là thời điểm mà các lực lượng đoàn kết 
và hòa hợp có thể chiến thắng, và những tuyệt tác của khoa học 
và công nghệ có thể được sử dụng để cải thiện sự chịu đựng của 
con người và đảm bảo chất lượng của cuộc sống, chính xác là vào 
thời điểm này, các lực lượng khủng bố, bạo lực và các xung đột của 
bản chất thấp kém của con người đang tiến triển một cách đe dọa 
trên quy mô toàn cầu. Tâm trí logic của con người phải đối mặt với 
một vấn đề nan giải là làm thế nào để đáp ứng với kịch bản hiện 
tại. Sự hợp lý trong đó con người đã đặt kỳ vọng vào việc thực hiện 
những lý tưởng về kiến thức thực sự và sự tồn tại đích thực của nó 
dường như đã bị cuốn đi bởi cơn bão của sự bất hợp lý và niềm tin 
mù quáng và những niềm đam mê cơ bản. Do đó, nó trở nên cấp 
thiết để khám phá các chiều sâu hơn và cao hơn của nguồn nhân 
lực bằng cách chúng ta có thể thực hiện thành công để chiến thắng 
các lý tưởng và các giá trị đã truyền cảm hứng cho sự tiếp bước của 
các nền văn minh. Tiến lên trong thế kỷ hai mươi mốt với sự giàu 
có, phong phú và đa dạng di sản của loài người vẫn đang tìm kiếm 
những mô hình mới, tìm kiếm những hiểu biết mới, trực giác mới lạ 
và cách tiếp cận mới mẻ và do đó cần phải “suy nghĩ lại” một cách 
nghiêm túc về những người có hiểu biết trên toàn thế giới. Có một 
sự hiểu lầm bị lan rộng về bản chất và ý nghĩa của Hiện thực và sự 
tồn tại của con người và hậu quả là sự xói mòn của các giá trị trên 
toàn cầu, mất đi phẩm giá và tính xác thực trong cuộc sống, và sự lấn 
át trong việc giả mạo vô giá trị được coi như là những giá trị thực. 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO VÀ TRÁCH NHIỆM | 25 


1. Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC CỦA GIÁO LÝ PHẬT GIÁO 


Sự ra đời của Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật, ban đầu là ánh sáng của 
Châu Á và bây giờ là của toàn thế giới, đã là một sự kiện quan trọng trong 
lịch sử văn hóa và văn minh của thế giới. Được sinh ra trong một gia đình 
hoàng tộc với tất cả sự thịnh vượng vật chất và mọi tiện nghi vật chất, Ngài 
lại bị đánh thức bởi những nỗi khổ đau và cam chịu, nghèo đói và chia ly 
của cuộc sống trần tục. Sau khi nghiên cứu sâu, những suy tư thâm thúy 
và thiền định sâu sắc, Ngài đã hiểu rõ hơn về cội nguồn của Hiện thực và 
thế giới hiện tượng. Đạt được giác ngộ, Ngài không còn tự cho mình là 
trung tâm. Ngài không tự bằng lòng với sự giải thoát cho chính mình và 
khao khát tìm kiếm sự giải thoát cho tất cả chúng sinh đau khổ. Ngài đã 
chỉ cho nhân loại con đường chắc chắn của Niết-bàn, một cách để xóa bỏ 
khổ đau và thoát khỏi mê cung lầm tưởng của vòng luân hồi sinh tử (bhaua 
cakra), trong đó có sự cộng sinh của trí tuệ (Przjna) và đạo đức (sila), lòng 
từ bi và thực hành thiền định. Ngài đã nhận thức ra “Tứ điệu đế” (Bốn sự 
thật vĩnh cửu) (Arya Asfangika Marga) trong chính cuộc đời của mình và 
được bảo đảm tính xác thực của chúng (Tứ điệu để), sau đó Ngài đã rao 
giảng khắp nơi để khai sáng cho tất cả chúng sinh về chúng. Các idana 
(quán chiếu) và „zya (con đường giải thoát) được đưa ra bởi Ngài đã rất 
thành công, hiệu quả, đền đáp lại cho cả cuộc đời riêng của Ngài được mọi 
người tôn kính như Phật Dược sự (Bhaisajya Guru) ( “Vị thầy chữa lành 
vĩ đại”), Đấng cứu rồi (Tayin), Đức Phật (Đấng khai sáng), Đấng Nhất 
thiết trí (Saruzjna) (Đấng Toàn tri) và Đấng Thiện thệ (Søaíz) (là một 
người đã hình dung và nhận thức được lẽ chí thiện tận mỹ của cuộc sống). 
Giáo lý của Đức Phật rất phù hợp trong thời hiện đại. Triết lý của Phật 
giáo là một sự phản ánh có hệ thống và phê phán về kinh nghiệm sống của 
chúng ta mà nó có nhiệm vụ ắt có là phải đưa ra được một sự giải thoát khỏi 
những lầm tưởng này với kiến thức và trí tuệ tự do không bị trói buộc và do 
vậy, đó là trách nhiệm của những người được tiếp cận với tư duy và lối sống 
của Phật giáo để đưa ra những suy nghĩ mới mẻ và những đường lối mới 
hơn bằng cách thiểu thâm sâu và sáng tạo những lời dạy của Đức Phật và 
đưa ra những mô hình sáng tạo của việc theo đuổi các giá trị để hướng dẫn 
nhân loại. Cần phải giải quyết những vấn đề sắp xảy ra mà loài người phải 
đưa ra các giải pháp đích thực, hiệu quả và mang lại lợi ích mà nếu thất bại 
thì nền văn hóa Phật giáo phong phú và đa dạng sẽ không còn phù hợp với 
nhu cầu và nguyện vọng thế giới đương đại. 


26 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Trong bối cảnh hiện tại, người ta kỳ vọng rằng tư tưởng Phật 
giáo vì cái tư tưởng triết học phong phú và thực tiển của nó. Do đó, 
điều bắt buộc là nội dung triết học và giải thích triết học phải ở giai 
đoạn trung tâm để thấy các ứng dụng khả thi của chúng cho cuộc 
sống đương đại trong xã hội hiện đại. 

Triết học Phật giáo là hiện thân của dữ liệu kinh nghiệm và yêu 
cầu quan trọng, là phản ánh các hiện tượng học và phân tích tâm lý. 
Chúng cung cấp hạt nhân và tinh túy cho tư tưởng và văn hóa Phật 
giáo. Thế giới của các học thuật ngày nay đã được hoàn thiện với 
những hiểu biết mới và sự đánh giá lại của các học thuật cũ và do đó, 
các nội dung lý thuyết và triết học của Phật giáo phải được áp dụng 
để xóa bỏ khổ đau của con người. 


2. CUỘC SỐNG HÒA HỢP VÀ CHIA SẺ TƯƠNG LAI 


Trong kỷ nguyên của toàn cầu hóa và hệ thống giao thông nhanh 
chóng này, thế giới đã bị thu hẹp dẫn đến sự cùng tồn tại của nhiều 
nền văn hóa đòi hỏi cuộc sống hòa bình và hài hòa vì cuộc sống tốt 
đẹp mạnh hơn và có sức khỏe. Nhưng nó phải là toàn cầu hóa toàn 
điện liên quan đến sự chung sống hòa bình, hợp tác qua lại và chăm 
sóc và chia sẻ lẫn nhau. Nói cách khác, nó không chỉ đơn thuần là 
toàn cầu hóa kinh tế chỉ giới hạn trong kinh doanh và thương mại 
mà còn phải về tinh thần, một cách toàn diện, trong đó mọi người 
đều tham gia và được hưởng lợi. Phương thức của bất kỳ kế hoạch 
chiến lược và việc thực thi như vậy với sự phát triển bền vững và 
toàn diện và sức khỏe, hạnh phúc cho các bên liên quan thường dựa 
trên sự hiểu biết và chia sẻ lẫn nhau về quá khứ lịch sử, tình trạng 
hiện tại và triển vọng tương lai. Điều này đòi hỏi các bên phải cho 
và nhận lẫn nhau mà không có bất kỳ sự cân nhắc ích kỷ nào. Điều 
này phải ở cấp độ toàn cầu, khu vực và địa phương một cách đồng 
thời. Điều cần thiết là một cách tiếp cận toàn diện và không thể tách 
rời, tất cả được bao gồm và toàn diện. Nó tính đến thực tế trong bản 
chất đơn nhất, không biểu hiện của nó cũng như trong hình thức 
đa dạng, có biểu hiện của nó. Quan điểm hữu cơ này chứa tất cả 
các đối lập như là một khác biệt. Nó không phải là tiêu cực và cũng 
không độc quyền và do đó nó bất chấp logic của các nhị phân. Nó 
chấp nhận kinh nghiệm thuần túy về nhận thức bản thân ở cấp độ 
siêu việt và logic quan hệ của các tương tác phức tạp ở cấp độ thực 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO VÀ TRÁCH NHIỆM | 2⁄7 


nghiệm. Một là cấp độ sâu và một là cấp độ bề mặt. Một là cấp độ 
của tổng thể và một là cấp độ của các bộ phận trong một tổng thể. 
Cái một thì trong nhiều cái và cái nhiều thì trong một. Ý tưởng cơ 
bản là một và nhiều không tương thích với nhau mà củng cố lẫn 
nhau, vì chúng là hai khía cạnh của cùng một thực tế. Kính Hoa 
Nghiêm (Avatamsaka Suira) đưa ra sự tương đồng của túi các viên 
ngọc trong đó mỗi viên ngọc phản ánh tất cả các viên ngọc còn lại 
cùng một lúc và tất cả hiện ra cùng một lúc trong một viên ngọc. 
Nếu bạn ở trong một viên ngọc, thì bạn đang ở mọi hướng bởi vì 
trong một viên ngọc có tất cả các viên ngọc. Phật giáo Hua-yen của 
Trung Quốc dựa trên kinh sách này và nêu bật điểm này. Như Phật 
giáo Hua-yen nói: 
“Trong một là nhiều, trong nhiều là một, 
Một cái giống hệt với tất cả, nhiều cái giống hệt với một cái”. 

Học thuyết trung tâm của Phật giáo về Duyên khởi 
(Pratityasamutpada) là đại điện cho thực tế này về sự kết nối, phụ 
thuộc lẫn nhau và sự thâm nhập của tất cả các hiện tượng và “trật 
tự ngụ ý” đang thịnh hành trong vũ trụ. Pháp thân (Dharmakaya) 
là phổ quát toàn diện trên-mọi lĩnh vực, thích nghi- với mọi thứ, 
tất cả-thống nhất và hoàn toàn-thâm nhập. Không có gì tách rời ra 
ngoài Nó và bên ngoài Nó. Nhưng bên trong Nó có sự đa dạng vô 
hạn tất cả đan xen vào nhau như những bông hoa trong một vòng 
hoa. 

Vũ trụ là một mạng lưới liên kết rộng lớn và tỉnh tế của nhiều 
kiếp sống liên quan đến nhau và phụ thuộc lẫn nhau mà đang ở trong 
một dòng luôn luôn biến chuyển. Nó có kích thước vật lý, tỉnh thần 
và tâm linh. Có tính quyết định ở cấp độ vật lý nhưng tự do và tự 
phát ở cấp độ tâm linh. Cõi tỉnh thần được quyết định một phần và 
một phần là tự do. Con người là một thể thống nhất hữu cơ của các 
quá trình tâm sinh lý được làm sống động bởi yếu tố tâm linh. 

3. TOÀN CẦU HÓA TINH THẦN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Thuật ngữ “phát triển bền vững” là một thuật ngữ bắt kịp thời sự 
ngày nay và nó khá thịnh hành Nhưng chúng ta phải hiểu rõ ràng về 
ý nghĩa chính xác của nó. Con người ta không sống chỉ nhờ vào cơm 
(bánh mì), mà còn là thức ăn, chỗ ở và trang phục, mặc dù chúng rất 


28 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


là cơ bản và tối cần thiết, chúng không phải là yêu cầu duy nhất của 
cuộc sống con người mà thay vào đó, xung đột, hợp tác và hỗ trợ lẫn 
nhau là cơ bản hơn cho sự tồn tại của con người. Do vậy, khi nói về 
chất lượng cuộc sống và mức sống, nó không chỉ là vật chất bởi vì 
cùng với một cơ thể và tâm trí con người còn có một tinh thần. Chủ 
nghĩa Phúc lợi toàn dân (welfarism) và sự phát triển bền vững được 
đưa ra trong tư tưởng Phật giáo không phải là duy vật mà là chủ 
nghĩa phúc lợi toàn diện trong đó phúc lợi không phải cho một cá 
nhân mà toàn bộ dân chúng và toàn bộ vũ trụ được xem xét tới. Đó 
là cái chủ nghĩa phúc lợi mang tính tâm linh bao trùm nhưng cũng 
vượt qua hạnh phúc vật chất. 


Với sự rõ ràng của các xác nhận nêu trên trong bài viết này, một 
nỗ lực đã được thực hiện để đưa ý nghĩa của cụm từ “phát triển bền 
vững” ra khỏi các giới hạn vật chất của nó và cung cấp cho nó ý 
nghĩa rộng nhất có thể bằng cách sử dụng nó theo nghĩa phát triển 
tổng thểhoặc toàn điện bởi vì chỉ có điều đó mới thực sự là bền vững. 
Bất kỳ sự phát triển nào chỉ liên quan đến một phần của Hiện thực 
không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc đích thực và lâu dài. Do 
đó, trên cơ sở logic này, tôi tạo ra việc sử dụng độc đáo này bằng 
cách tôi luyện và làm cho phù hợp quan điểm duy vật với quan điểm 
tâm linh và do đó mở rộng bức tranh về những cân nhắc của chúng 
ta bao gồm tất cả những gì đã chưa được nêu ra sẽ được đưa vào. 
Đó là một cách sử dụng hoàn toàn khác biệt, không có nghi ngờ gì, 
nhưng có lẽ nó có ý nghĩa sâu sắc hơn trong bối cảnh con người. 

“Hãy để mọi người được hạnh phúc. Hãy để mọi người không bị đói 
khát và bệnh tật. Hãy để mọi người trải nghiệm những điều tốt đẹp và 
cao quý 0à đừng để ai gặp phải au khổ. 

Nhắc nhở chúng ta và toàn thể nhân loai về khát vọng cao cả 
và mục tiêu cao thượng này, chúng ta hãy tiến vào thế kỷ 21 với sự 
chuẩn bị đầy đủ cho sự phát triển toàn điện và trên tất cả các lĩnh 
vực của không chỉ loài người mà của toàn bộ vũ trụ. Với kỳ vọng lạc 
quan này, bài viết này được trình bày như một mô hình của sự phát 
triển toàn diện và tích hợp từ quan điểm toàn diện, bởi vì đây là 
quan điểm phát triển bền vững fhực sự có ý nghĩa và đáng giá. 

Quan điểm phát triển của Phật giáo được thể hiện bởi các thuật 
ngữ “svasti” (tốt đẹp), “sivam” (khéo léo), “kalyana” (đạo đức), 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO VÀ TRÁCH NHIỆM | 29 


“mangala” (điểm lành) vxv. có nghĩa là hạnh phúc phổ quát đã thực 
sự bền vững nhờ tính toàn diện, tích hợp, toàn diện và tương lai có 
tính đến các khía cạnh cá nhân, xã hội và vũ trụ của sự tồn tại trong 
các khía cạnh vật chất cũng như tinh thần. 


Nó dự tính không có sự không tương thích hay đối kháng lẫn 
nhau trong số chúng bởi vì chúng được nhận thức và trải nghiệm là 
những yếu tố liên quan với nhau, lệ thuộc nhau của một và của toàn 
thể. Mô hình mối quan hệ tương tác của chúng được đưa ra trong 
tư tưởng Phật giáo không phải là xung đột lẫn nhau mà là sự hợp 
tác lẫn nhau và tăng cường lẫn nhau. Đó là lý do tại sao thay vì nói 
bằng ngôn ngữ gây bất đồng, nó có thể nói trong những từ ngữ tích 
hợp để không chiếm đoạt những gì hợp pháp không thuộc về chúng 
ta và không tích lũy bất cứ điều gì nhiều hơn mức cần thiết. Tất cả 
những điều này nghe có vẻ không liên quan hoặc vô nghĩa hoặc 
không tưởng đối với một tâm trí duy vật nhưng tầm nhìn tâm linh 
của các nhà hiển triết và nhà tiên tri luôn dự đoán những lý tưởng 
cao cả này như là mục tiêu tối thượng của con người, đó là điều có 
thể nhận thức được và xứng đáng được thực hiện bởi một con người 
hợp lý, tự do và có trách nhiệm. 

Một đặc điểm nổi bật khác của quan điểm Phật giáo là nó luôn nói 
về phúc lợi nhiều hơn là trao quyền, pháp (trách nhiệm) hơn là quyền. 
Sự sở hữu các tài nguyên vật chất và hưởng thụ các tài nguyên vật chất 
đó luôn luôn đòi hỏi việc quản lý thích hợp thông qua pháp. Pháp là 
nguyên tắc điều chỉnh nguyên tắc và văn hóa Phật giáo không chấp 
thuận (lên án) việc theo đuổi vật chất và tiện nghi vật chất mà không 
được pháp quy định. Chủ nghĩa tiêu dùng ngày nay là một sự hồi sinh 
không biết hổ thẹn của hệ tư tưởng duy vật không được đánh giá cao đã 
và đang làm tổn hại to lớn đến tâm lý của con người. 

Phát họa cái lý tưởng đây cảm hứng của toàn bộ vũ trụ là một 
gia đình hoặc một ngôi làng toàn cầu, văn hóa Phật giáo đã cố gắng 
khắc sâu thái độ nhận thức sự tự tại ở mọi nơi và tham gia vào hạnh 
phúc của mọi hình thức tồn tại mà không có sự xem xét ích kỷ nào cả. 

Chúng ta nhận thấy biểu hiện cao nhất của tư tưởng này trong 
Tịch Thiên (Aryavatara) của Bồ đề Hạnh luận (Santideva). Thù hận 
và ác ý đối với không ai cả, lòng thân thiện và lòng từ bi đối với tất 
cả, không có sự tước đoạt và khai thác trong tất cả các khía cạnh, 


30 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


điều này đã trở thành tinh hoa của văn hóa Phật giáo. 


Chỉ những cái cao quý và để cao tầm nhìn như vậy, nguyện vọng 
và chứng ngộ như vây, chỉ có ý nghĩa cao xa của tâm linh như vậy, đã 
cho phép các nhà tiên tri, các nhà hiền nhân Phật giáo và các chính 
khách để đưa ra thế giới những nguyên tắc nổi tiếng của Lý thuyết 
Triết học cơ bản (Pancasila) của sự hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng lẫn 
nhau, khoan dung lẫn nhau, sống chung với nhau và tương tác lẫn 
nhau ở cấp độ quốc gia và quốc tế mà tự thân mình có thể cung cấp 
một cơ sở đích thực của sự phát triển bền vững. 


4.TÌNH TRẠNG ĐÁNG BUỒN HIỆN TẠI 


Hãy để tôi nhân cơ hội này để chỉ ra cách thức phương pháp tiếp 
cận duy vật khập khiểng chúng tôi đối với sự phát triển đã như thế 
nào mà dẫn đến sự nhân rộng của sự khập khiễng và thiếu thốn, bất 
công và mất cân bằng, sự khuất phục và bất bình đẳng. 


Đã có sự suy thoái đạo đức toàn diện dẫn đến sự gia tăng đáng 
báo động của tội phạm và tham nhũng. Không thể phủ nhận thực 
tế là trong suốt thế kỷ 19 và 20, đã có những tiến bộ nhanh chóng 
và to lớn về khoa học, công nghệ và trong mọi lĩnh vực của đời sống 
vật chất. Nhưng thành quả của tất cả những tiến bộ này không chỉ 
được phân phối một cách không công bằng mà còn phản tác dụng 
và biến mất. Chưa bao giờ có những thảm họa và sự tàn phá như vậy 
đe dọa hủy diệt sự sống và sự tồn tại. Cách thức ô nhiễm đang gia 
tăng và tốc độ tội phạm và tội phạm đang mọc lên như nấm khiến 
chúng ta nghi ngờ liệu đó có phải là một sự phát triển bền vững và 
đáng giá hay không. Người ta phải đến để chứng kiến những cụm 
nhà ổ chuột để hiểu được chất lượng cuộc sống của dân chúng mà 
họ đang lãnh đạo. 


5. CẦN SỰ HIỂU BIẾT THỰC SỰCHO THỰC TẠI 


Trên thực tế ở quy mô rộng hơn, toàn bộ thế giới là sự tổng thể 
và tích hợp của một hệ thống hỗ trợ cuộc sống. Chỉ có sự hiểu biết 
không đúng đắn và không hoàn hảo của chúng ta về nó dẫn đến 
những vấn đề như những vấn đề đã buộc chúng ta phải nói về sự 
bền vững. Có hai điều chúng ta phải lưu ý ở đây. Đầu tiên, chúng 
ta nên nhận thức ra rằng thế giới vật chất là sở hữu chung toàn cầu. 
Nó có thể được chia sẻ một cách đồng đều và tất cả chúng ta phải 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO VÀ TRÁCH NHIỆM | 3l 


chia sẻ nó vì sự cải thiện tốt hơn lẫn nhau. Có giới hạn đối với khả 
năng của chúng ta để tận hưởng nó và chúng ta không nên tích trữ 
nó vượt quá giới hạn đó. 

Điều thứ hai cần lưu ý là Thiên nhiên có khả năng tự điều chỉnh 
và tự bảo tồn. Nó có tính bền vững và khả năng phục hồi. Nó có thể 
chịu đựng đến một mức độ nào đó những cú xâm hại và căng thẳng 
từ bên ngoài do sự điên cuồng của con người gây ra nhưng chúng 
ta lại không can thiệp vào hoạt động tự nhiên này của Thiên nhiên 
và cho phép chúng ta có được sự quản lý nguồn tài nguyên tái tạo. 
Nhưng tất cả điều này đòi hỏi sự hiểu biết đúng đắn về Tự nhiên và 
thực hành đúng đắn đối với Thiên nhiên. Chúng ta phải hợp tác với 
Thiên nhiên để cho phép nó hợp tác với chúng ta. Ở đây, một lần 
nữa, quan điểm Phật giáo trở nên hữu ích. Trong triết lý của Phật 
giáo, chúng ta có một khái niệm rất nhạy cảm về Vật chất (Prakrti), 
tức là vật chất vũ trụ là ma trận của toàn bộ sự tiến hóa của vật chất. 
Nó được coi là có giá trị tuyệt vời đối với chúng ta, những sinh vật 
có ý thức. Đó là lòng tốt và nhân từ đối với chúng ta. Đó là giàu có và 
bội thu và vui mừng phục vụ chúng ta và làm như vậy một cách vô 
tư. Nhưng nó rất dịu dàng và tinh tế. Nó cảm thấy e ngại về khai thác 
và lạm dụng. Vì vậy, nó cần được quan tâm và chăm sóc với tình 
yêu, tình cảm và yêu quý. Nó rất khéo léo so với một con bò và một 
vũ công tinh tế phục vụ chúng ta nhưng lại cảm thấy bị tổn thương 
nếu bị lợi dụng. Tương tự như vậy, Thiên nhiên cũng phục vụ chúng 
ta nhưng lại phản ứng khi bị khai thác và lạm dụng. Ban đầu, nó làm 
như vậy một cách nhẹ nhàng để cảnh báo chúng ta, để sửa chữa 
chúng ta, để khiến cho chúng ta khắc phục những sai trái mà chúng 
ta đã làm đối với nó. Nhưng nếu chúng ta chẳng màn quan tâm đến 
nó, nó sẽ phản ứng mạnh bạo. Những gì Thiên nhiên muốn là sự sử 
dụng khôn ngoan các nguồn tài nguyên cho sự phát triển và thịnh 
vượng và phải không phải là sự khai thác không quan tâm, không 
chọn lọc. Thiên nhiên sẽ cung cấp cho chúng ta sự nuôi dưỡng và 
hòa bình chỉ khi chúng ta sống trong hòa bình với Thiên nhiên. Thờ 
phượng thiên nhiên đã là chủ đề của lối sống của người dân Ấn Độ. 
Vì vậy, nếu văn hóa Ấn Độ quy định thờ phượng sự tôn kính với cây 
và thực vật, sông núi, đất và động vật, trời và đất, thì đó không phải 
là một sự biểu thị của thuyết vật linh nguyên thủy như một số học 
giả nhầm tưởng có thể có xu hướng tin vào đó nhưng thực ra đó là 


32 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


sự thể hiện mối quan tâm của chúng ta và quan tâm đến thiên nhiên 
mà nó duy trì chúng ta và cung cấp cho chúng ta sự nuôi dưỡng. 


Nhu cầu của thế kỷ 21 để phát triển bền vững là ngăn chặn trò 
chơi điên rồ đối kháng với Thiên nhiên và làm bạn với nó một lần 
nữa. Ở đây chỉ nằm trong con đường chắc chắn dẫn tới tiến bộ và 
thịnh vượng. Vì mục đích này, chúng ta sẽ phải nhân cách hóa khoa 
học và công nghệ và làm cho nhân văn trở nên khoa học. Do đó, 
giáo dục cho sự phát triển bền vững là lời kêu gọi cái ngày và chúng 
ta càng sớm nhận thức được điều này thì càng tốt hơn cho sự sống 
còn và chất lượng của cuộc sống của chúng ta. 


6. SỰ CHUYỂN HÓA BA Ý NGHĨA 

Bất kỳ mô hình tổng thể nào về phát triển bền vững đều phải 
tính đến sự chuyển hóa ba ý nghĩa của cá nhân con người, xã hội 
loài người và thế giới. Đây phải là mục tiêu cuối cùng và là tất cả của 
tất cả các kế hoạch và chiến lược phát triển ở cấp độ toàn cầu. Chỉ 
khi đó, nó mới có thể là một sự phát triển toàn diện mà nó có thể 
thực sự bền vững và lâu dài. 

Sự chuyển hóa và cải tạo của cá nhân con người là yêu cầu đầu 
tiên và quan trọng nhất. Nó thể hiện sự phát triển của tất cả các khía 
cạnh của tính cách con người, thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức và 
tâm linh. Chỉ đơn thuần là sự phát triển về thể chất hoặc tinh thần 
hoặc trí tuệ thì khập khiễn và không bao giờ có thể là bền vững. 
Điều này đòi hỏi một chương trình giáo dục định hướng giá trị, một 
đề cương rõ ràng mà chỉ có thể được soạn thảo bởi một cơ quan thế 
giới như UNESCO và có thể được áp dụng phổ biến bằng cách sửa 
đổi phù hợp theo nhu cầu và nguyện vọng và điều kiện của khu vực. 
Tình trạng lý tưởng là có một kế hoạch và chiến lược mang tính 
toàn cầu. Điều này tất nhiên có thể là ước mơ không tưởng nhưng 
nếu có trí tuệ và ý chí, thì nó sẽ không là không thể thực hiện được. 


Sự chuyển hóa xã hội là một nền tảng khác cho sự phát triển bền 
vững. Nó là sự thiết lập trật tự xã hội và các tổ chức trong hình thức 
dân chủ mà trong đó sự bình đẳng phải được tương đồng với công 
lý, và tự do phải được tôi luyện bằng kỷ luật, trong đó khoan dung 
là kim chỉ nam cho các mối quan hệ và hợp tác lẫn nhau là quy luật 
tương tác, nơi có thực hành dân chủ trong tư tưởng, lời nói và hành 
động. Nhưng điều này một lần nữa đòi hỏi một loại hình giáo dục 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO VÀ TRÁCH NHIỆM | 33 


thích hợp trong đời sống xã hội. 


Sự chuyển hóa tự nhiên là điều kiện tiên quyết thứ ba của sự phát 
triển bền vững. Nó bao gồm tất cả các nỗ lực chính sách như vậy cho 
phép chúng ta bảo vệ nguồn vốn tự nhiên của tất cả năm yếu tố vật chất 
(pancabhuta) của đất, nước, lửa, không khí và không gian, theo cách 
mà nó không bị ô nhiễm và cạn kiệt. Điều đó có nghĩa là trong Thiên 
nhiên không nên có thay đổi tiêu cực, không có suy thoái môi trường, 
không phá rừng nông nghiệp, không có nhà ở trên đất nông nghiệp, 
không có sự tuyệt chủng của hệ thực vật và động vật rừng và nguồn 
sống tự nhiên, vx... Mặc khác, nên có những thay đổi tích cực bằng quản 
lý tài nguyên rừng, đất, nước, không khí, không gian, và tài nguyên 
Đồng thời cần có những nỗ lực hỗ trợ như kiểm tra tăng trưởng dân số, 
hồi sinh các tập quán bền vững truyền thống, vz... Ngày nay, nhận thức 
đang gia tăng về những biện pháp chính sách này. Thật không may là 
với tâm lý con người hiện tại, tất cả các chính sách và chương trình này 
hầu hết chỉ bị giới hạn trong các giấy tờ và không có gì cụ thể và thực tế 
được thực thi mặc dù số liệu thống kê có thể cho thấy điều khác. 

Phát triển bền vững vừa là quan điểm vừa là hành động, là công 
cụ chính sách và là phong trào toàn cầu cho một trật tự quốc tế mới 
dựa trên các nguyên tắc tâm linh được giác ngộ nhằm nâng cao chất 
lượng cuộc sống của toàn thế giới chứ không chỉ của con người. 
Chúng ta sống bằng hy vọng và chúng ta có thể hy vọng rằng ý thức 
lành mạnh hơn sẽ chiếm ưu thế đối với loài người cho việc thực 
hiện những việc làm cần thiết trong vấn đề này. Chúng ta hãy cầu 
nguyện rằng: “Hãy để chúng ta sống cùng nhau, ăn cùng nhau và 
làm việc cùng nhau. Hãy để trí tuệ của chúng ta trong sạch và tươi 
sáng. Chúng ta đừng ganh tị với nhau”. 

7. THÀNH LẬP XÃ HỘI DÂN CHÚNG HÒA HỢP 
Mục tiêu 

Mục tiêu của chúng ta là phải thành lập một xã hội toàn cầu về 
sự phụ thuộc lẫn nhau, có quan hệ lẫn nhau. Điều này có nghĩa là 
chúng ta phải quan tâm lẫn nhau, không được tước đoạt tài sản hợp 
pháp của người khác. Mỗi người là một phần và là một nhóm nhỏ 
của của thế giới rộng lớn này và mọi người phải có cuộc sống và 
thực phẩm dinh dưỡng tối thiểu trên thế giới này. Đó là bổn phận 


34 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


và nghĩa vụ của mỗi người để đảm bảo rằng sự tồn tại và cuộc sống 
của mọi người được bảo vệ và không bị đe dọa. Nhưng chúng ta 
chỉ nên thỏa mãn nhu cầu chính đáng của mình và không nên xuôi 
theo lòng tham của mình. Do vậy, nguyên tắc thắt lưng buộc bụng, 
chỉ dự trữ những thứ mà chúng ta cần. Điều này sẽ đảm bảo công lý 
nội-thế hệ và liên-thế hệ. Bình đẳng và công bằng đi đôi với nhau. 
Chúng là hai trụ cột của lý thuyết tốt về quản lý. Đây là những điều 
kiện tiên quyết được mong muốn nhất của sự phát triển bền vững 
và quản lý môi trường. 

Phải khẳng định rằng việc theo đuổi sự hoàn hảo (Paramifas: 
Ba-la-mật) và phấn đấu để cải thiện cuộc sống đã là mối quan tâm 
và khát vọng vĩnh cửu của con người. Được tự do khỏi những cái 
không hoàn hảo và hậu quả của khổ đau là yếu tố thúc đẩy chính 
cho các doanh nghiệp của con người. Nhưng đây phải là một tầm 
nhìn toàn cầu và một nhận thức phổ quát mà không có bất kỳ định 
kiến nào đối với bất kỳ phần nào của vũ trụ. Đây phải là hàm ý của 
câu nói của Đức Phật: “Bahujana hitaya bahujana sukhaya” (ì hạnh 
phúc và lợi lạc của dân chúng ). Sự nhận thức này đòi hỏi phải được 
truyền bá và thực hành đạo đức toàn cầu. 


Phương tiện 


Trong thực tế, các tổ chức xã hội, kinh tế và chính trị được thành 
lập và nhằm vào yêu cầu này. Chúng phải phục vụ nhu cầu và yêu 
cầu của con người nhưng phải được quản lý đúng cách để phục vụ 
các mục đích mà chúng được thành lập. Có hai giai đoạn rộng lớn 
của doanh nghiệp con người. Họ đang sản xuất, và sau đó phân 
phối và hưởng thụ. Các nguyên tắc hướng dẫn của sản xuất là sử 
dụng tài nguyên một cách thận trọng để chúng được bảo vệ cho 
việc sử dụng tiếp và không bị cạn kiệt. Khả năng sử dụng hơn nữa là 
tự nhiên và sự suy giảm của chúng là không tự nhiên. Giai đoạn thứ 
hai là tăng cường tài nguyên và tạo ra các tài nguyên mới hơn và mới 
hơn. Đây là những gì có nghĩa đối với phát triển bền vững. Quản lý 
môi trường và thân thiện với môi trường là một phần của chiến lược 
này. Nhưng sinh thái học thực sự là sinh thái tỉnh thần vì nó là tâm 
trí tạo ra nỗ lực tốt đẹp hoặc biến thái của con người. Đây là đạo đức 
nghề nghiệp. Nó là một quản lý hiệu quả của kết thúc, phương tiện 
và phương thức. Sau khi sản xuất, kế đến là phân phối và sử dụng. 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO VÀ TRÁCH NHIỆM | 3Š 


Công bằng và chỉ phân phối và sử dụng hợp pháp hoặc hưởng thụ 
cả hai đều cần thiết cho công lý giữa nội thế hệ và liên-thế hệ. Chính 
sách đoàn thể cuộc sống, quan tâm và chia sẻ, ngụ ý rằng chúng ta 
phải quan tâm đến thế hệ hiện tại cũng như cho các thế hệ tương lai. 
Nhưng cuối cùng, tất cả các nỗ lực của con người và doanh nghiệp 
nên là một phương tiện và hướng tới việc thực hiện hạnh phúc của 
thế giới mà đó là lẽ chí thiện tận mỹ của cuộc đời (summum bonum). 
Việc thực hành thắt lưng buộc bụng đòi hỏi phải tuân thủ sự hạn 
chế trong tiêu dùng. Nó thể hiện việc phải kiềm chế các ham muốn, 
và lấy nhiều thứ cần thiết cho sự tồn tại. Không nên có lòng tham vô 
đáy, không kiểm soát được. Người ta phải đặt giới hạn cho việc mua 
lại cá nhân, mong muốn và tiêu thụ không cần thiết. Những điều 
này ngụ ý thực hành công lý liên-thế hệ chưa tính đến công lý của 
nội-thế hệ. Đây là trách nhiệm toàn cầu của chúng ta. 


8. MỤC TIÊU CỦA ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI VÀ CHIA SẺ TRÁCH 
NHIỆM TOÀN CẦU 


Việc theo đuổi sự xuất sắc, phấn đấu để cải thiện và đạt được 
chất lượng cuộc sống đã là mối quan tâm và khát vọng lâu năm của 
con người. Tất cả những nỗ lực của con người trong các lĩnh vực 
văn hóa và văn minh đa dạng đã được hướng tới việc thực hiện mục 
tiêu này. Tự do khỏi sự không hoàn hảo và hậu quả là những yếu tố 
thúc đẩy chính cho tất cả các doanh nghiệp nhận thức và tiến bộ 
công nghệ. Mặc dù mỗi con người đều trân trọng và phấn đấu vì 
những điều này và đặt chúng là mục tiêu của cuộc sống, nhưng việc 
thực hiện chúng đòi hỏi những nỗ lực của công ty theo kế hoạch. 
Nó không thể là một doanh nghiệp cá nhân. Một cá nhân có thể 
lập ra một kế hoạch nhưng việc thực hiện nó phải mang tính tập 
thể. Hơn nữa, mục tiêu này ngụ ý đạt được sự xuất sắc và chất lượng 
cuộc sống tốt nhất có thể không chỉ của cá nhân mà còn của toàn 
bộ vũ trụ vì cả hai có liên quan và phụ thuộc lẫn nhau và tạo thành 
một tổng thể hữu cơ và do đó nó cũng đòi hỏi nỗ lực tập thể. Ngoài 
ra, người ta không thể cố gắng nhận ra một chất lượng tốt của cuộc 
sống theo quan điểm của một cá nhân, xã hội, quốc gia hoặc khu 
vực bị cô lập. Nó phải là một tầm nhìn toàn cầu và một nhận thức 
phổ quát mà không có bất kỳ định kiến nào đối với bất kỳ một phần 
nào của thế giới. Mọi người phải tham gia và chia sẻ thành quả của 
công việc này là một doanh nghiệp tập thể. Mọi người nên có thể 


36 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


đóng góp bằng cách thể hiện khả năng của mình thông qua một 
khám phá năng động về tiềm năng của một người được xã hội và 
môi trường thiên nhiên xung quanh hỗ trợ trong quá trình này. Vì 
vậy, khi chúng ta lập kế hoạch cho tiến bộ xã hội, triển vọng của 
chúng ta phải là toàn cầu mặc dù khả năng của chúng ta phải vẫn 
còn ở cấp địa phương. Tiến bộ xã hội chân chính bao gồm việc thực 
thi hạnh phúc phổ quát, với ý thức quan tâm và chăm sóc đến tất cả 
mọi người, cảm giác hòa đồng với tất cả, thái độ chia sẻ và hợp tác. 
Đối với doanh nghiệp tập thể này, tất cả các nền văn hóa trên thế 
giới phải kết hợp với nhau, chia sẻ một nền tảng chung và làm việc 
vì sự tiến bộ và thịnh vượng chung. 


9. CHIA SẺ TOÀN CẦU VỀ NỀN TẢNG GIAO TIẾP 


Để đảm bảo rằng sự tồn tại chung của các nền văn hóa khác nhau 
là hòa bình và vì lợi ích chung, cần phải chia sẻ một nền tảng chung 
và có giao tiếp trực tiếp và đối thoại hoặc đa ngôn ngữ. Những 
tương tác đa văn hóa như vậy sẽ không chỉ giúp và góp phần xây 
dựng sự hiểu biết lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, đồng cảm lẫn nhau 
và làm giàu lẫn nhau, chúng còn sẽ củng cố và tăng cường sức sống 
và nguồn lực vật chất và tính thần chung. Điều này sẽ cho phép 
chúng ta đánh giá cao hơn quan điểm không thể tách rời và toàn 
điện như để chống lại quan điểm chia rẽ và nhị phân. Chúng ta có 
thể thông qua Hội nghị này để kêu gọi, mà không phải là người địa 
phương, tất cả các trí thức, học giả, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau và các tầng lớp trong cuộc sống để nhìn nhau kỹ hơn, 
để khám phá điểm chung của chúng ta, để nắm bắt điểm mạnh và 
điểm yếu của nhau, để học hỏi kinh nghiệm và kiến thức của nhau 
để tất cả các quốc gia có thể cùng tiến vào các thế kỷ và thiên niên 
kỷ trong tương lai với tư cách là đối tác trong hạnh phúc phổ quát, 
như những người hàng xóm thân thiết và anh em văn hóa. 


Vào thời điểm hiện tại, nhân loại đang trải qua thời kỳ hỗn loạn 
và phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng đa dạng và đa chiều. 
Nhân loại ở giao thời. Một mặt có những tuyệt tác của khoa học 
và công nghệ, mặt khác có giá trị bị xói mòn, suy thoái đạo đức và 
các loại thiếu thốn khác nhau dẫn đến căng thẳng, xung đột và khổ 
đau. Bên cạnh đó, những vấn đề phát sinh từ toàn cầu hóa cũng 
đang thúc đẩy tâm trí con người quyết đoán tìm kiếm triết lý sống 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO VÀ TRÁCH NHIỆM | 37 


mới. Với sự xuất hiện của xã hội toàn cầu, trong đó chúng ta đang 
tương tác với những người có ý tưởng và lý tưởng, văn hóa và truyền 
thống khác nhau, các chuẩn mực tôn giáo và đạo đức nảy sinh nhu 
cầu ngày càng gia tăng về đạo đức toàn cầu về sự tương hỗ và phụ 
thuộc lẫn nhau và đối thoại liên văn hóa cho mô tuýp mới phù hợp 
với mối quan hệ giữa các cá nhân. Trong thời đại hiện nay, các nền 
văn hóa truyền thống của chúng ta đang bị biến dạng và đang đối 
mặt với nguy cơ tuyệt chủng khủng khiếp dưới ảnh hưởng biến thái 
của cái gọi là hiện đại hóa mà nó gây chia rẽ, tước đoạt và phá hoại. 
Lần đầu tiên kể từ khi thành lập, một tình huống đe dọa quy mô lớn 
như vậy đã phát sinh. Cho đến nay, chúng tôi vẫn không quan tâm 
chia sẻ một cách chân tình một nền tảng chung để đáp ứng thách 
thức theo cách mang tính quyết định và toàn cầu mà có thể là do sự 
thờ ơ, xao lãng, tự cho mình là trung tâm hoặc bị mê hoặc bởi hiện 
đại hóa, v.v ... Đã đến lúc bắt đầu một sự phục hưng văn hóa, một 
sự thay đổi mô hình trong quan điểm và cách sống của chúng ta mà 
những lời dạy của các nhà hiền triết và nhà tiên tri có thể đóng một 
vai trò quan trọng và then chốt. Một sự đổi mới của các tương tác 
các nền văn hóa dưới biểu ngữ này sẽ không chỉ giúp và đóng góp 
cho sự hiểu biết lẫn nhau, sự đồng cảm lẫn nhau và làm giàu lẫn 
nhau; nó cũng sẽ củng cố nguồn gốc và nguồn lực tinh thần chung 
của chúng ta. Nó sẽ cho phép chúng ta đánh giá cao quan điểm tinh 
thần, toàn diện và không thể tách rời như chống lại thế giới quan 
chia rế và nhị phân. 


10. KẾT LUẬN 


Bằng cách kết luận, có thể nói rằng Đức Phật là một trong những 
nhà tư tưởng cách mạng nhất và là những vị thần linh thiêng nhất 
từng sống trên trái đất. Thông điệp của Ngài về chân lý, hòa bình, hòa 
hợp, lòng từ bi, sự phục vụ vị tha, độ lượng v.v... vẫn còn ý nghĩa đến 
ngày hôm nay cũng như trong quá khứ. Sự khuyến khích của Ngài 
trong việc theo đuổi Trí tuệ / Bát nhã (Prajna) và thực hành lòng Từ 
bị (Karuna), tầm nhìn của Ngài về sự giống nhau (selfsameness) với 
mọi người (paratma samata và paratma parivartana) và khao khát 
nhiệt thành xóa bỏ khổ đau của người khác khi vượt qua mọi rào 
cản của chủng tộc, tín ngưỡng, quốc gia và thậm chí cả nhân loại. 
Những lời dạy nhân từ của Ngài về lòng từ bi phổ quát và thiện chí 
thế giới, sự nhấn mạnh của Ngài về những đức tính cao quý của 


38 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


maitri, karuna, Mudita và upeksa được gọi là Tú Vô lượng Tâm (Từ, 
Bị, H, Xã) Brahmavihara (ví dụ sống và làm việc cho cái toàn thể, 
hay cho toàn thể giới). Tất cả những điều này có một thông điệp 
quan trọng cho loài người bị phân tâm ngày nay đang chịu đựng sự 
kiệt quệ tinh thần và mòn mỏi trong sự giam hãm hẹp hòi và cứng 
nhắc của chủ nghĩa trung tâm, bạo lực, chủ nghĩa địa phương và chủ 
nghĩa duy vật tàn khốc, chủ nghĩa hiện đại hư hỏng, vx... 


SỰLÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO: 
MỘT PHỐI CẢNH THỰC HÀNHU) 


Luangpor Khemadhammo®) 


Khi nghĩ về chủ đề chính của hội nghị này, Sự Tiếp Cận Phật 
Giáo Tới Sự Lãnh Đạo Toàn Cầu và Trách Nhiệm Chia Sẻ Đối Với 
Các Xã Hội Bền Vững: Tôi cảm thấy rằng sự cống hiến hữu ích và có 
ý nghĩa nhất mà tôi có thể làm là mô tả hai tổ chức kể từ khi thành 
lập chúng, tôi đã có một vài trách nhiệm cho việc này và kể từ khi 
chúng là hai tổ chức Phật giáo được hoạt động theo các nguyên tắc 
Phật giáo. Tôi hy vọng rằng thí dụ và kinh nghiệm thực tiễn của cả 
hai tổ chức sẽ dùng trong sự chứng minh việc có thể và tôi tin tưởng 
một ngày nào đó nên trở thành một sáng kiến toàn cầu Phật giáo. 
Có phải thế giới chúng ta đã được hoạt động theo các nguyên tắc 
Phật giáo, nó chắc chắn sẽ là một nơi tốt hơn và vì vậy tôi tin rằng 
chúng ta có một trách nhiệm để chứng minh và xúc tiến các nguyên 
tắc đó cho điều thiện, lợi ích và phúc lợi của tất cả chúng sinh. Tôi 
cũng tin rằng đạo Phật phải dạy nhiều cho thế giới về sự lãnh đạo có 
kỹ năng và có ý nghĩa và tôi hy vọng sự trình bày ở đây bằng sự mô 
tả một điều gì đó về kinh nghiệm của tôi tại Anh quốc trên 40 năm 
qua làm thế nào điều này có thể là một thực tế. 

Trong bài tham luận này, trọng tâm điểm của tôi là về hai tổ chức 
mà tôi đã giúp đỡ thành lập ra và tôi đã lãnh đạo kể từ khi khởi đầu 
của chúng. Thứ nhất là Hội Vô Não (Angulimala), Tuyên Úy Nhà 
Tù Phật Giáo hoạt động trong các nhà tù ở Anh quốc và Scotland; 
và thứ hai là Tăng đoàn Nguyên Thủy tại Anh quốc (TBSUK). Hội 
Vô Não (Angulimala) đã được ra mắt trong Đại lễ vào năm 1985 
và TBSUK bắt đầu tại một cuộc họp của Tăng đoàn vào tháng 9 


1. Người dịch: Hải Hạnh 
2. Abbot, The Forest Hermitage, UK 


39 


40 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


năm 2006. Hội Vô Não (Angulimala) được thành lập với mục đích 
làm cho Phật giáo có mặt trong các nhà tù và để hỗ trợ hợp lý và 
có tổ chức cho những tù nhân đó, những người đã là Phật tử hoặc 
đang trong quá trình phát triển mối quan tâm hoặc chỉ tò mò. TB- 
SUK nảy sinh từ sự lo lắng của tôi rằng Phật giáo đang phát triển ở 
phương Tây, nó ngày càng bị dẫn dắt bởi những người Phật tử. Tôi 
lo lắng khi thấy Tăng đoàn bị tan rã và giảm giá trị, Giáo pháp vỡ 
ra từng mảnh và giải thích sai lầm. Tôi cũng cảm thấy rằng đã đến 
lúc các Tăng đoàn, bất kể nguồn gốc từ người Á châu nào của họ và 
văn hóa của ngôi chùa họ, để chấp nhận rằng khi họ đặt nền tảng tại 
Anh quốc, đã đến lúc Tăng đoàn được tổ chức một cách đúng đắn 
và được thừa nhận hợp pháp ở đây. Nó cũng rõ ràng rằng bằng cách 
làm việc chung nhau, chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn để tìm giải pháp 
cho các vấn nạn khác nhau mà chúng ta có chung. 


Trước khi tôi rời Anh quốc vào đầu tháng 9 năm 1971, tôi đã 
đến thăm Tu viện Phật giáo Hampstead và có một cuộc trò chuyện 
với Kappy; cựu Tỳ kheo Kapilavaddho, hai lần xuất gia và sau đó 
hai lần hoàn tục, người đã thành lập Tổ chức Tăng đoàn người Anh 
và Tăng đoàn này đã có mặt nhiều năm trước khi người Âu châu đầu 
tiên được thọ giới Tỳ kheo ở Thái Lan. Tôi nhớ ông ấy nói với tôi 
rằng một nhà tù đã gọi điện để hỏi nếu một tù nhân Phật giáo có thể 
tự xuống tóc không. Vì vậy, trước khi tôi rời Anh, tôi đã biết người 
đầu mối liên lạc giữa Dịch vụ Nhà tù và Tu viện Phật giáo Hamp- 
stead. Những øì tôi đã không biết là Tu viện Phật giáo Hampstead 
là địa chỉ chính thức mà Dịch vụ Nhà tù dành cho các vấn đề Phật 
giáo. Đây là nơi mà lần đầu tiên tôi phát hiện ra Phật giáo và lần đầu 
tiên học thiền và cũng là nơi tôi trở lại vào năm 1977 với một vị cao 
tăng Ajahn Chah khi Ngài được mời đến Luân Đôn. Ngoài ra, tại 
cuộc phỏng vấn đó, Kappy đã yêu cầu tôi hứa sẽ quay trở lại. Ông 
ấy đưa ra quan điểm rằng các chàng trai trẻ đi tới châu Á để tìm hiểu 
Phật giáo và có lẽ hiếm khi xuất gia trở lại để giảng dạy và truyền bá 
đạo Phật ở Anh. Dĩ nhiên Ngài có ước mơ là thành lập một Tăng 
đoàn Tỳ kheo người Anh. Đó là một giấc mơ Ngài chưa bao giờ 
thực hiện được. Tôi đã hứa sẽ trở về. 

Thật không lâu sau khi Ngài Ajahn Chah đến, cùng với Ajahn 
Sumedho và tôi, tại Tu viện Phật giáo Hampstead vào đầu tháng 
5 năm 1977, chúng tôi đã hỏi thăm ba nhà tù khác nhau để ai đó 


SỰLÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO: MỘT PHỐI CẢNH THỰC HÀNH | 4l 


đến thăm các tù nhân Phật giáo của họ. Có một lá thư từ nhà tù 
Parkhurst trên hòn đảo nhỏ của Wight, một bức thư khác từ Pen- 
tonville ở Luân Đôn và một cuộc gọi từ nhà tù nữ Holloway gần đó 
ở Luân Đôn. Tôi đã tò mò. Chỉ có ba chúng tôi và điều này rõ ràng 
không phải là điều gì đó đối với Ngài Ajahn Chah, đi hoằng pháp 
quá nhiều và Ngài không nói được tiếng Anh. Ajahn Sumedho đã 
bận tâm với việc chăm sóc và dịch cho Ngài Ajahn Chah và vì là một 
người Mỹ vẫn còn mới đối với đất nước này. Vì vậy, dường như đối 
với tôi, đây là điều gì đó đặc biệt vì nó giống như một cam kết đang 
diễn ra và Ngài Ajahn Chah đã bảo Sumedho và tôi rằng trong khi 
Ngài sẽ phải quay lại Thái Lan trước mùa an cư (Vassa), chúng tôi 
đã ở lại. 

Tôi nghĩ về vấn đề đó, nghĩ về việc hoặc là tôi có bất cứ điều gì 
để cống hiến và thiết nghĩ rằng trong khi tôi chưa bao giờ ở trong 
một nhà tù hay là một tù nhân, giống như ai đó bị nhốt trong xà lim, 
dành nhiều thời gian một mình trong những túp lều nhỏ ở trong 
rừng. Dĩ nhiên, tôi đã làm điều đó một cách hoàn toàn tự nguyện và 
có mục đích nhưng tôi cho rằng các kỹ thuật thiền mà tôi đã sử dụng 
cũng có thể mang lại lợi ích cho các tù nhân mà tôi tưởng tượng, 
một mình trong nhiều giờ, chắc chắn sẽ phải đối mặt với chính họ, 
suy nghĩ và cảm xúc của họ, nhưng không có bất kỳ phương tiện làm 
như vậy một cách khéo léo. Vì vậy, tôi quyết định thử nó. 


Một mình trong một ngày nọ trên một chuyến tàu lửa với Ngài 
Ajahn Chah ở đâu đó gần Guildford, tôi nói với Ngài về những yêu 
cầu và hỏi Ngài nghĩ gì về câu trả lời của tôi. Theo tôi nhớ thì Ngài 
vừa nói, Đi. Và thế là xong. Đó là sự khởi đầu của một hành trình 
bốn mươi hai năm làm Tuyên Úy Nhà Tù. 

Lúc đó tôi nghĩ chỉ có một vài nhà tù ở Anh. Tôi đã nghe nói về 
những người nổi tiếng hơn mà thỉnh thoảng tìm thấy trong các bộ 
phim và trên báo nhưng tôi không biết rằng có một cái gì đó giống 
như 140 nhà tù trải khắp nước Anh và xứ Wale, với một số ít khác 
ở Scotland và Bắc Ireland. Kế đó tôi cũng không biết làm thế nào 
các nhà tù được tổ chức thành các loại và các tù nhân thường có thể 
được di chuyển như thế nào khi họ tiến bộ qua hệ thống. Nhưng tôi 
sớm phát hiện ra. Nhất là khi tôi nhìn thấy những người đàn ông ở 
hai nhà tù Isle của Wight, cả hai đều là nhà tù rải rác hoặc an ninh 
cao, đã bị hạ cấp và chuyển đến các nhà tù được thoải mái hơn. Tôi 


42 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


cũng phát hiện ra rằng khi họ bị di chuyển, họ mong đợi tôi đi theo, 
điều đó có nghĩa là tôi đã sớm nhận được nhiều cuộc hẹn của nhiều 
nhà tù hơn. 

Tại thời điểm này tôi sẽ cố gắng tốt hơn và giải thích sơ qua các 
nhà tù của Anh quốc được tổ chức như thế nào. Trước hết bạn phải 
hiểu rằng Anh quốc bao gồm bốn quốc gia và vì vậy các nhà tù của 
Anh và xứ Wale được quản lý thông qua nhà tù Hoàng gia và Dịch 
vụ Quản chế từ Westminster bởi Bộ trưởng Tư pháp (trong quá khứ 
trước khi tạo ra MO], đó là Thư ký Nội Vụ) đã hỗ trợ bởi Bộ trưởng 
Nhà tù; những người ở Scotland được điều hành bởi các Dịch vụ 
Nhà tù Scotland theo chính phủ Scotland; và những người ở Bắc 
Ai-Len bởi Dịch vụ Nhà tù NI. Tôi làm việc chủ yếu là vớ HMPPS 
tại Anh và xứ Wale và đến một mức độ thấp hơn với các Dịch vụ 
Nhà tù Scotland. Tạm thời như bài tham luận này được nhắc đến 
các nhà tù Hoàng gia và Dịch vụ Quản chế (HMPPS§) của Anh và 
xứ Wale rằng tôi sẽ đang đề cập đến. 


Đối với các nhà tù của Anh và xứ Wale, có một Đạo luật của Quốc 
Hội được thông qua vào năm 1952 khi Anh là một quốc gia rất khác 
so với hiện tại. Lúc đó, hâu như không có bất kỳ người nhập cư da đen 
hoặc Á châu nào. Đạo luật Nhà tù năm 1952 vẫn còn hiệu lực nhưng 
cách giải thích của nó đã được sửa đổi qua nhiều năm, nhất là thành 
phần dân tộc và tôn giáo và sự đa dạng của cả đất nước và dân số nhà tù 
của nó đã thay đổi và phát triển. Tham khảo đến sự tuân thủ tôn giáo, 
Đạo luật Nhà tù chỉ đề cập đến Cơ đốc giáo và đặc biệt là Giáo hội 
Anh được thành lập bởi vì trở ngược về nước Anh vào năm 1952, mà 
tôi đủ lớn để nhớ, chúng tôi biết rất ít hoặc không có gì về tín ngưỡng 
ngoài Cơ đốc giáo. Đạo luật Nhà tù đó tuyên bố rằng mọi nhà tù đều 
phải có một Giáo sĩ, người sẽ là tu sĩ của Giáo hội Anh và kế đó tiếp tục 
đưa vào điều khoản bổ nhiệm các Bộ trưởng Thăm viếng các giáo phái 
khác nhưng thực sự không nói gì về các tín ngưỡng khác. Giải pháp khi 
tôi bắt đầu vào năm 1977 là kéo dài việc giải thích các giáo phái khác 
để bao gồm các tín ngưỡng khác và do đó, tôi đã từng được bổ nhiệm 
là Thầy Phật giáo thăm viếng. Qua nhiều năm và như đất nước đã thay 
đổi, vì vậy mọi thứ đã thay đổi đáng kể về quyền con người và sự bình 
đẳng, và bởi vậy, với việc từ từ thành lập một Tuyên Úy Đa Tín Ngưỡng 
trong Dịch vụ Nhà tù, tất cả chúng ta bây giờ có niềm tin vào bất kỳ 
điều gì được chỉ định làm các Giáo sĩ Nhà tù. 


SỰLÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO: MỘT PHỐI CẢNH THỰC HÀNH | 43 


Điều tiếp theo cần hiểu về các nhà tù của chúng tôi hoạt động 
như thế nào là tất cả các nhà tù nam và các tù nhân được chỉ định 
là Loại A, B, C hoặc D. Loại A là an ninh cao nhất và một tù nhân 
như vậy thường được coi là nguy hiểm và là loại người mà chúng 
ta sẽ không muốn anh ta trốn thoát trong bất kỳ trường hợp nào. 
Anh ta sẽ được theo dõi và kiểm tra thường xuyên, anh ta sẽ phải đi 
cùng với một con chó bảo vệ và người quản lý nó khi được chuyển 
từ phòng này sang phòng khác trong một nhà tù và sẽ có một chiếc 
xe đặc biệt và cảnh sát hộ tống khi anh ta được chuyển từ nhà tù này 
sang nhà tù khác. Loại B là một bước xuống rõ ràng, mặc dù có khả 
năng một tù nhân như vậy sẽ vẫn ở trong nhà tù an ninh cao hoặc 
dài hạn. Loại C là một sự an toàn hơn nữa về an ninh nhưng vẫn 
trong một môi trường khép kín và an toàn và Loại D đôi khi được 
gọi là Nhà tù mở, nơi không có hàng rào, ít nhân viên và nơi tù nhân 
sẽ dần dân được phép ra khỏi nhà tù mỗi ngày để làm việc hoặc học 
tập. Các nhà tù loại D đôi khi được chỉ định là trung tâm tái định 
cư và cung cấp cơ hội vô giá cho người đã ở tù trong một thời gian 
rất dài để thích nghi dần với một thế giới bên ngoài có thể đã thay 
đổi rất nhiều trong hai mươi năm trở lên mà anh ta là tù nhân. Có ít 
phụ nữ hơn đàn ông ở tù ở Anh quốc và họ không được phân loại 
giống như vậy nhưng vẫn có một số nhà tù của họ rất an toàn trong 
khi những người khác thì thoải mái hơn. Rõ ràng, mức độ bảo mật 
thường phản ánh khoảng thời gian của bản án và số năm được chấp 
hành và bản án tương ứng với mức độ nghiêm trọng của tội phạm. 

Tóm tắt và sự quan tâm của tôi chỉ đơn giản là giảng dạy giáo 
lý và tu tập cho phép trong các nhà tù của chúng tôi. Từ lâu tôi đã 
chấp nhận rằng tôi không thể làm mọi thứ và vì vậy mặc dù tôi có 
thể quan tâm đến cải cách nhà tù, lo lắng đến những câu chuyện về 
sự bất công và niềm tin sai trái và nhiệt tình về những phát triển như 
Công lý Phục hồi, tôi phải kiểm chế và làm tốt nhất là vẫn tập trung 
một cách chắc chắn vào việc đơn giản làm cho các tù nhân có thể 
tiếp cận và thực tập Phật pháp. Đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đó. Sự 
khởi đầu của tôi trong tù là nhà tuyên úy cùng lúc với sự quan tâm 
tăng trưởng về Hoạt động Xã hội của Phật giáo và đã có một số nỗ 
lực vào thời điểm đó để liên kết tôi và những øì tôi làm với phong 
trào đó nhưng tôi đã từ chối chúng. Tôi không tán thành chia các 
phần tạp nhạp của việc tu tập Phật giáo như nếu các phạm vi khác 


44 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


của một cái gì người ta làm như một người Phật tử không phải là vấn 
đề nhiều hay không cần thiết. Theo quan điểm của tôi bạn chỉ nên 
thực hành Pháp. Điều đó tất nhiên có nghĩa là nếu nó rơi vào bạn để 
giúp cải thiện rất nhiều tù nhân thì tự nhiên bạn sẽ làm điều đó. Trở 
nên hữu ích khi bạn có thể là một phần của những øì bạn làm với tư 
cách là một Phật tử, cũng như tụng kinh hàng ngày và thiển định là 
một phần của những øì bạn làm như một Phật tử. Tôi thường đưa ra 
quan điểm rằng những gì tôi làm trong các nhà tù cũng giống như 
những øì tôi làm trong chùa, nhưng, điều này đã trở thành một câu 
khẩu hiệu với tôi, vì các tù nhân không thể đến chùa, chúng tôi phải 
đem chùa đến với họ! 

Vai trò đầu tiên và quan trọng nhất của tôi là vai trò của một 
giáo sĩ Phật giáo, có nghĩa là người hướng dẫn các tù nhân, nam và 
nữ, đôi khi có nhiều điều thích thú trong đạo Phật và bổn phận là 
có thể biết, thực hành và phát triển giáo lý của đức Phật trong cuộc 
sống của họ. Tôi đã làm điều này trong các nhà tù nhiều như bất cứ 
nơi nào khác, kể cả trong ngôi chùa riêng của tôi. Trên thực tế, khi 
mọi người đôi khi bày tỏ sự ngạc nhiên về một nhà sư trong rừng 
như tôi rời khỏi khu rừng ẩn dật để làm việc trong các nhà tù, tôi đã 
giải thích rằng trong nhà tù tôi cũng làm tương tự như những gì tôi 
làm với du khách trong một ngôi chùa trong rừng. Tất nhiên, môi 
trường thì khác, nhưng khi cuộc sống trong rừng phơi bày và thách 
thức những phiền não, thì cuộc sống trong nhà tù cũng vậy, dù là tù 
nhân hay giáo sĩ Phật giáo. Ngài Ajahn Chah, người mà đã đào tạo 
tôi, đã từng nói rằng Ngài đã học được nhiều hơn từ việc ngồi dưới 
bộ đòn của mình, tiếp đón đoàn người liên tiếp đến thăm Ngài hơn 
những năm Ngài sống tĩnh mịch trong rừng. Tôi gần như có thể nói 
giống như những năm tôi ở trong các nhà tù. Mặc dù, như tôi đã nói, 
tôi làm khá nhiều trong các nhà tù như trong chùa, có những khác 
biệt bởi vì tôi đang làm việc trong các nhà tù nơi mọi người không 
thể đến chùa, không thể tham dự các nhóm khác nhau, không thể 
đến và đi như họ muốn, không có quyền tự do thử nghiệm và tìm 
hiểu như họ ở bên ngoài và chỉ có quyền truy cập hạn chế vào sách 
và không có Internet. Nó cũng đúng là hầu hết những người đăng 
ký và tham dự các nhóm Phật giáo trong các nhà tù của chúng tôi 
đã phát triển mối quan tâm của họ đối với đạo Phật khi ở trong tù 
và do đó ít có liên hệ với thế giới Phật giáo và các truyền thống và 


SỰLÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO: MỘT PHỐI CẢNH THỰC HÀNH | 4Š 


phong tục khác nhau bên ngoài. Tất cả điều này có nghĩa là những 
người đến với các nhóm Phật giáo của tôi trong tù phụ thuộc rất 
nhiều vào tôi vì tôi như là giáo sĩ Phật giáo của họ cho mọi vấn đề 
thực tập đạo Phật. Và họ cũng phụ thuộc vào tôi để đảm bảo và bảo 
vệ quyền tu tập đạo Phật của họ. Do đó, sự lãnh đạo được yêu cầu 
của một giáo sĩ nhà tù Phật giáo không chỉ là một người truyền cảm 
hứng và chỉ dẫn mà nó còn phải là một trong những điều khoản. 
Chúng tôi trở thành nguồn cho sự thực tập và những øì về Phật giáo 
của họ. 


Đây là cả một đặc quyền và một thách thức. Để bắt đầu với tôi đã 
diễn xuất một mình với rất ít hoặc không có sự hỗ trợ, rất ít hướng 
dẫn và về mặt thực hành không có sự đào tạo cụ thể cho những gì 
tôi đang làm hoặc những gì được mong đợi ở tôi. May mắn thay, 
tôi đã có giới luật và quyết tâm xuất phát từ việc được đào tạo và 
thực hành như một diễn viên, theo sau một vài năm của sự tồn tại 
khá bền bỉ như là một tu sĩ sống trong rừng dưới Ngài Ajahn Chah. 
Quyết tâm, giới luật và sự kiên trì đã giúp tôi vượt qua rất nhiều 
trong những ngày đầu ở nhà tù khi tôi không ở vị trí rất cao. Lúc đó 
nhà Tuyên úy trong mỗi nhà tù vẫn được điều hành bởi một giáo sĩ 
của Giáo hội Anh, nhà thờ được thành lập, và các tín ngưỡng khác 
hầu như không được biết đến và hầu như không được dung thứ. 
Cuối cùng, tôi quyết định rằng tôi nên thử và liên lạc với hệ thống 
phân cấp của Nhà Tuyên úy và quản lý để sắp xếp một cuộc họp ở 
Luân Đôn với Phó Tổng Giáo sĩ. Ông ấy là một người xứ Wale rất 
đáng mến và tôi đã rời buổi họp đó với cảm giác rằng tôi đã bắt đầu 
đạt được một số sự công nhận, đặc biệt là ông ấy đã đồng ý rằng 
trong tương lai trong suốt các nhà tù, một ngày lễ Phật giáo sẽ được 
công nhận mỗi năm. Vào khoảng thời gian đó, một xu hướng bắt 
đầu giữa các Phật tử phương Tây gọi là Ngày Kỷ Niệm Đức Phật hay 
là ngày Tam Hợp “Ngày của Đức Phật và vì vậy chúng tôi đã đồng 
ý rằng Ngày Tam Hợp sẽ được công nhận và có thể được các Phật 
tử tổ chức hàng năm tại các nhà tù của Anh và xứ Wale. Đây là một 
bước tiến lịch sử. 

Ngay cả cho đến ngày nay, khi chính sách chính thức rằng nhà 
Tuyên úy nên là đa tín ngưỡng với điều khoản hợp lý bình đẳng 
cho tất cả các tín ngưỡng, tuy nhiên, các cơ sở có thể và khác nhau 
từ nhà tù này đến nhà tù nọ nhưng vẫn ở mọi nơi, các nhóm được 


4 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


khuyến khích và có thể đáp ứng. Ba mươi và bốn mươi năm trước, 
đó là một câu chuyện khác nhau với rất nhiều tùy thuộc vào tính 
cách và thái độ của các giáo sĩ Cơ đốc giáo và đôi khi những thành 
viên khác ở đó cũng vậy. Không có gì lạ khi chúng tôi bị từ chối nhà 
nguyện, không gian họp duy nhất có sẵn, mặc dù nó có thể được 
sử dụng cho các cuộc họp nhân viên và các buổi chiếu phim. Do 
đó, trong những ngày đầu tiên, tôi chủ yếu gặp gỡ các tù nhân. Tôi 
thường đi bộ xung quanh các nhà tù và ngồi với các tù nhân trong 
phòng giam của họ, chủ yếu chỉ nói chuyện với họ. Trong một số 
nhà tù tôi đã phải được hộ tống, điều này thường có nghĩa là mất 
nhiều thời giờ để đợi được hộ tống: sự kiên nhẫn và quyết tâm hết 
lần này đến lần khác! 

Vào khoảng năm 1984, khi chúng tôi đang nói về việc tổ chức 
một chỗ riêng thích hợp để đảm bảo có một vị Thầy Phật giáo thăm 
viếng và được chỉ định đến mọi nhà tù trong vùng đó, một vài tù 
nhân đã nói với tôi về Thượng Nghị Viện Avebury. Một tù nhân đã 
từng trao đổi thư từ với ông ta trong một thời gian và bảo tôi rằng 
Thượng Nghị Viện Avebury là một Phật tử và một người khác cho 
tôi xem một bộ sách Phật giáo có ấn tượng mà nhà tù đã tìm thấy 
cho người tù nhân sau khi người tù nhân đó khiếu nại đến Thượng 
Nghị Viện Avebury rằng không có sách Phật giáo nào trong thư 
viện nhà tù. Tôi quyết định rằng tôi nên tìm hiểu về Thượng Nghị 
Viện Avebury và vì vậy tôi đã viết thư cho ông ấy và yêu cầu một 
cuộc họp. Và đó là khởi đầu của một tình bạn lâu dài và rất hiệu quả. 
Dĩ nhiên Thượng Nghị Viện Avebury là một thành viên của Nghị 
Viện và rất nổi tiếng và hoạt động trong lĩnh vực Nhân quyền. Ông 
ấy và tôi thường gặp nhau bất cứ khi nào tôi ở Luân Đôn và hai hoặc 
ba lần một tuần, chúng tôi có nhiều cuộc điện thoại rất dài vào ban 
đêm. Cũng như các vấn đề Phật giáo và những thứ khác, chúng tôi 
đã thảo luận về tình trạng của các nhà tù và nhất là một Tuyên úy 
trong tù. Ông ấy đã lắng nghe và chuyển một số lời đề nghị của tôi 
tới những người ảnh hưởng của ông ấy, sau đó Giáo Sĩ cao cấp được 
yêu cầu thiết lập một cuộc tham vấn với các tín ngưỡng khác. Điều 
này đã trở thành một cuộc họp thường xuyên, mặc dù cuộc họp đã 
rất rặng nề đối với ân huệ của Cơ đốc giáo. Cuối cùng, nó đã biến 
thành Hội đồng Tuyên giáo Phục vụ Nhà tù mà chúng ta có ngày 
hôm nay. Thượng Nghị Viện Avebury là một người đàn ông tuyệt 


SỰLÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO: MỘT PHỐI CẢNH THỰC HÀNH | 47 


vời và giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc bảo đảm cho Phật tử những 
điều kiện và cơ hội tốt hơn để nghiên cứu và thực hành đạo Phật. 

Khi thời gian trôi qua và sự quan tâm trong số các tù nhân trong 
Phật giáo bắt đầu đều đặn để tăng cường trách nhiệm đưa ngôi nhà 
tâm linh đến các tù nhân trở nên nhiều hơn tôi có thể quản lý. Lúc 
đó tôi đã dành nhiều giờ mỗi tuần để đi hoằng pháp khắp đất nước, 
chủ yếu bằng tàu hỏa, nhưng lúc đó, vì tôi không mang theo tiền, 
vẫn phải đi bộ đường dài giữa các nhà ga hoặc từ nhà ga đến nhà 
tù và trở lại. Đây không phải là điều có thể tiếp tục lâu dài và cũng 
không đúng khi các nhà tù không nên làm gì và chỉ bắt đầu tìm kiếm 
một Thầy tâm linh Phật giáo khi một tù nhân yêu cầu. Tôi và một 
hoặc hai người ủng hộ quyết định rằng chúng tôi thực sự cần phải 
được tổ chức tốt hơn và vì thế vào khoảng năm 1984, ý tưởng về 
Nhà Tuyên úy Phật giáo đã ra đời. Để nó bắt đầu và để thành công, 
chúng tôi thấy rằng nó cần phải có một sự hỗ trợ rộng rãi và phổ 
biến. Điều đó có nghĩa là thuyết phục các đoàn thể Phật giáo và 
cá nhân của tất cả các trường phái Phật giáo chính hợp tác và giúp 
chúng tôi làm cho Phật pháp có mặt trong khu vực không phổ biến 
và bị lãng quên này trong xã hội của chúng ta. Cần phải nhớ rằng 
Phật giáo thời đó không được thành lập tốt ở Anh quốc. Vâng, tất cả 
các trường phái chính đều được có mặt nhưng họ đã không thành 
công về điều đó và không có gì giống như những gì chúng tôi đã đề 
xuất trước đây đã từng được thử. 

Chúng tôi đã thành lập Tổ chức Tuyên Giáo Nhà tù Phật giáo 
tại Đại lễ lớn vào năm 1985 và đặt tên là Hội Vô Não (Angulima- 
la), Naài là đệ tử phi thường và tuyệt vời của đức Phật, câu chuyện 
của Ngài là một nguồn cảm hứng và nhắc nhở rằng ngay cả trong 
hoàn cảnh khắc nghiệt và tuyệt vọng nhất, con người có thể và thay 
đổi. Vâng, họ có thể và thực hiện theo đạo Phật và thực hành để 
cải thiện bản thân và đối phó với sự đau khổ của họ. Tôi đã kể câu 
chuyện về Ngài Vô Não (Angulimala) vô số lần và nhiều lần cho 
nhân viên trại giam khi tôi được kêu gọi giải thích đạo Phật cho họ. 
Và tôi luôn đưa ra quan điểm rằng, giống như Ngài Vô Não (Anguli- 
mala), những người đã phạm tội và đang ở tù và đã làm sai, thậm chí 
những điều khủng khiếp, có thể và thay đổi, và tôi chỉ ra rằng sự thay 
đổi đó ở Ngài Vô Não (Angulimala), một kẻ giết người hàng loạt, 
đang thức tỉnh về những phẩm chất tốt đẹp tiềm ẩn và ngấm ngầm 


48 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


trong con người của Ngài, đã được đưa ra không phải bằng vũ lực 
mà bằng sự thuyết phục và trên hết. 

Khi chúng tôi bắt đầu Hội Vô Não (Angulimala), đầu tiên chúng 
tôi phải thuyết phục Tuyên Ứy Dịch vụ Nhà tù về đề nghị của chúng 
tôi, ban đầu họ đã hoài nghi nhưng khi họ nhận ra rằng họ sẽ phải 
trả giá cho bất cứ điều gì họ lập tức hâm nóng ý tưởng. Lúc đó, có 
hai yêu cầu ngay lập tức đối với chúng tôi: một là đại diện cho toàn 
bộ phong trào Phật giáo ở Anh và hai là cung cấp các Thầy tâm linh 
Phật giáo cho mọi nhà tù trong nước. Hai vấn đề đã được liên kết. 
Trừ khi tất cả các trường phái và đoàn thể chính đã hỗ trợ chúng 
tôi, chúng tôi không thể hoàn thành việc đầu tiên, và không có sự 
giúp đỡ và hỗ trợ của các đoàn thể khác nhau trên toàn quốc, bất 
kể bổn phận hay phong cách của họ, chúng tôi không thể hy vọng 
hoàn thành điều thứ hai. Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói rõ rằng Ngài 
Vô Não (Angulimala) không là người nổi tiếng gì hết trong những 
trường phái Phật giáo và đó là những gì chúng tôi sẽ cung cấp là 
những giáo lý thiết yếu được tìm thấy trong tất cả các trường phái 
lớn và hợp pháp của Phật giáo. Mục đích của chúng tôi đã phát triển 
và học cách thể hiện nó đã và đang “tạo các điều kiện thuận lợi cho 
sự giảng dạy và thực tập về đạo Phật trong những nhà tù Hoàng Gia 
và những trại giam hợp pháp khác. 


Cụ thể: Tuyển dụng và tư vấn cho một nhóm các giáo sĩ viếng 
thăm của Phật giáo có mặt ngay khi có cuộc gọi cho các dịch vụ 
của họ; Để hoạt động trong khả năng tư vấn, và liên lạc với Bộ Tư 
pháp của các quan chức giáo sĩ, với các giáo sĩ độc lập trong Nhà 
tù Hoàng gia, và với bất kỳ cơ quan hoặc quan chức nào khác có 
liên quan; và để cung cấp một dịch vụ chăm sóc và tư vấn cho các 
tù nhân sau khi được thả ra. Chúng tôi thiết lập về sự hỗ trợ từ các 
đoàn thể Phật giáo chính và sau đó tuyển người để phục vụ như 
các giáo sĩ viếng thăm của Phật giáo. Chúng tôi thích sử dụng thuật 
ngữ 'giáo sĩ (chaplain), ngay từ đầu, mặc dù chúng tôi không được 
phép sử dụng nó trong các nhà tù. Đó là một thuật ngữ Cơ đốc giáo 
và vì vậy chỉ có thể được sử dụng bởi các Cơ đốc hữu, chúng tôi đã 
nói. Chắc chắn trong những ngày đầu chúng tôi gặp phải một số 
định kiến và nghi ngờ và tôi chấp nhận rằng đó sẽ là một phần trong 
nhiệm vụ của chúng tôi để đối phó với điều đó và vượt qua nó. Cuối 
cùng chúng tôi đã đạt được một nhóm gồm khoảng năm mươi giáo 


SỰLÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO: MỘT PHỐI CẢNH THỰC HÀNH | 49 


sĩ Phật giáo từ nhiều truyền thống và qua nhiều năm, với một số 
lượng nhất định đến và đi khi một số đã nghỉ hưu và một số đã tham 
gia, chúng tôi đã duy trì một số lượng khá ổn định trong khoảng 
bốn mươi lăm đến năm mươi giáo sĩ Phật giáo, một số người, phải 
nói rằng, đã ở lại với chúng tôi trong hai mươi hoặc ba mươi năm. 
Và kể từ khi thành lập Hội Vô Não (Angulimala), tôi đã trở thành 
Giám đốc Tâm linh của Hội Vô Não và bây giờ tôi cũng là Cố vấn 
Phật giáo cho Nhà tù Hoàng Gia và Dịch vụ Quản chế. 

Huấn luyện về an ninh và các vấn đề liên quan đến nó từ phía 
của nó được cung cấp và thậm chí được yêu cầu bởi Dịch vụ Nhà tù 
nhưng ở đó, không có cách nào đễ dàng để học làm thế nào để trở 
thành một Giáo sĩ Nhà tù Phật giáo ngoài việc nhận lời khuyên và 
hỗ trợ từ chúng tôi và học hỏi bằng cách làm. Ngay từ đầu, chúng 
tôi đã tổ chức các hội thảo mỗi quý cho các giáo sĩ của chúng tôi và 
chúng tôi đã yêu cầu tham dự thường xuyên. Lúc đầu, các hội thảo 
được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau ở nhiều nơi trên đất nước, 
nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định rằng việc tập trung chúng ở 
Tu Viện Trong Rừng là nơi tôi luôn có thể tổ chức cho một bữa ăn 
trưa và nơi chúng tôi giữ một kho sách, hạt chuỗi và những tượng 
Phật nhỏ để phân phát giữa các tù nhân Phật giáo. Như một tu sĩ 
Thái Lan ẩn dật, tôi đặc biệt lo lắng về những điều cần làm với đức 
Phật và Giáo pháp không được bán và tôi luôn khăng khăng rằng 
những cuốn sách, hạt chuỗi và các tượng Phật nhỏ nên được tự do 
trao tặng. May mắn thay, nhiều người rộng lượng đã biến điều này 
thành có thể bằng cách quyên góp các vật phẩm hoặc tiền để mua 
chúng. Ngoài ra, vấn đề phải được đưa ra là các tù nhân đã bị lấy đi 
rất nhiều từ họ - sự tự do của họ để bắt đầu - và nó có ý nghĩa rất 
lớn khi một thứ đặc biệt như một cuốn sách hoặc hình tượng Phật 
nhỏ được trao cho họ. Nó cũng chứng tỏ rằng chúng tôi muốn nói 
những øì chúng tôi nói, đó không phải là lời nói và lý thuyết mà 
chúng tôi cung cấp nhưng đó là một thực tiễn, một cái gì đó đang 
tồn tại và được thực hiện. Cũng như tham dự các hội thảo của chúng 
tôi, tôi cũng nhấn mạnh rằng tất cả các giáo sĩ của chúng tôi giữ giới 
tốt bằng cách quan sát ít nhất Năm giới. Và tôi đặc biệt nhấn mạnh 
vào một quan điểm đúng đắn cho giới thứ năm. Thật không may, ở 
phương Tây và trong số các đoàn thể nhất định đã có xu hướng xác 
định lại giới thứ năm. Về cơ bản, đôi khi người ta nghĩ rằng để quan 


Š0 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


sát giới thứ năm, chỉ đơn giản không nên say sưa, vì vậy có những 
thứ thường được mô tả là đồ uống không thường là đúng. Nhưng 
nếu bạn uống rượu, đâu là điểm dừng khi bạn bị phạm giới? Việc 
uống rượu không chỉ vi phạm giới luật thứ năm mà còn là một ví 
dụ tồi tệ cho những người khác. Điều này đặc biệt và quan trọng là 
trường hợp trong một nhà tù nơi có một tỷ lệ lớn tù nhân ở đó vì các 
tội liên quan đến rượu và ma túy và đấu tranh với nghiện ngập. Đối 
với họ chỉ có một cách để đối phó với điều đó và đó là điểm dừng 
lại và giáo sĩ Phật giáo không sử dụng rượu và ma túy và trong nhiều 
trường hợp ai đã dừng lại và bây giờ sự tiết chế có thể là một ví dụ 
mạnh mẽ và quan trọng. Tôi cho rằng các giáo sĩ Phật giáo phải làm 
gương tốt và thực hành không chỉ nói suông. 

Một ví dụ to lớn về bố thí (dana) trong hành động đã diễn ra 
hàng năm hơn hai mươi năm qua là lễ kỷ niệm đức Phật tại Khu 
rừng Springhill. Vào năm 1992, một tù nhân tại nhà tù mở Sprin- 
ghill đã nảy ra ý tưởng thành lập cái mà người tù nhân gọi là Khu 
Rừng Phật. Chúng tôi không có phòng dành riêng hoặc không gian 
bên trong dành cho Phật tử nên anh ta cho rằng bên ngoài có rất 
nhiều phòng và đặc biệt là một rừng cây nhỏ là nơi lý tưởng cho một 
ngôi chùa Phật giáo nhỏ. Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của 
Thống đốc, tôi nói rằng tôi đã nhận cho họ một tượng Phật lớn từ 
Thái Lan và những người chuẩn bị làm việc. Nó hóa ra là một công 
việc lớn hơn và tham vọng hơn chúng ta mong đợi nhưng rất đẹp. 
Một buổi lễ khai mạc đã được sắp xếp và vào một buổi tối lạnh lẽo 
vào tháng 10, một đám đông lớn ấn tượng đã tụ tập để chứng kiến 
tiếng tụng kinh và làm thành một vòng tròn dưới ánh nến. Sau đó, 
một số thành viên của cộng đồng Thái Lan đã hỏi liệu năm tới họ có 
thể cung cấp thức ăn không, và vì vậy họ đã làm và sau đó mỗi năm, 
nhưng một ngày trong tháng chín, chúng tôi đã có một lễ kỷ niệm 
tại Khu rừng Phật với một bữa ăn chay Thái cho tất cả các tù nhân 
trong tù giam. Chứng kiến hàng chục người dân Thái vui vẻ dành 
thời gian và chuyên môn của họ cũng như thực phẩm để cung cấp 
bữa ăn đó tạo ra một tác động to lớn, đặc biệt, như tôi đã nói, khi 
còn là một tù nhân, bạn đã quen với việc lấy đồ từ bạn. 

Để trở lại các hội thảo huấn luyện của chúng tôi mà tất cả các 
giáo sĩ Phật giáo của chúng tôi phải tham dự. Một ngày bắt đầu bằng 
thiền định và sau đó, điều đó thường là một bản cập nhật từ tôi về 


SỰ LÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO: MỘT PHỐI CẢNH THỰC HÀNH | §Ì 


các vấn đề Dịch vụ Nhà tù có khả năng ảnh hưởng đến chúng tôi. 
Một bữa ăn trưa tuyệt vời được cung cấp và được phục vụ bởi một 
số người ủng hộ Thái Lan của tôi và có thời gian trong giờ nghỉ trưa 
đài cho các cuộc trò chuyện không chính thức và cơ hội duyệt qua 
trong trung tâm Vô Não (Angulimala) và nhập thêm sách và các 
hình tượng Phật nhỏ để phân phát cho các tù nhân. Lúc đó, chúng 
tôi có thể có một diễn giả khách mời, và chúng tôi đã có một số 
người rất ấn tượng trong những năm qua: tất cả các Chánh Thanh 
tra gần đây đã nói chuyện với chúng tôi, một số thống đốc nhà tù, 
hai người đứng đầu của Tuyên úy Dịch vụ Nhà tù - danh sách vẫn 
tiếp tục. Chức năng của họ là cho chúng tôi biết thêm về thế giới 
của công lý hình sự và nhà tù nơi chúng tôi làm việc. Một số cựu 
tù nhân cũng có mặt trong số các diễn giả của chúng tôi và nói với 
chúng tôi về kinh nghiệm bị cầm tù của họ. Bất kể nhu cầu nào đối 
với chương trình của chúng tôi trong ngày, kéo dài từ 10 giờ sáng 
đến Š giờ chiều và đôi khi sau đó, chúng tôi thường dành thời gian 
cho một phiên đào tạo về chống tham nhũng cũng như thời gian để 
giải quyết và tư vấn về những lo ngại cụ thể mà các giáo sĩ có thể có. 
Chống tham nhũng chủ yếu nhằm mục đích ngăn chặn nhân viên, 
bao gồm cả giáo sĩ, vô tình trở thành điều kiện hoặc bị xâm phạm 
và sau đó làm những việc họ không nên, như buôn lậu thuốc ma 
túy hoặc điện thoại di động. Khi tư vấn cho các giáo sĩ, tôi thường 
xuyên nhắc nhở họ về thực hành không chấp trước của đạo Phật. 
Như bạn có thể mong đợi, chúng tôi nghe một số câu chuyện khủng 
khiếp, những câu chuyện về quá khứ của một tù nhân và đôi khi vì 
những khó khăn hiện tại của anh ta với gia đình hoặc những vấn đề 
khác bên ngoài nhà tù mà anh ta có thể làm rất ít, nhưng có thể rất 
đau đớn: tan vỡ hôn nhân, ví dụ, không phải là hiếm. 


Cũng có những người tuyên bố, đôi khi rất thuyết phục, rằng họ 
vô tội và đã bị kết án sai, và một số người sau nhiều năm trong tù đã 
được tha bổng và bản án của họ bị hủy bỏ. Nếu các giáo sĩ không 
cẩn thận, những câu chuyện đau lòng và thương tâm này có thể dẫn 
họ đến một sự liên quan mang tính cảm xúc và đôi khi tích cực, với 
liền đó là hậu quả không lành mạnh và đôi khi tai hại, thậm chí bất 
hợp pháp. Họ có thể cảm thấy rằng họ đang từ bi và thực sự có thể 
có lợi ích tốt nhất cho tù nhân hoặc tù nhân trong tâm nhưng bằng 
cách trở thành dính mắc vào kiến thức và ý thức thông thường vượt 


Š2 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


khỏi họ và hoặc là nó trở thành quá nặng nề và làm cho họ mất hết 
năng lượng và từ chức hoặc có những hành động không thích hợp. 
Để tồn tại và thực sự hữu ích, để trở thành người bạn tốt đó, bạn 
phải có khả năng duy trì khoảng cách giữa bạn và những người tù 
nhân. Bạn phải có thể từ bỏ những øì bạn đã nghe khi bạn rời khỏi 
nhà tù sau một chuyến viếng thăm và bạn cũng có thể buông xả khi 
một tù nhân hoặc được di chuyển từ một nhà tù này đến một nhà 
tù khác hoặc được thả ra. Không dính mắc, tuy khó và không tốt đôi 
khi nó có thể xuất hiện, không bằng sự ác cảm, không thích hoặc 
thù hận - ngược lại, đó là một phản ứng khôn ngoan và được cân 
nhắc cho phép giúp đỡ đúng đắn và phù hợp khi cần thiết. 


Mặc dù vai trò ban đầu và chính của tôi trong các nhà tù là của 
một giáo sĩ, tuy nhiên, kể từ khi thành lập Hội Vô Não (Angulima- 
la) năm 1985, tôi có vai trò là Giám đốc Tâm linh của nhà tù phải 
lãnh đạo một nhóm giáo sĩ của nhiều trường phái khác nhau, trong 
sự lãnh đạo của họ với một chuõi nhà tù phức tạp như nhau. Tất 
nhiên nhiều người trong số họ giữ quan điểm và giải thích mà tôi 
không đồng ý nhưng tất cả những gì tôi đã gạt sang một bên và từ 
lâu đã quyết định rằng sự thực tập cá nhân của họ nên là vấn đề của 
họ và thây của họ chứ không phải của tôi, ngoại trừ khi họ duy trì 
một cách chắc chắn tiêu chuẩn và có khả năng cung cấp giáo lý Phật 
giáo cốt lõi. Đây là một sự cân bằng không phải lúc nào cũng được 
đánh giá cao nhưng điều mà tôi đã phải hết sức cẩn thận. 

Bây giờ chúng tôi nói đến Tăng đoàn Phật giáo Nguyên thủy 
ở Anh (TBSUK). Kể từ khi trở về Anh quốc vào năm 1977, tôi đã 
theo dõi số lượng các ngôi chùa và số lượng các nhà sư Nguyên thủy 
(Theravada) ở đây tăng dần. Trở lại những năm cuối thập niên bảy 
mươi và đầu thập niên tám mươi, tất cả chúng tôi đều biết nhau và 
được mời đến những ngôi chùa khác cho các buổi lễ khác nhau, 
nhưng đến những năm đầu của thế kỷ này, tất cả đã thay đổi và 
chúng tôi không còn biết đến nhau hay đến thăm những ngôi chùa 
khác. Sau đó, đã có một sự gia tăng đều đặn ở phương Tây và thế 
giới sử dụng tiếng Anh trong số lượng giáo viên cư sĩ và trong số 
các Phật tử người phương Tây tôn trọng Tăng đoàn đã suy giảm. 
Những lo lắng của tôi xung quanh vấn đề này đã xuất hiện khi tôi 
được yêu cầu tham dự một cuộc họp ở Birmingham để thảo luận về 
việc thành lập một Bệnh viện Phật giáo và Tuyên úy Chăm sóc sức 


SỰLÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO: MỘT PHỐI CẢNH THỰC HÀNH | Š3 


khỏe. Trong cuộc họp đó, tôi được hỏi làm thế nào tôi quyết định ai 
là người phù hợp để trở thành giáo sĩ của nhà tù và tôi đã mô tả mô 
hình và các câu hỏi mà người nộp đơn bắt buộc phải hoàn thành. 
Tôi giải thích rằng nó bao gồm một câu hỏi về năm giới và với sự 
ngạc nhiên của tôi, điều này đã được tiếp nhận với một sự bùng nổ 
không ngớt bao gồm ai đó hét lên rằng có rất nhiều Phật tử ăn thịt 
và uống rượu! Tất cả những gì tôi làm được là đề cập đến năm giới. 
Sự hỗn loạn lắng xuống và tôi được phép tiếp tục cho đến khi ai đó 
hỏi tôi rằng tôi đã làm gì nếu ai đó uống rượu, tôi trả lời rằng tôi đã 
không chỉ định họ. Điều này đã được chào đón bởi một sự bùng 
nổ thậm chí còn lớn hơn bao gồm một người viết về một nhà thơ 
thiền nổi tiếng, người đã viết những câu thơ tuyệt vời nhất và luôn 
luôn say rượu! Tôi thực sự bị sốc bởi tất cả điều này. Sau khi tất cả 
Phật giáo xuất hiện ở phương Tây một khoảng thời gian và ở đây 
mọi người đã sửa đổi và loại bỏ một phần không thích hợp hoặc họ 
không thích. Ngài Ajahn Chah từng nói rằng bạn phải uốn mình 
theo Pháp, đừng cố gắng uốn cong Giáo pháp cho phù hợp với bạn! 
Sau khi tôi nghĩ về nó, tôi thực sự kinh ngạc về cách mà Tăng đoàn 
trong hai nghìn năm rưỡi bảo vệ và duy trì Phật pháp và tôi quyết 
định rằng tôi phải làm gì đó để cố gắng và giúp củng cố và hỗ trợ sự 
tăng trưởng và ổn định của Tăng đoàn ở Anh. 

Điều đầu tiên cần làm, tôi nghị, là cố gắng kết hợp Chư Tăng lại 
với nhau và để chúng tôi ít nhất biết lại nhau. Vì vậy, một cuộc họp 
đã được sắp xếp với các đại diện từ nhiều ngôi chùa khác nhau và 
tại cuộc họp đó, họ đã đồng ý thành lập một hiệp hội. Sau một vài 
cuộc thảo luận, chúng tôi quyết định gọi nó là Tăng đoàn Phật giáo 
Nguyên thủy ở Anh (TBSUK) và tôi trở thành Chủ tịch của nó với 
một ủy ban gồm các nhà sư Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan và Anh. 
Kể từ đó, chúng tôi đã gặp nhau hai lần một năm, mỗi năm và tại các 
ngôi chùa khác nhau, mặc dù những nơi gần hoặc ở Birmingham, 
Oxford và Luân Đôn là thuận tiện nhất. Trong các cuộc họp đó, 
chúng tôi đã có nhiều bài thuyết trình và thảo luận về các vấn đề 
như những vấn đề được đặt ra bởi các hạn chế của Anh quốc về Di 
trú. Một ví dụ ban đầu về lợi thế của việc hợp tác là khi bạn bè và 
người hỗ trợ của tôi, Thượng Nghị Viện Avebury, sắp xếp một cuộc 
họp cho tôi với Bộ trưởng Bộ Di trú và khi tôi ngồi lại với ông ấy 
để thảo luận về những khó khăn mà chúng tôi đã đưa các nhà sư từ 


Š4 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


nước ngoài, tôi đã có thể thông báo rằng tôi đã đại diện cho năm 
mươi ngôi chùa. Nếu tôi chỉ đại diện cho một người thì nó sẽ có 
ít hoặc không có tác động, nhưng năm mươi, điều đó có nghĩa là 
cái gì đó, và tôi đã lắng nghe một cách thông cảm và mặc dù tôi đã 
nhận được tất cả những gì tôi muốn nhưng vẫn được giúp đỡ. Gần 
đây nhất, chúng tôi đã quyết định tổ chức một hội nghị một ngày 
vào tháng 6 với Đại Đức Bodhi làm diễn giả chính. Tôi muốn nhấn 
mạnh rằng TBSUK ở đó để hỗ trợ và chăm sóc Tăng đoàn và các 
thành viên của hội. Gần như không thể tránh khỏi rằng ở một đất 
nước không có truyền thống, tăng ni sẽ gặp khó khăn và đối với một 
tu sĩ hoặc nữ tu ở nước ngoài, xa nhà, với tiếng Anh kém và ít hiểu 
biết về luật pháp và phong tục của đất nước này, đó có thể là một 
kinh nghiệm rất cô đơn và đau đớn. TBSUK có mặt để giúp đỡ. Ở 
Anh, chúng tôi tin vào một cộng đồng chăm sóc các thành viên của 
mình và đó là điều tôi hy vọng TBSUK sẽ làm cho Chư Tăng và Chư 
Ni theo truyền phái Nguyên Thủy (Theravada) ở Anh. 


Vậy chúng ta phải học những øì, cả hai từ những øì chúng ta biết về 
những gì đức Phật đã dạy và từ thực tập và kinh nghiệm lãnh đạo cá 
nhân? Trước hết, tôi có thể làm lại một việc từ Đêm thứ mười haï của 
Shakespeare: một số được sinh ra là lãnh đạo, một số trở thành lãnh đạo 
và một số có quyền lãnh đạo đối với họ. Rất ít người trong chúng ta có 
khả năng kế thừa các vị trí tin cậy và lãnh đạo nhưng một số người trong 
chúng ta có thể có năng lực lãnh đạo đối với chúng ta, như trong trường 
hợp khẩn cấp. Nhiều khả năng, chúng ta có thể thấy rằng khi chúng ta 
già đi và có nhiều kinh nghiệm hơn, chúng ta phát triển và có được các 
vị trí tin cậy và lãnh đạo. Nó là một sự tiến hóa dần dần và tự nhiên phát 
sinh ra từ kinh nghiệm của chúng tôi. Nếu chúng ta lấy trường hợp của 
đức Phật, hoặc của Ngài Ajahn Chah, hoặc của nhiều nhà lãnh đạo và 
những người thầy vĩ đại khác, thì điều chúng ta thấy là họ đã không 
đặt ra là những người lãnh đạo nhưng sự lãnh đạo của họ đã phát triển, 
không suy nghĩ, thông qua sự cống hiến của họ và phát nguyện cho 
một lý tưởng. Khi đức Phật nói với các đệ tử của Ngài rằng sau khi Ngài 
qua đời, họ phải lấy giới luật ( Vinaya) là thầy của mình, đức Phật đã đưa 
ra một điểm căn bản quan trọng luôn luôn là đặc tính quan trọng chính 
và đức Phật đã cố gắng đảm bảo rằng sự lãnh đạo của Tăng đoàn không 
rơi vào tay những người không đầy đủ giới hạnh và không phù hợp. 


SỰLÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO: MỘT PHỐI CẢNH THỰC HÀNH | Š5Š 


Trong trường hợp của riêng tôi, lúc đầu tôi đã bắt đầu tìm thấy 
một Tuyên úy Nhà tù Phật giáo và sau đó điều hành nó. Để bắt đầu, 
tôi chấp nhận lời mời để cố vấn hướng dẫn và chăm sóc cho các tù 
nhân được xác định là Phật tử. Ý tưởng về một Tuyên úy Phật giáo 
là một ý tưởng mà trong thời gian phát triển để đáp ứng nhu cầu và 
là một giáo sĩ giàu kinh nghiệm nhất, nó tự nhiên làm tôi trở thành 
động lực và vì vậy tôi đã nổi lên như là Giám đốc Tầm linh của nó. 
Với TBSUK thì khác. Đó là điều mà tôi đã khởi xướng để đáp lại 
những øì không phải là một trường hợp khẩn cấp nhưng vẫn là điều 
khiến tôi lo lắng. 

Vậy thì trong hai vai trò lãnh đạo này, điều gì đã được tôi mong 
đợi, tôi phải rút ra những nguồn lực nào và tôi đã học được gì? Tôi 
khẳng định không có khả năng đặc biệt nào, ngoài quyết tâm và, khi 
nói đến sự kiên nhãn, lâu dài. Cả hai vai trò đều có những vấn đề 
phức tạp cần giải quyết, nhưng trọng tâm của cả hai đều là những 
mục tiêu rõ ràng mà tôi đã quyết tâm không để mất và để làm điều 
đó, tôi tin là trách nhiệm chính của tôi. Để duy trì các mục tiêu 
đó, trong cả hai trường hợp, tôi đã phải ý thức về sự khác biệt về 
quan điểm và quan niệm trong tư cách thành viên và phải cẩn thận 
để giữ những cái khác biệt giữa những cá nhân và những đoàn thể 
khác nhau. Điều đó có nghĩa là tôi đã phải học ngoại giao và ghi 
nhớ nghĩa vụ chăm sóc đối với những thành viên. Những nguồn 
lực nào tôi đã phải rút ra? Tôi là một tu sĩ Phật giáo và một tu sĩ ẩn 
dật và tôi đã có may mắn được đào tạo sớm dưới sự hướng dẫn của 
Ngài Ajahn Chah vĩ đại. Đó là một thời gian không dễ dàng. Khi 
tôi mới đến tu viện của Ngài, tôi đã bỏ lại sau lưng một cuộc sống 
rất khác, mặc dù việc đào tạo và kinh nghiệm làm diễn viên của 
tôi đã dạy tôi giữ kỷ luật. Tuy nhiên, tôi phải đối phó với một nền 
văn hóa và khí hậu hoàn toàn xa lạ với tôi, và một ngôn ngữ mà tôi 
không thể nói, một chế độ ăn uống không quen thuộc, và một lối 
sống không giống như những øì tôi đã làm trước khi tôi có chút tài 
năng và năng khiếu. Ví dụ, nóng và khó chịu, tôi đã phải ngồi hàng 
giờ và hàng giờ nghe pháp và những cuộc trò chuyện mà tôi không 
thể hiểu được một từ. Trong vài tháng đầu tiên, tôi đã nghe thấy sau 
đó, đó là ý kiến của các nhà sư khác - bao gồm cả một số người cuối 
cùng đã bỏ cuộc và không hài lòng - rằng tôi sẽ là người cuối cùng. 
Nhưng tôi đã làm, quyết tâm và kiên nhẫn đã giúp tôi vượt qua. Và 


Šố | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


tôi đã học được gì? Đối với cả hai, nhưng đặc biệt đối với Hội Vô 
Não (Angulimala), tôi đã phải trở thành một người thực tập làm 
được nhiều việc. Trong cả hai trường hợp, tôi đã học được rằng nó 
đã phụ thuộc vào tôi để chăm sóc và hỗ trợ tất cả mọi người có liên 
quan. Và trong Hội Vô Não (Angulimala), điều đó có nghĩa là hỗ 
trợ các giáo sĩ của mình và ở đó vì họ cũng như chăm sóc cho bất kỳ 
tù nhân nào theo đạo Phật hoặc quan tâm đến đạo Phật hoặc đến 
nhờ tôi giúp đỡ và hỗ trợ. Một trong những lời khen tuyệt vời nhất 
từng được khen tôi bởi một tù nhân nhiều năm, tôi nghĩ anh ấy đã ở 
trong khoảng ba mươi năm, và anh ấy nói về tôi, Điều gì khác biệt 
về bạn là bạn yêu flương chúng tôi 

Rõ ràng tôi đã được đức Phật truyền cảm hứng và giáo lý của 
Ngài và bởi nhiều thầy khác nhau và những người gương mẫu khác 
đã ảnh hưởng đến tôi. Tôi nghĩ cảm hứng có thể truyền cảm hứng 
cho người khác là rất quan trọng và đi một chặng đường dài trong sự 
lãnh đạo của người khác. Nếu bạn có thể truyền cảm hứng cho họ 
thì họ sẽ tự nhiên muốn làm theo. Tôi không tin rằng để truyền cảm 
hứng cho một người cần phải có sức lôi cuốn nhưng bạn cần phải có 
một cam kết không lay chuyển đối với những gì bạn làm với quyết 
tâm thành công và kiên nhãn để giữ vững nó. Nói cách khác, bạn 
cần phải tận tụy với chủ đề của mình và mục đích của nó và cho việc 
tu luyện cả nhãn nhục (adiiffhana) và nhẫn nhục ba la mật (khanfi 
parami). Và để làm tất cả những điều này bạn phải thanh lọc tất cả 
trong tâm những gì bạn đang cố gắng làm. Bạn phải rõ ràng về mục 
tiêu siêu hạng của bạn là øì, đó là mục tiêu chính và vượt trội của 
bạn, được hỗ trợ bởi các hành động ít hơn và lớn hơn bằng cách bạn 
tiếp cận ngay cả những vấn đề trần tục và hàng ngày. 

Tiếp theo, nó rất quan trọng để dẫn dắt bằng ví dụ. Làm như tôi 
nói nhưng không làm như tôi làm là rác rưởi. Tôi có thể nhớ lại liệu 
đức Phật có bao giờ nói gì về việc lãnh đạo hay không nhưng Ngài 
chắc chắn đã chứng minh điều đó. Sau cùng tất cả những gì Ngài 
đã để lại cho chúng ta hôm nay là những ví dụ, nguồn cảm hứng và 
sự hiện thân của những øì mà những người theo Ngài và các đệ tử 
của Ngài đã làm. Hãy nhớ rằng tác động phi thường của đức Phật 
đối với Ngài Vô Não (Angulimala). Hãy tưởng tượng hình ảnh đó là 
một người khỏe mạnh và là kẻ hung đữ giết người hàng loạt với một 
danh tiếng đáng sợ ở một nơi hoang vắng mà không có ai dám nghĩ 


SỰLÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO: MỘT PHỐI CẢNH THỰC HÀNH | Š7 


có thể giúp đỡ anh ta một mình, một người đạo sĩ không phòng thủ 
và không vũ trang. Và chuyện gì đã xảy ra? Kẻ giết người hung dữ đã 
quen với bạo lực và mọi người ghét anh ta và sợ anh ta không thể giải 
quyết điều này, chỉ có một người không sợ hoặc không ghét mới có 
thể nói chuyện tử tế và vui vẻ với anh ta. Nếu tôi mong đợi một cam 
kết từ các thành viên trong đoàn thể của mình, tôi phải chứng minh 
rằng tôi có cam kết đó. Nếu tôi phải mong đợi các thành viên trong 
đoàn thể của mình hiểu và khoan dung với nhau, tôi phải chứng 
minh rằng tôi cũng có thể cẩn thận và khoan dung với quan điểm 
và diễn giải của họ. Trong cuộc sống của tôi, tôi đã nhận thấy rằng 
đó là những gì mọi người đã làm và họ làm điều đó như thế nào đã 
ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất. Tôi đã có may mắn được biết một số 
người phi thường và nó là một vài trường hợp tôi không nhận ra sự 
hội nhập của họ như một ví dụ. 


Nếu Phật giáo đã từng đảm nhận vai trò Lãnh đạo Toàn cầu, và 
tôi tin rằng nó nên và hy vọng sẽ xảy ra, thì đó sẽ là một ví dụ ấn 
tượng của các quốc gia và cộng đồng Phật giáo. Nếu chúng ta có 
thể trình bày, như tại hội nghị này và với việc xuất bản các văn bản 
Phật giáo thông thường - rằng hợp tuyển xuất sắc từ các truyền 
thống, rằng các nhánh Phật giáo khác nhau có thể kết hợp và hợp 
tác; nếu chúng ta có thể thuyết phục người Phật tử của chúng ta 
sống theo năm giới và chứng minh rằng chỉ cần áp dụng các tiêu 
chuẩn đạo đức của đạo Phật, mọi người có thể được an toàn và 
cộng đồng có thể sống trong hòa bình và hòa hợp: thì chúng ta có 
thể thay đổi thế giới. 


58 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ 
LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 
CÙNG CHIA SẺ VÌ XÃ HỘI BỀN VỮNG 


HT. Thích Gia Quang" 


Đạo Phật đã có lịch sử hơn 2500 năm, ngày nay trong xã hội phát 
triển, tiến bộ về mọi mặt đã nâng cao đời sống con người, thế giới 
ngày càng văn minh hơn. Tuy nhiên, trong quá trình vận động và 
phát triển đã nảy sinh những mặt trái của xã hội. Đứng trước những 
thách thức đó giáo lý Phật giáo cần phải tiếp cận vấn đề như thế 
nào, ở góc độ tôn giáo - giáo lý đạo Phật sẽ giúp được gì trong việc 
giải quyết những thách thức của nhân loại trong xã hội đương đại? 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO QUA GÓC NHÌN VỀ NHỮNG 
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ CỦA LHQ. 

Những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ chứng minh rằng Liên 
Hiệp Quốc đang đặt tầm quan trọng tinh tế cho sự phát triển tương 
lai bền vững. Những lĩnh vực được bao trùm bởi mục tiêu Thiên 
Niên Kỷ, hay mở rộng ra là mục tiêu chính yếu trong xã hội loài 
người, các mục tiêu đó hầu hết đều là những lĩnh vực mà Phật giáo 
hết sức coi trọng. 

Mục tiêu đầu trong tám mục tiêu là xóa đói, giảm nghèo. Nghèo 
khổ là khổ thân, khổ tâm, nên đời sống sẽ không thể an lạc và hạnh 
phúc. Khi hiểu được điều này theo lăng kính Phật giáo phải hiểu đúng 


1. Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 


59 


60 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


và không nên bị nhầm lẫn với sự giản dị và tiết kiệm, vốn là những lựa 
chọn có mục đích theo như cách sống “biết đủ” của đạo Phật. 

Mục tiêu thứ hai là hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học toàn 
cầu. Từ thời của đức Phật, Giáo pháp đã đóng vai trò là sự giáo dục 
phổ cập, nó là một trong ba báu vật của Phật giáo đảm bảo những 
phương thức đúng đắn và kiến thức căn bản dành cho các tín đồ 
đạo Phật. 

Mục tiêu thứ ba là thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho 
phụ nữ. Mục tiêu thứ tư là giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em. Mục tiêu thứ 
năm là cải thiện sức khỏe của bà mẹ. Mục tiêu thứ sáu là chiến đấu 
chống lại bệnh HIV/AIDS, bệnh sốt rét và những căn bệnh khác. 

Mục tiêu thứ bảy là bảo đảm sự bền vững môi trường. Trong thời 
đại của đức Phật, hoạt động của con người ít ảnh hưởng hơn đến sự suy 
thoái môi trường, đa dạng sinh học và tính nguyên vẹn của hệ sinh thái. 


Mục tiêu thứ tám làphát triển của quan hệ đối tác toàn cầu. Tĩnh 
thần của mối quan hệ đối tác có thể tìm thấy trong những cộng 
đồng Phật giáo. 


TẤT CẢ CÁC MỤC TIÊU VÀ CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐỀU 
VÌ HẠNH PHÚC CỦA CON NGƯỜI 


Mục tiêu cao nhất của Phật giáo là để chấm dứt đau khổ, Tứ 
diệu đế đề cập đến việc chấm dứt đau khổ bằng đời sống Trung 
đạo, là công cụ thanh lọc tâm tính của con người. Tám phần của 
phương pháp này có thể được gộp thành ba nhóm: (¡) trí tuệ (bao 
gồm Chánh kiến và Chánh tư duy); (ii) đức hạnh (bao gồm Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp và Chánh mạng); và (iii) sự tập trung (bao gồm 
Chánh tinh tấn, Chánh niệm và Chánh định). Lối sống của Phật 
giáo nhằm vào việc hoàn thiện ba khả năng hỗ trợ này để đạt được 
sự hoàn hảo bằng việc thực hành liên tục, vốn là một quá trình phát 
triển. Tuy nhiên, trong trường hợp này, sự phát triển chỉ là một sản 
phẩm của việc thực hành giáo pháp, không phải là mục tiêu trực 
tiếp cần phải đạt được. Quá trình phát triển là một sự tiến bộ về tỉnh 
thần bên trong, được thể hiện bởi việc thực hành liên tục, để đưa tới 
sự giải phóng (giải thoát). 

Quan niệm về sự phát triển được đề cập trong Phật pháp, nhưng 
với ba sự khác biệt chính, bởi vì nó được diễn giải theo xu hướng tiếp 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀSỰLÃNH ĐẠO TOÀNCẦU VÀ TRÁCHNHIỆM CÙNGCHIA $ | Ố Í 


cận: Quá trình phát triển là sự tiến bộ về tinh thần, ở bên trong (loại 
trừ sự phát triển về vật chất không được ca ngợi và chỉ quan trọng ở 
mức đủ để phục vụ cho sự tiến bộ bên trong của con người) ; Quá 
trình phát triển chính nó không phải là mục tiêu trực tiếp, nhưng 
là kết quả trực tiếp của việc thanh lọc tâm tính của con người; Sự 
thanh lọc tâm chính là sự phát triển bền vững. 


PHẬT GIÁO HƯỚNG ĐẾN CĂN NGUYÊN CUỘC SỐNG CỦA CON 
NGƯỜI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


Thực tiễn kinh tế hiện đại đang tạo ra một chu kỳ khắc nghiệt, 
môi trường hình xoắn ốc theo chiều đi xuống, trong đó sự suy thoái 
môi trường đang gia tăng với một quy mô lớn hơn bao giờ hết. Mục 
tiêu phát triển thứ bảy được đề ra bởi Liên Hiệp Quốc nhằm ngăn 
ngừa những hậu quả tiêu cực này và làm đảo ngược quá trình theo 
hướng ởi lên để chuyển hóa những thay đổi khắc nghiệt thành một 
chu kỳ tốt hơn. Có thể khẳng định, một trong những mục tiêu cao 
nhất là để bảo vệ sự bền vững môi trường, mặc dù các bản báo cáo 
chỉ ra rằng mục tiêu này đạt được thành tựu thấp nhất trong số tám 
mục tiêu. Các giá trị chỉ tiêu đã được thiết lập, nhưng các phương 
tiện để đạt được chúng chưa được định rõ. Phật giáo không thể giải 
quyết vấn đề về bền vững môi trường một cách trực tiếp như cách 
được giải quyết trong các mục tiêu phát triển Thiên Niên Kỷ, bởi vì, 
theo vô thường, sự bền vững không thể trực tiếp đạt được. Các phật 
tử phải hiểu xa hơn khái niệm về tính bền vững và sự phát triển bền 
vững và tiếp cận sự bền vững môi trường từ một mức độ sâu hơn. 

Ngày nay cả thế giới đều đang tích cực triển khai các dự án toàn 
cầu về phát triển bền vững. Hầu hết các nước đều đã có các chính 
sách để phát triển bền vững hệ thống chính trị, kinh tế và giáo dục 
của mình nhằm giúp cho việc cải thiện đời sống người dân. Tuy 
nhiên, do sự tập trung cao nhất được đặt cho việc phát triển giá trị 
vật chất, đời sống của người dân đang dựa nhiều vào các giá trị vật 
chất nhiều hơn là các quan tâm đến đạo đức. Như vậy, xã hội ở quy 
mô toàn cầu đã thay đổi theo chiều hướng tiêu cực hơn. Từ góc độ 
Phật giáo, tất cả các hiện tượng đều có căn nguyên để giải quyết một 
vấn đề chúng ta phải khám phá nguyên nhân của nó. Trong thực tế, 
nguyên nhân của tất cả các cuộc xung đột trên thế giới bắt đầu từ 
mâu thuẫn nội tại trong tâm con người. Chừng nào tâm thức vẫn 


62,Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


còn chứa chấp sự tham lam, sân hận, si mê, thì xung đột nội bộ luôn 
luôn xảy ra. Những tâm lý này ảnh hưởng đến suy nghị, lời nói, và 
hành động của người dân một cách tiêu cực, khiến con người luôn 
luôn suy nghĩ đến lợi ích và ham muốn ích kỷ cá nhân nhiều hơn. Vì 
vậy, để thúc đẩy sự phát triển bất cứ điều gì trong xã hội và trên quy 
mô thế giới, cần phải bắt đầu từ việc thanh lọc tâm thức con người 
khỏi các cảm xúc tiêu cực dẫn dắt bởi tham lam, thù hận và si mê. 


Sau khi giác ngộ, Đức Phật khám phá ra Quy luật Tự nhiên (hay 
còn gọi là Pháp) cho phép tất cả chúng sinh có một đời sống hạnh 
phúc và an bình. Ngài biết rằng tất cả chúng sinh đang phải chịu 
đựng đau khổ (dukkha) do sinh, lão, bệnh, tử, và do tính chất vô 
thường của sự vật. 


Tuy nhiên, Đức Phật có một phát hiện quan trọng hơn là kinh 
nghiệm đau khổ có nguyên nhân của nó (khổ tập). Chính sự vô 
mình đã thúc đẩy sự vô đạo đức trong suy nghĩ, lời nói và hành 
động. Đức Phật đã nói rằng vô minh chính là gốc rễ của tham độc. 
Nó khiến cho người ta không còn biết xấu hổ và không sợ hãi trong 
việc thực hiện các hành vi sai trái. Khi người ta chìm đắm trong vô 
minh, tà kiến sẽ nảy sinh và sau đó dẫn dắt người ta đi vào các con 
đường sai trái khác, bao gồm tà tư duy (ý định sai), tà ngữ (lời nói 
sai trái), tà nghiệp (hành động sai trái), tà mạng (nghề nghiệp sai 
trái), tà tinh tấn (nõ lực sai), tà niệm và tà định. 

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng căn nguyên của bất kỳ cuộc 
xung đột và bạo động nào đều bắt nguồn từ tâm trí. Vì vậy, để phát 
triển bền vững xã hội và thế giới trong hòa bình, chúng ta phải trước 
hết giải quyết được các vấn đề về tâm thức của con người. 

MỘTT SỐ CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO 

Phật giáo với tư cách là một tôn giáo sẽ tiếp cận với các vấn đề xã hội 
mang tính toàn cầu như thế nào. Tham luận này sẽ nêu qua một số ví 
dụ tiêu biểu hy vọng phần nào sẽ trả lời được câu hỏi trên. 

Phật giáo đã có mặt trên quả địa cầu trên 2500 năm, trải qua 
thời gian Phật giáo với nền giáo dục đạo đức, hướng thượng đã sớm 
nhận thức được sứ mệnh truyền bá chính pháp và nhanh chóng trở 
thành tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến đời sống tôn giáo toàn cầu. 


Trải qua bao thăng trầm lịch sử, qua mỗi giai đoạn Phật giáo có 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀSỰLÃNH ĐẠO TOÀNCẦU VÀ TRÁCHNHIỆM CÙNGCHIA SẺ | 63 


những đóng góp giá trị trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, chính trị, 
văn hóa, xã hội, ở các vai trò, vị trí và cấp độ khác nhau. Tư tưởng 
nhập thế của Phật giáo đã đem lại hạnh phúc, an vui đến cho vạn 
loại chúng sinh, giáo lý đức Phật chỉ dạy cách đây hơn 2500 năm 
đến nay vẫn còn nguyên giá trị, dù chân lý đó được diễn giải theo 
nhiều cách khác nhau thì mục đích cuối cùng vẫn giúp con người 
trở về với bản tính “chân - thiện - mỹ'. 

Tiếp cận qua tư tưởng và nhận thức 

Một khi nói đến tính nhập thế của Phật giáo đối với xã hội đương 
đại, là chúng ta đang nói đến tính ứng dụng của giáo pháp Phật giáo 
trong cuộc sống, mục đích ra đời của đạo Phật là để khơi nguồn 
tuệ giác trong đời sống nhân gian, đem lại ánh sáng giác ngộ và tỉnh 
thần giải thoát cho vạn loại chúng sinh. 

Chính vì vậy mà ngay từ khi mới du nhập vào nước ta, thông 
qua nguồn tuệ giác, tâm từ bị, vị tha, vô ngã và nhất là hạnh nguyện 
độ sinh của các bậc chân tu hoằng pháp, Phật giáo đã sớm hòa hợp, 
dung thông với văn hóa các dân tộc chịu ảnh hưởng của Phật giáo, 
nhờ đó mà Phật giáo đã nhập thế độ sinh, gieo mầm đạo đức, nhân 
quả, ban rải tâm từ bi, yêu thương soi rọi ánh sáng Phật pháp thấm 
nhuần sâu rộng trong đời sống nhân loại. 


Tiếp cận qua các vấn đề giáo dục 


Giáo dục là một trong những vấn đề được xã hội đặc biệt quan 
tâm trong bất kỳ thời đại nào, bởi vì giáo dục là nền tảng để xây 
dựng đời sống hạnh phúc, xây dựng xã hội hòa bình, xây dựng nhân 
gian tịnh lạc. 


Trải qua hơn 2500 năm nhìn lại, những quan điểm về giáo dục 
Phật giáo đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Ngày nay giáo dục Phật 
giáo không những tập trung ở Tăng đoàn mà còn phát triển ra ngoài 
cộng đồng xã hội ở các tầng lớp từ các em thiếu niên nhi đồng đến 
tầng lớp thanh thiếu niên, người trung tuổi và người cao tuổi, có xu 
hướng tìm hiểu Phật giáo ngày càng tăng. 

Đường hướng giáo dục Phật giáo không đề cao, cổ vũ niềm tin 
mù quáng, ngược lại lấy chính trí, chính kiến làm nền tảng cho giác 
ngộ giải thoát, làm động lực thúc đẩy sự phát triển xã hội, cũng là 
nền móng cho sự thương yêu, cảm thông. Vì chỉ có trí tuệ và từ bi 


644 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


mới đẩy lùi những hành vi bất chính như các tệ nạn xã hội, bạo lực học 
đường, gia đình; tranh dành quyền lợi ... vốn xuất phát từ vô minh. 

Giáo dục Phật giáo rất giàu nhân bản, nhân quả luôn luôn nhắm 
đến mục tiêu đào tạo con người hướng thiện, có niềm tin chân 
chính, đem đến lợi lạc cho bản thân, gia đình và xã hội, cùng cộng 
đồng chung tay xây dựng nền hòa bình, thịnh vượng. 


Giáo dục Phật giáo có thành công hay không chính là dựa vào 
đội ngũ tăng, ni phải ra sức học tập, rèn luyện, trao dồi “giới - định 
- tuệ” để trở thành một vị tu sĩ có phẩm chất, đạo hạnh chân chính 


thì mới đem lại niềm hạnh phúc, an lạc cho mình và cho xã hội. 


Phật giáo có thể đưa ra các nguyên nhân căn bản làm suy thoái 
đạo đức chính là bởi lòng “tham - sân - sĩ. Ba nguồn độc này đã dẫn 
các em đi vào các con đường sai lạc trong hành vi đạo đức. Vì vậy, 
ngoài việc giảng dạy chữ nghĩa ra, nhà trường cần phải dạy các em 
con đường đạo đức Tiên học lễ, hậu học uăn”. Bằng cách đưa vào nhà 
trường những bài học hiếu thảo đối với cha mẹ, biết kính trọng thầy 
cô giáo, và cần hun đúc cho tâm linh các em bằng những phương 
pháp giáo dục của Phật giáo để đánh thức thiện tâm của các em. 

Bản chất của nền giáo dục Phật giáo là từ bi hỷ xả, tất cả vì con người, 
vì hòa bình và an lạc cho mọi chúng sinh. Nói về giáo dục có thể hiểu 
thành hai phần đó là giáo dục về chuyên ngành và giáo dục về đạo đức. 

Giáo dục về kỹ năng, giáo dục về chuyên ngành, giáo dục về kiến 
thức khoa học thì phải cần giáo dục về đạo đức, khơi gợi tỉnh thần 
sáng tạo, khoa học, tư duy độc lập, thích nghi được với cuộc sống 
hiện đại, làm được như vậy chính là đang áp dụng chính kiến, chính 
tư duy vào việc giáo dục. 

Tiếp cận qua đời sống gia đình uà xã hội 

Đức Phật đặc biệt quan tâm đến đời sống hạnh phúc con người, 
Ngài đã có những bài pháp giảng về đời sống hôn nhân gia đình như 
trong kinh Đỉnh Lễ Sáu Phương - Ca Thi La Việt hay Singalovada 
đức Phật đã dạy: Chồng đối với vợ thì phải thương yêu vợ, chung 
thủy với vợ, săn sóc đời sống vật chất cho vợ, trao cho vợ quyền 
quản lý những công việc trong gia đình, kính trọng gia đình vợ; 
Còn vợ đối với chồng thì phải thương kính chồng, chung thủy với 
chồng, quản lý gia đình tốt, siêng năng làm việc, đối đãi thân thiện 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀSỰLÃNH ĐẠO TOÀNCẦU VÀ TRÁCHNHIỆM CÙNGCHIASÈ | 6Š 


với gia đình chồng và bạn bè của chồng. Đấy là những phép ứng xử 
rất hợp tình hợp lý, là nếp sống đạo đức lành mạnh, là nhân tố tạo 
nên hạnh phúc trong đời sống hôn nhân gia đình. 

Trong kinh Tăng Chi Bộ I (chương 4), đức Phật dạy: “Này các 
gia chủ, có bốn hạng người sống chung: Một là, người đàn ông thấp 
hèn sống chung với người phụ nữ thấp hèn. Hai là, người đàn ông thấp 
hèn sống chung với người phụ nrữ cao thượng. Ba là, người đàn ông cao 
thượng sống chung với người phụ nữ thấp hèn. Bốn là, người đàn ông 
cao thượng sống chung tới người phụ nrữi cao thượng. Đức Phật kết luận, 
hạng người sống chung thứ tu, tương đồng phẩm chất tâm lý cao thượng 
là ' đời sống nhiều hạnh phúc, chờ đợi hai người.” 


Như vậy, giáo lý đức Phật dạy cách đây hơn 2500 năm đã có 
những bài pháp để xây dựng hạnh phúc gia đình. Bằng trí tuệ và 
lòng thương yêu, đức Phật đã chỉ dạy những vấn đề hết sức thiết 
thực và trọng yếu để tạo lập một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. 
Dù ở quốc gia nào hay thời đại nào đi nữa, những lời dạy của đức 
Phật về hôn nhân gia đình vẫn phù hợp và rất có giá trị. 


Tương tự như vậy, Phật giáo có thể đến với xã hội thông qua các 
phương pháp tiếp cận các việc từ thiện, nhân đạo; Tiếp cận qua ấn đề 
xây dựng và phát triển kinh tế: Với những tín đồ có niềm tin chính 
tín vào Phật giáo họ sẵn sàng đóng góp một phần kinh phí vào các 
công trình phúc lợi xã hội như xây chùa, xây trường học, xây nhà 
tình nghĩa, xây cầu đường và nhiều công trình phúc lợi xã hội khác 
đã thực hiện mỗi năm. 

Ngược lại, sự suy giảm đạo đức trong xã hội là nguyên nhân 
kinh tế phát triển không bền vững, khi đó sẽ xảy ra hiện tượng tham 
nhũng, cạnh tranh không lành mạnh, các nhà kinh doanh tìm đủ 
mọi cách để thu hồi lợi nhuận, bất chấp thủ đoạn như khai thác 
tài nguyên bừa bãi, làm ăn đối trá, tạo ra hàng nhái, hàng kém chất 
lượng, họ bất chất để đạt được mục đích mà bỏ qua tác động xấu 
trong tương lai. 

Tiếp cận phát huy Giáo lý Phật giáo trong việc giải quyết các vấn đề 
môi trường, biến đổi khí uà các thảm họa thiên tai 

Chúng ta đang đứng trước nhiều thảm họa thiên tai, sự nóng lên 
của trái đất, môi trường ô nhiễm xảy ra liên tục trong những năm 
gần đây, hàng trăm người bị cướp đi sinh mạng do bão lũ, sạt lở đất, 


66 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


chất thải ngành công nghiệp hủy hoại hệ sinh thái trên diện rộng. 

Khi môi trường thay đổi, các điều kiện khí hậu cũng sẽ thay đổi. 
Khi chúng thay đổi một cách mạnh mẽ thì nền kinh tế và rất nhiều 
lĩnh vực khác cũng sẽ thay đổi theo. Thậm chí sức khỏe thể chất của 
con người cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Lý thuyết duyên khởi trong Phật giáo cho rằng sự sống là sự hỗ 
tương giữa các loài và vạn vật, thiên nhiên chính là một bộ phận cơ 
thể của con người, con người không thể tồn tại được nếu không có 
môi trường. Nếu môi trường bị ô nhiễm trầm trọng thì cơ thể vật lý 
của con người, hay đời sống của con người sẽ bị hủy diệt. 

Việc bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ sự sống của con người. 
Phật giáo tôn trọng sự sống của muôn loại chúng sinh, khuyến 
khích việc giữ gìn mối quan hệ thân thiện, sống hòa hợp bền vững 
giữa con người với vạn vật, với tự nhiên và vũ trụ là điều kiện để bảo 
vệ sự sống. 

Đứng trước vấn đề môi trường đang xuống cấp như hiện nay, 
tính nhập thế của Phật giáo trong việc bảo vệ môi trường trước hết 
là khuyến khích tín đồ phật tử ăn chay, ăn chay ngoài việc bảo 
vệ sức khỏe chính bản thân người ăn chay, còn là cách hiệu quả 
nhất để bảo vệ môi trường sống; tổ chức các khóa tu với nhiều nội 
dung phong phú và đa dạng, trong đó vấn đề bảo vệ môi trường 
được chú trọng. 

Song song đó giáo dục nhận thức rõ con người có mối liên hệ 
mật thiết với thiên nhiên và môi trường sống và đặc biệt là hướng 
dẫn mọi người thực hành nếp sống trên nền tảng đạo đức Phật giáo 
là hướng thiện, là tôn trọng sự sống của vạn loài; khuyến khích tín 
đồ sống gần gũi với môi trường, hòa mình với thiên nhiên, giảm 
thiểu các tác động trực tiếp đến môi trường. Tránh việc khai thác 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên bừa bãi để trục lợi làm giàu, điều 
này sẽ gây ra nhiều thảm họa thiên tai, gây ra khổ đau cho con người. 

Phật giáo đã và đang làm hết sức mình để cùng cộng đồng xây 
dựng một xã hội an lành, con người được hưởng sự thanh bình và 
hạnh phúc, xây dựng một cõi cực lạc thực sự tại thế gian. 


Tiếp cận đạo đức Phật giáo vê uấn đề phát triển khoa học công nghệ 


Thời đại của chúng ta là thời đại khoa học, văn minh của nhân 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀSỰLÃNH ĐẠO TOÀNCẦU VÀ TRÁCHNHIỆM CÙNGCHIASẺ | 67 


loại đã tiến bộ vượt bậc. Nền khoa học phát triển với tốc độ vũ bão 
tại các nước văn minh. Khoa học ngày nay đã chứng minh được 
những điều Phật dạy cách đây hơn 2500 năm. 


Thế giới ngày nay được làm sáng tỏ với tốc độ nhanh chóng 
những gì còn khuất lấp tồn tại hay không tồn tại của vũ trụ, càng 
làm sáng tỏ thêm sự tương đồng của thế giới quan Phật giáo với 
thế giới quan vũ trụ, chúng ta cần nghiên cứu Phật giáo một cách 
nghiêm túc để có phương án ứng xử đúng với những giá trị nhân 
đạo của Phật giáo đem đến cho thế gian. 

Trong thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay, các nhà khoa 
học phải thừa nhận rằng Phật giáo đã trước khoa học cách đây 
mấy nghìn năm, những gì đức Phật thuyết chưa bao giờ lạc hậu 
mà vẫn còn nguyên giá trị trong xã hội hiện đại. Trong thời đại 
công nghiệp 4.0, thời đại công nghệ số phát triển trong các lĩnh 
vực của đời sống, con người đang chạm tới sự văn mình của thời 
đại mới,...bên cạnh đó những hậu quả của sự phát triển khoa 
học công nghệ để lại cho toàn nhân loại cũng rất nghiêm trọng 
như: vấn đề vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh học là sức mạnh tiềm ẩn 
của quốc gia này nhưng lại đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của 
quốc gia khác, và một khi con người mất kiểm soát sẽ có nguy cơ 
hủy diệt toàn bộ Trái đất. 

Ngoài ra, những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp như bệnh stress, 
trầm cảm, nghiện game online, thích sống trong thế giới ảo và công 
nghệ số đã kết nối con người một cách nhanh chóng nhưng đồng 
thời cũng đưa con người xa nhau hơn trong thế giới thực. 

Đó là vấn đề mà khoa học phát triển nhưng chưa giải quyết được, 
thực tế dù khoa học có phát triển đến đâu thì cũng không ngoài 
mục đích đưa con người đến cuộc sống hòa bình và hạnh phúc. 

Những giá trị đạo đức Phật giáo luôn luôn song hành cùng sự 
phát triển của con người, con người không thể đánh mất những giá 
trị đạo đức đó, bởi đó là nền tảng để xây dựng đời sống hạnh phúc, 
xây dựng xã hội hòa bình và phát triển bền vững. 

Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong việc đồng hành cùng 
con người trong thời đại cách mạng công nghiệp kỹ thuật số đúng 
như lời của Nhà khoa học Albert Einstein đã nói: “Phật giáo không 


68 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


cẩn xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá 
mới của khoa học. Phật giáo không cân từ bỏ những quan điểm của 
mình để chấp nhận khoa học, bởi vì Phật giáo bao gồm khoa học, đồng 
thời cũng vượt qua khoa học. Phật giáo là một chiếc cẩu nối liên tôn 
giáo uà những tư tưởng khoa học. Chiếc câu Phật giáo đã kích thích cơn 
người khám phá ra những tiêm năng lớn lao nằm sâu kín trong chính 
con người và trong môi trường sống chung quanh. Phật giáo siêu việt 
thời gian 0à mãi mãi có giá trị.” 

Tổng thống Nga Putin từng phát ngôn tại Liên hoan Thanh niên 
và Sinh viên Thế giới lần thứ 19 đã cảnh báo về một loại siêu vũ khí 
vượt trội cả siêu bom hạt nhân. Theo lời Tổng thống Putin, nhân 
loại đang bước vào một giai đoạn phát triển mới khi bỏ qua các giá 
trị đạo đức và có thể gây ra một thảm họa còn lớn hơn cuộc chiến 
tranh hạt nhân. Trong tương lai gần, nhân loại có thể bước vào và 
chắc chắn sẽ bước vào giai đoạn rất khó khăn và quan trọng vì sự 
phát triển và tồn tại... Những gì tôi nói bây giờ có thể nguy hiểm 
hơn một quả bom hạt nhân. Do đó, bất kể chúng ta đang làm gì, 
chúng ta không bao giờ quên được cơ sở đạo đức và đạo đức trong 
mọi hành động. Tổng thống Putin khuyến khích: Tất cả mọi thứ mà 
chúng ta sẽ làm phải mang lại lợi ích cho người dân và nâng cao vị 
thế cho nhân loại, chứ không phải là hủy diệt nó. Ong Putin cũng 
từng cảnh báo về sự phát triển trí tuệ nhân tạo có thể gây nên các 
thách thức khổng lồ bởi “Quốc gia nào dẫn đầu trong lĩnh vực này sẽ 
trở thành kẻ thống trị thế giới”. 

Cuối tháng 10/2017, robot mang tên Sophia trở thành người 
máy đầu tiên trong lịch sử được cấp quyền công dân tại đất nước 
Ả-rập Xê-út. Đây là một sự phát triển vượt bậc đối với nhân loại, 
đánh dấu một kỷ nguyên mới, nơi robot và con người hòa nhập, 
chung sống với các quyền bình đẳng như nhau. 

Như vậy, vấn đề trí tuệ nhân tạo đang là thách thức đối với nhân 
loại, tỉnh thần nhập thế của Phật giáo sẽ được giải quyết vấn đề như 
thế nào, phải nhận thức như thế nào về tâm thức, hành vi của trí tuệ 
nhân tạo sẽ tác động đến nhân loại ra sao. 

Tiếp cận Phật giáo trong các mối quan hệ quốc tế 


Trong bối cảnh sự phát triển của thế giới, các quốc gia ngày càng 
phụ thuộc lẫn nhau nên việc giải quyết các vấn đề quốc tế và của 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀSỰLÃNH ĐẠO TOÀNCẦU VÀ TRÁCHNHIỆM CÙNGCHIASẺ | 69 


mỗi quốc gia nó phụ thuộc vào mối quan hệ tương hỗ và nhân quả 
liên hoàn, không một quốc gia nào phát triển mà không phụ thuộc 
vào quốc gia khác. 

Tóm lại, Phật giáo thông qua cơ chế toàn cầu cần phải đưa ra 
những vấn đề chọn lọc, giải quyết được bài toán thực tiễn trong đời 
sống của xã hội loài người. Bằng tinh thần nhập thế của Phật giáo 
qua giáo lý Bát chính đạo trong Tứ diệu đế và giáo lý Duyên khởi 
nhất định nhân loại sẽ có được cuộc sống an lạc và hạnh phúc 
bền vững. 


***% 


70 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


https:/ /giacngo.vn/PrintView.aspx?Language=vi&ID=166250 


https:/ /thuyienhoasen.org/images/file/P9nlqZtG0QgQAG- 
gR/114-muctieuphattrientrongthiennienkymoi.pdf 


https://quangduc.com/a28599/giao-duc-phat-giao 
https://phatgiao.org.vn/quan-diem-giao-duc-cua-phat- 
giao-d29059.html 
https://thuyienhoasen.org/a28247/nhung-gia-tri-nen-tang- 
cua-triet-hoc-phat-giao 
https://phatgiao.org.vn/nhung-gia-tri-phat-giao-can-duoc- 
phat-huy-trong-thoi-dai-ngay-nay-d13343.html 
http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-gia-tri-va-han-che-cua- 
phat-giao-anh-huong-cua-phat-giao-den-viet-nam-35427/ 
http://www.daophatngaynay.com/vn/phatgiao-vn/25296- 
suy-ngam-doi-dieu-ve-su-tiep-can-giao-ly-dao-phat-trong-gioi-tre- 
duong-dai-hien-nay.html 
https:/ /thuvienhoasen.org/a1S790/phat-giao-va-thoi-dai 


http://www.daophatngaynay.com/vn/tu-sach-dao-phat-ngay- 
nay/5634-Phat-giao-va-khoa-hoc.html 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ 
LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 
CÙNG CHIA SẼ VÌ XÃ HỘI BỀN VỮNG - 
THỜI ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 


TT. Thích Đức Thiện” 


Chúng ta đang ở buổi bình minh của cuộc cách mạng công 
nghiệp lân thứ 4 hay thường được gọi là công nghiệp 4.0. Đây là 
một cuộc cách mạng công nghệ được dự báo sẽ làm thay đổi căn 
bản mối quan hệ của chúng ta với những người xung quanh cũng 
như cách sống và làm việc của chúng ta. Những thay đổi này, về tầm 
quan trọng, phạm vi và mức độ phức tạp của chúng, sẽ không giống 
như những øì nhân loại đã biết cho đến tận bây giờ. Chúng ta có 
thể chưa biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai với cuộc cách mạng 
công nghệ mới này, nhưng có một điều chắc chắn là ảnh hưởng và 
tác động của nó sẽ mang tính toàn cầu. Cụ thể, cuộc cách mạng này 
liên quan đến tất cả các đối tượng cũng như các lĩnh vực: khu vực 
công, khu vực tư nhân, giới khoa học, các nhà hoạt động văn hóa và 
tôn giáo và xã hội dân sự. 

Không thể phủ nhận rằng cuộc cách mạng 4.0 đã đem tới rất nhiều 
thành công chưa từng có trên tất cả các khía cạnh của xã hội. Thế 
nhưng bên cạnh những thành công đó, cuộc cách mạng này cũng đã 
tạo ra một số vấn đề nghiêm trọng và khó giải quyết trên qui mô toàn 
cầu. Đó là sự xuống cấp của môi trường và hệ sinh thái, biến đổi khí 
hậu, bạo lực chính trị có tổ chức, sự nghèo đói và bất bình đẳng. Từ 
thực trạng này đặt ra vấn đề: Làm thế nào để xây dựng một xã hội bền 
vững? Lực lượng nào sẽ đủ sức để thực hiện được điều này? 


* Tiến sĩ, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 


71 


72 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Phật giáo được đánh giá không chỉ đơn thuần là một tôn giáo mà 
nó còn là cả một tư tưởng triết học, đạo đức, và tư duy. Vậy trong 
thời đại của cuộc cách mạng 4.0 này, Phật giáo có cách tiếp cận như 
thế nào về lãnh đạo toàn cẩu và trách nhiệm cùng chia sẻ để hướng tới 
một xã hội bên vững trên toàn cầu? Đó là những nội dung sẽ được đề 
cập đến trong bài viết này. 


1. THẾ GIỚI HIỆN TẠI VÀ KỈ NGUYÊN CÁCH MẠNG CÔNG 
NGHIỆP 4.0 


1.1. Cách mạng công nghiệp 4.0 
1.1.1. Khái niệm và sự xuất hiện 


Theo Klaus Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều hành Diễn 
đàn Kinh tế Thế giới, < Cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng 
lượng nước 0à hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng lần 2 
diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt. Cuộc cách trạng 
lần 3 sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất. 
Bây giờ, cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư đang nảy nở từ cuộc Cách 
mạng lần ba, nó kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh 
giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học». 

Thuật ngữ Công nghiệp 4.0 xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2011 
tại Diễn đàn Công nghiệp Hannover. Dự án «Công nghiệp 4.0>> hay 
«Công nghiệp của tương lai» là một cách mới để tưởng tượng các 
phương tiện sản xuất. Thuật ngữ này có thể được hiểu là bao gồm 
một tập hợp các công nghệ và khái niệm liên quan đến việc sắp 
xếp lại chuỗi giá trị [Hermann, 2015]. Do đó, tầm nhìn của Công 
nghiệp 4.0 dựa trên giao tiếp thời gian thực để giám sát và hành 
động trên các hệ thống thực. Các hệ thống này không chỉ giao tiếp 
và tương tác với nhau, mà còn giáo tiếp và tương tác với con người, 
để phân cấp việc ra quyết định. Do đó, Công nghiệp 4.0 tập trung 
vào kết nối, từ đó thúc đẩy sự phát triển của các quy trình, sản phẩm 
và dịch vụ mới. Việc triển khai của nó đòi hỏi sự tích hợp các kĩ 
năng khác nhau đặc trưng của công nghệ kỹ thuật số. 

Khái niệm này sau đó đã là một trong những điểm trọng tâm của 
một báo cáo mô tả kế hoạch về nền công nghiệp Đức được trình bày 
bởi một nhóm làm việc liên ngành cũng trong khuôn khổ của Hội 
chợ Hanover vào năm 2013. Theo báo cáo này, 73% số công ty được 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 73 


hỏi (trong số 1.300) nghĩ rằng Công nghiệp 4.0, tức là sự kết nối 
của máy móc, các trang mạng và quy trình sản xuất, sẽ tăng cường 
thúc đẩy nền kinh tế của nước Đức. Tuy nhiên, theo 80% các công 
ty, việc thực hiện nó sẽ không thể thực hiện được trước năm 2025 
đo có rất nhiều khó khăn cần được giải quyết ví dụ như các vấn đề 
về bảo mật máy tính, thiếu các định mức và tiêu chuẩn, và thiếu 
nhân sự có trình độ. Các tổ chức giáo dục đại học sẽ không được 
chuẩn bị đầy đủ cho sự chuyển đổi này vào thời điểm hiện tại và cần 
phải lấp đây khoảng trống này càng sớm càng tốt. Các ngành công 
nghiệp dự kiến sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ Công nghiệp 4.0 là 
ô tô, cơ khí, kỹ thuật điện và CN 1T. 
1.1.2. Các yếu tố cốt lõi của công nghiệp 4.0 

Công nghiệp 4.0 là xu hướng hiện thời trong việc tự động hóa và 
trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất nhằm cải thiện quy trình 
sản xuất. Tuy nhiên, sự hiện diện ngày càng tăng của các cảm biến 
và trao đổi thời gian thực cũng mở ra các cơ hội mới trong việc định 
nghĩa về các sản phẩm truyền thông, cũng như trong «dịch tụ hóa» 
sản phẩm [Kohler & Weisz, 2015 |. Về cơ bản, những đóng góp của 
kỹ thuật số có thể được chia thành ba trục chính: 


* Về mặt quy trình, Công nghiệp 4.0 hứa hẹn sẽ chuyển đổi phương 
thúc sản xuất từ sản xuất hàng loạt sang sản xuất cá nhân hóa. Các 
quy trình sẽ nhanh gọn hơn và có thể được cấu hình lại để phù hợp 
với nhu cầu của khách hàng và tối đa hóa việc tạo ra giá trị. Các 
quyết định liên quan tới sản xuất được điều chỉnh theo thời gian 
thực nhờ có sự xuất hiện của các máy tự chủ cũng như nhờ sự giao 
tiếp giữa các máy và các hệ thống không gian mạng thực-ảo. 

Trong trục này ta có thể thấy các mô-dun nhà máy thông minh 
(smart factory) như một phần của tầm nhìn Công nghiệp 4.0 với việc 
tự động cấu hình lại dây chuyền sản xuất và máy móc để đáp ứng nhu 
cầu sản xuất phù hợp theo nhu cầu cá nhân chứ không phải sản xuất 
hàng loạt. Trong các nhà máy thông minh này, hệ thống giám sát thực- 
ảo các quy trình thực tế, tạo ra một bản sao ảo của thế giới thực và đưa 
ra các quyết định phân tán. Qua Internet Vạn Vật, các hệ thống thực-ảo 
giao tiếp và cộng tác với nhau và với con người trong thời gian thực, và 
với sự hỗ trợ của Internet Dịch vụ, dịch vụ nội hàm và dịch vụ xuyên tổ 
chức được cung cấp cho các bên tham gia chuỗi giá trị sử dụng. 


74 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Ví dụ đặc trưng của loại hình chuyển đổi phương thức sản xuất 
này có thể kể đến Uber và Grab. Với việc áp dụng công cụ phần 
mềm khiến cho sản phẩm dịch vụ (ở đây là các chuyến đi) được đến 
tay người sử dụng với sự minh bạch về giá cả, quãng đường cũng 
như chi phí rẻ và hạn chế lừa gạt, Uber và Grab mặc dù không sở 
hữu bất kì một chiếc xe nào đã dần thay thế vị trí của các hãng taxi 
truyền thống trước kia và trở thành một trong những hãng taxi lớn 
trên thế giới. Thậm chí dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng giá trị các công 
ty này đã vượt qua cả đế chế sản xuất xe hơi có tuổi đời hàng trăm 
năm. Cùng một nguyên tắc hoạt động, ta có Airbnb trong lĩnh vực 
khách sạn. Đây là trang web đặt phòng du lịch kết nối nhiều nguồn 
cung cấp dịch vụ từ những cá nhân có phòng trống, nhà trống cho 
thuê đến các khách sạn, nhà nghỉ vx... 


Những ví dụ tiêu biểu khác ta có thể thấy là Netflix, dịch vụ xem 
phim trực tuyến của Mỹ đã chính thức đặt chân vào thị trường Việt 
Nam vào năm 2016' hay phiên bản tương đương ở Việt Nam là FPT 
play, Fim+ vxv... Cùng một nguyên lý như Uber hay Grab, cũng 
nhờ vào sự kết nối Internet, các dịch vụ xem phim trực tuyến này 
cung cấp cho người dùng toàn bộ các phim đã có bản quyền, video 
chất lượng cao và có app để xem phim trên rất nhiều loại thiết bị, 
từ laptop, điện thoại, tablet, cho đến smart T'V và và cả một số hệ 
thống giải trí như các máy chơi game console Playstation, X box... 
Thay vì đến các rạp truyền thống, người tiêu dùng có thể hoàn toàn 
chủ động về thời gian và không gian khi xem phim cũng như khối 
lượng phim muốn xem với một chi phí rẻ hơn hẵn so với cùng lượng 
phim nếu xem ở rạp truyền thống. 


* Các sản phẩm được kết nối cho phép thu thập dữ liệu thời gian thực. 
Những đữ liệu này có thể được phân tích ngay lập tức và cho phép hệ 
thống thích nghi với môi trường của nó một cách tự chủ, hoặc được 
sử dụng sau đó để phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ mới. 


Ví dụ về chiếc xe tự lái minh họa cho khả năng thích ứng với 
môi trường bên ngoài của các hãng Tesla hay Google, hay cô người 
máy nổi tiếng Sophia” của công ty Hanson Robotics Hồng Kông, 


1. _ Nhân sự kiện Hiệp hội Công nghệ Người tiêu dùng CES 2016 diễn ra tại Mỹ, Netflix 
tuyên bố mở rộng dịch vụ tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. 
2. Sophia là một robot hình dạng giống con người được phát triển bởi công ty Hanson 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 7Š 


một robot có ý thức, có sự sáng tạo và có khả năng như bất kỳ con 
người nào để giúp con người trong các vấn đề cuộc sống thường 
ngày như để phục vụ chăm sóc sức khỏe, điều trị, giáo dục và các 
ứng dụng dịch vụ khách hàng. 


* Sự sẵn có của đữ liệu uà khả năng phân tích chúng dẫn đến cơ hội 
phát triển các dịch vụ tmới (dịch vụ dựa trên đữ liệu - [PWC, 2016 |). 
Sự ra đời của các dịch vụ thế hệ mới cho phép phát triển các thị 
trường mới. 

Ví dụ về việc sản xuất thiết bị gắn trên găng tay cho người chơi 
golf được kết nối trên điện thoại thông minh, nhiều công ty như 
Sensosolutions của Đức hay Zepp của Mỹ cung cấp dịch vụ cho 
người dùng thông qua phân tích dữ liệu. Người dùng nhận thông 
tin và tư vấn kỹ thuật nhằm giúp cải thiện cách chơi của mình. Các 
găng tay này có lắp các cảm biến cực nhạy cho phép phân tích áp 
lực của các cú swing thông qua các phản hồi bằng âm thanh và hình 
ảnh ở thời gian thực khoảng 80 lần mỗi giây. Cảm biến này cũng 
cho phép cảnh báo ngón tay nào đang nắm quá chặt để giúp điều 
chỉnh độ bám. 

Các ví dụ khác như: Watson với những phần mềm khám chữa 
bệnh có khả năng giúp các y tá chẩn đoán ung thư chính xác hơn tới 
4 lần so với y tá là người, Facebook hiện nay cũng đã có những thuật 
toán nhận diện khuôn mặt tốt hơn cả chính con người. Nhiều nơi 
trên thế giới, để phát triển nông nghiệp còn có những ứng dụng cho 
phép các cảm biến cảnh báo khi nào đất khô tới mức cần phải tưới 
và thậm chí kết hợp luôn cả hệ thống tưới tự động. Tất cả các thông 
tin hay hoạt động này đều được thực hiện một cách tự động, động 
lập và gửi báo cáo về máy tính hoặc điện thoại thông minh của chủ 
đất canh tác. 

Theo đề xuất từ Tập đoàn tư vấn Boston [BCG, 2015 |, các yếu 
tố cốt lõi về đòn bẩy công nghệ của CMCN 4.0 gồm 9 nhóm sau: 

- Dữ liệu lớn (Big Data): là một thuật ngữ cho việc xử lý một 
tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu 


Robotics ở Hồng Kông. Sophia được kích hoạt ngày 19 tháng 4 năm 2015, xuất hiện lần đầu tại 
Liên hoan South By Southwest (Liên hoan thường niên hàng năm tổ chức tại Texas, Austin vào 
trung tuần tháng 3 với các sự kiện lớn về công nghệ, ca hát hay phim truyện). 


76 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


truyền thống không xử lý được. Dữ liệu lớn bao gồm các thách thức 
như phân tích, thu thập, giám sát dữ liệu, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ, 
truyền nhận, trực quan, truy vấn và tính riêng tư. 


- Trí tuệ nhân tạo (AT): là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học 
máy tính. Là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu 
giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con 
người. Trí tuệ nhân tạo khác với việc lập trình logic trong các ngôn 
ngữ lập trình là ở việc ứng dụng các hệ thống học máy (machine 
learning) để mô phỏng trí tuệ của con người trong các xử lý mà con 
người làm tốt hơn máy tính. Cụ thể, trí tuệ nhân tạo giúp máy tính 
có được những trí tuệ của con người như: biết suy nghĩ và lập luận 
để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, biết 
học và tự thích nghi v.... 

- Điện toán đám mây (Cloud Computing): Thuật ngữ cloud 
computing ra đời giữa năm 2007 không phải để nói về một trào lưu 
mới, mà để khái quát lại các hướng đi của cơ sở hạ tầng thông tin 
đã và đang diễn ra. Quan niệm này có thể được diễn giải một cách 
đơn giản: các nguồn điện toán khổng lồ như phần mềm, dịch vụ 
và các dịch vụ sẽ nằm tại các máy chủ ảo (đám mây) trên Internet 
thay vì trong máy tính gia đình và văn phòng (trên mặt đất) để mọi 
người kết nối và sử dụng mỗi khi họ cần. Với các dịch vụ sẵn có 
trên Internet, doanh nghiệp không phải mua và duy trì hàng trăm, 
thậm chí hàng nghìn máy tính cũng như phần mềm. Họ chỉ cần tập 
trung vào kinh doanh lĩnh vực riêng của mình bởi đã có người khác 
lo cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin thay họ. Google nằm trong 
số những hãng ủng hộ điện toán máy chủ ảo tích cực nhất bởi hoạt 
động kinh doanh của họ dựa trên việc phân phối các cloud (virtual 
server). Đa số người dùng Internet đã tiếp cận những dịch vụ đám 
mây phổ thông như e-mail, album ảnh và bản đồ số. 


- Vạn vật kết nối (Internet of Things IơT): tổ chức Global 
Standards Initiative on Internet of Things (IoI-GSI) định nghĩa 
lơT là «ha tầng cơ sở toàn cầu phục vụ cho xã hội thông tin, hỗ 
trợ các dịch vụ (điện toán) chuyên sâu thông qua các vật thể (cả 
thực lẫn ảo) được kết nối với nhau nhờ vào công nghệ thông tin và 
truyền thông hiện hữu được tích hợp. 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẨU | 77 


- Hệ thống không gian mạng thực-ảo (cyber-physical system) 

- An ninh mạng 

- Robot/máy móc tự động 

- Liên lạc giữa các máy (Machine-to-Machine, M2M) 

- Các hệ thống mô phỏng và tăng cường thực tế. 

Các nhóm công nghệ này tập hợp nhiều công nghệ, phương 
pháp tiếp cận, phương pháp và kỹ thuật, như được hiển thị sơ đồ 
trong hình dưới đây. Sự kết hợp một cách khôn ngoan các yếu tố 
này sẽ cho phép thực hiện các chiến lược kỹ thuật số của công ty. 








—— 
cm 
ung PC =-: *1í 
ho, Tin co 
3 5 SirtaLrtion 
rø ñaiä Luấi | 
Ð 
h 1 


Nkgzreripl j fuy theyT: 
HuaEty = Industry 4 G© IxiegralHar: 


AÄrdline S @ krirrnal cả 
Nhi lie bung Fiinea 
Nụ F. 
+ 


Eleazl ba ray 


Nguồn: BCG - Institute_Aethon.com 
1.2. Thực trạng xã hội và ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 
Trong vòng gần 300 năm qua, kể từ năm 1750 lúc bắt đầu cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ nhất với sự ra đời của đầu máy hơi nước dân số 
toàn cầu đã tăng gấp gần 10 lần từ0,8 tỷ người lên đến 7,7 tỷ người vào năm 
2018°. Với tỷ lệ tăng dân số hiện nay là 1,1% mỗi năm, trong vòng 30 năm 
nữa chúng ta sẽ đạt tới khoảng 10 tỷ người trên hành tinh này. 


3. Số liệu cung cấp bởi Wouldometers 


78 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Khoa học và công nghệ đã phát triển với tốc độ kỷ lục trong thời 
gian này. Công nghiệp hóa đã biến đổi một cách căn bản toàn bộ 
cấu trúc kinh tế xã hội của nhân loại. 

Tuy nhiên, trong giai đoạn đặc biệt phong phú này của lịch sử 
nhân loại, nền kinh tế của các quốc gia khác nhau đã phát triển 
đặc biệt không đồng đều. Tổng sản phẩm quốc dân bình quân đầu 
người ở các nước phát triển, cao hơn gấp 80 lần so với các nước 
đang phát triển”. Sự phát triển về công nghệ cũng đã dẫn đến một 
sự thay đổi to lớn trong lối sống, đặc biệt là ở các nước giàu, đòi hỏi 
nhiều tài nguyên hơn và song song với nó là tạo ra nhiều chất thải 
hơn. Thêm vào đó là sự gia tăng dân số, điều này một mặt dẫn đến 
sự khai thác quá mức nhiều tài nguyên thiên nhiên và mặt khác là 
sự ô nhiễm nghiêm trọng và suy kiệt môi trường. Cuộc sống và điều 
kiện sống của người dân ở các nơi khác nhau trên thế giới chính vì 
vậy ngày càng trở nên phụ thuộc lẫn nhau hơn. Các quyết định và 
hành vi của một quốc gia và cư dân của nó ảnh hưởng ngày càng 
nhiều tới các quốc gia khác. Thế giới với cộng đồng các quốc gia 
khác nhau đã dân dân bắt đầu giống như một xã hội toàn cầu - xã 
hội này còn kém phát triển vì nó thiếu các quy tắc và thể chế đồng 
nhất làm chuẩn chung (pháp lý, sự bảo vệ xã hội, hệ thống giáo dục, 
bảo vệ môi trường vx...). Bên cạnh đó, xung đột lợi ích đã trở nên 
phổ biến hơn và nghiêm trọng hơn, thậm chí giữa các quốc gia nằm 
ở vị trí địa lý rất xa nhau. 

Trong bối cảnh xã hội như vậy, cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 
chắc chắn cũng dẫn tới những thay đổi sâu rộng hơn nữa trên mọi khía 
cạnh khác nhau. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến khía cạnh kinh tế, đồng 
thời cũng có tác động mạnh mẽ tới khoa học, xã hội, chính trị và môi 
trường. 


1.2.1. Cơ hội mang lại của cuộc Cách mạng 4.0 


Liên quan tới kính tế, Công nghiệp 4.0 cho phép cải thiện cách 
thức và quy trình sản xuất, phân phối, cũng như tiết kiệm chi phí, 
tăng hiệu năng nên cơ hội đầu tiên mà cuộc cách mạng này đem lại 
đó chính là tăng trưởng thu nhập và kinh tế. 


4. Theo cuồn những thách thức lớn nhất của thời đại của lászló szombatfalvy 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 79 


Với Công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp có khả năng sản xuất 
hàng hóa thông qua máy in 3D, điều này có thể dẫn đến phân cấp 
và định vị lại sản xuất, hoặc thậm chí thay đổi định hướng của một 
phần của các hoạt động kinh tế, thay vì lấy trọng tâm làm cung thì 
giờ sẽ tập trung vào nhu cầu. Ngoài ra, thay vì sản xuất hàng hàng 
loạt và sản xuất sản phẩm trước khi tìm được người mua, sau đó mới 
tìm kiếm người mua thông qua chi phí quảng cáo và tiếp thị đáng 
kể, một phần của sản xuất với cuộc cách mạng lần thứ 4 này có thể 
trở nên cá nhân hóa hơn và gắn với nhu cầu cụ thể của khách hàng 
cụ thể. Thêm vào tất cả những yếu tố này, Cách mạng 4.0 cho phép 
làm việc từ xa, bán sản phẩm và dịch vụ trực tuyến, tiếp thị dựa trên 
dữ liệu lớn hoặc quảng cáo trên mạng xã hội. Tất cả những yếu tố 
này đã hoặc sẽ sớm có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc sống hàng 
ngày của các tác nhân kinh tế. 


Liên quan tới trăng lượng và môi trường: cuộc Cách mạng Công 
nghiệp 4.0 với việc số hóa các hoạt động kinh tế sẽ giúp chúng ta 
cải thiện được hiệu quả sử dụng năng lượng và tài nguyên bằng 
cách giảm tiêu thụ năng lượng và tăng cường bảo vệ tài nguyên 
môi trường. Theo dự báo của Sáng kiến bền vững điện tử toàn cầu 
(GeSi), số hóa có thể giúp chúng ta tiết kiệm đến năm 2020 khoảng 
16% lượng khí thải CO, toàn cầu. Thành phố thông minh, nhà 
thông minh, lưới điện thông minh, nhà máy thông minh: những đổi 
mới này có thể làm cho nền kinh tế của chúng ta xanh hơn hay việc 
tạo ra các nguyên vật liệu và năng lượng mới thay thế cho những 
nguyên vật liệu và năng lượng cũ làm trầm trọng hóa việc phát thải 
khí nhà kính hoặc không thích ứng tốt với BĐKH. Các sản phẩm 
của Cách mạng 4.0 như vậy giúp chúng ta bảo vệ được môi trường 
và ứng phó với BĐKH. Ngoài ra, được sử dụng đúng cách, các công 
nghệ kỹ thuật số có thể giúp sản xuất hàng hóa phù hợp hơn với nhu 
cầu và hiệu quả hơn, giảm lãng phí năng lượng và nguyên liệu thô và 
tăng khả năng cạnh tranh của các công ty. 


Công nghiệp 4.0 cũng cho phép kiểm soát thông minh hơn các 
luồng vận chuyển và hàng hóa, giảm tiêu thụ năng lượng và chỉ phí. 
Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý đối với cuộc cách mạng này đó là 
cần ngăn chặn việc tiêu thụ năng lượng điện quá mức, liên quan đến 
các hệ thống hỗ trợ tin học cho quá trình số hóa. 


80 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Đối với cuộc sống của con người, cuộc Cách mạng Công nghiệp 
4.0 sẽ cho phép con người hưởng lợi từ những phát minh và tiến bộ 
khoa học vượt bậc, đơn giản hóa, hiện đại hóa và tiện nghi hóa cuộc 
sống của con người. Sức khỏe của con người trong môi trường làm 
việc cũng sẽ được đảm bảo hơn do những phần việc nguy hiểm đã 
được máy móc xử lý còn con người chỉ tham gia giám sát. Các sản 
phẩm và dịch vụ được cung cấp một cách phong phú hơn, rẻ hơn 
và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của mỗi cá nhân. An toàn thực phẩm 
sẽ được kiểm soát chặt hơn, tốt hơn, sạch hơn. Môi trường sống sẽ 
tốt hơn vì chất thải được kiểm soát tốt. Ngoài ra, con người cũng có 
thể được làm những việc vui vẻ hơn, hấp dẫn hơn, không bị nhàm 
chán. Những công việc nhàm chán như phân loại thư từ, đơn hàng 
hay các công việc nặng nhọc sẽ được thực hiện bởi máy móc. Quỹ 
thời gian nhàn rỗi của con người có thể được tăng lên. Trong những 
môi trường làm việc nguy hiểm, con người không phải xuất hiện 
nên giảm tỉ lệ tử vong, bệnh tật cho người lao động. Và với sự tăng 
trưởng của nền kinh tế, thu nhập của người lao động cũng như phúc 
lợi xã hội sẽ được tăng cao. 


1.2.2. Thách thức và rủi ro của cuộc Cách mạng 4.0 

Hiện Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra tại các nước phát 
triển như Mỹ, châu Âu, một phần châu Á. Bên cạnh những cơ hội 
mới, Cách mạng Công nghiệp 4.0 cũng đặt ra cho nhân loại nhiều 
thách thức phải đối mặt. 

Thứ nhất, mặt trái của Cách mạng Công nghiệp 4.0 là nó có thể 
gây ra sự bất bình đẳng. Đặc biệt là nó có thể phá vỡ thị trường lao 
động. Khi tự động hóa thay thế lao động chân tay trong nền kinh 
tế, khi robot thay thế con người trong nhiều lĩnh vực, hàng triệu lao 
động trên thế giới có thể rơi vào cảnh thất nghiệp, nhất là những 
người làm trong lĩnh vực bảo hiểm, môi giới bất động sản, tư vấn tài 
chính, vận tải, lắp ráp cơ khí v.v... 


Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã đặt ra vấn đề này theo 
các giai đoạn khác nhau. Giai đoạn đầu tiên sẽ là thách thức với 
những lao động văn phòng, trí thức, lao động kỹ thuật. Giai đoạn 
tiếp theo sẽ là lao động giá rẻ, có thể sẽ chậm hơn. Với sự chuyển 
động của cuộc cách mạng này, trong khoảng 1Š năm tới thế giới sẽ 
có diện mạo mới, đòi hỏi các doanh nghiệp thay đổi. 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 8] 


Sự bất bình đẳng này cũng làm tăng thêm khoảng cách giàu 
nghèo không chỉ giữa các tầng lớp khác nhau trong xã hội và còn 
giữa quốc gia này với quốc gia khác. Giai cấp lao động chân tay hay 
tham gia công việc thuần túy ít sử dụng chất xám cũng như các quốc 
gia tụt hậu sẽ ngày càng bị tụt lại và khó có khả năng bắt kịp sự phát 
triển như vũ bão diễn ra hàng ngày, hàng giờ của công nghệ ở thời 
đại Cách mạng 4.0. 

Thứ hai, những bất ổn về kinh tế nảy sinh từ cuộc Cách mạng 
Công nghiệp 4.0 sẽ dẫn đến những bất ổn về đời sống. Hệ lụy của 
nó sẽ là những bất ổn về chính trị, sắc tộc, tôn giáo. Bên cạnh đó, 
những cuộc chạy đua vũ trang chưa bao giờ nguội cũng góp phần 
làm trầm trọng thêm các bất ổn này. Nếu chính phủ các nước không 
hiểu rõ và chuẩn bị đầy đủ cho làn sóng Công nghiệp 4.0, nguy cơ 
xảy ra bất ổn trên toàn cầu là hoàn toàn có thể. 

Những nghiên cứu mới về sinh học cũng có thể sẽ dẫn đến việc 
hệ sinh thái bị mất cân bằng hoặc đột biến ví dụ như sự xuất hiện 
của những sản phẩm biến đổi gen: cà chua lai dâu tây, cá lai gà v.v... 

Thứ ba, những thay đổi về cách thức giao tiếp trên Internet cũng 
đặt con người vào nhiều nguy hiểm về tài chính, sức khoẻ. Thông 
tin cá nhân nếu không được bảo vệ một cách an toàn sẽ dẫn đến 
những hệ lụy khôn lường. Việc tăng cường khả năng kết nối từ xa 
(Vạn vật kết nối) cũng sẽ khiến các giao tiếp giữa người với người 
bị giảm thiểu. 

Thứ tư, con người có khả năng ngày càng bị bó hẹp lại và sống 
chủ yếu trong giao tiếp ảo hay giao tiếp giữa người và máy (ví dụ 
như con người và máy smart phone, các robot phục vụ trong các cơ 
sở y tế, văn hóa thay vì con người v.v... ). Những giá trị xã hội cũng 
như các mối quan hệ giữa người và người sẽ biến đổi. Những vấn 
đề về tỉnh thần hay tâm sinh lý có thể bị trầm trọng hóa nếu không 
được phát hiện sớm và kịp thời xử lý. 


2. PHẬT GIÁO 
2.1. Sự ra đời của Phật giáo 


Phật giáo được Đức Phật Thích-ca Mâu-ni (Sakyamuni) truyền 
giảng ở miền Bắc Ấn Độ vào thế kỷ 6 TCN. Đức Phật sau khi giác 
ngộ chứng đạo tại Bodgaya, Ngài đã truyền bá giáo lý thoát khổ 


82 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


cho chúng sinh trong khoảng thời gian 49 năm đến nhiều nơi, đến 
nhiều chủng tộc nên lịch sử phát triển của đạo Phật khá đa dạng về 
các bộ phái cũng như các nghi thức hay phương pháp tu học. Ngay 
từ buổi đầu, đức Bản sư Thích-ca Mâu-ni, người sáng lập đạo Phật 
đã tổ chức được một giáo hội với các giới luật chặt chẽ. Nhờ vào sự 
uyển chuyển của giáo pháp, đạo Phật có thể thích nghi với nhiều 
hoàn cảnh xã hội, nhiều đối tượng con người khác nhau, nhiều tập 
tục ở các thời kỳ khác nhau. Do đó ngày nay, Phật giáo vẫn tiếp tục 
tồn tại và ngày càng phát triển rộng rãi trên toàn thế giới ngay cả 
trong các nước có nền khoa học tiên tiến như Hoa Kỳ và Tây Âu. 


2.2. Hiện trạng Phật giáo hiện nay trên Thế giới 


Trong một tài liệu được công bố vào tháng 8 năm 2018 của Viện 
nghiên cứu Phật giáo tại Pháp, hiện tổng số thành viên của Phật 
giáo trên toàn thế giới lên đến 630 triệu người tập trung chính ở 
Đông Nam Á với khoảng 220 triệu người. Tại khu vực này, tỷ lệ dân 
chúng theo Phật giáo cao nhất là Lào (96% tổng số dân), Cam-pu- 
chia (95%), Thái Lan (95%), Myanmar (90%), Việt Nam (85%), 
tiếp đó Sri Lanka (70%), Singapore (SS%), Mã Lai (22%), và cuối 
cùng là Phi-lip-pin (2.5%) và In-đô-nê-si-a (1%). Các nước mà số 
lượng dân chúng theo Phật giáo chiếm tỷ lệ lớn trong dân số có thể 
kể đến là Mông Cổ (90%), Bu-tan (75%), Ti-bê (100%). Xét về số 
lượng người, Trung Quốc là nước có số lượng người theo Phật giáo 
đông nhất lên tới 275 triệu người dù chỉ chiếm 20% dân số. Tiếp 
đó là Việt Nam 72 triệu người - đông thứ 2 trên thế giới sau Trung 
Quốc, Thái Lan ó1 triệu người - đông thứ 3, Nhật Bản 51 triệu 
người (40% dân số) xếp thứ 4, Myanmar 43 triệu người xếp thứ Š và 
Hàn Quốc 40 triệu người (S5% dân số) xếp thứ 6. Tại Ấn Độ, chiếc 
nôi của Phật giáo, số lượng người theo tôn giáo này chỉ chiếm 1% 
dân số tức 11.3 triệu người. Tại Châu Âu, Nga là nước có số lượng 
người theo đạo Phật đông nhất lên tới 1.4 triệu người, chiếm 1% 
dân số, Pháp đứng thứ 2 với I triệu người chiếm 1.5% dân số, Đức 
và Anh đứng thứ 3 với 824.000 người Đức - 1% dân số và 732.000 
người Anh - 1.2% dân số. Tại Châu Mỹ, Hoa Kỳ dẫn đầu với 6 triệu 
người chiếm 2% dân số, tiếp đó là Canada 1,17 triệu người chiếm 
3.5% dân số và Châu Mỹ la tính 820.500 người chiếm 0.2% dân số. 
Tại Châu Đại Dương, Úc có 430.500 người chiếm 2.1% dân số, còn 
lại các nước khác là 68.900 người chiếm 0.7% dân số. 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 83 


Tại các nước phát triển số người theo đạo Phật trong những 
năm gần đây gia tăng nhanh chóng. Tại Mỹ, công chúng yêu mến 
đạo Phật cũng có sự gia tăng đáng kể. Trong một cuộc khảo sát về 
tình cảm của người Mỹ đối với các nhóm tôn giáo khác nhau được 
tiến hành vào năm 2017, Pew nhận được kết quả khá bất ngờ khi 
những người trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 29 tuổi yêu mến đạo Phật 
chiếm tỷ lệ cao nhất. Theo Scott A. Mitchell, chuyên gia thuộc viện 
Nghiên cứu Phật học có trụ sở tại California, ngày nay đễ dàng tìm 
kiếm và nhận biết các cơ sở tâm linh hải ngoại đặt tại Hoa Kỳ xuất 
phát từ các tông phái Phật giáo có nguồn gốc châu Á. Tại Pháp, từ 
những năm 1970, cũng như ở các nước khác, Phật giáo đã phát triển 
rất mạnh mẽ. Một số bậc thầy của các nhánh khác nhau đã thành lập 
các trung tâm tại đây như: Ryotan Tokuda, Taisen Deshimaru hoặc 
Thích Nhất Hạnh, Kalou Rinpoche, Guendune Rinpoche, Dilgo 
Khyentse Rinpoche, Tharchin Rinpoche v.v... Một số tổ chức Phật 
giáo được Văn phòng Trung ương giáo phái công nhận là hội đoàn 
tôn giáo, phụ thuộc vào Bộ Nội vụ, theo luật ngày 09 tháng 12 năm 
1905 liên quan đến việc tách Nhà thờ và Nhà nước. Và cũng giống 
như các tôn giáo được thành lập ở Pháp trong một thời gian dài hơn, 
Phật giáo ngày nay cũng có các chương trình phát sóng trên truyền 
hình. Theo Liên đoàn Phật giáo Pháp, có khoảng 800.000 Phật tử 
tại Pháp vào năm 1986, 3/4 trong số đó có nguồn gốc châu Á. Số 
lượng Phật tử được TNS Sofres công bố vào tháng 4 năm 2007 là 
500.000 Phật tử (trên 15 tuổi), và năm 2018 theo Viện nghiên cứ 
Phật giáo số lượng này đã tăng gấp đôi. Năm 1999, nhà xã hội học 
Erédéric Lenoir ước tính rằng có năm triệu người «đồng cảm» với 
Phật giáo tại Pháp. 


84 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 





Bản đồ phân bố thành viên của Phật giáo trên thế giới (số lượng 
người theo Phật giáo chiếm số % trong tổng số dân) 


3. CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU 
VÀ TRÁCH NHIỆM CÙNG CHIA SẺ VÌ XÃ HỘI BỀN VỮNG - THỜI 
ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 


“ Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm 
cùng chia sẻ vì xã hội bển vững”, Vesak 2019 trao đổi các vấn đề, trong 
đó có cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách 
nhiệm chia sẻ vì xã hội bền vững; sự lãnh đạo có chánh niệm vì hòa 
bình bền vững. Đặc biệt, các vấn đề Phật giáo trong đời sống, như 
cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe 
và xã hội bền vững, cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức 
toàn cầu, cách mạng công nghiệp 4.0 và Phật giáo và cách tiếp cận 
của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững 
cũng được đề cập đến. 

3.1. Xã hội bền vững 

Khái niệm về một xã hội bền vững đã được đưa ra vào đầu 
những năm 80s. Năm 1981, Lester Brown, người sáng lập ra Viện 
'Worldwatch?, đã định nghĩa nó là "Một xã hội có thể thỏa mãn nhu 
cẩu của mình mà không làm giảm cơ hội của các thế hệ tương lai". 

Trong những năm qua, khái niệm này đã phát triển và tích hợp 
thêm một loạt các vấn đề về xã hội và môi trường. Nhiều nhà hoạt 


s.... Viện Theo đõi Môi trường Thế giới Worldwatch là một tổ chức nghiên cứu 
môi trường tập trung toàn câu có trụ sở tại Washington, D.C. 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 8Š 


động hình dung một xã hội bền vững như một sơ đồ tập hợp (dạng 
biểu đồ Venn) gồm ba mối quan tâm chồng chéo lẫn nhau là: Môi 
trường, Xã hội, và Kinh tế. 


Trong một thế giới bền vững, mỗi một khía cạnh, lĩnh vực phải 
hoạt động hài hòa với nhau. Con người của ngày hôm nay được trao 
mọi cơ hội để phát triển và trở nên thịnh vượng nhưng những tài 
nguyên của ngày mai cần được bảo vệ và gìn giữ. 

Để đánh giá về một xã hội bền vững, Quỹ xã hội bền vững Hà 
Lan đã công bố một chùm các chỉ số gọi là chỉ số xã hội bền vững 
(Sustainability Society Index SSI)” vào năm 2006. Chỉ số này được 
cập nhật 2 năm một lần và cho phép đánh giá mức độ tiến bộ theo 
hướng bền vững ở khoảng 150 quốc gia. Hiện nay, SSI cũng đã được 
triển khai ở cấp khu vực và đang được nghiên cứu phát triển ở cấp 
địa phương. 


Chỉ số xã hội bền vững xếp hạng mỗi quốc gia theo ba "chiều 
phúc lợi”: 


- Sức khỏe môi trường: Thiên nhiên và môi trường (ví dụ: chất 
lượng không khí), khí hậu và năng lượng (ví dụ: giảm khí thải nhà 
kính) và tài nguyên thiên nhiên (ví dụ: đa dạng sinh học). 


- Sức khỏe của con người: Nhu cầu cơ bản (ví dụ: nước an toàn), 
phát triển cá nhân và xã hội (ví dụ: bình đẳng giới) và sức khỏe (ví 
dụ: nước sạch). 


- Sức khỏe kinh tế: Chuyển đổi (ví dụ: canh tác hữu cơ, chuyển 
đổi sinh kế) và kinh tế (ví dụ: việc làm). 


Dưới đây là kết quả chỉ số xã hộ bền vững được thực hiện vào 
năm 2016. Chỉ số càng cao thì mức độ bền vững càng lớn, nổi bật 
trong đó là các nước Bắc Mỹ và Tây Âu. Các nước Châu Phi là nước 
có chỉ số này thấp nhất do cả ba yếu tố môi trường, con người và 
kinh tế cộng lại. 


6. Quỹ Xã hội Bền vững - SSF — là một quỹ tư nhân đã được Geurt van de Kerk và 
Arthur Manuel thành lập vào năm 2006 tại Hà Lan. Mục tiêu chính vẫn là phát triển Chỉ 
số xã hội bền vững - SSI - công bố và phô biến kết quả sau mỗi hai năm. 

7. http://www.ssindex.com/ 


86 Í CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


„là MO Ế 
= 





É:3 Iiái @@ll Fij L=] I=ã le] {1 _— ' NA NrTPSTIPL.PI 


SSI 2016 - Quỹ Xã hội Bền vững 


Vậy câu hỏi đặt ra là một xã hội như thế nào được gọi là xã 
hội bền vững ở thế kỷ 21 nhất là trong thời đại công nghiệp 4.0? 

Hiểu một cách cơ bản nhất thì xã hội đó phải là xã hội tự túc, 
không gây ô nhiễm, các nguồn năng lượng tái tạo cung cấp được 
năng lượng nhằm tạo các hệ thống năng lượng bền vững thay thế 
các năng lượng cũ tạo phát thải cao, kỹ thuật sản xuất hiệu quả hơn 
và ứng dụng công nghệ mới, tăng tiêu dùng có trách nhiệm để giúp 
giảm bớt hoặc loại bỏ các chất thải. Nhờ đó, môi trường có thể được 
bảo tồn cho các thế hệ tương lai, nhiệt độ toàn cầu có thể ngừng 
tăng cao, chất lượng không khí, nước, môi trường sống tự nhiên và 
hệ sinh thái quan trọng sẽ được bảo vệ và bảo hộ bởi luật pháp. 


Ngày 25/9/2015, hội nghị thượng đỉnh phát triển bền vững của 
Liên Hiệp Quốc với sự tham gia của 193 quốc gia thành viên đã 
chính thức thông qua chương trình Nghị sự phát triển bền vững 
toàn cầu đến năm 2030, bao gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững 
đó là: (1) Xóa nghèo, (2) Xóa đói, (3) Đảm bảo cuộc sống khỏe 
mạnh và nâng cao phúc lợi, (4) Đảm bảo giáo dục chất lượng, (Š) 
Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em 
gái, (6) Đảm bảo việc tiếp cận nguồn nước sạch và cải thiện các 
điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người, (7) Đảm bảo việc tiếp cận 
năng lượng với giá cả hợp lý, tin cậy, (8) Thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế bền vững, tạo việc làm và công việc tốt cho tất cả mọi người, (9) 
Xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, đẩy mạnh công nghiệp hóa và 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 87 


bền vững, khuyến khích đổi mới, (10) giảm bất bình đẳng trong 
mỗi quốc gia và giữa các quốc gia, (11) Các thành phố trở nên an 
toàn, vững chắc và bền vững, (12) Các chương trình 10 năm nhằm 
hướng tới các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững, (13) ứng 
phó với biến đổi khí hậu và các tác động của nó, (14) Bảo tồn và sử 
dụng bền vững các đại dương, biển và các nguồn tài nguyên biển, 
(15) Quản lý tài nguyên rừng bền vững, chống sa mạc hóa, chống 
xói mòn đất và mất đa dạng sinh học, (16) Thúc đẩy xã hội hòa 
bình, (17) đem lại sức sống mới cho quan hệ đối tác toàn cầu để 
phát triển bền vững. 

Trong Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 201 1 
- 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 
tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ) cũng đã xác định rõ 
mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể. 


Mục tiêu tổng quát: Tăng trưởng bền vững, có hiệu quả, đi đôi 
với tiến độ, công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, giữ 
vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 

Các mục tiêu cụ thể : 

- Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là các cân đối lớn; giữ 
vững an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh tài chính. 
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang phát triển hài hòa giữa chiều 
rộng và chiều sâu; từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển 
kinh tế các bon thấp. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực. 


- Xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, công bằng, 
văn minh; nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gia đình 
ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Con người phát triển toàn diện về trí 
tuệ, đạo đức, thể chất, tỉnh thần, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, 
tuân thủ pháp luật. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trở 
thành động lực phát triển quan trọng. Giữ vững ổn định chính trị - 
xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ quốc gia. 

- Giảm thiểu các tác động tiêu cực của hoạt động kinh tế đến 
môi trường. Khai thác hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài 
nguyên, thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo. Phòng 


88 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


ngừa, kiểm soát và khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải 
thiện chất lượng môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa 
đạng sinh học. Hạn chế tác hại của thiên tai, chủ động thích ứng có 
hiệu quả với biến đổi khí hậu, nhất là nước biển dâng. 

Điều đó cho thấy để đạt tới xã hội bền vững, mỗi quốc gia và 
toàn thế giới đều cần xác lập những mục tiêu cụ thể với các tiêu 
chí định lượng rõ ràng. Bên cạnh đó, cần có các chỉ tiêu giám sát, 
đánh giá mức độ phát triển bền vững có thể đạt được. Điều này 
không mâu thuẫn với những ưu điểm mà Cách mạng 4.0 mang lại. 
Bởi vì, đặc trưng cơ bản của Cách mạng Công nghiệp 4.0 là sự hợp 
nhất giữa các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật số, sinh học v.v... để giải 
quyết những vấn đề kinh tế, xã hội, sự kết hợp giữa các hệ thống ảo 
và thực, các hệ thống kết nối Internet. Cách mạng Công nghiệp 4.0 
làm thay đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất và phương pháp quản 
trị “các nhà máy thông minh”; “công sở và thành phố thông minh” 
được kết nối Internet, liên kết với nhau thành một hệ thống thay vì 
các dây chuyền sản xuất và phương pháp quản trị hành chính trước 
đây. Nhờ khả năng kết nối bằng máy tính, các thiết bị di động tiếp 
cận với các cơ sở dữ liệu lớn từ nhiều nguồn, những tính năng xử lý 
thông tin được nhân lên nhờ những đột phá về công nghệ bằng trí 
tuệ nhân tạo, người máy, công nghệ in 3D, công nghệ na-nô, công 
nghệ điện toán đám mây, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, 
công nghệ vật liệu mới v.v... Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ mở ra 
kỷ nguyên mới của sự lựa chọn các phương án đầu tư kinh doanh, 
tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực, thúc đẩy năng suất lao động và 
hiệu quả, tạo bước đột phá về tốc độ phát triển, phạm vi mức độ tác 
động làm biến đổi cơ bản hệ thống sản xuất và quản trị xã hội cả 
chiều rộng lẫn chiều sâu. 

Về khía cạnh con người, trong một xã hội bền vững của thế kỷ 
21, mỗi người dân đều có quyền truy cập như nhau vào các nhu 
cầu cơ bản như dinh dưỡng, nơi ở, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. 
Trong thời đại Công nghiệp 4.0, con người thậm chí còn phải được 
thỏa mãn thêm những nhu cầu về mặt tinh thần. Các hệ thống kinh 
tế minh bạch, công bằng và bền vững, và các công ty sử dụng các 
phương pháp sản xuất và phân phối bền vững. 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 89 


3.2. Cách tiếp cận của Phật giáo 


Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 mang tới những tiến bộ khoa 
học và công nghệ vượt bậc. Nó cho phép xã hội có những bước phát 
triển như vũ bão trên mọi bình diện, kinh tế, văn hóa, xã hội và tất 
nhiên cả cuộc sống tinh thần và vật chất của con người. Cũng giống 
như các cuộc cách mạng trước đó, cuộc CMCN 4.0 có tiềm năng 
nâng cao mức thu nhập toàn cầu và cải thiện chất lượng cuộc sống 
cho người dân trên toàn thế giới. 

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội mới, cuộc Cách mạng Công 
nghiệp lần thứ tư này cũng đặt ra cho nhân loại nhiều thách thức 
phải đối mặt, đó là sự xuống cấp của môi trường, sự mất cân bằng và 
biến đổi của hệ sinh thái, biến đổi khí hậu, xung đột lợi ích, bạo lực 
chính trị có tổ chức, sự nghèo đói và bất bình đẳng. Công nghiệp 4.0 
với vạn vật kết nối, thế giới phẳng, trí tuệ nhân tạo, bảo mật thông 
tin, sự phụ thuộc ngày càng cao vào công nghệ, máy móc khiến cho 
những vấn đề nêu trên có thể sẽ trở nên ngày càng trầm trọng và 
tinh vi hơn. Những vấn đề này của xã hội liệu có được ý thức từ sớm 
để được giải quyết hay không và giải quyết ở mức độ nào thì hoàn 
toàn tùy thuộc vào sự chia sẻ và chịu trách nhiệm của các thành 
phần khác nhau trong xã hội. Mức độ giải quyết các vấn đề trên còn 
phụ thuộc vào việc ra quyết định của giới lãnh đạo đại diện cho các 
quốc gia, việc tư duy tìm tòi sáng kiến khoa học của các nhà trí thức, 
khoa học gia, việc nghiên cứu và ứng dụng các mô hình sản xuất của 
các nhà kinh tế, doanh nghiệp, việc phục vụ nhu cầu tinh thân và 
định hướng tỉnh thần của các nhà văn hóa và các nhà hoạt động tôn 
giáo, và hơn hết chính là ý thức của cá nhân mỗi người. Chung quy 
lại khoa học, công nghệ, văn hóa, kinh tế, xã hội, chính trị v.v... đều 
phải nhằm một mục đích tối thượng là phục vụ con người và làm 
sao để con người được sung sướng, hạnh phúc hơn. 

Thế giới hiện tại và tương lai với sự xuất hiện của cuộc Cách 
mạng Công nghiệp lần thứ 4 thay đổi phương thức sản xuất từ đó 
dẫn tới những thay đổi sâu sắc và triệt để tất cả các vấn đề của xã 
hội. Điều đặc biệt nhất là vạn vật trở nên kết nối, mọi thứ đều có thể 
xóa nhòa khoảng cách về mặt địa lý, các cộng đồng và các quốc gia 
ngày càng trở nên phụ thuộc lẫn nhau, thậm chí mất ranh giới. Ví 
dụ như cùng một phần mềm Uber ta có thể sử dụng dịch vụ này ở 
nhiều nước trên thế giới. Thế giới với cộng đồng các quốc gia khác 


90 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


nhau dần dần bắt đầu giống như một xã hội toàn cầu. Tuy nhiên, 
xã hội này còn phải đối mặt với nhiều vấn đề và xung đột (về kinh 
tế, văn hóa, chính trị vv... ) vì nó thiếu các quy tắc và thể chế đồng 
nhất làm chuẩn chung do việc mỗi nước đều có hệ thống pháp lý, hệ 
thống giáo dục, cùng các quy tắc về bảo vệ xã hội, bảo vệ môi trường 
riêng của mình. Chính vì vậy, để giải quyết các vấn đề xung đột này 
cần thiết phải có một sự lãnh đạo toàn cầu. Sự lãnh đạo toàn cầu 
này hiện nay đang được thực thi thông qua Liên Hiệp Quốc nhưng 
cách thức hay hình thức lãnh đạo toàn cầu có lẽ cần phải được đổi 
mới để phù hợp với sự phát triển của xã hội mà bên cạnh những tác 
động tích cực thì kèm với đó là sự gia tăng của các thách thức và các 
vấn đề phát sinh. Sự lãnh đạo này phải đảm bảo được sự bình đẳng, 
dung hòa được lợi ích và xung đột giữa các nền kinh tế, tầng lớp xã 
hội hay quốc gia lãnh thổ, cân bằng được môi trường, hệ sinh thái. 

Bên cạnh những vấn đề của xã hội, con người là một động vật 
bậc cao tiến hóa nhất và phức tạp nhất còn chịu tác động bởi những 
vấn đề bên trong của bản thân. Xã hội càng phát triển con người 
càng có nhiều vấn đề khiến bản thân bị áp lực hay bị lôi kéo, định 
hướng một cách tiêu cực. Những áp lực này đến từ xã hội, từ gia 
đình, thậm chí từ chính bản thân mỗi người có thể khiến con người 
rơi vào những trạng thái khủng hoảng về tinh thần từ đó ảnh hưởng 
đến sức khỏe thể chất. Trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0, bên cạnh 
những khía cạnh tích cực mang lại lợi ích cho nhiều người thì việc 
sử dụng máy móc gia tăng, giao tiếp và chia sẻ giữa người với người 
giảm, thất nghiệp, bất bình đẳng, phân biệt đối xử, phân biệt chủng 
tộc, khủng bố, bạo hành v.v... cũng khiến chất lượng cuộc sống suy 
giảm. Và thực tế là chưa chắc xã hội phát triển vượt trội sẽ khiến 
con người có cuộc sống hài lòng hơn, hạnh phúc hơn, có cảm giác 
an toàn hơn, được yên tâm hơn, và những lợi ích của họ không ít bị 
xâm hại một cách thiếu chính đáng bởi những người đồng loại hơn. 

Lợi thế của Phật giáo khi tiếp cận về sự lãnh đạo toàn cầu và 
trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững - thời đại Cách mạng 
Công nghiệp 4.0. 

Với những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong thời đại Cách mạng 
Công nghiệp 4.0, soi chiếu với những tư tưởng, giáo lý cốt lõi của mình, 
Phật giáo đang có nhiều lợi thế trong việc tham gia với sứ mệnh lãnh 
đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 9] 


Thứ nhất, Phật giáo không chỉ đơn thuần là một tôn giáo mà nó 
còn là cả một tư tưởng triết học, đạo đức, và tư duy. Moni Bagghee, 
trong cuốn “Đức Phật của chúng ta" đã viết: “Điều đáng chú ý nhất 
nơi đức Phật là sự kết hợp gần như độc nhất một đầu óc khoa học trầm 
tĩnh với lòng thiện cảm sâu xa của từ tâm. Thế giới ngày nay ngày càng 
hướng về đức Phật, vì Ngài là người duy nhất tiêu biểu cho lương tâm 
của nhân loại”. Phật giáo nhập thế lấy con người và xã hội làm trong 
tâm không thể tách rời và bàng quan với xã hội. Và như một văn 
hào phương Tây đã nói, “ Phật giáo là một phương thúc làm sao để đạt 
được lợi lạc cao nhất từ cuộc sống. Phật giáo là một tôn giáo của trí tuệ 
mà ở đấy kiến thức uà thông trinh chiếm tu thế. Đức Phật không thuyết 
giảng để thâu nạp tín đồ mà là đểsoi sáng người nghe”. Đạo Phật là đạo 
giác ngộ, là đạo của con người, là đạo của tình thương, vì con người 
mà đạo Phật đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho những ai có đây 
đủ nhân duyên. Như vậy, cũng giống như cuộc Cách mạng Công 
nghiệp 4.0 cái đích cuối cùng hướng tới của đạo Phật là làm cho 
cuộc sống của con người tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. 


Thứ hai, về tư tưởng, trong Phật giáo chúng ta có đạo lý Duyên 
khởi. Đây là một là một cái nhìn khoa học và khách quan về thế 
giới hiện tại. Duyên khởi nghĩa là sự nương tựa lẫn nhau mà sinh 
tồn và tồn tại. Không những các sự kiện thuộc thế giới con 
người như thành, bại, thịnh, suy mà tất cả những hiện tượng về thế 
giới tự nhiên như: cỏ, cây, hoa, lá cũng điều vâng theo luật duyên 
khởi mà sinh thành, tồn tại và tiêu hoại. Đạo lý vạn vật nương tựa, 
kết nối, ảnh hưởng tới nhau này cũng là một nguyên lý cơ bản của 
cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 lấy vạn vật kết nối (Internet of 
things) làm trung tâm. 


Đạo lý quan trọng thứ hai là luật nhân quả theo đạo lý Duyên 
sinh, một nhân đơn độc không bao giờ có khả năng sinh ra quả, và 
một nhân bao giờ cũng đóng vai trò quả, cho một nhân khác. Phật 
giáo cũng có giáo lý từ bị, hỷ xả, tỉnh thần hiếu hòa, hiếu sinh khiến 
cho con người có thể sống hài hòa với nhau và với xã hội, với thiên 
nhiên để tiến đến hạnh phúc chân thực và bền vững. 

Qua đây có thể thấy, với những đạo lý cốt lõi nêu trên, đạo Phật 
có lợi thế rất lớn và rất phù hợp để là lực lượng có thể xây dựng một 
xã hội bền vững trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 


92 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Thứ ba, đạo Phật cũng có Bát chính đạo? và Tứ diệu đế” là những 
nguyên lý có thể thay đổi thế giới. Giáo sư T'W. Rhys Davids (1843- 
1922) - Giáo sư người Anh dạy tiếng Pali - thánh ngữ của Phật giáo 
và tiếng Phạn (Sanskrit) đã nói “Là Phật tử hay không phải là Phật 
tử, tôi Äã quan sát mọi hệ thống của các tôn giáo trên thế giới, tôi đã 
khám phá ra là, không một tôn giáo nào có thể uượt qua được sự quán 
triệt Bát chính đạo và Tứ diệu đế của đúc Phật. Tôi rất mãn nguyện 
hướng cuộc đời tôi ẳi theo con đường đó”. 


Quả thực, nhìn từ quan điểm Phật giáo, những vấn đề tiêu cực 
của xã hội đều có gốc rễ từ tham, sân và si trong trong hành vi của 
con người. Chúng thúc đẩy con người phạm vào những hành động 
phi đạo đức như hủy hoại sự sống, gây hại hoặc làm tổn thương cho 
các sinh linh, biển thủ tài sản của người khác, phóng túng trong các 
tà hạnh và hưởng thụ quá đáng những khoái lạc của giác quan, sử 
dụng những lời lẽ dối trá, cay độc, phỉ báng, phù phiếm, điều đó đã 
tạo nên những vấn đề nổi cộm đã được nêu ở trên v.v... 


Tiến bộ vượt bậc của khoa học và công nghệ không thể giải 
quyết giải quyết được gốc rễ này và chừng nào mà chúng chưa được 
khắc phục một cách đáng kể hoặc chưa được kiềm chế trong những 
giới hạn hợp lý thì vẫn khó có thể nghĩ đến thanh bình, hòa hợp, 
hạnh phúc và hài lòng trong xã hội con ngưởi hay nói một cách khái 
quát hơn là khó mà đạt tới một xã hội hạnh phúc và bền vững. 


Phật giáo có thể được xem là con đường dẫn tới sự hoàn hảo về 
mặt đạo đức. Mục đích của Phật giáo là việc biến đổi hành vi của 
một người cùng với sự chuyển hóa kết cấu nhận thức và tình cảm 
của người ấy. Hậu quả của sự biến đổi và chuyển hóa ấy là con người 
này quan tâm đến việc vượt qua những điều xấu xa của sự sinh tồn 
và chấm dứt việc gây tạo những đau khổ cho người khác 10. 


8. Bát Chính (Chánh) Đạo là con đường “Trung Đạo” mà Đức Phật đã tìm ra để 
chứng ngộ Niết-bàn. Con đường gồm có tám điều chân chính, tám phương tiện mầu 
nhiệm mà người Phật tử phải làm: “Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tắn, Chánh Niệm và Chánh Định”. Đó là con đường 
giác ngộ duy nhứt. Đứng về mặt triết học, tám yếu tô ấy là tám trạng thái tinh thần (hay 
tâm sở) nắm trong tám loại tâm siêu thế có đối tượng là Niết-bàn. 

9. “Tứ” là bốn; “Diệu” là huyền diệu, mầu nhiệm, cao quý; “Đế”, là sự thật, là chân 
lý. 1% Diệu Đề là bốn chân lý mầu nhiệm. Đó là: khổ (Khổ Đệ); ñgUŠn gốc của khổ 
(Tập Đề); sự diệt khổ (Diệt Đề) và con đường dẫn đến sự diệt khổ (Đạo Đề). 

10. Buddhist Ethics, Moral Perfection and Modern Society, P.D. Premarisi, Hiệp hội 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 93 


Một trong những đặc điểm quan trọng nhất phân biệt 
đời sống giữa loài người với đời sống giữa loài thú là loài người 
không chỉ mong muốn được sống mà còn mong muốn được sống 
hạnh phúc, có lý tưởng. Loài người tìm kiếm ý nghĩa của đời sống; 
đồng thời, mưu cầu đạt tới một lý tưởng đạo đức chính đáng và 
hợp lý. Về phương diện này, so với các tôn giáo khác, có lẽ Phật giáo 
có thể đem lại nhiều đóng góp cho con người hiện đại. 

Từ những quan điểm, nguyên lý nêu trên, rõ ràng chúng ta thấy 
được dưới góc độ tiếp cận của Phật giáo thì vấn đề về sự chia sẻ 
và chịu trách nhiệm của các thành phần khác nhau trong xã hội sẽ 
được giải quyết một cách tự nhiên và thuận lợi hơn rất nhiều. 

Như vậy, Phật giáo với những tư tưởng và triết lý của mình hoàn 
toàn có thể chia sẻ trách nhiệm hướng tới một xã hội bền vững trên 
toàn cầu. 


3.3. Tăng cường sự lan tỏa giá trị của Phật giáo dưới sự hỗ trợ của cuộc 
Cách mạng Công nghiệp 4.0 hướng tới mộtxã hội bền vững trên toàn cầu 

Như đã phân tích ở trên, Phật giáo có thể được coi như một 
cách thức hữu hiệu để giải quyết các vấn đề phát sinh của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 của loài người dựa trên các qui tắc, triết lý, 
đạo đức và tư tưởng của mình. Ngược lại cuộc cách mạng lần này 
cũng là một cơ hội để tăng cường sự lan tỏa giá trị của Phật giáo 
thông qua các công cụ công nghệ như vạn vật kết nối, trí tuệ nhân 
tạo, cơ sở dữ liệu lớn vxv... 


Tuy nhiên, nhìn lại tình hình hiện tại, những giáo lý, tư tưởng của 
Phật giáo vẫn đang chủ yếu được truyền đạt, lan tỏa theo phương 
pháp truyền thống tức là việc học đạo, học tu tập (thiền, vv) của các 
Phật tử vẫn diễn ra chính tại các chùa. Bên cạnh đó, với sự bùng nổ 
mạnh mẽ của cuộc khoa học công nghệ 4.0 đang tạo ra rất nhiều sản 
phẩm đáp ứng nhu cầu và thu hút con người tham gia, từ đó đưa giá 
trị của Phật giáo đến cộng đồng nhiều hơn nữa. 

Vậy giải pháp đưa ra là gì? 

Trước hết để bắt nhịp được với sự phát triển của cuộc Cách 

mạng 4.0, Phật giáo cần xác định nhiều giải pháp nhằm thay đổi, đa 


Xuất bản Phật giáo, Sri Lanka, 2002, 


94 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


dạng hóa phương thức truyền tải những tư tưởng, giáo lý đến được 
nhiều người hơn nữa, qua đó, đưa được những giá trị của Phật giáo 
sâu rộng hơn đời sống xã hội. 

Nhìn về thời quá khứ, khi chưa có thiết bị công nghệ hiện đại 
người ta truyền bá kiến thức bằng hình thức truyền miệng nói chung 
hay đức Phật và các đệ tử của Ngài phải đi khắp các vùng miền để 
giáo hóa, chỉ dạy cho mọi người bằng kim khẩu của mình nói riêng. 
Nhưng nhìn chung thì phương thức truyền miệng khó nhớ, nhiều 
đị bản khi lưu lại đời sau, để truyền đi xa rất khó, vất vả, tốn nhiều 
thời gian, công sức. 

Sau này, tiến bộ hơn đã có chữ viết, khắc chữ vào bản gõ để in, 
viết vào lá bối, sau thì giấy mực ra đời thì họ truyền bá bằng chữ viết 
có thể lưu lại cho con cháu đời sau. Hình thức này tuy tiến bộ nhưng 
vẫn còn một số nhược điểm là dễ mai một, bản khác di chuyển nặng 
nề, giấy bị mục nát, chữ viết nhòe theo thời gian, muốn sao chép 
thành nhiều bản rất tốn công sức, mất nhiều thời gian, thậm chí là 
cả về kinh tế. 

Nhưng khi có những thiết bị công nghệ thông tin hiện đại chúng 
ta có thể dễ dàng xem, lưu trữ, tìm kiếm v.v... Chẳng hạn như một 
bộ sách kinh quý, theo thời gian sẽ bị hỏng, mục nát nhưng nếu 
được soạn thảo, lưu trữ dưới dạng file word và pdf thì ta có thể sao 
chép thành rất nhiều bản trong thời gian ngắn, không tốn nhiều 
công sức và đặc biệt khi bộ kinh đó được đăng tải trên các trang 
mạng thì sẽ được bảo quản lâu, rất khó mai một, có vô số người 
được tiếp cận, được đọc vì thế mà được lưu trữ lâu dài. Như vậy đó 
là lợi ích, ưu điểm đầu tiên của việc áp dụng công nghệ thông tin 
vào việc truyền bá chính pháp mà chúng ta dễ dàng thấy được. 


Bên cạnh đó, việc đăng tải các video, bài pháp thoại của các vị 
thầy đức hạnh, tu chân chính có khả năng diễn giải một cách dễ 
hiểu giáo lí của Phật, giải đáp các vấn đề của xã hội thông qua triết 
lý đạo Phật v.v... trên mạng xã hội hay đơn giản chỉ là những bài chia 
sẻ kinh nghiệm tu tập của các vị tôn túc trên kênh Youtube, Website 
v.v... khi đăng tải như vậy sẽ có hàng trăm ngàn, thậm chí là hàng 
triệu lượt xem với mỗi video và như thế số người được xem, được 
tiếp cận, được mở rộng. Số lượng người được thấy biết rất lớn chứ 
không còn gò bó, giới hạn chỉ vài trăm người hay vài chục người 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 95 


tham dự khi chỉ diễn ra trong hội trường, giảng đường vì điều kiện 
cơ sở vật chất không cho phép. 

Hoặc khi diễn ra buổi pháp thoại đó có những người vì bận công 
việc, vì gia duyên, vì khoảng cách địa lí v.v... họ không thể đến tham 
dự được nhưng nếu bài pháp thoại đó được đăng tải trên mạng thì 
họ vẫn có thể xem, học tập những gì mà vị thầy đã truyền dạy. Thêm 
vào đó là những người đã tham dự buổi pháp thoại hôm ấy về nhà 
họ vẫn có thể xem lại nhiều lần, có thời gian để nghiền ngẫm, suy 
nghĩ ki hơn về những điều đã được truyền dạy, thậm chí khi những 
vị đó không còn đủ sức khỏe để đi giảng dạy hay đã tịch thì thế hệ 
sau vẫn được nghe những lời chỉ dạy của người. Ví dụ như các bài 
pháp thoại của Hòa thượng Thích Nhất Hạnh, Hòa thượng Thích 
Thanh Từ, Hòa thượng Tịnh Không vx... 


Không những thế, ứng dụng CN TT vào việc truyền bá chính 
pháp của Phật giáo còn là việc phát trực tiếp những thời tụng kinh, 
tu tập ở các đạo tràng giúp cho mọi người có thể tham dự vào thời 
tụng niệm đó cùng thời điểm mặc dù không cùng địa điểm, khoảng 
cách địa lí đã bị xóa tan thay vào đó họ được gặp nhau trong những 
tâm niệm hướng đến sự thánh thiện, cùng sách tấn nhau tu tập. 


Hay như việc sử dụng mạng xã hội để đăng tải những dòng trạng 
thái tích cực, truyền năng lượng bình an đến với những người hữu 
duyên đọc được v.v... Và cũng có thể là việc chia sẻ kinh nghiệm, 
hướng dẫn đại chúng tu tập, chia sẻ một bài kinh ý nghĩa trên trang 
facebook của mình để biết đâu có ai đó họ đang buồn, đang đau khổ 
về những điều không mong muốn trong cuộc sống họ đọc được 
những điều này và từ đó nhận ra được đạo lí tốt đẹp của cuộc đời 
và có những suy nghĩ tích cực hơn giúp họ vơi đi phần nào nỗi khổ 
niềm đau do nghiệp mình đã tạo hoặc sẽ mạnh mẽ hơn để đương 
đầu với nghiệp. 

Phật giáo cũng có thể nghĩ tới những phần mềm dựa trên 
trí tuệ nhân tạo, big data. Những phần mềm hay ứng dụng này 
có thể thu nạp những thông tin do người sử dụng khai, sau đó 
đưa ra những kết luận về tâm trạng, tinh thần hoặc định hướng 
về một loại hình học tập hay sinh hoạt nào đó ví dụ như những 
khóa tu tập hay những khóa thiền v.v... Bên cạnh đó, các thư 
viện, không gian Thiền, khoá tu trên không gian mạng là hoàn 


9Ố Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


toàn khả thi trong thời kỳ 4.0. 


Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu của con người về thông tin 
được đòi hỏi ngày càng cao. Do đó, ngôn ngữ truyền đạt của Phật 
giáo cũng cần nghiên cứu thay đổi để phật tử có thể hiểu rõ nội 
dung, suy ngẫm và vận dụng. Việc giảng dạy giáo lí sẽ gần gũi, dễ 
nhớ, dễ hiểu tạo sức lôi cuốn hơn khi vị giảng sư biết sử dụng máy 
chiếu, soạn các bài giảng PowerPoint ấn tượng để trình bày bài giảng 
với những hình ảnh, âm thanh, video sống động, gần gũi chân thực 
để từ đó mọi người không bị nhàm chán, trái lại có thể dễ dàng áp 
dụng vào đời sống thường nhật của mình khi mà những giáo lí siêu 
tuyệt, chân thật của đức Phật đã đi sâu vào lòng người và khoảng 
cách không gian, thời gian được xóa nhòa. 

Như vậy, chúng ta có thể thấy CN TT đang mang đến rất nhiều 
ích lợi, giá trị to lớn và đang được cộng đồng xã hội hưởng ứng hết 
sức nhiệt tình và được ứng dụng rộng rãi. Nhưng bên cạnh đó vẫn 
còn tồn tại một số vấn đề đáng lo ngại của việc ứng dụng công nghệ 
thông tin vào việc truyền bá chính pháp của đức Phật. 

Thứ nhất, mạng xã hội không dành riêng cho ai, ai cũng có quyền 
đăng tải và xem bất cứ cái gì trên đó khi được để chế độ công khai 
(public) vì thế mà có một số kẻ xấu đã lợi dụng để trà trộn vào, lồng 
ghép vào những giáo điều sai trái, truyền bá tư tưởng xấu làm sai 
lệch đi ý nghĩa thánh thiện giải thoát của kinh điển. Hay những bài 
giảng đăng tải một số thây sư học và trải nghiệm chưa đủ để thuyết 
pháp, còn thuyết giảng với tư tưởng, suy nghĩ, quan điểm của cá 
nhân và cho rằng đó là ý của Phật vì thế làm sai lệch, mất đi giá trị 
của những bài pháp thoại theo đúng nghĩa của nó. 

Từ đó khiến những người mới học đạo hay mới tìm hiểu về giáo 
lí giác ngộ của đức Phật bị mơ hồ, nghi hoặc, chao đảo thậm chí làm 
thối lui tâm bồ đề ban đầu của họ bởi thật giả lẫn lộn hay dẫn đến 
những tư tưởng lệch lạc cho rất nhiều người vì họ chưa đủ sức để 
phân biệt đâu là chính pháp đâu là tà pháp và tất cả những video đó 
tràn lan không có sự xác nhận đâu là chính pháp, đâu là tà pháp. 

Thứ hai, sử dụng Internet phần lớn là những người trẻ, là học sinh, 
sinh viên - những người cả tin, luôn tò mò muốn biết mọi thứ nhưng 
họ chưa có kinh nghiệm sống, còn non nớt, thiếu chín chắn, luôn quyết 
định và hành động nhanh, hấp tấp, vội vàng vì thế mà rất dễ bị lợi dụng 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 97 


niềm tin tôn giáo, lôi kéo, dụ dỗ đi theo tà giáo, mê tín dị đoan. 

Thứ ba, là sự giả mạo trang facebook của chùa, quý sư thầy, sư 
cô có uy tín để lừa đảo, lợi dụng lòng tin của người khác nhằm thỏa 
mãn mục đích cá nhân ích kỉ như phá hoại thanh danh, lừa tiền của 
của những người hảo tâm. 

Tương tự như vậy, là các nhóm từ thiện, thiện nguyện lợi dụng 
danh nghĩa Phật giáo để nhằm mục đích lừa đảo hay vụ lợi cá nhân. 
Không những thế, điều đó còn làm ảnh hưởng xấu, tai tiếng cho 
pháp bố thí của những người chân chính. 

Thứ tư, bất cập tiếp theo của việc ứng dụng CNTT vào việc 
truyền bá chính pháp là việc bị các hãng quảng cáo tự ý chèn video, 
hình ảnh quảng cáo không phù hợp vào bài thuyết pháp cần sự tôn 
nghiêm hoặc các bài quảng cáo làm gián đoạn video thuyết pháp, 
gián đoạn dòng suy nghĩ của người thính pháp. Đó là vấn đề hết 
sức nan giải và chưa có cách giải quyết triệt để. Nhiều video thuyết 
pháp bị tùy tiện chèn quảng cáo vào vì họ biết được đó là những 
video có hàng triệu lượt xem vì thế mà quảng cáo của họ cũng sẽ có 
hàng triệu lượt xem mà không tốn phí. 

Giải pháp khắc phục 

Bên cạnh sự phức tạp của thế giới mạng, của Vạn vật kết nối mà 
chúng ta buộc phải chấp nhận cả những điều tích cực lẫn tiêu cực, 
Phật giáo các nước và các tổ chức hay hội đoàn Phật giáo quốc tế có 
uy tín nên công bố những trang truyền thông chính thống của mình 
để làm cơ sở tra cứu chuẩn mực cho Phật tử khắp nơi. Những trang 
này có thể đăng tải các tài liệu về Phật giáo hay các bài thuyết pháp 
chính pháp có chất lượng về âm thanh, hình ảnh cũng như tạo ra các 
mục nhằm trao đổi và giải đáp những thắc mắc của người đọc hay 
người tìm hiểu về Phật pháp. 

Ngoài ra, trong chương trình giảng dạy, ngoài những tư tưởng 
cốt lõi của đạo Phật cũng cần được cập nhật những giáo lý về toán 
học, y học, công nghệ TT v.v... để Phật tử có thể cảm nhận rõ ràng 
về sự tiến bộ, khoa học của Phật giáo trong bối cảnh xã hội mới. 
Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công 
tác quản lý, điều hành của các cơ quan Phật giáo. 


KÉT LUẬN/THÔNG ĐIỆP: 


98 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Con người là trung tâm của xã hội. Mọi tiến bộ khoa học, kĩ 
thuật, xã hội, kinh tế, chính trị, tôn giáo đều phải vì con người, phục 
vụ cho con người và cải thiện cuộc sống của con người. Lịch sử 
nhân loại cho thấy, chưa có cuộc cách mạng khoa học nào bên cạnh 
những thành quả đạt được mà không mang theo những thách thức, 
tiêu cực và hiểm họa cho con người. Trước những cơ hội cũng như 
thách thức đặt ra của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, các vấn 
đề của con người và xã hội ngày càng trở nên phức tạp. Tôn giáo 
được coi là cứu cánh để giúp con người xử lý các vấn đề này. Trong 
các tôn giáo, Phật giáo với triết lý và tư tưởng của mình xứng đáng 
chiếm một chỗ đứng quan trọng trong xã hội hôm nay và mai sau. 

Phật giáo nhập thế lấy con người làm trọng tâm trong mối giao hoà 
với xã hội và chia sẻ trách nhiệm xã hội, trong mối quan hệ hài hòa giữa 
con người với thiên nhiên, được thiên nhiên bao bọc, nuôi dưỡng. Do 
đó, trong bối cảnh phát triển của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 
hiện nay, Phật giáo hoàn toàn có thể giúp đỡ thế giới hướng tới một xã 
hội bền vững trên toàn cầu, tham gia xây dựng và hình thành mộtxã hội 
phát triển bền vững ở phạm vi quốc gia và trên toàn thể giới. Bởi vì, Phật 
giáo thúc đẩy tính thần khoan dung trong mỗi người, đây chính là chìa 
khóa để ngăn ngừa xung đột (chiến tranh), giúp xây dựng được nền 
văn hóa hòa bình trên thế giới. Phật giáo giúp giải quyết những xung 
đột đang diễn ra, không phải bằng cách can thiệp trực tiếp vào các xung 
đột mà có thể tư vấn cho các nhà chính trị cách giải quyết được xung 
đột một cách dung hòa. Tuyên truyền triết lý nhà Phật là dùng sự tha 
thứ và lòng yêu thương để đáp lại lòng thù hận, thì mới hóa giải được sự 
thù hận cũng như các đạo lý gốc rễ khác như duyên sinh, duyên khởi, và 
giáo lý căn bản Bát chính đạo, Tứ diệu đế vxv... sẽ góp phần duy trì được 
nền hòa bình một cách bền vững trên thế giới. Vesak 2019 hôm nay là 
một diễn đàn như thế. Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn 
cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững - thời đại cách mạng 
công nghiệp 4.0 sẽ giúp mỗi chúng ta cùng chiêm nghiệm, nhìn nhận 
lại con đường đi, phương hướng đã lựa chọn để có được cho mình sự 
lựa chọn đạo đức nhất, hoàn hảo nhất và bền vững nhất. 


Như Einstein, nhà vật lý học người Đức đã phát triển thuyết tương 
đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại, cũng là một 
trong những nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại đã nói: 


“The religion oƒ the ƒufure will be a costmic religion. ]t tould transcend 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 99 


a person God and avoid doemas and theoloey. Couering both the natural 
and the spiritual, it should be based on a rcligious sence, arising [rom 
the experience oƒ all things natural and spiritual, as a teaningful uniky. 
Buddhism answers this description” 


(Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi 
thân linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương điện 
tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh 
nghiệm tổng thể gồm mnọi lĩnh uực trên trong cái nhất thể đây đủ ý nghĩa. 
Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó). 

Phát biểu này của A. Einstein được nêu trong cuốn Wlcorning 
Flowers trom Across the Cleansed Threshold oƒ Hope: An Answer to the 
PopeS Criticism oƒ Buddhism, của tác giả Thinley Norbu (Nxb. New 
York: Jewel Publishing House, 1997). 


100 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Thinley Norbu (1997), Đón hoa từ khắp ngưỡng cửa của hy uọng: 
Trả lời phê bình của Giáo hoàng về Phật giáo (Welcoming Flowers 
Jrom Across the Cleansed Threshold oƒ Hope: An Answer to the Popes 
Criticism oƒ Buddhism), NXB New York: Jewel Publishing House. 


PD. Premarsi (2002), Buddht Ethc,  Moral 
Perfecion and Modern Society, Hiệp hội Xuất bản Phật giáo, Sri 
Lanka. 


László szombatfalvy (2009), Những thách thức lớn nhất của thời 
đại của, ÑXB Ekerlids Publishing House. 


Hoang Phong chuyển ngữ (2012), BUDDHADASA, Quyển 
sách cho nhân loại Tóm lược Đạo Pháp của Đức Phật, Nhà Xuất Bản 
Phương Đông. 

Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 201 1 - 2020 
(ban hành kèm theo Quyết định số 432/QĐ-ITg ngày12 tháng 4 
năm 2012 của Thủ tướng Chính Phủ) 


Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (2013), Các khuyến 
nghị để thực hiện sáng kiến chiến lược CÔNG NGHIỆP 4.0. 
Báo cáo cuối cùng về Công nghiệp 4.0 (Recommendations for 
implementing the strategic initiative INDUSTTRIE 4.0. Einal report 
of the Industrie 4.0) 


BŒG: Boston Consulting Group (2015), Công nghiệp 4.0. 
Tương lai của năng suất và tăng trưởng trong các ngành sản 
xuất (Industry 4.0. The Future of Productivity and Growth in 
Manufacturing Industries). 


Hermann M, Pentek T., & Otto, B (2015), Nguyên tắc chung 
cho các kịch bản công nghiệp 4.0: Xem xet hiện trạng tài liệu (Design 
principles for industrie 4.0 scenarios: A literature review). Working 
paper No. 01 / 2015. ISO/IEC CD 30141 - Internet of Things 
Reference Architecture (IơT RA) 


Kohler & Weisz (2015), “Cách mạng 4.0 : Chiến lược số nào ?”, 
NXB Bpifrance Industrie 4.0. 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 101 


Nhiều tác giả, 2016, Bộ dẫn luận Phật giáo, ÑXB Hồng Đức. 
PwC 2016, Báo cáo Hoạt động kỹ thuật số toàn cầu 2016 


Klaus Schwab (2017), Cách mạng công nghiệp lần thú 4 (The 
Fourth Industrial Revolution), ÑXB Currency. 


Viện nghiên cứu Phật giáo Pháp: https://bouddhismes.net/ 


Viện Theo Dõi Môi Trường Thế Giới Worldwatch : www. 
worldwatch.org 


Chỉ số xã hội bền vững: www.ssindex.com 


Cổng thông tin điện tử Phật giáo tại Việt Nam: www.phatgiao. 
org.vn 


102 


PHẬT GIÁO TRONG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO 
HƯỚNG ĐẾN SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU 
NHẰM CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM 
VÌ MỘT XÃ HỘI BỀN VỮNG 


HT Thích Huệ Thông 


Cách đây hơn 25 thế kỷ, tại vườn Lâm Tỳ Ni (Lưmbimi) thuộc 
vùng Népal của Ấn Độ cổ đại xuất hiện một bậc vĩ nhân, đó là 
Thái tử Tất Đạt Đa (Si4haffa) con vua Tịnh Phạn (Sudhodana) và 
Hoàng hậu Ma Gia (May4), ngài là hậu thân của Bồ tát Hộ Minh, 
ngay trong đời ngài đã tu hành thành Phật dưới cội Bồ đề, hiệu là 
Thích Ca Mâu Ni; cuộc đời của ngài từ lúc đản sanh cho đến khi 
nhập niết bàn đều mang ý nghĩa tỉnh thức và giác ngộ, ngài đã biểu 
hiện nhân cách tuyệt vời bằng sự nỗ lực tu hành giải thoát và lợi ích 
chúng sanh. 

Hôm nay, ngày trăng tròn tháng Tư năm Kỷ Hợi PI. 2563, DI. 
2019 Tăng Ni Phật tử Việt Nam cùng những người con Phật trên 
toàn thế giới hân hoan đón mừng Đại lễ kỷ niệm ngày Khánh đản, 
ngày xuất hiện trên đời của Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, đấng 
Điều Ngự Đại Pháp Vương đem ánh đạo vàng cứu độ chúng sanh 
tìm về bến giác. 

Trong mười danh hiệu cao quý tột bậc của đấng Điều Ngự Đại Pháp 
Vương, “Điều ngự trượng phu” là khả năng điều phục và chế ngự của 
bậc đại trượng phu, Đức Phật không chỉ tự điều phục và chế ngự tâm 
mình mà ngài còn khéo điều phục được tất cả chúng sinh, ngài giúp con 
người xả ly tham ái phiền trượt, tỉnh thức thế nhân hướng đến chân trời 
giác ngộ, mang nguồn sống chân hạnh phúc đến cho nhân loại. 


* Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 TWGH. 


103 


1044| CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Trong ý nghĩa thiêng liêng và tích cực từ thông điệp tình thương 
và tuệ giác của Đức Phật, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh 
của ngày Đại lễ Phật đản, trước hết chúng ta hãy cùng nhau hướng 
về Thánh địa Lâm Tỳ Ni lắng lòng đón nhận suối nguồn đại bi và 
ánh sáng tuệ giác mà bậc chí tôn đã thị hiện nơi đời, chan hòa trong 
niềm hỷ lạc vô biên đó, chúng ta hãy cùng nhau thành tâm nguyện 
cầu cho Phật pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. 


Mục đích ra đời của Đấng Từ Phụ là khai thị tri kiến Phật luôn 
hiện hữu nơi mỗi con người, trên phương diện rộng, giáo pháp của 
Đức Phật mang ý nghĩa khai sáng nhân sinh, đây là cơ hội vô cùng 
quý báu để tất cả chúng ta nắm bắt đạo lý giải thoát và ứng dụng vào 
đời sống hiện tại, ngõ hầu kiến tạo nguồn an lạc nơi mỗi tâm hồn, 
thiết lập nền văn minh đạo đức, ổn định, phát triển, làm nền móng 
xây dựng một thế giới hòa bình thịnh vượng. Sự thị hiện của Đức 
Phật cách nay đã hơn 25 thế kỷ, nhưng giáo pháp của ngài vẫn luôn 
thiết thực, sống động, thích ứng mọi hoàn cảnh, mọi thời đại, làm 
lợi ích chúng sanh trong muôn một, chính vì vậy mà sự kiện Đại lễ 
Phật đản từ năm 1999 đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc công 
nhận là ngày “Lễ hội Văn hóa Tôn giáo” thiêng liêng, trọng đại nhất 
của loài người trên hành tinh. 

Năm nay, được sự đồng thuận của Uỷ ban Tổ chức Quốc tế Đại 
lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak và sự cho phép, ủng hộ của Nhà 
nước, Chính Phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 
2019 - Phật lịch 2563, tại chùa Tam Chúc, thuộc quần thể du lịch Tam 
Chúc trên địa bàn tỉnh Hà Nam, đây là niềm vinh dự của toàn thể Phật 
giáo đồ Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung, khi một 
lần nữa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đứng ra tổ chức một lễ hội văn 
hóa tôn giáo thế giới của Liên Hợp Quốc, một sự kiện trọng đại thiêng 
liêng bậc nhất của Phật giáo toàn cầu; đặc biệt, nội dung chủ đề chính 
của Hội thảo quốc tế nhân Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại Việt 
Nam lần này đã nói lên tính cấp thiết về sự có mặt đầy trách nhiệm của 
Phật giáo trước những yêu cầu thúc bách thời đại. Hòa trong niềm hân 
hoan phấn khởi đón mừng ngày Đức Phật đản sanh, đồng thời thể hiện 
trách nhiệm của người con Phật, chúng tôi mạo muội đóng góp cùng 
Hội thảo bài tham luận “Phật giáo trong vai trò chủ dạo hướng đến sự 
lãnh đạo toàn câu nhằm chia sẻ trách nhiệm vì mộtxã hội bền vững” 


PHẬT GIÁO TRONG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 105 


Đức Phật ra đời mang theo thông điệp tình thương và tuệ giác, 
đến nay đã hơn 25 thế kỷ, những giá trị đạo lý nhân sinh và con 
đường giải thoát khổ đau vẫn không ngừng được hàng tứ chúng đệ 
tử của ngài kiên trì vận dụng vào đời sống tu hành và nỗ lực tuyên 
dương hoằng hóa như lời ngài ân cần chỉ dạy “ Cánh cửa giải thoát đã 
mở toang cho hết thảy những người nào tmuốn nghe và đón nhận giáo 
pháp của Như Lai”'. Và trên 2500 năm qua, những giá trị cao quý 
đó ngày càng tỏa sáng, ngày càng được phát huy và kết tinh thành 
chuỗi giá trị chất liệu chuyển hóa nghiệp lực, được biểu hiện qua 
những nhân cách sống trong sáng thuần thiện của hàng trăm triệu 
Tăng, Nị, tín đồ Phật tử trên toàn thế giới, những nhân cách sống 
đó đã thấm sâu vào nền văn hóa của mỗi quốc gia, vùng miền lãnh 
thổ, tạo nên nguồn năng lượng tràn đầy sinh khí, có công năng thúc 
đẩy quân bình hệ sinh thái môi trường cũng như kiến tạo một thế 
giới hòa bình an lạc, góp phần to lớn cho công cuộc phục hồi nền 
đạo đức nhân bản và tái tạo đời sống chân thiện mỹ của loài người 
trên khắp hành tính, những giá trị tuyệt vời đó xuất phát từ giáo 
pháp của Như Lai, từ niềm tin, trách nhiệm và việc làm cụ thể của 
những người con Phật luôn hướng về một tương lai tươi sáng, nhất 
là những giá trị tối ưu bất diệt đó khởi nguồn từ sự ra đời của đấng 
Từ Phụ Thích Ca Mâu Nị, đây là điểm nhấn quan trọng mà mỗi 
người con Phật hiện diện tại Đại lễ hôm nay cần phải tạc ghi trong 
thời khắc thiêng liêng của ngày khánh đản. 

Chủ đề Hội thảo Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 - Phật lịch 
2563 do ngài Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam đề xuất, được Liên Hiệp Quốc và Chư Tôn đức lãnh đạo Phật 
giáo toàn cầu tán thành, nội dung chủ đề chính và năm chủ đề phụ 
đều cùng hướng đến cách tiếp cận của Phật giáo đối với giới lãnh 
đạo trên toàn cầu nhằm chia sẻ trách nhiệm vì một xã hội bền vững, 
điều này cho thấy ý thức trách nhiệm cao cả của Phật giáo trước 
hiện tình thế giới hàm tàng nhiều nguy cơ bất ổn và biến động tiêu 
cực trên nhiều phương diện đời sống, tính thời sự và cấp thiết mà 
chủ đề Hội thảo đặt ra đã nói lên thái độ sống tích cực cũng như 
khẳng định niềm tin về khả năng hóa giải những vấn nạn thời đại 
của Phật giáo, trong phạm vi tham luận này, trước hết chúng tôi xin 
nêu lên ba đặc tính ưu việt của Phật giáo có mối quan hệ sâu sắc 


1. Kinh Trung bộ I. 


106 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


với công cuộc hoạch định một chiến lược thống nhất và phát trển 
của Phật giáo để đóng góp hiệu quả hơn nữa cho tiến trình phụng 
sự nhân sinh, bởi đây là tiền đề quan trọng để Phật giáo có thể tiếp 
cận giới lãnh đạo toàn cầu nhằm chia sẻ trách nhiệm vì một xã hội 
bền vững. 

Nhìn lại cuộc đời của Đức Phật, từ khi ngài ra đời cho đến khi 
ngài giác ngộ thành Phật và nhập niết bàn, trong quảng đời 80 năm 
thị hiện đó, ngài luôn thể hiện trọn vẹn những đức tính ưu việt, 
nhân bản và cao quý. 


Đức tính ưu việt đầu tiên đó là đức tính hướng thượng, đây là 
đức tính luôn gắn chặt với bản chất giác ngộ giải thoát, tinh thần 
hướng thượng được thể hiện sinh động trên bước đường tâm cầu 
đạo giải thoát của đấng Từ Phụ, nhờ đức tính hướng thượng mà 
ngài đã nỗ lực tu hành đạt đến cảnh giới cứu cánh viên mãn làm lợi 
lạc chúng sinh, như lời ngài dạy trong kinh Pháp Cú: “Từ vững bùn ô 
uế vất bỏ bên lề đường, một đóa sen xuất hiện làm đẹp ý mọi người; Từ 
uũng bùn sanh tử phiên não của thế gian, xuất hiện một bậc Thánh với 
trí tuệ siêu phàm làm lợi lạc quấn sanh”. Trong kinh Hoa Nghiêm, 
Đức Phật dạy rất rõ: “ Bồ fáf gieo trồng hạt giống Bồ đê không thể gieo 
ở hư không; trái lại phải gieo trên đất chúng sanh. Lấy nước từ bi để 
tưới, cây Bồ đề sẽ đơm hoa kết trái, hoa là hoa trí tuệ, trái là quả Bồ để 
túc Phật quả. Cững vậy, từ sa mạc hoang vắng, sinh tử trần lao, Bồ tát 
hóa độ chúng sanh, khuyên chúng sanh nỗ lực tu tập, chứng quả Bồ đề 
trong sanh tử phiên não của thế gian, không thể ngoài cảnh giới ấy tà 
có quả Bồ đề, Niết bàn riêng”). Như vậy, tình thần hướng thượng đã 
hình thành nhận thức bản chất giác ngộ vốn không phân biệt tuổi 
tác, giới tính, chủng tộc, giai cấp hay vị trí xã hội, bởi bản lai chúng 
sanh đều là Phật, Phật trong mỗi chúng ta, nhờ đó những người 
con Phật luôn tự tin với khả năng tuệ giác, năng lực tu hành và các 
khả năng tốt đẹp khác vốn tiềm tàng nơi mỗi con người. Tĩnh thần 
hướng thượng giúp người con Phật dù ở nơi nào, rơi vào hoàn cảnh 
nào cũng đều giữ gìn Giới - Luật của Phật, nhờ đó chế ngự được 
cám đỗõ, loại trừ phiền trược, vươn cao đến ánh sáng giác ngộ giải 
thoát, cũng chính nhờ đức tính hướng thượng mà Tăng Ni Phật tử 


2. Pháp cú 58, 59. 
3. Kinh Hoa Ngiêm, phẩm Phổ Hiền. 


PHẬT GIÁO TRONG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 107 


khắp năm châu suốt hơn 25 thế kỷ qua đã tạo cho mình một vành 
đai bảo vệ rất hữu hiệu trong sự nghiệp tu hành giải thoát, cũng như 
đóng góp đáng kể vào sự nghiệp hoằng dương chánh pháp; với đức 
tính hướng thượng của Phật giáo, người con Phật trên toàn thế giới 
sẽ tự tin cùng nhau chia sẻ trách nhiệm vì một xã hội đạo đức văn 
minh và phát triển bền vững. 


Đức tính ưu việt thứ hai của Phật giáo là tinh thần tự giác, nhờ 
đức tính tự giác mà người con Phật luôn tỉnh thức chánh niệm, luôn 
thực hành lời Phật dạy không làm điều xấu ác, thực hành việc thiện 
lành, chế ngự sáu căn, đoạn trừ thất tình lục dục, tu tập bốn chân lý, 
thành tựu Giới - Định - Huệ thanh tịnh vô nhiễm, nhờ đức tính tự 
giác mà mỗi vị Tăng Ni Phật tử sẽ kiến tạo cho bản thân một tâm 
hồn an tịnh, đóng góp cho đời sống nhân loại những viên gạch quý 
báu để xây dựng nên một thế giới hòa bình thịnh vượng. Có thể 
nói rằng, với đức tính tự giác của Phật giáo, người con Phật trên 
toàn thế giới có thể dễ dàng thành tựu những thiện pháp trên bước 
đường phụng sự nhân sinh, sẽ có nhiều thuận lợi trong việc thiết lập 
một xã hội đạo đức, nhân văn và thánh thiện. 


Đức tính ưu việt thứ ba của Phật giáo là đức tính trách nhiệm, 
như chúng ta đã biết, sự hình thành Tăng già là nhằm thành tựu 
hai mục tiêu quan trọng, đó là giúp cho tất cả thành viên của Tăng 
già đều đạt Thánh quả, thành tựu lý tưởng giác ngộ giải thoát, hai 
là truyền bá Phật pháp cứu độ chúng sinh, giúp con người có được 
một đời sống an lạc hạnh phúc, tiến tới giải thoát, chấm dứt khổ 
đau luân hồi sanh tử. Với sứ mạng cao cả tập trung vào hai mục tiêu 
cụ thể này, đã cho thấy, sinh hoạt của Tăng già được thể hiện bởi 
tính thống nhất của tập thể trên tinh thần hòa hợp, kỷ cương và tự 
giác, đồng thời lại vừa mang tính dấn thân và tinh thần trách nhiệm 
rất cao không chỉ đối với từng thành viên trong hệ thống Tăng già 
mà còn đối với cả đời sống nhân loại. Theo đó, trách nhiệm của 
Tăng Ni Phật tử, dù ở bất kỳ trú xứ nào trên thế giới này cũng đều 
phải thực hành theo Pháp và Luật của Như Lai, luôn xác định việc 
cần làm và phải làm của mình, việc cần làm và phải làm này không 
ra ngoài mục tiêu thăng tiến trên con đường tu hành giải thoát và 
dấn thân cứu độ chúng sanh thông qua các ngã đường giáo dục, 
hoằng pháp và công ích xã hội. Tĩnh thần trách nhiệm của người 
con Phật thường được thể hiện qua việc làm cụ thể trong đời sống 


108 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


sinh hoạt, tu hành và công tác Phật sự, chính ý thức trách nhiệm đã 
thúc đẩy sự dấn thân của Phật giáo trên bước đường hoằng pháp lợi 
sanh. Như lời Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú: “Ai dùng các hạnh 
lành, xóa mờ các nghiệp ác, chiếu sáng rực đời nây, như trăng thoát mây 
che”*. Như vậy, với đức tính trách nhiệm cao cả của Phật giáo, người 
con Phật trên toàn thế giới sẽ tự giác và tích cực, không quản ngại 
khó khăn gian khổ trên bước đường cùng nhau kiến tạo một thế 
giới hòa bình thịnh vượng. 

Bản chất Phật giáo là giáo dục tâm linh, hướng con người đến 
chân trời giác ngộ giải thoát, Phật giáo cũng là nền giáo dục đa văn 
hóa không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, dù trong bất kỳ 
hoàn cảnh nào, thời đại nào, Phật giáo cũng thích ứng và mang lại 
lợi ích thiết thực cho đời sống con người. Người con Phật ở bất kỳ 
trú xứ nào trên thế giới này cũng đều tu hành trên căn bản Giới 
và Luật, luôn tỉnh thức bốn lẽ thật (Tứ Diệu Để) và ứng dụng Bát 
Chánh Đạo vào đời sống, nhờ đó nhận ra nguyên nhân gây nên luân 
hồi sanh tử, thấu tỏ nhân sinh quan (sanh, lão, bệnh, tử) và vũ trụ 
quan (thành, trụ, hoại, không) nhận thức về đời sống vô thường, 
bình an trước sự hoại diệt và những biến động trong đời sống thế 
gian, người con Phật luôn tỉnh thức chánh niệm trong sinh hoạt để 
khống chế bản năng, vô hiệu những thói quen không tốt, xây dựng 
nếp sống lành mạnh, thuần hòa, thanh tịnh, nâng cao chất lượng tu 
hành và phụng sự. 

Hệ thống giáo lý đạo Phật vô cùng phong phú với nguồn tuệ 
giác tràn đầy tinh thân khai sáng, cùng với muôn ngàn đức tính ưu 
việt của Phật giáo, nhất là với ba đức tính hướng thượng, tự giác và 
trách nhiệm rất ưu việt trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh như 
chúng tôi đã trình bày, chắc hãn sẽ góp phân đáng kể trong việc 
chia sẻ trách nhiệm vì một xã hội bền vững, song công tâm mà nói, 
nguồn năng lượng và những hiệu quả cống hiến của Phật giáo cho 
đời sống con người vẫn còn rất khiêm tốn so với những gì mà Phật 
giáo sở hữu, minh chứng cho điều này, đó chính là thực trạng đời 
sống nhân loại vẫn còn nhiều biến động tiêu cực và bất ổn, vấn nạn 
khổ đau của nhân sinh ngày càng gia tăng, những cuộc khủng bố 
man rợ đây thú tính vẫn đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới, 


4. Pháp Cú 173. 


PHẬT GIÁO TRONG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 109 


chiến tranh vũ trang, chiến tranh thương mại vẫn tiếp diễn tại một 
số quốc gia có mâu thuẩn và tranh chấp quyền lợi, thế giới ngày 
càng xuất hiện nhiều căn bệnh nan y, bệnh lạ mà khoa học chưa 
có thuốc men chữa trị, khủng hoảng tài chánh, khủng hoảng năng 
lượng và khủng hoảng sinh thái, thực chất vốn là khủng hoảng tu 
tưởng, khủng hoảng văn hóa và khủng hoảng tâm linh, tất cả đều 
phát sinh bởi tâm tham lam, sân hận và si mê của con người, đáng 
lưu ý là những vấn nạn do biến đổi khí hậu gây nên tại một số quốc 
gia trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam là một trong số những 
quốc gia gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Mặt khác, sự phát triển 
như vũ bão của khoa học kỹ thuật kèm theo sự phong phú đa dạng 
tiện nghi vật chất đang tỷ lệ thuận với sự tụt hậu của các nền tảng 
đạo đức truyền thống, những vấn nạn này làm cho guồng quay của 
những bất an, xung đột ngày càng gia tăng, đặc biệt là chúng ta đang 
sống trong thời đại truyền thông kỹ thuật số và trong giai đoạn khởi 
đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nhân loại ngày càng 
phát triển mạnh mẽ ở cả chiều tích cực lẫn tiêu cực, ở chiều tiêu cực, 
nó đã tạo ra quá nhiều sự thay đổi trong đời sống xã hội, ảnh hưởng 
đến chính trị, kinh tế, tài chánh toàn cầu và mọi phương diện khác 
trong cuộc sống, cùng với hệ lụy phát sinh vô số căn bệnh thời đại 
như trầm cảm, bi quan, chán chường, âu lo, bế tắc, đau khổ, tuyệt 
vọng; từ đó tạo ra chuỗi hiệu ứng tiêu cực rất đáng lo ngại cho đời 
sống nhân loại. Trước tình hình thực tế nhức nhối này, một mệnh 
đề được đặt ra cho Phật giáo thời đại ngày nay, đó chính là việc Phật 
giáo cần phải tiếp cận lãnh đạo toàn cầu để cùng đưa ra những giải 
pháp hữu hiệu nhằm tháo gở và giải quyết rốt ráo những vấn nạn 
thời đại một cách an toàn và bền vững như chủ đề Hội thảo lần này 
khởi xướng. 

Có thể nói, Phật giáo sở hữu nguồn năng lượng quý báu phát 
sinh từ công phu tu hành của hàng trăm triệu Tăng Ni tín đồ Phật 
tử trên toàn thế giới, đây là nhịp cầu và là chất xúc tác quan trọng 
để nguồn tuệ giác được khơi dẫn vào đời sống nhân gian; đặc biệt 
Phật giáo có cả một hệ thống giáo lý Phật giáo rất đa dạng và phong 
phú, mà ở đó mỗi lời kinh đều có công năng chuyển hóa nghiệp lực 
thành nguyện lực cho mỗi con người, mỗi ý kinh đều có thể hóa giải 
những vấn nạn thời đại khi chúng ta ứng dụng đúng pháp. Ngoài 
ra, Phật giáo còn có truyền thống đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương và ý 


1 10 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thức trách nhiệm cao cả của hệ thống Tăng già, chắc chắn sẽ tạo nên 
những lợi thế rất lớn trên bước đường phụng sự nhân sinh. Về thuận 
lợi mang tính khách quan, kể từ khi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc 
chính thức công nhận Phật giáo là tôn giáo toàn cầu vào ngày1Š 
tháng 12 năm 1999 và tổ chức Đại lễ Phật đản (còn gọi là Đại lễ 
Tam hợp, kỷ niệm ngày Đức Phật Đản sinh, Thành đạo và Nhập niết 
bàn) vào tháng 5 năm 2000 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc với sự tham 
dự của các truyền thống tông môn pháp phái Phật giáo thuộc 34 
quốc gia, từ mốc thời gian đó trở đi, Đại lẽ Vesak Liên Hiệp Quốc 
được tổ chức 1ó lần, chủ đề hội thảo Đại lễ Vesak mỗi năm đều gắn 
kết với mối quan tâm hàng đầu của Liên Hiệp Quốc về các vấn nạn 
thời đại, lãnh đạo Phật giáo toàn cầu được Liên Hiệp Quốc dành 
cho sự quan tâm đặc biệt, nhất là sự kỳ vọng của Liên Hiệp Quốc 
đối với những đóng góp trí tuệ của Phật giáo trên bước đường hóa 
giải những vấn nạn, chính nhờ đó mà trong suốt hai thập niên qua 
lãnh đạo Phật giáo trên thế giới có cơ hội trực tiếp tham gia vào các 
kỳ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, các sự kiện Phật giáo quốc tế và 
các chương trình văn hóa, giáo dục do Liên Hiệp Quốc khởi xướng, 
từ suy nghĩ này chúng tôi mạo muội nêu lên một vài quan điểm về 
vai trò chủ đạo của Phật giáo hướng đến sự lãnh đạo toàn cầu nhằm 
chia sẻ trách nhiệm vì một xã hội bền vững. 

1. Vai trò của Phật giáo rất quan trọng trong việc kiến tạo một 
đời sống ổn định và phát triển, tuy nhiên để chu toàn trách nhiệm 
này, chúng tôi chủ quan cho rằng, trước hết Phật giáo nơi mỗi quốc 
gia cần phải thống nhất thành một tổ chức và nhất quán trong tư 
tưởng và hành động xuyên suốt từ trên xuống dưới mới có thể ổn 
định và tập trung được nguồn lực đồi dào của mình vào sự nghiệp 
phát triển và công cuộc phụng sự đất nước. 

Nhìn lại lịch sử Phật giáo, thời Đức Phật tại thế, Tăng già là một 
đoàn thể thống nhất nên Phật giáo rất phát triển dù lúc đó Bà La 
Môn giáo đã có mặt từ rất sớm, đồng thời đất nước Ấn Độ cổ đại 
lúc bấy giờ rất hưng thịnh, dù xã hội có phân chia thành bốn giai 
cấp, nhưng Phật giáo đã dân dần xóa tan những định kiến cổ hủ này, 
nhất là trong tổ chức Tăng đoàn hoàn toàn triệt tiêu tư tưởng phân 
chia giai cấp, riêng đối với Phật giáo Việt Nam, vào thời nhà Trần, 
kể từ khi Phật giáo ở nước Đại Việt được Phật hoàng Trần Nhân 
Tông thống nhất thành một tổ chức Giáo hội duy nhất là Phật giáo 


PHẬT GIÁO TRONG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | II] 


Trúc Lâm, Phật giáo lúc bấy giờ được triều đình ủng hộ, vua quan 
và dân chúng đa phần theo đạo Phật cho nên Phật giáo trở nên cực 
kỳ hưng thịnh, đồng thời đường lối trị nước theo giáo lý nhà Phật 
cũng đã được áp dựng nên nhờ đó đất nước thái bình thịnh trị. Nói 
về Phật giáo Việt Nam thời đại ngày nay, nhờ sự hợp nhất các tổ 
chức, hệ phái thành một tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mọi 
hoạt động của Giáo hội nhất quán xuyên suốt từ trên xuống dưới 
nên đã phát triển rực rỡ, đồng thời phát huy được sức mạnh tổng 
hợp để đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất 
nước cũng như góp phần ổn định xã hội. 

Trên thế giới hiện nay, ngoài một số quốc gia như Ấn Độ, 
Tích Lan, Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, 
Myanmar, Lào, Campuchia được xem là những quốc gia có truyền 
thống Phật giáo lâu đời, bên cạnh đó Phật giáo tại nhiều quốc gia 
khác trên khắp các châu lục cũng đã phát triển mạnh mẽ, tuy nhiên 
công tâm mà nói, nhìn chung Phật giáo tại các quốc gia chưa có một 
tổ chức thống nhất lãnh đạo điều hành, cho nên sự đóng góp của 
Phật giáo vẫn còn mang tính rời rạc và tự phát, chưa thật sự khẳng 
định vai trò của mình và tạo sức thu hút đối với giới lãnh đạo, bằng 
những kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của Phật giáo Việt 
Nam trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, nhất là 
trong gần bốn thập niên trở lại đây; chúng tôi chủ quan cho rằng, 
Phật giáo tại các quốc gia cần phải gắn kết các tổ chức hệ phái thành 
một tổ chức Giáo hội thống nhất như kinh nghiệm của Phật giáo 
Việt Nam mà chúng tôi vừa chia sẻ. 

2. Đức Phật ra đời với bổn hoài cứu khổ chúng sanh, giáo pháp 
của Đức Phật là nguồn minh triết ưu việt và tối thượng để khai sáng 
vô minh của con người, hơn 25 thế kỷ qua, những người con Phật 
trên khắp hành tinh chưa hề ngưng nghỉ trách nhệm vì một thế giới 
ổn định, hòa bình, hạnh phúc, thế nhưng đời sống xã hội vẫn ngỗn 
ngang những điều bất toại, thế giới loài người vẫn triển miên đau 
khổ, và dường như sự bất ổn vẫn phảng phất đâu đó ngay trong lòng 
Phật giáo khi sự gắn kết và sự điều hòa chưa thể bắt nhịp với những 
yêu cầu và thách thức của thời đại, chính vì vậy mà Đại lễ Vesak 
năm nay với Hội thảo quốc tế chủ đề “ Cách tiếp cận của Phật giáo về 
sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ xã hội bên vững”, có 
thể nói đây là một chủ đề hợp thời và liên quan mật thiết với xã hội 


1 12 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


nhằm hướng đến một viễn cảnh tươi sáng cho tương lai nhân loại. 


Chúng ta cần lưu ý, khái niệm “sự lãnh đạo toàn cầu” trong bối 
cảnh toàn cầu hóa với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang 
phát triển mạnh mẽ, theo đó các quốc gia trên thế giới ngày càng 
gia tăng mối liên kết và sự hiểu biết lẫn nhau, ngày càng ảnh hưởng 
mạnh mẽ từ sự tác động của những tiến bộ trong lĩnh vực tin học 
và viễn thông, thường xuyên trao đổi về thương mại, kinh tế, tài 
chánh, khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục và nhiều lĩnh vực khác 
trong đời sống xã hội, đáng lưu ý là sự thông thương trao đổi và ảnh 
hưởng lẫn nhau không chỉ xảy ra trong đời sống xã hội mà còn lan 
tỏa đến trong đời sống sinh hoạt của Tăng Ni Phật tử trên toàn thế 
giới, chính vì vậy, trước khi nói đến vai trò của giới lãnh đạo toàn 
cầu, chúng ta cần nêu lên tầm quan trọng về vai trò chủ đạo của 
Phật giáo hướng đến sự lãnh đạo toàn cầu, trong ý tưởng này, trước 
tiên, Phật giáo các quốc gia trên toàn thế giới cần hợp nhất thành 
một tổ chức thống nhất và duy nhất, đó là “Đại Hội Đồng Điều 
Hành Phật Giáo Thế Giới”, đây được xem ngôi nhà chung của Phật 
giáo toàn cầu, khi đó các nhà lãnh đạo Phật giáo toàn cầu sẽ có đều 
kiện thuận lợi hơn để thúc đẩy và truyền cảm hứng cho tổ chức Phật 
giáo tại các quốc gia thành viên tích cực tham gia Phật sự và cụ thể 
hóa tầm nhìn về tương lai đã được định hướng. Trong bối cảnh toàn 
cầu hóa, vai trò chủ đạo của Phật giáo hướng đến sự lãnh đạo toàn 
cầu sẽ không còn đóng khung trong không gian riêng biệt của Phật 
giáo mà còn mở ra hướng tích cực dấn thân trên khắp mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội, khi đó Phật giáo sẽ có cơ hội và điều kiện nhiều 
hơn trong việc can thiệp và giải quyết các vấn nạn thời đại. 

Phật giáo thời cận hiện đại đã có nhiều tổ chức khá quy mô, 
chẳng hạn như Hội Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới thành lập vào năm 
1924; Hội Đồng Tăng Già Phật Giáo Thế Giới được thành lập vào 
tháng Š năm 1966 tại Thủ đô Colombo, Tích Lan; Liên minh Phật 
giáo Thế giới được thành lập vào tháng 11 năm 2011 tại New Delhi 
(Ấn Ðộ); Tổng Liên Đoàn Phật Giáo Quốc Tế và Hiệp hội Tăng 
già Phật giáo Thế giới cũng được thành lập vào đầu thời kỳ hiện đại 
nhằm thể hiện sự quan tâm của Phật giáo đối với các vấn đề đương 
đại mang tính toàn cầu, góp phần chia sẻ trí tuệ và trách nhiệm phổ 
quát của Phật giáo, giải quyết xung đột, mang lại hòa bình thế giới; 
bên cạnh đó, các sự kiện của Phật giáo mang tầm quốc tế cũng đã 


PHẬT GIÁO TRONG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | I13 


được một số quốc gia tổ chức như Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo 
Thế giới do Phật giáo Nhật Bản khởi xướng và Diễn đàn Phật giáo 
Thế giới do Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đứng ra tổ chức nhằm 
kết nối tất cả các tổ chức, hệ phái Phật giáo, các nhà nghiên cứu học 
giả, các nhà hoạt động thực tiễn trên toàn thế giới, hay sự kiện Đại 
lẽ Phật đản Vesak hằng năm do Uỷ ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật 
đản Liên Hiệp Quốc Vesak của Phật giáo Thái Lan đảm trách... 
Thực tế hiện nay, toàn cầu có khá nhiều tổ chức Phật giáo mang tầm 
quốc tế, song hiệu quả đóng góp cho xã hội vẫn còn khiêm tốn, đặc 
biệt chưa khẳng định vị trí cũng như vai trò chủ đạo, điều này dẫn 
đến việc Phật giáo đã gặp phải không ít khó khăn trong việc chia sẻ 
trách nhiệm đối với cộng đồng một cách hiệu quả, do vậy chúng 
tôi thiết nghĩ, để Phật giáo có điều kiện thuận lợi và tập trung được 
nguồn lực dồi dào của mình vào mục đích phụng sự nhân sinh, thì 
Phật giáo tại các quốc gia trên toàn thế giới nên gắn kết lại thành 
một tổ chức thống nhất “Đại Hội Đồng Điều Hành Phật Giáo Thế 
Giới” để lãnh đạo điều hành Phật sự toàn cầu. 

Đời sống con người trên thế giới vẫn luôn đối mặt với những 
cuộc khủng hoảng trầm trọng, những bất bình đẳng trở nên sâu sắc, 
mâu thuẩn ngày càng gia tăng, thù hận, chiến tranh, bạo lực, sự cạn 
kiệt tài nguyên thiên nhiên, sự mất cân bằng của môi trường sống, 
sự nghèo đói, thiên tai, tật bệnh, nhất là vấn đề đạo đức đang suy 
đồi trong một bộ phận quần chúng thể hiện đây dãy qua những 
sự việc làm trái với luân thường đạo lý vẫn đang diễn ra hàng ngày 
trong đời sống xã hội, trong bối cảnh này, nếu chúng ta kết hợp và 
thống nhất các tổ chức Phật giáo dù mang tầm quốc tế nhưng hoạt 
động mang tính riêng lẻ như hiện nay thống nhất thành một tổ chức 
Phật giáo toàn cầu thì đây không chỉ là mong ước của Tăng Ni Phật 
tử trên toàn thế giới, mà còn là yêu cầu của xã hội trong kỷ nguyên 
toàn cầu hóa, nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả phụng sự, góp 
phần giải quyết những vấn nạn thời đại mà Phật giáo vốn không 
tách rời đời sống cùng với hoài bão của mình. 

3. Vào tháng 9 năm 2012, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông 
Ban Ki Moon, đã đưa ra chương trình “Sáng kiến đầu tiên của giáo 
dục toàn cầu” với mục đích bồi dưỡng công dân toàn cầu giữ vị trí 
trung tâm trong các hoạt động giáo dục, thúc đẩy giáo dục cho sự 
phát triển bền vững vì nền hòa bình nhân loại, chương trình này 


1 14 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


được UNESCO thực hiện đã tạo sự liên kết các quốc gia lại với 
nhau trong mọi hoạt động giáo dục; liên hệ đến hoạt động này, nếu 
Phật giáo cũng đưa ra chương trình “Sáng kiến đầu tiên về liên kết 
Phật sự toàn cầu” nhằm làm tiền đề cho sự gắn kết Phật giáo các 
quốc gia trên toàn thế giới trong công tác Phật sự, đồng thời tập 
trung sức mạnh tổng hợp vào một mục tiêu cấp bách nào đó thì sự 
đóng góp của Phật giáo sẽ trở nên hiệu quả, sẽ tạo sự chú ý cũng 
như niềm tin của lãnh đạo các quốc gia trên thế giới nhiều hơn vào 
vai trò trách nhiệm của Phật giáo, chúng tôi cho rằng, đây cũng là 
một trong những phương cách thể hiện vai trò chủ đạo của Phật 
giáo hướng đến sự lãnh đạo toàn cầu nhằm chia sẻ trách nhiệm vì 
một xã hội bền vững. Thiết nghĩ, điều này chúng ta hoàn toàn có thể 
thực hiện được nếu chúng ta ý thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm 
của Phật giáo trong bối cảnh thời đại, và nếu chương trình “Sáng 
kiến đầu tiên về liên kết Phật sự toàn cầu” được Phật giáo các quốc 
gia đồng tình đón nhận, cùng nhau triển khai thực hiện, chúng tôi 
chủ quan cho rằng, đây sẽ là cơ hội để thắt chặt mối quan hệ Phật 
giáo trên toàn thế giới và là tiền đề để Phật giáo phát huy vai trò chủ 
đạo của mình trong việc hướng đến sự lãnh đạo toàn cầu một cách 
khả thi và thực tiễn. 

4. Hiện nay việc ký kết Hiệp định Thương mại giữa các quốc gia với 
các Liên minh Kinh tế trên thế giới luôn kèm theo các điều kiện nhân 
bản, nhân văn; chúng tôi thiết nghĩ, khi một tổ chức Phật giáo với quy 
mô thống nhất toàn cầu ra đời, khi đó “Đại Hội Đồng Điều Hành Phật 
Giáo Thế Giới” trên cương vị lãnh đạo Phật giáo toàn cầu, sẽ làm việc 
với các tổ chức liên minh kinh tế tài chánh trên toàn thế giới nhằm đề 
xuất việc buộc các quốc gia thành viên của tổ chức hay các quốc gia là 
đối tác của tổ chức liên minh kinh tế cần phải thực hiện bộ quy tắc ứng 
xử chung bao gồm chất lượng môi trường, sản phẩm hàng hóa, văn hóa 
thương mại, an toàn lao động (được ứng dụng từ những phương pháp 
chuyển hóa nghiệp lực trong hệ thống giáo lý đạo Phật), chúng tôi cho 
rằng, cách tiếp cận này sẽ nâng cao vị thế cũng như vai trò chủ đạo của 
Phật giáo hướng đến sự lãnh đạo toàn cầu, cùng chia sẻ trách nhiệm vì 
một xã hội bền vững. 

Hội thảo khoa học “Cách tiếp cận của Phật giáo với lãnh đạo 
toàn cầu vì xã hội bền vững”; cùng với năm chủ đề phụ “Sự lãnh đạo 


131 (œ 


có chánh niệm vì hòa bình bền vững”; “Cách tiếp cận của Phật giáo 


PHẬT GIÁO TRONG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | II§ 


về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững”; “Cách 
tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu”; “Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư và Phật giáo”; “Cách tiếp cận của Phật giáo 
về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững” cho thấy tỉnh 
thần trách nhiệm của Phật giáo trước những diễn biến thực tế đáng 
quan ngại trong xã hội thời đại, tuy nhiên, nhìn nhận một cách công 
tâm và sâu sắc thì các nội dung Hội thảo hướng đến đều là những 
mục tiêu căn bản mà Phật giáo đã đề cập bàng bạc trong hệ thống 
các tác phẩm kinh điển, đã được chư tôn đức tiền bối từng thực 
hiện qua nhiều giai đoạn lịch sử trên tiến trình phụng sự nhân sinh, 
nếu có khác chăng, đó là ở mức độ, phạm vi và phương cách thực 
hiện trong hoàn cảnh mỗi thời kỳ, nêu lên như vậy để chúng ta có 
niềm tin tuyệt đối vào vai trò chủ động và chủ đạo của Phật giáo trong 
việc ứng dụng hệ thống giáo lý Phật Đà một cách khế cơ khế lý vào tiến 
trình hội nhập toàn cầu nhằm chia sẻ trách nhiệm đối với cộng đồng. 

Để thực hiện tốt vai trò chủ đạo hướng đến sự lãnh đạo toàn cầu, 
cụ thể là chủ động đưa tư tưởng Phật học và ứng dụng nguồn tuệ 
giác vào đời sống một cách hiệu quả, điều kiện tiên quyết, các nhà 
lãnh đạo Phật giáo cần phải thể hiện tính thần “tri hành hợp nhất, 
khi chúng ta nói đến “Tứ Vô Lượng Tâm” thì tâm hồn mỗi chúng 
ta phải thật sự “Từ, Bi, Hỷ, Xả) từ đó các đặc tính khác cũng vậy, vì 
Tâm làm chủ các pháp như lời Phật dạy: “Trong các pháp, tâm dẫn 
đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác! Nếu nói năng hoặc hành động với tâm 
thanh tịnh, sự wui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình”Š và “Tâm 
an - Thế giới an”, cho nên mỗi người con Phật trên thế giới này cần 
phải thường xuyên tỉnh giác chánh niệm để kiến tạo tâm thái an 
hòa, chân thiện; hiệu ứng tích cực này sẽ tạo nên nguồn năng lượng 
vô biên, kiến tạo nên một xã hội bền vững, một thế giới hòa bình 
thịnh vượng. 

Nhìn nhận những mặt hạn chế của Phật giáo toàn cầu trong quá 
trình phụng sự nhân sinh, Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tổ 
chức Hội thảo quốc tế “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo 
toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ xã hội bền vững” là xuất phát 
từ hoài bão “Cứu khổ chúng sanh là cúng dường chư Phật”, đồng 
thời cũng xuất phát từ những yêu cầu thúc bách của xã hội, cho nên 


s. Pháp Cú số 2. 


1 1ố | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


khái niệm “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu” cần 
được hiểu đó là một quan niệm về vai trò chủ động và chủ đạo của 
Phật giáo hướng đến sự lãnh đạo toàn cầu, do đó, trước hết bản thân 
Phật giáo cần phải hoạch định một chương trình hành động cụ thể 
phù hợp với tình hình thực tế, tiến đến việc hình thành một cơ quan 
lãnh đạo điều hành Phật giáo gắn kết với sự lãnh đạo trên toàn thế 
giới nhằm đáp ứng yêu cầu thời đại, đây là định hướng mang tầm 
nhìn chiến lược của Phật giáo thời đại trong sứ mạng độ sanh, mục 
tiêu này, sứ mạng này sẽ tùy thuộc rất nhiều vào sự đồng tâm nhất 
trí của tất cả quý vị đại biểu tham gia Hội thảo quốc tế quan trọng 
lần này. 


Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng, thời đại ngày nay, mỗi cá 
thể trong chúng ta đều đang phải gánh chịu những hệ lụy bởi cộng 
nghiệp chung của toàn nhân loại, trong tình hình cấp bách hiện nay, 
đòi hỏi Phật giáo đồ trên toàn thế giới phải gắn kết thành một cơ 
thể thống nhất, đem hết trí tuệ tâm huyết dấn thân phụng sự đạo 
đời, chúng tôi tin tưởng sự hình thành một kế hoạch cụ thể, trong 
đó có những nội dung chúng tôi mạo muội nêu lên trong tham luận 
này sẽ là việc làm thiết thực ý nghĩa để chúng ta cùng nhau dâng lên 
những nén tâm hương cúng dường đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni 
nhân Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 -PL.2S63. 


***% 


CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP 
THỜI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 


HT Thích Tấn Đạt” 


TÓM TẮT: 


Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một thành tựu lớn của nhân 
loại ngày nay. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt đời sống con người, 
trơng đó có hoạt động hoằng pháp của chúng ta. Cho nên, bài tiết này 
chính là những suy nghĩ của chúng tôi ề các hồi tứng của Phật giáo, của 
ngành hoằng pháp đề thích nghi, tận dụng những thành tựu của nó 
trơng tiệc hướng dẫn tu tập, hoằng truyền chánh pháp ở Việt Nam hiện 
nay. Đây là những vấn đề mà chúng ta cẩn thảo luận để tìm ra các giải 
pháp hợp lý, thiết thực hơn nữa. 


1. LỜI DẪN 


Hoằng pháp hay hoằng dương chánh pháp trở thành nhiệm vụ 
then chốt, quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hiện 
tại và tương lai. Mục đích chính là làm lan tỏa giáo lý của Đức Thế 
Tôn, đem lại sự an lạc, giải thoát cho con người. Bên cạnh đó, đặc 
trưng của hoạt động hoằng pháp là luôn linh hoạt, nhất là gắn liền 
với tinh thần khế lý, khế cơ, khế xứ, khế thời. Mỗi thời đại, quốc 
độ, xứ sở khác nhau thì Tăng, Ñi phải có cách thức hoằng pháp 
phù hợp, đem đạo vào đời một cách hợp lý, thành công. Ngày nay, 
thế giới loài người đang bị tác động mạnh mẽ bởi nền công nghiệp 
4.0, trong đó có Việt Nam. Vì thế, Phật giáo nói chung lẫn công tác 
hoằng pháp nói riêng vẫn không thể đứng ngoài sự tác động của 
nền công nghiệp hiện đại, tối tân đang diễn ra. 


*, Tiến sĩ, (UVTK HĐTS, Phó Trưởng Ban TT Ban Hoằng pháp TW) 


117 


118 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Như vậy, ngành hoằng pháp cần phải làm gì để thích nghi, khế 
hợp và hồi ứng với nền công nghiệp 4.0? 

Bài viết này mới chỉ là một vài suy nghĩ ban đầu của chúng tôi để 
góp phần định hướng cho công tác hoằng pháp trong thời đại mới. 
Dĩ nhiên, đây là một vấn đề lớn, cần có các cuộc tọa đàm chuyên 
sâu hơn nữa mới hi vọng có thể nhận thức rõ và sâu sắc về nền công 
nghiệp này. 


2. NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0 LÀ GÌ? 


Một câu hỏi đặt ra cho chúng ta là nền công nghiệp 4.0 là gì và 
nó có những đặc điểm nổi bật nào? Bằng hiểu biết của mình, tôi xin 
trình bày một số ý như sau: 

- Thứ nhất, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 xuất phát từ các 
nước phát triển (Châu Âu và một phần Châu Á) với tên gọi In- 
dustrie 4.0 trong một báo cáo của chính phủ Đức. “Industrie 4.0” 
kết nối các hệ thống nhúng và cơ sở sản xuất thông minh để tạo ra 
sự hội tụ kỹ thuật số giữa Công nghiệp, Kinh doanh, chức năng và 
quy trình bên trong. Tuy nhiên, để dễ hiểu hơn, tôi nhắc đến Klaus 
Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế 
Giới mang đến cái nhìn đơn giản hơn về Cách mạng Công nghiệp 
4.0 như sau: 


“ Cách mạng công nghiệp đầu tiên sử dụng năng lượng nước 
1à hơi nước để cơ giới hóa sản xuất. Cuộc cách mạng lần 2 
diễn ra nhờ ứng dụng điện năng để sản xuất hàng loạt. Cuộc 
cách mạng lần 3 sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự 
động hóa sản xuất. Bây giờ, cuộc Cách mạng Công nghiệp Thứ 
tư đang nảy nở từ cuộc cách mạng lân ba, nó kết hợp các công 
nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và 
sinh học” (Nguồn: https://news.zing.vn/cach-mang-cong-nghi- 
ep-40-la-gi-post750267.html. Ngày truy cập: 12/9/2018). 


- Thứ hai, tốc độ của cuộc cách mạng này là vô cùng nhanh 
chóng, mang tính đột phá, phá vỡ các ngành công nghiệp ở mọi 
quốc gia, làm chuyển đổi trực tiếp toàn bộ hệ thống sản xuất, quản 
lý và quản trị. Vì thế, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động 
to lớn vào mọi phương diện kinh tế của con người, làm thay đổi 
phương thức kinh doanh, thay thế vị trí giữa người giàu và nghèo 


CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP THỜI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | II9 


trong xã hội hiện nay. Không chỉ vậy, nó tạo ra sự biến đổi lớn cho 
nền giáo dục đại học đương đại-một động lực tạo nên sự phát triển 
cho trí tuệ xã hội: 


“Tạo cơ hội cho một số đại học bứt phá lên thành đại học hàng đầu. 
Số ít đó là các nước, các đại học dám đi đầu. Cách mạng 4.0 đột phá về 
việc học: Chung qui chỉ có một chữ là LÀM NGƯỢC. Cách mạng 4.0 
mở ra một cơ hội về sự làm ngược nhưng trang lại kết quả bất ngờ, cơ 
hội của các đột phá, cơ hội cho những người đi sau, nhưng không phải 
những người ẩi sau trong muốn giống người đi trước, đi theo cách này 
thì mãi mãi là người đi sau” (Phát biểu của Quyền Bộ trưởng Bộ 
thông tin truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Nguồn: http: //kiddi- 
code.org/phat-bieu-khac-biet-cua-tan-quyen-bo-truong-nguyen- 
manh-hung-ve-cmcn-4-0/.Ngày truy cập: 12/9/2018) 


- Thứ ba, hệ quả xã hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là 
điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, bàn bạc nhiều hơn nữa. Tuy 
nhiên, ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng, nhiều hệ lụy, thách thức mà 
người ta đang nói đến là tình trạng thất nghiệp của người lao động 
chân tay, nhân viên văn phòng và một số ngành nghề khác do sự phá vỡ 
thị trường lao động, áp lực dịch chuyển nguồn lao động ở nhiều quốc 
gia trên thế giới. Sự tiếp xúc giữa người với người dân thay thế bằng 
thiết bị điện tử, nhất là robot thay thế con người trong nhiều lĩnh vực y 
khoa, sản xuất công nghiệp, ngân hàng, tài chánh, lao động gia đình, ... 
Cho nên, con người sẽ trở nên xơ cứng và khô khan, xã hội dân mất đi 
tính nhân văn. Còn tại Việt Nam, cuộc cách mạng 4.0 lần này đặt ra 
thách thức xã hội, như nhận định của TS Nguyễn Bá Ân - Tổng thư ký 
quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh: 


“Tuy nhiên, CMCN 4.0 lần này cũng đang đặt ra nhiêu thách 
thúc mới đối với các nước dang phát triển như Việt Nam. Đó là 
thách thức tụt hậu xa hơn, lao động chị phí thấp mất dân lợi thế 
khoảng cách công nghệ và tri thức nới rộng hơn dẫn đến phân hóa 
xã hội sẽ sâu sắc hơn... Chính phủ, các doanh nghiệp, các trung 
tâm nghiên cứu và cơ sở giáo dục tại Việt Nam cẩn phải nhận 
thúc ni 0à sẵn sàng thay đổi và có chiến lược phù hợp cho việc 
phát triển công - nông nghiệp, dịch vụ và kinh tế hay nguồn nhân 
lực trong thời l Internet tạn vật và cuộc CMCN 4.0” (Nguồn: 
https://baomoi.com/cach-mang-cong-nghiep-4-0-co-hoi-va- 
thach-thuc/c/23508186.epi. Ngày truy cập: 16/9/2018) 


120 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


3.NGÀNH HOẰNG PHÁP HỒI ỨNG NHƯ THẾ NÀO VỚI CUỘC CM 
CÔNG NGHIỆP 4.0? 

Đây là câu hỏi khiến chúng tôi suy nghị, trăn trở trong nhiều 
năm qua với mong muốn ngành hoằng pháp làm sao vừa tận dụng 
được thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này, để nắm bắt và 
tạo ra thế mạnh hoằng pháp của thời đại mới vừa giúp khắc phục 
những hệ lụy xã hội của nền công nghiệp sẽ xảy ra. Chúng tôi đưa 
ra một số suy nghĩ, định hướng hoạt động của ngành hoằng pháp 
trong thời gian tới để thích nghi với những thay đổi của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 mang lại: 

- Một là, Tăng, Ñi thuyết giảng Phật pháp cần tăng cường học 
hỏi, trau đồi kỹ năng liên quan đến tin học, cách sử dụng các thiết 
bị điện tử hiện đại. Hoằng pháp ngày nay không chỉ thuyết giảng 
trên pháp tòa và bên dưới có đại chúng tham dự mà còn thông qua 
các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, youtube, ... để đưa bài pháp 
đến rộng rãi quần chúng, nhất là những người bận rộn, không có 
thời gian đến chùa để họ có điều kiện học hỏi giáo pháp của Đức 
Thế Tôn. Trong thời gian qua, tôi nhận thấy nhiều vị giảng sư đã vận 
dụng thành công điều này. Nhờ thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 
mà giáo pháp vi diệu của Đức Phật đến với đại đa số quần chúng 
nhân dân sâu rộng hơn trước kia rất nhiều, trong đó ảnh hưởng, lan 
tỏa đến những người dân ở vùng nông thôn xa xôi, vùng núi cao 
biên giới hiểm trở. Cho nên, chúng ta cần phát huy, nhân rộng các 
mô hình này hơn nữa. 

- Hai là, hình ảnh Tăng Ni xuất hiện ngày một nhiều hơn trên các 
phương tiện truyền thông. Xã hội ngày càng hiểu rõ về vị trí, vai trò 
của người tu sĩ với sứ mạng tu tập giải thoát và nhập thế hành đạo. 
Cho nên, trong hoạt động tương tác với truyền thông, các vị Tăng, 
Ni cần phải thể hiện sự trang nghiêm, oai nghi tế hạnh của người 
xuất gia, tránh đưa những hình ảnh vô tình làm phản cảm hoặc bị 
những người chưa hiểu biết Phật pháp phát tán, gây ảnh hưởng đến 
Tăng đoàn nói riêng và Giáo hội nói chung. Điều này trong thực tế 
đã diễn ra. 

- Ba là, truyền thông ngày nay là một thế giới đa chiều, đa thông 
tin. Vì thế, Tăng, Ni hoằng pháp cần chọn lựa những thế mạnh của 
mình để thích hợp với đặc điểm những nhóm xã hội khác nhau 


CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP THỜI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | I21 


(thanh niên, sinh viên, công nhân, nông dân, doanh nghiệp, do- 
anh nhân, các tập đoàn, công chức văn phòng,... ). Mặt khác, việc 
thuyết pháp qua truyền thông hiện nay cần hết sức ngắn gọn, mạch 
lạc, logic và truyền cảm cho quần chúng vì nhiều người không có 
thời gian. Do vậy, Tăng Ni tham gia thuyết giảng cần biết cách sắp 
xếp tư duy hợp lý để bài pháp đễ đi sâu vào lòng người, truyền cảm 
hứng cho họ tu học gắn với thực tiễn cuộc sống. 


- Bốn là, ngành hoằng pháp cần ngồi lại với nhau bằng các buổi 
tọa đàm để vạch ra những kế hoạch hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho 
những nhóm xã hội, nghề nghiệp dễ rơi vào tình trạng thất nghiệp 
trong tương lai do hệ lụy cuộc cách mạng 4.0 đem lại. Hay nói cách 
khác, họ là những nhóm dễ bị tổn thương, rất cần chúng ta giúp đỡ 
bằng tấm lòng từ bi. Theo tôi, Phật giáo cần có biện pháp hỗ trợ họ 
bằng nhiều cách như: Chuyển đổi sinh kế, giáo dục kỹ năng, tư vấn, 
hỗ trợ về tâm lý, nhận thức, định hướng sao cho ổn định, thăng bằng 
cuộc sống trong cách sống mới. Qua đó, chúng ta sẽ hướng họ về 
với giáo pháp, về với Phật pháp một cách dễ dàng. Như thế, trong 
cuộc cách mạng 4.0 tại Việt Nam, Phật giáo sẽ giữ một vai trò, vị trí 
quan trọng đối với người dân, cũng như đã từng gắn bó, đồng hành 
cùng dân tộc qua hơn 2000 năm dựng nước và giữ nước. 

- Năm là, cuộc cách mạng 4.0 này sẽ làm cho con người giao tiếp, 
tương tác với nhau nhiều hơn. Nhưng giao tiếp chủ yếu là qua các 
thiết bị điện tử, mạng truyền thông mà ít có cơ hội tiếp xúc trực tiếp 
lẫn nhau. Như vậy, tôi muốn nhấn mạnh rằng, điều này phải chăng 
sẽ làm giảm đi tính nhân văn trong xã hội? Liệu rằng văn hóa giao 
tiếp giữa người với người để học hỏi về đạo đức, nhân cách, lối sống 
lẫn nhau sẽ phai mờ trước những hiện tượng do truyền thông dẫn 
dắt. Tôi suy nghĩ rất nhiều về điều này. Hoằng pháp qua các phương 
tiện truyền thông là qui luật, là mục tiêu hàng đầu. Nhưng các vị 
giảng sư cũng cần tiếp xúc, trải nghiệm, chia sẻ trực tiếp với hàng 
Phật tử và cộng đồng xã hội để thông qua đó họ tiếp cận, lý giải 
Phật pháp không chỉ bằng ý giáo, khẩu giáo mà còn cả thân giáo. Tôi 
nghĩ đây là điều mà những người hoằng pháp cần phải lưu ý. Chẳng 
hạn, chúng ta nói về lễ Vu Lan qua các phương tiện truyền thông, 
nhiều người biết đến ý nghĩa, giá trị của nó. Thế nhưng, làm sao để 
họ đến chùa, được trực tiếp cài hoa hồng lên áo, dự khóa lễ tâm linh, 
nghe lời giáo hóa của vị chủ trì, họ sẽ dâng trào bao cảm xúc của 


122 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


người con đối với đấng sinh thành của mình. Lễ hội Vu Lan đi vào 
lòng người, đọng lại trong tâm họ lâu dài là như thế. 


- Sáu là, theo tôi, các vị giảng sư trong Ban Hoằng pháp TW nên 
cố gắng tạo cho mình, cho chùa một facebook hay zalo để đăng tải 
các hoạt động của chùa, các bài thuyết giảng nhanh chóng đến với 
Phật tử. Để kết nối với đạo tràng tu tập của chùa, cũng như nắm bắt 
kịp thời tâm tư và mong muốn của Phật tử, chúng ta cần tạo nhóm 
để hiểu và đồng thời hướng dẫn họ tu tập một cách lành mạnh, dễ 
dàng và nhanh chóng hơn. 


- Bảy là, quyền Bộ trưởng Bộ thông tin truyền thông Nguyễn 
Mạnh Hùng nhấn mạnh rằng: Trong thời đại 4.0, Người học cần 
tích hợp kiến thức đa ngành. Cơ hội nằm ở liên kết các ngành, các 
tri thức khác nhau. Tôi vô cùng tâm đắc về nhận định này của ông. 
Vì vậy, theo tôi, chư Tăng Ñi hoằng pháp thời nay cần học tập nhiều 
hơn nữa, hiểu biết nhiều hơn nữa, tích hợp và nắm vững tri thức đa 
ngành, từ Phật học cho đến các ngành khoa học xã hội và nhân văn, 
khoa học tự nhiên cũng như các kiến thức khác để có thể đáp ứng 
nhu cầu truyền bá Chánh pháp trong thời đại mới. Đặc biệt, trong 
sứ mạng Đào tạo Tăng ni đang theo học các Lớp Cao - Trung cấp 
giảng sư, Ban tổ chức sẽ cố gắng thay đổi nội dung đào tạo để đáp 
ứng xu thế này trong các khóa tiếp theo. 

- Tám là, hiện tại Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Văn Phòng 2 
Trung ương, đã có trang tin và kênh truyền hình Phật sự online T'V, 
ra mắt Tổ công tác Số hóa các sự kiện của Giáo hội. Đây chính là 
một bước chuyển biến sinh động về công tác hoằng pháp của Giáo 
hội, đáp ứng được phần nào với sự phát triển như vũ bão của công 
nghệ 4.0. Tuy nhiên, theo chúng tôi chừng ấy cũng chưa đủ mà phải 
ứng dụng, áp dụng nhiều hơn nữa, mới có thể phát triển, đáp ứng 
được công tác Phật sự trong tương lai. Trong thời gian qua, Trung 
ương giáo hội, đặc biệt là cá nhân Hòa thượng Thích Thiện Nhơn- 
Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
luôn quan tâm chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ kịp thời, nên trang tin và 
kênh truyền hình Phật sự Online phát triển liên tục, mang tính qui 
mô ba miền Nam, Trung, Bắc cũng như chuyển tải thông tin hoạt 
động Phật sự của Giáo hội, các tự viện đến Tăng Ni, Phật tử trong 
và ngoài nước. Đây là thành tựu đáng khích lệ, niềm tự hào của Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam ngay trong nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Mặt 


CÔNG TÁC HOÀNG PHÁP THỜI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 123 


khác, trong thời gian qua, nhờ vào trang tin và kênh truyền hình 
Phật sự online, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kịp phản bác, đồng 
thời định hướng dư luận xã hội trước các thông tin tùy tiện, bịa đặt 
và mang tính chất bôi nhọ Phật giáo trên mạng gây ảnh hưởng đến 
niềm tin xã hội nói chung cùng Phật tử nói riêng. Đây chính là mục 
tiêu hàng đầu của truyền thông Phật giáo theo sự chỉ đạo của Hòa 
thượng Thích Thiện Nhơn là “Ân ác dương thiện” nhằm tịnh hóa 
công dân mạng. Theo suy nghĩ của cá nhân tôi, phải chăng cũng từ 
điều này mà Phật giáo trở thành một nhân tố quan trọng đóng góp 
vào việc xây dựng đạo đức con người hiện nay, phát triển xã hội 
theo hướng bền vững và văn minh? Đây chính là cơ hội quí báu để 
Phật giáo tiếp tục đóng góp cho xã hội, cho đất nước trong thời đại 
Cách mạng công nghiệp 4.0. 


4. LỜI KẾT 


Cuối cùng, tôi muốn đúc kết lại rằng, cuộc cách mạng công ng- 
hiệp 4.0 là một xu thế, một tiến bộ lớn của loài người mà không ai 
có thể đảo ngược. Chúng ta, hàng Tăng Ni với trọng trách cầm ngọn 
đuốc chánh pháp, với trí tuệ của người con Phật cùng tinh thần khế 
lý, khế cơ, khế xứ, khế thời rất cần học hỏi, nắm bắt và tận dụng thành 
tựu của cuộc cách mạng này để áp dụng vào lĩnh vực hoằng pháp độ 
sinh. Làm được như thế, chúng ta sẽ hoằng truyền giáo lý vi diệu của 
đức Phật một cách hữu hiệu trong thời đại văn minh với những thành 
tựu tiên tiến của khoa học kỹ thuật. 

Tuy nhiên, với trải nghiệm của bản thân, tôi xin nhấn mạnh rằng 
dù nền văn minh loài người phát triển như thế nào, dù xã hội chúng 
ta chuyển biến ra sao, việc tu tập, trau dồi Tam vô lậu học, chí nguyện 
độ sanh và lộ trình giải thoát, giác ngộ vẫn là cứu cánh cho bản thân 
mỗi người, cho Tăng ni Phật tử cũng như toàn xã hội. Cho nên, cố 
gắng nắm bắt công nghệ 4.0 để ứng dụng trong sứ mạng hoằng pháp, 
nhưng chúng ta vẫn không quên phát huy những giá trị cốt lõi, tỉnh 
hoa của giáo pháp sinh động của Đức Thế Tôn. Nguồn năng lượng 
an lành nơi thân tâm, một trí tuệ tuyệt vời, một kiến giải vô ngã vị 
tha, dung nhiếp tất cả các pháp, giúp lòng người thanh thoát an vui, 
chuyển hóa não phiền, ra khỏi đau khổ, luân hồi sanh tử. 


12⁄4 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Bhikkhu Bodhi (2016), Lời Phật dạy về sự hòa hợp trong cộng 
đồng và xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Hồng Đức. 

Phan Xuân Dũng (2018), Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cuộc 
cách tạng của sự hội tụ và tiết kiệm, Hà Nội, Nxb.Khoa học kỹ thuật. 

Thích Nhất Hạnh (2008), Đạo Phật hiện đại hóa, Hà Nội, Nxb. 
Văn hóa thông tin. 

Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan (2018), Tiếp 
thị 4.0 dịch chuyển từ truyền thống sang công nghiệp số, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Nxb. Trẻ. 

Thích Nhật Từ (soạn dịch) (2017), Kinh Phật về dạo đức xã hội, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Hồng Đức. 


SỰLÃNH ĐẠO BẰNG CHÁNH NIỆM 
VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG 


HT Thích Minh Thiện 


DÂN NHẬP 

Từ ngàn xưa cho đến ngày nay, xã hội loài người lúc nào và bao 
giờ cũng cần một sự lãnh đạo của một cá nhân hay tập thể để bảo 
vệ và dẫn dắt quần chúng số đông thực hiện theo những mục đích 
lợi ích chung nhất. Sự lãnh đạo ấy giúp cho quần thể xã hội hoạt 
động vận hành một cách ổn định và phát triển. Điều này như một 
quy luật bất di bất dịch của cuộc sống, từ thế giới của các loài động 
vật cho đến xã hội hiện đại văn minh của nhân loại. Đặc biệt nhất 
là sự lãnh đạo đối với xã hội của loài người, ngoài sự hoạt động ổn 
định, còn đưa con người phát triển đến những giá trị đạo đức cao 
đẹp Chân - Thiện - Mỹ. 


Chúng ta đang sống trong thế kỷ thứ XXI, với một nền văn minh 
hiện đại thể hiện qua sự phát triển vượt bậc của khoa học, kỹ thuật 
và công nghệ... Con người đã phát minh ra rất nhiều phương tiện 
vật chất để phục vụ cho đời sống xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Thế 
nhưng, xã hội loài người vẫn đang quay cuồng trong nỗi lo âu và sợ 
hãi trước những xung đột, khủng bố, bạo động, giao tranh và đặc 
biệt là sự cực đoan của ý thức hệ... giữa các quốc gia, bộ tộc, tôn 
giáo đã và đang diễn ra hằng ngày trên thế giới. Đứng trước những 
diễn biến phức tạp của xã hội đầy bất an, bao nỗi khổ niềm đau của 
khủng bố, chiến tranh luôn rình rập và ập đến bất cứ lúc nào trong 
đời sống... Vì vậy, từ bao đời con người luôn ao ước có được một 
đời sống an bình hạnh phúc và một thế giới hòa bình không còn 
bóng dáng của bạo động, chiến tranh. Hơn bao giờ hết, nhân loại 
đang cần những vị lãnh đạo của quốc gia, của tổ chức, hay của tôn 


125 


126 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


giáo... có đầy đủ trí tuệ, sự thông minh sáng suốt, có tầm nhìn xa, 
trông rộng và đặc biệt nhất là lòng thương yêu con người, để dẫn dắt 
xã hội loài người đi đến chấm dứt chiến tranh, xây dựng một nền 
hoà bình độc lập bền vững cho thế giới. 

Năm nay, Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak lại được tổ 
chức tại Việt Nam lần thứ 03. Đây là một niềm vinh dự và cũng là 
cơ hội để cho những người con Phật nói riêng và dân tộc Việt nam 
nói chung chuyển tải thông điệp nhân văn ngàn đời góp phần đem 
lại hoà bình cho nhân loại. Với chủ đề của Đại lẽ Vesak là “ Cách tiếp 
cận của Phật giáo vê sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ 
vì xã hội bên vững”, người viết xin được góp phần chia sẻ đề tài tham 
luận “Sự lãnh đạo bằng chánh niệm vì hoà bình bên vững”, nhằm nói 
lên tầm quan trọng của sự lãnh đạo và giá trị vô cùng to lớn của sự 
lãnh đạo bằng chánh niệm theo quan niệm nhà Phật, để xây dựng 
một thế giới hoà bình bền vững. 

Đề tài tuy rộng nhưng góc nhìn và sự hiểu biết của người viết 
vẫn còn nhiều hạn chế, cho nên trong lúc trình bày những lập luận 
và quan điểm của mình, người viết không sao tránh khỏi những 
điều thiếu sót, kính mong quý đọc giả, quý thiện hữu tri thức đóng 
góp và cùng hoan hỷ. 

Kính chúc Đại lễ Kính mừng Phật Đản Vesak 2019 được thành 
công tốt đẹp, và đem lại những lợi ích thiết thực cho nhân loại. 


I.NỘI DUNG 
1. Khái niệm về lãnh đạo 

Chắc hằng rằng trong mỗi chúng ta ai cũng đã nghe qua danh từ 
“lãnh đạo)? trên thông tin báo chí, đài truyền thanh truyền hình hay 
trên các trang mạng xã hội... và đôi khi danh từ ấy nghiễm nhiên 
mặt định không thể thiếu trong một tập thể hay một tổ chức từ 
những cấp bật nhỏ nhất như gia đình, nhóm bạn, xóm làng... cho 
đến lớn lao vĩ đại như quốc gia, tổ chức quốc tế. Khái niệm về lãnh 
đạo không phải trong thời hiện đại mới có mà nó đã có từ khi con 
người xuất hiện trên trái đất này, nó là một thành tố không thể thiếu 
trong cuộc sống xã hội. 

Khi nói về lãnh đạo thì có rất nhiều định nghĩa và khái niệm 
khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một quan điểm: Lãnh đạo là 


SỰLÃNH ĐẠO BẰNG CHÁNH NIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 127 


một quá trình ảnh hưởng mang tính xã hội trong đó lãnh đạo tìm 
kiếm sự tham gia tự nguyện của cấp dưới nhằm đạt mục tiêu chung 
của tổ chức. Lãnh đạo là quá trình sử dụng và phối hợp hoạt động 
của các cá nhân trong tổ chức bằng cách gây ảnh hưởng và dẫn đắt 
hành vi của cá nhân hay nhóm người nhằm hướng tới mục tiêu của 
tổ chức. Lãnh đạo là một trong những khái niệm quan trọng nhất 
trong khoa học về tổ chức - nhân sự'. 


Thật vậy, trong tất cả các tổ chức của quần thể xã hội không thể 
không có lãnh đạo, người đứng ra dẫn dắt và chịu trách nhiệm trước 
số đông về định hướng cũng như thống nhất thực hiện những mục 
tiêu mà tập thể tổ chức ấy cần đạt được. Và quan trọng hơn hết lãnh 
đạo là sự điều hành và điều phối các cá thể trong một tổ chức hay 
một quần thể xã hội vận hành một cách nhịp nhàng và an ổn nhất. 
Lãnh đạo chính là linh hồn của tập thể ấy. 


2. Tâm quan trọng của sự lãnh đạo 


Tất cả các loài động vật sống trên trái đất này đều có sự lãnh đạo 
của chúng, từ các loài nhỏ bé hay các loài động vật sống bầy đàn tập 
thể to lớn khác đều có con đầu đàn hay còn gọi là “chúa” để thống 
nhiếp các thành viên theo một mô tiếp sống nhất định của quần thể 
loài vật ấy. Loài người chúng ta cũng vậy, không thể tách rời với sự 
vận hành chung của vũ trụ tạo hoá, tuy rằng loài người chúng ta có 
một ý thức hệ cực kỳ cao thông qua lao động và sự sáng tạo, tạo nên 
của cải vật chất và không ngừng phát triển về thể chất lẫn tinh thần, 
nhưng không thể thiếu đi sự lãnh đạo của một cá nhân hay một tổ 
chức trong xã hội. 

Trong đời sống xã hội, vai trò của lãnh đạo rất quan trọng, nó 
là chất liệu tạo sự liên kết hoà hợp cho tập thể, cho quần chúng số 
đông. Chúng ta thử đặt một giả thuyết rằng xã hội loài người sẽ như 
thế nào nếu không có sự lãnh đạo? chắc chắn rằng một sự hỗn loại 
khủng khiếp sẽ xảy ra hay nói đúng hơn đó chính là thời kỳ huỷ diệt 
nhân loại. Một minh chứng cho chúng ta thấy rằng, từ ngàn xưa cho 
đến ngày nay, xã hội loài người luôn có sự lãnh đạo theo từng cấp 
bực từ tổ chức nhỏ đến tổ chức lớn... Nhưng chúng ta vẫn thấy có 
sự mâu thuẫn giao tranh và loạn lạc, huống chỉ là không có lãnh đạo. 


1. vI.wIkipedia.org 


128 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Một thế giới, một quốc gia, hay một tổ chức xã hội có yên ổn hay bất an, 
có phát triển hay lạc hậu là do nhân tố lãnh đạo ấy quyết định. 


3. Lãnh đạo bằng chánh niệm 


Ngày nay, xã hội loài người đã phát triển một nền khoa học kỹ 
thuật được xem là đỉnh cao với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, 
nhưng những giá trị về đời sống tinh thần vẫn còn bấp bênh và đầy 
biến động qua các cuộc giao tranh, các cuộc khủng bố đẫm máu đã 
diễn ra trên khắp thế giới. Lại càng nguy hiểm hơn khi lãnh đạo của 
các quốc gia đang sở hữu những loại vũ khí hạt nhân, vũ khí huỷ diệt 
hàng loạt... .nếu không giữ được chánh niệm, tỉnh táo thì chỉ cần một 
cái nhấn nút nhẹ đã tàn phá đi một phần hoặc một nửa trái đất”. 


Chính vì vậy, con người càng phát triển về vật chất thì đòi hỏi sự 
phát triển về đạo đức tinh thần phải song hành. Sự cân bằng giữa đời 
sống vật chất và đời sống đạo đức rất cần thiết của một con người, 
mà đặc biệt hơn đó là đối với một người lãnh đạo. Sự chánh niệm 
tỉnh thức giúp cho người lãnh đạo hay tổ chức lãnh đạo nhìn nhận 
thấu đáo được vấn đề và đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. 
Như vậy, chánh niệm là øì? và tầm quan trọng của chánh nhiệm như 
thế nào? 


3.1. Định nghĩa vê Chánh niệm 


Chánh niệm (szmna safi) là một trong những giáo lý, là phương 
pháp sống, phương pháp tu tập cốt lõi nhất của đạo Phật. Sự thiết 
lập chánh niệm chính là thiết lập một đời sống tỉnh thức luôn biết 
rõ những øì đang xảy ra ngay trong giây phút hiện tại của tự thân và 
sự vật hiện hữu. 

“Có một pháp này các tỳ kheo, Như lai không thấy có một pháp 
nào có nhiều năng lực như sự chuyên cần chú niệm, để làm phát 
sinh những tư tưởng thiện chưa phát sanh, và làm tan biến những tư 
tưởng bất thiện đã phát sanh. Với người hằng có chánh niệm, những 
tư tưởng thiện, nếu chưa phát sanh sẽ phát sanh, và những tư tưởng 
bất thiện, nếu đã phát sanh sẽ tan biến. 


Thật vậy, một trạng thái tâm thức thường xuyên giác tỉnh và kiên 
2. Chiến tranh hạt nhân. 


3. Anguttara Nikaya, Kinh Tăng Chi Bộ I, Chương một pháp, phẩm thiền định, HT. Thích 
Minh Châu dịch, NXB Tôn Giáo 2005, trang 89. 


SỰLÃNH ĐẠO BẰNG CHÁNH NIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 129 


trì tính tấn là điều kiện thiết yếu để tránh những hành động bất 
thiện và để thực hiện những thiện nghiệp. 


3.2. Tâm quan trọng của Chánh niệm trong đời sống 


Tầm quan trọng của chánh niệm trong tất cả mọi hành động của 
ta được diễn tả một cách rõ ràng. Một tâm trí thông minh mà không 
chánh niệm thường dẫn dắt con người đi sai đường lạc nẻo và quyết 
rũ con người bước ra khỏi con đường chân chánh. Chí đến những 
người đầy đủ kiến thức và trí não minh mãn cũng không thấy được 
sự vật một cách chân chánh trong giây phút để duôi để tâm buông 
lung, trong khoảng khắc không an trú trong chánh niệm tỉnh giác. 
Điều này đã minh chứng rằng có những người quyền quý cao sang 
phải bị chỉ trích nghiêm khắc mà không thể chối cãi được chỉ vì 
hành động vô ý thức, hay có những lời nói bất cẩn trong lúc không 
chú tâm đến hậu quả của nó, huống hồ chi là những quyết định 
trọng đại nếu thiếu đi chánh niệm tỉnh thức thì dẫn đến những hệ 
quả tai hại vô cùng to lớn cho tự thân và cho nhân loại. Chỉ khi nào 
giác tỉnh chú niệm và nhận biết đầy đủ những hành động của mình 
thì con người mới có thể phân biệt được điều nào tốt điều nào xấu, 
đâu là chính đâu là tà; cũng trong chánh niệm con người mới nhìn 
nhận ra hành động của chính mình là đẹp hay xấu, đúng hay sai... 

Tóm lại chánh niệm là đặc tính chính yếu của tất cả những hành 
động thiện có chiều hướng đem lại lợi ích to lớn cho tự thân và 
cho người khác. “Chánh niệm dãn đến lợi ích to lớn” (Appamado 
mahato aithaya Samvaffati)°. Đây chính là con đường phát triển 
nhận thức đạt đến mức độ cao nhất và đó chính là con đường và là 
phương thức để thiết lập hạnh phúc và giải quyết mọi khổ đau trong 
đời sống hiện tại và tương lai. 


4. Tâm quan trọng của sự lãnh đạo bằng chánh niệm 


Như trên đã phân tích sự lợi ích to lớn của chánh niệm đối với 
đời sống của một con người trong xã hội nếu thiết lập được sự chánh 
niệm tỉnh thức, còn ngược lại sự tác hại của một đời sống thiếu tỉnh 
thức sẽ gây ra những hậu quả cũng không nhỏ cho chính mình và 
những người xung quanh. Cho nên người lãnh đạo phải hết sức cẩn 
trọng trong việc hành xử và đưa ra những quyết định của mình. 


4. Kinh Tiểu Bộ, Phẩm Sagathaka Vagøa, HT. Thích Minh Châu dịch, NXB Tôn Giáo 2005. 


130 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


4.1. Tác hại của sự lãnh dạo không chánh niệm 


Lãnh đạo là một quá trình ảnh hưởng mang tính xã hội chính 
vì vậy người lãnh đạo là người có sức ảnh hưởng rất lớn đến quần 
chúng xung quanh họ. Ở cấp độ càng cao thì sức ảnh hưởng cành 
lớn, cho nên tác hại của lãnh đạo thiếu tập trung và tỉnh giác sẽ gây 
ra những hậu quả nghiêm trọng khi đưa ra một quyết định sai lầm. 
Lịch sử đã ghi lại những quyết định sai lầm của những nhà lãnh đạo, 
những nhà độc tài đã gây nên các cuộc chiến tranh gieo đau thương 
và tổn thất đối với nhân loại. 

Với đạo Phật, tâm thức của con người quyết định mọi hành vi của 
họ, vì thế để giữ cho tâm thức được tỉnh táo và sáng suốt không phải 
là việc làm đơn giản. Đa phần khi phân tích tâm lý của con người thì 
tâm thường khởi đam mê cá nhân và chạy theo những tham vọng; 
bước đầu chỉ là những đam mê và ước vọng bình thường, nhưng 
sự đam mê được đẩy lên cao độ thì nó sẽ trở thành tham vọng, sự 
cố gắng để đạt được những tham vọng ấy mà bất chấp tất cả thì đó 
chính là hành động bất thiện. 


“Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỳ kheo, đưa đến bất lợi 
lớn, này các tỳ kheo như tâm không được điều phục, không được hộ trì, 
không được phòng hộ, không được bảo vệ”Š 


Điều này chúng ta đã thấy một khi tâm của con người không 
được điều phục, không được phòng hộ và không được bảo về bằng 
chánh niệm tỉnh giác thì đưa đến sự bất lợi lớn. Sự bất hạnh lớn đưa 
đến đời sống của những vị tâm không được điều phục đó chính là 
lòng tham và sự sân hận rất dễ phát sinh. Một khi sự tham lam và sân 
hận bùng phát trong tâm thức thì những quyết định được đưa ra đa 
phần là sai lầm và gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng. 

Một người chủ gia đình nếu đưa ra một quyết định sai lầm có thể 
làm cho nhà tan cửa nát, một lãnh đạo của công ty nếu thiếu chánh 
niệm sẽ làm cho công ty bị phá sản, nếu một nguyên thủ quốc gia 
thiếu chánh niệm sẽ làm cho đất nước và nhân dân phải lầm than cơ 
cực, nếu những vị lãnh đạo của các nước đều nung nấu lòng tham 
chiếm hữu và thù hằng thì sẽ đến những cuộc chiến tranh tàn khóc, 


5. Kinh Tăng Chỉ Bộ I, Chương một pháp, Phẩm tam không điều phục, HT. Thích Minh 
Châu dịch, NXB Tôn Giáo 2005, trang 19. 


SỰLÃNH ĐẠO BẰNG CHÁNH NIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG | I31 


nếu một lãnh đạo của tổ chức tôn giáo thiếu chánh niệm thì sẽ làm 
cho hàng triệu tín đồ phải lầm đường lạc lối đi vào u mê đen tối... 


4.2. Lợi ích của sự lãnh đạo bằng chánh niệm 


Ngược lại với những tác hại của sự lãnh đạo thiếu chánh niệm là 
lợi ích của sự lãnh đạo bằng chánh niệm tỉnh thức. Sự lãnh đạo bằng 
tỉnh thức là sự lãnh đạo tối thắng nhứt trong tất cả lãnh đạo, sự lãnh 
đạo này không cần dùng vũ lực hay các biện pháp để hàng phục 
nhân tâm mà mọi người tự quy phục. Tất cả mọi vấn đề trên thế 
gian này đều có cách giải quyết bằng phương pháp hoà bình, chỉ có 
điều là con người chúng ta chưa tìm ra hướng giải quyết đó. Sự bình 
tĩnh trong tỉnh thần chánh niệm lạc quan với tình thương đồng loại 
thì phương án giải quyết bằng hoà bình sẽ xuất hiện. Giải quyết các 
vấn đề từ mâu thẫn nội bộ đến cấp độ rộng lớn vượt tầm kiểm soát 
giữa các quốc gia... đều có phương án, quan trọng ở chỗ là các nhà 
lãnh đạo có được bình tĩnh và chánh niệm sáng suốt để nhìn nhận 
thấu đáo vấn đề hay không. Một khi đã nhìn nhận mọi vấn đề một 
cách thấu đáo và tường tận thì chắc chắn sẽ có phương án giải quyết 
một cách êm đẹp. 

Với cuộc sống của con người ai cũng yêu thích sự hoà bình thịnh 
vượng, yêu thích điều hay lẽ phải và sự chân chánh. Sự lãnh đạo với 
tâm không vụ lợi cá nhân, vì lợi ích cho số đông vì mọi người vì tập 
thể thì chắc chắn rằng sẽ được tập thể và số đông đồng tình và ủng 
hộ. Sự lãnh đạo bằng chánh niệm chính là thiết lập tình thương yêu 
nhân loại, bảo vệ nhân loại, mọi suy nghĩ hành động hay quyết định 
đều đặt sự lợi ích của số đông của con người lên hàng đầu thì sẽ đem 
lại những kết quả tốt đẹp và lợi ích lớn. 

Một gia đình sống chánh niệm thì gia đình đó an vui hạnh phúc, 
một lãnh đạo địa phương chánh niệm tỉnh giác thì địa phương đó 
bình an êm ấm, một nguyên thủ quốc gia sống chánh niệm tỉnh 
thức thì quốc gia đó phồn vinh hưng thịnh, một lãnh đạo tổ chức 
sống chánh niệm thì tổ chức đó hoà hợp đoàn kết và vững mạnh, 
một lãnh đạo tôn giáo có chánh niệm tỉnh giác thì tôn giáo đó đem 
lại lợi ích lớn cho tín đồ và quần chúng tin theo... .. 

5. Đời sống chánh niệm là chất liệu để xây dựng thế hoà bình bền vững 


Đời sống chánh niệm chính là một đời sống tỉnh thức, làm chủ 
được tâm tư và suy nghĩ của chính mình. Trong kinh đức Phật có dạy: 


132 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


“Dù ở bãi sa trường, 

Thắng ngàn ngàn quân địch, 
Cũng không bằng thắng mình, 
Là chiến thắng lớn nhất °. 

Lãnh đạo là dẫn dắt, chỉ đạo và đưa ra những phương hướng hay 
kế hoạch cho tập thể thực hiện để đạt được những mục đích chung 
nhất. Nhưng trước khi lãnh đạo được những người xung quanh 
mình trước hết là phải lãnh đạo được chính mình. Ngoài những tố 
chất lãnh đạo do thiên phú bẩm sinh ra, người lãnh đạo còn phải 
được đào tạo và học tập một cách căn bản với những tiêu chí nhất 
định của tập thể tổ chức đưa ra. Bênh cạnh đó người lãnh đạo còn 
phải rèn luyện tính cách cao thượng của một người lãnh đạo, mà 
trong đó yếu tố chánh niệm là không thể thiếu. 

Thế giới con người luôn ao ước được sống trong cảnh hoà bình 
an vui và xây dựng mưu cầu hạnh phúc. Nhưng chủng nghiệp của 
con người còn mang đầy sự tham lam, sân hận và mê mờ trong tâm 
thức, vì vậy có những lúc mất đi sự tỉnh thức để rồi gây nên những 
hậu quả đau buồn cho tự thân và nhân loại. 

Sự thiết lập chánh niệm chính là một chìa khóa để tháo gỡ tất cả 
những gút mắt, là chất liệu để ngăn ngừa mọi nỗi khổ niềm đau 
trong cuộc đời. Từ một nhân tố sống có chánh niệm tỉnh thức sẽ 
đem lại kết quả tức thời trong hiện tại, nhiều nhân tố sống chánh 
niệm sẽ tạo nên một tập thể bình an và hạnh phúc, nhiều tập thể 
sống trong chánh niệm tỉnh thức sẽ tạo nên một xã hội hoà bình 
thịnh vượng. Sự chánh niệm tỉnh thức không còn là của riêng 
đạo Phật. Đức Phật chính là người thiết lập nên phương pháp 
khoa học này cho nhân loại để giữ gìn tâm thức luôn minh mãn 
và sáng suốt. 

Cho đến thời điểm này, nguyên nhân dẫn đến sự xung đột và 
chiến tranh đó chính là sự thất niệm mất tỉnh giác của lãnh đạo 
quốc gia hay tổ chức, đồng thời thiếu vắng đi tình thương đối với 
nhân loại và một sự tham vọng quá đáng. 


Chính vì vậy, cuộc sống chánh niệm tỉnh thức đối với từ cá nhân, 


6. Kinh Pháp Cú, phẩm Chiến Thắng. 


SỰLÃNH ĐẠO BẰNG CHÁNH NIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 133 


từng tổ chức, từng quốc gia, chính là phương pháp và chất liệu thiết 
thực để xây dựng một thế giới hòa bình bền vững. 


HIL KẾT LUẬN 


Con người sinh ra trong cuộc đời này ai cũng có một ước ao 
chung đó là được sống, được tự do và được mưu cầu hạnh phúc 
bình an. Không ai trong chúng ta muốn sự bất hạnh và khổ đau đến 
với chính mình, người thân, gia đình và xã hội. Nhưng những nỗi 
khổ niềm đau ấy nó cứ đến và dày xéo xã hội, gia đình, người thân 
và tâm hồn của mình như một quy luật không thể chối bỏ được. Đã 
bao thế kỷ trôi qua, con người luôn đi tìm câu trả lời cho vấn nạn 
xã hội ấy. Thế nhưng nhân loại dường như đã quên đi rằng cách nay 
hơn 2563 năm một bậc vĩ nhân đã xuất hiện, đã tìm ra, truyền lại 
cho nhân loại về bản chất thật của cuộc đời là khổ đau, nguyên nhân 
đưa đến khổ đau, sự đoạn tận khổ đau và phương pháp đưa đến 
đoạn tận khổ đau... xây dựng một đời sống an lạc hạnh phúc ngay 
trong hiện tại đó chính là đức Thích Ca Mâu Ni Phật. 


Hơn 2Š thế kỷ trôi qua lời dạy ấy và phương pháp ấy vẫn còn lưu 
giữ một cách nguyên vẹn, mà đôi khi chúng ta lại có xu hướng thất 
niệm, vất vả đi tìm những thứ xa xôi ảo vọng khác để xây dựng sự 
bình an và hạnh phúc, nhưng rốt cuộc vẫn không hề đạt được. Dù 
trải qua bao nhiêu ngàn năm đi chăng nữa thì chân lý của Đức Phật 
vẫn tồn tại mãi mãi, vì bản chất của nó là như vậy. 

Chánh niệm là một phương cách sống tỉnh thức mà tất cả mọi 
người ai cũng thiết lập và sống với chánh niệm tỉnh thức, chứ không 
riêng gì người theo đạo Phật. Đây là một phương thức sống của 
khoa học và của xã hội loại người văn minh phát triển. 

Sự lãnh đạo bằng chánh niệm chính là xây dựng một ý thức hệ 
tỉnh thức để nhìn nhận mọi sự vật hiện tượng, các vấn đề một cách 
khách quan và trung thực. Khi thấy rõ được mọi vấn đề thì người 
lãnh đạo sẽ đưa ra những phương thức giải quyết một cách tốt đẹp 
nhất. Đây chính là giá trị đích thực của chánh niệm trong đạo Phật. 


Ngày nay, khoa học và kỹ thuật đang phát triển trên một tầm cao 
mới, nhưng vẫn không ngăn chặn được những trào lưu tư tưởng tiêu 
cực đem nỗi đau thương tổn thất đến nhân loại như thảm sát, khủng 
bố, bạo động và chiến tranh... Đó chính là những thành tố lãnh đạo 


134 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thiếu chánh niệm và tình thương đối với nhân loại gây nên những 
hậu quả như vậy. 

Hơn bao giờ hết, chúng ta phải thiết lập sự chánh niệm tỉnh thức, 
phát triển tình thương nhân loại ngay trong đời sống hiện tại của 
chính mình, thiết lập sự chánh niệm trong nhà trường để giáo dục 
cho thế hệ trẻ, thiết lập chánh niệm trong công ty xí nghiệp, trong 
bệnh viện, trong cơ quan tổ chức quốc gia và quốc tế... đó chính 
là sự lãnh đạo bằng chánh niệm vì một thế giới hoà bình bền vững. 


***% 


NĂM NGUYÊN LÝ 
CỦA LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU 
TT. Thích Nhật Từ © 


Tôi chọn đề tài “Vai trò Š'T của lãnh đạo toàn cầu” nhằm hồi đáp 
lại chủ đề chính của Đại lễ Phật đản LHQ tổ chức lần thứ 3 vào ngày 
'12-14/05/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Tam Chúc- tỉnh 
Hà Nam, Việt Nam. 

Chủ đề chính của Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc là “Cách tiếp 
cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và các trách nhiệm cùng 
chia sẻ vì xã hội bền vững” (Buddhist Approach to Global Leadership 
and Shared Responsibilities for Sustainable Sociefies). Chủ đề đó do Hoà 
thượng Dhammaratana, Phó chủ tịch Uỷ ban Tổ chức Quốc tế và 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch GHPGVN đề xuất trong 
phiên họp chuyển giao quyền đăng cai Đại lễ Vesak LHQ cho Việt 
Nam. Mỗi năm, lãnh đạo Phật giáo thế giới qua Uỷ ban Tổ chức 
Quốc tế của Vesak (ICDV) chọn chủ đề mà về bản chất là sự quan 
tâm và chủ trương của lãnh đạo Liên Hiệp Quốc trong năm đó. 


Trong chương này, tôi nhấn mạnh vai trò 5T gồm (¡) Tầm nhìn 
toàn cầu, (ii) Tránh xung đột văn hoá, (1i) Thay đổi hành vi thích 
hợp, (iv) Thấu hiểu và quản trị lực lượng ngoài, (v) Truyền thông 
vượt chướng ngại. Tôi trình bày các vấn đề nêu trên với tư cách là 
người có kinh nghiệm tham gia ba tổ chức quốc tế của Phật giáo 
trên toàn cầu. Tôi tham gia Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản 
LHQ từ năm 2006 với vai trò Phó tổng thư ký. Tôi làm thành viên 


*, Bài pháp thoại của TT. Thích Nhật Từ được Giác Minh Duyên phiên tả trong Khóa tu 
An Lạc tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 21-10-2018 

1. Tiến sĩ Triết học tại Đại học Allahabad, Ấn Độ, hiện là Ủy viên Hội đồng Trị sự GHP- 
GVN, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM 


135 


136 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


sáng lập của Liên minh Phật giáo thế giới (International Buddhist 
Confederation) được thành lập tại New Delhi, Ấn Độ vào năm 2011 
bởi cộng đồng Phật giáo thế giới dưới sự bảo trợ của chính phủ Ấn 
Độ. 1ổ chức thứ 3 tôi làm vai trò Phó chủ tịch sáng lập là Liên minh 
Phật giáo Châu Á vì Văn hoá, thành lập năm 2013 tại Hong Kong. 

Trong giai đoạn làm Tổng thư ký của Đại lễ Vesak LHQ, tôi đã 
nối kết Hoà thượng Brahmapundit, Chủ tịch sáng lập và Tổng thư 
ký sáng lập của Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới (World 
Buddhist Summit), Nhật Bản, thỉnh mời Tổng thư ký của tổ chức 
này làm Phó chủ tịch Đại lễ Vesak LHQ 2008 tại Việt Nam. Thông 
qua sự nối kết đó, GS. Lê Mạnh Thát và tôi vận động chính phủ Việt 
Nam trở thành nước đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế 
giới lần Š tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành quyết định cho Việt 
Nam tổ chức đăng cai sự kiện quốc này. Có nhiều phiên họp giữa Uỷ 
ban quốc tế của Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới và Ban thường 
trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban tôn giáo chính phủ và một số ban 
ngành trung ương. Phía Nhật Bản và Việt đã ký một số văn bản, trong 
đó có 3 văn bản của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm kiêm Bộ trưởng 
Bộ Ngoại Giao lúc bấy giờ. Nhưng rất tiếc, do những bất đồng lớn về 
địa điểm tổ chức, cuối cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lãnh đạo 
sáng lập của Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới đã huỷ việc tổ 
chức Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới vào đầu năm 2010. 

Vì trực tiếp tham gia vai trò thành viên sáng lập của ba tổ chức 
lớn của cộng đồng Phật giáo thế giới, các kinh nghiệm tôi chia sẻ 
sau đây là những góc nhìn cá nhân, hy vọng giúp quý vị đang tràn 
đầy nhiệt huyết và lý tưởng, có thể tham khảo như một dữ liệu. Tôi 
hy vọng, các Tăng, Ni trẻ có thể trở thành các vị lãnh đạo Phật giáo 
đẳng cấp vượt trội hơn. Nếu điều đó xảy ra thì đây là đại phúc cho 
cộng đồng Phật giáo Việt Nam. 


I.TẦM NHÌN TOÀN CẦU (GLOBAL VISION) 


Để trở thành lãnh đạo toàn cầu, nhà lãnh đạo trước nhất phải 
có tầm nhìn và tâm thái toàn cầu (Ilobal vision & global mind- 
set), không giới hạn lý tưởng của mình trong công việc gia đình, 
cộng đồng, quốc gia và khu vực. Phải mở tầm nhìn theo hướng 
tương tác, nối kết những hoạt động đẳng cấp của thế giới. Muốn 


NĂM NGUYÊN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU Í I37 


vậy, các bạn phải tham khảo các mô hình đẳng cấp quốc gia và 
quốc tế. 

Khi mô hình quốc gia đẳng cấp có tầm ảnh hưởng, chi phối rộng 
trên toàn quốc gia đó thì lập tức nó trở thành mô hình toàn cầu mới, 
nhất là khi những người đứng đầu quốc gia có kế hoạch giới thiệu 
mô hình, nhân bản mô hình, thậm chí áp đặt mô hình đẳng cấp ở 
phạm vi toàn cầu. 


Trung Quốc thường chủ trương biến mô hình quốc gia, tầm 
nhìn quốc gia trở thành mô hình toàn cầu với tầm nhìn toàn cầu. 
Để làm công việc này, người lãnh đạo phải có tâm thế chuẩn bị tình 
huống xấu nhất có thể xảy ra, khi chúng ta rời khỏi bến cảng quốc 
gia mình hoà nhập vào đại dương thế giới, nơi có vô số trận cuồng 
phong và lực lượng ngoại tại xem chúng ta như trở ngại vật hoặc 
đối thủ. Họ sẽ chủ trương “Tiên hạ thủ vi cường” nghĩa là tấn công 
trước để tạo sức mạnh cho sự tồn tại. Thách thức lớn là văn hoá, tôn 
giáo và chính trị ở quốc gia, khu vực và các châu. 


Thế chiến thứ nhất diễn ra đầu thế kỷ 20, sau đó thế chiến thứ 
2 vào thập niên 40-50 của thế kỷ trước đã làm cho nhân loại chia 
thành hai liên minh đối lập. Những thách thức về văn hoá, tôn giáo, 
chính trị dù chúng ta có thừa nhận hay không đã trở thành vấn nạn 
toàn cầu. Nếu không nhận diện dưới cái nhìn của kính Chuyển Pháp 
Luân, gồm bốn bước: (¡) thừa nhận bế tắc, (ii) truy tìm nguyên 
nhân, (1i) trải nghiệm hạnh phúc của niết-bàn và (iv) Thực hành 
chánh đạo gồm 8 yếu tố, thì lý tưởng cao quý mang tính toàn cầu 
của các bạn chỉ dừng lại ở ước mơ. 


Nhiều chiến lược rất thành công ở cấp quốc gia khi đem áp dụng 
ở phạm vi và môi trường toàn cầu thì bị không thích hợp. Hàng 
trăm quốc gia nỗ lực toàn cầu hoá chính sách văn hoá, tôn giáo và 
chính trị của họ nhưng không thành công. 


Một trong những quốc gia điển hình nhất, bị quan ngại nhất là 
Trung Quốc. Thập niên vừa qua, Trung Quốc đã dùng tiền chính 
phủ, bằng con đường ngoại giao văn hoá, ngoại giao nhân dân, bảo 
trợ việc xây dựng Viện Khổng Tử, đồng thời tổ chức việc giảng dạy, 
truyền bá tư tưởng Khổng Tử trên phạm vi toàn cầu mà mục đích 
chính là khẳng định sức mạnh mềm (soft power) qua học thuyết 
Khổng Tử trên toàn cầu. 


138 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Cần nhớ rằng khi cuộc cách mạng văn hoá diễn ra tại Trung 
Quốc thì các nền triết học quá khứ trong đó nổi trội nhất là triết 
học Khổng giáo được xem là chướng ngại vật lớn của Trung Quốc. 
Lúc đó, Trung Quốc muốn loại trừ Nho giáo và một số các tôn giáo 
khác. Trong thời vươn vai ra toàn cầu, Trung Quốc lấy ý thức hệ 
Khổng giáo làm chính vì nó đã có chỗ đứng 2500 năm. 

Về phương diện học thuật cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, hậu tiến 
sĩ trong phạm vi rộng gồm các ngành xã hội nhân văn, hoặc cụ thể, 
triết học phương Đông, triết học Trung Quốc thì các nước phương 
Tây như Mỹ, Canada, Úc và một số nước châu Âu hoan hỷ hợp tác 
với Viện Khổng Tư. Khi nhận thấy sự bành trướng về quyền lực 
mềm của Trung Quốc qua viện này đe doạ nền học thuật tự do 
trên toàn cầu, thì các quốc gia nêu trên đã không còn ủng hộ Viện 
Khổng Tử và thậm chí nõ lực tẩy chay viện này. 

Sau một thập niên, hiện nay, Việt Nam vẫn chưa rút ra bài học 
kinh nghiệm của phương Tây nên tiếp tục ủng hộ Viện Khổng Tử 
như một dấu hiệu ngoại giao văn hoá và học thuật với Trung Hoa. 
Chiến lược của Trung Quốc về quyền lực mềm thông qua thuyết 
Khổng Tử rất thành công trong giai đoạn hiện tại ở nước Trung 
Quốc và một số vùng lãnh thổ trực thuộc như Hong Kong, Ma Cao, 
Đài Loan, Tây Tạng và Nội Mông, nhưng đã chứng minh sự thất bại 
khi các cường quốc phương Tây vận động cộng đồng thế giới tẩy 
chay. Đó là thất bại về phương diện ngoại giao của Trung Quốc. 

Ngày 21/06/2016, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thành 
công khi vận động 17Š quốc gia khu vực trong Đại hội đồng Liên 
Hiệp Quốc chính thức công nhận ngày dài nhất mùa hè trở thành 
ngày Yoga Quốc tế (International Yoga Day). Đây là cách thức giới 
thiệu sức mạnh mềm của Ấn Độ qua góc độ văn hoá. Về phương 
diện này, Ấn Độ khéo léo hơn Trung Quốc ở chỗ không phô trương, 
không bành trướng sức mạnh quân sự để bắt buộc các nước nhỏ 
phải nhượng địa, nhượng biển, nhượng chủ quyền dưới mọi hình 
thức. Trên thực tế như bị áp lực mà phải hợp tác. 

Ấn Độ dưới thời của Thủ tướng Modi để cao văn hoá yOga, 
tăng cường sức khoẻ thể chất. Thủ tướng Modi hàng năm vào ngày 
21/6/2016 trở đi đã cùng các bộ trưởng và đại biểu quốc hội Ấn 
Độ tham gia tập yoga. Các đài truyền hình và báo chí Ấn Độ đã 


NĂM NGUYÊN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 139 


truyền thông sự kiện quan trọng này suốt ba năm qua nhằm nỗ lực 
quốc tế hóa sức mạnh văn hóa Ấn Độ trên toàn cầu. 


Để chiến lược thành công ở đẳng cấp quốc gia được chấp nhận 
ở phạm vi thế giới, chúng ta phải thấy rõ sự thích ứng giữa các nền 
văn hoá dị biệt dưới sự lãnh đạo của các vị lãnh đạo chính trị và tôn 
giáo toàn cầu. Chủ trương “chân thật bất hư” của Phật giáo là chính 
sách thích hợp trong các nỗ lực tương tác với quốc tế. 

Khi dùng các chiêu thuật đánh bóng bản thân với những mưu 
đồ thể hiện quyền lực thì trước sau gì cũng bị phanh phui và tẩy 
chay. Chính sách này chỉ có thể toàn thiện ở đoạn khởi sự nhưng 
không toàn thiện ở đoạn giữa và đoạn cuối, nói theo ngôn ngữ của 
đức Phật. Chân lý của đức Phật được mô tả trong kinh điển pali là 
toàn thiện cả nghĩa lẫn văn ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn sau cùng. 
Chính sách thể hiện quyền lực mềm của Trung Quốc trên toàn cầu 
chỉ được chấp nhận ở giai đoạn đầu, sau đó bị kháng cự, tẩy chay và 
bị xem là đối thủ cạnh tranh ở đoạn giữa và đoạn sau cùng với các 
quốc gia khác. 

Thích ứng với các nhóm văn hoá khác nhau trong môi trường 
đa dạng phức tạp là một thực thể mà nhà lãnh đạo toàn cầu phải 
quan tâm. Không nên chủ quan cũng không nên dùng chiêu thuật 
bất chánh. Lãnh đạo thế giới là những người dày dạn kinh nghiệm 
về các hoạt động quốc tế, sự kiện quốc tế, đẳng cấp quốc tế, quy mô 
quốc tế, cao hơn rất nhiều so với các nước BRIC mới nổi lên gồm 
Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Hoa. 


Tầm nhìn toàn cầu phải thể hiện được tính toàn vẹn, hài hoà, 
tương tác để dẫn đến sự tình nguyện tham dự của các quốc gia 
thành viên Liên Hợp Quốc. Nếu bản chất công việc/ sự kiện mà 
các bạn đề xướng không tương thích với LHQ và các mục đích quốc 
tế thì các nỗ lực đó được xem như “Dã tràng se cát biển Đông”. 


Năm 1999, đại biểu Sri Lanka và Thái Lan, hai nước Phật giáo 
trong Liên Hiệp Quốc đã vận động Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc 
thừa nhận ngày trăng tròn Vesak là sự kiện văn hoá thế giới, tưởng 
niệm sự đản sinh, sự giác ngộ và sự nhập Niết-bàn của đức Phật 
Thích Ca. Vận động và quốc tế hóa lễ Vesak không phải chuyện 
đễ vì phần lớn các nước đại biểu LHQ phần lớn Công giáo và Tin 
Lành, một thiểu số theo Hồi giáo. Vì giá trị, thông điệp hoà bình, 


140 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


tuệ giác giải quyết các vấn nạn khổ đau từ triết lý đến hành động 
thực tiễn qua lịch sử 2600 năm tồn tại của đạo Phật làm cho lãnh 
đạo Liên Hiệp Quốc cảm thấy bị thuyết phục nên đã công nhận 
ngày Vesak là ngày lễ hội văn hoá toàn cầu. 

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofñ Annan người theo Tin Lành 
nhưng ông đã thuyết phục Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết 
mà không có phiếu chống. Đó là điều hiếm có trong lịch sử Đại hội 
đồng Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết này được ban hành ngày 1S-12- 
1999 khẳng định rõ từ tháng 5/2000 trở đi, tại trụ sở Liên Hiệp 
Quốc ở New York và các văn phòng đại diện Liên Hiệp Quốc ở các 
khu vực đồng loạt tổ chức lễ Vesak, còn gọi là Đại lễ Tam hợp. 


Tính đến tháng 05/2018, lãnh đạo Liên Hiệp Quốc tổ chức 
thành công Đại lễ Phật đản 18 lần. Hoà thượng Brahmapundit, 
nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Mahachulalongkorn nương 
vào sự kiện Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York, 
suốt năm 2003 đã vận động chính phủ Thái Lan và Hội đồng Tăng 
tống tối cao Thái Lan biểu quyết thông qua việc ủng hộ Thái Lan 
làm nước đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc vào năm 2004. 
Đồng thời, Hoà thượng đã vận động các quốc gia trong khu vực ủng 
hộ đại lễ Vesak này. Rất may mắn, Hòa thượng đã thành công trong 
việc hơn 30 quốc gia tham dự sự kiện quốc tế này lần đầu vào năm 
2004 thành công mỹ mãn. 


Nhìn xa trông rộng trên phạm vi toàn cầu, tham gia tương tác 
các hoạt động toàn cầu là lý tưởng cao quý mà chúng ta cần quan 
tâm. Tấm gương đức Phật Thích Ca thể hiện tầm nhìn xuyên vũ 
trụ. Từ 26 thế kỷ trước, đức Phật thấy rõ ngoài quả địa cầu chúng 
ta đang sống, nói theo văn học Phật giáo là “cõi Diêm Phù Để” đức 
Phật thấy các dãy thiên hà, ngân hà, trong số đó có các hệ tấp trời, 
trong số đó, có các quả địa cầu có sự sống của con người. Đang là 
Thái tử đông công, đức Phật quyết định từ bỏ cơ hội làm vua là một 
tầm nhìn toàn cầu, vì lý tưởng cứu độ nhân loại. 

Với cái nhìn tiến bộ, thái tử Tất-đạt-đa thấy rõ, khi làm vua nước 
Sakya, cùng lắm chỉ xoá bỏ được chủ nghĩa giai cấp trong nước 
Sakya. Vào thời Phật, Sakya là tiểu quốc nhỏ nhất so với 15 nước 
thuộc liên bang cộng hoà Ấn Độ bấy giờ. Hai nước mạnh nhất trong 
liên bang Ấn Độ cổ đại là Magadha dưới sự trị vì của vua Tần-bà- 


NĂM NGUYÊN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU Í I4] 


sa-la và Kosala dưới sự trị vì của vua Ba-tư-nặc. Chưa đầy một năm 
hoằng truyền chân lý, đức Phật đã độ vua Tần-bà-sa-la và vua Ba- 
tư-nặc làm đệ tử. Khi hai vị đại vương lớn nhất thời kỳ đức Phật trở 
thành đệ tử góp phần truyền bá chân lý, ảnh hưởng chân lý đó đến 
mọi gia đình, nhất là một nửa đất nước Ấn Độ chắc chắn diễn ra 
trong vòng vài năm. 

Chọn con đường làm nhà minh triết vĩ đại, đức Phật đã có tầm 
nhìn vĩ đại rằng chân lý của Ngài sẽ được Š châu và hằng trăm quốc 
gia tiếp nhận bằng con đường hoà bình. Đức Phật chọn con đường 
tỉnh thứch chứ không chọn chính trị để làm vua. Tương tác với các 
châu lục và thế giới mà chỉ có tầm nhìn quốc gia là lạc hậu. Đối 
với trong nước, khi các bạn chủ trương sai có thể sửa lại thành chủ 
trương đúng, đi con đường hoá độ sai có thể sửa thành hoá độ đúng, 
vấn đề đó có thể được người dân thông cảm bỏ qua vì chủ nghĩa yêu 
nước và tinh thần dân tộc. Khi lỡ một chuyến đò quốc tế là coi như 
mất cơ hội. Thành kiến của cộng đồng quốc tế nhìn vào sự thất bại 
của chúng ta về việc nào đó sẽ mất vài chục năm chưa chắc tháo mở 
nổi. Nếu không chấp nhận luật chơi này của thế giới, chúng ta sẽ bị 
cô lập và bị gây áp lực. 

Cách các nước phương Tây thường gây áp lực Việt Nam và các 
nước yếu khác là nhấn mạnh vào tự do tôn giáo, nhân quyền, dân 
chủ mà ở nước họ đã phát triển đến cực đỉnh. Những quốc gia yếu 
về kinh tế muốn hội nhập với khu vực và toàn cầu thì phải thích ứng 
với các luật tắc quốc tế. Muốn hội nhập quốc tế thì các quốc gia phải 
đảm bảo tự do tôn giáo. Điều này, trong một số trường hợp, dưới 
áp lực của Hoa Kỳ, được hiểu đồng nghĩa với việc mở cửa cho Tin 
Lành và Công giáo phát triển mạnh. 

Khi Nam Hàn tiếp nhận chủ nghĩa tư bản và trở thành đồng 
minh của Mỹ tại Châu Á thì Hàn Quốc phải tiếp nhận Công giáo 
và Tin Lành. Chỉ từ năm 1953 đến nay, Công giáo chiếm 24% dân 
số, Tin Lành chiếm 23% dân số. Phật giáo có mặt tại Hàn Quốc vào 
đầu thế kỷ thứ 4 Tây lịch, một nước Đại thừa chỉ đứng sau Việt Nam 
(tiếp nhận đạo Phật vào TK I trước Tây lịch) và Trung Quốc (tiếp 
nhận đạo Phật vào năm 68 sau Tây lịch), hiện nay chỉ còn lại 18% 
dân số Phật tử và trở thành tôn giáo thiểu số, trong khi Tin Lành 
mới có mặt khoảng 400 năm trên toàn cầu. 


142 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Mô hình phạm vi toàn cầu truyền cảm hứng rất lớn cho lãnh đạo 
đẳng cấp quốc gia. Nhà lãnh đạo có tầm nhìn toàn cầu phải biết tự 
hy sinh quyền lợi quốc gia, quyền lợi khu vực, quyền lợi cộng đồng 
và gia đình mình mới có thể trở thành những con đại bàng sải cánh 
tung bay khắp mười phương. Bằng không, chúng ta chỉ hài lòng 
theo mô thức cố thủ “Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà 
vẫn hơn”. Đó là thái độ hãnh diện tự hào với những cái lạc hậu. Ao 
là tù đọng, nhiều rong rêu, nhiều côn trùng, không sử dụng được. 
Ở lãnh vực kinh tế thì ao nhà là nền kinh tế nhỏ, lạc lậu. Chúng ta 
phải mạnh đạn rời ao nhà, hội nhập vào biển lớn, quốc tế hóa chính 
mình tại các châu lục lớn. 


Giai đoạn tôi làm Phó tổng thư ký Ban Phật giáo quốc tế GH- 
PGVN từ năm 2002-2007, tôi đã nỗ lực thiết lập các mối quan hệ 
ngoại giao Phật giáo quốc tế để năm 2008 vận động thành công, 
đưa Đại lễ Vesak LHQ về Việt Nam lần đầu tiên. Đây là sự kiện 
ngoại giao và văn hóa quốc tế lớn nhất trong lịch sử 2000 năm của 
Việt Nam. Với tầm nhìn toàn cầu, các nhà lãnh đạo quốc gia mới 
làm được những công trình đẳng cấp thế giới, có lợi ích cho dân tộc 
và cho toàn cầu. 


II. TRÁNH XUNG ĐỘT VĂN HOÁ 


Xung đột văn hoá liên quốc gia, liên châu lục cũng như xung đột 
văn hoá tôn giáo khiến nhiều quốc gia không thể ngồi lại với nhau 
chỉ vì sự thủ cựu vào văn hoá truyền thống của mình, vốn đã trở 
thành rào cản đối với những quốc gia thuộc nền văn hoá và tôn giáo 
khác nhau. 

Tôi gọi xung đột văn hoá giống như phản ứng của cơ thể đối 
trước các vật thể lạ đưa vào cơ thể. Năm 1975, tôi được ó tuổi, vai 
trái tôi có đến hơn chục mũi chích ngừa trước các mùa dịch bệnh 
nhằm giúp cơ thể đối kháng dịch bệnh. Dị ứng văn hoá tạo ra cú sốc 
văn hoá còn nguy hại hơn cách thức kháng thể của chúng ta khoanh 
vùng vật lạ xâm nhập vào cơ thể. Khi chúng ta lấy hệ văn hoá dân tộc 
mình, văn hoá tôn giáo mình làm hệ quy chiếu để nhìn ra thế giới, 
chúng ta đã bị chủ quan hoá. Tính chủ quan hoá tạo ra cái tôi văn 
hoá. Cái tôi văn hoá tạo nên xung đột văn hóa, dẫn đến tình trạng 
kháng chọi, loại trừ, một mất một còn trong văn hóa. Loại trừ văn 
hóa là sự tàn phá văn hóa nhân loại. 


NĂM NGUYÊN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 143 


Nhà lãnh đạo toàn cầu phải nhận diện tình huống có thể dẫn 
đến những cú sốc văn hoá, xung đột văn hoá. Nếu không thấy rõ 
điều này thì lý tưởng toàn cầu của các bạn sẽ bị dừng chân giống 
như xe đua giữa đường bị nổ lốp, đành thất bại ngồi nhìn những tay 
đua khác vượt qua và về đích. 


Trước tiên, chúng ta cần phơi bày nền văn hoá của mình trước 
các nền văn hoá của cộng đồng khác, quốc gia khác, châu lục khác. 
Cần xoá đi cái nhìn độc tôn, độc quyền vì phần lớn trở thành độc 
đoán, độc tài và độc ác. Các bạn cần có tâm thế rộng mở và chân 
thành. Những người rộng mở tâm hồn ở phạm vi toàn cầu mới có 
thể ngoại giao, tương tác, vận động để quần chúng ủng hộ quốc 
gia mình, nâng tầm quốc gia lên phạm vi khu vực và quốc tế. Đó là 
quá trình dài, có khi mất vài thập niên vận động cũng chưa chắc đã 
thành công. 

Cần hiểu chiều kích văn hoá dị biệt của các quốc gia, các châu 
lục. Không hiểu người khác mà buộc người khác hiểu mình là thái 
độ độc đoán. Bài kính Thất Tri, tức 7 hiểu biết đúng thuộc kinh tạng 
Pali, tôi đã đưa vào quyển Kính Phật Cco Người Tại Gia, trong đó 
có “tri tha” tức hiểu người khác ở phạm vi rộng hơn. Biết quốc gia 
khác, châu lục khác, biết ý thức hệ và văn hoá khác, chúng ta mới 
có khả năng làm cho người khác, cộng đồng khác và quốc gia khác 
chấp nhận mình. 

Để giải quyết xung đột văn hoá xuyên quốc gia, lục địa thì công 
việc không đơn giản là sao chép mô hình ở quốc gia A và dán vào 
quốc gia B vì bản chất xung đột văn hoá mỗi nơi khác nhau. Xung 
đột ý thức hệ chính trị của Bắc Việt Nam dưới sự ủng hộ của Liên 
Xô và Trung Quốc, và Nam Việt Nam dưới sự ủng hộ của Hoa Kỳ 
đã dẫn đến cuộc chiến tương tàn gần 30 năm và cướp đi sinh mệnh 
của mấy triệu người Việt nam, 300.000 binh lính Việt Nam chết 
trên chiến trường và 58.000 quân nhân Mỹ bỏ mạng. Bài học lịch sử 
của Việt nam khó có thể áp dụng cho các quốc gia khác vốn có bối 
cảnh xã hội, chính trị khác. 


Hoa Kỳ can thiệp vào các quốc gia khác khi được thỉnh mời hay 
can thiệp có chú ý như trận Iraq đánh Kuwait, hay ở Afghanistan có sự 
hiện diện của Mỹ, mà theo họ là ủng hộ lực lượng tiến bộ vì quyền lợi 
của quốc gia đó. Bài học chiến tranh Việt Nam không phải là bài học lý 


144 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


tưởng mà Mỹ có thể sử dụng để giải quyết những vấn nạn có cùng cấu 
trúc và cùng bản chất ở các quốc gia khác, gồm lraq và Afghanistan. 

Năm 2007 với vai trò Phó Tổng thư ký của Uỷ Ban Tổ chức quốc 
tế (ICDV), tôi mơ ước đưa Vesak Liên Hiệp Quốc về Việt Nam. 
Lúc đó trong Uỷ Ban chỉ có hai thành viên Việt Nam là Hoà thượng 
Thích Thiện Tâm, Phó chủ tịch GHPGVN và tôi. Để tạo thêm biểu 
quyết cho Việt Nam trong tổ chức này, tôi nghĩ đến việc giới thiệu 
giáo sư Lê Mạnh Thát và vận động ICDV chấp nhận giáo sư Lê 
Mạnh Thát, một sử gia nổi tiếng của Việt Nam và là nhà triết học 
Phật giáo. Khi giáo sư Lê Mạnh Thát được chấp nhận trong ICDV 
thì Việt Nam có ba phiếu biểu quyết. Việc vận động Ban tổ chức quốc 
tế gồm mấy chục quốc gia thời điểm năm 2007 đưa Vesak LHQ về Việt 
Nam là một câu chuyện dài. 

Khó khăn đầu tiên là chính phủ Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam chưa có chủ trương về việc đăng cai Vesak LHQ. Khó khan thứ 
hai là các thành viên ICDV năm 2007 còn dè đặt Việt Nam theo chủ 
nghĩa xã hội. Khi tôi và GS. Lê Mạnh Thát đề xuất ICDV chấp nhận 
cho Việt Nam đăng cai Vesak LHQ thì một Hoà thượng Việt Nam, 
quốc tịch ức, chống đối kịch liệt, tạo ra sự phản đối Domino trong các 
thành viên ICDV còn lại. ICDV đã phải thảo luận về đề xuất này thật 
lâu, cuối cùng Hòa thượng Brahmapundit với tư cách Chủ tịch sáng 
lập ICDV quyết định ủng hộ Việt Nam làm nước đăng cai Vesak LHQ. 

Rất cảm động khi Hòa thượng Brahmapundit giải thích rằng Hòa 
thượng đã từng đến tham dự Đại lễ Phật đản ở những nước Hồi giáo 
như Pakistan, Bangladesh, Afghanistan mà trước đây là những nước 
theo Phật giáo Đại thừa. Không lý do gì các thành viên ICTDV không 
thể đến nước Việt Nam thời chủ nghĩa cộng sản để tổ chức Đại lễ 
Vesak LHQ. Hơn nữa, Phật giáo Việt Nam đã đồng hành với dân 
tộc Việt Nam trên 2000 năm. Cộng sản là một thể chế chính trị, còn 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam không phải là thể chế chính trị. Ở đây, 
chúng ta tổ chức tưởng niệm đức Phật, người khai sáng đạo Phật 
trên đất nước Việt Nam có thể chế chính trị cộng sản chứ không 
phải chúng ta tổ chức để tôn vinh nhà sáng lập đảng cộng sản. Hòa 
thượng Brahmapundit lấy quyền biểu quyết của chủ tịch ICDV, yêu 
cầu ngừng các tranh luận chống đối Việt Nam. Kết quả là lễ Vesak 
LHQ lần đầu tiên được đưa về Việt Nam năm 2008. 


NĂM NGUYÊN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | I45 


Để tạo đẳng cấp Việt Nam, tôi đã thỉnh mời thiền sư Nhất Hạnh 
làm người thuyết trình chính. Tôi điện đàn với người đại diện của sư 
ông Làng Mai. Sau khi được bật đèn xanh của Thiền sư Nhất Hạnh, 
tôi thuyết phục ICDV ra nghị quyết thỉnh Thiền sư Nhất Hạnh làm 
người thuyết trình chính (keynote speaker) của Đại lễ Vesak LHQ_ 
năm 2008. Thiền sư Nhất Hạnh làm người thuyết trình chính đã 
góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam trên toàn cầu. 


Khi thông tin chính thức về việc Thiền sư Nhất Hạnh được mời 
diễn giả chính thì chính phủ Trung Quốc gây áp lực với chính quyền 
Việt Nam bằng vài công hàm. Công hàm của Đại sứ Trung Quốc 
tại Việt Nam và công hàm của Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu 
chính phủ Việt Nam cân nhắc mối quan hệ chính trị ngoại giao giữa 
hai nước, không nên cho phép thiền sư Nhất Hạnh về Việt Nam làm 
diễn giả chính của Đại lễ. Có vài phiên họp do thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng chủ trì về vấn đề này. Cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng quyết định cho phép Thiền sư Nhất Hạnh làm diễn giả chính. 
Trung Quốc không thể can thiệp chủ quyền về tri thức trên lãnh 
thổ Việt Nam. 


Trước khi về Việt Nam thì tại Ý trong một chuyến hoằng pháp, 
đài truyền hình Italy đã phỏng vấn thiền sư Nhất Hạnh về vấn đề Tây 
Tạng. Thiền sư Nhất Hạnh chia sẻ rằng bản thân ông ủng hộ cộng đồng 
Tây Tạng. Ông dẫn chứng rằng Việt Nam từng trở thành thuộc địa của 
Trung Quốc 1000 năm từ thế kỷ I đến thế kỷ X. Người Việt Nam không 
bỏ cuộc trong đấu tranh giành lại độc lập chủ quyền thiêng liêng. Cuối 
cùng Việt Nam đã thắng. Lời phát biểu của Thiền sư Nhất Hạnh nêu 
trên đã làm cho cửa ngõ thiền sư Nhất Hạnh hoằng pháp Trung Quốc 
bị khép lại vĩnh viễn. Câu chuyện nêu trên là ví dụ về sự xung đột ý thức 
hệ chính trị, tạo ra nhiều trở ngại. 


Ở phạm vi rộng, trong từng giai đoạn lịch sử, mõi chính thể có thể 
theo khuynh hướng chính trị A, lúc khác theo khuynh hướng chính 
trị B. Là nước nhỏ, Việt Nam dễ dàng bị áp đặt, chi phối và bị tác động 
đa chiều từ các nước lớn và liên minh lớn trên thế giới. Hiện nay, Việt 
Nam đứng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, đang thiên hướng Hoa Kỳ để 
Trung Quốc bớt gây áp lực với chúng ta. Hãy suy gẫm câu thơ của Tố 
Hữu: “Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước/ Chọn một dòng hay để 
nước trôi?” 


146 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Giải quyết xung đột văn hoá ở phạm vi khu vực và toàn cầu phải 
được diễn ra theo cách, các quan ngại về nhau phải được tháo mở. 
Phật giáo gọi đó “giải oan, thích kết” tức “tháo mở hận thù và oan 
trái” 

Vào năm 2007, ICDV có hơn 40 quốc gia thành viên đều quan 
ngại chủ nghĩa cộng sản đối lập với tôn giáo nên lo ngại là không 
thể tổ chức thành công lễ Vesak LHQ tại Việt Nam. Tại sao không 
chứ? Việt Nam chứng minh với thế giới rằng lễ Vesak LHQ 2008 tổ 
chức tại Việt Nam đã thành công mỹ mãn, thậm chí vượt trội hơn cả 
các lần tổ chức tại Thái Lan và Tích Lan, hai nước Phật giáo là quốc 
giáo. Tháo mở các xung đột văn hoá và ý thức hệ chính trị sẽ giúp 
cho các bên khai thông vì mục đích và lợi ích của các bên. 


IIIL THAY ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI 


Các nhà lãnh đạo độc tài thường có khuynh hướng biến chủ 
trương giả định thành công của bản thân thành chủ trương quốc 
gia và toàn cầu. Trong một số tình huống, các nhà lãnh đạo độc tài 
có chính sách xâm lăng các nước nhỏ, hoặc sử dụng các bằng quyền 
lực mềm về văn hoá và giáo dục để mở rộng sự bành trướng trên 
toàn cầu. Đó là ý chí của các nhà lãnh đạo độc tài. Đẳng cấp đó có 
thể chống lại quyền lợi của loài người nhưng nó tạo ra đẳng cấp lớn 
trên phạm vi toàn cầu mà bắt đầu từ phạm vi quốc gia. 


Chẳng hạn, Tần Thuỷ Hoàng khi ra lệnh làm Vạn Lý Trường 
Thành có mục đích ban đầu là ngăn chặn giặc ngoại xâm vào Trung 
Hoa. Ong đã ban hành chủ trương độc tài trên toàn quốc, ai kháng 
lệnh sẽ chết. Hầu như các đế chế độc tài với các vị vua độc tài thỉnh 
thoảng tạo ra các công trình quốc tế lớn đều nhưng về bản chất là 
những công trình xây dựng trên xương máu của người dân. Khi nhìn 
lại quá khứ với những công trình đẳng cấp thế giới, một mặt chúng 
ta thấy được trí tuệ và lý tưởng nhưng mặt trái, các công trình đó 
chứa đầy máu, nước mắt và cái chết. 


Điều chỉnh hành vi là tạo ra tương tác tích cực nhưng không gây 
phương hại đến lợi ích và tiếng nói độc lập của các bên. Đó là xu 
thế mà Liên Hiệp Quốc chủ trương trong 7 thập niên qua. Một số 
thành viên Liên Hiệp Quốc thừa nhận rằng họ ảnh hưởng từ cách 
giải quyết xung đột toàn cầu theo tinh thần đức Phật dạy, đặc biệt 


NĂM NGUYÊN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU Ì I47 


các thông điệp từ bi, hòa giải, khép lại quá khứ, xây dựng hiện tại 
bằng trí tuệ. 

Có châm ngôn hay như sau: “Người bi quan trách gió, người 
lạc quan hy vọng gió đổi chiều. Người thích ứng thì tiếp tục điều 
chỉnh cánh buồm để thẳng buồm mà đi” Hai quan niệm sau trong 
ba quan niệm nêu trên yêu cầu chúng ta cần thay đổi nhận thức, 
điều chỉnh hành vi để thích ứng với các hoàn cảnh sống. 

'Về bản chất, vấn đề nào cũng có tối thiểu banhóm khuynh hướng. 
Nhóm tiêu cực thì than khóc, cằn nhằn, kể lể, bỏ cuộc. Nhóm tích 
cực kỳ vọng tích cực nhưng chỉ dừng ở kỳ vọng, đức Phật gọi là 
“Cầu bất đắc khổ; nỗi khổ tâm lý vì ước muốn không được toại 
nguyện. Đạo Phật khích lệ quan điểm thứ ba, đó là chuyển hướng 
cánh buồm, tận dụng điều kiện nghịch cảnh để tạo ra thành công. 
Cũng giống như hoa sen đã tỏa ngát và có giá trị trong khi tồn tại 
trong bùn nhơ, nươc đọng. 

Trong kinh điển Đại thừa, đức Phật đề cập khái niệm trí tuệ 
phương tiện quyền xảo. Về sau người ta bỏ chữ “trí tuệ” và “quyền 
xảo”. “Quyền xảo” trong thuật ngữ hiện đại tương đương với “thông 
minh cảm xúc” (Emotional Intelligence). Người thông minh cảm 
xúc biết uyển chuyển trong mọi tình huống để thích ứng, hội nhập, 
tiến bộ và phát triển bền vững. Tính uyển chuyển và thích ứng 
(phương tiện quyền xảo) phải được đạo diễn bằng trí tuệ. 

Kỹ năng đọc tình huống, hiểu tâm trạng người, cộng đồng, quốc 
gia, các châu lục và toàn cầu thuộc về tha tâm thông, một trong 
6 pháp thần thông. Hiểu ở phạm vi hẹp là biết tâm lý cũng như 
chủ trương của người nào đó, còn ở phạm vi rộng là chúng ta biết 
khuynh hướng và chủ trương của một quốc gia hay liên minh nhiều 
quốc gia. 

Thị trường tài chính thế giới thay đổi hàng giờ chỉ vì một câu nói 
của các nguyên thủ của các siêu cường quốc. Một câu nói của tổng 
thống Mỹ Donald Trump có thể thay đổi giá vàng, giá đô la và thị 
trường chứng khoán. Không nắm bắt được diễn biến này thì hôm 
trước là triệu phú, hôm sau có thể là thường dân. Tác động đó tạo ra 
vô thường nhanh chóng. 


148 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Những nhà lãnh đạo toàn cầu phải theo dõi xu thế toàn cầu, các 
lời phát biểu toàn cầu, các chủ trương toàn cầu vốn có thể tác động 
đa quốc gia. Người có tầm nhìn quốc gia giống như trùm chăn phủ 
đầu nghĩ rằng ma không thấy mình. Thực tế không có ma, nhưng 
nếu có thì dù mình không thấy ma, ma vẫn thấy mình vì ma có tầm 
nhìn xuyên vật lý. 


Mọi điều chỉnh đều bắt đầu bằng nhận thức đúng, đức Phật gọi 
là “Như lý tác ý”, tức nhận thức đúng với sự thật đang là. Trong triết 
học có khái niệm “Sự vật trong chính nó” (Things in itself) và sự vật 
qua lăng kính nhìn của chúng ta. Một sự vật có hàng triệu lăng kính. 
Hiện nay 7,3 tỷ người trên thế giới nếu xem một chương trình trực 
tiếp sẽ có 7,3 tỷ góc nhìn khác nhau cho cùng một sự việc. Do đó áp 
đặt cảm xúc chủ quan, thái độ chủ quan, ước muốn chủ quan vào sự 
vật hiện tượng sẽ làm cho sự vật hiện tượng biến dạng. Thiền Minh 
Sát (Vipassana) đức Phật dạy là cách chúng ta phát triển trí tuệ trên 
nền tảng loại trừ chủ quan. Bằng cách này, chúng ta mới có trí tuệ 
toàn cầu để hội nhập toàn cầu. 


Điều chỉnh nhận thức bằng như lý tác ý hoặc bằng trí tuệ Phật, 
chúng ta sẽ điều chỉnh được sứ mệnh, sự tương tác, đóng góp để từ 
phạm vi gia đình nâng tầm lên phạm vi cộng đồng, quốc gia, khu 
vực và quốc tế. Nó là một quá trình tiệm tiến khó có thể nhảy vọt. 


Để việc điều chỉnh hành vi được chấp nhận trên toàn cầu thì 
bằng con đường ngoại giao nhiều hình thức, chúng ta mới đạt được 
mục đích cao quý. Thiền sư Nhất Hạnh đại diện Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam Thống Nhất, năm 1966 đến Hoa Kỳ vận động hoà bình 
cho Việt Nam. Cũng ở thời điểm đó khi học chương trình thạc sĩ 
tâm lý ứng dụng tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ, thiền sư Nhất Hạnh 
phát hiện trong thư viện trường có tác phẩm kinh An Ban Thủ Ý, 
tương đương kinh Mười Sáu Pháp Quán Niệm Hơi Thở, tức là 16 kỹ 
năng thở thiền. Đây là bước thay đổi cách tu và hành đạo của thiền 
sư Nhất Hạnh từ đó. 


Trước khi du học Mỹ, thiền sư Nhất Hạnh đã rất giỏi về thiền 
công án qua hai tác phẩm N¿o Vào Thiển Học và Nẻo Về Của Ý. Ngài 
viết hai tác phẩm này ở tuổi đời mới ngoài 20 nhưng rất sâu sắc. 
Cũng như triết gia Phạm Công Thiện viết quyển sách Ý Thức Mới 
trong Văn Nghệ và Triết Học đã ảnh hưởng các đại học miền Nam 


NĂM NGUYÊN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU Í 149 


Việt Nam khi ông mới 19 tuổi. Quan niệm triết học, văn học, xu 
thế chính trị trên toàn cầu không chỉ được ông dẫn chứng mà còn 
đánh giá phê phán rất thuyết phục những mặt giới hạn của các học 
thuyết đó. 

Thiền sư Nhất Hạnh đã thay đổi tầm nhìn và phương pháp tu 
tập dựa vào thiền tông Trung Hoa mà Ngài được đào tạo từ chùa 
Từ Hiếu, tiếp tục ảnh hưởng ở Phật học đường Nam Việt chùa Ấn 
Quang, suốt nhiều năm giảng dạy tại các trường đại học trong nước. 
Sau khi qua Hoa Kỳ gần 2 thập niên, thiền sư Nhất Hạnh chính thức 
xây dựng Làng Mai ở Pháp. Thay đổi khuynh hướng và lý tưởng 
để điều chỉnh hành vi, chủ trương, sứ mệnh đối với thiền sư Nhất 
Hạnh phải mất gần 20 năm. 


Năm 2005, tôi làm Phó Ban tiếp rước thiền sư Nhất Hạnh tại 
TP.HCM. Lúc đó tôi là giảng viên Trường Cao đảng Phật học 
TP.HCM, phụ trách MC điều phối chương trình giao lưu giữa tăng 
thân Làng Mai và tăng ni sinh lớp cao đẳng Phật học. Hôm đó, Thiền 
sư Nhất Hạnh tâm sự với thiền sư Từ Thông rằng: “Thầy Từ Thông 
à, mấy chục năm trước, khi dạy ở Phật học đường Ấn Quang, tôi và 
thầy đã cam kết chúng ta không cần độ đệ tử, không xây dựng chùa 
chiền, chỉ chuyên tâm đầu tư vào giáo dục Phật học thật chuẩn. Các 
thầy đi trước chúng ta chỉ là các thầy gia giáo, không bài bản về giáo 
dục nên truyền đạt Phật học có những giới hạn nhất định. Dạy đệ 
tử người khác suốt một kiếp người còn chưa đủ thời gian, cần chi 
bận tâm việc xây chùa vốn tốn nhiều thời gian”. Thiền sư Từ Thông 
mỉm cười. Từ năm thập niên 1950 đến bây giờ, thiền sư Từ Thông 
vẫn giữ quan điểm không xây chùa, không độ đệ tử, chỉ chuyên tâm 
hoằng pháp. Thiền sư Nhất Hạnh đã bắt đầu độ đệ tử xuất gia khi 
thành lập Làng Mai tại Pháp. 


Thiền sư Nhất Hạnh thành lập Trường Thanh niên phụng sự 
xã hội (nay là chùa Pháp Vân ở đường Lê Thúc Hoạch, quận Bình 
Tần), chủ yếu thu hút giới trí thức trẻ tham gia các hoạt động vì hoà 
bình, dấn thân vào xã hội Việt Nam. Vì là cư sĩ có gia đình, với trách 
nhiệm gia vụ và xã hội nên họ không thể dâng hiến 100% thời gian 
cho Phật sự. Đến lúc thành lập Làng Mai năm 1982, thiền sư Nhất 
Hạnh phải tiếp tục đấu tranh tư tưởng cho đến năm 1991 mới tiếp 
độ xuất gia đệ tử. Năm 1994, thiền sư Nhất Hạnh xuất gia thêm hai 


150 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


mươi mấy vị. Đó là quá trình thay đổi nhận thức dẫn đến thay đổi 
chủ trương và sứ mệnh phụng sự. 


Từ năm 1997, 1Š năm kể từ khi thay đổi phương pháp phụng sự 
thì Làng Mai mới bắt đầu được biết đến ở phương Tây và thiền sư 
Nhất hạnh mới hóa độ cộng đồng dân da trắng, đặc biệt là giới trí 
thức. Trước đó, thiền sư đầu tư viết sách. Sách của Ngài bán rất chạy, 
dịch ra nhiều ngôn ngữ, tạo tác động tích cực trên toàn cầu. Nếu 
không có những đầu sách bán chạy đó thì Làng Mai tại thôn quê 
của miền Nam nước Pháp, cải tạo từ chuồng ngựa thành thiền viện 
thì chưa chắc có tầm ảnh hưởng lớn như hiện nay. Thiền sư Nhất 
Hạnh là một chứng nhân lịch sử góp phần tạo ra những thay đổi xã 
hội, thông qua sự thực tập thiền Phật giáo ở phạm vi toàn cầu. 


HT. Thích Trí Quảng qua các bài pháp thoại trước năm 2000, 
chủ trương ngôi chùa tâm linh, không xây chùa vì Ngài ảnh hưởng 
từ hai vị giáo thọ là thiền sư Nhất Hạnh và thiền sư Từ Thông. Đến 
năm 2000, HT. Thích Trí Quảng bắt đầu xây chùa; trong khi với uy 
tín của Ngài nếu xây chùa từ tuổi ba mươi thì đến nay Ngài đã có thể 
xây dựng vài chục ngôi chùa. 

Điều chỉnh hành vi từ tầm nhìn cá nhân, gia đình, nâng lên 
thành tầm quốc gia, khu vực và toàn cầu. Chỉ khi thiển sư Nhất 
Hạnh chuyển đổi thích ứng với phạm vi toàn cầu thì Làng Mai có 
chỗ đứng trên toàn cầu, đóng góp cho sự thay đổi xã hội của cộng 
đồng da trắng ở nhiều châu lục. 


IV. TRUYỀN THÔNG VƯỢT CHƯỚNG NGẠI 


Chướng ngại vật lớn nhất trong phạm vi toàn cầu bắt đầu từ ngôn 
ngữ, văn hoá, ý thức hệ tôn giáo và ý thức hệ chính trị. Không nhận 
điện các trở ngại này, chúng ta không thể vượt qua được. Phương 
pháp tứ thánh đế Phật dạy gồm bốn bước: thừa nhận khổ đau, truy 
tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập chính đạo, 
tức giải pháp thích hợp. Nếu chỉ dừng lại ở sự trấn an tâm lý thì đó 
không phải là giải pháp. 

Chúng ta cần thấy rõ tầm quan trọng của truyền thông toàn cầu 
tạo ra sự thay đổi toàn cầu mà bắt đầu là tính toàn cầu hoá. Toàn 
cầu hoá mới diễn ra trong vòng hai thập niên trở lại đây, xuất phát 
từ kinh doanh trong một châu lục, mở rộng ra ở các châu lục còn 


NĂM NGUYÊN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU Í IŠ1 


lại. Toàn cầu hoá từ việc vận chuyển hàng hoá sản xuất trong các 
tình, thành phố trên toàn quốc, sau đó được lan rộng trong phạm vi 
khu vực và toàn cầu. Đó là sự tăng trưởng hiệu quả sản xuất đến tay 
người tiêu dùng. 

Quá trình toàn cầu hóa đã tác động đến tiến trình tiếp biến văn 
hoá, ý thức hệ chính trị, tôn giáo, lý tưởng sống từ quốc gia A có mặt 
khắp trên các quốc gia khác. Toàn cầu hoá tác động chi phối như 
trận cuồng phong, càn quét không thương tiếc các nền văn hoá, chủ 
trương, kinh tế bản địa. 


Nền văn hoá Việt Nam đang bị xâm thực bởi nền văn hoá Trung 
Quốc. Chúng ta đang bị tàn phá bởi trận cuồng phong toàn cầu hoá 
đến từ phương Tây. Chúng ta đang đánh đổi nền văn hoá bản địa và 
môi trường thiên nhiên để tiếp nhận sự tăng trưởng về kinh tế. Đó 
là bài toán mà các nguyên thủ quốc gia cần cân nhắc kỹ. 

Nếu không có chủ trương bằng luật chặt chẽ thì khi nền kinh 
tế Việt Nam tiến bộ bằng 3⁄4 Hàn Quốc thì lúc đó chúng ta sẽ mất 
dần bản sắc văn hoá Việt Nam và phá hoại môi trường và nguồn tài 
nguyên Việt Nam. 

Đối chiếu 70 năm trước, văn hoá y phục Việt Nam là áo dài, 
khăn đóng, áo bà ba, áo tứ thân, nón quai thao, nón lá. Hiện nay bao 
nhiêu người Việt Nam giữ truyền thống đó ngoài những ngày lễ hội, 
ăn cưới, lúc tiếp tân? Chúng ta đánh mất văn hoá y phục Việt Nam 
quá nhanh chóng chỉ trong vòng 70 năm qua. Nhà cửa Việt Nam 
xây theo kiểu châu Âu, kiểu Mỹ, mất dần bản sắc nhà mái ngói, mái 
chùa, mái đình vốn thể hiện kiến trúc, mỹ thuật Việt Nam. Âm nhạc 
bị Tây phương hoá, cải lương bị Trung Quốc hoá. Hầu như văn hoá 
Việt Nam đã và đang bị giằng xé bởi các nền văn hoá lớn, thông qua 
tiến trình toàn cầu hoá. 

Lý tưởng quốc tế cao quý sẽ trở thành ý niệm nếu nó không được 
truyền thông ở phạm vi toàn cầu và đặc biệt khi chúng ta không giải 
thích rõ cho mọi người hiểu và chấp nhận. Phải sử dụng các phương 
tiện truyền thông kỹ thuật số một cách có hiệu quả. 

Facebook ra đời năm 2003, lúc đầu dành cho nhóm nhỏ sinh 
viên trường Đại học Harvard, dân dần Facebook trở thành tập đoàn 
truyền thông lớn nhất hiện nay với số lượng khoảng 3 tỷ người sử 


152_ CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


dụng. Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập Facebook trở thành 
tỷ phú nhanh chóng nhờ vào sức mạnh truyền thông kết hợp với 
công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. 

Trong giai đoạn truyền thông kỹ thuật số, mọi trở ngại văn hoá, địa 
dư, chính trị, thể chế tôn giáo cần phải được vượt qua. Khi Việt Nam 
độc lập vào ngày 30-4-1975, do dị biệt ý thức hệ chính trị, người dân 
Việt Nam trở thành cộng đồng di dân lớn thứ 3 trên toàn cầu sau Trung 
Quốc và Ấn Độ. 

Lúc đầu, người Việt Nam có mặt ở các quốc gia khác với tư cách 
người tị nạn, lao động phổ thông. Ở Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, 
phụ nữ Việt Nam chủ yếu làm cô dâu. Sau 2, 3 thập niên định cư, người 
Việt Nam ở Mỹ, Úc, Canada và châu Âu đã tham gia chính trị, giáo dục, 
xã hội và trở thành người bản địa, có tiếng nói được lắng nghe, thừa 
nhận, các phát minh sáng tạo của họ được đề cao. Theo dự đoán của tôi, 
hình ảnh toàn cầu của Việt Nam rất trong sáng và cao quý. Người Việt 
Nam cần cù, thông minh, chỉ có nhược điểm cần khắc phục là thiếu 
đoàn kết, chống đối nội bộ vì các mâu thuẫn, xung đột. 

Để truyền thông xuyên quốc gia, chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ 
mang tính quốc tế. Trước khi trao trả thuộc địa, nữ hoàng Anh với sự 
tham vấn của các chuyên gia chính trị Anh buộc các thuộc địa phải ký 
hiệp ước làm thành viên vĩnh viễn của khối thịnh vượng Anh. Bằng 
chính sách này, Anh vẫn đóng vai trò chủ đạo của trên 50 quốc gia mà 
Anh từng chiếm đóng. 

Ngay cả Pháp có nền chính trị quân sự bành trướng thế giới bằng 
con đường xâm lăng và viễn chính, hoặc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha 
cũng không theo kịp Anh. Anh đi tới đâu là làm thay đổi cục diện bản 
địa tới đó. Khi Anh rời khỏi các thuộc địa, người bản địa rất biết ơn về 
nền giáo dục và kỹ thuật. Pháp đi tới đâu đều áp dụng chính sách ngu 
dân, phân chia để cai trị. Khi Pháp rời khỏi thuộc địa thường mang theo 
nguồn tài nguyên của nước thuộc địa, để lại sự lạc hậu. Dù Pháp được 
xem là cái nôi văn minh của Châu Âu nhưng ứng xử với các nước thuộc 
địa rất kém văn minh. 

Tiếng Anh, tiếng Pháp là ngôn ngữ truyền thông phổ biến trên 
toàn cầu vì những cuộc xâm lăng viễn chinh các quốc gia nhược tiểu 
bằng chính sách nguy biện là mang khoa học kỹ thuật, giáo dục đến 
nước lạc hậu. 


NĂM NGUYÊN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | IS3 


DT Suzuki sinh năm 1870, qua đời năm 1966 là bậc thây góp 
phần làm thay đổi nhận thức của thế giới về Phật giáo thông qua 
việc giải thích thiển và ứng dụng thiền bằng tiếng Anh. Khi còn là 
sinh viên nổi bật tại Nhật Bản, Suzuki đã được thiền sư Saku Soen 
vốn là thiền sư nổi tiếng tại Mỹ, bảo trợ du học Mỹ và trở thành 
thông dịch viên các bài giảng thiển của thiển sư Saku. Bằng con 
đường thông dịch, Suzuki rất cảm kích phương pháp thiền truyền 
thống của Trung Quốc và Nhật Bản. Ông viết rất nhiều bài viết 
đăng trên các tạp chí quốc tế, bắt đầu từ Hoa Kỳ, về sau tập hợp 
thành ba tập Essays ín Zen Buddhism (Các tiểu luận về Phật giáo 
thiền). Tập 1 được cư sĩ Trúc Thiên dịch năm 1966. Tập 2&3 được 
Hoà thượng Tuệ Sỹ dịch năm 1972-1974. 


Phong trào nghiên cứu thiền của thiền sư Suzuki tác động về 
mặt học thuật tại Hoa Kỳ, sau đó mở ra phạm vi các nghiên cứu so 
sánh về thiền Phật giáo và phân tâm học của Ereud. Thế hệ học trò 
của Freud đã áp dụng thiền Phật giáo để trị liệu tâm thần, mở ra 
phong trào nghiên cứu thiền rộng trong các nước phương Tây bấy 
gIỜ. 

Giai đoạn đó, các nhà khảo cổ Anh, các nhà Sanskrit học, Ấn Độ 
học của Đức đã công bố những công trình lớn về văn học Phật giáo 
qua thánh điển Pali, giúp thế giới trở thành trường tương tác tập trung 
nghiên cứu châu Á đặc biệt là Ấn Độ. 

Về phạm vi tri thức thế giới thì ảnh hưởng của Suzuki được xem 
là bậc nhất trong cộng đồng Phật giáo cho đến hiện nay. Nếu Suzuki 
không biết tiếng Anh, chỉ giảng bằng tiếng Nhật như thây của mình 
là thiền sư Soen thì cũng không đi tới đâu. 

Nói về đóng góp xây dựng chùa, không ai có thể ngang bằng đại 
sư Tĩnh Vân, năm nay 90 tuổi, đang sống tại Phật Quang Sơn, TT. 
Cao Hùng, Đài Loan. Thiền sư Tỉnh Vân sáng tác từ tuổi 18, để lại 
khoảng 200 tác phẩm, I Đài truyền hình, 4 trường Đại học quốc tế, 
mấy chục trường trung học và khoảng 250 ngôi chùa đẳng cấp thế 
giới tại năm châu lục. Ngay cả ở châu Phi, Ngài cũng xây dựng mấy 
ngôi chùa. Vì giới hạn ngôn ngữ tiếng Trung nên sự vươn rộng ra 
thế giới của đại sư Tĩnh Vân đã không thành công như Suzuki, thiền 
sư Nhất Hạnh, hay thiền sư cư sĩ Goenka. 


1Š4l CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Về tính hiệu quả của truyền thông hiện đại thì trên mạng 
Facebook, đức Dalai Lama đang có 13,9 triệu lượt Like; thiển sư 
Nhất Hạnh có 1,7 triệu lượt Like. So với các chính trị gia và những 
nhà có ảnh hưởng về công nghệ số thì vẫn còn cách rất xa. Mark 
Zuckerberg, nhà đồng sáng lập Facebook có lượng truy cập lớn 
nhất thế giới, gần 40 triệu Like. 

Kế đến là tổng thống Mỹ Dolnald Trump. Những nhân vật khi 
sử dụng truyền thông làm sức mạnh thì ảnh hưởng của họ khổng lồ. 
Trump là tổng thống thông minh cảm xúc nhất trong 4Š đời tổng 
thống Mỹ khi sử dụng Twitter và Facebook làm vũ khí chống các 
truyền thông đối kháng. Ông là tổng thống Mỹ mạnh miệng nhất 
xem truyền thông chánh thống và truyền thông bên lề là kẻ thù 
của ông. Chưa từng có tổng thống nào chủ trương như thế. Ông 
có mấy chục triệu lượt Like. Để có 1 triệu lượt Like thì phải có ít 
nhất 4 triệu lượt truy cập, cứ 4 người truy cập thì có 1 người Like. 
Facebook, Twitter của Donald Trump đã trở thành Đài truyền hình 
online lớn. 

Nếu tăng ni không sử dụng truyền thông mạng xã hội là lạc hậu. 
Phải biết sử dụng mặt tích cực của mạng xã hội để truyền thông 
Phật pháp. Cộng đồng Việt Nam trong nước mới sử dụng Facebook 
cách đây vài năm. Bản thân tôi đến năm 2018 có 270.000 lượt Like. 
Các giảng sư khác có khoảng mấy chục nghìn Like. 

Nếu so tu sĩ Phật giáo Việt Nam với các nhân vật giải trí như điện 
ảnh, thời trang, ca sĩ, diễn viên hài thì khoảng cách lượt like quá xa. 
Chẳng hạn, danh hài Hoài Linh dẫn đầu với mười mấy triệu lượt Like. 

Nếu biết sử dụng mạng xã hội làm công cụ truyền thông thì quần 
chúng sẽ thưởng thức trực tuyến những điều chúng ta giảng dạy. Ví 
dụ, khi tôi chia sẻ “góc nhìn Phật giáo” về “Hội thánh của đức Chúa 
trời mẹ” thì trong vòng ba ngày đầu sau khi đăng trên Youtube đã có 
1,9 triệu lượt xem. Tuần lễ đó, bài pháp thoại này đứng thứ 3 trên 
toàn cầu về trend truy cập. Chùa Hoằng Pháp mỗi tháng tu chủ 
nhật có khoảng 10 ngàn người, các khoá tu Phật thất chỉ chứa tối đa 
3600 người. Giảng đường lớn nhất thế giới của chùa Dhammakaya, 
Thái Lan, chứa 1 triệu chỗ ngồi. Tất cả con số nêu trên không thể so 
sánh với hàng triệu lượt xem. 


NĂM NGUYÊN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | LSS 


Mạng truyền thông xã hội Facebook như là kênh truyền hình 
lớn mà chúng ta không thể lấy bất cứ kênh truyền hình nào so sánh 
được. Không sử dụng mạng xã hội là lạc hậu, lỗi thời. Chưa kể, sau 
khi quý vị chết khoảng 100 năm, 1000 năm, các bài pháp thoại của 
quý vị trên Facebook, Youtube vẫn tiếp tục tồn tại và trở nên hữu 
ích đối với quần chúng. 

Đừng nghĩ truyền thông kỹ thuật số là khoe cái tôi. Đó là lối suy 
nghĩ thiển cận. Truyền thông kỹ thuật số là kênh hoằng pháp, truyền 
bá chân lý Phật, đạo đức Phật, các sự kiện Phật sự làm thay đổi nhận 
thức, lối sống, lý tưởng ở phạm vi quốc gia và toàn cầu. Đại lễ Vesak 
LHQ được đăng cai tại Việt Nam năm 2008, 2014 và 2019 đã làm 
thay đổi tầm nhìn của Bộ chính trị, Quốc hội, các cấp lãnh đạo Việt 
Nam đối với các giá trị minh triết của Phật giáo. Tôi vinh dự làm 
Tổng thư ký của Ủy ban tổ chức quốc Đại lễ Vesak LHQ 2008, Phó 
tổng thư ký của đại lễ này năm 2006, 2007, 2014 và 2019. 


Theo nghiên cứu của tôi, năm 2008 trở về trước, GHPGVN có 
39,000 tăng ni và khoảng 13.000 ngôi chùa. Sau 10 năm, dưới tác 
động của Đại lễ Vesak LHQ 2008 & 2014, nay Việt Nam có 55.000 
tăng ni và 18.663 ngôi chùa chính thức, khoảng 4000 ngôi chùa 
chưa được thừa nhận. Sự tăng trưởng dân số Phật tử và số lượng tự 
viện Phật giáo là do tác động tích cực của Đại lễ Vesak LHQ cũng 
như những nỗ lực tích cực của lãnh đạo GHPGVN các cấp. 


Tháng 4/2008, với vai trò Tổng thư ký của Đại lễ Vesak LHQ_ 
2008, tôi được sự trợ giúp của Ban tuyên huấn Trung ương, buổi 
họp báo về Vesak LHQ được Ban biên tập của hơn 400 tờ nhật báo, 
tuần báo và kênh truyền hình tại miền Nam tham dự, để lắng nghe 
Uỷ ban tổ chức quốc tế (IOC) giải thích về Đại lễ Vesak Liên Hiệp 
Quốc. Tôi làm đĩa CD thông cáo báo chí về các phương diện và lợi 
ích của Đại lễ ở phạm vi quốc gia, quốc tế cũng như hình ảnh của 
Việt Nam trên thế giới, các lợi ích chính trị, văn hoá, giáo dục, xã hội 
và các phương diện nhằm giúp giới nhà báo vốn xa lạ với đạo Phật 
có cái nhìn về giá trị minh triết của đạo Phật. 

Lễ khai mạc, bế mạc chương trình Vesak LHQ được truyền trực 
tiếp trên V'TV và 63 kênh truyền hình toàn quốc tiếp sóng. Chưa 
từng có sự kiện nào của Phật giáo trong lịch sử 2000 năm tại Việt 
Nam được truyền hình đặc biệt như thế. Hơn 400 tờ nhật báo và 


156 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


tuần báo đưa tin miễn phí về sự kiện Vesak LHQ 2008. Đại lễ Vesak 
LHQ 2014, do là lần thứ 2 nên mật độ và phạm vi truyền thông hơi 
giảm. Năm 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết tâm tiếp tục 
đăng cai Đại lễ VesakLHQ 2019 nhằm tăng cường sự hiểu biết của 
quần chúng Việt Nam về các giá trị của Phật giáo đối với cuộc sống 
con người. 

Lợi ích của việc giải nghiệp nhận thức thông qua Vesak LHQ_ 
là rất lớn. Thay đổi nghiệp nhận thức dãn đến thay đổi chủ trương, 
chính sách, hành vi, lý tưởng. Truyền thông hiện đại đã góp phần 
tạo ra các thay đổi tích cực. Truyền thông kỹ thuật số là quyền lực 
mềm (soft power) chi phối các quyền lực khác bao gồm chính trị 
và tiền tệ. 

Học thuyết cái này có cái kia có, cái này sanh cái kia sanh của đức 
Phật trong kinh Hoa Nghiêm và kinh Tương Ưng đã đi trước thời đại 
về khái niệm mà cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 nêu ra, đó là “vạn 
vật kết nối” (infernet oƒ things). Rất tiếc tăng ni vẫn sống trong ốc đảo 
của chùa, chỉ tuân theo pháp môn như kinh A-di-đà dành cho người 
chết; kinh Dược Sư, Phổ Môn dành cho người bệnh; Nghi thức sám 
hối dành cho người có tội, đang khi 38.000 bài kinh về thế giới quan, 
nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan, giải thoát 
quan, nhập thế quan của đức Phật thì chẳng có bao nhiêu tu sĩ quan 
tâm, truyền bá và ứng dụng trong cuộc sống. Đó là một trong các lý 
do nền minh triết của Phật giáo rất siêu tuyệt nhưng chỗ đứng của 
Phật giáo trên toàn cầu vẫn còn quá yếu. Đầu thế kỷ 19, Phật giáo mới 
lan toả trên toàn cầu, vẫn sau các tôn giáo thế giới như Thiên chúa 
giáo, Tin lành giáo và Hồi giáo. 

Tăng, Ni và Phật tử kém năng động trong nhập thế. Nhiều Tăng, 
Ni chỉ ngồi trong chùa chờ quần chúng đến. Tôi thường ví cách làm 
đạo đó giống như cô gái làng quê cứ nghĩ mình là hoa hậu thế giới, 
ngồi chờ các anh chàng giàu có trên thế giới đến ve vấn mình, tức là 
đề cao mình. 

Đức Phật từ ó giờ sáng đến 2 giờ chiều, đi vào các ngõ ngách 
cuộc đời để truyền bá chân lý, cứu độ nhân loại. Mỗi ngày đức Phật 
đi đến địa điểm mới, không trùng lặp. Nhiều người giải thích thiển 
cận rằng Phật sợ quần chúng không có tiền cúng dường nên mới đi 
các địa điểm mới. Thực ra,việc đi vào làng xã mới là nhằm tiếp xúc 


NĂM NGUYÊN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU Í S7 


và hóa độ những con người mới, chia sẻ chân lý, tháo mở bế tắc, 
giúp họ vượt qua khổ đau, hướng đến hạnh phúc, giác ngộ và Niết 
Bàn. 


Trong thời hiện đại, bỏ truyền thống hành khất là một sai lầm. 
Làm tăng sĩ mà không giảng kinh, thuyết pháp cũng là một sai lầm. 
Hãy thuyết pháp từ nhóm nhỏ năm bảy người như đại sư Minh 
Đăng Quangở miền Nam Việt Nam. Trường phái Đại thừa hãnh 
điện tự hào mình là cỗ xe lớn, phương pháp lớn, độ nhiều chúng 
sinh, nhưng thực chất lại ngồi trong chùa chờ người đến mới hóa 
độ, không đến thì thôi, ngày tụng ba thời kinh, an tâm tu học cho 
mình là đủ. Bằng cách đó, quần chúng không được dẫn dắt tâm linh, 
đễ bị dụ dỗ đi theo các tôn giáo khác vốn có cách tổ chức hấp hãn 
hơn đạo Phật. 


Đối với truyền thông kỹ thuật số, tăng ni khi thuyết giảng, quay 
phim, cần biên tập kỹ, đừng vội truyền hình trực tiếp nếu chưa đủ 
đẳng cấp để không bị sai sót. Biên tập kỹ lưỡng xong mới đăng lên 
mạng xã hội dưới dạng truyền hình trực tiếp, vừa an toàn về nội 
dung mà vẫn tạo hiệu ứng lớn. 

Năm 2000, chùa Giác Ngộ thiết lập trang web daophatngaynay. 
com song ngữ Anh Việt. Năm 2004 trang tusachphathoc.com ra 
đời, nay đổi thành trang chuagiacngo.com giới thiệu Đại tạng Kinh 
âm thanh, sách nói Phật giáo, phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật 
giáo. Năm 2007 trang banhoangphap.com tập hợp hàng ngàn pháp 
thoại của gần 100 tăng ni tại TP. Sài Gòn. Song song năm đó có 
trang phatam.com là mạng lớn nhất trong cộng đồng thế giới về các 
video clip, hiện có hơn 30.000 bài pháp thoại của khoảng 100 tăng 
ni trong nước và nước ngoài. Mục đích thiết lập các trang web, kênh 
youtube và facebook là nhằm giúp Phật tử tại gia xoá mù Phật pháp 
thông qua con đường tự học Phật pháp online. 

Trong số mười mấy ngàn ngôi chùa tại Việt nam có bao nhiêu 
chùa tổ chức thuyết giảng Phật pháp cho Phật tử tại gia vào ngày 
cuối tuần? Tỉnh hội Phật giáo nào cũng có ít nhất 25 giảng sư. Tại 
TPHCM ngoài 2Š giảng sư còn có giảng sư đoàn hơn 150 người. 
Ban Hoằng pháp trung ương có đoàn giảng sư vài tram vị nhưng có 
bao nhiêu giảng sư chịu khó đi hoằng pháp cho quần chúng trong 
thực tế? Rất ít. Cần vận dụng truyền thông kỹ thuật số một cách 


158 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thông minh để góp phần thay đổi xã hội theo hướng tích cực, nhờ 
đó, mọi người được an vui trong chân lý Phật. 


V. THẤU HIỂU VÀ QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG NGOẠI TẠI 


Lực lượng ngoại tại là các chướng ngại vật mà chúng ta cần 
nhận diện và vượt qua. Nên thích ứng với các ảnh hưởng toàn cầu 
về phương diện xã hội, địa dư, địa chính trị, tâm lý học, tôn giáo 
học,... Tất cả những điều này tác động đa chiều đến cuộc sống con 
người. Ảnh hưởng truyền thông đại chúng, những sáng tạo trong 
kỹ thuật số, cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 cũng như các hiện 
tượng toàn cầu hoá đã làm thay đổi cách thức chúng ta kinh doanh, 
giải quyết vấn đề, tổ chức hành chánh, sinh hoạt tôn giáo và cách tu 
tập trong thời hiện đại. Nếu các bạn không nhận diện sự thay đổi 
này thì chính điều đó trở thành lực lượng trở ngại ngoại tại. 


Những tập đoàn lớn khi nỗ lực thay đổi các lực lượng ngoại tại, 
đã chủ trương chịu lỗ vài tháng, thậm chí năm để thay đổi thói quen 
tiêu thụ của người tiêu dung trên toàn cầu. 


Năm 2004 lần đầu tiên tôi sang Hoa Kỳ thuyết giảng, một thầy địa 
phương dẫn tôi đến quán cà phê Starbuck. Tôi thấy lạ vì tài xế gọi điện 
đặt cà phê từ xa, khi đến khỏi phải chờ. Khách uống cà phê đến nhận 
ly tặng miễn phí rồi nhận cà phê uống. Đối với người biết thưởng thức 
cà phê thì Starbuck mang danh hiệu cà phê chứ không đậm đà vị cà 
phê như ở Việt Nam. Cà phê Việt Nam mới là cà phê đích thực. Tuy 
không biết uống cà phê nhưng tôi cảm nhận điều đó. Cho đến hiện 
nay, Việt Nam bán cà phê dạng thô, chiếm 60% thị phần thế giới, chỉ 
với giá 2USD// 1kg. Các thương hiệu thế giới mua cà phê của Việt Nam 
rồi bán trên thị trường với giá cao, có nơi 200USID/ Ikg. Theo cách kinh 
doanh hang hóa dạng thô, doanh nghiệp Việt Nam đang làm oshin cho 
các tập đoàn lớn trên thế giới. Với quy trình mua đất, khai khẩn đất, 
đầu tư nhân công giá rẻ, chịu nhiều rủi ro thiên nhiên, chấp nhận cạnh 
tranh giá cả, cạnh tranh thương lái, khi thu hoạch chỉ bán cà phê với giá 
2USD/ 1kg, nhà đầu tư thu lời chẳng bao nhiêu. Trong khi các thương 
hiệu lớn chẳng làm øì lại lời 128USD/1kg. Nhiều tập đoàn đa quốc gia 
và đa ngành đầu tư số tiền rất lớn để giết chết các công ty nhỏ, doanh 
nghiệp nhỏ, cấp quốc gia. Các tập đoàn lớn chấp nhận lỗ một thời gian 
ở một quốc gia nhưng lấy lời ở những quốc gia khác đắp vào nhưng 
tổng doanh thu vẫn lời. 


NĂM NGUYÊN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | 1§9 


Pepsi và Cocacola khi sang thị trường Châu Á vốn rất xa lạ với người 
tiêu dùng. Đầu tiên, họ cho uống miễn phí để người dân nghiện mùi vị. 
Đó là phương pháp thay đổi thói quen tiêu dùng toàn cầu của các tập 
đoàn lớn. Họ nắm bắt nhu cầu tiêu thụ, thị trường, khuynh hướng tiêu 
thụ và mạnh dạn thay đổi thói quen tiêu thụ của quần chúng. Trong 
bối cảnh Việt Nam hiện nay thì Phạm Nhật Vượng là một trong những 
người có tầm nhìn toàn cầu đó, đã đầu tư 5 tỷ USD, mua công nghệ 
Đức, sản xuất xe hơi Vinfast. Cách ra mắt xe Vinfast rất ấn tượng, danh 
thủ Beckham có mặt cùng hoa hậu Việt Nam, được báo chí thế giới đưa 
tin hàng loạt. Đâu là sựthắng lợi về truyền thông của Vinfast. 

Chuyên gia toàn cầu phải nắm rõ những tác động của yếu tố kinh tế, 
văn hoá, lịch sử, luật lệ vì luật chơi ở mỗi quốc gia khác nhau và thay đổi 
liên tục. Khi chiến tranh thương mại xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc vào 
năm 2018-2019 thì Việt Nam hưởng lợi. Các nhà đầu tư quốc tế tháo 
chạy khỏi Trung Quốc vì sợ rủi ro. Họ chạy sang Việt Nam vì Việt Nam 
là mảnh đất hứa với GDP đang tăng trưởng. Nắm được những yếu tố 
tác động, ảnh hưởng thì những nhà đầu tư sẽ nắm lấy cơ hội trở thành 
con rồng mới. 

Cách đây vài năm, chính phủ Việt Nam đưa ra dự án sân bay quốc 
tế Long Thành. Nhiều nhà đầu tư mua đất và chấp nhận rủi ro nếu đất 
nằm trong khu quy hoạch. Họ chấp nhận bị lỗ. Nếu đất nằm cạnh khu 
quy hoạch thì từ một mảnh đất giá rất bình thường sẽ tăng gấp nhiều 
lần. Nắm chính sách hoặc nối kết được với người lập ra chính sách trước 
khi chính sách đó công bố thì đầu tư sẽ nắm trọn phần thắng. 


Năm 2007-2008, tôi đề xuất Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành 
lập Tổng hội Phật giáo Thế giới. Thông qua Ban Tôn giáo chính phủ, 
Tổng cục A88 thì chính phủ Việt Nam đã đồng thuận. Nhiều vị lãnh 
đạo GHPGVN tán đồng cao, nhưng rất tiếc ngài Hòa thượng Chủ tịch 
GHPGVN chưa đồng thuận nên tất cả phải khép lại. 

Năm 2007, chúng tôi phải vận động các tổ chức lớn ủng hộ Việt 
Nam đăng cai đại lễ Vesak LHQ tại Việt Nam. Khi đưa Vesak LHOQ_: 
về Việt nam, chúng ta lại bị rất nhiều áp lực, phải thoả thuận những 
điều kiện đặt ra đôi lúc rất bất công. Nếu chúng ta là tổ chức lớn, có 
các vệ tỉnh ở các châu lục, chúng ta sẽ xây dựng hình ảnh Việt Nam 
đẳng cấp trên toàn cầu. 


160 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Năm 2007, Uỷ ban tổ chức quốc tế của Liên Hiệp Quốc có 
khoảng 40 nước thành viên. Với vai trò Tổng thư ký Vesak LHQ_ 
2008 tôi nâng thành 75 nước thành viên. Vesak LHQ 2014, tôi nâng 
lên 89 quốc gia. Để tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 thành công 
hơn, tôi yêu cầu các trợ lý của tôi nỗ lực mở rộng cơ sở đữ liệu lên 
thành 110 đến 108 quốc gia tham dự. Điều đó cho thấy thiện cảm 
của cộng đồng thế giới đối với Việt Nam và GHPGVN rất lớn. 

Tư duy toàn cầu và nỗ lực vượt qua chướng ngại toàn cầu để 
người khác hiểu mình và ủng hộ mình không phải là chuyện không 
thể. Vấn đề là chúng ta đang còn bị kẹt bởi một số rào cản pháp lý. 

Cần linh hoạt trong tâm thế chứ không nên cố chấp, khư khư, 
“ngang ngay sổ thẳng” sẽ rất khó thích ứng và vượt qua các trở ngại 
toàn cầu. Cần dựa vào các tiêu chuẩn xã hội, mặc định xã hội, mặc 
định toàn cầu để tạo ra sự tương tác, sự thích ứng. 


Tôi kỳ vọng lúc nào đó, đất nước Việt Nam sẽ có tổ chức lớn về 
Phật giáo thế giới, thu hút cộng đồng Phật giáo thế giới đến Việt Nam, 
góp phần phát triển Phật giáo Việt Nam trở nên đẳng cấp, không chỉ 
đơn thuần là đơn vị tổ chức sự kiện quốc tế mà Phật giáo Việt Nam 
phải là truyền thống tâm linh tu tập lớn, có những giá trị để cộng 
đồng thế giới tham khảo và học hỏi. 

Những chia sẻ trên là cái nhìn của cá nhân, có thể chủ quan và chưa 
hoàn chỉnh. Trong giai đoạn lố năm tham gia vào Ban Phật giáo Quốc 
tế của GHPGVN, những gì cần nỗ lực và cần làm, tôi đã làm hết mình. 
Mục đích là góp phần phát triển Phật giáo Việt nam, giúp người Việt 
Nam tiếp cận chân lý, thực tập chân lý và truyền bá chân lý Phật giáo, 
mang lợi lạc cho nhiều người. 


Tôi tin rằng thành tựu Vesak LHQ tại Việt Nam dẫn đến sự tăng 
trưởng dân số Phật tử ở Việt Nam, phát triển Phật giáo Việt Nam, 
thay đổi tầm nhìn của lãnh đạo chính trị Việt Nam về Phật giáo. 

Tôi mong các thầy và sư cô không nên dừng lại ở việc lấy bằng cử 
nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Bằng cấp chỉ là công cụ hữu ích, nếu biết cách 
sử dụng, chứ không phải là cứu cánh. Các thầy và sư cô hiện nay có 
lợi thế hơn thế hệ chúng tôi trước đây, vì sống trong thời đại cuộc 
cách mạng công nghiệp lần 4. Mỗi người hãy sử dụng truyền thông 
kỹ thuật số một cách hữu ích, chọn lựa hình ảnh, nội dung để gây 


NĂM NGUYÊN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU | lót] 


các tạo tác động tích cực đối với người sử dụng online. Nếu 56.000 
tăng ni Việt Nam đồng loạt làm như thế thì ngay từ lúc ngồi dưới 
ghế nhà trường, quý vị đã có những đóng góp lớn. 

Tôi rất mong rằng song song với việc giỏi Phật học, vì nó là sở 
trường của tăng sĩ, các thầy/sư cô nên tự học thêm về quản trị học 
và kỹ thuật số. Đức Đạt Lai Lạt Ma khi định cư tại Ấn Độ vào năm 
1959, trong quyển tự truyện Ngài nói rõ, đầu tiên Ngài yêu cầu cải 
cách giáo dục cho Ngài học khoa học và chính trị học. Bằng nhận 
thức và tầm nhìn này, Đạt Lai Lạt Ma đã vươn ra thế giới, trở thành 
nhà lãnh đạo Phật giáo nổi tiếng nhất hiện nay. 

Tôi tin tưởng các thây/sư cô với phương pháp đúng, nỗ lực đúng 
sẽ tạo một lịch sử huy hoàng cho Phật giáo Việt Nam trong thời 
hiện đại. 


162 


MỘT CÁCH TIẾP CẬN CHÁNH NIỆM 
VÀ SỰLÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM 


TT. Thích Minh Thành! 


TOÁT YẾU: 


Chánh niệm xuất hiện như là nhân vật chính trên bảng hiệu dẫn 
đầu của hội thảo nhóm trong hội nghị được Ủy ban đại lễ Vesak của 
Liên hiệp quốc 2019 tổ chức. Bài viết bắt đầu như là một cố gắng 
xem xét chánh niệm đã được tư duy như thế nào trong những hội 
nghị trước đây của Ủy ban đại lễ Vesak. Sau đó việc xem xét được 
mở rộng với việc chuyển hướng nhìn đến chuyện chánh niệm là gì 
để cho công dân của mạng lưới toàn cầu thưởng thức. Tất cả đều 
dẫn dắt đến chuyện thừa nhận rằng chánh niệm của nhà Phật đang 
ở trong quá trình thế tục hóa, đặc biệt là khi nó được giảng dạy và 
đưa vào thực tế ở các nước phương Tây. Giáo sư J. Abraham Vélez 
de Cea là người quan ngại chuyện thế tục hóa và nêu lên vấn đề phải 
chăng dạng chánh niệm đã được chế biến là cái biến dạng hay cái 
khế hợp và ông đã cố gắng giải quyết. Bài viết này chia sẻ mối quan 
ngại đó và cống hiến một ánh nhìn mới, trong đó cái lõi của chánh 
niệm có một trung điểm có mối liên quan hay cầu nối với sự chứng 
ngộ mà đức Phật Thích ca đạt được khi chánh niệm xuất hiện như 
là một yếu tố mấu chốt trong thiền thứ ba. Chánh niệm còn một 
cầu nối khác tinh tế với sự lãnh đạo, đặc biệt được gia công trong 
một quyển sách tựa là Nghệ Thuật Quyển Lực của Thích Nhất Hạnh. 
Điều chót nhưng không kém, bài viết dường như đã dợm nêu lên 
một ánh nhìn bứt phá nền tảng. Nó khơi gợi một cầu nối giữa nụ 
niêm hoa của Thiền sư Nhất Hạnh và nụ niêm hoa thần tích của vị 
sư già thời xa xưa Đại Ca-diếp. 


1.TS, Ủy viên Thường trực GHPGVN, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. 


163 


164 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Sự kiện ngày đại lễ Vesak của Liên hiệp quốc 2019 đã được 
quyết định bởi Hội đồng quốc tế cho ngày đại lễ Vesak (ICDV) sẽ 
tổ chức ở tỉnh Hà Nam từ ngày 12 tháng Năm đến ngày 14 tháng 
Năm. Hội đồng quốc tế cho ngày đại lễ Vesak cũng quyết định chủ 
đề chính của sự kiện là Cách tiếp cận của Phật giáo đối với sự lãnh 
đạo toàn cầu và chia sẻ trách nhiệm cho những xã hội bền vững. 
Chủ đề chính sẻ được triển khai cùng với năm chủ đề phụ khác như 
dưới đây: 

1. Lãnh đạo có chánh niệm cho một nền hòa bình bền vững. 

2. Cách tiếp cận của Phật giáo đối với gia đình hòa thuận, săn 
sóc sức khỏe và xã hội bền vững. 

3. Cách tiếp cận của Phật giáo đối với nền giáo dục toàn cầu về 
đạo đức. 


4. Phật giáo và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

5. Cách tiếp cận của Phật giáo đối với sự tiêu thụ có trách nhiệm 
và sự phát triển bền vững. 

Thuật ngữ nhà Phật chánh niệm đã trở nên phổ biến và xuất hiện 
dày đặc trong những bài giảng về thiền định, lý thuyết và thực hành, 
chuyên sâu và thường nhật. Không cần phải nói, nó đã thăng hoa 
thật sự trong những bài giảng của Làng Mai. Hội đồng quốc tế cho 
ngày đại lễ Vesak (ICDV) đã đưa nó vào vị trí hàng đầu chắc chắn 
nhằm gợi lên tầm quan trọng của nó. Điều này đã khiến tôi chú ý, 
do đó bài viết này được thực hiện. Điều đầu tiên mà tôi muốn nói là 
chánh niệm nên được áp dụng đại trà và thông thường trong tất cả 
mọi phương diện hoạt động của người con Phật, không phân biệt 
truyền thống, sông môn, hệ phái, tông phái. Việc thực hiện chánh 
niệm cần rộng khắp và lưu cữu trong bầu không khí của thế giới 
Phật giáo. Chủ đề Lãnh đạo có chánh niệm cho một nền hòa bình 
bền vững vì vậy chỉ là một mảng được chọn lựa từ bức tranh tổng 
thể của Phật giáo. Bài viết của tôi sẽ cố gắng khảo sát cả ba tiêu đề 
chính sau đây: 

1. Nhận xét thuật ngữ chánh niệm trong tiến trình của những 
ngày đại lễ Vesak của Liên hiệp quốc. 


2. Đọc qua thuật ngữ “Lãnh đạo có chánh niệm” trên thế giới 
mạng. 


MỘT CÁCH TIẾP CẬN CHÁNH NIỆM VÀ SỰLÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM | I6§ 


3. Lãnh đạo có chánh niệm dưới ánh sáng tuệ giác của Thiển sư 
Nhất Hạnh. 


I1. NHẬN XÉT THUẬT NGỮ “CHÁNH NIỆM” VÀ “SỰ LÃNH ĐẠO” 
TRONG DIỄN TIẾN CỦA NHỮNG SỰ KIỆN TRƯỚC ĐÂY VỀ NGÀY 
VESAK CỦA LIÊN HIỆP QUỐC 


Trong hơn một trăm bài tham luận được đăng vào và được lên 
danh sách cho § hội thảo nhóm của hội nghị thuộc lễ Vesak Ninh 
Bình 2014, chỉ có bốn tham luận bàn về chánh niệm và không có 
tham luận nào bàn về nhà lãnh đạo hay sự lãnh đạo có chánh niệm. 


1. Thực tập thiển chánh niệm trên thế giới của Hozan Roshi. 
2. Thiển chánh niệm có thể làm lành bệnh của Hồng Quang. 


3. Cơ cấu “Thực tập chánh niệm” vào chương trình cấp đại học: 
Nâng cao lòng khoan dung và sự đồng cảm trong một môi trường đã 
uăn hóa ẳa tín ngưỡng của Padmasiri de Silva. 


4. Chánh niệm vì những mục tiêu thế tục: Làm biến dạng hay làm 
khế hơp những lời Đức Phật dạy của J. Abraham Vélez de Cea. 


Sự im lặng như đã đề cập trên đây đối với đề tài về sự tương tác 
giữa chánh niệm và sự lãnh đạo, nó tương ứng với nhận thức sơ khởi 
của tôi: Có một cầu nối giữa hai bên. Thoạt nhìn thì thấy lý do là 
chánh niệm có nhiều liên quan với sự chú ý sâu sắc khoảnh khắc 
này đến khoảnh khắc kế tiếp, sự chú ý ở đây và bây giờ. Chẳng có 
điều gì liên can tới địa điểm cần phải đi tới hay chương trình cần 
phải hoàn thành trong tương lai. Chỉ có cái hiện tại mà thôi. Trong 
khi đó, sự lãnh đạo thì lại có nhiều liên quan với sự lèo lái mọi sự 
kiện bất kỳ loại nào hay tầm cở ra sao theo một chiều hướng tốt 
nhất như đã được tính toán đúng mức từ trước trong quá khứ ngõ 
hầu đạt đến chổ tốt nhất trong tương lai. Sự lãnh đạo do vậy rõ ràng 
là vướng mắc với dòng suy nghĩ trong quá khứ về cái sẽ được thực 
hiện, vướng mắc với việc vận hành cái thích hợp trong hiện tại và 
vướng mắc với cái kết quả trong tương lai như đã được kỳ vọng. Giờ 
đây, chúng ta hãy xem xét bốn bài viết ấy. 

Bài viết của Hozan Roshi đã trao cho chúng ta một vài mảnh 
thông tin tốt về sự phát triển của những xuất bản phẩm về chánh 
niệm như sách, tập san, DVD. Năm 1998 khởi đầu với 13 xuất bản 


1ốố | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


phẩm; con số tăng liên tục suốt 14 năm cho đến năm 2012 đạt đến 
477 xuất bản phẩm. Một khảo sát theo kiểu thống kê được thực 
hiện vào năm 2007 cho chúng ta biết rằng gần 20 triệu người Hoa 
kỳ đã thực tập chánh niệm. Thực tập chánh niệm chắc chắc có thể 
sản sinh nhiều lợi lạc đáng mong muốn. Hồng Quang trong phần 
của mình đã trình bày một cách chỉ tiết, đôi khi bằng kiểu nói của 
khoa học thần kinh, đôi khi bằng kiểu nói của thi ca như “Tôi đang 
đến từ cái sinh và cái chết. Trên đỉnh núi ta ngồi cười rụ uới uẫng trăng. 
Kiếm một việc làm để nuôi ta và gia đình uà đóng góp những điều thiện 
lành cho xã hội. Chánh niệm giúp chúng ta hoàn thành công việc hiệu 
quả hơn và tạo nên tính thần đồng đội với những người đồng sự tới của 
chúng ta.” 

Tựa đề “Cơ cấu “Thực tập chánh niệm” vào chương trình cấp đại 
học” đã được đặt cho bài viết của Padmasiri de Silva là một đề xuất 
đầy tham vọng trong đôi mắt của ba phần năm hay hai phần ba của 
dân số Việt Nam. Họ là con nhà Phật hay có cảm tình với đạo Phật. 
Tựa phụ của bài viết là “Nâng cao lòng khoan dung và đồng cẩm trong 
một môi trường đa văn hóa uà đa tín ngưỡng”. Đó là điều mà ông đã 
trích dẫn từ Tuyên bố Băng Cốc Ngày Vesak Liên hiệp quốc năm 
2012 “Nâng cao ứng dụng đạo đúc của chánh niệm theo một cách có thê 
áp dụng phổ quát trong những lãnh vực như săn sóc y tễ giáo đục, quản 
trị uà giáo dục cộng đồng.” trong đó “Nâng cao ứng dụng đạo đức của 
chánh niệm” có thể phục vụ như một quan điểm hàng đầu. 


Tôi thấy có độ nhất quán trong cách hiểu chánh niệm dù nó 
được gợi ý nhẹ nhàng bởi Hội đồng quốc tế của ngày lễ Vesak 
(ICVD) vào năm 2012 hay nó được trực tiếp đề xuất bởi ICVD 
của năm 2019. Câu chuyện được bàn ở đây là chiếc cầu nối giữa hai 
định nghĩa - nghĩa căn bản và nghĩa đạo đức của từ chánh niệm; 
hoặc nói một cách tổng quát hơn, giữa nghĩa cơ bản và nghĩa vận 
dụng của từ chánh niệm.? Quả là ích lợi, Padmasiri de Silva đã bắt 
đầu nói đến một dạng cầu nối bắt ngang qua hai bên theo một cách 
hàn lâm học thuật. Đó là chánh niệm có tính quan sát và chánh 


2. daophatngaynay.com/vn/files/sach/vesak2014/ (Unfortunately the address seems to 
collapse) 

3. daophatngaynay.com/vn/fles/sach/vesak2014/wsŠ O1 en Integraing 
Mindfulness_ Practice 932596010.pdf 

4. Or I can put it in more critical terms: Rigid sense and liberalist sense. 





MỘT CÁCH TIẾP CẬN CHÁNH NIỆM VÀ SỰLÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM | l67 


niệm hướng đến tuệ giác. Ông nói: “Irong môi trường Phật giáo 
khi mà niệm (sa) chỉ là sự tỉnh thức khoảnh khắc này rồi khoảnh 
khắc kế tiếp, nhận thức điều mà bạn đang làm trong khoảnh khắc 
ấy, nhưng chúng ta cũng cần sử dụng safi-sampajañfia vì sampajafifia 
phục vụ như cầu nối giữa chức năng quan sát và tính chất hướng 
đến tuệ giác của chánh niệm. Chính ý nghĩa định hướng ấy đã mở 
thông cho tính cách tương tục gắn bó của chánh niệm” Ông đã 
thi thiết dạng chánh niệm trị liệu này trong phạm vi đạo đức. Nhân 
đây, tôi muốn nói rằng tôi cảm thấy hứng thú với sự tương thích 
giữa những điểm nhấn trong ngành Tây Tạng học và truyền thống 
thiền khi cả hai đối xử với những cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là khi sử 
dụng dạng ngôn ngữ hình ảnh: “Có những tác phẩm tuyệt vời trong 
truyền thống thiền và trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng liên 
quan đến việc ứng đối với những cảm giác. Ngành Tây Tạng học tập 
trung ở chuyện chuyển hướng và chuyển hóa khối năng lượng của 
những cảm xúc tiêu cực qua việc sử dụng ẩn dụ con công nó ăn cái 
có độc và chuyển hóa chất độc thành những màu sắc rực rỡ trên bộ 
lông của nó. Trong khi đó, nhà thiền thấy được vai trò nhận thức 
và trị liệu trong việc chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực thành tuệ 
giác”. Silva trích dẫn Wheeler và nói: “Sự hiện hữu của tâm và chánh 
niệm giúp cho việc phát triển của sự quân bình và sự mềm dẻo cho 
những cuộc thương lượng, cho việc trở nên tỉnh thức đối với dòng 
suy nghĩa và những cảm xúc nơi bản thân một cách vô chấp thủ — 
nhận ra trạng thái tự điều hành hay những quấy quá đầu tiên của sự 
khó chịu mà không có một thành kiến tiên định nào về chúng: Có 
giá trị hay không phù hợp. Hãy chấp nhận sự có mặt của chúng và 
tiếp tục như thể đang là một khách lữ hành ngồi bên trong khung 
cửa sổ của một toa tàu nhìn ra bên ngoài: Dòng chảy của những 
cảnh trí bên ngoài đang trôi qua. Đừng cố gắng hủy diệt những phát 
quấy quá đầu tiên của cơn giận bên trong mà hãy quan sát nó bằng 
tuệ giác của nhà Phật. Cảm giác tức tối bộc phát, ở lại một lúc và trôi 
đi mất” Quan sát như vậy giúp cho việc kiến tạo nên một tính khí 
tự chủ đối với cảm xúc nơi những người thuộc diện lãnh đạo, gợi lên 
ý nghĩa: Lãnh đạo có chánh niệm. 


§. http://daophatngaynay.com/vn/files/sach/vesak2014/wsŠ 01 en  Integrat- 
ing Mindfuiness Practice 932596010.pdf 
6ó. Sảd. 





168 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Bài viết “Chánh niệm cho những trục tiêu thế tục: Làm cho rméo 
mó hay làm cho khế hợp những lời Phật dạy?”” do ]. Abraham Vélez 
de Cea biên soạn đã thỏa mãn phần lớn việc tìm hiểu của tôi đối 
với chánh niệm được áp dụng trong những môi trường thế tục. Bài 
viết vốn là một chương trong tác phẩm “lâm quan trọng của việc 
thúc đẩy giáo dục Phật giáo”. Trên nền tảng đó tôi đã thấy được 
khá tốt về những gì đang diễn ra ở trời Tây trong mối liên quan 
đến chánh niệm. Với sự cẩn trọng J. Abraham Vélez de Cea gọi nó 
là chánh niệm thế tục, tiên định rằng chánh niệm có tính tôn giáo. 
Lý do cho việc thế tục hóa này được nêu ra: “Một cách tiếp cận thế 
tục dành cho chánh niệm đã phổ biến rộng khắp trong thế giới phương 
Tây, làm lợi lạc cho nhiều người dù có nên tảng nhân thân là con nhà 
Phật hay không phải là con nhà Phật; những người này nếu chánh niệm 
không như thế thì sẽ không có cảm hứng đối với thiên tập.`'" Tôi còn 
có thêm thông tin nói rằng trong hàng ngũ những nhà tiên phong 
nổi trội trong việc thế tục hóa chánh niệm để làm lợi lạc cho nhiều 
người phương Tây có Kabat-Zinn và Scott R. Bishop. Tuy nhiên, 
điều gây cho tôi cảm hứng hơn nữa lại phát xuất từ Tse-fu Kuan với 
tác phẩm của ông tựa đề là Chánh niệm trong Phật giáo thời kỳ đầu"" 
bởi vì quyển này đề cập tới điều mà tôi xem là quan trọng: Mục tiêu 
tối hậu của chánh niệm để một hành giả nhắm đến: “Quyển sách 
này chỉ ra rằng chánh niệm không chỉ giới hạn trong vai trò làm thành 
pháp môn thiển quán (vipassana) như đã ược nhiều nhà xiển dương 
Thượng tọa bộ trình bày, chánh niệm còn có vai trò chủ chốt trong thiên 
tịnh chỉ (samatha). Quyển sách làm sáng tô làm thế nào mà chánh 
niệm thực hiện những chức năng của nó trên con đường giải thoát từ góc 
độ tâm lý học. Túc là, làm cách nào mà nó giúp cho người ta đạt được 
năng lực nhận thúc và trạng thái cảm xúc thù thắng, nhờ vậy mà nó 


7. Chánh niệm trong đời sống: Chuyển hóa và ứng dụng lời Phật dạy 

8. Sinh tại Saragossa, Tây Ban Nha, Dr. J. Abraham Vélez de Cea dạy Phật học và Tôn giáo 
Thế giới tại Trường Đại học Eastern Kentucky từ năm 2006. Trước đó, ông dạy môn Đạo đức 
học Phật giáo và Đối thoại liên tôn Phật giáo-Tin Lành tại khoa Thần học, trường Đại học 
Georgetown. https:/ /philosophy.eku.edu/people/velez-de-cea. 

9. Thịch Nhat Tu and Thịch Duc Thien (Eds.), The Importance oƒ Promoting Buddhist Edu- 
cafion, Vietnam Buddhist University Publications, Phu Nhuan 2014. 

10. ibid. p. 110. 

11. Chánh niệm trong Phật giáo Nguyên thủy: Cách tiếp cận mới thông qua Tâm lý học 
và Văn bản học tiếng Pali, Trung Quốc và Sanskrit 


MỘT CÁCH TIẾP CẬN CHÁNH NIỆM VÀ SỰLÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM | Ló9 


khiến cho người ta đạt đến mục tiêu tối hậu của việc tu Phật”"”. Tôi sẽ 
quay trở lại gia công thêm cho điểm này. 


Giờ đây tôi muốn diễn đạt lại đều mà J. Abraham Vélez de Cea 
đã viết về Chánh niệm trong Phật giáo thời kỳ đầu một cách đơn 
giản và hình tượng hơn. Chánh niệm có thể phác họa như là có một 
cái lõi ở giữa và ba lớp bao quanh. Cái lõi biểu trưng cho bản chất 
của chánh niệm; ba lớp bao quanh biểu trưng cho những tương tác 
của nó với những phương diện khác nhau của hoạt động tâm thức 
như được miêu tả trong Thánh điển Phật giáo. Cái lõi của chánh 
niệm trước hết cần được tu tập để khiến cho nó trở nên hiếu kỳ, cởi 
mở, cả nhận, không gia công và không lượng giá. Cái lõi đó có cao 
nhất là ba chức năng: “(4) Quan sát và ghi nhận từng cái trình hiện 
trong dòng chảy của tâm thức; (b) Nhận ra và phân biệt những loại 
trải nghiệm: Một ý tưởng, một cảm xúc hay một cảm xúc... (c) Xem 
xét những trình hiện mà một người trải nghiệm và xem xét làm thế nào 
mà một trải nghiệm kích khởi một trải nghiệm khác”'. Theo tôi, khi 
chánh niệm hoạt động nhiều hơn ba điều đã nói ở trên thì nên xem 
là chánh niệm đã bị rơi khỏi cái lõi của nó. 

Tôi thấy rằng cái tinh thể cốt lõi đó, tuy nhiên, nên là sự tỉnh 
thức mang phẩm tính siêu vượt đối với tất cả mọi trình hiện nơi 
bản thân của dòng tâm thức, một dạng phân biệt siêu thế hay là một 
đạng vô phân biệt đỉnh cao. Thật khó mà diễn đạt. Cái đó là tiên đề 
cho cái mà tôi xem là cái xuyên phá tận nền tảng để đi vào cảnh giới 
giác ngộ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trải nghiệm. 

Tầng đầu tiên của chánh niệm là khi nó tương tác với cái mà 
bất kỳ cá nhân hành giả nào đang trải nghiệm từ khoảnh khắc này 
sang khoảnh khắc kế tiếp. Tầng chánh niệm mang tính thiền tập cao 
độ này bắt đầu bằng sự tương tác của nó với những trải nghiệm về 
thân hay về thọ, về tâm hay về pháp đã được nhận thức. Trong ánh 
nhìn của tôi thì rất có thể rằng khi triển khai đến những tầng càng 
xa (tầng hai, tầng ba) thì càng cách biệt với cái lõi của chánh niệm. 

Tầng thứ hai là khi chánh niệm (sz/) thực hiện chức năng trong 
mối tương tác của nó với việc thực hành Thánh đạo tám ngành, nơi 


12.https://www.bookdepository.com/Mindfulness-Early-Buddhism-Tse-fu- 
Kuan/9780415437370 
13. Thịch Nhat Tu and Thích Duc Thien (Eds.) op cit., 114. 


170 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


mà chánh niệm được gọi bằng thuật ngữ “Chánh niệm” (Samưna 
safi). Thánh đạo tám ngành là nếp sống của người con Phật, nó bao 
quát mọi phương diện của việc tu Phật hàng ngày: Đạo đức, thiền 
định và trí tuệ. Chánh niệm cùng với chánh kiến và chánh tỉnh tấn 
sẽ phục vụ cho tất cả ba phương diện nêu trên. Chánh niệm là lực 
nâng nó giúp cho việc tu tập Thánh đạo tám ngành đi đến chổ rốt 
ráo viên mãn. Đại Tứ Thập Kinh nói: “Ai tỉnh tấn đoạn trừ tà kiến, 
thành tựu chánh kiến, đó là chánh tính tấn của vị ấy. Chánh niệm, vị ấy 
đoạn trừ tà kiến; chánh niệm vị ấy chứng nhập và an trú trong chánh kiến. 
Đây là chánh niệm của vị ấy. Như vậy ba pháp này chạy vòng quanh và 
chạy theo chánh kiến. Đó là chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm.""" 
Dạng chánh niệm này rõ ràng là diệu dụng và phổ quát. 


Tầng thứ ba có lẽ là tầng xa nhất tính từ cái lõi chánh niệm. Nó 
tham dự vào khía cạnh cảm xúc trong đời sống của người con Phật 
- lòng từ ái'Š. Đây là nơi mà chánh niệm song song với cảm xúc 
có nhiều liên quan với việc lãnh đạo. Ý tưởng “Lãnh đạo có chánh 
niệm cho một nên hòa bình bên uững” trở nên khả tín khả hành trong 
khung nhìn bao quát của nhà Phật nói chung và trong đấu trường 
chính trị toàn cầu nói riêng, nơi mà tình yêu thương, sự khoan dung 
và lòng thành tín đối với nhau càng lúc càng trở nên thiếu thực chất 
đến mức nguy hiểm. 

Đây là điều mà tôi sẽ gia công thêm khi tôi đọc thiền sư Nhất 
Hạnh về đề tài Lãnh đạo có chánh niệm. Tiện đây, tôi muốn nói 
rằng tôi rất cảm kích điều mà Abraham Vélez de Cea đã nói về 
chuyện này: “Làm méo mó hay làm cho khế hợp những lời Phật 
dạy?” Ông đã nêu lên những mối quan ngại mà người con Phật cần 
có trong mối liên quan với chuyện Chánh niệm bị thế tục hóa ở 
phương Tây. Ông nói: “Tôi thành thật tin rằng những người con Phật 
có lý do chí ít để quan ngại: Nhiêu bản trình bày về chánh niệm thế tục 
đã tác động như thế nào đối với những lời Phật dạy và đối với tương lai 
của Phật giáo ở những quốc gia phương Tây. Sự thật là ngày nay nhiều 
bản trình bày về dạng chánh niệm thế tục có xu hướng lơ đi thuật ngữ 


14. The Collection ofthe Middle Length Sayings, I. B. Horner, O.B.E., M.A. (transl.), The 
Pali Text Society, Oxford 1996, p. 115. 

15. The mettäsutta understands loving-kindness, not as a meditation that has nothing to 
đo with mindfulness, but rather as a particular way of practicing mindfulness... op cit., J. Abra- 
ham Vélez de Cea, p. 125. 


MỘT CÁCH TIẾP CẬN CHÁNH NIỆM VÀ SỰLÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM | L7I 


Chánh niệm của nhà Phật hoặc tinh giản ý nghĩa của nó thành sự chú 
ý đơn thuần. Trừ phi những người Phật tử xúc tiến để có một vai trò 
năng động hơn trong cách tmmà dạng thiển chánh niệm được giảng dạy 
bởi những người không phải là Phật tử thì những lời mà Đức Phật dạy 
đang trôi vào nguy cơ bị đánh mất trong những dịch phẩm và trở nên 
hoàn toàn không liên can gì với những người đang thực tập kiểu chánh 
niệm thế tục.”16 

2. NHÌN VỀ THUẬT NGỮ “LÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM” TRÊN 
KHÔNG GIAN MẠNG 


Giờ đây tôi muốn xem lãnh đạo có chánh niệm trên thế giới 
mạng. Ngày nay, mạng toàn cầu có thể nhanh như chớp chuyển đến 
cho chúng ta một biển thông tin về băt cứ một đề tài nào mà chúng 
ta có thể nghĩ ra được cố gắng khám phá. Tôi tra google cụm từ 
“lãnh đạo có chánh niệm” vào ngày 15 tháng 12 năm 2018 vào lúc 
8:32 sáng, kết quả thật sửng sờ: Khoảng 37 triệu 400 ngàn mảnh 
thông tin được chuyển đến trong khoảng thời gian là 48 giây. Số 
lượng thông tin này vượt quá khả năng xử lý của bất cứ một bộ não 
người thật nào. Tôi chỉ tùy tiện rút ra từ đó một vài hạt thông tin và 
chú ý đến ba mục trong thể loại điểm sách và chín đoạn trích dẫn, 
xem đó là một thí dụ: Vài hạt cát trong sa mạc Sahara thông tin. Tôi 
sẽ sao chép chúng, dán xuống và gia công thêm một chút. 

1. Quyển Mũi Nhợn của Chánh Niệm: Làm sao thiết kế lại bộ não 
của bạn cho việc lãnh đạo của Matt Tenney và Tim Gard, đã được 
điểm sách với hơn 800 từ. Để tránh lượm thượm và ởi thẳng vào 
trọng điểm, tôi trích ra đoạn chót: “Chứa đây những mảnh nghiên 
cứu hấp dẫn, những mẹo nhỏ lợi hại và những bài tập, uà những câu 
chuyện đây sức mạnh, quyển Mũi Nhọn của Chánh Niệm không chỉ 
đơn giản là mở ra cánh cửa để cho chúng ta có thể trở nên tỉnh thức hơn 
đối với chúng ta, đối với những thiên lệch và đối với dòng tư tưởng của 
chúng ta, tà nó còn giúp chúng ta phát hiện ra những nhà lãnh ẳạo đây 
uy lực bên trong chúng ta."'” 

2. Quyển Nhà lãnh đạo có chánh niệm: Bảy phương cách đã được 
chứng nhận để chuyển hóa sự lãnh đạo của bạn, tổ chức của bạn 0à cuộc 


16. Thịch Nhat Tu and Thích Duc Thien (Eds.) op cit. 
17. https://psychcentral.com/lib/book-review-the-mindfulness-edge-how-to-rewire- 
your-brain-for-leadership / 


172.Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


sống của bạn. Quyển này được cộng đồng tặng cho năm sao trong 
mục đánh giá và những lời sau đây: “Nhà lãnh đạo có chánh niệm 
là một quyển sách không thể không đọc. Michael Bunting khai phá ra 
nên tẳng mới, tạo thêm một lăng kính quan trọng cho sự nhận thức của 
chúng ta uề lãnh đạo và thực hành lãnh đạo. Ông đã cống hiến những 
tịa sáng tuệ giác uề chánh niệm, những tía sáng này tinh họa một cách 
rõ ràng làm thế nào mà sự phát triển của sự lãnh đạo bắt đầu từ bên 
trong, 0à ông cũng đem khoa học ào chánh niệm, cống hiến những điều 
được áp dụng trong thực tiển để đối tng những thách thức trong việc 


-18 


lãnh đạo ngày nay, để tạo nên sự khác biệt phi thường cho thế giới. 


3. Quyển Lãnh đạo có chánh niệm những công cụ hiệu quả giúp 
bạn tập trung và thành công của Wibo Koole và một phần của điểm 
sách về quyển này nói: “Quyển sách này chứa đây những nhận thức 
sáng suốt uà những bài thực tập. Nó hướng dẫn những nhà lãnh ẳạo và 
những người sẽ lãnh đạo làm cách nào để thực tập chánh niệm. Nó cho 
bạn thấy làm cách nào chánh niệm cho phép bạn trở nên bên bỉ hơn về 
tâm lý uà thể chất, nhanh nhạy hơn trong việc chuyển trạng thái hành 
động sang trạng thái tư duy, tà trang bị tốt hơn cho biệc nhận ra lúc nào 
phải tập trung nơi bản thân hay nơi thế giới chung quanh. Nhưng sự 
lãnh đạo có nên tảng là chánh niệm không dừng ở đó. Nhờ việc học được 
cách chuyên chú, bạn học được cách làm việc với nhóm một cách hiệu 
quả hơn. Nuôi dưỡng một nếp uăn hóa hoạt động nhóm có chánh niệm 
giúp cho bạn giải tỏa những vấn để và xây dựng được những chiến lược 
lợi lạc cho bạm, lợi lạc cho đồng nghiệp và lợi lạc cho tổ chức."'” 


Lật qua một số trang, tôi không thể không nói rằng dường như 
chúng không ý thức hay cố tình lờ đi mục tiêu tối hậu trong tôn giáo 
của chánh niệm. Đó chỉ là điều mà tôi cảm thấy nghỉ nan; dĩ nhiên, 
tôi có thể sai lầm và mong rằng như vậy. Tuy nhiên, nếu đó là sự thật 
thì mối quan ngại của Abraham Vélez de Cea về sự biến dạng của 
những lời dạy của Đức Phật là mối quan ngại có lý lẽ. 

Giờ đây, tôi chuyển qua thưởng lãm một số câu trích dẫn trên 
mạng lưới thông tin, ở trang nhà: themindfulnessedge.com”?, tôi có 


18. https://www.mindfulleaderbook.com/ 

19. https://metadata.isbn.n]l/88880/mindful-leadership.html 

20. https://themindfulnessedge.com/mindful-leadership-quotes-practical-and-inspir- 
ing-quotes-on-mindful-leadership/ 


MỘT CÁCH TIẾP CẬN CHÁNH NIỆM VÀ SỰLÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM | L73 


` « 


thể có một bộ những câu trích dẫn dưới tựa đề là “50+ những câu 
trích dẫn thực tiển và gây cảm hứng về lãnh đạo có chánh niệm, tôi 
chỉ tùy ý chọn lấy chín câu sau đây, 


1. “Một câu thần chú đơn giản cho sự lãnh đạo có chánh niệm, 
một sự lãnh đạo gây cảm hứng và tạo hiệu quả: Tu tập sự an tĩnh 
trong tâm và lên đường làm điều tốt.” 

« Matt Tenney, tác giả The Mindfulness Edgc. 

2. “Đối với tôi, có lẽ điều mang lại cho chúng ta tất cả những tốt 
đẹp là những hành động từ trái tim thường xuyên hơn nữa. Chúng 
ta sẽ ngạc nhiên khi nhận ra làm cách nào mà những hành động 
quan tâm và tử tế nho nhỏ có thể mở khóa cho nguồn năng lượng, 
sự nhiệt tình, và khả năng tưởng tượng; những thứ đã bị kìm hãm 
nơi thân thể và tâm thức đã chịu đầy áp lực của chúng ta.” 


‹ Tim Ryan, congressman for the state of Ohio, author of A 
Mindful Nation: How a Simple Practice Can HeÌp Us Reduce 
Sfress, Improve Performance, and Recapture the American Spirit. 


3. “Cuộc hành trình phát triển những phẩm chất của sự lãnh đạo 
có chánh niệm yêu cầu chúng ta phải có mặt trong khoảnh khắc 
hiện tiền, vẫn có mặt ngay trong vòng xoáy hoạt động: Hoặc, nói 
một cách chính xác hơn cho thế giới ngày nay đó là có mặt trong 
trùng vây của hổn tạp, thường là đặc trưng của cuộc sống của chúng 
ta. Khi mà chúng ta bắt đầu tu tập một pháp nào đó để phát triển 
những phẩm chất của sự lãnh đạo có chánh niệm, chúng ta bắt đầu 
nhận ra sự ngu ngốc của việc tin rằng chỉ cần chúng ta có thể tiến tới 
nhanh hơn, chúng ta rốt cuộc sẽ bắt kịp.” 

‹« Janice Marturano, founder of the Institute for Mindful 
Leadership and author of Finding the Space to Lead: A 
Practical Guide to Mindful Leadership. 


4. “Một tâm thức bất an là một tâm thức không có hiệu xuất, nó 
không gây cảm hứng tốt nhất cho người khác. Ưu tiên một của những 
nhà lãnh đạo có chánh niệm là tu tập sự bình an nơi tâm thức.” 

« Matt Tenney, author of The Mindfulness Edee: How to 
Rewire Your Brain for Leadership and Personal Excellence 


174 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Without Adding to Your Schedule. 

5. “Đối với những nhà lãnh đạo có chánh niệm thì việc bồi bổ 
sức khỏe của tổ chức trước tiên cần nắm vững hành vi của tổ chức. 
Đó là thông thạo chín mũi nhọn căn bản: Loại trừ độc tố. Xây dựng 
độ tinh cẩn. Đưa ra những thông điệp rõ ràng. Ôm lấy sự phản 
kháng. Nhận thức sự mù quáng. Chấp nhận những mời gọi. Làm 


Ẩ LˆÃ 


lành những tổn thương. Luôn thực tiễn. 


« Michael Carroll, author of The Mimdful Leader: Ten 
Principles for Bringing Out the Best in Ourselues and Others. 


6. “Chánh niệm là một trạng thái hoàn toàn hiện tiền, tỉnh thức 
đối với bản thân và người khác, và nhạy bén đối với những phản ứng 
của bản thân đối với những tình thế nhiều áp lực. Nhà lãnh đạo có 
chánh niệm thời thường hiệu quả hơn trong việc hiểu người khác 
và kết nối với người khác, và thúc đẩy những người ấy tiến tới mục 
tiêu đã chia sẻ với nhau. Do vậy, nhà lãnh đạo trở nên hiệu quả hơn 
trong những vai trò lãnh đạo.” 


«Bil George, professor of Management Practice, and a 
Henry B. Arthur Fellow of Ethics, at Harvard Business 
School, former chairman and CEO of Medtronic, and 
author of True North: Discover Your Authentic Leadership. 
7. “Cách mà chúng ta dùng cà phê và cách mà chúng ta đi vào 
phòng tắm có tác động đối với tâm thức và sự lãnh đạo của chúng 
ta. Xin đừng xem nhẹ những khoảnh khác ấy.” 
« Matt Tenney, author of The Mimdfulness Edee: How to 


Rewire Your Brain ƒor Leadership and Personal Excellence 
Without Adding to Your Schedule. 


8. “Nhà lãnh đạo đích thực không bao giờ để cho những tổ chức 
đánh mất nhận thức về một cảm thức được chia sẻ với nhau đối với 
mục tiêu và những giá trị chung.” 

‹« Bill George, professor of Management Practice, and 
a Henry B. Arthur Fellow of Ethics, at Harvard Business 
School, former chairman and CEO of Medtronic, and 
author of True North: Discover Your Authentic Leadership. 


MỘT CÁCH TIẾP CẬN CHÁNH NIỆM VÀ SỰLÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM | L7Š 


9. “Để đạt năng suất cao nhất, chúng ta nên làm ít đi, chứ không 
phải làm nhiều hơn. Làm ít giúp chúng ta thấy rõ hơn cái gì là quan 


z 2 


trọng và làm tốt những cái đó. 


« Matt Tenney, author of The Mindfulness Edee: How to 
Rewire Your Brain ƒor Leadership and Personal Excellence 
Without Adding to Your Schedule. 


Nên được nhắc lại rằng trong hệ thống tư tưởng nhà Phật có 
ba phương diện tu tập và một định hướng để những hành giả luôn 
luôn ý thức đến. Tất cả mọi hoạt động bao gồm cả việc lãnh đạo mà 
một hành giả có thể thực hiện đều nên đặt trên nền tảng của đạo 
đức, thiền định và trí tuệ. Những hoạt động trên, bất kỳ loại nào, 
nên được định đặt theo hướng tiến đến đạo đức, thiền định và trí 
tuệ, xem đó là mục tiêu cần hướng đến. Nói gọn, ba pháp này vừa là 
động lực thúc đẩy từ đằng sau vừa là mục tiêu đằng trước cần hướng 
đến. Tĩn vui lại đến, hầu hết tất cả mọi việc trong ánh nhìn của nhà 
Phật trong căn cơ đều có thể làm phương tiện để một hành giả thực 
hiện chuyến du hành một cách khéo léo và vui tươi từ biển khổ sang 
qua bến bờ giải thoát. Ba mục điểm sách và chính mục trích dẫn về 
chánh niệm ở trên nên được soi sáng và lượng định bởi những tiêu 
chí gồm ba phương diện tu tập và một định hướng duy nhất ở trên. 


3. SỰ LÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA TUỆ 
GIÁC THÍCH NHẤT HẠNH 


Giờ đây, tôi muốn nói về chuyện chánh niệm theo những gì nó 
được đề cập trong quyển Nghệ Thuật Quyên Lực của Thích Nhất 
Hạnh, người mà tôi xem là người nằm trong hàng ngũ của những 
tác gia vĩ đại, xét về cách mà chánh niệm được tiếp cận, dễ thực 
hành và nhiều sáng tạo. Liên quan đến những nền tảng của quyền 
lực đích thực, kể cả quyền lãnh đạo, truyền thống nhà Phật sẽ thảo 
luận bộ năm quyền lực của tâm linh: Đức tin, tỉnh cần, chánh niệm, 
thiền định và trí tuệ. Ngoài việc nói về bộ năm pháp giống kiểu nói 
giáo khoa, quyển Nghệ Thuật Quyên Lực còn khởi đầu cho việc nói 
về bộ ba đức tính mà một nhà lãnh đạo đúng nghĩa nên tu tập. Đó 
là đức tính xả ly, đức tính thương yêu và đức tính sáng suốt. Quyển 
sách nói rằng: “Nếu bạn lãnh đạo bằng ba đúc tính gỗm xả ly, yêu 
thương và sáng suốt, bạn có quyên lực đích thực. Chỉ có chức danh lãnh 
đạo thì không đủ. Chức danh không trao cho bạn quyển lực đích thực. 


L76 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Khi bạn thực tập chánh niệm nhuần nhuyễn, từ bạn tỏa ra niểm vui, sự 
vững chải và sự bình yên, bạn đang thủ đắc một quyển lực sâu sắc hơn 
nhiễu. Khi bạn nói, người ta lắng nghe, không phải bởi vì người ta phải 
lắng nghe tà bởi vì bạn tươi tắn, thanh thoát và sáng suốt. Một nhà 
lãnh đạo tốt là một người chỉ thi thiết dạng quyên lực kiểu như vậy. Cô 
ấy không cố đạt được quyên lực hay muốn vận dụng quyển lực; thế mà 
quyên lực tự đến một cách tự nhiên. Cô ấy tạo cảm hứng cho tmợi người 
bằng nếp sống của cô ấy, uà người ta lắng nghe cô ấy bởi vì phẩm chất 
đích thực của cô ấy.””' 

Đọc được hai bộ thuật ngữ pháp hành ở trên, tôi có cảm giác 
rằng quyển Nghệ Thuật Quyển Lực không bàn thảo về việc lãnh đạo 
theo kiểu làm thế nào để chiến thắng trong trò chơi quyền lực hay 
thủ thuật hay chiến lược nào nên được sử dụng để tạo nền tảng thế 
lực hay ưu thế trong các trận chiến tranh kinh tế hay chính trị. Thay 
vì vậy nó lại bàn về những phẩm chất của nhà lãnh đạo. Bộ năm 
quyền lực của tâm linh gợi ý rằng ngoài cách tiếp cận hàn lâm hay tỉ 
mãn xem xét văn điển nhà Phật ghi lại bằng cổ ngữ Pali, Sanskrit hay 
dịch ngữ Trung văn, Tạng văn, để có được câu trả lời chính xác cho câu 
hỏi chánh niệm là gì, còn có một cách tiếp cận phổ quát hơn nhiều. 
Cách tiếp cận ấy bắt đầu với đức tin và thi thiết ngang qua sự tỉnh cần, 
chánh niệm, thiền định và rốt ráo là trí tuệ. Nói về bộ ba đức hạnh - xả 
ly, tình thương và trí tuệ — là nói về những tố chất thu phục nhân tâm. 
Những tố chất này được năm uy lực của tâm linh nuôi dưỡng và được 
những hoạt động trong đời sống thực tiễn của những nhà lãnh đạo có 
chất lượng cao làm hiển lộ ra bên ngoài. Nên tin tưởng sâu sắc rằng khi 
những nhà lãnh đạo được trang bị tâm thái xả ly, lòng từ ái và trí sáng 
suốt, họ sẽ không ưu tiên một cho chiếc ghế mà họ đang chiếm giữ dù 
nó to hay nhỏ cở nào. Đối lại, họ sẽ dành ưu tiên một cho sự lợi lạc và 
hạnh phúc của số đông. Dưới đây là một bộ những câu trích thuật từ tác 
phẩm Nghệ Thuật Quyển Lực. 

- Chánh niệm là có mặt hoàn toàn ngay đây và bây giờ, là tiếp xúc 
với cái đang diễn tiến bên trong chúng ta hay chung quanh chúng ta. 
TAOP,p.3. 


- Chánh niệm là năng lượng tỉnh thức đối với cái đang diễn bày 
trong giây phút hiện tiền. Khi chúng ta có năng lượng chánh niệm nơi 


21. Thịch Nhat Hanh, “The Arf oƒ Power” Harper Collins Publishers, New York 2007, p. 34. 


MỘT CÁCH TIẾP CẬN CHÁNH NIỆM VÀ SỰLÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM | L77 


chúng ta, chúng ta có mặt trọn vẹn, chúng ta sống viên mãn và sâu sắc 
mỗi một khoảnh khắc của cuộc sống hằng ngày. Đang nấu ăn, đang giặt 
đồ, đang dọn dẹp, đang ngồi chơi hay đang ăn uống, mỗi việc đều là 
một thời gian để tạo ra nguồn năng lượng chánh niệm. Và năng lượng 
chánh niệm giúp cho bạn biết cái mà bạn nên làm và cái mà bạn không 
nên làm. Nó giúp cho bạn tránh khỏi những điều khó khăn và những 
sai lâm. Nó bảo vệ bạn và chiếu ánh sáng lên tất cả những hoạt động 
hàng ngày của bạn. TAOP, p. 22. 


- Có thể có nhiều khổ đau, sợ hãi, hay lo âu trong gia đình của chúng 
ta. Chánh niệm giúp chúng ta nhận thức nỗi dau khổ này, ôm nó lại và 
chuyển hóa nó. Bạn có thể nói với những người mà bạn yêu thương, 
“Tôi đang có mặt ở đây cho bạn. Chúng ta hãy cùng nhau ôm lấy nỗi 
đau và chuyển hóa nó.` Chánh niệm là khả năng có mặt tại đây, có mặt 
một cách trọn vẹn. Khi bạn thương yêu ai đó, món quà quý giá nhất mà 
bạn có thể trao cho người mà bạn thương yêu là sự có mặt thật sự của 
bạn. Bạn không thể mua được khả năng đem lại niềm vui và chuyển 
hóa khổ đau. TAOP, p. 46. 


- Một trong những thực hành chánh niệm cốt lõi là săn sóc 
những cảm giác đau khổ. Nhiều người trong chúng ta chạy trốn 
khỏi chúng ta, khỏi nỗi đau của chúng ta. Thông thường khi chúng 
ta có niềm đau, chúng ta không muốn đối mặt với nó vì chúng ta 
không biết cách săn sóc nó. TAOP, p.S0. 

- Chánh niệm là một dạng năng lượng nó có thể làm dừng lại nỗi 
đau khổ, cơn tức giận, và tình trạng tuyệt vọng, nếu bạn biết cách 
làm dừng lại nỗi đau khổ đủ lâu, bạn nguôi ngoai. 

- Nếu chúng ta đánh mất năng lực chánh niệm, chúng ta đánh 
mất mọi thứ. Không có chánh niệm, chúng ta làm ra tiền và sử dụng 
đồng tiền theo cách hủy diệt chúng ta và những người khác. Chúng 
ta sử dụng danh tiếng theo cách hủy diệt chúng ta và những người 
khác, chúng ta sử dụng sức mạnh quân sự để hủy diệt chúng ta và 
những người khác. TAOP, p. 23. 


- Cuộc sống gia đình và cuộc sống nghề nghiệp của chúng ta sẽ 
bị nhiễm độc nếu chúng ta không biết cách tạo dựng và bảo trì một 
mái ấm tỉnh thức và một nơi làm việc tỉnh thức. TAOD,p. 42. 


- Chánh niệm luôn luôn là Chánh niệm về cái gì đó. Bạn không 


178 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thể tập trung tâm ý hay trở nên chánh niệm không về cái gì cả. Vì 
vậy, để thực tập Chánh niệm bạn cần có một đối tượng. Khi bạn tập 
trung sự chú ý nơi hơi thở, hơi thở của bạn là đối tượng của chánh 
niệm và của sức chú ý. Khi bạn sản sinh ra nguồn năng lượng của 
Chánh niệm thì nguồn năng lượng ấy sẽ ôm lấy đối tượng và làm 
cho đối tượng đó luôn sống động trong tâm thức của bạn. TAOP, 
p.177-8. 

- Chánh niệm là năng lượng của sự chú ý. Nó là khả năng nơi 
mỗi người chúng ta, khả năng có mặt hoàn toàn với cái đang diễn 
bày bên trong hay chung quanh chúng ta. Nó là một mầu nhiệm 
cho phép chúng ta sống trọn vẹn trong mỗi một khoảnh khắc. Nó 
là cái tinh chất nền tảng để trị liệu và chuyển hóa bản thân chúng ta 
và kiến tạo sự hòa hợp hơn nữa nơi gia đình, nơi làm việc và trong 
xã hội. TAOP, p. 42. 


Bằng một dạng ngôn thuyết vô cùng thực tế và dễ thực hành, 
TAOP đã nêu lên một bức tranh khác cho thấy Chánh niệm là gì. 
Nhiều người có lẽ xem bức tranh đó như là một phiên bản thấp kém 
hơn so với chánh bản của Chánh niệm Phật giáo, thậm chí chỉ là 
một phiên bản bị cắt xén và đơn giản hóa quá độ vì nó ít liên quan 
với những niệm xứ và nó không đá động gì đến Chánh niệm như là 
một chi phần của Bát thánh đạo. Tôi không nghĩ như vậy. Tại sao? 
Bởi vì tôi có cảm giác rằng nó là một dạng tiếp cận trực tiếp tới cái 
tinh thể hay cái lõi của Chánh niệm. Hơn nữa điều ấy phản ánh 
một mẫu mực từ thực tiễn đời sống đã được những hành giả Làng 
Mai thiết lập và vẫn đồng điệu với những điều mà Giáo sư Abraham 
Vélez de Cea đề nghị những người tu theo Phật nên làm: “Lý tưởng 
mà nói, tất cả những người con Phật gắn bó với việc giảng dạy thiển 
chánh niệm niên có khả năng tiếp nhận một cách tiếp cận Phật giáo hay 
phi-Phật giáo tùy theo hoàn cảnh và căn cơ của thính chúng. Chỉ những 
người được rèn luyện trong cả hai, Chánh niệm nhà Phật và Chánh 
niệm thế tục, mới có thể phân biệt hai dạng Chánh niệm và giảng dạy 
Chánh niệm theo cách thức không gây xung đột với những cảm thức 
phi-Phật giáo, cũng không hạ thấp những lời Phật dạy, khiến cho những 
lời ấy về lâu dài trở nên chẳng liên can gì với nhau. ”” Tuy nhiên, điều 
đã bị đánh mất ở đây là: Cái lõi Chánh niệm với phẩm tính thù 


22. http://daophatngaynay.com/vn/files/sach/vesak2014/wsŠ 08 en  Mindful- 
ness for secular purposes_400086783.pdf 





MỘT CÁCH TIẾP CẬN CHÁNH NIỆM VÀ SỰLÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM | L79 


thắng nhất của nó thì chỉ còn cách biệt một khoảng cách ngắn nữa 
là đến cảnh giới giác ngộ mà đức Phật Thích Ca chứng đạt. Là một 
hành giả, tôi thấy sự chứng đạt mục tiêu tối hậu như vậy của việc tu 
tập nói chung trong mối liên quan đến Chánh niệm, xem Chánh 
niệm là tiền đề là điều tôi cảm thấy hứng thú và điều ấy sẽ gây cảm 
hứng nơi những hành giả có nguyện vọng đạt được mục tiêu thù 
thắng nhất. Khoảng cách giữa Chánh niệm và cái thù thắng có thể 
được khéo thấy từ cách mà tầng thiền thứ ba được miêu tả trong bài 
kinh Bhayabheravasutta. Bài kinh ấy nói: “...uà Ta trải nghiệm một lạc 
thọ mà các bậc Thánh gọi là “Với niệm xả, vị ấy chánh niệm lạc trú, Ta 
chứng và trú thiên thứ ba.”° Tiến trình: Thiền thứ ba với chánh niệm 
trong cái lõi của nó, chánh niệm là yếu tố thiết yếu. Thiền thứ ba chỉ 
còn một bước cách biệt nữa với Thiền thứ tư, và sau đó là cảnh giới 
của sự chứng đạt. 

Giờ đây, ngắn gọn thôi, điều mà chúng ta có thể nói về cái cầu 
nối giữa chánh niệm và lãnh đạo là: Chánh niệm giúp cho việc kiến 
tạo nên những phẩm chất thù thắng nơi người lãnh đạo trong mối 
liên quan đến phương diện đạo đức, sức tập trung và ánh nhìn sáng 
suốt. Cô ấy sẽ thi thiết mọi thứ quyền lực để mang lại lợi lạc cho số 
đông, hạnh phúc cho số đông, hữu hình và vô hình, hiện tại và mai 
sau. Tất cả mọi điều mà cô ấy thực hiện bằng thân thể, lời nói và tâm 
ý, những điều mà cô ấy thực thi quyền lực mà vị trí của cô ta trong 
cơ quan hay do cuộc sống cá nhân của cô ta mang lại đều sẽ thiện 
thành, thấm đẩm tình thương và trí tuệ. Trong gia đình, nơi làm ăn 
và ở những trường phạm vi rộng lớn hơn, chắc chắn sẽ có sự an lành 
vững chải một cách rất tự nhiên. Trong một quyển sách viết bằng 
tiếng Việt Cho Đất Nước Mở Ra (For the Country to Open), Thiển sư 
Thích Nhất Hạnh nói: “Khi ta có khả năng mang lại sự bình yên trong 
thân và trong tâm tôi thì ta có thể giúp những người trong gia đình, 
trong tập đoàn, trong xã hội. Hòa bình an lạc luôn luôn bắt đầu bằng tự 
thân, 'Bình an bắt ẫầu nơi bản thân bạn.ˆ Chúng ta đừng đòi hỏi người 
kia phải thế này, phải thế kia. Hãy bắt đầu bằng chính mình, bằng một 
hơi thở, bằng một nụ cười, bằng một bước chân, bằng một lời nói, bằng 
một cử chỉ hòa bình, an lạc””° Nên ghi nhận rằng thời xa xưa, từ nụ 


23. The Collection ofthe Middle Length Sayings, I. B. Horner, O.B.E., M.A. (transl.), The 
Pali Text Society, Oxford 1995, p. 27. 
24. Thích Nhất Hạnh, Cho Đất Nước Mở Ra (For the Country to Open ), Vietnam 2007, p. 


180 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


niêm hoa thần tích trên môi của Tổ Đại Ca Diếp đã là điểm phát 
xuất của cả một trường lưu lịch sử mạnh mẽ của truyền thống thiền 
Tổ sư. Nụ niêm hoa của Thiền sư Thích Nhất Hạnh ngày nay tuy 
thường được xếp vào phạm trù đạo đức hay thiền định nhưng trong 
thực chất và trong nhiều biểu diện khác -- một hơi thở, một lời nói, 
một bước chân, một cử chỉ an tĩnh và thảnh thơi -- lại mang phẩm 
chất của hạt mầm. Có lẽ, tiến trình tu tập với bước sơ khởi là một 
nụ niêm hoa được chỉ định và có mục tiêu mà nó cần hướng tới. Ñụ 
niêm hoa ấy, ở giai đoạn cuối của tiến trình tu tập sẽ trở thành một 
nụ niêm hoa tối thắng nở trên môi một cách trực cảm và tự nhiên. 


190. 


MỘT CÁCH TIẾP CẬN CHÁNH NIỆM VÀ SỰLÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM | I8I 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 


The Collection ofthe Middle Length Sayings, I. B. Horner, O.B.E., 
M.A. (transl.), The Pali Text Society, Oxford 1995-6. 


Thích Nhất Hạnh, Cho Đất Nước Mở Ra (ebook). 


Thích Nhat Hanh, The Art of Power, Harper Collins Publishers, 
New York 2007. . 


Thích Nhat Tu and Thích Duc Thien (Eds.), The Importance of 
Promoting Buddhist Education, Vietnam Buddhist Ủniversity 
Publications, Phu Nhuan 2014. 


https://www.mindfulleaderbook.com/ 


https://www.bookdepository.com/Mindfulness-Early-Buddhism- 
Tse-fu-Kuan/9780415437370 


https://themindfulnessedge.com/mindful-leadership-quotes- 
practical-and-inspiring-quotes-on-mindful-leadership/ 
https://psychcentral.com/lib/book-review-the-mindfulness- 
edge-how-to-rewire-your-brain-for-leadership/ 
https://philosophy.eku.edu/people/velez-de-cea. 
https://metadata.isbn.nl/88880/mindful-leadership.html 
http://daophatngaynay.com/vn/files/sach/vesak2014/wsS_08__ 
en_ Mindfulness for secular purposes_400086783.pdf 


http://daophatngaynay.com/vn/files/sach/vesak2014/ 
wsŠ_0I en_ Integrating Mindfulness_ 
Practice 932596010.pdf 


182 


II. SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẤU VÀ 
TRÁCH NHIỆM CÙNG CHIA SẺ 


183 


184 


VẤN ĐỀ CỦA CHỦ NGHĨA ĐỘC QUYỂN VÀ 
CHỦ NGHĨA ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUAN 
ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO 


TS. Amrita Nandat£) 


TÓM TẮT 

Chủ nghĩa bao quát và tư tưởng rộng rãi là những nguyên tắc 
cơ bản của giáo lý Phật giáo. Tuy nhiên, người ta có thể chứng 
kiến quốc tịch, dân tộc và văn hóa thường thay thế bản sắc Phật 
giáo trong số nhiều tín đồ của Phật giáo. Nhiều Phật tử gắn bó quá 
mức với quốc tịch hoặc giá trị văn hóa của riêng họ làm phát sinh 
chủ nghĩa độc quyền và chủ nghĩa địa phương. Điều này thể hiện 
rõ trong số các Phật tử châu Á. Một điều chúng ta thường thấy ở 
phương Tây là Phật tử châu Á có trung tâm cho quốc tịch hoặc dân 
tộc của họ. Trong các trung tâm này, các khía cạnh văn hóa chiếm 
ưu thế hơn so với thực hành Phật Pháp. Do đó, các trung tâm này 
thường tự cô lập với cộng đồng địa phương và người dân từ các nền 
văn hóa và dân tộc khác nhau. 

Một khía cạnh khác của chủ nghĩa địa phương là sự miễn cưỡng 
tham gia đối thoại với các truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới 
hoặc giữa các giáo phái Phật giáo khác nhau. Chẳng hạn, cuộc thảo 
luận song phương giữa những người theo Phật giáo Theravada và 
Mahäyäna không phải là rất hiếm. Điều này dẫn đến nhiều hiểu 
lầm giữa những người theo hai truyền thống. Sự miễn cưỡng phát 
sinh từ việc không thể nhìn mọi thứ từ một quan điểm rộng hơn. 


1. Lecturer ofthe Centre ofBuddhist Studies, The University of Hong Kong, Hong Kong 
Người dịch: Trang Nguyễn 


18§S 


186 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Điều này dẫn đến việc thiếu sự hợp tác lẫn nhau giữa hai truyền 
thống Phật giáo. Một khía cạnh khác của chủ nghĩa địa phương là 
mù quáng theo đõi các giáo viên và chấp nhận mọi thứ mà một giáo 
viên cụ thể nói là đúng và tuyệt đối. Và xây dựng một cộng đồng 
trong những người theo giáo viên cụ thể đó và bị cô lập với những 
người khác. Câu hỏi đặt ra là, chủ nghĩa độc quyền và chủ nghĩa địa 
phương của cộng đồng Phật giáo có dẫn đến các xã hội Phật giáo 
bền vững trong thế kỷ 21 hay dẫn đến sự không bền vững? Nếu về 
sau, những trở ngại là gì và những gì có thể là giải pháp? Bài viết này 
thảo luận về vấn đề chủ nghĩa độc quyền và chủ nghĩa địa phương 
và một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến chủ nghĩa độc quyền và chủ 
nghĩa địa phương. 


1. GIỚI THIỆU 


Khi tôi đến thăm các quốc gia Phật giáo phi truyền thống, đặc 
biệt là ở phương Tây, tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng hầu hết các tu 
viện Phật giáo ở các hạt ở phương Tây hầu như chỉ là trung tâm của 
người di cư châu Á. Ví dụ, các tu viện Phật giáo Sri Lanka ở phương 
Tây, chỉ có tín đồ Phật giáo Sri Lanka có mặt. Tình trạng cũng tương 
tự như vậy đối với các tu viện ở Thái Lan và Trung Quốc. Và thiếu 
vắng sự hiện diện của những người dân địa phương như thường 
thấy. 


Để Phật giáo tiếp tục tồn tại và có thể có một tác động lớn hơn 
trên thế giới, nó phải tiếp cận với phần lớn người dân. Phật giáo sẽ 
không bền vững với những lý tưởng vĩ đại, hiện thân triết học và 
tâm lý cao cả của nó, nhưng sẽ phụ thuộc vào những người theo 
đạo, những Phật tử cam kết ẩn náu trong Tam Bảo. Rõ ràng, có vẻ 
như Phật giáo đang phát triển rất tốt ở phương Tây khi ngày càng 
nhiều tu viện Phật giáo được xây dựng. Tuy nhiên, quan sát cẩn 
thận sẽ thấy rằng những biểu tượng bên ngoài này không phải là 
dấu hiệu của việc thành lập Phật giáo ở phương Tây. Sự vắng mặt 
của cộng đồng địa phương cho thấy rằng Giáo pháp không hấp dẫn 
cộng đồng địa phương. Đây có thể là thất bại của chúng tôi trong 
việc truyền đạt đạo lý của Dhamma và rằng họ quá chú trọng vào 
các khía cạnh văn hóa của Phật giáo hơn là tinh thần của Phật giáo. 
Chúng tôi phải điều tra các nguyên nhân cơ bản cho những vấn đề 
này và tìm cách giải quyết điều này, nếu không, hy vọng của Phật 


VẤN ĐỀ CỦA CHỦ NGHĨA ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA ĐỊA PHƯƠNG | LÑ7 


giáo bên ngoài các nước truyền thống sẽ bị mai một. Không chỉ ở 
các quốc gia Phật giáo phi truyền thống, như Tỳ kheo Bodhi trong 
bài viết của ông “Tăng đoàn ở Ngã Tư Đường” chỉ ra rằng Phật giáo sẽ 
phải đối mặt với rất nhiều thách thức để tồn tại ở các quốc gia Phật giáo 
truyền thống. Tôi ở hơn chín năm tại một quốc gia Phật giáo truyền 
thống như Sri Lanka và hơn tám năm với truyền thống Phật giáo 
Mahayäna ở Hồng Kông, tôi nhận thấy rằng có rất nhiều quan niệm 
sai lầm trong số những người theo hai truyền thống Phật giáo lớn. Tuy 
vậy, không có sự hợp tác lẫn nhau giữa các truyền thống chính của Phật 
giáo, truyền thống Mahayäna và truyền thống Theravada. 


2. ĐỘC QUYỀN 

Chủ nghĩa độc quyền trong bối cảnh tôn giáo là một hình thức của 
chủ nghĩa cơ bản tôn giáo. Đó là một thái độ cứng nhắc rằng những øì 
người ta tin là sự thật tuyệt đối. Trong các diễn ngôn của Phật giáo, điều 
này được định nghĩa là chỉ điều này đúng, tất cả những thứ khác là sai 
(dam eua saccdm moghamu añfñain) hoặc vượt qua quan niệm của con 
người (/dam saccabhinivesa). Trong bài viết này, thuật ngữ này được sử 
dụng để chỉ thái độ cứng nhắc truyền thống của Phật giáo đối với các 
nghi lễ Phật giáo và các khía cạnh văn hóa xã hội và quan điểm không 
thích nghi về các giá trị văn hóa xã hội mới. 

Tôi nghĩ, vấn đề chính mà các Phật tử truyền thống phải đối 
mặt, là sự phân biệt tỉnh thần của Phật pháp từ nền văn hóa và nghi 
thức đã phát triển trong một thời gian dài ở các quốc gia Phật giáo 
truyền thống. Mặc dù tinh thân của pháp cộng hưởng với thế giới 
hiện đại và phù hợp với tất cả mọi người, không phân biệt sự khác 
biệt về xã hội, văn hóa và tâm lý ở các địa điểm khác nhau, nhưn 
Phật giáo truyền thống dự kiến theo truyền thống Phật giáo châu Á 
có thể đụng độ với các nền văn hóa và giá trị hiện đại ở phương Tây. 
Người phương Tây hiện đại, những người có nền tảng văn hóa xã 
hội và giáo dục khác nhau, có thể không cảm nhận được sự đa dạng 
của nền văn hóa liên quan đến nghi lễ của Phật giáo truyền thống. 

Tĩnh thần của Phật giáo về cơ bản là một sự giải thoát khỏi những 
đau khổ về thể chất và tâm lý. Dựa vào nó, Phật giáo, nhằm mục 
đích thiết lập một xã hội đạo đức; nơi mọi người thực hiện lòng tốt 
và yêu thương nhau. Tự do hào phóng và quan tâm đến hạnh phúc 
bản thân và hạnh phúc cộng đồng. Cuối cùng, nơi không có sự phân 


188 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


biệt giữa phúc lợi của bản thân và phúc lợi của người khác. Tuy 
nhiên, những lý tưởng này không thể được trình bày theo cách trừu 
tượng. Thay vào đó, Phật giáo đã phải sử dụng truyện ngụ ngôn, 
ví von, các khía cạnh văn hóa và xã hội mà mọi người trong môi 
trường đã quen thuộc. Theo dòng thời gian, nhiều hình thức nghi lễ 
và nghi lễ Phật giáo khác nhau đã phát triển đồng hóa các giá trị văn 
hóa và tâm lý địa phương với Phật giáo. Chúng được sử dụng như 
những thiết bị phù hợp để làm cho Giáo pháp trở nên dễ hiểu đối 
với mọi người. Những ví von, truyện ngụ ngôn, nghi lễ và khía cạnh 
văn hóa của Phật giáo không có giá trị phổ quát, có nghĩa là chúng 
có thể áp dụng cho mọi người và mọi nơi. Nhưng, Giáo pháp là phổ 
quát và vượt thời gian và không gian (akalika). Tĩnh thần thiết yếu 
của Pháp là hiệu quả và áp dụng cho mọi người không phân biệt vị 
trí địa lý và chênh lệch múi giờ. Nói cách khác, chúng ta phải thay 
đổi phương pháp diễn dịch tinh thần của Giáo pháp cho khán giả 
về không gian và thời gian. Chúng ta phải hiểu rằng các thế hệ trẻ 
ở phương Tây có nguồn gốc xã hội, văn hóa, và thái độ tâm lý khác 
nhau. Do đó, các khía cạnh văn hóa và nghi lễ của Phật giáo đã được 
phát triển ở phương Đông từ lâu sẽ không hấp dẫn họ. Họ sẽ không 
cảm thấy Giáo pháp phù hợp với cuộc sống của họ. Họ có nhu cầu 
tâm lý khác nhau. Nếu chúng ta chọn bỏ qua nhu cầu của họ, tiếp 
tục với phương pháp cũ và coi những phương pháp truyền thống và 
khía cạnh văn hóa đó là sự thật thì tương lai của Phật giáo sẽ không 
sáng sủa lắm. Đối với bất kỳ tôn giáo nào để duy trì, nó nên thích 
ứng với sự thay đổi trong môi trường và thời gian mới. 

Các bài giảng Phật giáo chứa thái độ thích nghi này. Ví dụ, trong văn 
học Phậtgiáo tiếng Phạn, có dạy về Bốn điều ycứ (catvari pratiáaranani): 

¡. Dựa vào ý nghĩa, không phụ thuộc vào lời nói (artha- 
prati§aranafã na vyañjana-pratisaranat3). 

ii. Dựa vào trí tuệ, không phụ thuộc vào kiến thức (jñãna 
pratišaranafä na vijñãna-pratisaranat3). 

iii. Dựa vào bài văn có ý nghĩa rõ ràng, không phụ thuộc vào bài 
văn mà ý nghĩa của nó không được rõ ràng (nita-artha-prati$aranatã 
na neya-artha pratisaranat3). 

iv. Dựa vào giáo pháp, không phụ thuộc vào cá nhân (pháp- 
prati$aranafä na pudgala-pratisaratat8). 


VẤN ĐỀ CỦA CHỦ NGHĨA ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA ĐỊA PHƯƠNG | 189 


Bốn nền tảng tín nhiệm này có thể đáp ứng như là một phương 
pháp để giải quyết những vấn đề của chủ nghĩa địa phương và chủ 
nghĩa cá nhân độc quyền. Dựa trên bốn nền tảng ấy thì điều đầu 
tiên và điều cuối cực kì có liên quan đến cuộc thảo luận ngay bây giờ 
của chúng ta. Nền tảng tín nhiệm thứ nhất, kinh pháp có ý nghĩa là 
phụ thuộc vào nghĩa (artha), chứ không phải ở ký tự (na uyñjana). 
Thuật ngữ artha có thể bao gồm cả linh hồn. Chính vì thế mà nền 
tảng tín nhiệm thứ nhất nhắc nhở chúng ta rằng hãy nên tin tưởng 
vào bên trong tâm hồn của Giáo pháp, không phải chỉ ở mặt từ ngữ. 
Nền tảng này ngụ ý rằng chúng ta không thể tin tưởng mù quáng 
vào những con chữ trong kinh Phật như một cách dạy tuyệt đối của 
đức Phật thậm chí cả khi chúng có xuất hiện trong những bài diễn 
thuyết của các tín đồ Phật giáo. Chúng ta phải hiểu rõ những ngụ ý 
từ sâu trong tâm hồn mà những bài diễn thuyết truyền đạt. Ở đây, 
những chữ cái hay từ ngữ bao gồm cả truyền thuyết, hay các phương 
pháp luận dạy học của tín đồ Phật giáo. Những câu chuyện hay 
truyền thuyết ấy hoặc cả những từ ngữ được sử dụng để giải thích 
Giáo pháp không thể mang lại được tuyệt đối ý nghĩa bản chất của 
sự thật. Họ giống như những đốt ngón tay chỉ đến mặt trăng. Mà 
mặt trăng lại mang ý nghĩa là tâm hồn. Nếu một người dành ra quá 
nhiều sự chú ý cho điều gì đó, thì họ có thể sẽ không tìm ra được 
bản chất cốt lõi của Giáo pháp là gì. Nhân tố cuối cùng nhắc chúng 
ta nhớ rằng phải tin tưởng vào Giáo pháp, không phải ở con người 
(ý ở đây là những người thầy truyền đạt). Mặc dù từ «pudgala» có 
nghĩa là một cá thể nhưng trong bối cảnh này nó mang một hàm 
ý rộng, ở đây nó có thể bao gồm những người thầy, những bài văn 
hay truyền thống. Có nghĩa là chúng ta không nên chỉ đơn thuần 
tin rằng đó là nghĩa truyền thống hay văn hoá hoặc kể cả những bài 
văn, đúng hơn là ta nên nghiên cứu chúng cùng với một tâm hồn 
của Giáo pháp. Với những hàm ý này chúng ta có thể thay đổi những 
phương sách miễn là chúng ta có thể dịch nghĩa được theo tâm hồn 
của Giáo pháp. 

Một cuộc khảo sát thận trọng về lịch sử của chủ nghĩa Phật giáo 
sẽ chỉ ra rằng suốt lịch sử ấy thì thái độ phù hợp này là được duy trì. 
Phật giáo có nguồn gốc ở Ấn Độ, là biểu tượng trong nhiều hoạt 
động văn hoá xã hội và quy mô tôn giáo. Khi tôn giáo ấy du hành 
đến nước ngoài, nó không mang theo những quy mô ấy. Chẳng hạn 


190 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


như khi Phật giáo du hành đến Trung Quốc, nó được chú ý nhiều và 
được đồng hoá với những hoạt động văn hoá xã hội và quy mô tôn 
giáo của Trung Quốc để tạo nên một Giáo pháp thích hợp hơn với 
những người dân bản địa nhưng vẫn không làm mất đi bản chất tâm 
hồn của Giáo pháp. Cũng giống như vậy khi Phật giáo giới thiệu 
Phật pháp đến Tây Tạng, nó cũng được đồng hoá với những hoạt 
động văn hoá xã hội và quy mô tôn giáo ở đó. Bất kể nơi nào mà 
Phật giáo du nhập đến, nó đều được đồng hoá với nền văn hoá và 
khía cạnh xã hội ở đó mà vẫn không làm mất đi bản chất tâm hồn 
của Giáo pháp. Do đó, ngày nay chúng ta thấy được có rất nhiều 
hình thức khác nhau của Phật giáo như Phật giáo Trung Quốc, Phật 
giáo Tây Tạng, Phật giáo ở Nhật hay Phật giáo Sri Lanka. Nói cách khác 
thì khi du nhập đến bất cứ một quốc gia nào, chủ nghĩa Phật giáo đều 
không bao giờ từ chối sự đa dạng văn hoá ở đó để tạo nên một nền văn 
hoá khác. Giáo sư Karunadsa đã nhận xét rằng: 


“Chủ nghĩa Phật giáo thúc đấy tính đa dạng văn hoá, do đó chủ 
nghĩa Phật giáo không trở thành một tôn giáo mang tính ràng buộc văn 
hoá. Điều này có nghĩa giống như một con chim bay từ nơi này sang nơi 
khác để lại đằng sau là chiếc lồng của nó, thậm chí hơn thế là Phật giáo 
có thể bay từ nơi này sang nơi khác, từ Hong Kong đến Mỹ, để lại phía 
sau là hành lý văn hoá của nó. Phập giáo là một nền tôn giáo rất thoáng 
và đa dạng. Phật giáo thậm chí không gây trở ngại đến đời sống cá nhân 
bằng việc áp đặt những hạn chế trong phạm vi đời sống của một người 
và không làm tổn hại người khác. Do đó, nó không quy định về trang 
phục và thức ăn hay việc kết hôn, v.v. Bởi vì những tín đồ Phật giáo sớm 
đã nhận được nền văn hoá và những nghi thức xã hội dân dần sẽ thay 
đổi từ vùng này đến vùng khác. 

Khi cho Phật giáo du nhập đến các nước phương Tây, chúng ta nên 
hợp thức hoá nền văn hoá, giá trị xã hội và nhu cầu tâm lý của con 
người ở đó. Chúng ta phải bàn đến việc Giáo pháp theo cách của 
chúng ta cảm nhận về sự liên quan của giáo pháp. Chúng ta nên 
công nhận những giá trị văn hoá xã hội của họ mà vẫn không làm 
mất đi bản chất tâm hồn của Giáo pháp. Văn hoá xã hội và bối cảnh 
tâm lý của con người phương Tây rất khác so với truyền thống tín 
đồ Phật giáo phương Đông. Chúng ta phải thông hiểu tâm hồn của 
Giáo pháp theo nhiều khái cạnh c mới có thể thu hút tín đồ ở những 
thời khác nhau. Đó không chỉ là trường hợp gặp phải ở các nước 


VẤN ĐỀ CỦA CHỦ NGHĨA ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA ĐỊA PHƯƠNG | I9] 


phương Tây, mà thậm chí Giáo pháp sẽ không hấp dẫn với những 
thế hệ trẻ hiện đại của các tín đồ Phật giáo châu Á. Chúng ta phải 
thừa nhận rằng sự trôi đi của thời gian và sự thay đổi của điều kiện 
kinh tế - xã hội, khiến những nhu cầu tâm lý của con người cũng sẽ 
thay đổi theo. Nếu chúng ta không chèn thêm những điều nêu trên 
thì thế hệ trẻ sẽ cảm thấy rất mâu thuẫn giữa nền văn hoá hiện đại và 
Phật giáo. Khi đó thì thế hệ trẻ ấy sẽ chống lại hoặc sẽ không để tâm 
gì đến Giáo pháp, và nhắc đến Phật giáo giống như một nền chủ 
nghĩa lõi thời, những thứ liên quan cũng trở nên không phù hợp với 
đời sống thực tại. Điều đó sẽ không giúp ích được cho sự phát triển 
bền vững của Giáo pháp. 

Ở đây, chúng ta phải nhớ rằng các nghi lẽ Phật giáo, các chuỗi 
văn hoá chỉ là hình thức bên ngoài của chủ nghĩa Phật giáo. Nếu 
chúng ta chú trọng đến chúng như một sự thật tuyệt đối không 
thể cải biên, điều đó không chỉ làm giảm bớt đi sự truyền bá cũng 
như sự tồn tại của giáo pháp, mà còn là một sự trở ngại cho việc 
thực hiện sự giải thoát cứu sinh độ thế. Chẳng hạn như trong vô 
số những bài viết ghi chép lại lời giáo huấn của đức Phật, có để cập 
đến một người đã cắt bỏ 3 kiết sử (samyojanani) để đạt tới cảnh 
giới được xem là giai đoạn đầu tiên để đạt được quả vị. Một trong 
3 kiết sử ấy là sự chuyên tâm phi lý với các nghi thức và lời khấn 
(silabbataparamäsa(6)). Một số học giả cho rằng Phật giáo ban đầu 
bác bỏ mọi hình thức nghi lễ, nghi thức. Việc đọc cẩn thận các bài 
giảng lúc đầu được bảo tồn trong Pali Nikãya cho thấy những lập 
luận như vậy là vô căn cứ. Thay vào đó, chúng ta thấy chủ nghĩa Phật 
giáo luôn thích nghi với một vài nghi thức và nghi lễ trong phạm vi 
cho phép vì chúng phụ thuộc vào mục tiêu thiết yếu của Phật giáo. 
Thuật ngữ “silabbataparamäsa” ngụ ý những chấp ngộ phi lý vào các 
nghi thức và mảng văn hoá của Phật giáo là sự thật tuyệt đối. Hay nói 
cách khác, đó là sự mê đắm với các nghi thức và mảng văn hoá của 
Phật giáo. Đó là một thái độ cứng nhắc đối với các nghi lễ. Những 
nghi thức được chấp nhận và sử dụng trong Phật giáo giống như 
những thiết bị để thông dịch tâm hồn trong Giáo pháp. Học thuyết 
về đồng phát sinh phụ thuộc cho thấy rằng bất kì chấp ngộ nào cũng 
dãn đến sự u mê (tanhã - paccayä upadãnam). Những sự u mê ấy 
được chia làm bốn loại: u mê khoái lạc nhục dục (kãmãpädãna); u 
mê vào các nghỉ thức nghi lễ (silabbatipadana); u mê vào những quan 


192 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


điểm (ditthũpadana) và bám víu vào tự thuyết (attavadupadana(7)). 
Do đó, chấp ngộ vào các hình thức bên ngoài thậm chí không hữu ích 
để nhận định ra bản chất của Giáo pháp. 


3. CHỦ NGHĨA ĐỊA PHƯƠNG 


Chủ nghĩa địa phương có nghĩa là “nộttầm nhìn thu hẹp, đặc biệt là 
tập trung vào một khu vực địa phương; hẹp hòi. Trong bài viết này, thuật 
ngữ được sử dụng để chỉ sự thu hẹp của truyền thống Phập giáo hướng 
tới một đối tượng khác. Đặc biệt, là sự thu hẹp của truyền thống Phật 
giáo Thượng tọa bộ (Theravada) và Phật giáo Đại thừa (Mahayana). 
Có một sự thật là để phát triển và tiếp xúc một cách tốt hơn trên thế 
giới, thì điều cần thiết là sự hợp tác, sự tôn trọng và đánh giá cao giữa 
hai truyền thống. Mặc dù rõ ràng thì có vẻ như hai truyền thống này có 
sự giao thoa tốt, nhưng ở nơi của tôi - một đất nước thành trì của Phật 
giáo Thượng toạ bộ như Sri Lanka, và với một đất nước truyền thống 
Phật giáo Đại thừa là Hồng Kông, cũng như những nước tôi ghé thăm 
là Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, v.v. Tôi vẫn cảm thấy ở 
đó thiếu đi sự đánh giá và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta có nhiều những 
hiểu lầm hời hợt về nhau. Mặc dù vẫn còn một số lượng lớn các tu sĩ 
Phật giáo Thương tọa bộ nắm giữ lòng tự trọng cao về truyền thống 
của riêng họ, cái gọi là “Phật giáo thuần tuý nguyên thuỷ” hay “Chủ 
nghĩa Phật giáo nguyên thuỷ” thường có cách nhìn thiếu chính xác đối 
với Phật giáo Đại thừa. Mặc dù những điều này không được thảo luận 
cởi mở, nhưng quan điểm ấy cho rằng Phật giáo Đại thừa (Mahayäna) 
không phải là Phật giáo chân chính hay sự chân chính không chiếm ưu 
thế bên trong đó. Vài năn trước, trong một cuộc trò chuyện với một 
học giả Phật giáo Thượng toạ bộ (Theravada), tôi đã rất ngạc nhiên khi 
nghe định nghĩa của ông về Phật giáo Đại thừa như là một nền Phật 
giáo bị biến chất. Khi được hỏi về sự khẳng định ấy, ông cứ lặp đi lặp lại 
những khác biệt nhỏ về văn hoá và nghi thức giữa truyền thống Thượng 
tọa bộ và Đại thừa. Đây không phải là quan điểm của một cá nhân cụ 
thể, nhưng nhiều tu sĩ và phi tu sĩ Thượng toạ bộ cũng giữ quan điểm 
tương tự. Các tín đồ Phật giáo Thượng toạ bộ cố gắng tìm hiểu Phật 
giáo Đại thừa qua lăng kính riêng của họ, và họ chỉ cảm nhận được vỏ 
bọc, các hình thức bên ngoài của Phật giáo Đại thừa, như thức ăn, trang 
phục, nghi thức và các khía cạnh văn hoá của Phật giáo Đại thừa. Họ 
thấy những nghi thức và khía cạnh văn hoá này khác với những øì họ tin là 
Phật giáo. 


VẤN ĐỀ CỦA CHỦ NGHĨA ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA ĐỊA PHƯƠNG | I93 


Họ hoàn toàn không biết øì về sức sống bên trong và tính thần của Phật 
giáo Mahãyãna vì họ không nhận thức được khía cạnh tôn giáo-xã hội của 
Phật giáo Mahãyãna. 

Mặt khác, nhiều tín đồ của Mahãyãna có sự hiểu lầm lớn về Phật giáo 
Nguyên thủy. Họ cho rằng Phật giáo Nguyên thủy là tự tâm. Nó không 
quan tâm đến phúc lợi và giải phóng của người khác. Họ thường định nghĩa 
Phật giáo Nguyên thủy là «phương tiện thấp kém» (Hinayãna). Điều này 
một lần nữa là bởi vì những người theo Phật giáo Mahãyãna không hiểu 
được tinh thần Phật giáo Nguyên thủy cũng như bối cảnh lịch sử và xã hội. 
Quan điểm như vậy là kết quả chấp nhận một cách mù quáng những từngữ 
trong một vài bài giảng tương đối của Mahãyãna mà không hiểu bối cảnh lịch 
sử đúng đán của chúng. Đây là sự hiểu lầm cơ bản đối với Phật giáo Nguyên 
thủy. Bản chất của tất cả các hình thức Phật giáo là vượt lên trên lợi ích của 
bản thân. Làm thế nào có thể có Phật pháp trong tự tâm. 

Ngay cả khi những tín đồ của Mahãyãna đọc văn học Mahãyãna 
được ra sớm nhất, họ sẽ cho thấy rõ rằng những người theo giáo phái 
Mahãyãnist sớm thời đó không có thành kiến gì với Tăng đoàn tu sĩ 
truyền thống. Thay vào đó, họ rất kính trọng và ngưỡng mộ đối với Tăng 
thân truyền thống (Theravada). Chẳng hạn, A.K Warder lập luận rằng 
Phật giáo Mahãyãna bắt đầu trong tăng đoàn tu sĩ, người được truyền 
cảm hứng rất lớn từ tinh thần tâm linh và những câu chuyện kiếp trước 
của Đức Phật Gotama lịch sử như được ghi lại trong các nguồn PäÌi. 
Edward Conze và Jan Nattier đã chỉ ra rằng những người theo giáo phái 
Mahãyãna sớm đã rất tôn trọng tu sĩ truyền thống. Astasahasrarika- 
Prajnãpãmitã mô tả tu viện arahant-s là: 

Dòng chảy khô cạn, không bị ô nhiễm, được kiểm soát hoàn toàn, 
được giải phóng trong trái tim của họ, được giải thoát tốt, khôn ngoan, 
được nuôi dưỡng kỹ lưỡng, con rắn lớn, công việc của họ đã hoàn 
thành, với nhiệm vụ của họ bị ràng buộc để bị đập tắt, trái tim của 
họ được giải thoát bằng cách hiểu đúng, kiểm soát hoàn hảo toàn 
bộ tâm trí của họ, v..v... 

Ở Ugrapariprcchã, một Mahãyãna sũtra bất khuất khác, đời tu 
được đánh giá cao. Bồ-tát cư sĩ được khuyên nên tôn trọng, không 
chỉ là vị phật tử, mà ngay cả một thành viên tăng đoàn bình thường. 
Lay-Bodhisattva-s thậm chí còn được khuyến khích rời khỏi cuộc 
sống gia đình càng sớm càng tốt. Vì vậy, không sai khi kết luận rằng 


194 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Mahãyãna bắt đầu như một phong trào tâm linh với thành viên của tăng 
đoàn tu sĩ và cộng đồng cư sĩ tâm linh, những người được truyền cảm 
hứng rất nhiều từ những câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật Gotama 
và sự nghiệp Bồ-tát của ông. Nếu các tín đồ của Phật giáo Mahãyãna và 
Theravada tìm hiểu một cách cẩn thận như vậy, họ sẽ khám phá ra rằng 
cả hai truyền thống đều giống nhau về phương diện giảng dạy thiết yếu 
của Phật giáo. Nói cách khác, tất cả các hình thức của Phật giáo là sự bắt 
nguồn từ giáo lý Phật giáo sơ khai. Vì vậy, chúng tương tự nhau về bản 
chất của Phật giáo. Ví dụ: 


¡. Cả hai truyền thống thường chấp nhận rằng mục tiêu thần học tối 
thượng của Phật giáo là hoàn toàn vượt qua mọi sự không thỏa mãn và 
nhận ra Nibbãna. 


1i. Cả hai truyền thống thường cho rằng giáo lý cơ bản của Phật giáo 
sơ khai là: 
a. Tứ diệu đế (caturãriya saccãni) 
b. Bát thánh đạo (ariya attangika magøä) 
c. Lý duyên khởi (paticcasamudpãda) 
d. Gió lý về nghiệp - tất cả các hành động có chủ ý đạo đức và vô 
đạo đức tạo ra các nghiệp báo. 

e. Ba đặc điểm chung của hiện tượng có điều kiện (sankhata 
dhama) - bản chất nhất thời (vô thường - anccã), bản chất của sự không 
tương hợp (khổ - dukkha) và không có linh hồn vĩnh viễn (vô ngã - 
annattã) 


ii. Liên quan đến mật mã của đệ tử (vinaya), Mahãyãnist đã 
không phát triển phiên bản riêng của họ. Họ theo vinaya pitaka của 
Dharmaguptaka, đó là mộttiểu giáo phái của Sthaviravãda ('Theravãda). 
Vì vậy, mật mã của đệ tử (vinaya) của hai giáo phái rất giống nhau, 
trong khi Theravãda vinaya pitaka chứa 227 quy tắc, Mahãyãna có 250 
quy tắc, sự khác biệt chỉ là số lượng sekhiya, như 10 lời nguyện Bồ-tát, 
ăn chay bắt buộc. Theo cuốn nhật ký của du khách Trung Quốc I Ching 
(635-713), không có sự khác biệt đáng kể nào trong lối sống của các tu 
sĩ Theravãda và Mahãyãna thời bấy giờ với năm loại tội lõi, được gắn liền 
với Noble Truths. Những người tôn thờ các vị Bồ-tát và đọc Mahãpãna 
sũtra-s được biết đến như những người theo đạo Mahãyãn¡ist, những 
người này không phải là những người theo kiểu Hin. 


VẤN ĐỀ CỦA CHỦ NGHĨA ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA ĐỊA PHƯƠNG | I95 


Mặc dù có một số khác biệt giữa hai truyền thống, nhưng chúng ta 
có nhiều điểm chung hơn. Cả hai truyền thống đều chia sẻ những giáo 
lý căn bản của Đức Phật. Việc giải thích giáo lý khác nhau không nhất 
thiết ngụ ý rằng chúng đã lệch khỏi giáo pháp gốc có thể được trình 
bày theo nhiều cách khác nhau. Nhiều cách trình bày giáo pháp khác 
nhau được khuyến khích trong các cuộc tranh luận Phật giáo thời kỳ 
đầu. Ví dụ, bài kinh Bahuvedaniya của Majjhimanik kể lại nhiều cách 
phân tích cảm xúc khác nhau. Trong bài luận của Dhamma không phải 
là sự mô tả, trong bài kinh Alagaddũpama của Majjhimanik không 
dành cho con cháu (gahanatthãya), nhưng nhận ra bản chất của Pháp 
(nittharanatthãya). Do đó, miễn là tinh thần của Phật giáo được quan 
tâm, cả hai truyền thống là thống nhất. Sự khác biệt chỉ có trong mô tả 
của nó. Thật không may là có quá nhiều sự hiểu lầm giữa những người 
theo truyền thống vĩ đại của Phật giáo. Sự hiểu lầm này dẫn đến chủ 
nghĩa địa phương và hợp tác, Phật giáo có thể không thể đóng một vai 
trò quan trọng trong thế giới hiện đại. 


4.KẾT LUẬN 


Vấn đề của chủ nghĩa độc quyền và chủ nghĩa địa phương phát 
sinh do thiếu sự giáo dục và việc giao tiếp. Hệ thống giáo dục tu 
viện Phật giáo đã lõi thời và nền giáo dục chương trình giảng dạy 
không đào tạo thành viên tu sĩ đúng cách để truyền tải được hết tỉnh 
hoa của Giáo pháp và các giáo lý phù hợp của Giáo pháp. Quá tập 
trung vào các hình thức bên ngoài của Phật giáo được nhấn mạnh. 
Bhikkhu Bodhi phản ánh chính xác rằng: 


“Nếu người ta đem so sánh hệ thống hướng dẫn trong các tu 
viện Phật giáo với chương trình giảng dạy của các chủng viện Kitô 
giáo, sẽ dễ dàng nhận ra sự chênh lệch. Trong các cuộc hội thảo, các 
linh mục và nữ tu tương lai được đào tạo, không chỉ về tiếng Latin, 
thuyết thần học và kinh điển cũng nằm trong tất cả các lĩnh vực của 
kiến thức hiện đại, đó là thứ họ sẽ cần để đóng một vai trò hàng đầu 
trong thế giới ngày nay, bao gồm các nghiên cứu quan trọng và so 
sánh về tôn giáo. Bên trong các trường cao đẳng tu viện hoặc các 
trường phái tu viện Phật giáo, cho đến nay tôi có thể thấy các nhà 
sư trẻ (không phải nữ tu) được đào tạo để trở thành linh mục của 
vùng có khả năng bảo tồn tôn giáo văn hóa, đây là điều không khác 
lắm so với thế kỷ XVI. 


196 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Để giải quyết vấn đề độc quyền và chủ nghĩa địa phương, chúng 
ta cần thay đổi chương trình giảng dạy của hệ thống giáo dục tu 
viện. Nó nên bao gồm thêm các môn như triết học, tâm lý học, so 
sánh tôn giáo, lịch sử, văn học và ngôn ngữ hiện đại v.v... Nên cần 
nhấn mạnh vào việc nghiên cứu các bài giảng Phật giáo, bối cảnh và 
sự phát triển lịch sử và giáo lý của các truyền thống Phật giáo khác 
nhau. Cần nhiều hơn nữa sự đối thoại về giáo dục giữa những người 
theo truyền thống Mahãayäna và Phật giáo Nguyên thủy, chẳng hạn 
như thông qua các hội nghị về lịch sử và giáo lý phát triển hai truyền 
thống, có thể giúp giải quyết vấn đề này. Nếu những vấn đề này 
không giải quyết, nó sẽ đặt ra một mối đe dọa cho sự bền vững của 
giáo pháp trong tương lai. 


VẤN ĐỀ CỦA CHỦ NGHĨA ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA ĐỊA PHƯƠNG | 197 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Nguồn chính 


Morris R., Hardy E., Hunt M. và Rhys Davids C.A.F., biên tập bởi 
(1888-1995). 4gutfaranikaya tập. I-V. London: Hiệp hội văn 
bản Pali. 


Rhys Davids TW., Carpenter J.E. 1889-2007 biên soạn, Dĩ 
Afghanistanikäya, tập. [-IH.. London: 


Hội văn bản Pali. 
Trenckner V., Chalmers R.„ Yamazaki và Ousaka, biên tập, 
Majjhimanikaya tập. ]-IV. 
Y. 1888-2006. London: Hiệp hội văn bản Pali. 


Rhys DavidsC. A.E.và Somaratne G.A. 1884-2006. Samyuftanikäya, 
lập. I-VI. Luân Đôn: Hội văn bản Pali. 


Nguồn thứ cấp 

Bhikkhu Bodhi (2002) Đối mặt với tương lai: Bốn bài luận về sự liên quan 
%ã hội của Phật giáo, Sri Lanka: Hội Xuất bản Phật giáo. 

Dhammjoti Bhikkhu KL (2011) “ Tờ Abhidharma đến Mahayana: 
Nhận xét về đầu 

Học thuyết Abhidharma của 3 yãna-s: Tạp chí Nghiên cứu Phật giáo, tập 9, 
Sri Lanka: Trung tâm nghiên cứu Phật giáo. 

(2015) Đọc các văn bản tiếng Phạn của Phật giáo: Hướng dẫn ngữ 
pháp tiểu học, Hồng Kong: Phật- Trung tâm Phật pháp Hồng Kông 

Edward Conze (tr.) (1975) Sự hoàn hảo của trí tuệ trong tám nghìn 
dòng chữ & câu thơ của nó được 

tóm tắt, California: Four Seasons Foundation Bolinas, 

(2008) Phật giáo: Lịch sử ngắn, Oxford: Ấn phẩm Một thế giới. 

Edward Conze, Arthur Waley (2007) Phật giáo: Sự phát triển bản 
chất của nó Kessinger .Xuất bản bởi LUC. 


198 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Karunadasa, Y (2013) Giáo lý Phật giáo sớm: Vị trí trung gian trong 
lý thuyết uà Thực hành, Hông Kông: Trung tâm nghiên cứu Phật 
giáo, Đại học Hồng Kông. 

Kimura Ryuhan (1927) Một nghiên cứu lịch sử uề các điểu khoản của 
Himayäna và Mahayäna và Nguồn gốc của Phật giáo Mahayäna, 
Kalkata: Đại học Calcutta. 

Hammer Neils (1999) Tẩm quan trọng của triết học châu Á của Tiểu 
thừa và đại thừa, -tập. 9, số 2: 135-145. 

Nattier Jan (2003), Con đường Bồ tát: dựa trên Ugrapariprcchã a 
Mahayäna Sñfra,Delhi: Nhà xuất bản Motilal Banarsidass. 


Skilling Peter (2010) Bản xác thực Kinh điển và các trường học 
Šrãuaka: Một tiểu luận hướng tới một quan điểm Ấn Độ. Phật giáo 
phương Đông 41/2: 2-47. Xã hội Phật giáo phương Đông. 


THỜI KHẮC KHỞI NGUỒN VÀ SỰ TẢN CƯ: 
SỰ THIẾT YẾU CHO MỘT LÃNH ĐẠO 
PHẬT GIÁO 


TS. Devin Combs Bowles( 


TÓM TẮT 

Số người di cư trên toàn cầu tăng đáng kể trong thập kỷ qua. Năm 
2018, đã có gần 70 triệu người di cư, đạt đến một mức cao mới. Những 
người di cư này chạy trốn khỏi những bi kịch và bị thúc đẩy phần lớn 
bởi xung đột bạo lực. Sự gia tăng căng thẳng dân tộc và chính trị đã 
làm dấy thêm khả năng xung đột và hàng triệu người phải di cư trong 
tương lai. 

Đồng thời, biến đổi khí hậu và các suy thoái sinh thái khác có thể sẽ 
làm tăng số lượng người di cư, với khả năng ở một quy mô chưa từng 
có trong lịch sử loài người. Mực nước biển dâng cao đe dọa nhiều cộng 
đồng ven biển và một vài người số trong họ khó có khả năng thích ứng 
trong khoảng thời gian trung và dài hạn, đặc biệt khi kết hợp với sự phá 
hủy của các rặng san hô và sự gia tăng các cơn bão mạnh. Năng suất 
nông nghiệp sẽ giảm xuống cực hạn, khiến hàng triệu người ở các nước 
xích đạo đang phát triển không được tiếp cận với các phương tiện sinh 
hoạt cơ bản. Những yếu tố này và các yếu tố tương tự sẽ làm tăng nguy 
cơ xung đột bạo lực. Một số bình luận viên đã liên kết biến đổi khí hậu 
với sự khởi đầu của cuộc xung đột Syria, vốn là tác nhân chính trong sự 
gia tăng người di cư trong thập kỷ qua. Ngay cả khi không có xung đột, 
việc mất đi sinh kế sẽ khiến nhiều người phải tìm kiếm nhà mới. 


1. Lecture, Australian National University, President of Benevolent Organisation for Develop- 
ment, Health and Insight (BODHI), Australia. Người dịch: Trang Nguyễn 


199 


200 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Phần lớn những người tị nạn này thường đến từ các nước đang phát 
triển. Nhiều cộng đồng tiếp nhận dường như không có đủ các nguồn 
lực cần thiết cho việc chăm sóc sức khỏe thậm chí cho cư dân hiện tại 
của họ và sau đó cho những người dân di cư. Những người mới đến bị 
buộc phải sống trong điều kiện không an toàn ở các khu ổ chuột, tạo 
điều kiện lây lan của các dịch bệnh. Sự căng thẳng sắc tộc và chính trị từ 
đó gia tăng, lan sang bạo lực và kéo dài chu kỳ di cư. 


Trong khi đó, ngoài việc Châu Âu chấp nhận một số lượng lớn người 
tị nạn đến từ cuộc xung đột Syria là một ngoại lệ, thì xu hướng toàn cầu 
của các nước phát triển là tăng cường củng cố biên giới, chống lại người 
tị nạn, gia tăng chủ nghĩa dân tộc và bài ngoại. Trí tuệ Phật giáo là một 
giai thoại hữu ích cho những xu hướng này. Việc hiểu rõ hơn về khái 
niệm nguồn gốc ảnh hưởng sẽ thúc đẩy hành động để hạn chế và cuối 
cùng ngăn chặn biến đổi khí hậu. Hiểu rõ hơn giá trị của khái niệm vô 
thường và vô ngã sẽ cho phép các nước phát triển hỗ trợ các nước đang 
phát triển về sự thay đổi khí hậu không thể tránh khỏi và nâng cao tinh 
thần nhân đạo. Điều này sẽ mở ra một cuộc đàm thoại toàn cầu tốt hơn 
về việc phân bổ các nguồn tài nguyên. 


1. GIỚI THIỆU 


Số người di cư đang tăng nhanh toàn cầu, gần 70 triệu người. Sự 
gia tăng này không cân bằng trong lịch sử, UNHCR ước tính rằng 
cứ sau hai giây, một người mới di cư bắt đầu (Cao ủy Liên Hiệp Quốc 
0ể người tị nạn, 2019). Hầu hết thường trải qua nhiều đau khổ để 
khiến cho họ phải rời khỏi nhà và trở thành người tị nạn. Xung đột 
bạo lực hoặc đàn áp chính trị là nguyên nhân phổ biến nhất của sự 
dịch chuyển này, dù thảm họa môi trường là một trong các tác nhân 
(UNESCO, 2019). Mặc dù đúng là hầu hết những người tị nạn đều 
giảm được sự đau khổ bằng cách di cư (vì ước muốn của chính họ), 
nhưng thường chính sự dịch chuyển này sẽ kéo theo thêm đau khổ. 
Hai nguyên nhân chủ yếu của sự di cư lại dẫn đến sức khỏe kém 
hơn, vì họ thường phải sống trong điều kiện dễ lây lan của bệnh tật 
(Bowles và cộng sự, 2014c, Bowles và cộng sự, 2014b, Butler uà cộng sự, 
2014, Bowles và cộng sự, 2014a, Bowles và cộng sự, 2015). 


Số lượng người di cư có thể sẽ tăng đáng kể trong tương lai. Trên 
toàn cầu, loài người đang làm suy giảm môi trường tự nhiên ở một 
tốc độ chóng mặt. Điều này kết hợp với sự gia tăng số lượng người 


THỜI KHẮC KHỞI NGUỒN VÀ SỰ TẢN CƯ | 201 


tạo ra nhiều dịch chuyển hơn để đối phó lại với các thảm họa sinh 
thái, bao gồm từ các sự kiện thời tiết cực đoan ngắn hạn và các xu 
hướng dài hạn làm giảm vĩnh viễn khả năng cư trú của một số khu 
vực. Môi trường xuống cấp khiến cho con người không nơi sản xuất, có 
thể làm căng thẳng các mối quan hệ kinh tế, xã hội và chính trị. Trong 
những trường hợp không được quản lý đúng cách có thể làm trầm 
trọng thêm các căng thẳng sắc tộc hoặc tôn giáo hiện có, làm tăng nguy 
cơ xung đột bạo lực. Đối lại, tỷ lệ xung đột bạo lực gia tăng sẽ dẫn đến 
nhiều người phải di dời. 


2. KHỦNG HOẢNG MÔI TRƯỜNG 


Hệ thống sinh thái hỗ trợ nền văn minh nhân loại và dân số toàn cầu 
của gần 8 tỷ người đang bị suy thoái nhanh chóng. Khả năng tiếp tục 
vai trò của hệ thống sinh thái đang gặp rủi ro. Các nhà khoa học đã chỉ 
ra rằng một số hệ thống quan trọng của trái đất đang gặp nguy hiểm, 
bao gồm từ biến đổi khí hậu, sự gián đoạn cho đến những chu trình 
phốt pho và nitơ (Rocksfröm và cộng sự, 2009). Tốc độ tuyệt chủng của 
giống loài hiện nay có thể tương đương với năm sự kiện tuyệt chủng 
hàng loạt, bao gồm thảm họa quét sạch toàn bộ khủng long (Barnosky 
0à cộng sự, 201 1). 

Mỗi một vấn đề đều có quy mô toàn cầu và có thể ảnh hưởng đến 
hàng tỷ người, dù điều kiện không cho phép họ kiểm tra đầy đủ từng 
rủi ro và mối liên kết của chúng, và biến đổi khí hậu là một ví dụ minh 
họa cho việc này. Sự phát thải khí nhà kính nhân tạo là sự phát thải bao 
gồm cả khí cacbon điôxít và khí metan, kết hợp với sự xuống cấp của 
các bể chứa cacbon như rừng đã làm tăng nhiệt độ trung bình toàn 
cầu. Việc gia tăng nồng độ khí thải nhà kính giống như một tấm 
chăn phủ quanh trái đất, hấp thụ nhiều năng lượng mặt trời hơn và 
làm tăng nhiệt độ toàn cầu. Điều này đang phá vỡ hệ thống khí hậu. 

Con người đã làm thay đổi khí hậu và những những hành động 
nhằm giảm bớt tốc độ của sự biến đổi khí hậu lại không có hiệu quả. 
Có một tác nhân ảnh hưởng rất lớn đối với trái đất đó là mực nước 
biển dâng, điều đó sẽ làm giảm diện tích đất mà con người sinh 
sống. Mực nước biển có thể dâng tương đối nhanh, mặc dù rất khó 
để dự đoán chính xác. Người ta cho rằng sự gia tăng này sẽ có ảnh 
hưởng không tốt đến các vùng đồng bằng sông nước, hiện là trung 
tâm sản xuất nông nghiệp và định cư của con người. Các cộng đồng 


202 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


dân cư ven biển có thể cảm thấy rất khó khăn hoặc thậm chí không thể 
thích nghi với môi trường, và điều đó sẽ thúc đẩy quá trình di dân. 

Với sự thay đổi khí hậu và bối cảnh thời tiết khắc nghiệt, bao gồm 
bão, lũ lụt, hạn hán và những khoảng thời gian nhiệt độ khắc nghiệt xảy 
ra phổ biến hơn và/hoặc nghiêm trọng hơn. Mỗi sự kiện này đều có thể 
gây hại trực tiếp cho con người, nhưng quan trọng hơn là làm gián đoạn 
đến năng suất và an ninh lương thực, thực phẩm và nguồn nước. Biến 
đổi khí hậu có khả năng làm giảm năng suất làm việc của công nhân ở 
một số nơi và các ngành công nghiệp vì những hạn chế sinh học đối với 
khả năng hoạt động của con người ở nhiệt độ cực cao (K/elsfrom và 
cộng sự, 2009, Hana và cộng sự, 2011, Tawafsupa và cộng sự, 2012). 

Thời tiết khắc nghiệt có thể tàn phá nguồn nước, thông qua hạn 
hán và lũ lụt hay thì bão làm tổn hại các hồ chứa nước sạch. Trồng trọt 
cũng gặp nguy cơ, trên quy mô ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia hoặc 
khu vực (Bufler, 2014, Bufler, 2009, Bufler và cộng sự, 2014). Các nước 
ở khu vực xích đạo chịu tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu đối với 
việc sản xuất lương thực. Dù có khả năng thích nghi ở một mức độ nào 
đó nhưng cũng có giới hạn về lý thuyết và thực tế. Quan trọng là phần 
lớn những người thiệt thòi nhất thế giới, lại là những người ở các nước 
xích đạo, ít có khả năng thích nghi nhất do thiếu tiếp cận thông tin 
và nguồn vốn. Về lâu dài, nhiệt độ khắc nghiệt sẽ xuất hiện thường 
xuyên hơn, cản trở việc trồng trọt và de đọa những nơi ở an toàn. Một 
số khu vực sẽ mất khả năng tiếp tục sản xuất lương thực như hiện nay. 

Cá và các sinh vật biển khác sẽ bị ảnh hưởng xấu bởi nước ấm. Các 
rạn san hô, hiện đang hỗ trợ các hệ sinh thái phong phú, sẽ trải qua quá 
trình tẩy trắng thường xuyên hơn. Đại dương hấp thụ một phần đáng 
kể lượng khí thải carbon dioxide dư thừa, làm tăng nồng độ axit của 
chúng. Điều này ảnh hưởng đến khả năng phát triển của nhiều loài sinh 
vật biển, bao gồm cả động vật có vỏ (Baumuamn và cộng sự, 2012, Cooley 
0à Doney, 2009, Barneft, 2011 ). Sự đa đạng sinh thái sẽ giảm mạnh dẫn 
đến việc nguồn cá cung cấp các loại protein và calo quan trọng cho 
hàng triệu người đang gặp rủi ro (Barnetf, 2011, Baumamn và cộng sự, 
2012). Một số nhà khoa học cho rằng loài người nên lập kế hoạch để 
đối phó với hệ sinh thái rạn san hô đang trên đà sụp đổ, bởi vì chúng có 
rất ít cơ hội sống sót do sự kết hợp của sự axit hóa đại dương, ô nhiễm 
môi trường và đánh bắt quá mức (Bradbury, 2012). 


THỜI KHẮC KHỞI NGUỒN VÀ SỰ TẢN CƯ | 203 


Bối cảnh thời tiết khắc nghiệt luôn và đã dẫn đến sự dịch chuyển 
của con người. Khi thời tiết trở nên quá cực đoan và thường xuyên hơn, 
điều này sẽ trở nên trầm trọng hơn. Nền văn minh toàn cầu chưa bao 
giờ trải qua sự thay đổi dài hạn đối với khí hậu mà biến đổi khí hậu nhân 
tạo đang mang đến, nhưng những thay đổi dài hạn có thể làm tăng số 
lượng người phải di tản lên nhiều lần. Theo ước tính của các chuyên gia 
đã thay đổi bởi hơn một trong số mười nhân tố, và đã lên tới 300 triệu. 


3. MÔI TRƯỜNG VÀ XUNG ĐỘT 

Các nhà lãnh đạo quốc phòng của nhiều quốc gia nhận ra mối liên 
hệ giữa biến đổi khí hậu và xung đột bạo lực, và đã bắt đầu chuẩn bị cho 
những sự biến đổi khí hậu tiếp theo (Bowles và Bufler, 2014, Sctwartz 
and Randall, 2003, Bộ Quốc phòng, 2010, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, 2014). 
Sự đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm và nguồn nước rất quan trọng 
cho hòa bình và sự thiếu hụt của chúng làm tăng nguy cơ xung đột (Bowies 
và cộng sự, 2014a, Bowles uà cộng sự, 2014, Bowles uà cộng sự, 2015). Quản 
trị kém làm tăng rủi ro, vì nó ức chế khả năng của chính phủ để giải quyết 
những bất bình chính đáng của công dân. Các tác nhân vô đạo đức có thể 
sử dụng thực phẩm không an toàn để làm tăng căng thẳng sắc tộc, tôn giáo 
hoặc kích động bạo lực (Kahl, 2006, Bowles và cộng sự,2014a). 

Có bằng chứng cho thấy sự biến đổi khí hậu có khả năng đã giúp khởi 
xướng cuộc xung đột dân sự ở Syria. Syria đã trải qua một trận hạn hán 
nghiêm trọng dẫn đến xung đột, đã gây ra hoặc bị làm trầm trọng thêm 
bởi sự biến đổi khí hậu. Điều này đã làm giảm đáng kể sự sản xuất lương 
thực, thực phẩm ở vùng nông thôn tại Syria, tạo ra những quan ngại 
cho nông dân. Đồng thời chế độ Assad đã giảm hỗ trợ cho các gia đình 
nông thôn. Kết quả là, những người trẻ từ các gia đình ở thôn quê đều 
đi đến các thành phố tìm việc làm để nuôi sống bản thân và gia và có 
nhiều người đã không tìm được việc làm. Sau đó, các thành phố đã 
trở thành điểm nóng của sự bất mãn với chế độ và làm thúc đẩy các 
cuộc xung đột dân sự (Gfeick, 2014, Kelley và cộng sự, 2015). 

4. SỰXUNG ĐỘT VÀ DICƯ 

Hơn một phần tư trong số 24,Š triệu người tị nạn trên thế giới 
đến từ Syria. Ngoài ra, trong số 6,3 triệu người đến từ Syria, phía 
Nam Sudan và Afghanistan, còn có thêm S§ triệu người tị nạn đến từ 
quốc gia khác (Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, 2019), điều này 


2041| CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


đã thể hiện rõ ràng tầm quan trọng của việc tránh xung đột nhằm hạn 
chế số lượng người phải di cư. 

Những người di cư đang cần sự giúp đỡ, nhưng những người dân địa 
phương đã nhận thức được sự cạnh tranh vì bị hạn chế nguồn tài nguyên 
bao gồm cả việc làm. Nhận thức này thường làm ảnh hưởng đến sự tiếp 
nhận của những người di cư. Vì những người di cư thường có nguồn gốc từ 
các nước đang phát triển, nhiều nước phát triển lo lắng về một dòng người 
tị nạn hoặc dòng người di cư khác. Sự bài ngoại này thường được diễn ra 
trong các cuộc bầu cử, với những hậu quả quan trọng gần đây đối với sự 
lãnh đạo và các chính sách chiến lược dài hạn của một số nền dân chủ 
(W£lzer, 2012, Magregor-Bowles uà Bowles 2017). 

Trong khi công dân của các nước phát triển thường lo lắng về dòng 
người tị nạn, thì trên thực tế, 85% số người di cư trên thế giới đang ở 
các nước đang phát triển (Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, 2019). 
Điều này bất chấp thực tế là các nước đang phát triển có ít nguồn lực 
hơn để phù hợp với người di cư mới và thường đóng góp ít hơn cho 
sự suy thoái sinh thái toàn cầu và được dự đoán là sẽ tăng làm tăng số 
lượng di cư. Khả năng cung cấp của các nước đang phát triển cho người 
tị nạn với sự cứu trợ mà họ cần có thể được tăng cường nhờ sự hỗ trợ về 
vật chất và chuyên gia từ các nước phát triển. 

5. SỰ THIẾT YẾU CỦA TRÍ TUỆ PHẬT GIÁO 

Trí tuệ Phật giáo và các khái niệm cốt lõi nên chứng minh là một 
liều thuốc giải độc hữu ích cho những xu hướng này. Hành động về sự 
biến đổi khí hậu sẽ được tăng cường với sự hiểu biết nhiều hơn về các 
khái niệm cốt lõi của Phật giáo, chẳng hạn như vô ngã, nguồn gốc phụ 
thuộc và vô thường (Bowies, 2015, Bowles, 2014). Điều này sẽ tạo 
điều kiện cho thế giới phát triển khôi phục lại sự đóng góp không 
cân xứng của nó vào nỗi đau khổ liên quan đến biến đổi khí hậu và 
các hình thức suy thoái môi trường khác và những hành động để 
giảm bớt những đau khổ đó. Điều này sẽ bao gồm cả hành động để 
giảm thiểu suy thoái môi trường bao gồm biến đổi khí hậu và nỗ lực 
hỗ trợ các nước đang phát triển thích nghi với những vấn đề không 
thể tránh khỏi. Vấn đề trước có thể liên quan đến việc chuyển đổi sang 
các nguồn năng lượng tái tạo, vốn gần bằng giá thành với một số hình 
dạng của nhiên liệu hóa thạch. 


THỜI KHẮC KHỞI NGUỒN VÀ SỰ TẢN CƯ | 20S§ 


Hỗ trợ thế giới đang phát triển thích nghi với một thế giới có hệ 
sinh thái bị suy thoái sẽ phải tăng cường đối thoại với sự hiểu biết về các 
nước đang phát triển đó có thể bị tổn hại nhiều nhất bởi sự biến đổi khí 
hậu. Các hành động hữu ích có thể bao gồm gia tăng số lượng người di 
cư được chấp nhận bởi các quốc gia phát triển và nâng cao triển vọng 
của họ khi đến nơi, cho vai trò của kiều hối ở một số nền kinh tế. Điều 
quan trọng, họ cũng sẽ nhận ra rằng hành động di cư thường là gian 
khổ, và nên tránh khi có thể. Điều này cũng có nghĩa là hỗ trợ các nước 
đang phát triển thích ứng với sự biến đổi khí hậu để ngăn chặn sự di cư. 
Thực tế, điều này sẽ giúp giảm bất bình đẳng toàn cầu giữa người dân 
và quốc gia. Lý tưởng nhất, trí tuệ Phật giáo có thể giúp hướng dẫn một 
cuộc đàm thoại về cải thiện công bằng toàn cầu. 

Trí tuệ Phật giáo có thể là một ánh sáng dẫn đường, giúp giảm bớt 
đau khổ trong sự di cư liên quan đến suy thoái môi trường đã tạo ra. Để 
tiềm năng này được hiện thực hóa, điều quan trọng là các Phật tử tích 
cực thể hiện rõ ràng lòng từ bi đối với các dân tộc thiểu số và tôn giáo. 
Thế giới cần những tấm gương tốt thể hiện sự chấp nhận khoan dung 
với phần còn lại của thế giới. Hành động như vậy sẽ nâng cao danh 
tiếng vốn đã mạnh mẽ của Phật giáo trên toàn cầu. Đổi lại, điều này sẽ 
làm tăng số người tìm được nơi nương tựa trong giáo huấn của nó và có 
thể giảm bớt đau khổ. 


6. PHẦN KẾT LUẬN 


Sự dịch chuyển của con người là do những xung đột hoặc thảm họa 
môi trường, gây ra nỗi đau khổ tột cùng. Suy thoái môi trường sẽ làm 
tăng số lượng người bị di dời vốn đã quá nhiều trên toàn cầu, qua cả 
hai thảm họa môi trường và xung đột bạo lực. Điều này sẽ gây ra vô kể 
những nỗi đau khổ. Trí tuệ Phật giáo có thể giúp ngăn chặn suy thoái 
môi trường và nuôi dưỡng lòng từ bi cho những người bị ảnh hưởng 
xấu bởi nó. 


206 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Barnett, J. 2011. Dangerous climate change in the Pacific Islands: 
food productionand food security. Regional Envirownental Change, 
11,329 237: 


Barnosky, A. D., Matzke, N., Tomiya, S., Wogan, G. O. U.„ Swartz, B., 
Quental, T. B., Marshall, C., Mcguire, J. L.„ Lindsey, E. L., Maguire, 
K. C., Mersey, B. & Ferrer, E. A. 2011. Has the Earths sixth mass 
extinction already arrived? Nafre 471, S51-S7. 


Baumann, H., Talmage, S. C. & Gobler, C. J. 2012. Reduced early life 
growth and survival in a fish in direct response to increased carbon 
dioxide. Nafure Climate Change, 2, 38-41. 


Bowles, D. C. 2014. The concept of dependent arising in reducing the 
likelihood and effects of climate-related conflict. I: THỊCH, N. T: & 
THỊICH, D. T. (eds.) Buddhist Response to Enuironwmental Profecfion. 
Religion Press. 


BOWLES, D. C. Year. Religious regulation of humanityS interactions 
with the environment: Can Buddhism meet the challenges of 
modemity? In: Vuddhikaro, P. 5, Shammahaso, P. H., Citapalo, R. 
R. & Peoples, D„ eds. Buddhism and World Crisis, 2015 Thailand. 
Mahachulalalongkornrajavidyalaya University, 248-255. 


Bowles, D. C„ Braidwood, M. & Butler, C. D. 2014a. Unholy Trinity: 
Clmate change, conflict and ill health. lu: BUTLER, C. D. (d.) 
Chimafe change and global health. Wallineford: Cabi. 


Bowles, D. C. & Butler, C. D. 2014. Socially, politically and economically 
mediated health 


effects of climate change: Possible consequences for Africa. Soufh African 
Medical Journal, 104. 


Bowles, D. C.„ Butler, C. D. & Eriel, S.2014b. Climate change and health in 
Earths future. Earths Future, 60-67. 


Bowles, D. C., Butler, C. D. & Morisetti, N. 2015. Climate change, conflict 
and health. Journal oƒthe Royal Society oƒ Medicine, 108, 390-395. 


THỜI KHẮC KHỞI NGUỒN VÀ SỰ TẢN CƯ | 207 


Bowles, D. C„ Reuveny, R. & Butler, C. D. 2014c. Moving to a better life? 
Climate, migration and population health. In: BƯUTLER, C. D. (ed.) 
Climafe change and global health. Wallineford: CABL 


Bradbury, R.2012. Aworldwithout coral reefs. New York Times. New York: 
The New York Times Company. 


Butler, C. D. 2009. Food security in the Asia-Paciic: Malthus, limits and 
environmental challenges. Asia Pacifc journal oƒ chnical nufrifion, 18, 
577-84. 


Butler, C. D. 2014. Famine, hunger, society and climate change. l: 
BUTLER, C. D. (ed.) Cfứmafe Change and Global Health. Wallingford: 
Cabi. 


Butler, C. D., Mathieson, A., Bowles, D. C. & Godson, A. 2014. Climate 
Change And Health In Africa. In: Butler, C. D. (ed.) Climafe change and 
lobal health. Wallingford: CABL 


Cooley, S. R. & Doney, S. C. 2009. Anticipating ocean acidifications 
economic consequences for commercial fisheries. Emwironmental 
Research Letters 4, 024007. 


Department Of Defense 2014. Quadrennial Defense Review 2014. 
'Washington, D.C.: Department ofDefense. 


Gemenne, F.2011. Why the numbers dorft add up: A review of estimates 
and predictions of people displaced by environmental changes. Global 
Enuironmenftal Chane, 21, Supplement 1, S41-S49. 


Gleick, P. H. 2014. Water, drought, climate change, and confflict in Syria. 
Weather, Climafe and Sociefy, 6, 331-340. 


Hanna, E. G., Kjellstrom, 1, Bennett, C. & Dear, K. 201 1. Climate Change 
and Rising Heat: Population Health Implications for Working People 
in Australia. Asia-Pacfftc Journal oƒ Public Health, 23, 14S-26S. 


Kahl, C. H. 2006. Sfafes Scarcity and Civil Strife in the Deucloping World, 
Princeton, Princeton University Press. 


Kelley, C. P, Mohtadi, S., Cane, M. A., Seager, R. & Kushnir, Y. 2015. 
Climate Change In The FEertile Crescent and implications of the 
recent Syrian drought. Proceedines oƒ the National Academy oƒ 
Sciences, L12, 3241-3246. 


208 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Kjellstrom, T, Holmer, I. & Lemke, B. 2009. Workplace heat stress, 
health and productivity-an ¡ncreasing challenge for low and 
middle-income countries during climate change. Global Health 
Acfiow, 2. 


Macgregor-Bowles, I. & Bowles, D, C. 2017. Trump, Brexit, Right-wing 
Anti-globalisation, and An Dncertain Future for Public Health. 
AIMS public health, 4, 139-148. 


Ministry OfDefence 2010. Securing Britain In An Age OfUncertainty: 
The strategic defence and security review. London: HMSO. 


Rockström, ]. Steffen,W., Noone, K., Persson, A., Chapin, F.S.,Lambin, 
E. E„ Lenton, T. M., Scheffer, M.„ Folke, C., Schellnhuber, H. ]. 
Nykvist, B„ De Wit, C. A., Hughes, T., Van Der Leeuw, S., Rodhe, 
H, Sorlin, S., Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., Falkenmark, 
M., Karlberg, L., Corell, R. W., Fabry, V. J„ Hansen, J„ Walker, B., 
Liverman, D., Richardson, K.„ Crutzen, P. & Foley, J. A. 2009. A 
Safe Operating Space For Humanity. Nafure, 461, 472-475. 


Schwartz, P. & Randall, D. 2003. An Abrupt Climate Change Scenario 
And Its Implications For United States National Policy. Pasadena: 
Jet Propulsion Laboratory. 


Tawatsupa, B., Lim, L. L., Kjellstrom, T., Seubsman, S.-A. & Sleiph, A. 
2012. Association Between Occupational Heat Stress and kidney 
disease among 37 816 workers in the Thai Cohort Study (TCS). J 
Epidemiol, 22, 251-260. 

UNESCO. 2019. Displaced Person/Displacement [Online]. Available: 
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/ 
themes/international-migration/glossary /displaced-person- 
displacement/ [Accessed 30 January 2019]. 

Dnited Nations High Commissioner For Refugees. 2019 Figures af a 
Glance [Online]. UNHCR. Available: https://wwwunhcrorg/ 
fñigures-at-a-glance.html [Accessed 30 January 2019]. 

'Welzer, H. 2012. Climafe Wars: Why people will be killed in the twenty- 
Jrst century, Cambridge, Polity Press. 


TẦM NHÌN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN VÀ LÃNH 

ĐẠO CỦA GIỚI TRẺ: MỘT NGHIÊN CỨU 

QUAN TRỌNG VỀ SỰ RA ĐI CỦA THÁI TỬ 
TẤT ĐẠT ĐA TRẺ TUỔI (SIDDHARTHA) 


ĐĐÐ. Thích Tâm Tiến) 


TÓM TẮT 

Theo lịch sử Phật giáo truyền thống, trên hành trình tìm kiếm sự 
giải thoát, ngay từ khi còn rất nhỏ, Siddhartha đã nhận được giáo lý từ 
hai trong số những vị thầy nổi tiếng nhất thời bấy giờ, đó là Arala Kala- 
ma và Uddaka Ramaputta. Họ dạy Ngài rất nhiều những kỹ năng thiền 
định, và sau cùng Ngài đã thực hành thành công nhưng đồng thời Ngài 
nhận ra mình vẫn không thể giải quyết được mối quan tâm lớn hơn 
của mình: giải thoát khỏi đau khổ của luân hồi. Không nao núng, Ngài 
từ bỏ hai người thây. Một số tài liệu lịch sử cho rằng Ngài đã dành vài 
năm tiếp theo vật lộn với nhiều loại hình thiền định khác nhau, một số 
trong đó khiến Ngài suýt phải trả giá bằng mạng sống. Với quyết tâm 
mạnh mẽ của tuổi trẻ, cuối cùng, Siddhartha trẻ tuổi đã hoàn thành 
con đường tâm linh tối thượng và trở thành Đức Phật. 

Trong bài nghiên cứu này, tôi hy vọng sẽ bàn luận được liên kết 
giữa sự rời bỏ của Siddhartha với các kinh điển Pali. Lập luận chính 
của tôi sẽ nhấn mạnh vào cuộc đời của Siddhartha và quyết định từ 
bỏ thế giới để tìm kiếm sự giác ngộ tâm linh của Ngài. Tôi sẽ nói rõ 
cách làm thế nào mà sự từ bỏ của Ngài ấy có thể trở thành nguồn cảm 
hứng cho tuổi trẻ để phát triển những phẩm chất cần thiết cho vai trò 


1. Instructor by Pro. Dr. Goldstein, Harvard Divinity School, USA. Người dịch: Nhật Linh 


209 


210 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


lãnh đạo. Trong lúc đưa ra lập luận của mình qua những ý tưởng chỉ tiết 
về những yếu tố của sự lãnh đạo lý tưởng, tôi hy vọng sẽ khám phá thêm 
về những trở ngại mà người trẻ có thể sẽ gặp phải và cách mà những 
giáo lý Đức Phật có thể giúp họ vượt qua những thử thách đó. Mặc dù 
đã có rất nhiều tài liệu về sự kiện ra đi của Siddhartha, tôi vẫn muốn tìm 
hiểu về khía cạnh con người của việc này, hơn là khía cạnh thần linh hay 
huyền thoại, như nhiều Phật tử thường tin. Từ sự hiểu biết này, tôi hy 
vọng có thể làm sáng tỏ con đường phát triển và lãnh đạo thanh niên để 
dẫn dắt nhiều nhà lãnh đạo trẻ còn đang u tối. 


Có một loạt giả thuyết về việc Siddhartha từ bỏ cuộc sống chốn 
cung điện để trở thành một nhà tu hành. Một trong những lập luận nổi 
bật nhất cho rằng mặc dù sống một cuộc sống xa hoa, Ngài không hài 
lòng với hạnh phúc bắt nguồn từ thú vui nhục dục. Ngài khao khát một 
con đường thay thế để đạt được sự hài lòng vĩnh cửu. Hơn nữa, Ngài có 
thể đã hiểu rõ bản chất của luân hồi, đó là sự đau khổ của sanh và tử mà 
Ngài không thể làm ngơ. Những người khác lập luận rằng Ngài đã thực 
hành và tích lũy con đường Bồ tát trong nhiều kiếp và chính trong lần 
sinh cuối cùng, Siddhartha đã thực hiện cam kết của mình. Những lập 
luận này hợp lý và được chấp nhận rộng rãi bởi nhiều tín đồ Phật giáo. 
Điều tôi đang tập trung vào là làm thế nào những lập luận này có thể trở 
thành một động lực truyền cảm hứng cho những người trẻ sống một 
cuộc sống có ý nghĩa. Một nghiên cứu điều tra sâu hơn về thời trẻ của 
Ngài trước khi rời khỏi cuộc sống gia đình chắc chắn sẽ cung cấp một 
số hiểu biết về lý do tại sao Ngài từ bỏ cuộc sống giáo dân của mình. 

Theo lẽ tự nhiên, bản chất con người có xu hướng tìm sự thỏa mãn 
trong những thú vui nhục dục. Thế nhưng, vị thái tử trẻ không hề thấy 
vui với những cảm giác trần tục đó. Ban đầu, chúng ta có thể sẽ nghĩrằng 
với vị thế của một người kế vị, Ngài cho rằng những thú vui khoái lạc 
sẽ luôn ở đó khi cần. Và rằng cha Ngài là đức vua, vậy nên Ngài hoàn 
toàn có thể dựa vào quyền lực của cha để làm bất cứ điều gì Ngài 
muốn. Tuy nhiên, Ngài đã không hề làm vậy. Đã có rất nhiều trường 
hợp trong xã hội của chúng ta mà những đứa trẻ sinh ra trong gia 
đình giàu có và quyền lực dựa dẫm quá nhiều vào bố mẹ, dần tạo ra 
thói quen phụ thuộc vào sự giàu có của gia đình. Họ tin rằng việc có 
bố mẹ giàu có và có sức ảnh hưởng thì họ không cần thiết phải phấn 
đấu cho bất cứ điều gì. Siddhartha, ngược lại, thấu hiểu rằng những 
nguồn vui thú nhục dục trần tục đó không tồn tại lâu dài, thỏa mãn; 


TẦM NHÌN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN VÀ LÃNH ĐẠO CỦA GIỚI TRẺ | 2II 


thay vào đó, là nguồn cơn của sự khao khát và đau khổ nhiều hơn. 
Trong đoạn văn sau đây của Hạnh Phật (Buddhacariya), Asvaghosa 
mô tả cách Siddhartha từ chối những thú vui trần tục: 

“Ta không khinh miệt những thú vui của cẩm giác, 

Ta biết mọi người bị ám ảnh bởi chúng; 

Nhưng biết thế giới là nhất thời, 

Trái tim ta không hề cảm thấy niềm vui ở đó'. 

Dường như đoạn văn trên ngụ ý rằng Siddhartha đã từng trải qua 
thú vui nhục dục nhưng không cảm thấy thích thú hay gắn kết. Ngài 
muốn tìm điều gì đó khác với phần còn lại của những gì con người 
luôn mong ước. Nói cách khác, Ngài nhận ra bản chất biến động 
của cuộc sống và rằng không có gì là vĩnh viễn. Một số người có thể 
lập luận rằng Siddhartha đã tu luyện con đường này qua nhiều vòng 
đời; do đó, trong lần sinh cuối cùng này, Ngài không mong muốn 
những thú vui nhục dục nữa. Điều đó có thể đúng, nhưng tôi muốn 
nhìn cuộc sống của Ngài ấy từ góc độ rất con người, điều mà có thể 
giúp truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi phản ánh về các giá 
trị cuộc sống của họ, bao gồm sự phát triển cá nhân, lối sống và khả 
năng lãnh đạo. 


Từ việc từ chối các thú vui nhục dục, Siddhartha đã đi ngược lại 
dòng luân hồi để tìm kiếm điều mà sau này Ngài đã gọi, trong Kinh 
Thánh Câu - sự tầm cầu cao thượng, “Thánh Cầu”. Để giải thích 
Thánh Cầu là gì, chúng ta sẽ thảo luận về phi Thánh Cầu. Đức Phật 
đã xác định “phi Thánh Cầu” như sau: “Một trường hợp, có người 
tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh” Sự phi Thánh Cầu có vẻ 
giống với những điều mà hầu hết mọi người đều đang cố gắng phấn 
đấu cho. Tôi nghĩ rằng thật không phải khi cứ theo đuổi một điều 
gì đó trong cuộc sống, đặc biệt là khi mọi người sống trong một gia 
đình. Ngay cả Đức Phật, trước khi Giác Ngộ, ngài đã tìm cầu cái phi 
Thánh Cầu, và ngài đã thừa nhận nó. Có một đoạn trong bài kinh 
này ngài đã tuyên bố: “Ta cũng vậy, này các Tỳ-kheo, trước khi Ta 
giác ngộ, chưa chứng Chánh Đẳng Giác, còn là Bồ-tát, tự mình bị 
sanh lại tìm “cầu cái bị sanh.” Điều này dường như cho thấy rằng bất 
cứ ai còn u mê sẽ tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc, tìm cầu cái bị sanh, 
bị già, bị bệnh, bị chết. Do đó, tôi cho rằng có lẽ công cuộc tìm kiếm 


2 12 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


hạnh phúc của chúng ta bằng cách nào đó là phi Thánh Cầu, thế 
nhưng phấn đấu cho một mục đích nào đó thì chắc chắn không vô 
nghĩa, nhất là khi nó mang lại lợi ích cho nhiều người khác. 

Ở một bài kinh khác có một đoạn Đức Phật sử dụng cụm từ 
“chưa chứng Chánh Đẳng Giác, còn là Bồ-tát” (unawakened bodhi- 
satta), nhưng cho thấy một chứng nghiệm khác, ngài nói: “Chính Ta, 
trước khi Giác Ngộ, chưa chứng Chánh Đẳng Giác, còn là Bồ-tát, đã 
nhìn nhận đúng đắn rằng dục vọng mang rất nhiều căng thẳng, nhiều 
tuyệt vọng và còn nhiều mặt trái lớn hơn nữa... ” Ở đoạn này, Đức Phật 
dù chưa Giác Ngộ đã nhận ra rằng những thú vui nhục dục là nguồn 
gốc của đau khổ. Liệu giai đoạn “chưa chứng Chánh Đẳng Giác, còn là 
Bồ-tát” của bài kinh này và kinh Thánh Cầu là tương đương nhau? Tôi 
cho rằng cách mà ở cả hai giai đoạn “chưa chứng Chánh Đảng Giác” 
này đã được mô tả một cách thực truyền động lực. Chúng dường như 
gợi ý rằng có những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của chúng ta 
cho thấy rằng đó là những giai đoạn “chưa chứng Chánh Đẳng Giác”, và 
rằng đôi khi chúng ta bị cuốn vào những suy nghĩ dẫn đến hậu quả tiêu 
cực và những suy nghĩ giải thoát chúng ta khỏi những tình trạng khốn 
khổ. Chúng ta có cơ hội để chèo lái cuộc sống của mình đi đúng hướng 
mặc dù chúng ta còn chưa thức tỉnh. 

Rất nhiều người trẻ trong thế hệ của chúng ta đang bị lôi kéo bởi 
những dòng truyền thông xã hội. Họ tiếp nhận thông tin từ những 
bảng tin (newsfeeds) từ những người trên mạng xã hội ảo mà họ thậm 
chí còn không biết. So sánh cuộc sống của bản thân họ và cuộc sống 
của những người khác và cảm thấy “chưa đủ tốt” là một căn bệnh phổ 
biến của thế hệ này. Họ không hiểu được rằng con người có thể sở hữu 
một cuộc sống tốt đẹp trên mạng xã hội, nhưng họ có thể đang khổ đau 
ở cuộc sống thực. Đức Phật đã đưa ra 2 nhận thức khác nhau từ 2 giai 
đoạn “chưa chứng Chánh Đẳng Giác” để khuyến khích chúng ta bằng 
một thực tế rằng mặc dù chúng ta còn đang mê muội theo nhiều nghĩa 
khác nhau, chúng ta vẫn có thể nhận thấy những điều có ý nghĩa trong 
cuộc sống mình. Có thể ta không có được một cuộc sống hoàn hảo và 
có thể những mưu cầu của ta đương là “phi Thánh Câu”, nhưng thừa 
nhận rằng đó là một hành động quan trọng và chúng ta có thể bát đầu 
từ đó. 

Tôi sẽ lập luận thêm rằng một sự thừa nhận về sự tìm kiếm “phi 
Thánh Cầu” nói chung của chúng ta có thể mang lại sự chỉ dẫn có đạo 


TẦM NHÌN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN VÀ LÃNH ĐẠO CỦA GIỚI TRẺ | 213 


đức cho những người trẻ tuổi. Chúng ta sống trong một thế giới nơi 
đau khổ và sự bất mãn là luôn luôn không thể tránh khỏi, và là nơi mà 
tất cả mọi người đều đã từng trải qua một điều gì đó trong cuộc sống 
mà tồn tại khổ đau. Nhiều người có thể không nhận ra rằng những mục 
tiêu mà họ đang tìm kiếm, hay thậm chí là chính bản thân họ, là đang 
chịu luân hồi của sinh, lão, bệnh, tử. Hiểu được điều đó, chúng ta sẽ 
cảm thông hơn với mọi người xung quanh. Chúng ta có thể tạo ra nhiều 
lòng trắc ẩn hơn đối với họ hay ít nhất sẽ không gây hại gì cho họ. Đó 
là bởi vì chúng ta cũng đang có những vấn đề tương tự với sự tìm kiếm 
“phi Thánh Câu” của chính mình, đơn giản ước muốn về hạnh phúc. 
Do đó, nếu những người trẻ hiểu điều này, họ sẽ không bị trầm cảm bởi 
việc so sánh bản thân với người khác; họ sẽ từ bi hơn đối với người khác 
bởi vì sâu thẳm, họ hiểu rằng mọi người đang đau khổ. 

Nhận ra những thiếu sót của phi Thánh Cầu, hoàng tử Siddhartha 
đã tìm cách tìm kiếm một thứ khác mà những thú vui trần tục không 
thể thay thế. Tôi cho rằng Ngài đã không thực sự biết chính xác những 
gì Ngài đang tìm kiếm khi lần đầu tiên rời khỏi cung điện của mình. 
Ngài chỉ biết về “sự tầm cầu cao thượng” sau này, mà đó là để “tìm kiếm 
những øì còn lại chưa được sanh ra, chưa được hoàn thành từ ách: Tháo 
gỡ. Vấn đề là khi bắt đầu nhiệm vụ tâm linh của mình, Ngài không chắc 
chắn về những øì Ngài sẽ làm. Ngài chỉ là không hài lòng với cuộc sống 
hoàng gia và muốn tìm một cách khác để giải phóng bản thân và những 
người khác khỏi vòng tròn sinh tử. Thật ấn tượng khi nói về một hành 
trình mà ta không biết nó sẽ đưa ta đi đâu. Can đảm là một phẩm chất 
khác mà theo tôi nghĩ chúng ta có thể học hỏi từ sự từ bỏ của Ngài ấy. 

Nhiều nhà lãnh đạo truyền cảm hứng trẻ thường gặp phải nỗi sợ hãi 
khi họ thử làm điều mới. Sợ thất bại, sợ sự thiếu chắc chắn và sợ những 
lời phán xét là những thế lực chi phối kìm hãm họ khỏi những øì họ 
mong muốn theo đuổi. Sợ hãi là kết quả của việc não bộ của chúng ta cố 
gắng bảo vệ chúng ta khỏi nguy hiểm. Sẽ là không khôn ngoan khi nghĩ 
rằng Siddhartha không cảm thấy sợ hãi khi Ngài rời khỏi gia đình và đi 
tu trước khi Giác Ngộ. Trong một bài kinh, Đức Phật đã mô tả Ngài đã 
kinh hoàng đến mức nào khi, một lần nữa, khi chưa chứng Chánh Đẳng 
Giác, còn là Bồ-tát, sống một mình trong khu rừng biệt lập: “Không dễ 
gì khi chịu đựng những khu rừng bị cô lập hay trú ngụ nơi hoang dã. 
Không dễ để duy trì sự ẩn dật, không dễ để tận hưởng việc ở một mình. 
Các khu rừng, như đã từng, cướp đi tâm trí của người tu sĩ nếu không 


214 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


đạt được sự tập trung” Tuy nhiên, Ngài không để nỗi sợ hãi cản trở việc 
theo đuổi tâm linh của mình. Nếu Ngài từ bỏ con đường của mình vì 
sợ hãi, chúng ta sẽ không được thừa hưởng những lời dạy tuyệt vời mà 
đã mang lại lợi ích cho nhiều người. Nếu vì sợ hãi, những nhà lãnh đạo 
truyền cảm hứng trẻ đã không theo đuổi lời kêu gọi của họ cho lợi ích 
của bản thân và của nhiều người khác, và hãy xem có bao nhiêu người 
sẽ phải chịu đựng khổ đau vì thất bại đó. Do đó, nhìn vào sự từ bỏ của 
Siddhartha trẻ có thể thúc đẩy và truyền cảm hứng cho chúng ta vượt 
qua nỗi sợ hãi và có thể làm điều tốt cho bản thân và xã hội. 

Một chỉ tiết khác về phẩm chất can đảm trong sự từ bỏ của Ngài là 
Ngài dám làm điều mà nhiều người nghĩ là không thể. Trong xã hội Ấn 
Độ cổ đại, một cuộc đời người đàn ông phải trải qua bốn giai đoạn: 
học hành, lập gia đình, nghỉ hưu tuổi già, và xuất thế sống đời đạo sĩ. 
Dường như không một ai chấp thuận sự lựa chọn của Ngài. Ngài nói 
rằng bố mẹ Ngài đã khóc “với nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt 
họ” và không đành lòng để Ngài ra đi. Thế nhưng, khi đã nhìn thấy 
đủ đau khổ của mọi người và khả năng của chính mình, Naài biết 
rằng mình phải ra đi. Điều mà những người trẻ tuổi có thể học được 
từ điều này là dám làm những điều không thể. Nó sẽ rất đau đớn khi 
mọi người, đặc biệt là những người thân yêu của chúng ta, không 
tán thành những gì chúng ta làm, nhưng đó là lời kêu gọi, quyết 
định của chúng ta. Tôi nghĩ đây chính là một thông điệp mà S¡d- 
đhartha muốn các nhà lãnh đạo trẻ hiểu. 


Không có gì lạ khi Siddhartha, sau khi rời khỏi cung điện của 
mình, đã tìm đến những vị thầy tâm linh có thể hướng dẫn Ngài tìm 
câu trả lời cho mối quan tâm của mình. Theo lịch sử, người thây dạy 
thiền đầu tiên của Ngài là Alara Kalama, một thiền sư bị chối bỏ ở 
thời điểm bấy giờ. Tu hành dưới sự hướng dẫn của Alara Kalama, 
Ngài sớm nhận ra rằng những lời dạy đó không đủ để giải đáp các 
câu hỏi của Ngài. Trong khi Ngài hy vọng học được những lời dạy 
có thể dẫn đến sự phân tán, kiến thức trực tiếp và Giải thoát, thì 
những lời dạy từ Alara Kalama đã không dẫn đến kết quả như vậy; 
thay vào đó, những lời giảng đó đã dẫn đến một giai đoạn thiền 
định trong chiều kích của hư vô, bị ràng buộc bởi luân hồi. Tương 
tự, nó đã xảy ra khi Siddhartha tu hành dưới sự hướng dẫn của Ud- 
daka Ramaputta - người thầy thứ hai của Ngài. Việc thiền định mà 
Ngài học được từ Uddaka chỉ dẫn đến một giai đoạn khác của thiền 


TẦM NHÌN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN VÀ LÃNH ĐẠO CỦA GIỚI TRẺ | 21Š 


định, và điều đó vẫn không thể giúp Ngài trả lời câu hỏi của mình về 
sự giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Cuộc gặp gỡ và thiền định dưới 
sự dẫn dắt của hai người thầy này có thể là sự thật lịch sử, Siddhar- 
tha có thể đã tu hành và đạt được những giai đoạn thiển định cao 
độ này, nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là thái độ của Ngài đối với 
những bài giảng mà Ngài thấy không thỏa đáng; Ngài nói, “Vậy nên, 
vì không hài lòng với Giáo pháp đó, ta đã rời đi.” 

Siddhartha đã rời bỏ hai người thây một cách lạnh lùng giống 
như khi Ngài rời khỏi cuộc sống gia đình. Nó thể hiện một loại 
phẩm chất đóng góp cho tính cách của một con người và một nhà 
lãnh đạo, cụ thể là, nỗ lực. Chúng ta có thể tự hỏi nỗ lực nào đã 
đi đến quyết định ra đi của Ngài. Nói chung, nỗ lực được hiểu là 
năng lượng thể chất hoặc tinh thần mà chúng ta cần để hoàn thành 
một số nhiệm vụ nhất định. Trong bối cảnh này, nỗ lực được coi là 
một thành phần quan trọng xuất phát từ bốn nỗ lực tối thượng (Tứ 
chánh cần), là một trong ba mươi bảy cách để Giác Ngộ. Khái niệm 
bốn nỗ lực tối thượng xây dựng ý tưởng rằng người ta nên từ bỏ bất 
cứ điều gì không thuận lợi cho con đường giải thoát, và người ta 
nên tu luyện bất cứ điều gì có lợi cho con đường này. Nỗ lực không 
chỉ có nghĩa là phấn đấu cho điều tốt, mà còn chỉ ra rằng bất cứ 
điều gì không lành mạnh nên được loại bỏ. Ngài thấy rằng các thực 
hành của hai giáo viên này không thể giải phóng Ngài; do đó, một 
lần nữa, Ngài lại ra đi để đến với một hành trình khác mà với Ngài, 
không hoàn toàn có thể dự đoán được. 

Nỗ lực đóng một vai trò quan trọng trong mọi khía cạnh của 
cuộc sống của chúng ta, giống như trong việc tu hành của Siddhar- 
tha. Rất nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta đòi hỏi nỗ lực rất 
lớn cho việc ra quyết định. Chúng ta có thể có một ý tưởng tuyệt 
vời có thể mang lại lợi ích cho nhiều người trên thế giới. Tuy nhiên, 
nếu chúng ta không thực hiện nó với nỗ lực, chúng ta sẽ không bao 
giờ thành công trong việc hoàn thành nó. Mặc dù nỗ lực có nghĩa là 
chúng ta luôn cố gắng vì mục đích đúng đắn, nhưng điều đó cũng 
chỉ ra rằng bất cứ điều gì không có thiện chí đều nên bị từ bỏ. Chẳng 
hạn, trên con đường lãnh đạo, sẽ luôn có nhiều tình huống khó xử 
đòi hỏi quyết định đúng đắn của chúng ta để giải quyết một cách 
thích hợp nhằm bảo vệ sự chính trực của mình. Đây là nơi nỗ lực 
tối thượng đến trước. Nỗ lực tối thượng cho biết hành động khéo 


216 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


léo nhất cho bất kỳ tình huống nào. Trong khuôn khổ của nỗ lực tối 
thượng, “nên làm” và “không nên làm” cho thấy một sự cân nhắc có 
đạo đức là rất cần thiết cho sự phát triển và lãnh đạo của giới trẻ. 
Chúng tôi sẽ thảo luận thêm về thành phần đạo đức của sự phát triển 
và lãnh đạo thanh niên trong phần tiếp theo của bài tiểu luận này. 


Sự từ bỏ của Siddhartha là một trong những khó khăn lớn nhất mà 
Ngài từng gặp phải. Người ta thường tin rằng từ bỏ không mang lại bất 
kỳ điều tốt đẹp nào cho xã hội. Liệu đây có phải là từ chối một cuộc sống 
xã hội để sống ẩn dật? Trên thực tế, tác giả Hajime Nakamura, trong 
cuốn sách mang tên Phật Gotama, đã chỉ ra rằng việc từ bỏ của Sid- 
dhartha, gặp phải những chỉ trích khác nhau từ việc chống đối lúc hiện 
thời về ý nghĩ từ bỏ gia đình. Điều đó dường như còn khó chấp nhận 
hơn khi Ngài từ bỏ bổn phận của người kế vị vua, một người chồng và 
một người cha của một đứa trẻ sơ sinh. Điều đó là hợp lý và hợp lệ từ 
một quan điểm hiện đại. Ngài viết, “có một sự phản kháng hiện thời 
đối với ý nghĩ từ bỏ gia đình để đến với cuộc sống của một nhà tu khổ 
hạnh... Những lời chỉ trích như vậy đã được đưa ra trong quá khứ bởi 
người Hindu, đặc biệt là những người trong trường Mimamsa, có xu 
hướng coi trọng cuộc sống giáo dân; bởi các nhà Nho Trung Quốc; và 
bởi các học giả theo chủ nghĩa tự nhiên của Nhật Bản trong thế kỷ thứ 
mười tám và mười chín.” Quay trở lại, NÑakamura nói rằng chúng ta phải 
xem xét các điều kiện xã hội của Ấn Độ cổ đại, khi rời khỏi gia đình là 
điều cần thiết để người ta có thể theo đuổi con đường tâm linh. 

Đức Phật nói rằng Ngài rời khỏi gia đình với mục đích cao hơn có 
thể mang lại lợi ích cho nhiều người hơn là chỉ gia đình thân yêu của 
mình. Trong kinh Niết Bàn, ngài dạy: “Khi ta ở độ tuổi hai mươi chín, 
Subhadda, là khi ta từ bỏ thế giới để tìm kiếm Điều tốt lành” “Điều tốt 
lành” mà Ngài đã phát hiện ra và dạy cho thế giới là gần như không thể 
thay thế bởi bất cứ điều gì Ngài có thể làm nếu không rời xa gia đình. 
Tuy vậy, để khám phá ra Điều tốt lành, Ngài đã phải chịu đựng những 
khó khăn to lớn về thể xác và tỉnh thần. Ví dụ, Siddhartha đã tu hành- 
xác trong vài năm, điều suýt chút nữa đã giết chết Ngài. Nidanakatha 
mô tả các loại khổ hạnh khác nhau mà Siddhartha đã thực hiện, chẳng 


` 


hạn như Ngài đã “sống bằng một hạt vừng”, và thậm chí là “nhịn ăn 


A22 


hoàn toàn” khiến cho “cơ thể Ngài hốc hác đến cực độ” với “cơ thể bị 
tàn phá với những cơn đau dữ dội và mất đi ý thức” Không thể mường 
tượng hết được tất cả những hy sinh của Ngài để hoàn thành hành trình 


TẦM NHÌN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN VÀ LÃNH ĐẠO CỦA GIỚI TRẺ | 27 


của mình. Thật vậy, luôn có những hy sinh cho sự đúng đắn mà mọi 
người đều sẽ phải đối đầu. 

Tôi không nghĩ rằng bỏ lại một gia đình yêu thương và một sự ng- 
hiệp vĩ đại để theo đuổi điều øì đó không chắc chắn sẽ được coi là một 
nhiệm vụ dễ dàng. Siddhartha trẻ tuổi đã trải qua những hy sinh to lớn, 
từ những thử thách tình cảm đến những đổ vỡ về thể xác, với hy vọng 
tìm thấy ngưỡng cửa cho cuộc cách mạng tâm linh. Đó là một bài học 
tuyệt vời mà các nhà lãnh đạo trẻ nên tham khảo. Khi được hỏi “chúng 
ta đang mong muốn điều gì?” nhiều người trong chúng ta có thể có một 
câu trả lời tương tự: “chúng tôi muốn được hạnh phúc, thành công và có 
một cuộc sống tốt” Không có gì lạ khi ước những điều này. Thế nhưng, 
để đạt được những phẩm chất này cho cuộc sống của mình, chúng ta 
nên tự hỏi “Sự hy sinh nào chúng ta muốn thực hiện?” Không có điều 
gì là “thành công đễ dàng” trong cuộc sống. Nó phụ thuộc vào mức độ 
khó khăn mà chúng ta có thể chịu đựng, bao nhiêu khó khăn chúng ta 
có thể vượt qua, và chúng ta sẵn sàng hy sinh bao nhiêu để đạt được 
mục tiêu của mình. Siddhartha không đạt được giác ngộ thông qua 
một con đường dễ dàng. Sự hy sinh của Ngài có thể được coi là bằng 
chứng sống cho thành tích của Ngài về mục tiêu tỉnh thần tối thượng. 


Sau khi đạt được giác ngộ, Siddhartha trẻ tuổi trở thành Phật Got- 
ama trẻ, và Ngài đã không giữ sự am hiểu cho riêng mình. Với lòng 
từ bi, Ngài đã truyền bá Giáo pháp để phục vụ thế giới. Đó là một 
cuộc cách mạng tinh thần chống lại niềm tin rằng ra đi đồng nghĩa 
với việc chối từ thế giới. Hành động trở lại để dạy cho mọi người 
những øì Ngài giác ngộ được mâu thuẫn với khái niệm từ chối trần 
tục. Điều Ngài quan tâm chính là sự phức tạp của các giáo lý triết 
học khác nhau đã gây ra sự nhầm lẫn cho mọi người. Có nhiều nhà 
tư tưởng đương thời mà Đức Phật không đồng ý. Xét rằng Ngài còn 
trẻ khi trở thành Đức Phật, trái ngược với những triết gia đó, Ngài 
không ngại nêu lên những mối quan tâm của mình về sự không 
chính xác của những triết gia đó. Đây là một tài liệu thú vị xứng 
đáng được xây dựng thêm và có thể đóng góp một bài học quý giá 
cho các nhà lãnh đạo trẻ. 

Theo truyền thống, tiếng nói những người trẻ tuổi không có 
nhiều trọng lượng trong gia đình và xã hội. Niềm tin rằng những 
người trẻ tuổi thì không có đủ kinh nghiệm sống so với những người 
cao tuổi đã thống trị ở nhiều xã hội khác nhau. Cụ thể, trong xã hội 


218 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


châu Á, sự vâng phục hoàn toàn đối với cha mẹ được xem là thể hiện 
tính cách tốt của một người, điều này có thể hạn chế sự sáng tạo, 
hành động và quyền tự chủ của người đó. Siddhartha, tuy nhiên, đã 
vượt qua hệ thống phân cấp này để nêu lên ý kiến của mình và quả 
quyết về những điều đúng hoặc sai. Về thành tựu tâm linh, một sự 
thật thú vị là nhiều nhà tư tưởng đương thời của Ngài lớn tuổi hơn 
Ngài rất nhiều, nhưng mặc dù tuổi còn trẻ, Siddhartha đã có thể 
đạt được sự giải thoát mà nhiều nhà tư tưởng lớn tuổi khác có thể 
không có. Đương nhiên sự nghi ngờ về việc thiền định với tinh thần 
cao độ của Ngài là không thể tránh khỏi. Một vị vua tên là Pasenadi 
của Kosala, một trong những đệ tử của Đức Phật, đã hỏi Ngài về 
việc một người trẻ như Đức Phật nói về “sự thức tỉnh khi Giác Ngộ 
chưa hoàn toàn, trong khi những triết gia đó thì không. 

Đức Phật, cũng trong bài kinh đó, đã trả lời nhà vua rằng mặc dù 
cho dù bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì có vẻ nhỏ bé, họ đều có khả năng 
hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng. Trong đoạn văn sau, để trả lời 
mối nghi hoặc của vua, Đức Phật đã minh họa một ví dụ về bốn hiện 
tượng không nên xem thường: “Một chiến binh cao quý, vị vua vĩ đại, 
không nên bị coi thường và chê bai vì còn trẻ. Một con rắn... một ngọn 
lửa... và một tu sĩ không nên bị coi thường và chê bai vì còn trẻ.” Đức 
Phật giải thích thêm rằng mỗi điều trong bốn điều này, mặc dù đã trẻ, 
nhưng hóa ra lại rất to lớn và có thể có ảnh hưởng to lớn đối với nhiều 
cuộc đời khác. Đây là một lời khích lệ nhắc nhở những người trẻ tuổi 
rằng tuổi tác không thể quyết định giá trị của một người. “Được trẻ” 
là một đặc quyền để khám phá tiềm năng ảnh hưởng đến xã hội của 
bản thân. Đức Phật cũng cho rằng các nhà lãnh đạo trẻ có cơ hội thách 
thức sự kỳ thị cổ hủ về khả năng của những người trẻ tuổi. Hơn nữa, 
Siddhartha trẻ tuổi là một bằng chứng sống về điều này, người đã thách 
thức toàn bộ xã hội Ấn Độ cổ đại bằng thành công của mình. 

Không khó để nâng cao mối quan tâm của chúng tôi về việc thách 
thức sự bất công xã hội, bất bình đẳng giới hay bất cứ điều gì trên thế 
giới. Tuy nhiên, các nguyên tắc mà các lập luận và cuộc sống của chúng 
ta đang dựa vào để làm cho những thách thức đó có giá trị là rất quan 
trọng. Siddhartha không đưa ra lập luận của mình dựa trên lý lẽ đơn 
thuần hay suy đoán vô ích. Cuộc sống của Ngài là bằng chứng của 
những øì Ngài đã nói. Những người trẻ có thể được truyền cảm hứng 
bằng cách tìm hiểu về sự từ bỏ và thành quả của Ngài, nhưng nếu cuộc 


TẦM NHÌN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN VÀ LÃNH ĐẠO CỦA GIỚI TRẺ | 219 


sống của họ không được xây dựng dựa theo những nguyên tắc nhất 
định, sẽ khó đạt được bất kỳ thành tựu lớn nào. Do đó, một trong những 
nguyên tắc quan trọng nhất có thể giúp thiết lập nền tảng của cuộc sống 
và sự lãnh đạo của họ là hành vi đạo đức hoặc giới luật đạo đức. Ai đó có 
thể nghĩ rằng các quy tắc đạo đức mà Đức Phật đã dạy chỉ hữu ích cho 
việc thực hành tâm linh, đặc biệt là cho cộng đồng thây tu. Tuy nhiên, 
chúng rất quan trọng đối với mọi khía cạnh trong cuộc sống, đặc biệt 
là cho sự phát triển đạo đức của những người trẻ và những người khao 
khát trở thành nhà lãnh đạo. 

Lợi ích của yếu tố đạo đức trong giới luật của giáo lý Đức Phật dành 
cho giới trẻ rất đa dạng. Đầu tiên, đó là sự hướng dẫn để sống một cuộc 
sống đạo đức kết nối với các khía cạnh “nên” và “không nên” được chỉ 
ra ở trên với nỗ lực đúng đắn. Thứ hai, nó bảo vệ chúng ta khỏi những 
hoạt động bất thiện có thể thực hiện từ một tâm trí chưa hiểu vấn đề. 
Quan trọng nhất, nó được coi là điểm khởi đầu thiết yếu của mọi hành 
trình, dù là về tâm linh hay thế gian. Thanissaro Bhikkhu đã nói trong 
một trong những bài viết của mình có tựa đề Sức mạnh chữa bệnh của 
giới luật: “Con đường Phật không chỉ bao gồm chánh niệm, sự tập trung 
và thực hành tuệ giác, mà còn về đức hạnh, bắt đầu từ năm giới. Trên 
thực tế, giới luật tạo thành bước đầu tiên trên con đường” chỉ ra rằng 
[năm] giới luật là nền tảng của mọi thành tựu vĩ đại, không chỉ trong 
thực hành tâm linh, mà còn cho lối sống lành mạnh và phát triển cá 
nhân. Theo đó, sự phát triển và lãnh đạo của giới trẻ bắt đầu từ thực tiễn 
rất khiêm tốn để có những hành vi đạo đức. 


Với nền tảng vững chắc được xây dựng dựa trên hành vi đạo đức, 
những người trẻ tuổi có thể gặp phải những thử thách trong cuộc sống. 
Đức Phật đã nhận thức rõ về những khó khăn mà nhiều người trẻ cuối 
cùng sẽ phải đối mặt. Trong kinh Đại Tạng, Đức Phật đã chỉ ra ba 
chướng ngại vật khác nhau mà thông thường một người trẻ sẽ phải 
đối mặt, đó là ba hình thức kiêu ngạo: kiêu ngạo về tuổi trẻ, kiêu 
ngạo về sức khỏe và kiêu ngạo về cuộc sống. Trên thực tế, ba loại 
kiêu ngạo này đã được Siddhartha trải nghiệm khi Ngài còn là một 
người trẻ sống một cuộc sống xa hoa trong cung điện của mình. Ba 
sự kiêu ngạo này chỉ ra rằng trẻ là một đặc quyền và đồng thời, có 
thể dẫn đến các chướng ngại vật. Ví dụ như, thông thường người ta 
hay nghĩ rằng tuổi trẻ có nghĩa là có nhiều thời gian hơn để làm bất kỳ 
việc gì; do đó, chúng ta có thể nghĩ “tại sao phải làm điều đó ngay bây 


220 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


giờ; điều mà sẽ dẫn đến sự trì hoãn. Do đó, nếu những người trẻ xem 
việc “còn trẻ” là điều đương nhiên, họ sẽ không tận dụng những đặc 
quyền của tuổi trẻ và có thể bỏ lỡ cơ hội cho thành công lớn. 

Chắc chắn sẽ có nhiều trở ngại, nhiều thách thức và vấn đề mà 
những người trẻ và các nhà lãnh đạo trẻ phải đối mặt. Bất kể những 
khó khăn đó phát sinh như thế nào, dù ở bên ngoài hay bên trong, luôn 
có những khoảnh khắc khi sự bối rối và hoang mang tác động vào các 
quyết định của chúng ta và khiến chúng ta tự hỏi phải làm øì. Đức Phật 
có thể không có câu trả lời trực tiếp cho mọi thứ vì sự khác biệt về thời 
gian và không gian. Những gì chúng ta có thể thừa hưởng từ những 
lời dạy của Ngài là sức mạnh của sự sáng suốt xuất phát từ những bài 
học và ý nghĩa của sự từ bỏ của Ngài. Trong đoạn văn sau đây trích từ 
Kinh Kalama, Đức Phật cho phép chúng ta tìm cách giải quyết sự bối 
rối của mình dựa trên kinh nghiệm của chính Ngài: “Khi bạn biết rằng 
những phẩm chất này là vô ích; những phẩm chất này là đáng trách; 
những phẩm chất này bị chỉ trích bởi người khôn ngoan; những phẩm 
chất này, khi được chấp nhận và thực hiện, dẫn đến tổn hại và đau khổ 
- thì bạn nên từ bỏ chúng.” Có thể chúng ta không hoàn toàn chắc chắn 
về việc hành động như thế nào là phù hợp, nhưng chúng ta thử và học 
hỏi từ nó để biết [về bản thân mình |. Siddhartha đã tự mình tìm ra con 
đường giải thoát bằng cách đi ngược lại nhiều niềm tin thường thấy. 
Ngài cho rằng một niềm tin, có thể xuất phát từ truyền thống, kinh sách 
hoặc truyền thuyết, không thể được chấp nhận như thể đó là sự thật mà 
thiếu đi sự hiểu biết từ chính bản thân mình. Do đó, khi nói đến những 
lời kêu gọi chúng ta, chúng ta chính là tác giả của cuộc sống của mình 
và chúng ta phải tự quyết định những việc nên làm. Cuối cùng, chúng 
ta chính là người thừa kế của các quyết định của chính mình. 

Sự từ bỏ của Siddhartha đã được hiểu và dịch theo nhiều cách khác 
nhau. Nhiều người có thể coi sự từ bỏ của chàng trai trẻ Siddhartha như 
một thánh thần hay một huyền thoại, và những người khác có thể chỉ 
trích Ngài ấyvì đã từ bỏ gia đình, nghĩa vụ và đất nước của mình, thực 
tế là sự từ bỏ của Ngàiđã góp phần thay đổi cách thức con người đang 
sống. Sự từ bỏ của Ngài đã là nguồn cảm hứng cho những người trẻ 
tuổi dưới nhiều hình thức từ sự biến đổi cá nhân, thách thức xã hội đến 
cách mạng tỉnh thần. Nó đòi hỏi sự hy sinh, sự táo bạo, nỗ lực và nhiều 
phẩm chất riêng biệt mà nhiều người nghĩ là không thể thực hiện được. 
Từ sự từ bỏ của mình, Siddhartha đã chứng minh rằng mọi thứ đều có 


TẦM NHÌN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN VÀ LÃNH ĐẠO CỦA GIỚI TRẺ | 221 


thể. Mặc dù giới trẻ được truyền cảm hứng để thách thức thế giới, để 
đạt được thành công to lớn và theo đuổi ước mơ của mình, tất cả bắt 
đầu với một bước đơn giản, đó là có một nền tảng đạo đức. Hành vi 
đạo đức là nền tảng vững chắc để chúng ta đứng trước những khó khăn 
trong cuộc sống. 


Hiểu được sự từ bỏ của Siddhartha từ phương diện và quan điểm 
của con người thúc đẩy chúng ta sống cuộc sống có ý nghĩa. Chúng tôi 
có thể có mưu cầu khác của Siddhartha, và sự tìm kiếm của chúng ta có 
thể không phải “Thánh Câu”, nhưng tất cả chúng ta đều có tham vọng, 
ước mơ và mục đích. Chúng ta mong muốn đạt được một điều đó lớn 
hơn chính bản thân mình. Chúng ta muốn đóng góp cho thế giới và 
làm cho nó trở thành một nơi tốt hơn. Đây là những theo đuổi thực sự 
hợp pháp. Tuy nhiên, chúng ta cũng lúng túng, bối rối và hoang mang. 
Chúng ta rất sợ thất bại đến nỗi chúng ta không dám thực hiện điều ta 
nên làm. Tôi nghĩ Siddhartha cũng vậy, lúng túng và bối rối khi Ngài 
chạm trán thế giới sau một thời gian dài ở trong cung điện. Ngài 
muốn hiểu thế giới để biến đổi nó. Vì vậy, ít nhất chúng ta có điểm 
chung với ngài, và chúng ta có thể bắt đầu từ đó. Tôi thực sự tin rằng 
nếu chúng ta nghiên cứu sự từ bỏ của Ngài và đưa nó vào trái tim 
mình, điều đó sẽ có lợi cho cuộc sống trần tục của chúng ta, đặc biệt 
là cho những người trẻ tuổi và những người được truyền cảm hứng 
để trở thành nhà lãnh đạo trong xã hội của họ. 


222 


SỰ TRAO QUYỂN CHO NGƯỜI PHỤ NỮ: 
TỪGÓC NHÌN PHẬT GIÁO SƠ KHAI 


PGS:TS Meena Charandat) 


TÓM TẮT 

Bài viết này là một nỗ lực để nghiên cứu khía cạnh trao quyền 
cho người phụ nữ được miêu tả trong Phật giáo và xem xét vai trò 
của họ trong đạo Phật. Bài viết nghiên cứu tài liệu hiện có về chủ đề này 
và hi vọng đóng góp vào con đường nghiên cứu mới với sự giúp đỡ của 
văn học Tiểu thừa. Đức Phật là người thầy tôn giáo đầu tiên đã mang 
đến cho người phụ nữ những cơ hội bình đẳng và tự do trong phạm trù 
phát triển tâm linh. Ngài thực sự mở đường cho người phụ nữ có một 
cuộc sống tôn giáo trọn vẹn. Đức Phật không phải là một nhà cải cách 
nhưng ông đã thu nhận các nữ Phật tử vào trật tự tu viện. Khái niệm 
trao quyền của Phật giáo cho thấy rằng một người phụ nữ muốn trao 
quyền cho bản thân không chỉ nhận ra tiềm năng và bản chất thực sự 
của mình mà còn phải tự nỗ lực để đạt được mục tiêu cá nhân. Đức 
Phật giúp người phụ nữ hội đủ điều kiện Phật quả khi mở cổng cho 
họ và thành lập các Tăng đoàn Tỳ kheo ni. Một số nữ tu và nữ cư sĩ 
là một trong những đệ tử khôn ngoan và thông thái nhất. Theo ghi 
chép trong Tăng, có sự xen kế tự do của các tu sĩ nam nữ. Nghiên 
cứu hiện tại sẽ phân tích quan điểm của Phật giáo về việc trao quyền 
cho phụ nữ với tài liệu tham khảo đặc biệt về Phật giáo buổi sơ khai. 


1. GIỚI THIỆU 
Liên Hợp Quốc đã phát triển các Mục tiêu Phát triển Thiên niên 


1. Department ofPolitical Science, Kalindi College, University of Delhi, Delhi-110008 
India. Người dịch: Nguyễn Kỳ Mai Anh 


223 


22⁄4 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


kỷ (MDG) cho sự phát triển gắn kết của xã hội. Mục tiêu 3 của 
MDG thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. MDG tập 
trung vào giáo dục phụ nữ để loại bỏ sự bất bình đẳng giới tính và chỉ 
ra rằng các nước đang phát triển bao gồm Ấn Độ nói chung phải đạt 
được mục tiêu xóa bỏ bất bình đẳng giới tính trong giáo dục tiểu học, 
trung học và đại học. Phụ nữ ở Ấn Độ tiếp tục trải qua những thiệt thòi 
đáng kể trong phương diện nghèo đói, thị trường lao động và lương 
bổng, cũng như khi tham gia vào việc ra quyết định của cộng đồng và 
cá nhân. Trao quyền liên quan đến việc nâng cao năng lực của một cá 
nhân để hiểu biết, hành động và tận hưởng. Trao quyền mang lại sự tự 
tin, nhận thức, tính cơ động, khả năng lựa chọn và khả năng kiểm soát 
tất cả các loại tài nguyên và trên hết là sở hữu quyền quyết định. Trao 
quyền có thể đạt được thông qua việc phát triển các mô hình vai trò 
tích cực. Nhu cầu trao quyền cho các cá nhân là rất quan trọng để xác 
định nhu cầu thực sự và phù hợp, khuyến khích cam kết, đảm bảo tính 
bền vững và phát triển cá nhân và khắc sâu lòng tự trọng và cơ hội bình 
đẳng để chia sẻ quyền lực. Mục đích của việc trao quyền nhằm để thay 
đổi xã hội thông qua sự thay đổi của các cá nhân. Khi một cá nhân được 
trao quyền, họ có thể thay đổi và tác động vào xã hội theo những cách 
khác nhau. Ví dụ, giáo dục được coi là phương tiện trao quyền chính. 
Trao quyền kinh tế liên quan đến việc loại bỏ sự bất an, phát triển các kỹ 
năng và kiểm soát các nguồn lực và quá trình ra quyết định. 


Việc trao quyền cho phụ nữ được khởi xướng trong thời kỳ Phật giáo 
trong khi ở thời kỳ tiền Phật giáo đã có mầm mống giải thích về việc trao 
quyền cho phụ nữ. Vai trò của phụ nữ đã được đề cập trong văn hóa Vệ đà, 
sửthi của Ramayana và Mahabharta. Phụ nữ trong các xã hội này không 
được coi trọng trong lĩnh vực cốt lõi của xã hội và vấn đề nâng cao tiềm 
năng của họ không phát sinh. Những người phụ nữ trong gia đình là 
một đơn vị bao gồm cha mẹ, mẹ, con dâu, chồng, vợ con. Các thành viên 
trong gia đình đã sử dụng sự cân bằng và quyền lực và kiểm soát hành vi của 
cô ấy với các thành viên khác trong gia đình, trong quá trình ra quyết định 
và điều hành các hoạt động hàng ngày. 

Việc trao quyền cho phụ nữ trong thời kỳ Phật giáo cần xem xét các 
cân nhắc sau đây như quan điểm của phụ nữ về bản thân, quan điểm 
của người phụ nữ về xã hội và quan điểm của xã hội về người phụ nữ. 


SỰ TRAO QUYỀN CHO NGƯỜI PHỤ NỮ TỪ GÓC NHÌN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY | 225 


2. VỊ THẾ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮVÀ PHẬT GIÁO 


Vị thế của phụ nữ trong xã hội được phân tích thông qua vị trí 
của cô ấy như một cá nhân, vị trí trong gia đình, vị trí trong việc ra 
quyết định và vị trí trong xã hội. Phụ nữ trong khả năng cá nhân và 
sự được trao quyền ở cấp độ cá nhân của cô ấy nâng cao tất cả các 
loại năng lực của cá nhân về tinh thần, kinh tế, xã hội và đạo đức. Sự 
tự tin của người phụ nữ đã phát triển những năng lực này và giúp họ 
hình thành lòng tự trọng. Bản chất của lòng tự trọng thúc đẩy cô ấy đưa ra 
quyết định của riêng mình và tăng cường mối quan hệ với xã hội. Để hiểu 
được việc trao quyền cho người phụ nữ như một cá nhân trong giai đoạn 
này, chúng ta nên phân tích năng lực tổng thể của người phụ nữ trong việc 
chuyển đổi sự độc lập về tỉnh thần, kinh tế của họ và cho phép họ tham gia 
vào việc đưa ra các quyết định. 

Việc phân tích các tài liệu hiện có như “Purizertha và khác” giải thích địa 
vị của người phụ nữ trong xã hội tại thời điểm bắt nguồn của Phật giáo. Phụ nữ 
trong khả năng cá nhân trong gia đình được phân tích thông qua các khía cạnh 
tinh thần,kinh tế,xã hội và tôn giáo cá nhân. Phân tích của Purizertha về cá nhân 
được giải thích như sau: có bốn mục tiêu của cuộc sống con người: đó là Pháp, 
Artha, Kama và Moksa. Địa vị, vị thế của người phụ nữ liên quan đến Pháp, là 
không đáng kể. Người ta cho rằng người phụ nữ không cần tiền vì cô ấy được 
chăm sóc bởi cha, chồng hoặc con trai. Trong thực tế,phụ nữ không có vị trí 
quan trọng như liên quan đến artha. Phụ nữ không có quy định để đạt 
được các nguồn lực kinh tế và kết quả là, hiếm có cơ hội trao quyền cho 
phụ nữ tại thời điểm đó. Khái niệm về Moksa liên quan trực tiếp đến 
việc đạt được kiến thức và phụ nữ thời kỳ này nói chung bị tước bỏ 
kiến thức và giáo dục. Kết quả là, việc phụ nữ được trao quyền trong 
Moksa, bị thất bại. Lịch sử của thời kỳ đó đã không tôn vinh sự thành 
đạt của phụ nữ của Moksa. Nhìn chung, những người phụ nữ trong 
thời kỳ này đã bị ảnh hưởng bởi Pháp, Artha và Moksa và chỉ được coi 
là dành cho Kama. Phụ nữ chủ yếu được coi là niềm vui nhục dục đối 
với chồng và đáp ứng xu hướng kama trong xã hội. 

Khái niệm hôn nhân được coi là một bí tích tôn giáo hay tiếng Phạn 
xây dựng mối quan hệ nam nữ thành một mối quan hệ xã hội và một 
mối quan hệ tình cảm. Vị thế này đã được người phụ nữ đón nhận và cô 
ấy hết sức cẩn thận trong việc thực hiện vai trò của mình như một người 
vợ và sinh con trai. Điều này phản ánh vị thế của phụ nữ trong gia đình 
và coi vị trí của người phụ nữ là một đối tác thực sự trong tất cả các hoạt 


226 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


động của họ bao gồm cả sự hy sinh tôn giáo. Nó phản ánh ánh sáng trên 
xã hội rằng phụ nữ có nghĩa là chấp nhận bất công, bóc lột và sự đàn áp 
phụ nữ dựa trên sự phân biệt đối xử về tình dục. Bản chất của xã hội coi 
đàn ông và phụ nữ là được xây dựng từ nhu cầu của xã hội, trong đó 
phụ nữ đóng vai trò làm mẹ, một cá nhân từ bị, tha thứ, v.v... Theo 
cách này, tiêu chí trao quyền cũng như hiểu biết về nữ quyền về các 
khái niệm, học thuyết và suy nghĩ trong triết học xã hội và đạo đức 
Ấn Độ cho thấy phụ nữ thuộc thời đại tiền Phật giáo không được 
trao quyền. Nhìn chung, tại thời điểm bắt đầu của Phật giáo, khái 
niệm về người phụ nữ được trao quyền ít khi được nhắc đến còn ý 
định thực hành trao quyền thì không bao giờ được thực hiện trong 
xã hội cũ. Kết quả là, người phụ nữ đã không được xem có bất kỳ 
tầm quan trọng nào trong gia đình và câu hỏi về việc nâng cao năng 
lực cho họ nâng cao năng lực cũng chưa được đề ra. 


3. ĐỊA VỊ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG THỜI KỲ PHẬT GIÁO 

Triết lý của Phật giáo không xây dựng trực tiếp khái niệm trao 
quyền cho phụ nữ. Nhưng các chi tiết của các văn bản Phật giáo đã 
đề cập đến những người phụ nữ trong xã hội cho phép nói rõ khái 
niệm Phật giáo về trao quyền cho phụ nữ. Triết lý Phật giáo nhấn mạnh 
vào việc tự thực hiện của phụ nữ và sự tham gia tích cực của cô ấy vào 
việc ra quyết định trong đời sống xã hội và cá nhân của cô ấy: tất cả 
những việc ấy chính là việc trao quyền cho phụ nữ. Sự phát triển toàn 
diện của người phụ nữ làm nổi bật sự phát triển xã hội, văn hóa, kinh 
tế, chính trị, tinh thần và tinh thần. Điều đó cũng xây dựng thêm việc 
người phụ nữ nhận ra năng lực và sức mạnh của chính mình, giúp bản 
thân vượt qua các rào cản văn hóa và xã hội và tăng cường hơn nữa sự 
tham gia tích cực của cô ấy vào việc ra quyết định liên quan đến cô 
ấy và gia đình. Triết lý Phật giáo nhấn mạnh rằng việc trao quyền không 
phải là thứ gì đó bên ngoài đối với cô ấy mà nó được xây dựng trong cô 
ấy và nó phải được khai quật để thực hiện tự giác. 

Việc tự thực hiện của người phụ nữ có liên quan đến việc hiện thực 
hóa các khả năng trao quyền khác nhau và hiện thực hóa nó liên quan 
đến ứng dụng của họ trong xã hội nơi phụ nữ cũng như xã hội có vai trò 
quan trọng. Việc hiện thực hóa sự tự nhận thức của người phụ nữ chỉ có 
thể xảy ra khi có sự thay đổi trong thái độ tinh thần của họ và của xã hội. 
Thay đổi thái độ tính thần của phụ nữ cho phép cô ấy phá vỡ các rào 


SỰ TRAO QUYỀN CHO NGƯỜI PHỤ NỮ TỪ GÓC NHÌN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY | 22/7 


cản xã hội và văn hóa và thay đổi thái độ tinh thần của xã hội cho phép 
xã hội chấp nhận sự tồn tại độc lập của phụ nữ và tạo cơ hội cho phụ 
nữ và cũng khuyến khích họ có thể khám phá tiềm lực bản thân. Triết 
lý Phật giáo giải thích thêm về việc phụ nữ tự thực hiện bằng cách phân 
tích quan điểm của người phụ nữ về bản thân, quan điểm của người 
phụ nữ về xã hội và quan điểm của xã hội về người phụ nữ. 

Điều quan trọng tương tự chính là việc trao quyền cho phụ nữ đạt 
được thông qua việc tự thực hiện khi có sự phát triển về tinh thần và 
tâm linh và sự độc lập. 


Sự tự nhận thức của phụ nữ khiến cô ấy nhận thức được các thuộc 
tính, phẩm chất của mình và các quá trình mã hóa và xã hội hóa. Người 
phụ nữ trong xã hội có sự hiểu biết rõ ràng về bản chất cùng tồn tại sẽ 
phát triển bản chất toàn diện của xã hội. Đức Phật Gautama qua các bài 
giảng của mình luôn cố gắng khai sáng cho mọi người về sự bí ẩn của sự 
khác biệt giới tính. Trong giai đoạn Đức Phật ngày xưa cũng vậy, sự 
ra đời của nữ nhi không được hoan nghênh. Sự ra đời của cô khiến 
cha mẹ không hạnh phúc. Có thể là do bố mẹ đẻ cô cho rằng sau 
khi kết hôn, con gái về nhà chồng thì ai sẽ chăm sóc họ khi về già. 
Nhưng nếu họ có con trai thì con trai họ vẫn sống với họ ngay cả 
sau khi kết hôn. Vì vậy, các con trai có thể chăm sóc mình. Chính vì 
quan niệm này, cha mẹ thích sinh con trai. Đức Phật đã cố gắng loại 
bỏ quan niệm này khỏi tâm trí của mọi người. Hơn nữa, Đức Phật 
giải thích rằng không có lý do gì để cảm thấy buồn bã khi sinh con 
gái. Chẳng hạn, vua Pasenadi không hạnh phúc vào thời điểm sinh 
ra một cô con gái với Nữ hoàng Mallikã. Ong đã đến gặp Đức Phật 
để báo tin này và khi Đức Phật quan sát thấy Vua không vui, Ngài 
giải thích: “Quả thực, một người phụ nữ về mặt đó nào đó tốt hơn 
một người đàn ông, với những đức tính: khôn ngoan, đức hạnh, một 
người vợ tận tụy. Người đàn ông sinh ra từ người phụ nữ như vậy là 
một anh hùng, người cai trị các vùng. Một người con của người vợ 
tốt là người đã đưa vương quốc của anh ta đi lên (SN.L86). 


4. PHỤ NỮ VÀ TỰDO PHÁT TRIỂN TÂM LINH 


Phật giáo không xem phụ nữ đơn thuần là người sinh con, và 
không chấp nhận rằng hôn nhân là mục đích duy nhất của phụ nữ. 
Đó là bởi vì người phụ nữ trưởng thành chưa lập gia đình giữ một 
vai trò hợp pháp, và cô cũng có thể trở thành nữ tu Phật giáo. Người 


228 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


ta nói rằng nữ cư sĩ trung thành sẽ khuyến khích con trai duy nhất 
của mình thi đua với các cư sĩ hay tu sĩ tốt nhất, và con gái duy nhất 
của cô ấy để mô phỏng các nữ cư sĩ hay nữ tu tốt nhất. 

Các tài liệu Phật giáo giải thích về hôn nhân là bản thân cuộc 
hôn nhân không được tổ chức là bắt buộc như trong trường hợp của 
văn hóa Vệ đà. Một cuộc sống độc thân không được coi là một cuộc 
sống lãng phí. Ngay cả một thiếu nữ cũng được phép sống một cuộc 
sống độc thân và cống hiến hết mình cho các vấn đề thế tục hoặc 
tâm linh khác. Tấm gương của những người con gái thợ kim hoàn 
vẫn không kết hôn trong suốt cuộc đời của họ và cống hiến cho 
việc quản lý các công việc gia đình của họ. Văn bản Phật giáo nói 
rằng vợ theo chồng luôn được quý trọng trong gia đình. Trong sự 
lựa chọn nghề nghiệp cho con, vợ có quyền quyết định giống như 
chồng dành cho đứa trẻ ấy. Những ví dụ này chắc chắn khiến người 
ta tin rằng tình trạng của phụ nữ trong gia đình đã được cải thiện. 


Việc kết hôn sớm trước tuổi dậy thì không được đề cập trong các tài 
liệu kinh điển. Do đó tuổi kết hôn là mười sáu tuổi. Phụ nữ có quyền 
tự do hơn trong việc lựa chọn chồng trong thời đại Phật giáo so với các 
thời kỳ trước. Đức Phật xé bỏ sự tuân thủ của parda (che mặt) và đưa 
ra phán quyết rõ ràng rằng phụ nữ có toàn quyền trong đời sống tôn 
giáo độc lập hàng đầu. Phụ nữ có quyền lựa chọn chia sẻ cuộc gọi của 
chồng họ và gọi bất kỳ lao động sản xuất nào. Vì vậy, họ thường là công 
cụ mang lại sự thịnh vượng cho ngôi nhà của họ. Sự sắp xếp xã hội này 
đã làm việc rất tốt trong xã hội Phật giáo. Trong thời đại Phật giáo, hôn 
nhân không còn là bí tích và thay vào đó trở thành một vấn đề dân sự 
và trong nước. Đức Phật Gautama tự xuất gia trong những điều khoản 
không chắc chắn như tàn sát sự sống, trộm cắp, nói dối và ngoại tình. 


Phật giáo đã không phân biệt giới tính trong quá trình thuyết pháp. 
Đức Phật vào thời kỳ giác ngộ đã nói, đó là vì lợi ích của các nhà sư, nữ 
tu, cư sĩvà nữ cư sĩvà cả bốn nhóm được cho là có tác dụng tương tự đối với 
sự kiên trì hoặc biến mất của kiến thức và thực hành Phật giáo. Do đó, Sa 
~ gha được chiếu sáng bởi một tu sĩ, nữ tu, cư sĩ và nữ cư sĩ đặt được thành 
tựu trong sự khôn ngoan, kỷ luật và tự tin, vx. thực hành theo Pháp và 
cùng một đức tính hay tậtxấu dẫn đến địa ngục hay thiên đàng cho một 
người đàn ông hoặc phụ nữ. Ong nói thêm, phụ nữ có cả những giới 
hạn tâm linh và sức mạnh tâm linh giống như đàn ông (Harvey, Brian). 


SỰ TRAO QUYỀN CHO NGƯỜI PHỤ NỮ TỪ GÓC NHÌN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY | 229 


Các nữ tu có thể phát triển tâm linh đến cùng mức độ với các nhà 
sư. Phật giáo nhấn mạnh rằng triết học sẽ không chết cho đến khi ông 
có các tu sĩ, nữ tu, và cư sĩ, và nữ cư sĩ, người có thể dạy Phật pháp, thiết 
lập nó, giải thích nó, phân tích nó, và làm cho nó rõ ràng. Phật đã đưa 
ra những giáo lý giống nhau cho cả nam và nữ, và đôi khi đi ra ngoài để 
dạy phụ nữ. Đức Phật từ chối lời mời bữa ăn từ một người đàn ông trẻ 
tuổi giàu có và tự hào, vì anh ta đã chấp nhận lời mời từ triều thần và 
được vinh danh ngay cả khi những chàng trai trẻ phản đối. 

Đức Phật đã đưa ra một cái nhìn mới cho xã hội. Quan điểm của 
Ngài là hợp lý: đó là xã hội phải đối xử công bằng với phụ nữ. Phật 
giáo về cơ bản là một tôn giáo đạo đức, giới luật đạo đức đã chạm 
đến tất cả các tầng lớp bất kể giới tính. Trong thời gian sống của 
Đức Phật và vào thời Asoka khi Phật giáo đang ở đỉnh cao, địa vị, 
thân phận của phụ nữ được cải thiện đáng kể. Quan điểm của Đức 
Phật là tự do và trong việc truyền bá giáo lý của mình, ông đối xử 
với phụ nữ và đàn ông như nhau. Ngài đã đưa Giáo pháp cho cả hai 
giới mà không phân biệt. Đây thực sự là một thành tựu lớn đối với 
phụ nữ vì trong các thế kỷ trước, phụ nữ đã mất cá tính của mình. 


5. NỮPHẬT TỬ, TỲ KHEO NI TĂNG VÀ SỰPHÁT TRIỂN TÂM LINH 

Từ tôn giáo có nghĩa là Giáo pháp trong triết học của Phật giáo. 
Phụ nữ có quyền tự do lắng nghe những suy nghĩ của Đức Phật và 
có quyền tự do đi theo Giáo pháp. Tôn giáo là tôn giáo cá nhân tự 
do. Phật giáo tin rằng sống đơn thuần không phải là điều tốt nhất 
nhưng sống ngay chính với sự tự chủ, tâm thanh tịnh, trái tim trong sạch và 
lương tâm trong sạch là thành tựu tối cao mà nhân loại cần phải phấn đấu. 
Giáo lý của Phật giáo khẳng định rằng, không có sự khác biệt giữa nam và 
nữ nếu cả hai đều mạnh về tâm lý. Trong nhiều bài giảng, Đức Phật nói rằng 
phụ nữ có thể phát triển tâm trí của họ đến mức giải thoát. 

Phụ nữ có thể đạt được những thành quả cao nhất như đàn ông và đưa 
ra ví dụ về Cul Culauagơa, Bhikkhuni khandakaiên. Triết lý Phật giáo đã cố 
gắng loại bỏ các vị trí thấp của phụ nữ trong xã hội. Khi nghe tin sinh con 
gái, Quốc vương Kosala đã thất vọng. Đức Phật khuyến khích ông và nói 
rằng phụ nữ cũng tốt khi họ tu luyện công đức và giải thích rằng: “Những 
người muốn gắn bó với sự hoàn mỹ, liên tục trong khi sống, sức khỏe tốt, 
sắc đẹp, trời cao và sinh cao, nên làm công đức, và đánh giá cao sự siêng 
năng. Siêng năng, phục vụ cho phúc lợi của thế giới này và thế giới khác. Khi 


230 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


người siêng năng đạt được mục đích của mình, anh ta được gọi là người đàn 
ông khôn ngoan (SN.S. 127). 


Không một người phụ nữ nào có thể chạm đến vùng đất cao của người 
khôn ngoan một khi bất kỳ ai làm nhục phụ nữ vì cô ta chỉ có “kiến thức hai 
ngón tay” “Kiến thức hai ngón tay” ám chỉ việc nấu ăn - khi kiểm tra gạo 
đã chín đều chưa bằng cách nhấn nó giữa các ngón tay. Sự bác bỏ đã 
được đề cập trong các văn bản Phật giáo và được đề cập như sau: 
“Khi tâm trí được hình thành, việc là một người phụ nữ không quan 
trọng bằng việc tôi có kiến thức và phản ánh giáo lý một cách đúng 
đắn, cho dù phụ nữ hay đàn ông, bất cứ điều gì miễn là phù hợp với 
quyền lực của Mara Mùi (SN.S. 163). 


Người mẹ nuôi của Đức Phật được kích hoạt bởi cảm giác về 
phúc lợi tinh thần của cô đã đến gặp Đức Phật và nhờ Ngài cho bà 
vào Dòng. Đó là một trải nghiệm khá mới mẻ lần đầu tiên đối với 
Đức Phật Gautama. Một người phụ nữ đã tiếp cận anh ta một cách 
độc lập với một yêu cầu kết nạp vào tổ chức tôn giáo. Ananda, đệ 
tử của Đức Phật, tự mình nhận nhiệm vụ và được Ngài đồng ý. Đức 
Phật tham khảo ý kiến với Ấnanda đã thành lập nhóm của các nữ 
tu như một tổ chức tôn giáo riêng biệt. Theo cách này, địa vị của 
phụ nữ đã được nâng lên rất nhiều. Phụ nữ có thể tự mình làm ra 
số phận và đạt được sự cứu rỗi. Bài thuyết giảng đầu tiên mà Đức Phật 
giao cho Mahaäpajapatê và các cộng sự của cô là giống như những øì Ngài đã 
cho những người đàn ông khi họ nhập học theo lệnh của các nhà sư. Bằng 
bài giảng giống hệt này với các đệ tử nam và nữ, Đức Phật đã quyết định 
thừa nhận sự bình đẳng của cả hai giới trong phạm vi tôn giáo. Chỉ riêng 
ở Rajpriha, không dưới sáu ngàn nữ tu với Mahãpajapati trong đầu họ đã 
thực hành khổ hạnh khác nghiệt với khát khao tâm linh trong lòng. Bản 
thân giáo viên rất ấn tượng với hành động của họ một cách nghiêm túc đến 
nỗi nanda, ông buộc phải thừa nhận một lần nữa rằng phụ nữ có khả năng 
La Hán (Arhatship có nghĩa là hiểu biết sâu sắc về bản chất thực sự của sự 
tồn tại và đã đạt được niết bàn). 

Phụ nữ không còn có thể bị gò bó khi tăng chiều cao. Do đó, chính Đức 
Phật đã quan tâm và cho phép phụ nữ tham gia vào cuộc sống khổ hạnh và 
đạt được bất kỳ chiều cao tâm linh nào từ những nỗ lực của chính họ. 


Ananda, đệ tử trung thành của Đức Phật đã đưa vấn đề thừa nhận phụ 
nữ vào Sa ~ pha và Đức Phật trả lời: Có phải các vị Phật được sinh ra chỉ vì 


SỰ TRAO QUYỀN CHO NGƯỜI PHỤ NỮ TỪ GÓC NHÌN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY | 23I 


lợi ích của đàn ông? Không phải Visakhã và nhiều người khác đã vào Cõi? 
Lối vào dành cho phụ nữ cũng như nam giới. Do đó, Đức Phật đã 
ban cho người phụ nữ một địa vị độc lập và đặt cô ta lên một vị thế 
bình đẳng với đàn ông. Các nguyên tắc nhất quán của Giáo pháp, 
không thấy sự khác biệt giữa nam và nữ ngoại trừ những điều có thể 
tồn tại bởi sự ưu việt của đức hạnh. Bước đi của Đức Phật thực sự 
rất táo bạo, xem xét tình trạng đạo đức đồi trụy của Ấn Độ cổ đại và 
hệ quả là thân phận thấp kém của người phụ nữ. Rằng cuộc nổi dậy 
của Phật giáo chống lại điều kiện xã hội và đạo đức đồi trụy này đã 
chứng minh một thành công được thể hiện bởi Therigatha, một tác phẩm 
chứa những câu thơ được gán cho Bhikkhunis. Rất nhiều trong số những 
câu này không chỉ đẹp về hình thức mà còn đưa ra bằng chứng về mức độ 
rất cao của văn hóa tinh thần đó đã đóng một vai trò rất lớn trong lý tưởng 
Phật giáo về cuộc sống hoàn hảo. Nhiều phụ nữ tham gia trật tự đã trở nên 
nổi bật vì thành tựu trí tuệ cao cũng như sự nghiêm túc về đạo đức. 

Một số nữ tu hay Bhikkhunis đang dạy đàn ông Phật giáo, những người 
đàn ông. Điều này cho thấy phụ nữ không chỉ thể hiện được những điểm 
sâu sắc và tinh tế hơn của Giáo pháp mà còn đạt được sự bình an tuyệt vời, 
là kết quả cuối cùng của sự soi sáng trí tuệ và sự nghiêm túc về đạo đức. 

Mahapajapaf, Khsã Gautami Sơma, Khema, Uppalannäa và những 
người khác được công nhận là những nhà hiền triết thành đạt, những nhà 
hùng biện tài giỏi và thông thái. Subha là một trong những giáo viên nổi 
tiếng nhấtvề đứctin cùng với Mahäprjapativà PaOachara. Mộttrong những 
nhà hùng biện xuất sắc của tôn giáo là Khemä, người cùng với đức vua và 
nữ hoàng Mallikã đã thuyết phục chồng mình là vua Pasenadi được chuyển 
đổi sang đức tin mới của Phật giáo. Tương tự như vậy, Sãmavati và Khema 
đã thành công trong việc thuyết phục chồng của họ lần lượt là Udayana 
và Bimbisara để chấp nhận giáo lý Phật giáo. Ngoài ra, Sujata, Sigalmatä, 
Bhadda Kundalakesa đã đạt được La hán. Subhadda Nanda Matä, Suppiyãa 
và Visakhã là những nữ cư sĩ đạt được các vị trí tôn giáo cao như nữ cư sĩ 
'Visakhä và các nữ cư sĩ khác với lòng nhiệt thành tôn giáo của họ, đặt nền 
tảng và nguyên tắc của cộng đồng Phật giáo lâu đời nhất. 

Cải cách Phật giáo là một phản ứng đạo đức chống lại một nhà nước 
tham nhũng của xã hội và đó là điều cần thiết khi các mối quan hệ giữa 
hai giới cần được bảo vệ cẩn thận. Do đó, các quy tắc nghiêm ngặt đã 
được đặt ra cho hành vi của Tỳ kheo với phụ nữ và của Tỳ kheo với 
đàn ông. Đức Phật không làm cho bất kỳ sự khác biệt giữa người 


232 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


đàn ông và phụ nữ. Nếu ông tôn kính Mogsalläna và Sãriputta, ông 
cũng có lòng kính trọng Khema, vợ của Vua Bimbisara và Dham- 
madinnä, người đứng đầu trong số các Bhikkhunis đã thuyết giảng 
Pháp. Không có tôn giáo nào có một người phụ nữ đóng vai trò nổi 
bật như Visakhã đã làm trong Phật giáo. Phật giáo là một vấn đề tự 
kiểm soát và tự văn hóa, nó coi mọi cá nhân, dù là đàn ông hay phụ 
nữ như một tổng thể hoàn chỉnh. Theo đó, Giáo pháp không quan 
tâm đến những mối quan hệ giữa nam và nữ trong đó một giới được 
coi là hoàn thành khác. 


6. KẾT LUẬN 


Khái niệm Phật giáo về việc trao quyền giải thích cho việc trao 
quyền đích thực cho phụ nữ với tư cách cá nhân và trong xã hội. Sự 
hiểu biết về việc trao quyền cho phụ nữ trong Phật giáo phân tích rằng 
một người phụ nữ đã trao quyền cho bản thân trong việc nhận ra bản 
chất của chính mình và phải nỗ lực đủ để đạt được mục tiêu của mình. 


Tóm lại, Phật giáo và nữ quyền là một lĩnh vực đang được quan tâm 
trong bối cảnh hiện nay. Phật giáo trở thành một lực lượng toàn cầu hóa 
ngày càng phù hợp tất cả các trường học có sẵn cho phụ nữ xuất gia. Ngày 
nay, các nguồn kinh điển khác nhau có thể đưa ra một quan niệm mơ hồ 
về phụ nữ, và thực tiễn và thái độ phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại ở các 
quốc gia Phật giáo và bao gồm cả Ấn Độ. Văn có những nghỉ ngờ về tính 
chính xác của kinh sách, cũng như sự sai lệch của họ được nhìn qua lăng 
kính mờ đục của mỗi nền văn hóa khi Phật giáo kết hợp nhiều tín ngưỡng 
và chuẩn mực văn hóa hiện có khi nó lan truyền khắp các vùng khác nhau. 
Tuy nhiên, thiền không chỉ là giai đoạn cao nhất và quan trọng nhất của 
Con đường lập thể Phật giáo mà còn là khía cạnh thực tế, kinh nghiệm và 
giáo dục của nó, luôn luôn mở ra cho mọi người để thử nghiệm. Giáo 
pháp thúc đẩy việc xóa bỏ mọi thái độ tiêu cực và quan điểm sai lầm 
là không có giới tính ở cốt lõi nguyên sơ và biến đổi của nó. 


SỰ TRAO QUYỀN CHO NGƯỜI PHỤ NỮ TỪ GÓC NHÌN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY | 233 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Harvey, Brian, Peter; An infroduction to Buddhist ethics: [oundations, 
Ualues, and issues, p. 357. 


SN.S. 127. Ttthipi hi ekacciyä, seyyä posa janadhipa; Medhävini 
sllavatI, sassudevã patibbata. Tlassä yo jãyati poso, sũro hoti 
disampati; Tãd¡sã subhagiyä putto, rajJjampi anusäsatï ti. 

SN.S. 163. Itthibhavo kim kayrrã, cittamhi susamahite; 
Ñãnamhi vattamãnamhi, sammäã dhammam vipassato.Yassa 
nữna siyä evam, 1tthaham purIsoti va; KiñcI vã pana aññasmI 
[asmifI, tam maãro vattumarahatT”tI. 

SN.I.86. Itthipi hi ekacciyä, seyyäã posa Janadhipa; MedhävinT 
silavafT, sassudevä patibbatä. Tassã yo JayatI poso, sũro hoti 
disampati. Tadisa subhagIyä putfo, raJjamp1 anus8äsafT ti. 


234 


CÁC YẾU TỐ TRIẾT LÝ CHÍNH TRỊ CỦA 

ĐỨC PHẬT TRONG KINH ĐIỂN PALI VÀ SỰ 

LIÊN QUANCỦANÓ ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ 

LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ CÁC QUAN HỆ 
CHÍNH TRỊ BỀN VỮNG 


TS. Robert Szuksztul2) 


TÓM TẮT 

Bài thuyết trình sẽ được dành riêng để chỉ ra rằng giáo lý Đức 
Phật có trong Kinh điển Pali mang đến một số quan sát quan trọng 
về những cách thức tham gia đúng đắn của chính phủ và chính trị. 
Những yếu tố đó có thể được chia thành hai nhóm: 


1. Giảng dạy rõ ràng về các quan hệ chính trị xã hội và lãnh đạo 
đúng đắn. Trong nhóm này, chúng ta sẽ tìm thấy một thông điệp 
rất rõ ràng ủng hộ các giá trị và trật tự dựa trên quy tắc mà trong đó 
người quản lý sẽ dẫn ra những ví dụ về việc duy trì các tiêu chuẩn 
cao (charisma) chứ không phải bằng vũ lực. Chiến tranh và sử dụng 
sức mạnh áp lực, nói chung được dẫn ra để thể hiện không chỉ là sai 
trái về mặt đạo đức, mà cuối cùng còn là vô ích, dẫn đến sự sụp đổ 
của những người dùng đến chiến tranh. 

2. Giáo lý tiềm ẩn là những giả thuyết phổ quát của Phật giáo 
hàm chứa các vấn đề chính trị. Người ta phải bắt đầu với khái niệm 
về “chúng sinh hữu tình” mà nó thoát khỏi những cạm bẫy của chủ 
nghĩa dân tộc hẹp hòi để tìm kiếm cái cao xa hơn ở quốc gia nào đó 


1. Senior Lecture, Centre for Comparative Studies of Civilisations, Jagiellonian University, 
Krakow, Poland. Người dịch: Lê Thị Kiều Vân & Phan Trung Hưng 


235 


236 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


mà vốn được coi là vượt trội hơn so với bất kỳ quốc gia nào khác, 
và mở rộng phạm vi quan tâm của con người vượt ra ngoài thế giới 
của con người vào thế giới của thiên nhiên. Từ quan điểm này, Phật 
giáo bác bỏ tất cả các yêu sách liên quan đến sự vượt trội và tất cả 
sự phân tầng xã hội dựa trên nơi sinh ra, quốc gia, hay nói chung là 
sức mạnh. Sự phân tầng duy nhất mà Phật giáo duy trì dựa trên những 
thành tựu cá nhân tích cực - dựa trên các đức hạnh. Tất cả những điều 
này đều hướng đến sự hoàn hảo trong quan hệ quốc tế nơi các quốc gia 
hùng mạnh và các quốc gia tương đối yếu có liên quan bình đẳng bằng 
cách tuân thủ một bộ quy tắc chung đã được thống nhất (cấp độ sân 
chơi). Các giáo lý khác có tính chất chung (ví dụ như tầm quan trọng 
của tính minh bạch và sự thật trong bất kỳ mối quan hệ nào ở bất kỳ cấp 
độ nào) sẽ được thảo luận đầy đủ trong tài liệu. 


Cần nhấn mạnh rằng, có xu hướng rời xa việc là một giấc mơ không 
thể thực hiện được của một người theo chủ nghĩa duy tâm thì các yếu 
tố của giáo lý đã nêu trên đang được thực hiện trong các tổ chức khác 
nhau trong thế giới đương đại (như Cộng đồng Châu Âu hoặc Liên 
Hiệp Quốc). Đồng thời chúng ta thấy những phát triển rất gần đây 
trong chính trị quốc tế đi ngược lại với quan điểm đó. Không chắc 
ai trong số họ (nếu có) sẽ giành chiến thắng về lâu dài, nhưng quan 
điểm của Phật giáo chắc chắn là đề xuất mang lại tương lai ổn định 
hơn và có thể dự đoán được, nơi mà các quốc gia cùng nhau thảo 
luận về mục tiêu của họ dựa trên các bộ quy tắc được đặt ra với các 
quốc gia khác được nhìn nhận trên nguyên tắc là đối tác bình đẳng 
và không phải là kẻ thù của nhau. 


1. GIỚI THIỆU 


Trong King tạng Pali, ta có thể tìm thấy dấu hiệu rõ ràng những 
quan điểm của Đức Phật liên quan đến các vấn đề của thế gian mà 
theo quan điểm hiện đại ngày nay có thể được mô tả như chính trị, 
chính quyền dân sự, quan hệ quốc tế và xung đột. Rõ ràng những 
vấn đề này không phải tâm điểm của những lời Đức Phật dạy, nhưng 
không làm chúng bị lạc lõng vì những lời dạy liên quan đến chính trị 
được tích hợp sâu sắc với các bình diện nền tảng của giáo pháp. Vì 
vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi các quy tắc cho sự tăng trưởng 
được Đức Phật thuyết pháp cho liên minh xứ Vajji rất giống nhau 
(một số điểm giống hệt nhau) cho Tăng đoàn. 


CÁC YẾU TỐ TRIẾT LÝ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỨC PHẬT | 237 


Bài viết sẽ được chia thành ba phần: 

¡. Những lời dạy bộc lộ rõ ràng về các mối quan hệ chính trị xã 
hội và sự lãnh đạo đúng đắn trong Kinh tạng Pali. 

1i. Giáo lý ngầm ẩn liên quan đến các giả định phổ quát của Phật 
giáo với các vấn đề chính trị. 

1i. Một số nhận xét súc tích về giá trị của quan điểm của Đức 
Phật đối với hiện tại. 


2. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI TRONG KINH TẠNG PALI 


Dưới thời Đức Phật tại thế có hai hình thức cạnh tranh chính của 
các tổ chức nhà nước trên vùng đồng bằng sông Hằng. Thứ nhất là 
vương quốc mà đặc trưng của nó là thể chế của một quốc vương tận 
hiến theo luật cha truyền con nối. Các vương quốc hùng mạnh quan 
trọng nhất được đề cập trong cuốn kinh đó là Ma Kiệt Đà cai trị bởi 
Bimbisara và sau đó bởi con trai ông Ajätasattu, với thủ đô ở Thành 
Vương Xá và sau đó Pafaliputta, Kosala, cai trị bởi Pasenadi và con trai 
ông Lưu Ly vốn ở Savatthi, Vamsa cai trị bởi Udena với thủ đô ở Kosambi, 
và Avanti với thủ đô ở Ưjjenl, cai trị bởi vua Pajjota. 

Hình thức thứ hai của chính phủ - gana-saneha - không để dàng để dịch 
ra. Nó thường được mô tả là một nước cộng hòa có nền chính trị đầu sỏ 
hoặc thủ lĩnh (Thapar 2003, p. 147 :). Nó chứa một số yếu tố mang tính 
tham dự, chẳng hạn như các cuộc hội họp, thảo luận và biểu quyết, nhưng 
những người được dành riêng cho các đại diện của gia tộc cầm quyền, hay 
gia tộc - trong trường hợp của một chức thủ lĩnh Liên bang. Số nhỏ hơn là 
những người xử lý công việc hành chính hàng ngày. Các quốc vương cũng 
được dùng trong, gana-saneha nhưng ý nghĩa của nó là khác nhau từ việc sử 
dụng trong vương quốc. Nó có thể được áp dụng cho bất kỳ thành viên 
gia tộc với quyền lực để thảo luận hoặc biểu quyết về vấn đề nhà nước, 
nhưng đặc biệt hơn là nó được mô tả như sự lựa chọn một vài ØaIIara- 
J3s, người quyết định về những vấn đề liên quan đến chính sách đối 
ngoại, chiến tranh và các vấn đề hành chính (Barua 2003, p. 297). Một 
gana-sangha có thể bao gồm một gia tộc duy nhất (Sakyas, Mallas, Ko- 
liyas) hoặc một nhóm liên minh của gia tộc. Các ví dụ tiêu biểu sau này 
là liên minh Vajji, bao gồm tám hoặc chín tộc (Barua 2003, p. 294 fF, 
Thapar 2003, p. 138). Những thực thể chính trị, cho dù là tổ chức chính 
trị cũng liên tục cạnh tranh cho quyền lực. Đôi khi cuộc thi này diễn ra 


238 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


dưới hình thức một cuộc xung đột quân sự. 


Chính Đức Phật được sinh ra trong thể chế gana-sangha của Thích 
Ca, và rõ ràng đã thấu hiểu hình thức này của chính phủ. Ông nhìn 
nhận nó như là một chính thể bền vững hơn, nhưng đồng thời ông đã 
chắc chắn nhận thức mong manh của nó như những câu chuyện sau 
đây về cuộc xung đột sắp tới giữa người Vajjis và vương quốc Ma Kiệt 
Đà. Câu chuyện là một phần của câu chuyện của Kinh Đại Bát Niết Bàn 
(Trường bộ kinh 16) nhưng nó cũng là một câu chuyện độc lập trong 
Tăng chi bộ kinh 7,22 (Bodhi 2012, p. 1010 £:). 


Khi nhà vua Ajafasaffu (A xà thể), xứ Maghada (Ma-kiệt-đà), lúc 
bấy giờ rất hùng mạnh sau khi chính phục được xứ Kosala, có ý muốn 
dấy binh chinh phạt dân Vajjin (Bạc-kỳ). Vua công bố: “Ta quyết chỉnh 
phạt dân Vajjì này, dầu chúng có uy quyền, có hùng mạnh; ta quyết 
làm cỏ dân Vajjì; ta sẽ tiêu diệt dân Vajjì; ta sẽ làm cho dân VaJjì bị hoại 
vong>. (Bodhi 2012, p. 1010), liền gửi một vị đại thần tới tham vấn đức 
Phật “Các bậc Thế Tôn không bao giờ nói lời hư vọng” (Bodhi 2012, 
p. 1011) . Sau khi nghe đức Phật phân tích 7 lý do vì sao dân Vajjin 
tiếp tục cường thịnh, không suy đồi và không thể bị đánh bại được, 
nhà vua từ bỏ ý định xâm lấn xứ Vajji. Và 07 bất thối đó là: (1) Tự 
họp và tụ họp đông đảo với nhau; (2) Tụ họp trong niệm đoàn kết, 
giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc Tăng sự trong niệm đoàn 
kết; (3) Không ban hành những luật lệ không được ban hành, không 
hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyên thống của 
dân Vajjì như đã ban hành thời xưa; (4) Dân Vajji tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cứng dường các bậc Tỷ-kheo thượng tọa, những vị này 
là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng 
Tăng, bậc thầy của chúng Tăng và nghe theo lời dạy của những vị này; 
(5) Không bị chi phối bởi tham ái, tham ái này tác thành một đời sống 
khác; (6) Dân Vajjì tôn sừng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự 
miếu của Vajjì ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các 
cúng lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp; (7) 
Dân Vajjì bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại 
Vajjì khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị 
A-la-hán đã đến được sống an lạc. ( Bodhi 2012, pp. 1011—12). 

Tất cả những hoạt động trên hướng đến một hệ thống được dựa 
trên sự thỏa hiệp mang tính chất bảo toàn, tìm kiếm để được hướng 
dẫn về các vấn đề hiện tại trong kinh nghiệm quá khứ (các trưởng 


CÁC YẾU TỐ TRIẾT LÝ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỨC PHẬT | 239 


lão) và hướng giải quyết (“nguyên tắc Vajji cổ đã được ban bố thống 
nhất”), và bảo vệ những người cần và đáng được bảo vệ. Đức Phật 
thông báo với Vassakära, rằng chính người đã dạy những người Va]ji 
bảy nguyên tắc trên. Vassakara trả lời: “Đại sư Gotama, nếu người 
Vajjis chỉ mới quan sát được một trong những quy tắc không suy 
thoái, mà họ đã phát triển không ngừng, không suy giảm. Vậy điều 
gì sẽ xảy ra nếu họ được quan sát cả thảy? Thưa Đức Phật Gotama, 
Vua Ajãtasattu Vedehiputta Magadha không thể lấy chiến tranh để 
thu phục Vajjis, ngoại trừ thông qua sự phản bội hay chia rẽ nội 
bộ ”(Bodhi 2012, p. 1013). 


Trên thực tế, Vassakara đã thành công với chính sách ngoại giao 
(upalãpana) và gieo mối bất hòa (mithubheda) như chúng ta vẫn 
biết. Giả mạo cãi nhau với vua Ajätasattu thay vì đồng cảm đối 
với Vajjis, ông thả Magadha đến lãnh thổ Vajjian, và trong vòng ba 
năm là có thể hoàn toàn phá vỡ sự kết hợp của Liên bang. Quy tắc 
Phật đang bị lãng quên và Ajãtasattu đã có một trận thắng dễ dàng 
(Malalasekera 1938a, p 846). 


Đức Phật chắc chắn đã không đồng thuận việc sử dụng giải 
pháp quân sự để giải quyết xung đột. Chiến tranh hiếm khi là chính 
đáng (ngoại trừ với lí do phòng thủ); chiến tranh dẫn đến sự đau 
khổ của nhiều người và hầu như không bao giờ giải quyết được gì. 
Câu chuyện về cuộc xung đột trong làng Kasi giữa vua Pasenadi và 
Ajãtasattu đã minh họa điều đó. Pasenadi cưới chị gái vua Tần Bà 
Sa La, cha Ajãtasattu, và tặng cho cô ấy ngôi làng như một phần của 
hồi môn. Khi Ajatasattu giết cha mình, và mẹ ông qua đời vì đau 
buồn, Pasenadi đã trách Kasi vì cho rằng người giết cha mẹ không 
có quyền thừa kế. Ajãtasattu tiến hành chiến tranh chống lại người 
chú của mình và đánh bại hắn trong trận chiến. Đức Phật đã từng 
dạy: “1} Kheo, vua Ajätasattu Magadha có bạn bè ác, người đồng hành 
ác, đồng chí ác. Vua Pasenadi xứ Kosala có bạn bè tốt, đồng hành tốt, 
đồng chí tốt. Tuy nhiên, trong ngày này, các Tỳ kheo, Vua Pasenadi, 
sau khi bị đánh bại, sẽ có một giấc ngủ tồi tệ tối nay” (SN 3.14, Bodhi 
2000, p. 177). Tuy nhiên, vận mệnh trong chiến tranh thường xuy- 
ên thay đổi và vua Pasenadi cuối cùng đánh bại vua Ajãtasattu tịch 
thu quân đội của ông và giữ ông ta làm tù binh. Đức Phật trả lời 
trong câu: “{... | Kẻ ngu dại nghĩ may tắn đứng về phía anh ta / Chỉ do 
tội ác của anh ta chưa chín muôi, / Nhưng khi tới lúc thích hợp /⁄ Kẻ ngu 


240 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


đại tất nhiên gánh chịu đau khổ. [... |”(SN 3,15, Bođhi 2000, p. 178). 
Sau đó, sau khi Ajätasattu tuyên bố từ bỏ ngôi vị của mình, Pasenadi 
thả ông, gả con gái của mình cho ông ta để trở thành cô dâu người 
Vajira , và được hồi môn một món quà cưới với cùng một ngôi làng 
Kasi (Malalasekera 1938a, p. 171-72). Rõ ràng để thấy chiến tranh 
chưa bao giờ là một hành động chính nghĩa, đặc biệt là dù cho kết 
quả cuối cùng như thế nào, sẽ vẫn có những vấn đề sâu sắc hơn cần 
được cân nhắc. Một là hành vi trái ngược của hai vua - Pasenadi 
và Ajãtasattu. Nó có thể được so sánh với cuộc xung đột giữa chư 
thiên, đại diện cho cựu và A tu la tương tự như sau. Như Tỳ Bodhi 
nhận xét trong phần giới thiệu của mình trong Kinh Tạp A Hàm: 


Trong kinh Phật chư thiên, huyền thoại Tavatimsa vẫn luôn bị 
tấn công bởi các vị A tu la, những vị thần khổng lồ, đứa con của 
sức mạnh vật chất tuyệt vời và tham vọng bạo lực, người đã tìm 
cách chinh phục họ và chiếm quyền kiểm soát lãnh thổ của họ. Các 
Sakkasamyutta liên tục tấn công Thiên vương trong cuộc đấu tra- 
nh chống lại vị lãnh đạo của A tu la, Vepacitti và Verocana. Hai bên 
có thể được tượng trưng cho triết lý chính trị thay thế. Các nhà lãnh 
đạo ủng hộ A tu la cai trị bằng vũ lực và trả đũa chống lại kẻ thù; họ 
hợp lý hóa cơn giận và ca tụng quy luật đạo đức về “sức mạnh làm 
cho đúng.” Sakka, ngược lại, là viết tắt của nguyên tắc của sự công 
bình, sự kiên nhãn đối với giặc ngoại xâm, và lấy từ bi làm gốc để 
thay đổi người làm sai (Bodhi 2000, pp. 86-87). 

Quan sát thứ hai rút ra được là chiến tranh đến cuối cùng vẫn 
vô nghĩa vì chính nó không giúp giải quyết được gì. Điều này khá 
là thú vị, trong đó những nhận xét về chiến tranh trong Bộ Sưu Tập 
Điễn Lễ Pali gồm: (¡) Trường A Hàm: Digha-Nikaya; (1) Trung 
A Hàm: Majjhima-nikaya; (ii) Tạp A Hàm: samyutta-nikaya; (iv) 
Tăng Nhút: Anguttara-nikaya; và (v) Khuddaka-nikaya rất giống 
với nhận xét về hành động liều lĩnh ( gambling) hiện tại, bởi chúng 
đều là sự không chắc chắn về kết quả hiện tại, và thứ hai, chúng đều 
để lại những ảnh hưởng sâu sắc với những người tham gia dù kết 
quả cuối cùng có ra sao đi chăng nữa. Chúng ta hãy so sánh các mô 
tả về sự nguy hiểm của hành động liều lĩnh từ Kinh Thi Ca La Việt 
(DN 31) với kinh kể trên liên quan đến mâu thuẫn giữa vua Ba tư 
Nặc và vua A Sà Thế: 


CÁC YẾU TỐ TRIẾT LÝ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỨC PHẬT | 24l 


[... | việc dâng hiến sự may rủi của hành động liều lĩnh là một con 
đường dẫn đến mất mát; [... | theo Young, có sáu nguy từ việc dâng 
hiến sự may rủi trong hành động liều lĩnh: người thắng sẽ tạo ra hận 
thù, kẻ thua thì tiếc nuối những thứ đã mất, giá trị của một người 
giảm đi, lời nói của một người không có thẩm quyền trong cuộc 
gặp, người sẽ bị coi thường bởi chính bạn bè và người đồng hành, 
người không được coi là đối tượng đáng mong chờ cho hôn nhân, vì 
người đàn ông hành động liều lĩnh không có cách nào để hỗ trợ vợ 
của anh ta. (Gethin 2008, pp. 131-32). Chiến thắng sinh hận thù, / 
Người bị đánh bại không thể có giấc ngủ bình yên. / Một giấc ngủ 
an yên ngủ thoải mái tồn tại, / Sau khi bỏ qua chiến thắng và thất 
bại. (SN 3.14, Bodhi 2000, p. 177) 


Vì vậy, quan sát cuối cùng của Phật giáo là chiến tranh không phải 
là phương pháp để giải quyết xung đột nhưng kéo dài mãi mãi. Sự xâm 
lược và áp bức càng lớn, sự chống đối và chống lại áp bức càng lớn: 

Kẻ sát nhân tạo ra kẻ sát nhân/ người chinh phục chính là một 
chinh phục gia/ Kẻ lạm dụng tạo ra kẻ lạm dụng / người đi chửi rủa 
chính là kẻ chửi rủa/ Thế nhưng theo qui luật nghiệp chướng, kẻ 
cướp bóc sẽ bị cướp bóc (SN 3,15, Bodhi 2000, p. 178). 


Đức Phật đã chấp nhận sự tồn tại của các loại hình chính phủ khác 
nhau, và những thực tiễn đáng nghi ngờ mà chính phủ tham gia, như 
một thực tế của thời đại của Ngài. Tuy nhiên, điều này không bao giờ 
ngăn cản Ngài dạy về hình thức chính trị hoàn hảo và mục tiêu cuối 
cùng mà nó hướng tới. Nói một cách đợn giản, Đức Phật muốn một 
chính phủ dưới bất kỳ hình thức nào để phục vụ mục đích của nó (duy 
trì trật tự và bảo vệ người dân) và được giáo pháp dẫn đường. Để minh 
họa điều này, trước tiên chúng ta hãy chuyển sang bài kinh Khởi thế 
Nhân Bổn sau đó hãy đến bài kinh Đại Thiện Kiến Vương, mô tả lý 
tưởng của người cai trị - một Đấng Minh vương. 

Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (Aggañña sutta) (DN 27) là một văn 
bản rất đạt được trong nội dung mô tả - trong số những thứ khác — 
nguồn gốc của thế giới hiện tại, của xã hội với sự phân tầng thành 
bốn giai cấp (vanna), và của thể chế vương quyền, điều gì là quan 
trọng nhất cho cuộc thảo luận hiện tại. Bối cảnh cho câu chuyện là 
sự giải thể của hệ thống thế giới này, do kết quảmà hấu hết chúng 
sanh được tái sinh trong Quan Âm Thiên (“Sán lạn”). 


2412 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


“Ở đó, họ tồn tại làm bằng tâm trí, nuôi dưỡng niềm vui, tự khai 
sáng, di chuyển xuyên không, luôn luôn đẹp đẽ. Họ giữ được như 
thế này suốt một thời gian rất dài. Rồi đến một lúc,[... | khi đến một 
thời điểm nhất định nào đó, sau một thời gian dài thế giới tiến hóa. Khi 
thế giới tiến hóa chúng sinh, phần lớn, rơi khỏi cảnh giới Sán lạn và đến 
thế giới này; và chúng tồn tại bằng tâm trí, nuôi dưỡng niềm vui, tự 
phát sáng, di chuyển xuyên không, luôn luôn đẹp đẽ. Họgiữ được 
như thế này suốt một thời gian rất dài: (Gethin 2008, p. 120). 


Câu chuyện miêu tả một trạng thái hoàn hảo của sự tồn tại, nơi 
chúng sanh đều tự túc, và không có sự phân biệt giữa họ - không có 
nam và nữ, chúng sinh chỉ được tính là chúng sinh. Trạng thái hoàn 
thiện này sớm bắt đầu xấu đi. Bản chất của trái đất hình thành như da 
trên sữa sôi, và một người có khuynh hướng tham lam trở nên tò mò, 
nếm thử nó và bị khống chế bởi ái dục (tanha). Từ đó trở đi, tham ái 
tăng cường, nhiều điều xuất hiện, chúng sinh trở nên thô hơn và sự 
khác biệt của họ trở nên rõ ràng. Cuối cùng nam và nữ xuất hiện cùng 
với sự quan hệ tình dục. Sau đó gạo xuất hiện, có thể ăn được, mà không 
có cám hoặc trấu. Mỗi khi chúng sanh lấy gạo nấu cho bữa tối, gạo được 
giữ và nấu chín lại lần nữa để phục vụ bữa sáng. Một người lười biếng 
nào đó đã quyết định lấy đủ số gạo cho cả hai bữa ăn. Những người 
khác theo gương của anh ta và từ đó các phương thức lưu trữ thức ăn 
được phát minh ra. Như một hệ quả, lúa được trồng có cả trấu và cám, 
tuy nhiên những cây lúa đã được thu hoạch sẽ không mọc lại nữa. Đối 
mặt với tình trạng thiếu lương thực, con người đã quyết định chia 
những cánh đồng thành những thửa ruộng, và cũng từ đó, quyền 
sở hữu và tài sản được phát minh Nhưng sau đó một cá nhân tham 
lam nào đó đã lấy cắp những phần gạo không thuộc về mình. Từ đó 
trở đi, lấy của không phải của mình, những hình phạt, nói dối, và sự 
trừng phạt cũng bắt đầu xuất hiện. 


'Sau đó, cơn người lại tụ tập lại với nhau, than vấn, “Than ôi, tập 
quán xấu đã xuất hiện trong đám chúng sinh, và chắc chắn rằng những 
thứ đó ngày trước không tôn tại nhưng tôi hình phạt, nói dối, và trừng 
phạt cũng sẽ xuất hiện. Giả sử chúng ta đã đồng ý và tin tưởng một con 
người: ông có thể buộc tội bất cứ ai xứng đáng bị buộc tội, ông có thể 
khiển trách bất cứ ai xứng đáng bị khiển trách, ông có thể xua đuổi bất 
cứ ai xứng đáng để bị trục xuất, trong khi đó chúng tôi sẽ bàn giao một 
phần gạo cho anh ta. ” 


CÁC YẾU TỐ TRIẾT LÝ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỨC PHẬT | 243 


'Sau đó, chúng sanh sẽ tiếp cận những con người có vẻ ngoài sáng 
láng nhất, cuốn nhất và có tính chỉ huy nhất trong số họ và nói với anh 
ta: “Hãy đến, con người tốt, kết tội bất cứ ai xứng đáng để Ùị cáo, kh- 
iển trách bất cứ ai xứng đáng bị khiển trách, xua đuổi bất cứ ai xứng 
đáng được trục xuất, trong khi chúng tôi sẽ bàn giao một phần gạo cho 
bạn.” Và như đã đồng ý tới yêu cầu của họ, mà bị cáo buộc bất cứ ai 
xứng đáng để bị buộc tội, bị khiển trách bất cứ ai xứng đáng được khiển 
trách, bị trục xuất bất cứ ai xứng đáng để được trục xuất, trong khi họ 
bàn giao một phần gạo cho anh ta. (Gethin 2008, p. 125) 

Rõ ràng, câu chuyện dự tính khế ước xã hội giữa những người 
cai trị và các đối tượng. Với cách nhìn này cả nhà vua, và các đối 
tượng đều có quyền và bổn phận. Nhà vua được bầu dựa trên phẩm 
chất của cá nhân mình (uy tín, thành tựu đạt được), với mục đích 
phục vụ những người đã bầu anh ta, nhưng không có sự khác biệt 
đáng kể giữa ông và chúng sanh khác. Nói cách khác, sự khác biệt 
trong tầng lớp xã hội, chức vụ, quyền là hời hợt và không có nền 
tảng vững chắc về sự khác biệt đáng kể giữa các chúng sanh, trái với 
yêu cầu của người Bà La Môn. Các đoạn sau đây từ Kinh khởi thế 
nhân bổn minh họa rõ điều này: 


[...| “Mahäsammata” có nghĩa là “được sự đồng thuận của tất cả 
mọi người (Maha-Jana-sammata)”; nó ñã được “Đồng ý Great” đó 
là biểu hiện đầu tiên đã xuất hiện. “Thống trị (Khattiya)” có nghĩa là 
“chúa tể của các lĩnh vực (khetanam pati)”; đó là biếu hiện thứ hai 
xuất hiện. “Vua (Rajan)” có nghĩa là “ông làm hài lòng (rañjeti) người 
khác bằng sự chân thật của mình”; là “Vua” đó là biểu hiện thứ ba xuất 
hiện. Bằng cách này, [...] dựa vào những biểu hiện từ xưa, uòng tuẩn 
hoàn của Thống trị xuất hiện trong thế giới chúng sanh-tạo thành từ 
những sinh vật như con người, không phải là các sinh uật khác, , không 
khác nhau về chủng loại, phù hợp tới thực hành tốt, không thực hành 
xấu. Và vì sự thật là quan trọng nhất trên thế giới, cả ở tại đây và bây 
giờ uà trong tương lai. (Gethin 2008, p. 125) 


Đoạn trích dẫn vừa rồi đã giải thích một yếu tố quan trọng. Vai 
trò quan trọng của một vị vua là làm theo và hành động theo sự 
hướng dẫn đạo đức - những sự thật hoặc công bình (hay giáo pháp). 
Mối liên hệ giữa quyền lực của vua và pháp được giải thích trong 
khái niệm về người thống trị vũ trụ, cơ chế “một biến ý chí” -đấng 
Minh vương. Trong nhiều khía cạnh, các minh vương được mô tả 


244 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


rất giống với Đức Phật. Cả hai đều có 32 dấu hiệu của một con 
người vĩ đại (mahãpurisa), cả hai đều độc đáo trên thế giới (không 
thể xuất hiện một bản thể tương tự cùng lúc), nghi thức tang lễ của 
họ phải được tiến hành theo cùng một cách, v.v. (Gokhale 1969, p. 
737). Lý do cho sự giống nhau này là cả hai đều coi Giáo Pháp như 
hướng dẫn của họ. Dĩ nhiên Đức Phật nhận ra nó một cách toàn 
điện và minh vương chỉ ở một chừng mực nào đó cho bản chất trần 
tục của mình, nhưng dù sao Ngài ấy được gọi là dhammiko dham- 
marãja, “Một vị vua công bình, cai trị bằng Giáo Pháp” 


“Tỳ Kheo, ngay cả một chuyển luân thánh vương, một vị vua cai trị 
theo chánh pháp, không thể chuyển pháp luân nếu không có một 0ị uua 
ấi trước” Khi điều này được khẳng định, một Tỳ-kheo nào đó nói với 
Thế Tôn: “Nhưng, thượng tọa, ai có thể là vị uua ở chuyển thánh luân 
uương, người cai trị bằng chánh pháp?” “Đây là Giáo Pháp, Tỳ kheo,' 
Thế Tôn nói. (AN 5,133, Bodhi 2012, p. 746) 


Chúng ta nhận thấy bản chất hướng chánh pháp của đấng minh 
vương trong những mô tả lịch sử về sự cai trị của ông. Theo vòng 
luân hồi (dấu hiệu về sự cai trị công bình), kinh vua Đại Sư Hống 
thực hiện cuộc hành quân với quân đội gấp bốn lần, đầu tiên đi về 
phía Đông và sau đó đến hướng khác. Ở khắp mọi nơi ông được 
chào đón với niềm hân hoan của những người cai trị địa phương, 
người đã sẵn sàng chấp nhận uy quyền của ông và yêu cầu sự giảng 
dạy của ông. Vua Đại Sư Hống thuyết giảng cho họ các hình thức 
của năm giới để cho phép họ duy trì quyền lực: 


Vua Mahäsudassana nói: “Đừng giết chúng sinh. Đừng lấy 
những øì là không thuộc về mình. Đừng thưởng thức trong tà dâm. 
Đừng nói đối. Không uống rượu say. Cai trị như cách bạn đã cai 
trị. Và thế là các hoàng tử đối thủ ở phía đông đều vâng phục vua 
Đại Sư Hống. (DN 17, Gethin 2008, p. 101) 


Đó là một sự khác biệt hoàn toàn với nghệ thuật chính trị thường 
được hiểu, khi mà đường biên giới thường thay đổi cách thức và đạo 
đức không phải là cái gì đó nhà cầm quyền phải bận tâm. Trong 
cuốn kinh đó người ta có thể tìm thấy một số thuật ngữ mô tả 
khoa học về người có địa vị, thường là trong một bối cảnh miệt thị. 
Có khattadhamma hoặc khattavijja (“khoa học của những người 
cai trị”), dandaniti, và nitisattha. Nó được mô tả như tiracchãna 


CÁC YẾU TỐ TRIẾT LÝ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỨC PHẬT | 245 


vijja - một nghệ thuật thấp, một giả khoa học và nghề nghiệp sai 
- micchãjiva (Goyal 2002, p 129, Rhys Davids và Stede 1972, p 
303..). Từ điển PTS cho chúng ta một mô tả về khattavijJavadin, 
“một trong những người tham gia vào khoa học cai trị”: “thậm chí 
phải trả giá bằng giết chết cha và mẹ là để thỏa mãn mong muốn 
giàu có của bản thân” (. Rhys Davids và Stede 1972, p 232) . Không 
cần phải lặp lại nhiều lần vì định nghĩa này đã định nghĩa một cách 
chính xác trường hợp của đức vua Ajätasattu. 


Đức Phật không chấp nhận điều này và thiết lập mục đích lý tưởng 
cho sự tồn tại của nhà vua và nhà nước trong mô hình của cakkavattin. 
Những øì được mô tả ở đây, trong câu chuyện của Mahäsudassana, là 
một cuộc chinh phục đạo đức, trong đó người chỉ cai trị chinh phục 
trái tìm và khối óc của người dân, những người luôn sẵn sàng trở 
thành thần dân của ông. Cuối cùng, trong lý thuyết chính trị phát 
triển trong Nikayas, chức năng của nhà nước là bảo vệ và thực hiện 
chánh pháp. Lý tưởng này, đã tác động được đến những đơn vị nhỏ 
nhất thông qua các tu viện địa phương, chắc chắn được dùng để kiểm 
soát những hành động ngông cuồng và đầy nghi vấn của những nhà 
cầm quyền. Trong ý nghĩa này Phật giáo và Giáo hội Phật giáo từng là 
nhân tố tinh thần tinh tế chi phối sự cân bằng với sức mạnh quân sự, 
chính trị và kinh tế của nhà nước (Gokhale 1969, p. 738). Tuy nhiên, 
rất khó để phân biệt một cách rạch ròi giữa chính trị và tỉnh thần, giới 
và pháp để đến cuối cùng được kết nối với nhau, và Đức Phật đã rất 
cố gắng để xây dựng các giáo hội Phật giáo với mục đích tạo ra những 
xã hội thu nhỏ tuân theo mô hình hoàn hảo để bắt chước xã hội ở tầm 
lớn hơn. (Nakamura 1999, p. 88). 

Chức năng chính của giáo hội Phật Giáo là để cung cấp một môi 
trường tinh thần (hoặc “trường” - khetta) để thực hành tu tập đạt 
đến sự giác ngộ. Nhưng Giáo hội Phật giáo cũng có những vai trò 
gián tiếp khác cho xã hội. Đức Phật luôn luôn giảng giáo để những 
nhà tu hành không thực hiện phương thức tu khổ hạnh nơi rừng 
rậm và cắt đứt các mối liên hệ với xã hội. Chính xác đó là nỗ lực của 
Đề Bà Đạt Đa với ý định gây ra chia rẽ trong Tăng đoàn. Đề Bà Đạt 
Đa đã yêu cầu năm quy định được thực hiện bắt buộc đối với tất cả các tu 
sĩ nam nữ: (1) Tất cả Tỳ-kheo nên sống cuộc sống của họ trong rừng, (2) 
rằng họ nên chấp nhận không được mời đến các bữa ăn, nhưng sống hoàn 
toàn vào bố thí thu được bằng cách ăn xin, (3) rằng họ nên chỉ mặc áo 


2⁄46 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


choàng làm bằng vải vụn bỏ đi và chấp nhận không có áo choàng từ 
giáo dân, (4) rằng họ phải cư ngụ dưới chân một cây và không được 
dưới một mái nhà, (Š) rằng họ nên tránh hoàn toàn cá và thịt. 


Đáp lại, Phật dạy rằng, bất cứ ai muốn đều có thể tuân theo các điều 
lệ trên ngoại trừ việc phải tu tập dưới một gốc cây trong mùa mưa-tuy 
nhiên những quy luật trên là không bắt buộc. Sự từ chối này đã làm thỏa 
mãn Đề Bà Đạt Đa, ông ta đã lan truyền với phe phái của mình rằng Đức 
Phật đã bị cám dõ bởi phú quý và sa hoa. (Malalasekera 1938b, tr. 1109) 


Tuy nhiên, lí do mà Đức Phật từ chối khá rõ ràng. Ngài tưởng tượng 
Tăng, và xã hội mà tổ chức đó, trong mối quan hệ tương hỗ - cả hai 
đều nhận và cho đi một cái gì đó của nhau. Xã hội cung cấp cho Tăng 
thức ăn, thuốc men, quần áo, chỗ ở, vx... lăng, về phần mình, thực hiện 
thuyết pháp giảng giải để có một cuộc sống đủ đầy, một xã hội đạo đức 
và làm sao để tích đức cho kiếp sau. Nhưng nó cũng có thể là một cái gì 
đó nhiều hơn nữa. Tăng đoàn là một ví dụ điển hình hoặc vi mô hình 
của xã hội lý tưởng. 

Rất nhiều đặc tính đã chỉ ra sự nỗ lực để “quay ngược kim đồng 
hổ? hay nói nôm na, để khôi phục lại mọi thứ sang một trạng thái tốt 
hơn, được mô tả bởi các sutta Agøañña. Trong thời gian trước khi sự 
cần thiết của việc bầu vua, không có lưu trữ thực phẩm, không cần 
đun nấu, không có sở hữu tư nhân, không có sự trừng phạt bằng vũ 
lực, vxv... Khi chúng ta nhìn vào giới luật, những điểm tương đồng 
là đáng chú ý. Tăng Ni phải chấp nhận với tài sản tối thiểu, phân bố 
đều, vì vậy không có sự bất bình đẳng, họ không lưu trữ các thực 
phẩm (ngoại trừ một thời gian hạn chế trong quá trình bệnh tật), 
không nấu ăn, tầm vóc của họ dựa trên uy tín cá nhân gắn liền với 
những thành tựu trên đường. Các giáo pháp cũng rất nghiêm khắc 
trong việc giữ gìn hòa bình bên trong và ngoài. Hiện tại không có 
nhục hình và không có hình phạt buộc tội - các thủ tục trừng phạt 
chỉ được thiết lập sau khi các Tỳ kheo và Tỳ kheo ni nhận ra lỗi lầm 
của mình và chính thức nhận tội. Tất nhiên khó có thể nói rằng 
Sangha đóng vai trò như một mô hình cho một xã hội nói chung, 
bởi vì nó phụ thuộc vào mà xã hội rất để sản xuất của cải vật chất 
(thực phẩm, quần áo, v.v...), và giữ gìn chánh pháp, lựa chọn những 
cá nhân hướng về tâm linh. Có lẽ đó là như vậy, nhưng nó không có 
nghĩa, rằng Tăng đoàn không thể đóng vai trò như một nguồn cảm 
hứng cho xã hội chỉ đạo và chính thể. Và là một trong những ví dụ 


CÁC YẾU TỐ TRIẾT LÝ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỨC PHẬT | 247 


chính xác về vai trò của các cá nhân. Xã hội chỉ có thể là tốt và các 
thể thức chính trị có thể được thay đổi đều phải bắt đầu từ việc thay 
đổi của các cá nhân. 

Bài học thứ hai liên quan đến khía cạnh tổ chức của giáo hội, mà 
trong một khía cạnh quan trọng tương tự như việc tổ chức một Ga- 
na-giáo hội. Chúng ta hãy xem lại Bảy quy tắc không suy giảm, lần này 
dành cho các nhà sư Phật giáo: 


(1) “Miễn là các Tỳ kheo gặp mặt thường xuyên uà thường xuyên tổ 
chúc các hội nghị, |... | (2) “Miễn là các Tỳ kheo hội họp trong hòa bình, kết 
thúc hội họp trong yên bình uà thường tổ chức các buổi nghi lễ Phật Giáo 
trong hòa bình [...| (3) “Các Tỳ kheo không ban hành các nghị định chưa 
được thông qua uà không bác bỏ những nghị định ñã được thông qua, thực 
tụ và thực hành theo các quy tắc theo chuẩn mực đã được quy định, [...] (4) 
“Tỳ kheo phải kính trọng, tôn trọng đối với những Tỳ kheo lớn tuổi hơn, 
nhiều kinh nghiệm hơn, nhiều năm tu tập hơn, tuân theo uà cân nhắc học 
tập theo những lời chỉ dẫn Phật Pháp của họ, [...] (S) Tỳ kheo không đễ 
những nhục dục phát sinh dẫn đến vòng lặp luân hồi [...] (6) Các Tỳ Kheo 
vẫn phải hài lòng với việc sống tu tập trong rừng, [..] (7) “Miễn là các Tỳ 
kheo mỗi cá nhân thiết lập và giữ gìn chánh niệm thường xuyên [toàn tâm 
toàn ý]: Làm thế nào để các Đại Sư với cốt cách tốt chưa đến đây sẽ đến 
nơi đây, uà làm thế nào để các đại sư với cốt cách tốt đã ở đây có thể được 
thoải tái an yên? chỉ có sự phát triển dành cho họ, không thể có suy 
thoái. (AN 7,23, Bodhi 2012, pp. 1013-1014) 


Chúng ta có thể lưu ý rằng các quy định này rất giống với những 
quy luật đã được trao cho người VaJjis; thực tế thì ba điều đầu tiên 
là giống hệt nhau. Hình thức Gana-Tăng của tổ chức xã hội và chính 
trị, với hội đồng thường xuyên, thảo luận và bỏ phiếu, cũng là một 
bài học quan trọng đối việc tái tạo cơ cấu của xã hội nói chung cũng 
như các mối quan hệ quốc tế. Như chúng ta đã thấy trong trường 
hợp của Vajjis, ý định phá hủy thể chế chính trị của kẻ địch vẫn có 
thể thành công, nhưng các bài học quan trọng ở đây là — khi không 
có các mối nguy từ kẻ thù- thì đây là một thế chế chính trị trong dó 
các thành viên đều được tham gia điều hành một cách chủ động 
và nhìn chung có rất nhiều những phẩm chất phát triển bền vững. 
Chúng ta có thể đề cập đến cảm giác được tôn trọng ý kiến và trách 
nhiệm đối với xã hội bằng cách tích cực tham gia xây dựng, giảm 
nguy cơ bị lệ thuộc vào sai lầm từ góc nhìn xã hội hay chính trị của 


248 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


một cá nhân nào dẫn đến sự suy sụp, và nhìn chung hướng tiếp cận này 
hướng đến sự đàm phán những khác biệt bằng các buổi hội nghị, hội 
thảo, thay vì những cuộc đàm phán bí mật hay những hoạt động quân 
sự- và đây có thể là bài học quan trọng cho hợp tác quốc tế. 


3. THUYẾT GIẢNG PHẬT PHÁP ÁP DỤNG VÀO CÁC VẤN ĐỀ 
CHÍNH TRỊ 


Phần còn lại của cuộc thảo luận sẽ được rút gọn những ý chính vì hạn 
chế về số lượng từ. Điều quan trọng nhất cần lưu ý là ý tưởng chính 
trị trong Nikayas được tích hợp chặt chẽ với các giáo lý tổng quát. 
Những điều sẽ được thảo luận ở đây là sự quan sát về một thuộc 
tính chung cơ bản của tất cả con người và trên thực tế của tất cả chúng sinh 
(satta) kết nối với kinh nghiệm phổ quát về đau khổ do sa-bát, sự nhận thức 
về bản chất liên quan sâu sắc của thực tại và vai trò của sự thật. 


Không có gì tóm tắt chính xác tính chất chung của chúng sinh hơn 
những câu này từ Pháp Cú: 

'Tất cả run rấy trước bạo lực; tất cả đều sợ chết. Đặt mình vào vị trí của 
người khác, người ta không nên giết chóc hay khiến người khác giết chóc. 
Tất cả run rẩy trước bạo lực; cuộc sống là đáng quý với tất cả. Đặt mình vào 
vị trí của người khác, người ta không nên giết chóc hay khiến người khác 
giết chóc. (DHP 129-130, Buddharakkhita 1985, p. 30) 

Mặc dù có những lời nói bằng tiếng Pali mô tả một con người (purisa, 
puggala), thuật ngữ được ưa chuộng hơn cả là từ “chúng sinh” - saffa, 
như trong đoạn trích dẫn trên. Sự lựa chọn như vậy nhấn mạnh thực 
tế rằng tất cả con người về cơ bản là giống nhau, chia sẻ cùng một 
khát vọng, khó khăn và nỗi sợ hãi. Thuật ngữ satta, cũng đòi hỏi mở 
rộng một cách hợp lý lĩnh vực quan tâm của con người vượt xa cõi 
người vào thế giới tự nhiên. Trên bình diện chính trị, các chủng loại 
“chúng sinh” cung cấp các công cụ để thoát khỏi những cạm bẫy của 
chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, nơi người ta khẳng định sự ưu thế của 
dân tộc bằng hận thù và phỉ báng các quốc gia khác. Từ quan điểm 
này Phật giáo bác bỏ mọi khái niệm liên quan đến ưu thế vốn có dựa 
trên các quốc gia, và tất cả những sự phân tầng xã hội gắn liền với 
nơi sinh ra, sự giàu có, giáo dục chính quy hoặc, nói chung, quyền 
lực. Các phân tầng chỉ Phật giáo duy trì được dựa trên những thành 
tựu tích cực cá nhân đạt được - về mặt đạo đức. 


CÁC YẾU TỐ TRIẾT LÝ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỨC PHẬT | 249 


Y tưởng về tình bằng hữu giữa tất cả chúng sanh khi mà họ vẫn 
đang luẩn quẩn trong vòng sinh tử luân hồi được thực hành bằng từ 
bi hỷ xả (brahmavihara), còn gọi là “vô lượng” thiền định, nơi mà cả 
thế giới chỉ còn tràn ngập trong tâm nghiệm yêu thương (Metta), 
từ bi (Karuna), niềm vui vị tha (muditä), và xả (upekkhä) (Xem ví 
dụ AN 4,190, Bodhi 2012, p. 560). Lòng nhân ái được mô tả trong 
bài kinh Metta của Suttanipäata: 


[...| Cầu cho toàn thể chúng sanh sống trong an lành và an yên, 
/ và trái tim của họ được ngập tràn trong tình yêu với bản thân họ. 
/ Dù cho bất cứ lúc nào cũng có thể là hơi thở cuối cùng của cuộc 
sống / cho dù họ là yếu đuối hoặc rất mạnh mẽ, / không có ngoại lệ, 
dù cuộc sống dài hay ngắn, / hoặc trung bình, hoặc là lớn hay nhỏ, / 
hoặc dày đặc, hoặc hữu hình hay vô hình / hoặc cho dù họ sống xa 
hoặc gần, / những người đang ở đây, những người đang tìm kiếm sự 
tồn tại- / cầu cho toàn thể chúng sanh an lạc với bản thân mình. (Sn 
145-147, Laurence Khantipalo Mills năm 2015, p. 48) 


Bài giảng còn lại, quan trọng nhất gắn liền với khái niệm tương đồng 
của tất cả chúng sinh là Thập Nhị Nhân Duyên, giáo huấn về duyên 
khởi. Nó thường được trình bày như là một danh sách mười hai-yếu tố 
mô tả các yếu tố chịu trách nhiệm về tính luân hồi của sự tồn tại, nhưng 
ở đây chúng tôi đang quan tâm đến hình thức trừu tượng của nó: 

Khi cái này tồn tại, cái kia xuất hiện; cái này phát sinh, cái kia 
xuất hiện. Khi điều này không tồn tại, cái kia sẽ không xuất hiện; với 
sự chấm dứt này, cái kia kết thúc. (SN 12.37, Bodhi 2000, p. 575) 

Ý nghĩa của khái niệm này là rất sâu sắc trừu tượng cho việc 
giảng dạy Phật giáo, và không thể được khai thác hết ở đây. Trong 
khía cạnh xã hội và chính trị có nghĩa là chúng ta đều kết nối với 
nhau và phụ thuộc lẫn nhau. Nó không chỉ áp dụng cho các chúng 
sinh (sattaloka), mà còn với thế giới (môi trường và các sinh vật 
- bhãjanaloka). Nó không chỉ có nghĩa là chúng ta nên đối xử với 
nhau (có thể là cá nhân, công ty hoặc quốc gia) như các đối tác, mà 
ta không có lựa chọn nào khác ngoài tình cảm yêu thương. Liên kết 
này của thế giới được nhìn thấy một cách rõ ràng và là rất cần thiết 
cho thế giới ngày nay, ví dụ như trong các hiện tượng môi trường, 
nhân khẩu học hoặc kinh tế. 


250 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Nhưng các đối tác cần phải tin tưởng lẫn nhau. Ở đây chúng ta 
đã tìm thấy tuyên ngôn đúng (sammavaca). Khía cạnh chính của bài 
phát biểu chân chính là nói lên sự thật, đó là để nói rằng đó là phù hợp 
với thực tế khách quan và hành động của mình và ý định. Ngoài ra còn 
có ba khía cạnh khác của chánh ngữ: cố gắng không nói thô lỗ với các 
đối tác đang đối kháng, tránh từ bài phát biểu gây chia rẽ mà người ta 
gây ra các cuộc tranh cãi và chia rẽ, và kiềm chế những lời nói nhàn rỗi 
hoặc không cần thiết. Cho dù chúng ta nói về cá nhân hay quốc gia, 
không thể có niềm tin, nếu không có nỗ lực chung và không tôn trọng 
lẫn nhau (chỉ có sự xuất hiện của lòng tin và tôn trọng) khi không có 
hình thức nào thích hợp của truyền thông. 


4. GIÁ TRỊ CỦA GIÁO LÝ PHẬT GIÁO CHO CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ 
CHÍNH TRỊ TRONG THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI 


Chúng ta hãy tóm tắt ngắn gọn một số nguyên lý liên quan đến việc 
giảng dạy Phật giáo về các khía cạnh xã hội và chính trị của hoạt động 
của con người. Khi quan tâm đến các cá nhân, Phật giáo nhấn mạnh 
đến nhu cầu phát triển bản thân và nền tảng đạo đức của các tương tác 
giữa người và người, dựa trên nhận thức về tính phổ biến và sự phụ thuộc 
lẫn nhau của chúng sinh. Trong khía cạnh xã hội, các cá nhân nên thể 
hiện thái độ chủ động, tham gia. Quan hệ của họ nên được xây dựng 
trên sự tin tưởng và tôn trọng người khác, bằng phương tiện của sự thật. 

Đối với nhà nước và các chủ thể xuyên cá nhân khác, Nikãyas nhắc 
nhở rằng họ có trách nhiệm đối với các thành viên của mình. Sự khác 
biệt xã hội về sự giàu có, giáo dục, địa vị hoặc tiếp cận với chăm sóc sức 
khỏe nên được giảm thiểu càng nhiều càng tốt. Bài học này đến từ tổ 
chức của Phật giáo Sangha, cũng như từ bài kinh Aggañña, khi ở trong 
trạng thái hoàn thiện, chúng sinh chỉ được tính là chúng sinh, không 
có sự khác biệt, định kiến hay bất bình đẳng. Ngoài ra, trong hoạt động 
của Tăng đoàn, chúng ta có thể tìm thấy những bài học mà một tổ chức 
minh bạch, dựa trên sự thật, các hội họp, các thỏa hiệp, đàm phán và 
thảo luận thường xuyên diễn ra, sẽ được tìm kiếm. Ngoài ra còn có một 
luận điểm mạnh mẽ rằng chiến tranh (hoặc tổng quát hơn - cuộc xung 
đột) cuối cùng sẽ không bao giờ giải quyết được điều gì cả. Các bài học 
khác là những bài học dành cho cá nhân. Phải có một nền tảng đạo đức 
cho việc hành động, đan xen với nhận thức về tính phổ biến và sự phụ 
thuộc lẫn nhau của tất cả giống loài. 


CÁC YẾU TỐ TRIẾT LÝ CHÍNH TRỊ CỦA ĐỨC PHẬT | 25 Ï 


Nó cần nhấn mạnh rằng, khác xa với một giấc mơ không tưởng của 
một người duy tâm, các yếu tố của các giáo lý đã nói ở trên và đang được 
thực hiện trong các tổ chức khác nhau trong thế giới đương đại. Tại châu 
Âu, sau hai cuộc chiến tranh thế giới thảm khốc, đã khao khát về một 
nền hòa bình lâu dài. Cộng đồng than và thép châu Âu (ECSC) là một 
sáng kiến của Robert Schuman nhằm điều chỉnh tập trung việc sản xuất 
tài sản nói trên tại sáu quốc gia châu Âu. Mục tiêu chính của dự án, bên 
cạnh những lợi thế kinh tế, là hợp nhất chặt chẽ các quốc gia đối thủ 
truyền thống để khiến cho chiến tranh không chỉ đơn thuần là không 
thể tưởng tượng mà còn không thể về mặt vật chất (Ấn danh 2016). 
Ý tưởng đã chứng minh thành công và nhường chỗ cho sự hình thành 
Liên minh châu Âu (EU). Là một tổ chức phải đàm phán về lợi ích, 
nguyện vọng và quan điểm thế giới của 28 quốc gia, EU không có lựa 
chọn nào khác ngoài việc trở thành một cơ quan chính trị công khai, dựa 
trên luật lệ - do đó, EU đặt ra một giai đoạn trên đó các quốc gia mạnh và 
yếu có sự bình đẳng bằng cách tuân theo một bộ quy tắc chung đã được 
thống nhất (sân chơi cấp độ cấp độ). EU cũng chứng minh rằng một cơ 
quan chính trị xuyên quốc gia (không giống như gana-sanpha) có thể 
trở nên khá mạnh, tuy nhiên trong trường hợp này không phải bởi sức 
mạnh quân sự, mà bởi sức mạnh thể chế và kinh tế. 

Họ đã và đang là những tổ chức khác thể hiện những phẩm chất 
phản ánh những giáo lý trong Nikayas. Các tổ chức có thể đóng vai 
trò là một ví dụ là Liên minh các quốc gia và các quốc gia kế thừa, 
Liên hiệp quốc và các tiểu bang. Vai trò của họ là cung cấp một diễn 
đàn đàm phán để giải quyết xung đột, và qua đó để tạo điều kiện 
cho hòa bình và hợp tác quốc tế. Các kết quả có thể được mô tả là 
hỗn hợp, nhưng nhìn chung là tích cực. Đó chắc chắn là một hiện 
tượng đương đại, rằng phương pháp gây áp lực chính trị và kinh tế, 
hoặc một cuộc chiến tranh lai được ưa thích hơn trong cuộc xung 
đột quân sự mở. Khi xảy ra chiến tranh, hiếm khi xảy ra chiến tra- 
nh mở rộng lãnh thổ - một hình thức xung đột quân sự tiêu chuẩn 
trong quá khứ. Dường như các quan sát của Phật giáo liên quan đến 
chiến tranh, cuối cùng đã được thực hiện bởi các xã hội đương đại. 

Tương lai sẽ được xác định bởi nhu cầu ngày càng tăng cao của 
việc nhận thức được sự tương đồng và tương hỗ lẫn nhau ở cấp độ 
các quốc gia đơn lẻ và giữa các quốc gia cá nhân với nhau. Dân số 
thể giới đang ngày càng tăng cao, cùng với sự hội nhập thị trường 


252 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


và những thách thức về hệ sinh thái đã khiến cho điều đó trở nên 
thiết yếu. Trong thời gian gần, chúng ta sẽ phải đối mặt với những 
khó khăn như di cư hàng loạt, luân chuyển lực lượng lao động, cần 
nhân công bên ngoài, xây dựng những mô hình hoạt động bền vững 
cho các công ty đa quốc gia, chất lượng và số lượng thực phẩm, 
nước uống, thay đổi khí hậu, và khí thải, vx.... Những vấn đề trên 
về bản chất đều mang tính toàn cầu, và cần phải được giải quyết với 
thái độ kiên quyết của giáo pháp Phật giáo bởi toàn bộ chúng sanh. 
Trên bình diện chính trị, việc đó đòi hỏi một tập hợp các quy tắc 
chuẩn mực có thể áp dụng trên toàn cầu và vì lợi ích chung của toàn 
bộ chúng sanh và môi trường. Tuy nhiên cần phải nhớ rằng những 
quy tắc đó sẽ không phù hợp để d. Ở cấp độ cá nhân mà họ gọi cho 
cuộc sống chánh niệm, với nhận thức rằng cách tôi tiêu thụ hàng 
hóa, những điều tôi đề cao hay thể hiện sức mạnh của bất cứ quốc 
gia nào, lấy trường hợp của khối liên minh Châu Âu như một ví dụ 
minh họa. Còn trên phương diện cá nhân, nó nhắc nhở về chánh 
niệm, mọi chúng sinh đều phải ý thức được rằng cách mà ta sử dụng 
hàng hóa, những thứ ta chọn để mua, phương tiện di chuyển ta chọn 
để sử dụng và những quyết định hàng ngày khác đều một cách trực 
tiếp hay gián tiếp có ảnh hưởng đến các chúng sinh khác. 

Hướng đi này đường như là tất yếu trong bối cảnh hiện tại của 
muôn loài, nhưng chúng ta phải lựa chọn việc thực hiện, nắm lấy 
nó một cách tích cực và định hình nó theo tinh thần Nikayas, hay 
để chống lại nó. Toàn cầu hóa là một quá trình liên tục, những khó 
khăn thử thách sẽ luôn xuất hiện, mà trong đó sẽ ảnh hưởng một 
cách nghiêm trọng đến các nhóm xã hội. Một số tìm cách chống lại 
nó bằng cách đưa ra luận cứ cho ý thức hệ chủ nghĩa biệt lập và chủ 
nghĩa dân tộc. Điều này có thể được minh họa bằng việc bỏ phiếu 
Brexit ở Anh, phong trào “Nước Mỹ là trên hết” ở Mỹ, hoặc làn sóng 
của các chính phủ dân tộc chủ nghĩa trong EU.Đó không phải là 
cách chắc chắn cách để giải quyết những thách thức trong tương lai 
và nếu có sẽ giành chiến thắng trong tương lai xa.Tuy nhiên, quan 
điểm Phật giáo mang lại những đề xuất ổn định và có thể dự đoán 
được tương lai, nhờ đó mà các quốc gia có thể thảo luận mục tiêu 
cùng nhau và dựa trên các quy tắc họ đã đặt cùng với các quốc gia 
khác ví dụ như nguyên tắc bình đẳng như những đối tác không phải 
như kẻ thù. 


IV.XÃ HỘI BỀN VỮNG 


253 


254 


SỰ GẮN KẾT XÃ HỘI VÀ 
KINH THÁNH CẦU 


TS.JefWilsont) 


TÓM TẮT 

Tám mục tiêu phát triển thế giới trong thiên niên kỷ mới, được 
Liên Hợp Quốc thông qua năm 2000 và đến năm 2015, được mở 
rộng thành mười bảy mục tiêu phát triển bền vững , có một định 
hướng nền tảng, đó là việc gắn kết xã hội trên phạm vi toàn cầu. 
Một hệ thống kinh tế mà ở đó cho phép mọi người thuộc mọi tầng 
lớp mọi quốc gia và dân tộc được sống một cuộc sống tương đối 
hạnh phúc và thịnh vượng, rõ ràng là hết sức cần thiết. Thật không 
may, hệ thống kinh tế hiện nay lại được thiết lập dựa trên tư tưởng 
về sự cạnh tranh, cho rằng sự cạnh tranh - giữa các cá nhân, nhóm 
và quốc gia - là căn bản cho sự thành công của nền kinh tế. Adam 
Smith đã phát triển khái niệm “kinh tế thị trường tự do” vào năm 
1776 khi đó ông lập luận rằng các cá nhân cấu thành một xã hội để 
quản lý sản xuất hàng hóa và dịch vụ mà họ cần, chỉ đơn giản bằng 
cách hành động vì lợi ích cá nhân của chính họ. Mặt khác, một nền 
kinh tế sẽ hoạt động tốt hơn, nếu mọi người đềuchỉ hướng đến nhu 
cầu cá nhân của bản than mình .. Những người trung thành với triết 
lý kinh tế này tin rằng mọi người sẽ làm việc chăm chỉ hơn nếu họ 
làm việc chỉ đơn giản là để thỏa mãn nhu cầu của riêng họ và rằng 
một tinh thần cộng đồng thực sự không thể nào thành tựu được. Rõ 
ràng quan điểm đó khuyến khích mọi người biến cuộc sống của họ 
thành một cuộc tìm cầu sự giàu có và quyền lực. Đây là một quan 
điểm mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kiên quyết bác bỏ. 


1. Người dịch: Hà Linh 


255 


256 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Trong kinh Thánh cầu (Pariyesanãa Sutta) có hai sự tìm cầu; tìm 
cầu cao thượng và tìm cầu thấp hèn (ariyä ca pariyesanä, anariyä ca 
pariyesana). Thuật ngữ Pali pariyesana có thể được giải thích là “sự 
tìm cầu, “sự truy tìm” hay “sự tìm hiểu”. Đức Phật khi còn trẻ Ngài 
không đam mê sự tìm cầu những thứ chỉ tạo ra quyền lực và giàu có. 
Ngài nhìn thấy vòng luân hồi bất tận của sinh, lão và chết, Ngài thấu 
cảm sâu sắc với nỗi khổ của nhân loại, và cống hiến cả cuộc đời để 
cứu giúp chúng sinh giải thoát nỗi khổ niềm đau đó. Sự tìm cầu của 
Ngài nhằm tìm ra nền giáo dục đúng đắn có thể đưa đến hạnh phúc 
và đờisống bền vững cho mọi người. Đó là lý do tại sao, trong bài 
kinh Sigalaka, Đức Phật giảng về Tứ vô lượng tâm (Sagaha-vai- 
thus), bốn nền tảng của sự hòa hợp xã hội. Bao gồm: khoan dung 
và bố thí (đãna), ái ngữ (peyyava/ja), hành động mang lại lợi lạc 
(afthacariyä) và công bằng xã hội (samanattatä). 

Rõ ràng là một tinh thần khoan dung có thể giải quyết vấn đề đói 
nghèo toàn cầu. Cũng cần phải hiểu rõ ràng rằng lời nói chân thật và 
trong sáng (peyyawa/ja), đặc biệt đối với những người có quyền lực, 
có thể tạo ra sự minh bạch hơn là sự nhầm lẫn; đây là cách mà “lời 
nói chân chánh” (chánh ngữ - sammna difthi) được sử dụng trong Bát 
Chánh đạo. Cộng them hai yếu tố đó là sống một cuộc sống mang 
lại lợi lạc (affhacariya) và công bằng xã hội (samanaffafa) sẽ hoàn 
thành mô hình của Đức Phật cho sự thống nhất xã hội, đây là điều 
quan trọng hơn bao giờ hết trong sự hỗn loạn trên toàn cầu ngày 
nay. 


1. GIỚI THIỆU 


Một cửa hàng ngoại ô ở phía bắc Sydney có tên là “Samsara. 
Cửa hàng bán các mặt hàng xa xỉ, đặc biệt là đồ hiệu thời trang. Tên 
cửa hàng được lựa chọn một cách kỹ lưỡng; nó ám chỉ cho khách 
hàng tiềm năng biết rằng những øì đang được bày bán ở đây thuộc 
bộ sưu tập những thứ được xem là đáng khao khát theo xu thế thời 
đại mang tính toàn cầu. Từ Samsara thường được hiểu là đại diện 
cho các giá trị hoàn toàn tiêu cực trong Phật giáo; nó ám chỉ tất cả 
những điều gì nên tránh nếu muốn thành tựu trạng thái buông xả và 
an lạc. Tuy nhiên, từ quan điểm của kinh tế hiện đại toàn cầu, việc 
mua bán các mặt hàng xa xỉ có ý nghĩa hoàn toàn tích cực. Hàng hóa 
xa xỉ mang theo nó địa vị xã hội và vì vậy rất được ưa chuộng trên thị 


SỰ GẮN KẾT XÃ HỘI VÀ KINH THÁNH CẦU | 2S57 


trường toàn cầu. Những đồn thổi lớn dần lên xung quanh một hang 
hóa nào đó, và đặt thêm cho chúng một giá trị bơm phồng, trong 
khi mỗi đồ vật giá trị thực sự của nó là hệ thống giá trị cấu thành 
nên nó, và đó là những thứ giúp nó được tạo thành. Hệ tư tưởng nền 
tảng ẩn đằng sau sự bơm phồng giá trị này là thúc đẩy tiêu thụ nhiều 
hơn những gì chúng ta cần nhằm gia tăng nền kinh tế. Tất nhiên 
có những lúc Phật tử đi mua sắm nhiều lần. Mọi người phải mua 
sắm nhu yếu phẩm, và việc bố thí sẽ không được thực hiện, ngay cả 
việc cúng dường cho chư Tăng cũng không thể thực hiện nếu người 
Phật tử không mua sắm. 

Tuy nhiên, các bài giảng của Đức Phật thể hiện một triết lý xã 
hội rất khác với sự mê hoặc đối với sự xa xỉ và địa vị này. Nó dường 
như cho thấy nền kinh tế hiện đại toàn cầu, với sự chú trọng vào 
quyền sở hữu tư nhân, đối lập với thông điệp căn bản của đạo Phật. 


Trong khi Phật giáo khuyến khích chúng ta rộng lượng và thúc 
đẩy công bằng xã hội, nền kinh tế hiện đại toàn cầu lại khuyến khích 
chúng ta ích kỷ và tìm kiếm địa vị xã hội lớn hơn so với những người 
xung quanh. Mặc dù Tam tạng (7ï7i/aka) tiết lộ rằng Đức Phật 
không quan tâm đến chính trị, song những giáo pháp khác của Ngài 
- chẳng hạn như kinh Thánh Cầu (Ariyapariyesana Suffa) — làm tài 
liệu tham khảo rõ ràng với sự gắn kết xã hội. 

“Tám mục tiêu cho sự phát triển thế giới”, được LHQ thông qua 
vào năm 2000, có một chủ đề chung và đó là vấn đề về sự gắn kết 
xã hội. Chủ đề được ngầm hiểu trong tám mục tiêu thiên niên kỷ. 
Để giảm bớt gánh nặng về nghèo đói, bệnh tật và sự bất bình đẳng 
trong giáo dục, giới tính và kinh tế thì rõ ràng cần thiết phải cải 
thiện phương tiện của chúng ta để tạo ra sự gắn kết xã hội và đảm 
bảo sự bình đảng. Đức Phật đã đề xuất một hệ thống gắn kết xã 
hội dựa trên lòng từ bi và bình đẳng trong khi các hệ thống kinh tế 
thống trị nhất định lại phụ thuộc vào tính cạnh tranh và bất bình 
đẳng. Mặc dù sẽ không thực tế khi tưởng tượng về một thế giới 
không có chủ nghĩa tiêu dùng và không theo đuổi lợi nhuận, nhưng 
điều chắc chắn hợp lý khi tìm giải pháp cho những vấn đề toàn cầu 
này là thông qua việc thay đổi tầm quan trọng của những sự vật 
mà chúng ta tìm kiếm. 


258 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Rõ ràng rằng một hệ thống cho phép tất cả mọi người sống hòa 
thuận với nhau là cần thiết. Nhiều hệ thống như vậy đã được thiết 
lập, một số hệ thống thành công và công bằng hơn một số khác. Đức 
Phật đã chỉ dạy một nghệ thuật sống dựa trên tính vô ngã. Mặt khác, 
“Samsara” trong chủ nghĩa duy vật của nền kinh tế hiện đại, nhấn 
mạnh sự bất bình đẳng “tự nhiên” giữa người chủ sở hữu và người 
lao động. Triết lý của nó dựa trên tư tưởng của Adam Smith, người 
đã xây dựng một hệ thống kinh tế dựa trên sự ích kỷ. Hệ thống của 
Smith cho rằng con người có thể không tốt hơn chính họ bây giờ, 
rằng họ có bản chất con người căn bản mà họ không thể vượt lên 
trên hay vượt ra khỏi. Thế nhưng, những lời dạy của Phật có đầy đủ 
những câu chuyện về những người có sức truyền cảm vượt lên trên 
“bản chất” con người của họ. 


2. TÌM CẦU CAO THƯỢNG 


Trong kinh Thánh Cầu (Ariyapariyesana Sutfa), Đức Phật nói về 
hai loại tìm kiếm hay tìm cầu mà một người có thể dấn thân trong 
suốt cuộc đời của mình. Một cuộc tìm cầu cao thượng và một cuộc 
tìm cầu thấp hèn. Sự tìm cầu thấp hèn nói đến tất cả những điều 
sinh, già, bệnh, chết, sầu bi và phiền não. Đó là những đối tượng 
của lòng tham ái2). Mặt khác, nếu một người chọn lựa việc tìm cầu 
cao thượng, anh ta hay cô ta sẽ tìm kiếm “sự an ổn thường hằng tối 
thượng và tự do khỏi các trói buộc, Niết Bàn”). Cụm từ “sự an ổn 
thường hằng tối thượng tự do khỏi các trói buộc” được lặp đi lặp lại 
đối với mỗi đối tượng của lòng tham ái, đối với sanh, già, bệnh, chết, 
sầu bi và phiền não. Cụm từ này mô tả về Niết Bàn từ quan điểm 
của người hành thiền. Nó cho biết sự trải nghiệm rốt ráo về thiền là 
cái mà người thực hành cảm thấy an ổn, “không còn bị trói buộc” 
và hoàn toàn không còn lo lắng đến cái chết. Đây là cách mô tả về 
Niết bàn và là cái hữu ích theo phương diện ngôn ngữ hiện tượng và 
kinh nghiệm trong thiền định. Khái niệm “thường hằng ” nói chung 
quan trọng như sự mô tả về trạng thái tâm lí-vật lí đạt được trong lúc 
thực hành thiền định. Điều này được chứng minh qua các bài hướng 


2. Bhikkhu Ñãnamoli and Bhikkhu Bodhi, 1995, The Middle Length Discourses of 
the Buddha (Kinh Trung Bộ), Wisdom Publications, Boston, pp.2§54-256 (MN, IL.162-164). 

3. Ibid, p.256: amatam anuttaram yogakkhemam nibbãnam pariyesati (amatam 
= eternal; anuttaram = Incomparable; yogakkhemam = security; pariyesatI = to seek 
for). 


SỰ GẮN KẾT XÃ HỘI VÀ KINH THÁNH CẦU | 259 


dẫn về thiền của người Khmer và Thái được khám phá những năm 
gần đây, sử dụng các ví dụ và ẩn dụ nhằm mô tả cái không thể mô tả 
được trong ngôn ngữ văn chương , 


Vì thế, có hai “con đường” mà mỗi cá nhân phải lựa chọn. Một là 
con đường đưa đến thành công trong Samsara; đưa đến năng lực xã 
hội, đến việc tiếp nhận ngôn ngữ biểu tượng về địa vị xã hội và đến 
việc thỏa mãn nhiều hơn những nhu cầu cá nhân. Và Con đường 
khác mà Đức Phật chỉ ra; đó là đối mặt với những nhu cầu và ham 
muốn có gốc rễ sâu xa của nó, hóa giải tham luyến và “tiến tới” trạng 
thái an định. Nhiều bức tượng trong nghệ thuật Phật giáo Kiển-đà- 
ra (Gandhãra) và những câu chuyện Tiền thân của Đức Phật đều 
nhấn mạnh điểm này của kinh Thánh cầu (Ariyapariyesanäa suffa) 
này, là sự tìm cầu cao thượng. Đức Phật để lại một nền tảng an toàn 
và lợi ích để theo đuổi, một hình thức khác biệt hoàn toàn về sự an 
toàn. Đó là sự an toàn dựa trên nhận biết nguyên nhân của khổ và 
việc tìm cầu thực hiện để giải thoát khỏi lòng tham ái đối với các 
nhân tố đó. Nó liên quan đến sự thay đổi toàn diện về nhận thức, 
tạo ra những phương cách và chiến lược giúp thay đổi “bản chất” 
của cá nhân, khi mà bản chất cá nhân được xem là yếu tố cấu tạo 
nên những nhu cầu và ham muốn của người đó. 


3. TÌM CẦU ĐỂ TỰ THỎA MÃN 


Đây là sự tìm cầu trái ngược hoàn toàn với quan điểm của nên 
kinh tế thị trường tự do hiện đại và mang tính toàn cầu. Người sáng 
lập chính cho phong trào này là triết gia và nhà kinh tế học người 
Scotland - Adam Smith. Margaret Thatcher được cho là đã giữ trong 
túi sách của bà một bản copy về cuốn sách của ông “Sự giàu có của 
các quốc gia”. Nó ẩn chứa trong những tranh luận của Smith rằng bản 
chất con người là không thể thay đổi. Nếu bản chất chúng ta được 
nhận biết qua các nhu cầu cũng như lòng ham muốn của chúng ta thì 
cách hợp lí để tạo ra sự gắn kết xã hội là tìm kiếm phương tiện hiệu 
quả nhất thỏa mãn ham muốn đó. Chính vì thế, triết lí kinh tế của ông 
căn bản dựa trên tính tự lợi. Sự phân chia lao động tạo ra tình trạng 
mà ở đó công nhân và những cổ đông đều cạnh tranh nhau và do đó 
một hệ thống các giá trị kinh tế nổi lên. Mỗi đối tượng hay hiện tượng 


4. Seefor example Francois Bizot, 1976, Le Figuier a Cinq Branches: Recherche sur le 
Bouddhisme Khmer, LEcole Francaise dˆExtrême Orient. 


260 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


xuất hiện trong môi trường xã hội đều có một giá trị đặt vào nó. Hệ 
thống biểu thị được dựng lên trong muôn hình vạn trạng các giá trị 
lên xuống mang tính thần thoại và tính kinh tế trong những trào lưu 
tư tưởng tân thời của thời gian. 


Tiền lương phổ biến của người lao động là gì, nó phụ thuộc 
vào hợp đồng được ký kết giữa hai bên, và những quyền lợi của 
họ không hề giống nhau. Người công nhân muốn nhận nhiều tiền 
hơn, người chủ lại muốn càng ít càng tốt. Do đó, người công nhân 
có khuynh hướng kết hợp lại để đòi tăng lương lên, trong khi người 
chủ làm thấp tiền lương lao động Š) xuống. 

Mỗi công việc theo tính ích lợi riêng của mỗi người và mỗi giá 
trị xuất hiện theo sự cân bằng “tự nhiên” giữa những người cạnh tra- 
nh nhau. Nếu bản chất con người không thay đổi thì cách tốt nhất 
cho mọi người sống với nhau gắn kết là công nhận thực tế này và 
thiết lập hệ thống các giá trị dựa trên thực tiễn ham muốn của con 
người. Tính chất thấp hèn trong đặc tính con người được thừa nhận 
và một hệ thống nổi lên để đạt đến sự cân bằng “tự nhiên” giữa các 
nhu cầu cạnh tranh. Quan điểm Phật giáo đối với tính gắn kết xã hội 
hoàn toàn ngược lại. Phật giáo luôn công nhận khả năng con người 
để thay đổi, và được hình thành dựa trên khả năng đó để thực hiện 
những chọn lựa tốt hơn - để đi theo con đường dẫn đến nhiều sự 
hài lòng hơn là những bản năng căn bản. 

Alain de Botton thấy được sự mê hoặc toàn cầu này đối với của 
cải và sự thành công như là “sự bất an về địa vị”), Điều này phổ biến 
khi mô tả những người có địa vị xã hội là “những ai đó” và những 
người đối nghịch lại là “chẳng là ai” - những từ ngữ vô nghĩa, vì tất cả 
chúng ta bởi nhu cầu cá nhân với sự nhận biết và sự xác nhận có tính 
so sánh về sự hiện hữu... Với những ai không có địa vị thì không 
được công nhận, họ bị đối xử thô lố”... 


Botton viện dẫn lời của Adam Smith: “cảm thấy không được 
quan tâm tất yếu sẽ làm chúng ta thất vọng bởi những tham muốn 


5. Adam Smith, 1776/1784, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations, Pennsylvania State University: Electronic Classics, p.60. 

6ó.  Alain de Botton, 2004, S7af⁄s Anxiefy, Penguin London. 6. Ibid, p.12. 
7. Ibid, p.13. 

7. Ibid,p.12. 


SỰ GẮN KẾT XÃ HỘI VÀ KINH THÁNH CẦU | 26 Ï 


mãnh liệt nhất trong bản chất con người”), Bản chất con người 
chúng ta, theo quan điểm này, là cảm thấy mình quan trọng và đây 
là gốc rễ của tình trạng bất an về địa vị. Một khái niệm đặc biệt 
về bản chất con người mà đạo Phật cho biết nó là hữu vi, ám ảnh 
và ngu si. Môi trường mà trẻ em phương Tây được sinh ra trong 
điều kiện mà chúng tin rằng, chúng vô dụng nếu chúng không trở 
nên quan trọng và có quyền lực. Các dấu ấn về lòng tự trọng được 
thúc đẩy bởi văn hóa đại chúng, đã tạo ra cảm giác sai lạc về bản sắc 
được xâu chuỗi vào các đối tượng tân thời của lòng ham muốn qua 
các phương tiện truyền thông toàn cầu. Một hình ảnh sống động 
từ lý thuyết nam nữ bình quyền là cái “thực thể tưởng tượng”0), 
thực thể mà phụ nữ (phương tây) bị bắt buộc tự mình chuyển đổi 
thành. Được nhào nặn bởi cấu trúc chính trị-xã hội, tất cả phẩm 
chất và giá trị nhận được từ những chỉ thị của thương trường thế 
giới là một thực thể hoàn toàn tân thời, sở hữu “loại nhu cầu và ham 
muốn riêng biệt”, Cuộc tìm kiếm đang diễn ra tại đây nhưng nó 
không được tự do lựa chọn. Các biểu hiện của kinh tế-xã hội tạo 
ra áp lực lôi kéo những người tìm kiếm hướng đến thực thể tưởng 
tượng giống như những cánh bướm đêm đang lao đầu vào lửa. 


Đức Phật liệt kê các chủ thể về sự tìm cầu thấp hèn trong 
kinh Thánh Cầu (Ariyapariyesana S14) như sau: Vợ và con 
đều được sinh ra, đàn ông, đàn bà, nô lệ, dê, cừu, gà, heo, voi, 
gia súc, ngựa, lừa, vàng và bạc đều được sinh Ta. Những tìm 
câu này đêu được sinh ra; và những ai bị buộc chặt vào chúng, 
đắm say chúng, hoàn toàn tận tâm với chúng, là chính mình 
sinh ra, tìm kiếm những gì cũng là đối tượng để sinh ra0). 


Mặc dù vợ con không còn được coi là vật sở hữu, song phần 
còn lại của danh sách liệt kê rõ ràng bao gồm những đối tượng của 
tham ái và ham muốn tạo nên địa vị người công dân hoàn hảo. Bài 
kinh khẳng định rằng Đức Phật đang nói về những sở hữu hữu hình 


8. Ibid,p.I3. 

9. Moira Gatens, 1996, maginary Bodies: Ethics, Power and Corporeality, 
Routledge, London. 

10.  Michel Foucault, quoted in Motra Gatens, 1996, maginary Bodies, op cIt, 
p.52. 

11. Bhikkhu Ñãnamoli and Bhikkhu Bodhi, 1995, The Middle Length Discours- 
es oƒthe Buddha, op clt, p.254. 


262, CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


khi Ngài cảnh báo sự nguy hiểm của lòng tham ái. Nhiều mặt khác 
của cuộc sống có thể là chủ thể của lòng tham ái quá mức nhưng 
cái hiện hữu nhìn thấy được thì có ý nghĩa quan trọng trong việc 
xây dựng hình tướng. Như đã nói ở trên, mỗi chủ thể đều trải qua 
với sinh, lão, bệnh, tử, sầu bi và phiền não; mà cá nhân đó được xây 
dựng theo những cách thức riêng biệt qua sự tham ái với nó. Kết 
quả là con người này bị tác động mãnh liệt qua các mối liên hệ mật 
thiết với trải nghiệm. Tuy nhiên, những ai chọn lựa con đường cao 
thượng sẽ đạt được sự bất sanh, bất lão, bất bệnh, bất tử, không sầu 
bi và không phiền não, an toàn khỏi lòng tham ái. Chính xác hơn là 
thường xuyên vô ngã với những áp lực của ham muốn, khổ đau với 
tình trạng bất an về địa vị và sợ hãi về mất mát, đạo Pháp được hình 
thành để đi vào trạng thái an tĩnh nội tâm, nơi mà những biểu tượng 
cám dỗ của địa vị và chủ nghĩa vật chất không còn chiếm ưu thế. 


4. TÌM CẦU SỰCỐ KẾT XÃ HỘI 


Danh từ pariyesanä trong tiếng Pali, được thảo luận ở trên, liên 
quan đến khái niệm về sự tìm cầu hay sự truy tìm. Nó cũng xuất 
hiện trong bản kinh này với hình thức lời nói về ngôi thứ 3 là pari- 
esafi “anh ta/cô ta tìm cầu” (là cái phải chịu sự chết đi vxv.). Vì thế, 
sự tìm cầu là tích cực - trong giây phút hiện tại - tích cực hướng đến 
mục tiêu của nó. Cá nhân đang kiếm tìm điều gì, cho dù nó là mục 
đích “cao thượng” của sự tương tác với người khác qua lòng từ bi 
và bình đẳng; hay mục đích “thấp hèn” của sự đạt được bằng ganh 
đua và bất đồng. Trong bài kinh này, con người có thiên hướng sâu 
sắc để tiến đến mục tiêu đó. Những ai đi theo đạo Pháp có thiên 
hướng sâu sắc để trụ vững trên con đường dẫn đến thoát khỏi luyến 
ái và ham muốn, trong khi đó những người đang mua sắm tại cửa 
hiệu Samsara đang đi theo sự phó thác sâu xa để thỏa mãn lòng ham 
muốn. 

Một bài kinh khác thảo luận về khái niệm sự gắn kết xã hội là 
Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Sigalaka), lời khuyên đưa ra cho 
người đời trong mối liên hệ giữa các cá nhân với nhau. Hướng dẫn 
trước tiên cho trẻ em làm thế nào để kính trọng cha mẹ; những 
người chồng, người vợ tôn trọng lẫn nhau trong đời sống hôn nhân. 
Nhưng rồi Ngài hướng sự chú ý vào bậc Thánh nhân (ariyaka), nhà 
lãnh đạo, và bài pháp làm chuyển hướng kinh tế-xã hội rõ rệt. Quan 


SỰ GẮN KẾT XÃ HỘI VÀ KINH THÁNH CẦU | 263 


điểm căn bản khuyến nghị đối với các người sở hữu lao động là lòng 
từ bi và sự công bằng. 

Có năm cách mà người chủ nên giúp đỡ người đây tớ và người 
làm công không bị cùng cực: sắp đặt công việc phù hợp với sức 
lực của họ, cung cấp thực phẩm và tiền lương, chăm sóc họ khi họ 
bệnh, chia sẻ cho họ thức ăn ngon, và cho phép họ nghỉ việc vào 
thời điểm thích hợp®?). 


Người làm công đáp trả bằng hiện vật: họ nên làm việc một cách 
phù hợp, giữ gìn thanh danh cho chủ và chu đáo trong công việc. 
Một cách tiếp cận mang tính hỗ tương đối với việc quản lí được 
thiết lập, một tiếp cận công nhận sự ham muốn hợp lí - và đúng đắn 
- của người làm công để san sẻ trong sự thịnh vượng của tổ chức. Đó 
chính là học thuyết về Tứ vô lượng tâm (Sagaha-vatthus), trong 
tiếng Anh là “bốn nền tảng của sự gắn kết xã hội”), Khái niệm này 
được hình thành bởi hai từ trong tiếng Pali. Thứ nhất là Sa#gaha, 
hàm chỉ các khái niệm của sự liên kết, thu thập và nhóm họp”), 
Do vậy, nó thể hiện khái niệm về sự cùng nhau tồn tại, sau đó là 
cùng chung sống hòa bình hay gắn kết xã hội. Thứ hai là Vaffhu, 
hàm chỉ vô số vấn đề, nguyên nhân hay thực thể mà sự gắn kết có 
thể xuất hiện1®), Từ Tứ vô lượng tâm (Sangaha-vatfthus) cấu thành 
sự liên kết, rồi thì, các mặt chính yếu của sự gắn kết xã hội, các đặc 
điểm nền tảng phải có mặt cho một xã hội phát triển. Bốn thành 
tố của Tứ vô lượng tâm (Sangaha-vatthiri) làt®): Dãna, peyyavajja, 
atthacariyä và samanaffafä, hay “tính rộng lượng, lời nói tử tế, đời 
sống lợi lạc và bình đẳng”. 


a) Dãna hàm chỉ lòng khoan dung và rộng lượng cũng như tinh 
thần “bố thí” và cúng dường”), Với nền tảng ngữ nghĩa chung này, 
nó sản sinh ra sự gắn kết xã hội khi nó biến thành lĩnh vực kinh tế- 


12.  Sigãloväda Sutta, (Sigãlaka Sutta), DN31, Verse 32, in Bhikkhu Ñãnamoli 
and Bhikkhu Bodhi, 1995, The Middle Length Discourses oƒthe Buddha, op c1. 

13.  Sigalovada Sutta, DN 31, Verse 3. 

14. R.C.Ch¡ilders, 2005, A Dictionary of the Pali Language, Munshiram Mano- 
harlal, New Delhi, p.446. 

15.  Ibid,p.558. 

ló. T.W.Rhys Davids and William Stede, Pali-English Dictionary, Motilal Ba- 
narsidass, Delhi, 1993, p.666. 

17. _R.C.Ch¡ilders, 2005, A Dictlonary of the Pali Language, Munshiram Mano- 
harlal, New Delhi, p. I I1. 


264 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


xã hội nơi những người công dân trở thành người nắm giữ cổ phần 
trong xã hội bằng việc đầu tư vào nó. Đây vẫn là cách giải nghĩa 
mang tính thực dụng, vì khái niệm về đãng đã đi quá xa các vấn đề 
như quyền lợi và nghĩa vụ. Đức Phật giáo huấn rằng sự gắn kết xã 
hội thật sự phụ thuộc vào mỗi người chân thành theo đuổi tỉnh 
thần bố thí, quan tâm tới sự bố thí mang lại niềm hạnh phúc và an 
lạc cho người bố thí cũng như người nhận bố thí. Người rộng lượng 
có lợi ích bằng việc “cho đi” quyền sở hữu và các đối tượng của tham 
đắm. Chấp thủ dẫn đến nõi khổ và có thể chỉ được giải quyết bằng 
cách dấn thân vào con đường tìm cầu cao thượng, vì con đường này 
thoát khỏi tham đắm vào sở hữu vật chất. 


b) Phương diện thứ hai của tính hợp nhất xã hội là Peyyawa/ja, 
hình thức danh nghĩa của piyavädi, có nghĩa “lời nói dễ nghe” hay 
hòa nhã. “Piyo” nghĩa là tử tế và yêu thương, trong khi aäï đến từ 
uadafi, nghĩa là nói, kể và tuyên bố. Vì thế nó chỉ cho tất cả những 
hoạt động của lời nói, hoạt động xã hội mà chúng ta thực hiện bằng 
phương tiện của từ ngữ chúng ta nói cho mọi người. Hoạt động 
thực hiện qua việc nói năng của chúng ta có thể tác động to lớn vào 
những người chúng ta gặp. Lời nói chân thật và tốt bụng tạo ra hòa 
bình và thiện chí. Một bầu không khí của chân thật và thực tại xuất 
hiện từ lời nói hơn là sự vô minh và phiền não. Nó liên kết chặt chế 
với học thuyết chánh ngữ (samưmna diHfhi), và tạo ra sự trong sáng 
bằng phương tiện thương yêu trong giao tiếp. 


c) Cái thứ ba là Afhacariyä,, hàm chỉ việc tạo ra những hành 
động khôn ngoan, hành động tạo lợi ích và “hành vi lợi ích”03), 
Hành động nói năng là hệ quả mà phát ngôn của chúng ta tạo ra 
trong môi trường xã hội; nhưng đây là những hoạt động vật lí của 
cuộc sống hàng ngày tác động đến người khác theo cách thức trực 
tiếp và cụ thể. Tìm cầu cao thượng lại dẫn tới học thuyết Bát Chánh 
đạo chỉ ra chánh nghiệp (samưna aƒjiwa), (nghề nghiệp đúng đắn) 
và từ bỏ nghề nghiệp gây tổn hại cho người khác. Hơn nữa, quan 
điểm của Đức Phật đối với tính thống nhất xã hội được khẳng định 
dựa vào lòng từ bi như chúng ta chọn nghề nghiệp đóng góp cho sự 
vận hành trơn tru của cộng đồng và hạnh phúc của mọi người xung 
quanh. Ngày này qua ngày khác, chúng ta xây dựng thế giới quanh 


18. Alwis, in Childers, p.66: Rhys Davids and William Stede, p.24. 


SỰ GẮN KẾT XÃ HỘI VÀ KINH THÁNH CẦU | 26Š 


ta, chuyển biến môi trường bằng việc “mang lại sức sống cho cả thế 
giới. Ngành sinh học thần kinh hiện đại đã bày tỏ sự nghi ngờ khái 
niệm cho rằng thế giới là “ở đằng kia”, không biết thế nào lại “độc lập 
với nhận thức của chúng ta) và ý thức chỉ là một “sự biểu hiện của 
thế giới độc lập đó”), Nhận thức của con người được cấu thành 
đến mức nó liên tục tái tạo thế giới của nó. Thật là không nhất quán 
khi thừa nhận với Adam Smith rằng bản chất con người là một nổi 
ám ảnh của sự tự bám chấp với cái tự ngã; và rằng chúng ta bị mắc 
kẹt vào trong bản thể ấy. Pháp Phật dạy rằng những tiềm năng tốt 
hơn nằm ở bên trong và chúng ta có thể giải phóng những tiềm 
năng đó. 

d) Nghĩa đen của từ bình đẳng xã hội (Samanaffafa), thành 
phần thứ tư về sự gắn kết xã hội, cho thấy khái niệm thú vị về “sự 
bình đẳng bản thân. Khái niệm af/á trong tiếng Pali là một khái 
niệm khó và thử thách trong học thuật Phật giáo. Các giải thích 
đặc biệt của thuật ngữ và sự mơ hồ liên quan của nó xuất hiện trong 
tất cả các lĩnh vực của thế giới Phật giáo. Tuy nhiên, mọi người đều 
đồng ý rằng không có một bản ngã nào thực sự tồn tại trong bất kỳ 
trạng thái vĩnh viễn nào hoặc là một đơn vị độc lập. Điều này đặt 
ra những câu hỏi về hình tướng, làm thế nào chúng ta có thể bị ảo 
tưởng bởi những quan niệm sai lầm về bản thân và cách bản thân 
tự tái tạo thông qua khát vọng và ham muốn. Những tài liệu tham 
khảo chính trị - xã hội này hiếm khi được trả lời trực tiếp trong giáo 
lý của Đức Phật, nhưng chúng vẫn tiềm ẩn. Rõ ràng rằng lợi ích cá 
nhân là điều mà Đức Phật tìm cách tránh và rằng sự hợp nhất xã 
hội bị đe dọa bởi sự tự mê đắm bản thân và sự tham ái quá mức vào 
những ham muốn cá nhân. 


5. KẾT LUẬN 


Chúng ta có thể đạt thành tựu mục tiêu thiên niên kỷ của Liên 
Hợp Quốc về việc loại bỏ đói nghèo, bệnh AIDS và tử vong trẻ em, 
và chúng ta có thể mang lại môi trường bền vững bằng việc áp dụng 
tìm cầu cho sự bình đẳng thế giới, công bằng và điều thiện to lớn 
hơn (ariyapariyesana). Các yếu tố này sẽ không thành tựu được bằng 
các chính sách khuyến khích một mô hình kinh tế dựa vào lợi ích 


19. Francisco J.Varela, Evan Thompson and Eleanor Rosch, 1993, The Embod- 
teÄä Mind: Cogmitive Science and Human Experience, MIT Press, Cambridge, p.85. 


266 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


nhóm và tham vọng cá nhân (anariyapariyesana). Sự gắn kết xã hội 
thật sự có thể được thiết lập bằng phương tiện của thái độ từ bi và 
vị tha đối với tha nhân và với môi trường. Theo lời Phật dạy, những 
thay đổi cần thiết chỉ thành tựu được trong bốn lĩnh vực chính yếu 
của hoạt động xã hội. Đó là: sự tham gia vào việc xây dựng và duy 
trì nền kinh tế, thông tin giao tiếp chân thật và trong sáng với người 
khác, cùng nhau làm việc với người khác để tạo ra những lợi ích xã 
hội và giao thiệp với những người khác trong môi trường xã hội 
bình đẳng, hợp pháp. Chúng ta có thể cải thiện tình trạng về sự thua 
thiệt toàn cầu bằng việc chuyển biến những đối tượng mà chúng ta 
tìm cầu (pariyesanä), bằng việc “đem lại” một thế giới khác biệt, 
là cái được xây dựng dựa trên tấm lòng khoan dung (đãna), lời nói 
chân thật và thương yêu (peyyawz/ja), hành động mang lại lợi lạc 
(atthacariyä) và bình đẳng xã hội (atthacariy3). 


SỰ GẮN KẾT XÃ HỘI VÀ KINH THÁNH CẦU | 267 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


— 


. BhikkhuÑãnamoli and Bhikkhu Bodhi, 1995, The Middle 
Length Discourses of the Buddha, Wisdom Publications, 
Boston, pp.254-256 (MN, I.162-164). 


2. Ibid, p.256: amatam anuttaram yogakkhemam nibbanam 
pariyesati (amatam = eternal; anuttaram = Incomparable; 
yogakkhemam = security; parIyesatI = to seek for). 


3. See for example Francois Bizot, 1976, Le Eiguier a 
Cing Branches: Recherche sur le Bouddhisme Khmer, 
LEcoleFrancaised'Extrême Orient. 


4. Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the 
'Wealth of Nations, Pennsylvania State University: Electronic 
Classics, p.ó0. 


5. Alain de Botton, 2004, Status Anxiety, Penguin London. 
6. Ibid, p.12. 
7. Ibid, p.13. 


§. Moira Gatens, 1996, Imaginary Bodies: Ethics, Power and 
Corporeality, Routledge, London. 


9. Michel Foucault, quoted in Moira Gatens, 1996, Imaginary Bodies, 
P.52 


10. BhikkhuÑãnamoli and Bhikkhu Bodhi, 1995, The Middle 
Length Discourses of the Buddha, p.254. 


II. SigalovadaSutta, (SigalakaSutta) DN3I, Verse 32, 1m 
BhikkhuÑãnamoli and Bhikkhu Bodhi, 1995, The Middle 
Length Discourses of the Buddha. 


12. SigalovadaSutta, DN 31, Verse 3. 


13. R.C.Childers, 2005, A Dictionary of the Pali Language, 
MunshiramManoharlal, New Delhi, p.44ó. 


14. Ibid, p.S58. 


1S. TWRhysDavids and Wiliam Stede, Pali-English Dictionary, 
MotilalBanarsidass, Delhi, 1993, p.ó66. 


268 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


ló. R.C.Childers 2005, A Dictionary of the Pali Language, 
MunshiramManoharlal, New Delhi, p.111. 


17. Alwis, in Childers, p.66: Rhys Davids and William Stede, p.24. 


18. Francisco J-Varela, Evan Thompson and Eleanor Rosch, 1993, The 
Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience, MIT 
Press, Cambridge, p.85. 


TÍNH THÍCH ỨNG CỦA PHẬT GIÁO 
VỚI NHỮNG SỰ THAY ĐỔI 
CỦA XÃ HỘI HIỆN ĐẠI 


TT. Thích Viên Trí 


TÓM TẮT 

Với sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học và công nghệ, mọi 
vấn đề trong cuộc sống hiện nay dường như được con người làm rõ 
thông qua lăng kính khoa học. Từ các vấn đề cá nhân, gia đình, xã 
hội, tâm lý đến tâm linh, các ngành khoa học khác nhau đã và đang 
thể hiện vai trò quan trọng của chúng trong cuộc sống con người. 
Thêm vào đó, từ những hành tinh xa xôi nhất như Mặt trăng và Sao 
Hỏa đến tận cùng của đại dương, cây đũa thần của khoa học đã dần 
dần làm sáng tỏ những điều từ lâu đã là một bí ẩn đối với sự hiểu 
biết của con người. Nhiều bí ẩn, bao gồm cả những điều, những 
hiện tượng sự kiện có thật hay những điều mà khoa học chưa thể 
giải mã được, đã được con người thần thánh hóa và trở thành đối 
tượng của tín ngưỡng và tôn giáo. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của 
khoa học, bản chất thực sự của những bí ẩn không thực đã dần xuất 
hiện. Những øì không còn phù hợp với khoa học, với lợi ích của con 
người, bao gồm các lĩnh vực tín ngưỡng và tôn giáo, đã liên tục bị 
loại bỏ. Ngay cả các giá trị của văn hóa vật chất và tinh thần hoặc 
các tổ chức xã hội và tôn giáo, tuy đã chứng minh giá trị của chúng 
trong quá trình tồn tại và phát triển nhưng hiện tại không còn có 
thể thay đổi và thích ứng với các thay đổi cuộc sống, cũng dần bị 


1 Vice Rector, Vietnam Buddhist Dniversity in Ho Chỉ Minh City, Viet Nam, vientri@ 
yahoo.com, Người dịch: Nguyễn Kỳ Mai Anh 


269 


2770 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


con người lãng quên, đặc biệt là trong thời đại Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư hay gọi là Nền Công nghiệp 4.0. Đây là một mối 
quan tâm lớn đối với nhiều người, đặc biệt là những người trong các 
lĩnh vực tín ngưỡng và tôn giáo. 

Vậy tương lai của Phật giáo sẽ như thế nào? Vai trò của Phật giáo 
trong xã hội hiện đại là gì? Phật giáo phải làm gì để đáp ứng nhu cầu 
của con người trong thời đại 4.0 này? Đây là một trong những chủ 
đề quan trọng nhất của Lễ hội Vesak - 2019 được tổ chức tại Hà 
Nội, Việt Nam. 


1. MỤC ĐÍCH VÀ SỨ MỆNH CỦA PHẬT GIÁO 


Trước khi tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi nêu trên, chúng ta 
cần xác định lại mục đích của Phật giáo là øì, vai trò của Phật giáo 
khi tồn tại trong cuộc sống này. Những câu hỏi trên sẽ được trả lời 
qua giáo lý của Đức Phật sau đây: Hồi Tỳ kheo, cả trước đây và bây 
giờ những øì tôi dạy là đau khổ và sự chấm dứt đau khổ. Nói cách 
khác, chỉ khi nào mọi người trên hành tinh này hoàn toàn thoát khỏi 
đau khổ thì khi đó con người sẽ không cần sự tồn tại của Phật giáo 
trong cuộc sống này nữa. Nhiệm vụ của Phật giáo sẽ chỉ được hoàn 
thành nếu thế giới này biến thành một thế giới hạnh phúc tột cùng! 
Tuy nhiên, nỗi khổ của con người trên thế giới này từ xưa đến nay 
dường như chưa bao giờ được giảm thiểu. Những khổ đau của sinh, 
lão, bệnh, và tử, cũng như những khổ tập khác của chúng sinh vì 
không thể có được những gì chúng sinh mong muốn, nỗi dau của 
việc phải chia tay những người mình yêu, vv., vẫn còn trong cuộc 
sống của con người. Ngoài ra, sự đau khổ của con người dường như 
ngày càng nghiêm trọng hơn khi mọi người mang đau khổ cho nhau 
với mục dích thỏa mãn sự khao khát của chính họ đối với những thú 
vui nhục dục (kãma-tanhä), khao khát sự tồn tại (bhava-tanha), và 
khao khát sự không hiện hữu (vibhava-tanhä). Để thỏa mãn ba 
loại tham ái này, con người ngày trở nên ích kỷ và lạnh lùng hơn. 


Hiện tượng thiếu đồng cảm với nhau, ngay cả đối với cha mẹ, 
con cái, họ hàng, hàng xóm là một căn bệnh nghiêm trọng của xã 
hội. Chưa bao giờ trong lịch sử loài người có nhiều cảnh báo về các 
mối đe dọa của sự tồn tại của con người như chiến tranh, cướp bóc, 
giết người, khủng hoảng môi trường sống, thiên tai và dịch bệnh như 
trong thế giới đương đại. Bài phát biểu của Tổng thư ký Liên Hợp 


TÍNH THÍCH ỨNG CỦA PHẬT GIÁO VỚI NHỮNG SỰ THAY ĐỔI CỦA XÃ HỘI HIỆN ĐẠI | 27 l 


Quốc về thế giới của Phật tử nhân Ngày Quốc hội Liên Hợp Quốc 
tại Thái Lan năm 2018 đã minh họa cho các lập luận trên: Thế giới đối 
mặt uới nhiều thách thức, từ xung đột đến biến đổi khí hậu, từ định kiến 
đến bất bình đẳng ngày càng tăng. Chúng tôi thấy mọi người dân trở nên 
hướng nội. Và chúng ta thấy một cuộc khủng hoảng của tính đoàn kết. 

Quan trọng hơn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã khẳng định 
tầm quan trọng của Phật giáo đối với con người cũng như mục đích 
mà Liên Hợp Quốc đang hướng tới: Những lời Phật dạy có thể truyền 
cảm hứng cho mọi người trở thành công dân toàn cầu. Và sự tập trung 
trơng Phật giáo ào phẩm giá vốn có của cuộc sống tìm thấy sự cộng 
hưởng ngày hôm nay trong Chương trình nghị sự 2030 của chúng tôi 
cho sự phát triển bên vững. 


Tuyên bố trên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã khẳng định rằng 
Phật giáo vẫn chứng minh giá trị của nó đối với cuộc sống này, giáo lý 
Phật giáo vẫn rất cần thiết cho con người trong thời đại văn minh ngày 
nay, đặc biệt là khả năng điều chỉnh khủng hoảng. Cần lưu ý rằng, là 
một tôn giáo, giáo lý Phật giáo không chỉ tập trung vào việc giải phóng 
sự đau khổ của cuộc sống con người thông qua con đường thử nghiệm 
tâm linh để đạt được mục đích tối thượng của Niết bàn, mà còn giải 
quyết các vấn đề của đời sống cá nhân, gia đình và xã hội tại từng thời 
điểm cụ thể trong lịch sử. Nhận thức được giá trị xã hội của Phật giáo 
sơ khai, Max Weber, một trong những học giả có thẩm quyền nhất 
trong xã hội học, cho biết: “ Phật giáo là sự sáng tạo của một nên văn hóa 
đô thị.” Tuyên bố của Max Webber được liên kết chặt chế với bối cảnh 
của xã hội Ấn Độ tiền Phật giáo ở thế kỉ thứ 6 trước Công Nguyên khi 
xã hội Ấn Độ có nhiều thay đổi về chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo và 
đặc biệt là kinh tế. Đây là bước ngoặt của trí tuệ con người với sự ra đời 
của Thời đại đồ sắt, ứng dụng các kỹ thuật canh tác mới trong đời sống 
nông nghiệp - thay đổi nhận thức và giá trị sống của Ấn Độ cổ đại. Một 
yếu tố quan trọng hơn là sự giao thoa văn hóa và nhân học giữa hai dân 
tộc Dravidian và Aryan đã tạo ra quá trình đồng hóa và hợp nhất. Một 
chủng tộc người mới đã được tạo ra, dẫn đến nhu cầu về những thay 
đổi thiết yếu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Theo tôi, những khủng 
hoảng và đòi hỏi phải thay đổi trong xã hội ngày nay cũng tương tự 
như trong lịch sử của xã hội Ấn Độ tiền Phật giáo. 


2/72, CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Đóng vai trò của lý tưởng sống, triết lý đa thần, đặc biệt là triết 
học Veda, không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên. Là một tôn giáo, 
đạo Bà la môn cũng cho thấy những điểm yếu của nó trong hệ thống 
giáo điều và trong vai trò lãnh đạo đời sống tỉnh thần của Ấn Độ lúc 
bấy giờ. Sự bùng nổ của một cuộc cách mạng trong hai lĩnh vực triết 
học và tôn giáo là không thể tránh khỏi và không thể khác biệt. Kết 
quả của cuộc cách mạng này là việc tạo ra một hệ thống triết học và 
tôn giáo mới, được gọi là tư tưởng Sramanic, ủng hộ xu hướng nhân 
văn thay vì các vị thần, tự chịu trách nhiệm thay vì chủ nghĩa chí mạng 
và nhấn mạnh chủ nghĩa khổ hạnh thay vì nghi lễ. Hệ thống triết học 
Sramanic bao gồm Ajivaka, Lokayata, Jaina, Ajnana (Thuyết bất khả 
tri) và Phật giáo. Tuy nhiên, sau gần 27 thế kỷ, hầu hết các hệ tư tưởng 
này đã bị mất theo thời gian; ngược lại, Phật giáo vẫn chứng minh ý 
nghĩa và giá trị của nó trong sự tồn tại và cùng tồn tại với nhân loại, 
đặc biệt là trong bối cảnh xã hội văn minh hiện đại của chúng ta ngày 
nay. Tại sao Phật giáo có sức sống mãnh liệt như vậy theo quy luật vô 
thường của thời gian? Tuyên bố sau đây của Albert Einstein có thể 
làm rõ vấn đề này: “ Tôn giáo của tương lai sẽ là tột tôn giáo vũ trụ. Nó 
nên ượt qua một Thiên Chúa cá nhân và tránh giáo điều uà thần học. 
Bao gốm cả tự nhiên và tâm linh, nó nên dựa trên ý nghĩa tôn giáo phát 
sinh từ kinh nghiệm của tất cả mọi thứ, tự nhiên và tính thần như một sự 
thống nhất có ý nghĩa. Nếu có tôn giáo nào đáp tỉng được nhu câu khoa 
học hiện đại, thì đó sẽ là Phật giáo”.) 
2.NHỮNG THÁCH THỨC SỐNG CÒN CỦA PHẬT GIÁO 

Bất chấp lời tuyên bố tích cực ở trên, điều đó không có nghĩa là 
Phật giáo chưa bao giờ phải đối mặt với những thách thức đối với sự 
tồn tại của nó. Một số trường hợp sau đây có thể minh họa những 
thăng trầm của Phật giáo. Sau sự suy thoái và sụp đổ của vương triều 
Maurya vào cuối thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, triểu đại Sunga 
bắt đầu cai trị Ấn Độ. Phật giáo đã phải trải qua nhiều cuộc khủng 
bố tàn khốc trong thời gian này. Vua Pusyamitra, một Sa môn đạo 
Bà la môn, là kẻ thù khốc liệt nhất của Phật giáo. Ong ta đã tàn phá 
các đền chùa và bảo tháp, đốt cháy nhiều tu viện từ Madhyadesa 
đến Jalandhar ở Punjab, và giết chết nhiều Tỳ kheo với mục tiêu loại 
bỏ Phật giáo và truyền bá đạo Hindu (hậu duệ của đạo Bà la môn). 


2 Albert Einstein, ldeas and Opinions, Ru & Co, New Delhi, 1995. 


TÍNH THÍCH ỨNG CỦA PHẬT GIÁO VỚI NHỮNG SỰ THAY ĐỔI CỦA XÃ HỘI HIỆN ĐẠI | 273 


Bên cạnh đó, khi đạo Bà la môn thực sự chiếm lại thế thượng phong 
và nắm quyền trên diễn đàn tôn giáo, sự hồi sinh của việc thực hành 
tín ngưỡng đa thần đã thu hút một số lượng lớn người bao gồm cả 
Phật tử. Ngoài ra, khi các nhà sư Phật giáo quá bận rộn tranh luận 
nội bộ về triết lý, cho thấy sự thiếu quan tâm đến nguyện vọng và 
lợi ích của Phật tử, đặc biệt là không cập nhật để thích nghi với sự 
tiến bộ của xã hội, Phật giáo đã mất đi vị trí và sức sống trong xã 
hội. Hơn nữa, mưu đồ biến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành hóa 
thân thứ chín của Vishnu, một vị thần Hindu, trong tín ngưỡng của 
người dân Ấn Độ đã trở thành hiện thực vào thế kỷ thứ chín. Do 
đó, trở về sau hầu hết người Ấn Độ đã coi Đức Phật là hóa thân của 
thần Vishnu. Nói cách khác, Phật giáo đã được Ấn Độ giáo hóa, trở 
thành một phần của Ấn Độ giáo, mất đi bản sắc và tên gọi trong một 
thời gian khá dài. Dưới sự đe dọa đến sự sống còn của chính họ, các 
Phật tử đã phải linh hoạt và thích nghị, thực hiện sứ mệnh duy trì và 
phát triển Phật giáo để thích nghi với từng hoàn cảnh lịch sử. 

Cần lưu ý rằng dù Phật giảo có thích nghi hay linh hoạt đến đâu, 
trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nền tảng cơ bản của triết học không thể 
tách rời khỏi trí tuệ của Đức Phật được đưa vào Tam tạng trong các 
văn bản thiêng liêng của Phật giáo, bởi vì Phật giáo thực sự không 
có đổi mới , nhưng những gì có vẻ như vậy trên thực tế là một sự 
thích nghi tinh tế của những ý tưởng đã có từ trước. Lý do là giáo 
lý của Đức Phật chưa bao giờ cũ hoặc lạc hậu trên con đường phát 
triển tri thức của con người, và không bao giờ đánh mất những giá 
trị thực tiễn mà cuộc sống luôn cần. Những lời Phật dạy vẫn là một 
ánh sáng vào giữa đêm để giúp chúng sinh thực sự nhận thức được 
mình là ai, mình muốn gì và làm thế nào mình có thể đạt được hạnh 
phúc thực sự trong cuộc sống này. Xác định như vậy là để loại bỏ 
một số người ý tưởng rằng hiện đại hóa Phật giáo là cần thiết để phù 
hợp với những tiến bộ của khoa học, bởi vì theo Albert Einstein, 
thời đại của chúng ta cần một loại tôn giáo gọi là vũ trụ cảm giác 
tôn giáo và Phật giáo chứa yếu tố mạnh mẽ hơn như vậy. Vì vậy, vấn 
đề còn lại của Phật tử là làm thế nào để áp dụng một cách khéo léo 
chân lý mà Đức Phật đã khám phá ra vì lợi ích và hạnh phúc của 
nhân loại trong từng tình huống lịch sử cụ thể. 


2/74 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG TÍNH THÍCH ỨNG CỦA PHẬT GIÁO 


Mọi người sẽ đồng ý rằng giá trị đích thực của Phật giáo, hoặc 
của bất kỳ tôn giáo nào, nằm trong giáo lý và giới luật của nó. Tuy 
nhiên, sức mạnh thực sự của hệ thống này chỉ có thể được đo lường 
thông qua tổ chức của nó, đó là hội chúng hoặc Tăng đoàn, bao 
gồm hai yếu tố giáo sĩ và giáo dân. Do đó, mỗi đời sống đạo đức cá 
nhân và sức mạnh nội tâm thực sự phản ánh sức mạnh hay điểm 
yếu của một tôn giáo. Vì lý do này, phẩm chất của một Phật tử, với 
tư cách là sứ giả của Như Lai, là một trong những yếu tố quyết định sự 
thịnh vượng hay suy đồi của Phật giáo. Cần lưu ý rằng phương pháp 
truyền bá Phật pháp của Pháp, luôn luôn dựa trên cơ sở phù hợp không 
chỉ sự thật mà còn cả khả năng của mỗi cá nhân. Do đó, một sứ giả của 
Như Lai (giáo sĩ và giáo dân) ở mọi thời điểm lịch sử cần phải đáp ứng 
hai khả năng này. 

Trước hết, yếu tố phù hợp với sự thật chỉ có thể đạt được khi một 
sứ giả Như Lai thấu hiểu một cách thấu đáo và đầy đủ bản chất và tỉnh 
hoa của con đường trung đạo mà Đức Phật đã đạt được và thuyết giảng 
trong suốt cuộc đời truyền bá Phật pháp của mình. Nó được bao gồm 
trong học thuyết về Tứ diệu đế, Năm uẩn, Duyên khởi, Vô ngã, Nghiệp, 
Niết bàn, vxv.„ và nó đã được các thế hệ tộc trưởng của chúng ta sử dụng 
một cách khéo léo trong sứ mệnh duy trì và phát triển Phật giáo từ quá 
khứ cho đến hôm nay. Để thực sự hiểu và trải nghiệm tỉnh thần thực 
tiễn và giá trị giải thoát mà con đường trung đạo đã mang lại, Phật tử 
phải nghiêm túc nghiên cứu, trải nghiệm và thực hành giáo lý Phật 
trong cuộc sống hàng ngày của chính họ. Sự hoàn thiện đạo đức và 
sức mạnh bên trong của mỗi học viên sẽ phát sinh trong quá trình 
nghe, chiêm nghiệm và thiền định. Đây là tài liệu nuôi dưỡng sự tồn 
tại và phát triển của mỗi thành viên trong Tăng đoàn nói riêng và 
Phật giáo nói chung. Trái lại, nếu Phật tử chỉ am hiểu về triết học, 
đủ điều kiện nghiên cứu học thuật, có khả năng thuyết giảng Pháp, 
nhưng thiếu thực hành và áp dụng, nghĩa là hiểu không đi cùng với 
tu luyện hoặc nói không đi cùng với hành động, điều này sẽ là mầm 
mống của sự hỗn loạn cho Phật giáo chẳng sớm thì muộn. Do đó, 
niềm tin của Phật tử và quần chúng sẽ cạn kiệt và Giáo pháp sẽ khô 
héo khi những lời của các sứ giả Như Lai trái ngược với cuộc sống 
thực sự của họ. Các giai đoạn suy tàn của Phật giáo trong quá khứ 
cũng như hiện tại đều là kết quả của một lối sống thiếu lý tưởng, 


TÍNH THÍCH ỨNG CỦA PHẬT GIÁO VỚI NHỮNG SỰ THAY ĐỔI CỦA XÃ HỘI HIỆN ĐẠI | 275 


đạo đức và các yếu tố tinh thần của Phật tử. Như Đức Phật đã dạy: 
“Hầu hết các vị sư già sống vô cùng sung sướng, kỷ luật chưa nghiêm, đi 
đầu trong cuộc sống trần tục, trốn tránh cuộc sống ẩn dật, họ không nỗ 
lực để đạt được mục đích, giành lấy mục tiêu tà không tự chiến thắng, để 
hiện thực hóa những điều chưa thực hiện; Vì uậy, thế hệ tiếp theo đi theo uà 
tin tưởng vào quan điểm của họ. Điều này, các nhà su, là điều thứ tư dẫn đến 
sự nhầm lẫn, làm biến mất Saddhammna.` Hiện tượng này theo Đức 
Phật là nguyên nhân chính của sự hủy diệt của Phật Pháp khi Đức 
Phật dạy rằng chỉ những con sâu trong sư tử mới có thể giết sư tử. Các 
tài liệu lịch sử được ghi lại bởi ngài Huyền Trang đã chứng minh rằng 
một lối sống phi đạo đức, hưởng thụ khoái lạc nhục dục, nuông chiều, 
tiêu tan, giáo phái, xã hội hóa, thế tục hóa, trở thành công cụ quyền lực, 
tranh giành của cải, tiền bạc và danh tiếng là nguyên nhân chính dẫn 
đến sự suy giảm Phật giáo Ấn Độ trong một thời gian rất dài. 

Ngoài ra, Đức Phật thường được gọi là Vua y học vì những lời dạy 
của ông được ví như những phương thuốc khác nhau để chữa bệnh. Có 
nhiều bệnh khác nhau nên các bác sĩ cần tìm hiểu kỹ về nguyên nhân 
của từng bệnh để có thể chữa khỏi bệnh. Tương tự như vậy, chúng sinh 
có vô số khả năng, cấp độ và tâm lý khác nhau. Vì vậy, để việc truyền bá 
Giáo pháp chân chính có hiệu quả vào từng thời điểm cụ thể và thích 
ứng với nhu cầu của người học Phật pháp, một người truyền bá Phật 
pháp cần có khả năng suy nghĩ về cảm xúc và mong muốn của người 
học để chọn giáo lý thích hợp để thuyết giảng. Đây là năng lực của khả 
năng phù hợp, còn được gọi là sử dụng các phương tiện khéo léo trong 
việc áp dụng những lời Phật dạy mà một sứ giả của Như Lai cần phải 
đáp ứng. Lý do là, như trong lĩnh vực y học, một thành phần dược liệu 
có thể rất tốt, rất có giá trị, rất hiệu quả, nhưng nếu sử dụng không đúng 
cách, dược liệu có thể trở thành độc dược. Tương tự, sự thật, mặc dù đó 
là lời dạy Phật, nhưng được nói sai chỗ và sai thời điểm, truyền đạt đến 
sai người; sự thật cũng sẽ trở nên lố bịch. 

Để mà đạt được năng lực thực sự về khả năng phù hợp, một sứ 
giả của Như Lai phải học các môn thế tục như triết học, tâm lý học, 
giáo dục, đạo đức, chính trị, khoa học xã hội, vx., để phục vụ công việc 
truyền bá giáo pháp. Đặc biệt, trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0, Phật 
tử cần được đào tạo và trang bị kiến thức và phương tiện cần thiết 
về khoa học máy tính để linh hoạt và thích nghi với những tiến bộ 
của tri thức và nhu cầu của con người trong xã hội hiện đại. Nếu 


2776 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


không linh hoạt và thích nghi với những thay đổi của thời đại này, 
Phật giáo sẽ thiếu sức sống và dần trở nên cứng nhắc. Phật giáo Ấn 
Độ đã trải qua một giai đoạn khó khăn như vậy và đã bị lãng quên 
trong một thời gian khá dài. Vì lý do này, N. Dutt, một học giả cao 
cấp của Ấn Độ, đã từng tuyên bố rằng Phật giáo không bao giờ là 
một phong trào xã hội. Đây có thể được xem là một bài học lịch sử 
mà thế giới Phật giáo cần chú ý. Tuy nhiên, có một kinh nghiệm 
quan trọng khác mà các Phật tử, đặc biệt là các tu sĩ, nữ tu và trí 
thức trong xã hội ngày nay, cần phải xem xét cẩn thận. Đó là nếu 
tập trung quá nhiều vào khía cạnh của chủ nghĩa hình thức hoặc 
giải thích tùy tiện về giáo lý của Đức Phật để thỏa mãn nhu cầu và 
thị hiếu của tín đồ và quần chúng (khả năng phù hợp) với mục đích 
đạt được những thành tựu nhất thời, những người truyền bá giáo 
pháp sẽ coi thường đạo đức và tâm linh các yếu tố (phù hợp với sự 
thật); sớm hay muộn, Phật giáo sẽ suy tàn. Khi các yếu tố (tăng nị, 
trí thức) đóng vai trò chính trong việc truyền bá Phật giáo nhưng lại 
đánh giá thấp thí nghiệm đạo đức và tâm linh của chính bản thân 
thì chắc chắn rằng họ đang đi theo con đường thất bại tương tự của 
Phật giáo Ấn Độ cổ đại. Nghiêm trọng hơn, các giáo lý Phật giáo sẽ 
có khả năng bị trộn lẫn và đan xen với các ý tưởng phi Phật giáo, như 
chúng đã có trong Hội đồng Phật giáo thứ ba dưới triều đại Asoka 
Nam thông qua cách truyền bá Phật pháp như vậy. 

Rõ ràng, trong một thế giới mà chủ nghĩa duy vật đang trỗi dậy 
và tâm trí thực dụng đang được coi trọng trong cuộc sống hàng 
ngày, Phật giáo thực sự cần một thế hệ những người truyền bá pháp 
có thể đáp ứng hai yêu cầu vừa phù hợp với sự thật và khả năng phù 
hợp để Phật giáo có thể linh hoạt và thích nghi với một xã hội luôn 
luôn thay đổi. Ngoài ra, cần nhấn mạnh rằng vô thường luôn là luật 
cho tất cả mọi thứ trong vũ trụ; do đó, sự thịnh vượng hoặc suy đồi 
của các tổ chức Phật giáo là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, sự 
khôn ngoan của sự giải thoát đó là con đường trung gian mà Đức 
Phật đã đạt được và tuyên bố hơn 2.600 năm trước sẽ tồn tại mãi 
mãi, bởi vì “Lõi âm thanh sẽ tổn tại, và những gì tối quan trọng vẫn 
sẽ còn đó” (Yo Sàro So Thassati). 


BÌNH ĐĂNG GIỚI VÀ XÃ HỘI BỀN VỮNG: 
QUANNIỆM PHẬT GIÁO Ở THỜI HIỆN ĐẠI 


Arpita Mitrat 


Trong thế kỷ 21, vai trò của người phụ nữ trong Phật giáo đã 
được khắc họa qua nhiều lăng kính. Trong thời hiện đại, phụ nữ 
đang cạnh tranh với đàn ông trong mọi lĩnh vực đã hình thành nên 
sự bình đẳng ở cả nam và nữ. Bình đẳng giới là điều cần thiết để 
đảm bảo rằng tất cả đều có thể đóng góp hoàn toàn trong công việc, 
gia đình và trong cộng đồng để cải thiện nền kinh tế và xã hội nói 
chung. Đàn ông và phụ nữ được ví như một chiếc xe đẩy. Một bánh 
xe không thể di chuyển về trước nếu bánh xe này nhỏ hơn bánh xe 
kia. Ấn Độ là xã hội do đàn ông làm chủ. Phụ nữ phải chịu sự kiểm 
soát từ gia đình và người chồng. Họ phải được cha mẹ chăm nom 
từ nhỏ, khi còn trẻ thì chịu sự bảo hộ của người chồng và khi về già 
họ phải chịu sự kiểm soát của con trai. Bức tranh về những người 
phụ nữ Ấn Độ thể hiện sự điềm đạm trước sự ra đời của Đức Phật. 
(Goyal, 1987:292-98). Trong bối cảnh đó, Phật giáo mang tới cơ 
hội cho những người phụ nữ có thể rời bỏ gia đình và tìm kiếm sự 
cứu rỗi cho cá nhân họ, quả thực là một cuộc cách mạng. Vì vậy, 
người ta có thể thấy được rằng, tất cả các hình thức phân biệt đối 
xử thực dụng đã được loại bỏ, nhưng khát vọng bình đẳng giới, bất 
chấp sự hạn chế của thời đại, một số lượng lớn phụ nữ đạo Phật 
được phép xuất gia trong Dòng Phật giáo . Trong thời kỳ đầu, cả 
nam và nữ đều là những nhà hảo tâm nổi bật cho những ngôi đình, 
hang động và các bức tượng. Bhikkhunis và pãsikãs cũng tham gia 
quyên góp cho những hình tượng Phật Giáo đầu tiên. Ở Sri Lan- 
ka, mười trong số những bản khác đầu tiên của Brahmi (thế kỷ thứ 


*  PHD Researh Schola, Department of Päl, University of Calcutta, India. 
Người dịch: Vân Lê 


277 


2/78 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


II Trước Công Nguyên đến Thế kỉ I trong Công Nguyên ) được 
biên tập bởi Paranavitana ghi lại việc quyên tặng các hang động cho 
các khất sĩ (bhikkhunis) với gần 300 khất sĩ nam (Paranavitana 1970: 
cv-cvi). Có nhiều bản khắc từ Sãñcï, Bhãrhut, Kanheri, Karle, Kuda, 
Nãsik, Pauni, Amrävãti và Mathurä cho thấy các nữ tu sĩ là những 
nhà quyên góp chính tại các di tích đầu tiên. Gregory Scopchen 
đã tính được tại Sãñc1I có 129 sư thây và 125 mi cô, Bharhut có 
16 nữ tu và 26 thầy tu, Amräväfï có 12 nữ tu. (Scophen, 1968-89: 
164). Ngay cả tại NagarJunakonda ở Andhra Pradesh, nữ giới từ các 
gia đình hoàng tộc chính là những nhà hảo tâm nổi bật nhất. (Chaud- 
hury, 1982: 229-232). Chữ khắc thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên đến 
thế kỷ thứ 3 cho thấy các nữ tu đóng vai trò tích cực trong việc dựng lên 
những ngôi đình và đền thờ. Các nữ hoàng và các bà mẹ đóng một vai 
trò quan trọng, và nếu không có sự tham gia của họ, các di tích Bhik- 
khunis Dpãäsikãs sẽ bị ít đi rất nhiều. 

Ở Ấn Độ cổ đại, vai trò của người phụ nữ có vẻ không mấy hạnh 
phúc. Những người phụ nữ bị lãng quên trong xã hội của thời kỳ Phật 
Giáo. Họ không có ý chí tự do. Họ bị giới hạn trong bốn bức tường của 
chính gia đình mình. Sayutta Nikaya (Samyutta, 86) liên hệ rằng vua 
Kosala Pasenadi không vui khi nữ hoàng Mallikã sinh hạ một bé gái. 
Đức Phật an ủi ông bằng cách nói rằng con gái sinh ra những người 
đàn ông cao quý bảo vệ thế giới. Nhưng không thể bác bỏ rằng xu 
hướng chung của mọi người là sinh con trai đầu lòng. Bên cạnh thể chất 
yếu đuối, nữ nhi cũng không thể đưa ra các quyết định cho Phật quả. 
Những cô gái ấy phải cố gắng trở thành nam nhi và sau đó sẽ đủ điều 
kiện nhận Phật quả. (Barua, 1997: 65). Karma Lekshe Tsomo đã có 
bài phát biểu tại Hội nghị Phật giáo toàn cầu năm 2006 tại Perth; bà đã 
có bài phát biểu về sự bình đẳng giữa nam và nữ trong Phật giáo. Theo 
truyền thống của Theravada, bà nói, phụ nữ bình đẳng có cơ hội được 
giải thoát khỏi luân hồi và được phép trở thành A La Hán (arhafs), giác 
ngộ, nhưng không có cơ hội bình đẳng để xuất gia. Ở phái Đại thừa, 

có một sự chênh lệch về bình đẳng, bởi vì khi trở thành một vị Phật 
giác ngộ hoàn toàn, người đó phải là đàn ông, một ý tưởng xuất phát từ 
Kinh Pháp Hoa. Vimaladatta Sũtta cho thấy rằng một người phụ nữ tên 
là Vimaladattã, nhờ vào tu hạnh đại nguyện của bà mà đạt được Phật 
quả, hóa thân thành một người đàn ông. Đức Phật ngưỡng mộ người. 
Ngài nói rằng Vimaladattä đã tu thành chánh quả và giác ngộ được 


BÌNH ĐĂNG GIỚI VÀ XÃ HỘI BỀN VỮNG: QUAN NIỆM PHẬT GIÁO Ở THỜI HIỆN ĐẠI | 279 


một số đạo của đại niệm Bồ Tát và thậm chí là Mañjusri trước đó. Giả 
định về sự biến đổi thể xác được đề cập trong nhiều văn bản khác, như 
Vimaladatta Pariprccha, Maharatnakita Sutta, Sumati dãrIkã Par- 
Iprccha, Stirrvivarta vyakarana, A§okadatta. Nhưng không có văn 
bản nào trong số này đưa ra bằng chứng về sự bất công bằng cảm tính. 
Học thuyết tathagatagarbha (Phật tính) bao gồm cả những ý niệm cơ 
bản nghĩa là chỉ một người sinh ra đã là nữ giới mới có thể tu được Phật 
quả. Khái niệm biến đổi xác thịt để giác ngộ dường như là một chiến 
lược mà sau cùng dẫn đến một học thuyết về sự giác ngộ trong cơ thể 
của người phụ nữ. Nhưng Đức Phật đã lưỡng lự khi cho phép việc này 
vì ông ý thức được việc duy trì sự thanh tịnh trong giới tăng đoàn. Trên 
toàn thế giới đã chứng minh rằng cực kỳ khó khăn để có được cuộc 
sống trong sạch và thánh thiện trong khi đàn ông và phụ nữ ở gần nhau. 
Trong một vài bài kinh, Đức Phật khuyên mọi người nên tôn trọng mẹ, 
vợ, con gái của họ. Ông không khuyến khích chế độ đa thê và cố gắng 
nhấn mạnh lợi ích của việc giới hạn đối với một người vợ. Lý do chính 
để từ chối yêu cầu đầu tiên của các ni sư là vì ngài quan ngại đến sự an 
toàn của nữ giới. Theri Uppalavanna đã phải đối mặt với tình trạng bi 
thảm của sự quấy rối tình dục. Bài tường thuật của Dhammapada (Dhp- 
Ath, 178) ghi chép rằng Uppalavanna trở về và nằm xuống giường 
nghĩ ngơi, rồi em họ của bà Ãnanda đang núp trong túp lều của bà 
tại Andhavana, đột nhiên xuất hiện và cưỡng hiếp bà. Từ đó trở đi 
theo lệnh của Đức Phật, các ni cô bị cấm sống trong rừng. (Vin, HH: 
35) Therigatha cho thấy sự nhẹ nhõm có được bởi những người 
phụ nữ phải đối mặt với nhiều bạo lực gia đình. Trong một vài bài 
kinh, Đức Phật khuyên mọi người nên tôn trọng cha mẹ mình. Từ 
các quy tắc cơ bản của Phật giáo gọi là năm giới (Pañcasila), hay gọi 
là hành vi sai trái nhục dục. Đức Phật ở Sigalowada Sutta ngưỡng 
mộ Dpasikas (cư s†), những người tôn trọng vợ của họ, và cung cấp 
cho phật giáo nhu yếu phẩm. Vào thế kỷ thứ 6 Trước Công Nguyên, 
ý thức của Đức Phật về bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ là 
một hiện thực tuyệt vời. Lịch sử ghi lại rằng phụ nữ Sri Lanka cổ đại 
đã chứng minh tài năng của họ trong giảng dạy, ngành giáo dục và 
ngành y tế khi các y tá và phụ nữ tham dự đã đóng góp đáng kể cho 
ngành nông nghiệp và thương mại của đất nước. Sự thật nổi bật nhất 
là, họ đã được trả với mức thù lao và địa vị xã hội tương tự như nam 
giới. (Indrani, 35-48.) Vì vậy, có tám quy tắc chính được gán vào 
người phụ nữ trước khi kết nạp vào Dòng. Những quy tắc này đã đặt 


280 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


phụ nữ vào vị trí hạ cấp. Mặc dù điều kiện khó khăn như vậy, phụ nữ 
chấp nhận tất cả vì khao khát được hiểu biết và giải phóng của họ 
là rất lớn. Trong thời kỳ hiện đại, nhiều phụ nữ Phật giáo thông qua 
sự kiên trì và đàm phán khéo léo, nhiều phụ nữ đã tham gia khóa tu 
và các hoạt động Phật pháp khác. Những người phụ nữ này cũng 
tham gia vào việc cố gắng truyền bá các hoạt động Phật pháp, phụ 
nữ vẫn thua xa đàn ông về số lượng và sự phát triển nhưng tình hình 
đang dần cải thiện theo cách riêng của họ. Các lớp tu dưỡng và Phật 
pháp của phụ nữ trên toàn thế giới ngày nay được dẫn dắt bởi những 
người phụ nữ tận tụy này. Nữ phật tử từ thành thị đến nông thôn dù 
họ được giáo dục, mù chữ, giàu hay nghèo, những nữ tăng này đều rất quan 
tâm đến việc tìm hiểu thêm về Phật Pháp và phát triển sự hiểu biết của họ 
thông qua thiền định và suy tư. Phụ nữ ở thành thị đạt được mục tiêu của 
mình từng ngày, nhưng ở phía bên kia, những nữ phật gia Tai Phake thuộc 
Assam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề tâm lý, kinh tế, phân biệt giới 
tính và bạo lực gia đình do của hồi môn hay vì một số lý do khác. Ngay cả 
bây giờ cả nam và nữ đều mặc trang phục truyền thống khi đến những nơi 
tôn nghiêm cũng như là trong bất kỳ lễ hội nào. Tài Phake bị ảnh hưởng bởi 
hiện đại hóa trong nhiều khía cạnh khác nhau như kinh tế, chính trị, xã hội 
và văn hóa. Trình độ học vấn ngày càng cao. Nữ Phật tử ở Tai Phake ngày 
nay đã đạt được mục tiêu của họ trong mọi lĩnh vực, và xã hội của những 
người phụ nữ đã không còn bị bỏ bê. 

Phụ nữ nên có nhiều cơ hội giáo dục hơn bất cứ khi nào trong lịch sử. 
Phật giáo đóng vai trò trong việc duy trì bất bình đẳng giới trong giáo dục. 
Mục dích của giáo lý Phật giáo là giáo dục nam hay nữ để vượt qua khổ 
đau hay thống khổ. Vì vậy, bước đầu tiên là nhấn mạnh vào các cơ hội 
được giáo dục bình đẳng cho phụ nữ. Sau đó, các cơ hội bình đẳng 
trong giáo dục, chức vị và phát triển kinh tế sẽ gần như mang lại 
nhiều thay đổi cho phụ nữ. Theo Đức Phật, tất cả chúng sinh đều 
có tiềm năng giác ngộ như nhau. Nhưng các nữ Phật tử ngày nay lại 
năng động hơn trong công nghệ và chúng ta nên hỗ trợ họ, những 
người sử dụng công nghệ đó để giải quyết các vấn đề bao gồm bạo 
lực đối với phụ nữ, trao quyền chính trị, giáo dục, thuyết pháp và 
chăm sóc sức khỏe ở những vùng xa xôi và hẻo lánh. Sáng kiến công 
nghệ sẽ đạt được không gian trực tuyến an toàn hơn cho phụ nữ và trẻ 
em gái hoặc phụ nữ tổ chức quyền, để nâng cao quyền của phụ nữ về 
thiết kế và định hình công nghệ cho lãnh đạo ở các nước phía đông và 


BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ XÃ HỘI BỀN VỮNG: QUAN NIỆM PHẬT GIÁO Ở THỜI HIỆN ĐẠI | 28 l 


phía tây. 

Trong xã hội đương đại, phụ nữ trong thế giới Phật giáo thường đảm 
nhận vai trò phục tùng hơn bất kỳ đối tác nam nào khác. Vì vậy, hiện 
tại phụ nữ nên được trao quyền thực hành và đạt được sự khai sáng, 
bất kể nền tảng hay quốc tịch của họ. Các nhà sư như Bhikkhu Bodhi, 
Bhikkhu Analayo, và Hòa thượng Ajahn Brahm trong số nhiều người 
khác, các Tỳ kheo cũng đảm bảo với chúng ta rằng phụ nữ xuất gia sẽ 
phù hợp với Vinaya và không gây hại cho Phật giáo. Những người phụ 
nữ xuất gia đầu tiên Mahapajäpati Gotami nhưng Hòa thượng nanda 
đã ủng hộ bà và cũng là năm trăm phụ nữ Sãkya. Đức Phật đặt ra tám 
quy tắc có thể là do một số yếu tố tôn giáo-xã hội thịnh hành ở Ấn Độ 
thời đó. Do đó, mối quan hệ giữa bhikkhu và bhikkunis sẽ giống như 
giáo viên và học sinh. Theo quy định, giáo viên nên có một số quyền và 
đặc quyền để hướng dẫn học sinh. Đức Phật thông cảm và yêu thương 
phụ nữ không biết ràng buộc. Lịch sử cho thấy ông là ân nhân lớn nhất 
của phụ nữ thậm chí sinh ra ở Ấn Độ. Đức Phật giữ cho con đường 
của mình mở ra cho tất cả các tầng lớp phụ nữ, kết hôn, chưa lập gia 
đình, nô lệ, góa phụ và thậm chí cả những người tán tỉnh. Phật giáo 
thông báo tất cả mọi người đều bình đẳng về nhân phẩm và quyền 
được xem xét một cách trung lập như đẳng cấp, màu da, chủng tộc, 
tín ngưỡng, giới tính, v.v... Phật giáo không công nhận quyền và tự 
do cho nam giới mà không thể mở rộng cho nữ giới. Thật vậy, do 
người phụ nữ Thergathã sinh ra thực sự được hưởng một vị trí tự do 
trí tuệ cao hơn theo Phật giáo, nhờ đó có thể đạt được sự tiến bộ về 
tinh thần trên cơ sở bình đẳng. Đức Phật mô tả phụ nữ là một trong 
bảy viên ngọc (Samyutta, 1960: 83). Mahapajapati đã thành công 
trong việc thành lập bhikkhunT Sangha và khéo léo dẫn dắt sự phát 
triển của nó cho đến khi bà qua đời. Mahäpajapatï và những người 
theo bà đã giải thoát mình khỏi những vai trò được đề nghị đã phân 
bổ chúng. Họ rạo rực tạo ra những con đường mới cho phụ nữ cả 
về mặt cá nhân và xã hội. Thay vì bị giới hạn trong các vai trò phụ 
nữ được mong đợi của vợ và mẹ, hàng ngàn phụ nữ vào thời Đức 
Phật trở thành người tìm kiếm, nhiều người trong số họ đã được 
Đức Phật công nhận là mô thức xuất sắc của chứng tâm linh. Một 
cô con gái của một thương gia giàu có, Sujãtã, người đã dâng một 
bát sữa gạo cho kẻ bị ruồng bỏ và gầy cọc, Siddhartha và là người 
đã duy trì niềm tin với Đức Phật của Siddhartha trong những ngày 


282. CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


quan trọng dẫn đến sự giác ngộ cuối cùng của ông, bà là một trong 
những người phụ nữ đầu tiên bước vào con đường mới dẫn đến 
sự giải phóng. Hàng ngàn phụ nữ đã trở thành những vị thần đáng 
kính và được chính Đức Phật công nhận vì những thành tựu phi 
thường của họ: Dppalavannna và Patãcara vì kỷ luật xuất sắc của họ, 
Khemaä vì sự thông thái tuyệt vời của bà, Dhammadinnä vì sự thành 
thạo trong việc truyền Pháp của bà, Nada vì những cống hiến, và 
Sona vì nghị lực quyết tâm, và cứ như vậy. Không chỉ các nữ tu mà 
cả Upäsikäs(nữ phật gia) nổi tiếng cũng được Đức Phật công nhận. 
Visakhã (Kassapa, 306- 310). Cô con gái ngoan đạo của một người 
đàn ông giàu có trở nên nổi tiếng vì sự hào phóng đặc biệt với Sang- 
ha(giới phật tăng). Từ những phẩm chất nổi bật và thành tựu tâm 
linh của những người phụ nữ xuất chúng, Đức Phật bát đầu thách 
thức những quan điểm cổ hũ về người phụ nữ như là đối tượng cho 
sự thất bại và loại bỏ. Câu chuyện về những người phụ nữ nổi tiếng 
này, lòng dũng cảm đã chịu đựng hai mươi lăm trăm năm kể và đã 
mang lại ý nghĩa và sự khích lệ đáng kể cho hàng triệu phụ nữ trong 
các thế hệ đi theo. Các sắc lệnh của Bhãbrũ và Schism Trụ cột của 
Asokã đề cập đến các Tỷ-kheo và Tỳ-kheo cũng mạnh mẽ như nhau 
trong vấn đề hiệp nhất hoặc chia rẽ trong Hội huynh đệ Phật giáo. 
(Barua, 1997: 75). Trong thời kỳ đương đại, nữ phật tử ở Mỹ có thể 
tiến bộ hơn về chất lượng so với các đồng nghiệp của họ tại Anh, họ 
thích học Pháp với các bhikhus(khất sỹ nam), nhưng bhikhus cũng 
muốn học hỏi từ các bhikkhuns(khất sỹ nữ). Sau đó, các Tỳ kheo 
đã mời Amaravati và Chithurst Siladhara thành lập một tu viện đào 
tạo cho các nữ tu ở Hoa Kỳ. Sau đó, các vị Tỳ kheo như Bhikkhu 
Bodhi, Bhikkhu Analayo, và Bhikkhu Sujato đã đàm đạo về sự ủng 
hộ của họ. Thông qua công việc của Karma Lekshe Tsomo, nhiều 
nữ Phật tử được xuất gia, được giáo dục và việc làm tốt hơn. Nữ 
Phật gia theo mô hình vai trò của nam giới, và điều này cho thấy sự 
bất bình đẳng giữa nam và nữ. Công việc nhân đạo đang được thực 
hiện ở châu Á bởi phụ nữ Phật giáo cho thấy có hy vọng cho xã hội 
bền vững tốt hơn. 

Phát triển bền vững được định nghĩa là phát triển nhu cầu hiện 
tại mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ 
tương lai. (Ủy ban thế giới, 43). Tầm quan trọng của kinh nghiệm 
giáo dục và văn hóa trong các chương trình giáo dục của họ, ví dụ, 


BÌNH ĐĂNG GIỚI VÀ XÃ HỘI BỀN VỮNG: QUAN NIỆM PHẬT GIÁO Ở THỜI HIỆN ĐẠI | 283 


về số lượng trường học ở Ấn Độ giáo dục số lượng bé gái và phụ 
nữ. Ấn Độ là một quốc gia đang trên con đường dần chiếm tới vị 
trí các quốc gia hàng đầu thế giới. Một trong những thách thức lớn 
nhất đối với sự phát triển sức mạnh này là giáo dục khoa học cho 
lượng dân số mà chủ yếu là dân số trẻ của đất nước này. Phần lớn 
dân số Ấn Độ vẫn sống trong điều kiện kinh tế. Trong hoàn cảnh 
như vậy, để các tổ chức giáo dục bắt kịp với những đổi mới khoa 
học và công nghệ là một thách thức của chính họ. Có những mệnh 
lệnh quốc tế được công bố rộng rãi thúc đẩy giáo dục cho phụ nữ 
và các em gái trong các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Giáo dục và 
Toán học (STEM), hiếm khi trong giáo dục STEM liên quan đến 
việc trao quyền cho các bhikkhun Phật giáo (những nữ tu). Giáo 
dục STEM thúc đẩy tất cả các cấp độ dạy và học nói riêng trong 
giáo dục đại học và cao đẳng, cho các nữ tu và người mới tu trong 
các lĩnh vực ŠTEM. Nó coi giáo dục là một nhu cầu cơ bản của con 
người và nó đồng tình với Karma Lekshe Tsomo, một trong những 
người ủng hộ giáo dục của nữ tu Phật giáo Tây Tạng, rằng cơ hội 
giáo dục không thiên vị cho phụ nữ là quyền của con người. Nghiên 
cứu này coi giáo dục ST'EM là một loại giáo dục biến đổi dành cho 
việc giảm bớt thống khổ vật chất và xã hội trên thế giới. Giáo dục 
này giúp phụ nữ, bé gái đạt được mục tiêu tâm linh, phát triển bản 
sắc và trong các lĩnh vực STEM thì chuẩn bị cho các nữ tu về vai 
trò lãnh đạo không chỉ trong giáo dục khoa học mà trong các dự án 
cơ sở hạ tầng và bền vững. Ngày nay, hơn 160.000 bhikkhuniz của 
Phật giáo trên toàn thế giới đang hoạt động trong vô số những hoạt 
động, như là một biểu hiện về lời khấn tu của họ trên toàn thế giới. 
(Nghiệp, 2004, 342-366.) 


Theo Phật giáo, tranh luận, không khoan dung và bất hòa nảy 
sinh từ ham muốn, hận thù và vô minh. Để phát triển sự tự tin, kho- 
an dung và hài hòa, điều quan trọng là phải trau đồi các giá trị chung 
hoặc đạo đức phổ quát. Do đó, thúc đẩy giáo dục, đối thoại, phát 
triển kinh tế và xã hội sẽ dẫn đến sự phát triển hòa bình bền vững 
trên thế giới. Nghiên cứu thử nghiệm và khám phá văn hóa đạo Cơ 
đốc đã bắt nguồn bền vững trong các sáng kiến quốc tế để thúc đẩy 
nữ quyền và trao quyền. Nó khám phá ra quan điểm của Dalai Lama 
ở phương Tây, chương trình ngoại khóa về khoa học và sư phạm 
trong cộng đồng tu viện. Trong thế giới hiện đại, giáo dục STEM 


284 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


được coi là công cụ trao quyền cho các bhikkhuni của Phật giáo. Là 
những chủ thể có đạo đức và đạo đức quan trọng trong việc thực 
hiện lời thề của họ để cải thiện các điều kiện tinh thần và vật chất 
cho tất cả chúng sinh. Đức Đạt-Lai Lạt-Ma từ khi ban hành một 
mệnh lệnh tiến bộ vào năm 1999 đã tích cực thúc đẩy giáo dục thế 
tục và giáo dục dựa trên khoa học trong cộng đồng tu viện. 


Giáo dục ŠTEM tích hợp kiến thức Phật giáo và phương Tây tại 
Sangha cũng như các tổ chức Phật giáo. Nghiên cứu này cho thấy 
sự ngoài lề lịch sử và tôn giáo của các bhikkhun vẫn tồn tại trong 
bối cảnh các chương trình và tài nguyên giáo dục khoa học. Nó hỗ 
trợ sự phát triển của các tổ chức và lãnh đạo Phật giáo bao gồm 
nhiều giới hơn vì nó hỗ trợ sử dụng hướng dẫn đạo đức và đạo đức 
Phật giáo để giải quyết gian lận và tham nhũng đặc hữu liên quan 
đến các dự án phát triển và cơ sở hạ tầng bền vững. Nghiên cứu này 
cũng được chứng minh dựa trên sự hiểu biết của Phật giáo về sự 
không trung thực như là một biểu hiện của lòng tham, thù hận và 
sự ảo tưởng. Giáo dục ŠTEM rất quan trọng vì thế giới hiện đại của 
chúng ta phụ thuộc vào nó. Kinh tế, xã hội và sức khỏe nói chung 
- tất cả đều được hỗ trợ bởi khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán 
học. Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh đạo tinh thần không thể chối cãi của 
Phật tử Himalaya, lên tiếng mạnh mẽ và liên tục vì sự bình đẳng tôn 
giáo, cá nhân và tán thành quyền của phụ nữ, bất kỳ sự phản kháng 
nào đối với ý tưởng cải thiện điều kiện cho các nữ tu thường được 
thể hiện theo những cách tinh tế hơn, như là sự thờ ơ với việc giúp 
đỡ. Năm 1998, Đức Đạt-Lai Lạt-Ma đã thúc đẩy cải cách giáo dục 
đối với giáo trình Phật giáo mà trong một số trường hợp đã không 
thay đổi trong nhiều thế kỷ. (Yee, 2009). Đức Đạt-Lai Lạt-Ma - 
chương trình Giáo dục vì sự phát triển bền vững (ESD), một phần 
trong chiến lược của UNESCO cho thập kỷ (2005-2014), định ng- 
hĩa giáo dục cho sự phát triển bền vững là một quá trình học cách 
đưa ra quyết định xem xét tương lai lâu dài của nền kinh tế, sinh thái 
và công bằng của tất cả các cộng đồng. Các chương trình Giáo dục 
STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) đặc biệt tập 
trung vào việc mang lại sựu tự tin, tinh thần đổi mới và các kỹ năng 
cần thiết để cạnh tranh trong lực lượng lao động cho phụ nữ và trẻ 
em gái. Giáo dục thế giới hiện nay sẽ là một cộng tác viên mạnh mẽ 
của các nữ tu Phật giáo. Những sáng kiến STEM tạo cơ hội cho các 


BÌNH ĐĂNG GIỚI VÀ XÃ HỘI BỀN VỮNG: QUAN NIỆM PHẬT GIÁO Ở THỜI HIỆN ĐẠI | 285 


bhikkhun của Phật giáo tôn vinh lời thề tu hành của họ để chăm sóc 
chúng sinh và cam kết tham gia vào thế giới ở các tỉnh kỷ luật không 
thể tiếp cận được với phụ nữ. Những sáng kiến này có thể báo trước 
một sự biến đổi của truyền thống giáo dục nữ tu sĩ và việc làm nhân 
đạo cũng như đánh giá lại các giáo lý cốt lõi của Phật giáo. Các sáng 
kiến giáo dục STEM dành cho các nữ tu Phật giáo, cũng như bồi 
dưỡng các nữ tu như các nhà lãnh đạo nhân đạo tích cực thực hành 
lòng từ bi trong bối cảnh phát triển bền vững của xã hội hiện đại. 

Đó là nền tảng cho xã hội giáo dục trẻ em về sự bình đẳng của 
giới tính và bản chất có hại của sự phân biệt đối xử ở gia đình. 
Chúng tôi biết rằng gia đình là trường học đầu tiên và phụ huynh 
là giáo viên đầu tiên. Thực hành chánh niệm một phương tiện một 
cách khéo léo cho phép chúng ta đi dưới mức bề mặt của giây phút 
của chúng ta đến giây phút ta trải nghiệm cuộc sống. Nó cho phép 
nhìn thấy sự thật của những gì đang xảy ra bị che mờ bởi những 
cảm xúc, suy nghĩ theo thói quen. Chúng ta có thể phát triển chánh 
niệm thông qua thực hành thiền định chính thức. Thiền làm tăng 
nhận thức về đời sống tinh thần của một người có thể làm giảm thói 
quen cảm xúc và nhận thức. Thiền liên quan đến cơ thể với mục 
tiêu làm giảm tầm quan trọng của nó, lòng tốt yêu thương, nó thuộc 
về Tứ vô lượng -Äppamänas, cung cấp một chủ đề thiền định khác 
có ý nghĩa lớn cả về việc tiêu diệt sự nhạy cảm tiêu cực và thúc đẩy 
cảm xúc tích cực. (Nanamoli, 2010: 236-258). Trong thời đại hiện 
đại, thiền đã trở thành kỹ thuật thế tục chủ đạo quan trọng hơn ở 
phương Tây, phần lớn thoát khỏi nguồn gốc Phật giáo, nó không chỉ 
được sử dụng trong tâm lý trị liệu mà còn trong mọi lĩnh vực của xã 
hội từ giáo dục, thể thao, kinh doanh đến quân sự. (Kwee, 2006). 
Sự suy ngẫm về Thân xác (kãyãnupassan3) là một trong mười Hồi 
ức và một trong Bốn nền tảng của chánh niệm (satipatthana) liên 
quan đến việc quan sát và phân loại cơ thể đến ba mươi ba phần 
và các quá trình nó tập trung vào nhu càcầu hão huyền và có tính 
nhất thời của nó . (Nanamoli, 2010). Cơ hội để đào tạo và tham gia 
nghiên cứu nên dành cho tất cả các thành phần của xã hội, bao gồm 
các nhóm thiểu số, các lớp kém và các lớp lạc hậu về kinh tế. 

Giáo dục hiện đại hầu như chỉ liên quan đến tâm trí, thực hành 
Dãna( chánh niệm). Chỉ khi nào chúng ta cống hiến nhiều hơn cho 
xã hội thì khi đó ta mới có thể thấy thực hành chánh niệm quan 


286 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


trọng hơn việc nhận được. Chúng ta nên chia sẻ sự giàu có, tài năng, 
trí tuệ hoặc sự sáng suốt của mình. Phật giáo đóng góp có ý nghĩa 
trong việc giải phóng thế giới hiện đại khỏi bạo lực và áp bức; chúng 
ta nên đối đầu với nguyên nhân sâu xa của sự xấu xa, tham lam, 
tham lam và si mê trong xã hội. Đối với tất cả những điều này chúng 
ta nên thực tập chánh niệm. Con đường tám nhánh (bát chính đạo) 
bao gồm Lời nói đúng, Hành động đúng, Sinh kế đúng đắn, Nỗ lực 
đúng đắn, Chánh niệm, Tập trung đúng đắn, Chánh kiến và Chánh 
tâm - cuối cùng dẫn đến paññãä (tuệ giác). đây là giai đoạn cuối của 
sự rèn luyện dần trong tâm trí. Chúng ta phải có được sự thanh thản 
bên trong cùng với sự hiểu biết về thực tế xã hội và cấu thành của 
bạo lực như là lợi ích thêm cho cả giải phóng cá nhân và tập thể. 
Giải phóng hoàn toàn là cả cá nhân và xã hội. Trong Phật giáo, yêu 
cầu quan trọng nhất để rèn luyện tâm trí là đạt được sự yên tĩnh 
(samatha), bản chất thực sự về thể chất tâm lý của một người, một 
kỹ thuật của sự hiểu biết . Nó trở thành một yếu tố không thể thiếu 
cho sự hiểu biết đúng đắn từ kiến thức trí tuệ. Tự nhận thức cũng có 
thể được sử dụng trên xã hội của chính mình, quốc gia, văn hóa và 
thậm chí cả Truyền thống Phật giáo của chúng ta. 

Chánh niệm ủng hộ ý định theo từng khoảng khắc để không gây 
hại, trở nên tử tế và từ bỏ những suy nghĩ và hành động dẫn đến 
sự vô tâm. Không có ý định khôn ngoan và hiểu biết khôn ngoan, 
chánh niệm là vô mục đích. Sau đó chúng ta có thể cải biến xã hội 
của chúng ta hòa bình và bền vững hơn, một xã hội sẽ tràn đầy lòng 
tốt cho tất cả chúng sinh và sẽ không có bất kỳ sự bất bình đẳng nào. 
Đức Phật dạy rằng mọi người đều giống nhau và kinh Phật chứng 
minh rằng sự chuyển giới được sử dụng như một công cụ để thúc 
đẩy sự bình đẳng giữa các giới bằng cách sử dụng một người chuyển 
giới. Có thể nói giới tính là một khái niệm trần tục. The Vinaya 
(giới luật nguyên thủy) cho thấy các thành viên được vinh danh 
với thành tựu tâm linh cao cũng là người chuyển giới. Đức Phật rõ 
ràng chấp nhận một người vào cộng đồng tôn giáo ngay cả khi họ 
chuyển đổi giới tính. Tuy nhiên, Đức Phật nhìn xa hơn giới hạn sự 
gia trưởng và tính cá nhân cũng như sự phi thường. Mọi người đều 
có khả năng trở nên chứng ngộ để trở thành vị phật bất kể giới tính, 
tuổi tác, tầng lớp xã hội và chủng tộc. Đức Phật dạy rằng ai cũng 
đều bình đẳng với các đặc tính vật lý của một người, nó sẽ không 


BÌNH ĐĂNG GIỚI VÀ XÃ HỘI BỀN VỮNG: QUAN NIỆM PHẬT GIÁO Ở THỜI HIỆN ĐẠI | 28” 


ảnh hưởng đến năng lực tâm trí của họ đối với pháp hoặc khả năng 
của họ để đạt được niết bàn. Giới luật Phật giáo được thiết kế để cải 
biến sự bình đẳng trong tâm trí một con người. Sẽ không có ích gì 
cho xã hội nếu hai người dù họ có giới tính khác nhau là quan hệ 
đồng tính nam, thẳng tính hay đồng tính nữ miễn là họ cư xử khéo 
léo với người khác. Do đó, Phật giáo làm rõ sự khác biệt giữa bản 
chất và biểu hiện, tiêu thụ bình đẳng Phật giáo. Một ý tưởng cốt 
lõi của Phật giáo khẳng định rằng bản chất cơ bản của tâm trí con 
người là vô tội và thuần khiết. Trí tuệ Phật giáo phân biệt giữa bản 
thể và biểu hiện, sáng suốt rằng tất cả chúng sinh đều bình đẳng về 
bản chất nhưng hiện diện dưới nhiều hình thức khác nhau như địa 
vị, hình dạng và màu sắc. 
KẾT LUẬN 

Ngày nay, phụ nữ đã chứng tỏ mình là phi thường. Họ đã xứng 
đáng với một vai trò lớn hơn và ngang bằng so với những người đàn 
ông với những công việc khó khăn và thậm chí vượt trội hơn đàn 
ông trong nhiều trường hợp. Phật tử gần như có những cơ hội bình 
đẳng về giáo dục, xuất gia và cơ sở vật chất cho các hoạt động tôn 
giáo. Trong các xã hội Phật giáo, phụ nữ thường được dạy để khiêm 
tốn và tự lập, nhưng các nhà sư có sức mạnh và tự do để nói ra và do 
đó có thể là những người ủng hộ tuyệt vời thay mặt cho các cơ hội 
bình đẳng cho họ. Trong khi phụ nữ phải có được tiếng nói riêng 
của họ, người khất thực cũng có thể rất hữu ích trong việc thay đổi 
thái độ xã hội đối với phụ nữ. Một trong những trở ngại lớn nhất mà 
phụ nữ Phật giáo gặp phải hiện nay là khả năng tiếp cận hạn chế của 
họ đối với giáo viên có trình độ và cơ sở giáo dục đầy đủ. Bất chấp 
sự bình đẳng giới trong các quan điểm riêng của Phật, trong thời đại 
sau này, quan điểm của Phật giáo về phụ nữ đã thay đổi dưới ảnh 
hưởng của các quy tắc và hệ thống xã hội có ảnh hưởng đến lợi ích 
của phụ nữ. Điều này dẫn đến những giáo lý này, chúng phải được 
loại trừ khỏi thánh địa. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự giao thoa giữa 
Phật giáo và nữ quyền là một lĩnh vực đang được quan tâm, thể hiện 
qua nhiều nghiên cứu được thực hiện trong những năm gần đây. Ở 
Ấn Độ, Phật giáo thấy tất cả con người đều bình đẳng về phẩm giá 
và quyền lợi bất kể sự cân nhắc như màu sắc, đẳng cấp, chủng tộc, 
tín ngưỡng, giới tính v.v... Thượng Tọa Độ cho rằng phụ nữ thực sự 
thích tự do vào thời Đức Phật. Họ đã có thể đạt được sự tiến bộ về 


288 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


tinh thần trên cơ sở bình đẳng. Những kỳ vọng bình đảng hiện đại 
đòi hỏi đàn ông và phụ nữ phải có quyền tiếp cận bình đẳng với các 
tập tục Phật giáo và để những điều này có ý nghĩa ngang nhau. Phụ 
nữ đương đại đang thiết lập quyền truy cập bình đẳng vào các thành 
tựu lập thể, xây dựng con đường Phật giáo theo những cách nữ giới 
đễ nhận biết hơn. Thậm chí, cũng có nhiều lợi ích có thể có được 
từ việc công nhận sự bình đẳng của phụ nữ, bao gồm cả sự hỗ trợ 
lớn hơn cho Sahgha (giáo hội) tự nhiên sẽ tích lũy cho người khất 
thực. Phụ nữ có thể giúp làm sống lại truyền thống bằng cách tận 
tâm tu dưỡng theo những cách mà sẽ làm khơi dậy đạo đức trong 
họ. Họ có thể đóng góp vào sự hồi sinh chung của sự thông thái 
của Phật giáo, và giúp giáo dục một thế hệ tín đồ Phật giáo, những 
người sẽ mở rộng cơ sở của các mô hình tâm linh và đạo đức. Cho 
phụ nữ một cơ hội bình đẳng là hết lòng khuyến khích họ trong các 
giáo lý và thực hành thiền định. Nó có thể có nhiều kết quả có lợi. 
Một người phụ nữ được nuôi dưỡng tinh thần có khả năng tư vấn 
cho các gia đình, thiền định tranh chấp, tồn tại trong các cộng đồng 
an toàn, thiết lập các chính sách công đồng và xây dựng một xã hội 
bền vững thông qua việc thực hiện các giá trị của Phật giáo về lòng 
khoan dung và từ bi. 


CÔNG DÂN TOÀN CẦU VÀ SỰ BỀN VỮNG, 
MÔ HÌNH PHẬT GIÁO ĐƯƠNG ĐẠI TRÊN 
TOÀN QUỐC 


TS. James Bruce Cresswell€) 


1. GIỚI THIỆU 

Bên vững không phải là một đặc quyên hay thậm chí là một vấn đề 
chính thức của xã hội. Đó cơ bản là uiệc chúng ta chọn và sống cuộc sống 
của chúng ta như thế nào, cùng với sự cảnh fĩnh rằng mọi thứ chúng ta 
làm sẽ ảnh hưởng tới 7 tỉ người trên thế giới, cũng như hàng tỉ người nữa 
trong tương lai (Clark,2012). 

Đấy là một lời tuyên bố đầy động lực trong bài phát biểu mà 
Helen Clark thuộc chương trình phát triển của Anh Quốc, đã trình 
bày vào lúc bắt đầu trong hội thảo Liên Bang về sự phát triển bên 
vững (Rio+20) vào năm 2012. 

Nhiều quốc gia tiếp tục xem tăng trưởng kinh tế như một sự ưu 
tiên, mặc dù để đạt được cái bền vững mà Helen Clark đã đề cập ở 
trên thì cần phải phát triển từ con người, cộng đồng và xã hội, đó là 
những người tạo nên lợi ích cộng đồng và tiên phong trong việc tích 
cực và sáng tạo trên mọi khía cạnh. 

Cốt lõi của sự bền vững là công cuộc xây dựng một xã hộ dựa 
trên mức ưu tiên cao nhất đối với nhân cách sống và nhân phẩm của 
mọi người cả trong tương lai và hiện tại cũng như đối với môi trường 
xung quanh chúng ta. 


*, Director, Centre for Applied Buddhism - UK. Người dịch: Vân Lê 


289 


290 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Có thể nhận ra rằng xã hội hiện nay là một xã hội của quyền lực bằng 
cách liên tục tìm kiếm những tu tiên về lợi nhuận, và sự hào phóng 
trong việc cho phép những lợi thế về kinh tế và chính trị. Xã hội ngày 
nay có vẻ như bị mê hoặc bởi sự theo đuổi vô luân với những cơ hội 
mà phần lớn không bị ràng buộc bởi phạm vi đạo đức. Điều này có thể 
thấy trong việc chạy đua vũ trang, nhằm mục đích đe dọa người khác, 
và cũng như trong những cuộc cạnh tranh kinh tế dẫn đến tình trạng 
nghèo đói, thờ ơ, và chênh lệch mức thu nhập. 


Đương nhiên, Phật giáo hiểu rất rõ vòng xoáy của dục vọng, sau 
cùng đó là thứ có thể thoát ra khỏi sự kiểm soát của bản thân. Vẫn đề 
cốt lõi của tham lam và dục vọng nằm trong những thử thách mà chúng 
ta phải đối mặt ở hiện tại. Thật đáng tiếc nó cũng là cốt lõi của đa số 
những thách thức mà thế giới phải đối mặt của ngày nay. Chúng ta nhận 
thức được sự ưu tiên của việc tăng trưởng kinh tế trong khi phớt lờ đi sự 
suy thoái của sinh thái, và sự khủng hoảng kinh tế nổ ra cũng bởi sự đầu 
cơ quá nóng. 

Điều này không có nghĩa là bỏ qua việc theo đuổi những cơ hội 
mà thường là thiết yếu của khía cạnh phát triển trong một khu vực cấp 
thiết về thực phẩm, quần áo, cải thiện sức khỏe và phúc lợi. Dãn đến sự 
tiến bộ trong đời sống của mọi người. 

Có những lợi ích to lớn với những sự theo đổi này. Điều này hướng 
tôi đến một nhà tư tưởng giáo dục Nhật Bản, Isuneburo Makiguchi. 
Ông đã phát triển một ý tưởng về việc cạnh tranh tích cực. Điều này 
được ông thể hiện như là “Trau đồi và hoàn thiện năng lực của mọi 
người cũng như giải phóng tiềm năng của họ '(Makiguchi) Date? 

Ông ấy tiếp tục nói: 

“Trong một cuộc cạnh tranh mạnh mẽ và vững chắc, chúng ta thấy được tiến 
bộ uà phát triển; còn tại nơi nó bị cẩn trở, bởi nhân tố tự nhiên hay con người, 
chúng ta thấy sự trì trệ, bất động và những sự thối lui.” (Makiguchi Dafe) 

Trong bài viết của Makiguchi, ông thấy được sự cần thiết để tránh 
xa những cuộc chạy đua quân sự, chính trị và kinh tế. Đó là những thứ 
chỉ có lợi cho một cá nhân mà không hề nghĩ đến những hy sinh được 
áp đặt vào người khác. Ong kêu gọi một hình thức cạnh tranh mới mà 
ông gọi là cạnh tranh nhân đạo: “Con người chở che, mở rộng, và nâng 
cao đời sống vì người khác cũng chính là làm điều tương tự đối với họ” 


CÔNG DÂN TOÀN CẦU BỀN VỮNG VÀ MÔ HÌNH PHẬT GIÁO ĐƯƠNG ĐẠI | 291 


và “Con người hưởng lợi từ việc phục vụ cho lợi ích của người người 
khác cũng giống như hưỡng lợi từ bản thân họ.” 


Ở ý này, sự thúc đẩy để làm một điều gì đó cho hoàn cảnh của người 
khác được định hướng là dẫn tới những kết quả tốt đẹp hơn, gây dựng 
sự hạnh phúc cho cả bản thân và cộng đồng. 


Nói cách khác, như trong Phật giáo thường dạy, giận đữ và thất vọng, 
tham lam và ích kỷ, dẫn tới những hành động có thể gây hại hoặc làm mất 
phẩm giá của người khác, những điều đó có thể được chuyển đổi thành 
động lực cho những hành vi chống lại tệ nạn xã hội cũng như các hiểm họa 
và khai sáng cho xã hội bằng những phẩm chất của sự can đảm và kỳ vọng. 

Chạy dua chính trị, dựa trên đấu tranh quyền lực cứng và lợi ích cá nhân, 
chính là điều mà hiện nay xuất hiện đây rẫy và có thể cực kì nguy hại đối với 
xã hội. Chúng có thể được chuyển thể thành quyền lực mỏng nhằm phát 
triển các chính sách sáng tạo và gia tăng uy tín đối với các quốc gia khác. 

Điều này đã được ghi nhận trong lịch sử gần đây. Ví dụ như; vài năm 
trước,một số chính phủ mong muốn cùng với các tổ chức phi chính phủ 
hợp tác với nhau nhằm mang lại những hiệp ước đa phương để cấm mìn và 
bom chùm. Hiệp ước này được thành lập thông qua sự xúc tác nổ lực của 
mọi người và thông qua việc gây áp lực của những quốc gia khác nhau 
nhằm ưu tiên khía cạnh nhân đạo hơn là chạy đua vũ trang quân sự. 

Tôi cho rằng mấu chốt ở đây chính là tiềm năng của con người thì 
vô hạn, ví dụ như tạo ra giá trị bất kể tình huống. Bền vững, phải được 
xem như là một khái niệm năng động dựa trên nỗ lực của con người 
để tạo ra những giá trị tích cực trong mọi khía cạnh của cuộc sống. 
Phật giáo đặt ra động lực để kiến tạo lối sống vững chắc cho một người 
trong vòng tay của một thực thể độc lập. Tiềm lực của con người, không 
giống như các nguồn lực vật lý, là vô hạn giống như năng lực tạo ra giá 
trị của một cá nhân riêng biệt. 

Cùng đề cập lại câu nói của Henlen Clark, Tôi muốn nói rằng, 
bền vững là một khái niệm năng động mà chúng ta ngộ được từ 
những nỗ lực, hoặc từ dự định kiến tạo những giá trị tích cực và chia 
sẻ nó cho toàn thế giới. 


292 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


2. BỒ TÁT HIỂN HIỆN TRONG LÒNG THẾ GIỚI: 


Kinh Saddharma Pudarika thường được biết đến với cái tên 
“Diệu Pháp Liên Hoa), là một kinh phật rất nổi tiếng và phổ biến 
trong lòng Phật giáo Đông Á. Kinh có nguồn gốc từ Ấn Độ và được 
dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán bởi Kumarajiva - Cưu-ma-la-thập 
(344-413), Trung Quốc. Căn cứ dựa vào một số trường phật giáo từng 
được thành lập, nó là một trong những Kinh phật Đại thừa phổ biến và 
có sức ảnh hưởng lớn nhất. 

Kinh này chứa đựng những dụ ngôn và các điển tích, đó là một 
trong những bộ kinh quyền lực nhất của văn học Phật giáo. Chủ đề của 
bộ kinh này rất rộng lớn, nhưng tôi muốn tập trung vào một vài khía 
cạnh cụ thể trong những điều răn của nó. 

Chương 11 của Diệu Pháp Liên Hoa mở màn với một khung cảnh 
kỳ diệu. Khi mà Phật đang giảng dạy và trước mặt ngài xuất hiện một 
bảo tháp khổng lồ. 

“Lúc bấy giờ trước sự hiện diện của Đức Phật là một tòa tháp được trang 
hoàng bởi bảy món báo vật, có chiêu cao năm trăm do tuần, về chiêu rộng 
uà chiểu sâu là hai trăm năm mươi do tuân, nó uươn lên khởi mặt đất và 
lơ lửng trong không trung. Có nhiều món đồ quý giá tô điểm cho nó. Tòa 
tháp có năm nghìn lan can, mười nghìn căn phòng, vô số dây ruy băng 0à 
biểu ng trang trí. Một tràng hoa làm bằng đá quý được treo lung chừng 
uà 10 nghìn triệu chiếc chuông quý được đính vào. Từ bốn phía tỏa ra một 
hương thơm của lá cây nguyệt quế uà gỗ đàn hương tràn ngập nhân gian. 
Các phướn và tán của nó được tạo thành từ bảy loại báu vật, cụ thể]à: vàng, 
bạc, đá quý, vỏ sò, thạch anh, ngọc trai, cẩm thạch, và nó cao đến tận 
cung điện trên trời của bốn vị thiên vương. Chúng sanh trên thiên đàng 
của ba mươi ba vị thần đã trút hoa Bỉ Ngạn xuống để dâng lên tháp kho 
báu. Cùng với những vị thiên tinh khác như rồng, yakshas (dạ xoa), 
gandharvas (Càn Thát Bà), asuras ( A Tu La), garudas ( Kim Sí Điểu), 
kinnaras ( Khẩn Na La), mahoragas (Ma Hầu La Già), nhân loại và phi 
nhân loại, một tập hợp của hàng ngàn, hàng triệu, dâng hiến tất cả các 
loại hoa, hương, vòng cổ, đãi cờ, lộng che, và âm nhạc như dâng hiến cho 
tháp châu báu, nhằm thể hiện sự tôn kính, danh dụ, và sự ngợi khen. 

Lúc đó một giọng nói lớn phát ra từ tháp kho báu, thốt lên những lời 
khen ngợi: 'tuyệt vời, xuất sắc! Thích Ca Mâu Ni, một người được tôn vinh 
trên toàn cõi, rằng người có được trí tuệ siêu phàm về sự bình đẳng. Ngài có 


CÔNG DÂN TOÀN CẦU BỀN VỮNG VÀ MÔ HÌNH PHẬT GIÁO ĐƯƠNG ĐẠI | 293 


những giáo điều được bảo vệ và lưu tâm bởi các chư Phật, đó chính là Diệu 
Pháp Liên Hoa của pháp qui tuyệt diệu, và ngài thuyết giáo nó vì lợi ích 
của giáo hội, để chỉ dẫn cho các vị Bồ Tắt ! Giống như những øì ngài 
truyền đạt, Thích Ca Mâu Ni, người được tôn vinh trên toàn cõi, tất cả 
những øì Ngài trấn thuyết đều là chân lý! ( wafson dịch 1993).” 


Giọng nói này là từ Đức Phật Bảo Hưu La Lan (Prabhitaratna), 
một vị Phật sống đang ngồi bên trong tòa tháp. Theo yêu cầu của các đệ 
tử Phật Thích Ca Mâu Ni bay lên không trung và chiếm vị trí bên cạnh 
Đức Phật Bảo Hưu La Lan (Prabhũtaratna). Hình ảnh hai vị Phật ngồi 
cạnh nhau có thể được nhìn thấy thường xuyên trong nghệ thuật Phật 
giáo. Irong hình ảnh của tháp kho báu và trong các bức tranh tường. 

Trước sự kiện này và trong thời gian Phật Thích Ca Mâu Ni giảng 
dạy, hàng triệu vị Bồ Tát đã xuất hiện từ các thế giới và vũ tụ khác nhau, 
trong chương 15, họ xác định rằng họ sẽ tự nguyện ở lại thế gian để 
giảng dạy và bảo tồn Diệu Pháp Liên Hoa. 

Tuy nhiên, Phật Thích Ca Mâu Ni phần nào làm cho họ ngạc nhiên 
khi tuyên bố rằng có rất nhiều Bố Tát sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Rồi từ 
bên trong mặt đất, hàng tỉ vị Bồ Tát xuất hiện “ mọc lên từ mặt đất”. 
Phật Thích Ca Mâu Ni giải thích rằng những người này là đệ tử mà 
ông đã dạy trước đây và họ đang trên con đường đi đến Phật quả. 
Đấy chính là “ Bồ Tát của nhân gian” 

Nichiren, một tu sĩ Phật giáo thế kỹ 13 đã diễn giải rằng tháp kho 
báu trong Diệu Pháp Liên Hoa là tượng trưng cho thực tại cuối cùng 
của cuộc sống, mà trong giáo lý của ông, ông xác định là Nam-myoho- 
renge-kyo (nam mô a di đà). Bản chất pháp hoặc thực tại này luôn tồn 
tại nhưng chỉ xuất hiện trong những điều kiện nhất định. Đức Phật Bảo 
Hưu La Lan (Prabhutaratna) là người đại diện cho thế giới vĩnh cữu 
của Phật quả. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đại diện ở đây là một vị Phật 
phàm trần, hay xuất hiện toàn giác (phật quả) và thoáng qua thế giới 
thực. Hành động Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi bên cạnh Phật Bao Hưu 
La Lan (Prabhũtaratna) đại điện cho thực tế là hai khía cạnh của Đức 
Phật và sự vĩnh cữu thoáng qua là như nhau. 

Như Nichiren nói “ không có tháp kho báo nào tồn tại ngoài hình 
tượng những người đàn ông và phụ nữ những người mà đang nắm giữ 
Diệu Pháp Liên Hoa” ở đây ông đang đề cập đến những vị Bồ Tát của 
nhân gian, những người thề sẽ thực hiện và thực hành các giáo lý của 


294 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Diệu Pháp Liên Hoa và thực hiện mục đích sống trọn vẹn cùng với lòng 
vị tha hoàn toàn. 

Trong một bức thư gửi người đồng hành, Nichiren giải thích rằng 
nơi thực tại cuối cùng tồn tại đó là trong sâu thẩm cuộc sống của tất 
cả mọi người. Ông viết “không có tháp kho báu nào khác ngoài hình 
tượng của những người đàn ông và phụ nữ, những người mà đang nắm 
giữ Diệu Pháp Linh Hoa” Loại hành vi mà Phật giáo thể hiện như một 
cách sống lý tưởng trên thế giới được gọi là trạng thái sống của Bồ Tát . 

Nguyền rằng Bồ Tát vốn là trung tâm của giáo lý Đại Thừa, đề cập 
tới việc làm người phải cứu độ chúng sanh, tu dưỡng theo đại nguyện từ 
bị hỷ xả. Đây là lời hứa mà Bồ Tát dành cho chúng sanh. Bồ Tát khước 
từ, người dễ nản lòng trước những gian nan thử thách. 

Diệu Pháp Liên Hoa nói về những bông sen trắng tỉnh khiết mọc 
lên từ vùng nước bùn của ao. Sự tương tự này minh họa con đường của 
Bồ Tát trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Điều này được giải nghĩa rằng, 
như những con người bình thường như chúng ta cũng có thể vươn lên 
từ đáy sâu bùn lầy của nghiệp chướng và thống khổ của ta để rồi bộc lộ 
bản chất Phật pháp tuyệt vời cũng như tinh thân Bồ Tát của chúng ta. 
Những người này sau đó được gọi là Bồ Tất sống, họ xuất hiện từ trái 
đất trong chương thứ 15 và được coi là những giáo lý cốt yếu của kinh 
Pháp Hoa. Giải thích của kinh Pháp Hoa đồng ý rằng thực tiễn Bồ Tát 
được giải thích trong nhiều chương trong văn bản. 


Một tổ chức Phật Giáo đương đại của Nichiren, Soka Gakkai, giải 
thích trên trang web của mình, các thuộc tính và phẩm chất của Đức 
Phật đã có trong cuộc sống của mỗi cá nhân. Mục đích của kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa và sứ mệnh của những người thực hiện nó là để kích 
hoạt những phẩm chất của Đức Phật vốn tồn tại trong sâu thắm của 
cuộc sống và đưa chúng ra đến thế giới. Diệu Pháp Liên Hoa là thứ kết 
nối hai thực tại này. Nichiren đã hình thành tập tục tụng kinh Nam- 
myoho-renge-kyo (nam mô a di đà) như là phương tiện để thực hiện 
kinh Pháp Hoa, nó cho phép tháp kho báo xuất hiện trong cuộc sống 
của chúng ta. Là một công cụ cho việc thực hành, ông đã viết một bản 
Mandala (một loại giấy thư pháp treo) - Gohonzon (một đối tượng tôn 
giáo được tôn kính trong Phật Giáo ở Nhật), để miêu tả trong thư pháp 
Trung quốc một nghi lễ trên không và là một đại diện cho Phật tánh có 
mặt trong vạn vật. 


CÔNG DÂN TOÀN CẦU BỀN VỮNG VÀ MÔ HÌNH PHẬT GIÁO ĐƯƠNG ĐẠI | 295 


Thông thường trong Phật Giáo, Bồ Tát thường được coi là thiên 
thể, tuy nhiên rõ ràng từ câu chuyện của tháp kho báu mà Bồ Tát đã đề 
cập đến ở đây là những con người bình thường đã quyết định làm việc 
để sống một cuộc sống vị tha và trao quyền. 

Họ là những con người bình thường xuất hiện trên thế giới và nhận lấy 
trách nhiệm làm việc để giúp đỡ người khác - Bồ Tát hiện ra từ mặt đất. 

Bồ Tát là người nắm giữ các cuộc đấu tranh trên thế giới, họ mở 
rộng tâm trí để nhìn thấy sự đau khổ của nhân loại và người quyết định 
tạo ra sự thay đổi, sự thay đổi tích cực trong thế giới “saha” hay thế giới 
khổ đau của nhân loại. Diệu Pháp Liên Hoa cuối cùng miêu tả sự thay 
đổi của các cá nhân đang tìm cách biến đổi hành động cá nhân để giúp 
người khác thoát khổi đau khổ, chuyển từ trao quyền sang lãnh đạo. 

Phật dạy rằng cách để vượt qua đau khổ không tồn tại theo một 
cách nào đó bên ngoài chúng ta, mà thông qua việc thức tỉnh và 
biểu hiện tiềm năng bên trong của chúng ta, chúng ta thay đổi bản 
thân và tâm trí của mình để dẫn dắt người khác đến hạnh phúc và 
an toàn. Theo cách này, sự thay đổi bên trong của chính mình cho 
phép bản thân biến sự đau khổ của mình thành ý định và quyết tâm 
cải thiện xã hội. Sự thay đổi bên trong cá nhân này là điểm khởi 
đầu hướng đến hòa bình. Điều này trái ngược với những nỗ lực cải 
cách bên ngoài dựa trên các nguyên tắc trừu tượng. Những nỗ lực 
trong chuyển đổi nội tâm được tìm thấy trong tâm trí con người, 
vạch ra cả sự tích cực và tiêu cực và không bất nhị. Giữ vững và dựa 
vào các thay đổi từ bên ngoài thường cho thấy những tiêu cực bên 
ngoài tâm trí của chúng ta được tiếp nhận như là kẻ ác hoặc những 
tư tưởng xấu, và những tích cực được tiếp nhận như là nội tâm của 
chúng ta. 


Daisaku Ikeda, nhà tư tưởng Phật giáo và nhà tạo lập hòa bình 
đã nói rằng xu hướng xác định tội ác hoặc tiêu cực bên ngoài chúng 
ta đã gây ra đau khổ lớn cho nhân loại, và điều này đã được chứng 
minh hết lần này đến lần khác thông qua các cuộc cách mạng bạo 
lực, những cuộc chiến tranh nhân dân, chiến tranh có tổ chức và cứ 
thế. Xu hướng xác dịnh “kẻ ác nhân” ngoài bản thân ta thường dẫn 
đến sự hy sinh trong thực tại cho một lý tưởng trừu tượng. Do đó, 
chúng ta có thể nói rằng tiến trình hướng tới hòa bình bắt đầu và kết 
thúc bằng sự tự làm chủ và xác định tội ác hoặc tiêu cực là từ một 


296 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


cá nhân, khuynh hướng bên trong cần phải được khắc phục và biến 
đổi thông qua những gì chúng ta có thể gọi là sự biến đổi hay cách 
mạng của con người. 

Như chúng ta thấy trong phần mở đầu của hiến pháp UNESCO 


Chính phủ của các quốc gia thành viên của hiến pháp này thay mặt 
cho dân tộc của họ - tuyên bố rằng: từ khi các cuộc chiến tranh bắt đầu 
trong tâm trí của loài người, chính từ trong suy nghĩ của họ, việc bảo vệ 
một niển hòa bình phải được kiến tạo. 

Răng sự thiếu hiểu biết uề cách sống và làm việc của nhau đã trở thành 
một nguyên cớ phổ biến, trong suốt chiêu dài lịch sử của nhân loại sự ngờ vực 
và bất tin đó giữa các dân tộc trên thế giới tà nhờ nó, chính sự khác biệt của 
họ thường xuyên khơi dậy chiến tranh; 

(Hiến pháp UNESCO 16/11/1945) 
3. QUYỀN CÔNG DÂN TOÀN QUỐC. 


Trong sự hỗn loạn mà thế giới vận hành hiện nay, mà tại đó, họ 
hướng tới chủ nghĩa siêu dân tộc, ghét tội ác, phân biệt chủng tộc cực 
đoan và phân biệt giới tính nhiều hơn, nhu cầu cấp bách nhất là những 
người sẽ đáp lại bằng lòng can đảm và những quan niệm vùng lên trước 
cuộc khủng hoảng thế giới ngày càng sâu sắc về phẩm chất của con 
người. 

Như Karl Jaspers đã nói: 


Hôm nay chúng ta đang đứng trên bờ vực. Chúng ta phải lựa chọn: lao 
uống vực thẳm như những con người lạc lối, cùng uới hậu họa tuyệt điệt của 
tất cả cuộc đời non trẻ, hoặc một bước nhảy vọt trở thành những người đàn 
ông / phụ nữ đích thực và cơ hội vô biên thông qua việc tự thay đổi của họ. 
(Jaspers 1967) 

Chúng ta không thể nào bỏ qua những thống khổ và hiểm họa đối 
với phẩm giá của những người cùng chia sẻ thế giới này nếu chúng ta muốn 
nói về tương lai của loài người. 

Việc thay đổi bản thân thành một người đàn ông / phụ nữ chững 
chạc là bước quan trọng đầu tiên đối với nhân quyên trên thế giới 
hoặc dân quyền toàn cầu. Do đó, sự thay đổi tập trung vào phúc lợi 
của loài người là một yêu cầu thực sự và cần thiết. Đây không chỉ 
là một sự thay đổi về mặt khái niệm, mà là kinh nghiệm hàng ngày 


CÔNG DÂN TOÀN CẦU BỀN VỮNG VÀ MÔ HÌNH PHẬT GIÁO ĐƯƠNG ĐẠI | 297 


dựa trên kỷ luật của tinh thân chúng ta. Ý tưởng về quyền công dân 
toàn cầu và một nền văn minh toàn cầu không phải chủ yếu được 
hiểu là nỗ lực dẫn đầu của các nước phương Tây nhằm áp đặt các 
tiêu chuẩn kinh tế xã hội giống nhau ở mọi nơi trên thế giới, thông 
qua việc phát triển thị trường toàn cầu về lao động, hàng hóa và 
dịch vụ, đây có thể được coi là một hình thức hiện tại của chủ nghĩa 
áp đặt văn hóa đế quốc, thường được thông qua bằng can thiệp bạo 
lực. Thay vào đó, một nền văn minh toàn cầu có thể được coi là một 
khuôn khổ cho phép mọi người thuộc các nền tảng và các hệ ý thức 
khác nhau cùng tham gia vào việc xây dựng một thế giới tốt đẹp 
hơn. Điều này sẽ phải phụ thuộc vào sự chung tay của mọi người để 
thay đổi từ bên trong, hoặc cuộc cách mạng nhân loại. Ikeda mô tả 
điều này như sự tu luyện đời sống nội tâm của con người” và nâng 
cao tỉnh thần của họ đối với hòa bình. “Dân quyền toàn cầu có thể 
được coi là một phần của phong trào những người có liên quan, và 
dành riêng cho họ để khuyến khích mọi người nhận thức được sức 
mạnh nội tâm vô biên của chính họ và chịu trách nhiệm cho hạnh 
phúc của loài người” (Ikeda). Đây có thể được coi là một nền tảng 
đương đại của đại nguyện Bồ Tát . Những chúng sinh nguyện làm 
việc hướng tới sự giác ngộ của tất cả chúng sinh. Chương bốn của 
kinh Diệu Pháp Liên Hoa đặt ra khái niệm Nội tâm phổ quát. Nói 
một cách đơn giản, khái niệm này khẳng định tiềm năng và giá trị 
nội tại của mỗi người. Đây là cơ sở của sự chuyển đổi khái niệm bên 
trong. Chủ nghĩa phổ quát bên trong có thể chống lại sự áp đặt từ 
không có và một kích thước phù hợp với tất cả chủ nghĩa phổ quát 
thường thấy trong các Mô hình phương Tây. Dân quyền toàn quốc 
không từ bỏ các bản sắc khác, chẳng hạn như trung thành với các 
quốc gia dân tộc hoặc tín ngưỡng chính trị. Thay vào đó, họ có thêm 
một lớp trách nhiệm để trở thành thành viên của một cộng đồng 
trên gồm những người có chung bản sắc trên toàn thế giới. Mặc dù 
các cá nhân có thể chưa được giác ngộ hoàn toàn với trách nhiệm 
này, nhưng nó vẫn được chấp nhận nhằm xây dựng một cộng đồng 
trên thế giới dựa trên các giá trị bền vững. 

Chúng ta có thể nói rằng quyền công dân toàn cầu liên quan đến 
ba khía cạnh: nhận thức (về bản thân và người khác), trách nhiệm 
và sự tham gia. Có thể khi mọi người tự nguyện sống theo những 
chuẩn mực này, sống với tinh thần Bồ Tát, từ chối sự khước từ hoặc 


298 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


cảm thông những người đang thống khổ, thực hiện những hành 
động vì lợi ích của người khác và khuyến khích mọi người. Chúng 
ta có thể bồi dưỡng trong cuộc sống của mỗi cá nhân loại cơ sở độc 
lập tích cực dựa trên hành vi vị tha được minh họa trong đại nguyện 
Bồ Tát. Chúng ta có thể thiết lập nền tảng cơ bản cho một đạo đức 
trách nhiệm và cam kết mà trên đó một nền văn hóa chân chính về 
quyền con người và sự bền vững có thể phát triển. Là những người 
thực hành Phật giáo đương đại, chúng ta cũng có thể coi mình là 
Công dân toàn cầu. Trên thực tế, nghĩa của từ công dân toàn cầu có 
thể phù hợp hơn đối với một thế giới đương đại. 


Điều quan trọng là công việc và hành động này dựa trên một 
châm ngôn: “cùng làm giàu và cố gắng đưa ra những điều tốt nhất 
ở bản thân và cho những người khác.” Thông qua sự thay đổi từ 
bên trong, người ta có thể tăng cường lòng can đảm, trí tuệ và lòng 
trắc ẩn của họ. Truyền thống Đại thừa của Diệu Pháp Liên Hoa (và 
nhiều người khác) cho thấy rằng, mục tiêu tối hậu trong đời của 
Thích Ca Mâu Ni được bộc lộ thông qua đạo hạnh mà ông thể hiện 
trong việc đổi nhân xử thế của người. Theo truyền thống Phật giáo, 
Sự tu luyện và hoàn thiện nhân cách của người được cho là mục tiêu 
tối hậu của việc tu đạo. Sau đó, người ta có thể phát triển một bản 
sắc như một công dân toàn cầu và góp phần thực hiện các yếu tố của 
một nền văn minh toàn cầu hòa hợp và gắn kết với nhau. 


Trong văn bản này, tôi đã bắt đầu phác thảo nên bức tranh về 
Phật Giáo và những khía cạnh của tư tưởng Phật Giáo, đặc biệt 
là tinh thần và đại nguyện của Bồ Tát để có thể góp phần, theo 
hướng tích cực và giá trị cho nhân loại. Có nhiều thứ có thể chia 
sẻ và phát triển. Ví dụ như là, chúng ta cần xem xét làm sao để 
đưa những ý tưởng về một công dân toàn cầu vào việc giáo dục. 
Không chỉ ở mỗi lớp học mà còn ở những lớp văn hóa. Cũng 
vậy, khái niệm rằng liệu sự tương quan có phải là tâm điểm của 
tư tưởng Phật Giáo, và liên quan mật thiết đến một tương lai 
bền vững và quyền con người. Tôi tin rằng nó rất quan trọng cho 
tương lai của Phật Giáo và tương lai của nhân loại, đồng thời 
chúng ta có thể tiếp tục phân loại những nguyên tắc Phật Giáo 
vào ngôn ngữ và cho thấy rằng những ý tưởng này có thể phát 
triển và đồng thời xã hội có thể sẽ có ích hơn từ đó. 


CÔNG DÂN TOÀN CẦU BỀN VỮNG VÀ MÔ HÌNH PHẬT GIÁO ĐƯƠNG ĐẠI | 299 


Phật Giáo là một đạo cổ xưa, sự thông thái dựa trên việc dạy học, 
và quan trọng hơn, một con đường đầy trong sạch và giá trị để cân 
nhắc và hành động hướng đến việc giải quyết những vấn đề nan giải 
trên thế giới. 


300 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Jaspers. Karl, Triết học thuộc là cho mọi người, được dịch bởi R.F.C 
Hai] và Grete Wels (New York) năm 1967. trang 124 

Clark, “Báo cáo về sự phát triển nhân loại 2011,” phần 4. Bài điễn 
văn được gửi tới Hội nghị Liên Bang về “Phát triển Bền vững” 
(Rio+20) tháng Sáu năm 2012 


Makiguchi, Những sứ mệnh, Bản 2, trang 204, được dịch vào năm 
1987 - 1991 

Lopez, Donalds, Diệu Pháp Liên Hoa, tiểu thuyết, Đại học Princeton 
ấn bản năm 2016 


'Watson. Burton, Diệu Pháp Liên Hoa, nhà xuất bản Soka Gakkal. 
được dịch năm 1993 


ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ NHẰM 
XÂY DỰNGXÃ HỘI HÒA HỢP VÀ BỀNVỮNG 
BẢNG PHÂN TÍCH XÃ HỘI HỌC 


José A. Rodriguez Díaz(*) 


TÓM TẮT 

Hòa hợp xã hội & bền vững là hai vấn đề chính và con đường 
trung tâm của hoạt động chính trị xã hội toàn cầu của Phật giáo 
hướng tới một thế giới tương lai tốt đẹp hơn. 

Bài viết này phân tích cách Phật tử đóng góp vào việc xây dựng 
xã hội tương lai tốt đẹp, vì nó tập trung vào những thái độ và hoạt 
động nhằm cải thiện mối quan hệ xã hội và giúp tạo ra xã hội bền 
vững về môi trường. 

Sử dụng dữ liệu khảo sát, bài viết phân tích ý nghĩa và sự thực 
hành của Phật tử về niềm tin và mối quan hệ với người khác, vấn đề 
hòa bình-chiến tranh và bảo vệ môi trường. Bài viết phân tích mối 
tương quan giữa các giá trị và hoạt động cùng với sự tương đồng và 
khác biệt giữa Phật tử của các quốc gia khác nhau hoặc/ và các đặc 
điểm xã hội khác nhau để hiểu một số cấu trúc nhận thức và hoạt 
động xã hội hiện có. Điều này có thể hữu ích cho việc đóng góp 
mạnh mẽ hơn cho các xã hội toàn cầu hài hòa và bền vững. 

Các phương pháp lý thuyết và phương pháp được sử dụng trong 
bài viết là kết quả của sự kết hợp và trong một số trường hợp hợp 
nhất, Phật giáo với Xã hội học. 


*, Người dịch: Ngô Đức Thắng và Võ Thị Thu Hằng 


301 


302.Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Sử dụng khảo sát xã hội học toàn cầu tốt nhất và lớn nhất hiện 
đang được thực hiện (Khảo sát giá trị thế giới) tập trung vào các giá 
trị và thái độ chung của xã hội và có các câu hỏi và chỉ số liên quan 
đến niềm tin và quan tâm đến người khác, chiến tranh và bảo vệ 
môi trường. Làn sóng mới nhất của cuộc khảo sát (2014) tập hợp 
thông tin từ hơn 90 nghìn người từ 62 quốc gia trên toàn thế giới 
với sự hiện diện quan trọng của các quốc gia có nhóm Phật giáo lớn. Bộ 
dữ liệu phong phú này sẽ cho phép tôi nghiên cứu và so sánh các Phật 
tử ở Châu Á, nơi có đại đa số (99%) Phật tử sinh sống. Bộ đữ liệu bao 
gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Singapore cùng với Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Ấn Độ. Nó sẽ cung cấp 
cái nhìn thoáng qua về cách thức, thông qua các vị trí và hoạt động của 
họ, Phật tử giúp xây dựng thế giới tốt đẹp hơn. 


Việc phân tích những đóng góp của Phật tử để xã hội hòa hợp và 
bền vững đưa chúng ta khám phá các khía cạnh xã hội của Phật giáo và 
để xem Phật giáo là con đường xã hội. Mặc dù có những đóng góp 
quan trọng cho các khía cạnh xã hội, quan điểm chủ đạo của Phật 
giáo được xem là con đường của cá nhân. Tuy nhiên, một số yếu tố 
chính và trung tâm của Phật giáo (và sự thực hành Phật giáo) nằm 
ngoài lãnh vực độc lập cá nhân và hướng đến địa hạt của xã hội (như 
những mối quan hệ tương hô). 


Điều này chỉ ra rằng, việc thực hành Phật giáo ngụ ý là con 
đường xã hội. Vô ngã, duyên khởi, tính không, tính bất nhị, tất cả 
đều dẫn đến sự tương quan (xã hội) như nơi chỉ ra bản sắc. Định 
luật của Nghiệp chỉ ra quan hệ nhân quả trong hệ thống các mối 
quan hệ tương hõ. Và tư tưởng về Bồ-tát, hay tư tưởng về lòng từ bi 
hay Bốn tâm vô lượng(1) có hình thái xã hội trong sự thực tập đó. 
Tất cả đều tập trung vào mối tương quan với những sinh vật khác 
(người hoặc không phải con người) để tìm kiếm sự an lành và hạnh 
phúc. Chúng tạo thành con đường chính yếu của các giá trị và sự 
thực hành hướng tới việc tạo ra các mối quan hệ hòa hợp với người 
khác trong, giữa các xã hội với nhau. 

Để khám phá các khía cạnh xã hội và con đường xã hội này, 
chúng tôi tập trung vào ý nghĩa được đưa ra và việc thực hành được 
triển khai theo hướng quan hệ hòa hợp và bền vững. 


1. Mettam Sutta: The Brahma-viharas. SN 46.54 


ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ NHẰM XÂY DỰNG XÃ HỘI HÒA HỢP VÀ BỀN VỮNG | 303 


Sử dụng dữ liệu khảo sát, bài viết phân tích ý nghĩa và sự thực 
hành của Phật tử về niềm tin và mối quan hệ với người khác, vấn đề 
hòa bình-chiến tranh và bảo vệ môi trường. Bài viết phân tích mối tương 
quan giữa các giá trị và hoạt động cùng với sự tương đồng và khác biệt giữa 
Phật tử của các quốc gia khác nhau hoặc/ và của các khu vực khác nhau để 
hiểu một số cấu trúc nhận thức và hành động xã hội hiện có. 

Các phương pháp lý thuyết và phương pháp luận được sử dụng trong 
bài viết là kết quả của sự kết hợp, và trong một số trường hợp hợp 
nhất Phật giáo với Xã hội học. 
1.CÁI GÌ 

Bài viết này nhằm mục đích đóng góp với một số hiểu biết sâu 
sắc về kiến thức của hình thái cấu trúc được hệ thống các mối quan 
hệ liên kết phức tạp thực hiện trên bình diện xã hội và ảnh hưởng 
giữa nhiều quan điểm và hoạt động đối với người khác. Để làm như 
vậy, bài viết phân tích các giá trị (Ý nghĩa) và hoạt động (Thực hành) 
của người Phật tử ở một số nước Châu Á đối với người khác và môi 
trường. Bản phân tích mong muốn tìm hiểu đặc thù, sự tương đồng 
và sự khác biệt của người theo đạo Phật trong các quốc gia và khu 
vực khác nhau. 


Phần đầu tiên của bài viết tìm hiểu thực nghiệm, sử dụng dữ liệu 
khảo sát, giá trị (Ý nghĩa) và hoạt động (Thực hành) của người Phật 
tử. Chúng tôi sử dụng các chỉ số đóng góp của họ cho một thế giới 
tốt đẹp hơn bằng cách tập trung vào hạnh phúc, môi trường và an 
lành của người khác. Do đó, tạo điều kiện cho sự hòa hợp và bền 
vững. Để làm nổi bật phép so sánh, tôi sử dụng Thang đo đa chiều 
(MDS) và Phân tích cụm phân cấp (HCA) để xây dựng các bản đồ 
xã hội mô tả các quốc gia theo khoảng cách xã hội của họ. 

Khi tôi thấy các quốc gia được đặt vào bản đồ xã hội mới về ý 
nghĩa và sự thực hành như thế nào, chúng tôi khám phá, trong phần 
thứ hai của bài viết, cấu trúc xã hội của nó. Đó là nói về cách làm 
thế nào nó tạo thành hình thái kết hợp cấu trúc của các biến số. Sự 
kết hợp của các hệ thống quan hệ, của các giá trị, quan điểm và hoạt 
động đó xác định lĩnh vực xã hội hoạt động- nhận thức. Bản đồ lĩnh 
vực xã hội cho thấy bản chất của bản sắc văn hóa xã hội của người 
Phật tử. 


3044| CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Như một ví dụ rõ ràng về cách tiếp cận bất nhị, sự tương quan 
giữa Ý nghĩa và Thực hành mang đến cấu trúc hoạt động và nhận 
thức xã hội mà chúng ta có thể nghĩ là DNA xã hội của Phật giáo. 
Cấu trúc xã hội Ý nghĩa và Thực hành này là phần trung tâm của hệ 
thống tương quan với các điều kiện Xã hội và với sự biểu trưng của 
một xã hội hòa hợp và bền vững được hình thành bởi hạnh phúc, 
sức khỏe và sự hài lòng về cuộc sống (Cuộc sống) của người Phật 
tử. Cuộc sống vừa là quả vừa là nhân được gắn vào hệ thống tương 
tác hoạt động - nhận thức to lớn này. 


2.NHƯ THẾ NÀO 


Tôi sử dụng khảo sát xã hội học toàn cầu tốt nhất và lớn nhất 
hiện đang được thực hiện (Khảo sát giá trị thế giới) tập trung vào 
các giá trị và quan điểm chung của xã hội và có những câu hỏi và chỉ 
số liên quan đến niềm tin, quan tâm đến người khác, chiến tranh 
và bảo vệ môi trường. Làn sóng khảo sát gần đây nhất (2014) thu 
thập thông tin từ hơn 90 nghìn người từ 62 quốc gia trên toàn thế giới 
với sự hiện diện quan trọng của các quốc gia có dân số là Phật tử lớn. 
Bộ dữ liệu phong phú này cho phép tôi nghiên cứu và so sánh các Phật 
tử ở Châu Á, nơi đại đa số (99%) Phật tử sinh sống(2). Bộ dữ liệu bao 
gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Singapore cùng với Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và Ấn Độ. Nó sẽ cung cấp 
tâm nhìn đại cương, thông qua thái độ và hoạt động của họ, Phật tử 
giúp xây dựng thế giới tốt đẹp hơn như thế nào. 

Chúng tôi xác định và làm việc với các chỉ số (biến) của Ý nghĩa đại 
điện cho quan điểm và định hướng đối với người khác và mối quan hệ 
hòa hợp: liên quan đến chiến tranh và bạo lực, môi trường, lòng vị tha 
và lòng khoan dung, lòng tin, tầm quan trọng của người khác và xã hội 
nhân văn hơn. Về sự Thực hành, chúng tôi đã lựa chọn các hoạt động 
và hành vi hướng tới sự hòa hợp trong mối quan hệ với người khác 
và môi trường như: Sẵn sàng chiến đấu vì đất nước, là thành viên 
tích cực trong các tổ chức dân sự và môi trường, làm điều tốt cho 
xã hội, quan tâm đến người khác và môi trường, tin tưởng cả những 
người quen biết lẫn chưa quen biết. Tất cả các chỉ số này cung cấp 
cái nhìn sâu sắc về vai trò của người Phật tử góp phần vào mối quan 


2. Pew Research Center: The Global Religious Landscape. http://www.pewforum. 
org/2012/12/18/global-religious-landscape-buddhist/ 


ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI PHẬT TỬNHẰM XÂY DỰNG XÃ HỘI HÒA HỢP VÀ BỀN VỮNG | 305 


hệ hòa hợp và xây dựng xã hội tương lai tốt đẹp hơn và bền vững 
hơn. 


Về mặt công cụ kỹ thuật và khái niệm, tôi sử dụng Thang đo đa 
chiều (MDS) và Phân tích cụm phân cấp (HCA) với chương trình 
thống kê SPSS (cho phần đầu tiên của bài viết) cùng với phân tích 
mạng xã hội bằng UCINET (trong phần thứ hai của bài viết). 

MDS, sử dụng thuật toán ALSCAL trong SPSS, là quy trình thống 
kê tính toán sự tương đồng và khác biệt giữa các quốc gia và chuyển 
chúng thành khoảng cách Euclide để đặt các quốc gia trong không gian 
hai chiều. Định vị trong không gian Euclide tương đương về mặt số 
lượng với khoảng cách vật lý giữa tất cả các quốc gia đồng thời tạo ra 
bản đồ địa lý tiêu chuẩn. Ở đây, tôi thay thế khoảng cách vật lý cho 
khoảng cách xã hội tạo ra bản đồ xã hội. 


Phân tích cụm phân cấp (HCA), sử dụng phương pháp tiếp cận 
láng giềng gần nhất, về mặt toán học xác định và nhóm các quốc gia 
giống nhau nhất theo những øì chúng ta có thể nghĩ là các khu vực xã 
hội. 

Phân tích mạng xã hội (SNA) hoạt động với các ma trận quan hệ. 
Trong trường hợp này, chúng là các biểu thức toán học về mối quan hệ 
giữa tất cả các biến được sử dụng trong phần một của bài viết. Chúng ta 
có thể xác định và hình dung, sử dụng chương trình trực quan đặc biệt 
Netdraw, cấu trúc xã hội, lưới và mạng lưới xã hội của hệ thống xã hội 
Phật giáo này. 

Trong phần đầu của bài viết, chúng tôi sử dụng cách tiếp cận cá nhân 
về lý thuyết và phương pháp luận, chúng tôi xem các biến là các thực thể 
độc lập và tự chủ và chúng tôi tạo ra tính hai mặt nhân tạo của Ý nghĩa 
và Thực hành, giá trị và hoạt động, theo cách tiếp cận đầu tiên cho vấn 
đề. Chúng tôi nghiên cứu sự phân bổ của chúng và các tiệm cận 
xã hội được tạo ra. Trong phần thứ hai của bài viết, chúng tôi tiến 
thêm một bước và chúng tôi sử dụng phương pháp xã hội học quan 
hệ. Trong đó, chúng tôi không xem các biến là độc lập và tự chủ mà 
thay vào đó chúng tôi tập trung vào mối quan hệ giữa chúng và cách 
các mối quan hệ liên kết đó tạo ra một loại DNA xã hội Phật giáo. 

Hệ thống quan hệ liên kết giữa tất cả các yếu tố đó là không 
gian xã hội trong đó định hướng xã hội, hòa hợp xã hội được tạo 


306 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


ra. Trong phần cuối của bài viết này, chúng tôi cũng xem xét cách 
các quan hệ liên kết này được kết nối với nhau (trong mối quan hệ 
nhân quả) với hạnh phúc, hài lòng, sức khỏe. Chúng là biểu trưng, 
thậm chí một phần của các xã hội hòa hợp tốt hơn. Và như là một cơ 
sở của cấu trúc, chúng ta có các điều kiện Xã hội và Tôn giáo hoàn 
thành mô hình của toàn bộ hệ thống tương tác giữa các quan điểm 
và sự thực hiện. Toàn bộ cấu trúc tạo ra một bản đồ, một hệ thống 
mà sự hòa hợp xã hội dựa trên đó. Đây là hệ thống mang lại, tạo điều 
kiện cho sự hòa hợp xã hội và bền vững, và chúng ta có thể xem nó 
như một DNA xã hội của người Phật tử. 

Trong bài viết này, chúng tôi tìm hiểu và cố gắng đóng góp, làm 
thế nào các phương diện xã hội của Phật giáo được hiểu và thực 
hành bởi những người Phật tử, xác định vai trò xã hội của họ góp 
phần vào xã hội tương lai hòa hợp và bền vững hơn. 


3. Ý NGHĨA VÀ SỰTHỰC HÀNH VÌ NHỮNG XÃ HỘI TỐT ĐẸP HƠN 


Các giá trị và sự thực hành của người Phật tử ở các quốc gia 
Châu Á được nghiên cứu có thể được xem là một phần của Lòng từ 
bi(3) và Bốn tâm vô lượng.(4) Chúng là những chỉ số về tầm nhìn 
và hoạt động của họ góp phần làm cho thế giới tốt đẹp hơn bằng 
cách tập trung vào hạnh phúc của người khác, tạo điều kiện cho hòa 
bình, hòa hợp và bền vững (Bảng 1). 

4.Ý NGHĨA 

Bảng phân tích tổng thể đầu tiên về Ý nghĩa (hệ thống giá trị) 
cho thấy các quan điểm rõ ràng của người Phật tử đối với các mối 
quan hệ hòa hợp. Như hầu hết những người không là Phật tử, họ 
phản đối chiến tranh (hơn hai phần ba trong số họ) và không biện 
minh cho bạo lực chống lại người khác (giá trị 1,95 trong thang 
điểm từ 1 đến 10). Trên thực tế, họ coi trọng lòng vị tha và khoan 


3... Loving-Kindnessis an English equivalent for the term Metta, described in the Metta 
Sutta ofthe Pali Canon§ Sutta Nipata (Sn 1.8) and Khuddakapatha (Khp 9) 

4. Mettam Sutta: The Brahma-viharas. SN 46.54 

May all sentient beings have happiness and its causes, 





May alÏ sentient beings be free of suffering and its causes, 
May alÏ sentient beings never be separated from bliss without suffering, 
May alÏ sentient beings be in equanimity, free of bias, attachment and anger. 


ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ NHẰM XÂY DỰNG XÃ HỘI HÒA HỢP VÀ BỀN VỮNG | 307 


dung là những phẩm chất tốt đẹp để dạy trẻ em và nổi bật niềm tin 
rằng, hầu hết mọi người đều có thể được tin tưởng (hơn một phần 
ba số Phật tử) và điều quan trọng là tiến tới một xã hội nhân văn 
hơn, trong đó của cải có thể được chia sẻ tốt hơn (Bảng 1). 


Hầu hết Phật tử xem những người xung quanh họ rất quan 
trọng: gia đình rất quan trọng đối với đa số họ (91%) và gần một 
nửa (42%) xem bạn bè là rất quan trọng trong cuộc đời. Nhưng sự 
gần gũi của họ với người khác không chỉ giới hạn ở con người mà 
còn mở rộng ra tất cả chúng sinh, tiêu biểu là mối quan tâm của 
họ đối với môi trường. Một phần tư số Phật tử (gấp đôi tỷ lệ so 
với người dân nói chung và người không theo đạo Phật) tin rằng 
sự suy thoái của môi trường là vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay. 
Họ cũng ủng hộ, nhiều hơn một chút so với người dân nói chung 
và không theo đạo Phật, bảo vệ môi trường hơn phát triển kinh tế. 

Nhìn chung, các giá trị của người Phật tử mang đến hình ảnh 
gần gũi và quan tâm đến những người xung quanh, định hướng, 
mong muốn hòa hợp với mọi người và môi trường. Nhưng sự phân 
bổ các giá trị này không đều nhau trong toàn bộ dân số Phật tử, tồn 
tại một số vị trí tương phản và điểm tương đồng giữa các quốc gia 
và cũng có một số khác biệt với nhóm không phải Phật tử. Một số 
điểm tương đồng và khác biệt có thể được nhìn thấy trong biểu đồ 
1 và biểu đồ 2. 


Mặc dù hầu hết Phật tử chống lại chiến tranh và chống bạo lực, 
nhưng ở một số quốc gia, người Phật tử biện minh cho chiến tranh 
nhiều hơn một chút (hơn một nửa ở Trung Quốc, Hồng Kông, 
Thái Lan), ở Ấn Độ và Singapore, họ biện minh cho bạo lực trên 
mức trung bình. Ngược lại, Hàn Quốc và Nhật Bản nổi bật vì sự 
phản đối mạnh mẽ của họ đối với chiến tranh và bạo lực. Nhật Bản 
nổi bật vì xem môi trường suy thoái là vấn đề nghiêm trọng trong 
khi Ấn Độ thì ở thái cực ngược lại. Người Phật tử ở Ấn Độ là những 
người ủng hộ nhất tư tưởng vị tha ở trẻ em, những Phật tử ở Đài 
Loan và Hồng Kông là những người ủng hộ giá trị của Lòng khoan 
dung. Trong khi đó, Phật tử ở Hàn Quốc lại ở thái cực ngược lại 
thấp dưới mức trung bình (biểu đồ 1). 


Ở Trung Quốc và Ấn Độ, hơn một nửa số Phật tử (65% và 53%) 
tin rằng hầu hết mọi người đều có thể tin tưởng được, trong khi, ở 


308 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


đầu kia, Hàn Quốc chưa đến một phần tư. Ấn Độ là quốc gia nơi 
nhiều Phật tử hơn tin vào tầm quan trọng của việc tiến đến một xã 
hội nhân văn hơn trong khi ở Trung Quốc không phải là mục tiêu 
thích đáng. Mối liên quan của bạn bè đến cuộc sống của họ khá 
giống với hầu hết tất cả các Phật tử ngoại trừ những người Việt Nam 
với tỷ lệ rất thấp. 

Biểu đồ I 











So sánh các nhóm dân số lớn, sự khác biệt nổi bật nhất liên quan 
đến sự biện minh cho chiến tranh và bạo lực giữa Phật tử Châu Á và 
những người không phải Phật tử Châu Á, là những nhóm cuối cùng có 
khuynh hướng biện minh nhiều hơn. Tuy nhiên, Phật tử không thuộc 
Châu Á nổi bật về tầm quan trọng của sự khoan dung và đối với bạn 
bè. Nhìn chung, những Phật tử nổi bật (vượt trên nhiều so với những 
người không phải Phật tử) vì tin rằng hầu hết mọi người đều có thể tin 
tưởng được, ngoại trừ Phật tử không thuộc Châu Á, vì xem môi trường 
suy thoái là vấn đề nghiêm trọng nhất (biểu đồ 2). 


ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ NHẰM XÂY DỰNG XÃ HỘI HÒA HỢP VÀ BỀN VỮNG | 309 


Biểu đồ 2 


mu E2)0T{ " KỆT] # j2 ÍK 
ñ23 22114 15/0156 8 

——I4:šI 2= Ek»n: 
kilagibrfiEeilL 








: 1l T3Ä*f3f££ ÈI 
II: = ĩ ĩ F+rfer. krnrartarr Eài 


IE '=eamme E/Ì2 2|  ƯỤ LẦU: 
“du4 THNAWo@1 AB A524 HMOE RỦI 3x: CanBeTnieg va 
Iiirtirid THAI IH Bazrlibl Tý FEX HE (HI4111S1 WgdsHsn 
PMMI11H1 


Sự thể hiện khoảng cách (tương đồng và khác biệt) giữa nhóm 
Phật tử Châu Á được thực hiện với MDS tạo ra một bản đồ xã hội 
(với các đặc điểm tương tự như bản đồ địa lý) theo các giá trị của họ 
đối với người khác và với những mối quan hệ hòa hợp. 

Mặc dù có một số khác biệt, vẫn có mức độ tương đồng cao 
giữa các Phật tử đối với hầu hết các giá trị MDS đặt các quốc gia 
(dựa trên số Phật tử của các quốc gia đó) lan rộng khắp nơi, một 
số quốc gia tập trung gần trung tâm (Đài Loan, Hồng Kông, Hàn 
Quốc, Singapore, Thái Lan) và các quốc gia khác về phía rìa (Nhật 
Bản trên đỉnh trung tâm, Việt Nam hướng tới góc dưới bên phải và 
Malaysia ở góc dưới bên trái). (biểu đồ 3). 


3 I0 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Biểu đồ 3 





—_ _4usigEäi 1 


Phân cụm phân cấp (HQ) xác định một cụm lớn các quốc gia có 
mức độ tương đồng cao ở trung tâm, Trung Quốc và Malaysia về 
phía rìa của nó. Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam chiếm các vị trí cực 
tách biệt trên cùng, bên phải và dưới cùng bên phải của biểu đồ. 
Các trục tọa độ cắt không gian mang đến ý nghĩa cho các vị trí. Từ 
trái sang phải các nước dường như được đặt theo tầm quan trọng 
của gia đình, quan trọng hơn ở bên trái và ít hơn ở bên phải. Và từ 
trên xuống dưới chúng được đặt theo mức độ liên quan đến sự suy 
thoái của môi trường, ít hơn ở phía dưới và nhiều hơn ở trên. 

Vị trí vùng cực phía trên của Nhật Bản phản ánh niềm tin mạnh mẽ 
vào tầm quan trọng của các vấn đề môi trường, vị trí cực ở phía dưới 
bên phải của Việt Nam phản ánh sự ít quan trọng đối với gia đình và bạn 
bè, và vị trí của Malaysia là kết quả của việc coi trọng gia đình nhưng 
không xem suy thoái môi trường là vấn đề trọng tâm. Trung Quốc đơn 
độc đứng về phía biện minh cho chiến tranh và Ấn Độ là vì ủng hộ lòng 
vị tha như một giá trị và mục tiêu của một xã hội nhân văn. 

Để hiểu rõ hơn về vai trò của hệ thống các giá trị của người Phật 
tử, chúng tôi tạo ra các nhóm dân số và so sánh chúng: Nhóm Phật 
tử (Châu Á, không phải Châu Á và Tổng số), Không phải Phật tử 
(Châu Á, không thuộc Châu Á) và tổng dân số toàn cầu. 


ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ NHẰM XÂY DỰNG XÃ HỘI HÒA HỢP VÀ BỀN VỮNG | 3I]1 


Trong sự trình bày không gian của những giá trị tiệm cận ở các 
loại nhóm được tạo bởi MDS (biểu đồ 4), trung tâm bị trống và các 
loại nhóm được đẩy về phía các rìa của không gian phản ánh bốn ý 
nghĩa vũ trụ quan khác nhau. Ở bên trái, trên đỉnh chúng ta có Phật 
tử không thuộc Châu Á mà như chúng ta đã thấy có một hệ thống 
các giá trị khác khác biệt so với Phật tử Châu Á, và ở phía dưới là 
Nhóm không là Phật tử cùng với nhóm toàn cầu. Cả hai nhóm bên 
trái trùng hợp không xem môi trường suy thoái là vấn đề quan trọng 
nhất nhưng xem sự khoan dung và bạn bè là rất quan trọng. Họ 
có quan điểm trái ngược đối với những nhóm khác: Phật tử không 
thuộc Châu Á nổi bật (40% trong số họ) vì tin rằng hầu hết mọi 
người đều có thể tin tưởng được trong khi nhóm không phải Phật 
tử và nhóm toàn cầu là những người ít tin vào điều đó nhất. 

Biểu đồ 4 





“án TS N 
I TT TU Lãi) 
kụ hỐ ; 





Ở bên phải chúng ta có nhóm không phải Phật tử Châu Á, ở trung 
tâm của góc phần tư trên cùng và về phía trung tâm bên phải của không 
gian, chúng ta thấy nhóm tất cả Phật tử và Phật tử Châu Á rất gần nhau. 
Nhóm không phải Phật tử Châu Á nổi bật vì sự hợp pháp hóa cao hơn 
của họ về chiến tranh và bạo lực (vì nhóm Phật tử không thuộc Châu Á 
cũng ở phần trên cùng của không gian) và đồng thời vì sự hỗ trợ của họ 
trong việc giảng dạy sự vị tha đến trẻ nhỏ. Cụm Phật tử ở trung tâm về 
phía đường biên bên phải (đại diện cho đại đa số Phật tử) nổi bật vì tin 
rằng hầu hết mọi người đều có thể tin tưởng được, sự suy thoái của môi 
trường là vấn đề quan trọng nhất hiện nay và của cải có thể được phân 
phối tốt hơn cho tất cả mọi người. 


3 12 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


SỰ THỰC HÀNH 

Các Phật tử cũng nổi bật bởi mức độ hoạt động xã hội cao của họ, 
trên mức trung bình của nhóm toàn cầu và không phải Phật tử, bảo vệ, 
quan tâm đến người khác và môi trường. Việc thực hành quan tâm đến 
người khác và môi trường của họ đặt họ vào vị trí hàng đầu ở hoạt động 
xã hội hướng đến một xã hội hòa hợp và bền vững hơn. 

Mặc dù họ chống chiến tranh, nhưng phần lớn sẽ chiến đấu để 
bảo vệ đất nước mình, hơn cả những người không phải Phật tử nói 
chung và hơn nhiều so với những người không phải Phật tử ở Châu 
Á. Ngược lại, có thể là kết quả niềm tin của họ rằng, hầu hết mọi 
người đều có thể tin tưởng được, mức độ khép kín xã hội của họ (số 
loại người không muốn làm hàng xóm) là thấp nhất trong tất cả. 

Người Phật tử nổi bật bởi hành động và sự thực hành của họ 
hướng đến an lành và hạnh phúc của người khác, làm điều gì đó 
tốt cho xã hội và quan tâm đến người khác và cũng quan tâm đến 
môi trường. Mức độ hoạt động xã hội càng cao của họ phù hợp với 
cấp độ thành viên càng cao trong các tổ chức dân sự và môi trường. 
Điều này chỉ ra đặc điểm có tổ chức về mặt xã hội ở hoạt động của 
họ hướng đến người khác, đó là kết quả của sự hợp tác với những 
người khác. Việc tham gia vào các tổ chức xã hội làm tăng niềm tin 
và sự gắn kết tạo điều kiện cho các mối quan hệ rộng rãi và hòa hợp 
hơn. 


Cũng như các chỉ số khác được phân tích trước đây, sự phân bố 
các hoạt động và việc thực hành này không đều trong toàn bộ nhóm 
Phật tử, tồn tại một số vị trí tương phản và điểm tương đồng giữa 
các quốc gia và cũng có một số khác biệt với nhóm không phải là 
Phật tử. Một số điểm tương đồng và khác biệt có thể được nhìn thấy 
trong biểu đồ Š và biểu đồ 6. 


Mặc dù hoạt động xã hội ở mức độ cao về tổng thể, có một số khác 
biệt giữa các Phật tử đáng đề cập đến. Phật tử có tổ chức và hoạt động 
xã hội tích cực nhất là những người Ấn Độ và Đài Loan và ít nhất là 
những người đến từ Trung Quốc và Malaysia. Phật tử Việt Nam nổi bật 
làm những việc tốt cho xã hội (cùng với Ấn Ðộ), quan tâm đến người 
khác (cùng với Hồng Kông) và quan tâm đến môi trường (cùng với 
Malaysia). Nhật Bản ở cực ngược lại với mức độ hoạt động thấp hơn 
đối với hạnh phúc của người khác (biểu đồ Š). 


ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ NHẰM XÂY DỰNG XÃ HỘI HÒA HỢP VÀ BỀN VỮNG | 313 


Biểu đồ § 


E26 
——I-:FrrirmrrrsE”r hư 





5—— mmmmmmm -.ä[Đ Ì>T WT.5 ÈYTWTIPPFÍ ï Fr NỈ B; 


I< 
_=ẽ F ]7—:ằLl Lan lực 


lÌ% ¬ PP 
Ị Ầ x⁄ =" - —— 'Ở :¡2.2i2-1 15a: |: 
Ƒ_ —— h 


zÌ 
——"'*:rtF Tn+e lÏ14rer.w~ 
F#”+e J2-Ï 


+. se L : H SẾ- HẠ VN 
vẻ. là, có 
_. . 


Phật tử ở Hàn Quốc và Ấn Độ dường như là những người khép 
kín nhất về mặt xã hội trong khi những Phật tử đến từ Nhật Bản và 
Việt Nam chắc chắn là những người cởi mở hơn với những người 
khác nhau xung quanh họ. 

Một dấu hiệu khác về sự gần gũi với người khác là mức độ tin 
tưởng đối với những người không quen biết (người không quen 
biết, người từ các tôn giáo khác, người từ các quốc tịch khác). Nhìn 
chung, Phật tử cũng như người không phải Phật tử, không tin tưởng 
nhiều người không quen biết. Ấn Độ, Singapore, Đài Loan và Hồng 
Kông nổi bật với mức độ tin tưởng cao hơn trong khi Trung Quốc, 
Thái Lan, Malaysia và Việt Nam dường như ít tin tưởng hơn và do 
đó xa cách với những người không quen biết. 

So sánh các nhóm dân số, chúng ta thấy hai điểm đặc biệt đáng 
nói. Những người không phải là Phật tử ở Châu Á khác với những 
người còn lại bởi mức độ khép kín xã hội rất cao. Phật tử không 
thuộc Châu Á cho thấy sự khác biệt với quan điểm cởi mở với những 
người khác và chương trình hoạt động xã hội mạnh mẽ với sự tham 
gia rất cao vào các tổ chức dân sự và tỷ lệ quan tâm đến môi trường 
và hoạt động tích cực cho xã hội rất cao. Tất cả cộng thêm với mức 
độ tin cậy cao nhất ở những người không quen biết và tỷ lệ khép kín 
xã hội thấp nhất. Các nhóm còn lại (Phật tử và không phải Phật tử) 
có mô hình hành vi và thực hành xã hội rất giống nhau (biểu đồ 6). 


3 I4 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Biểu đồ ó 














|3 
Í 
| E ———k H"Ï Sia 1£1|E Z3. 
|4: k4-mi-an 
| —I::I1Ì:ãH#lÏt1ta # :013Í Ÿ:E 
H 3 E† 2000 240-] 
| .—..m 1U [UI *⁄370181E21T: 
| lịch: —— |zzak:: 1ì 5}? 
h —mmtis:4l [ Ezzai'Ð |= ::L=} 
la= Tnnnn TRE TIẾP AT UY”: 
bắc —. = SE [¿zuet:1 3 
ñ HH: IinEra:an 
c " j mm JTIKEH 
ự xế vứt „t J“ # 
. Ỷ # SẾT # sử 
h EẾ _u - Pa về 
vê” Lử k # ch 


Sự biểu thị khoảng cách (tương đồng và khác biệt) giữa các 
nhóm Phật tử Châu Á được thực hiện với MDS tạo ra bản đồ xã hội 
(với các đặc điểm tương tự như bản đồ địa lý) theo sự thực hành và 
hoạt động của họ đối với những người khác dưới dạng quan hệ hòa 
hợp. 


Mặc dù có khác biệt, nhưng về mặt tổng thể vẫn có mức độ tương 
đồng cao giữa các Phật tử đối với hầu hết các hoạt động. MDS đặt 
các quốc gia (dựa theo số người là Phật tử của quốc gia đó) lan 
rộng khắp không gian, một số quốc gia tập trung gần trung tâm 
(Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Malaysia cùng với Đài Loan 
và Thái Lan) và các quốc gia khác về phía rìa (Nhật Bản trên đỉnh 
trái, Hồng Kông ở phía dưới bên trái, Việt Nam ở góc trên bên phải 
và Ấn Độ ở dưới cùng chính giữa. (biểu đồ 7). 


Phân cụm phân cấp (HQ) xác định một cụm lớn các quốc gia có 
mức độ tương đồng cao. Ở ngay trung tâm của hệ thống và của cụm 
lớn này, chúng ta thấy một nhóm các quốc gia rất gắn kết và tương 
đồng nhau (Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc và Malaysia). Đài 
Loan và Thái Lan (ở góc bên phải phía dưới cùng) rất gần nhau và 
cũng là một phần của cụm lớn này cùng với Việt Nam (ở trên hai 
nước này). Nhật Bản, Hồng Kông và Ấn Độ chiếm vị trí vùng cực và 
biệt lập về phía rìa trái và đáy của hệ thống thực hành. 


ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ NHẰM XÂY DỰNG XÃ HỘI HÒA HỢP VÀ BỀN VỮNG | 3Š 


Các trục tọa độ cát không gian xã hội của sự thực hành mang 


đến ý nghĩa cho các vị trí. Các quốc gia từ trái sang phải dường như 
được đặt theo khuynh hướng của họ đấu tranh cho đất nước, từ ít 
quyết tâm chiến đấu hơn ở bên trái sang quyết tâm nhiều hơn ở bên 
phải. Các quốc gia từ trên xuống dưới được đặt theo sự tham gia của 
họ vào các tổ chức xã hội (là thành viên hoặc/ và đang hoạt động), 
với những quốc gia ở phía dưới tham gia nhiều hơn và những quốc 
gia ở phía trên tham gia ít hơn. 


Ở trung tâm, như sự tham chiếu của hệ thống, Hàn Quốc và Singa- 


pore trùng hợp với mức độ quan tâm cao đối với môi trường. Ở vùng 
cực, Phật tử Ấn Độ nổi bật bởi mức độ hoạt động xã hội rất cao và hỗ 
trợ của họ đối với cảnh quan môi trường. Việt Nam (trên cùng bên 
phải) vượt ra khỏi bởi mức khép kín xã hội thấp sau Nhật Bản (tách biệt 
ở phía bên trái). Thái Lan và Đài Loan trùng hợp và đứng ngoài cuộc 
bởi sự sẵn sàng chiến đấu cho đất nước của họ nếu cần. 


Biểu đồ 7 


lf 047 E NV 
È n 





Việc biểu thị khoảng cách (tương đồng và khác biệt) giữa các 


nhóm dân số được thực hiện với MDS tạo ra một hình ảnh (biểu đồ 
8) khá giống với bản đồ về ý nghĩa đã thấy trước đó. Phật tử không 
thuộc Châu Á, với hệ thống thực hành khá khác biệt, ở phía dưới 
bên trái trong khi người không phải Phật tử ở Châu Á ở đối diện 
phía dưới bên phải. Các nhóm không phải Phật tử và toàn cầu nằm 
cùng nhau ở trung tâm của hệ thống, và tất cả Phật tử và Phật tử 
Châu Á ở trung tâm bên trên của bản đồ xã hội (biểu đồ 8). 


3 1ố | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Không gian xã hội được sắp xếp thông qua các trục tọa độ theo 
quyết tâm tham gia chiến tranh (ít hơn ở bên trái và nhiều hơn ở 
bên phải) và mức độ hoạt động xã hội (từ cao hơn ở dưới lên thấp 
hơn ở trên). 


Biểu đồ 8 


run Nrro` 
KÄ>¬ to tt a4<F Hà 
—_——— 





Tất cả Phật tử và Phật tử Châu Á đứng bên ngoài ở trên cùng vì họ rất 
tích cực về mặt xã hội. Mức độ hoạt động xã hội thấp đặt nhóm không 
phải Phật tử Châu Á ở thái cực đối lập (phía dưới bên phải) trong khi 
nhóm không phải Phật tử và nhóm toàn cầu ở chính giữa. 

Phật tử không thuộc Châu Á được phân biệt rõ ràng với những 
nhóm còn lại bởi mức độ hoạt động xã hội và sự thực hành rất cao 
của họ hướng đến hạnh phúc cho người khác và sự phản đối tham 
gia chiến tranh của họ. 


Ý NGHĨA VÀ SỰ THỰC HÀNH 


MDS- Thang đo đa chiều của sự kết hợp tất cả các ý nghĩa và sự 
thực hành tạo ra một bản đồ xã hội tóm tắt các tiệm cận và khoảng 
cách của tất cả các nhóm Phật tử theo cách của họ để thấy và thực 
hiện, theo cách của họ để hiểu và nhìn thấy những người khác và 
theo cách của họ để thiết lập quan hệ và hành động hòa hợp vì hạnh 
phúc của người khác và sự bền vững của hành tinh (biểu đồ 9). 

Nó tạo ra khoảng cách xã hội khá giống với những khoảng cách 
được thấy trước đó (về ý nghĩa và sự thực hành). Một cụm lớn gồm sáu 
quốc gia (Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc và 


ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI PHẬT TỬNHẰM XÂY DỰNG XÃ HỘI HÒA HỢP VÀ BỀN VỮNG | 3L7 


Malaysia) có mức độ tương đồng cao ở vị trí trên trung tâm của không 
gian, với Singapore là tham chiếu chính cho toàn hệ thống. Điểm đặc 
biệt nằm ở các quốc gia tách biệt ở các góc (biểu đồ 9). 

Cụm lớn dường như đại diện cho mô hình nhận thức và hành 
động tham chiếu (điểm chung chiếm ưu thế) được định hình bởi 
mức độ định hướng xã hội cao và hành động hướng đến các mối 
quan hệ hòa hợp và sự bền vững. Các thái cực đại diện cho các khối 
đơn lẻ đáng được biết đến vì chúng tạo ra các phiên bản khác biệt 
của mô hình tham chiếu. Nhật Bản và Hồng Kông (ở phía trên bên 
trái) khác biệt vì phản đối chiến tranh, Ấn Độ vì mức độ hoạt động 
và định hướng xã hội rất cao, Việt Nam vì mức độ khép kín xã hội 
rất thấp và Malaysia vì tầm quan trọng của gia đình. 


Biểu đồ 9 


Khoảng cách xã hội của các nhóm dân cư do MDS tạo ra với tất 
cả ý nghĩa và sự thực hành mang đến một bản đồ xã hội thể hiện 
khoảng cách hành động nhận thức giữa các nhóm này. 

Nó xác nhận bốn mô hình khác nhau mà chúng ta đã thấy cho 
đến bây giờ. Nhóm Phật tử và không phải Phật tử được phân biệt 
rõ ràng trong không gian xã hội, với nhóm đầu ở phía trên và nhóm 
sau xếp ở phía dưới (biểu đồ 10). Sự khác biệt là kết quả của việc 
Phật tử nói chung nổi bật bởi niềm tin của họ rằng hầu hết mọi 
người đều có thể tin tưởng được. Chỉ số này về sự gần gũi với người 
khác phù hợp với mức độ tham gia và hoạt động xã hội cao hơn của 
họ và, ngoại trừ Phật tử không thuộc Châu Á, vai trò hàng đầu của 
họ trong quan điểm và hành động hướng tới một hành tinh bền 
vững. Các đặc điểm chính phân biệt các nhóm là: 


3 I8 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Tất cả Phật tử / Phật tử Châu Á nổi bật vì họ tin rằng hầu hết 
mọi người đều có thể tin tưởng được và môi trường suy thoái là vấn 
đề nghiêm trọng nhất. Có lẽ như một sự hưởng ứng với điều đó, họ 
là những người hoạt động xã hội tích cực nhất. 

Phật tử không thuộc Châu Á khác biệt bởi sự biện minh bạo lực 
cao hơn của họ và không xem môi trường là vấn đề quan trọng nhất 
nhưng giống với Phật tử Châu Ä khi tin rằng hầu hết mọi người đều 
đáng tin cậy và mức độ hoạt động xã hội rất cao. 

Biểu đồ 10 






TT —. 
#. 'Eaxd2TÌI: kì 


h Là Í 
` St V2 ng 


h, 
_= 


V4 ã1H30Ea/VÌ 4 + 
` nà nề, 


Nhóm Không phải Phật tử Châu Á nổi bật bởi mức độ hợp pháp 
hóa chiến tranh cao. 

Nhóm không phải Phật tử toàn cầu và Châu Á rất gần nhau về 
mặt không gian như là dấu hiệu của việc chia sẻ tỷ lệ hoạt động xã 
hội thấp hơn. 


VẼ NÊN CON ĐƯỜNG XÃ HỘI PHẬT GIÁO 


Chúng tôi khắc phục tính nhị nguyên Ý nghĩa — Sự thực hành và cá 
nhân hóa các giá trị và hành động tập trung vào sự kết nối giữa chúng. 
Việc sử dụng phương pháp phân tích mạng lưới xã hội mang đến các 
biểu diễn đồ họa của hệ thống tương tác / quan hệ. Chúng ta có thể 
xem và hiểu cấu trúc hành động nhận thức này như một loại DNA. Đó 
là bản đồ DNA xã hội của Phật giáo, mô tả những cách mà Phật tử đóng 
góp vào việc tạo ra các xã hội hòa hợp và bền vững hơn. 


ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ NHẰM XÂY DỰNG XÃ HỘI HÒA HỢP VÀ BỀN VỮNG | 319 


Trong các nút đồ thị là các yếu tố hình thành hệ thống hành 
động nhận thức - xã hội của người Phật tử. Các đường kết nối các 
nút (các yếu tố đó) biểu thị sự tồn tại(Š) của mối quan hệ nhân quả 
giữa các yếu tố. Kích thước của các nút chỉ ra tính trung tâm của nó 
trong hệ thống (số lượng các quan hệ trực tiếp của nó) và độ dày 
của các đường kết nối các nút cho biết cường độ (mức tương quan) 
của mối quan hệ nhân quả giữa chúng. 

Biểu đồ 11 mô tả hệ thống quan hệ giữa các ý nghĩa (các nút 
màu đỏ) và sự thực hành (các nút màu nâu vàng). Trong mạng lưới, 
chúng ta có thể phân biệt hai thành phần riêng biệt (cấu trúc nơi 
tất cả các nút được kết nối). Một thành phần rất lớn, bao gồm hầu 
hết tất cả các yếu tố của hệ thống và một phần nhỏ (trên cùng bên 
phải) với hai giá trị liên quan đến môi trường không được kết nối 
với phần còn lại. 

Trong thành phần lớn chiếm gần như toàn bộ không gian xã hội, 
chúng ta có thể phân biệt hai cấu trúc được kết nối. Phần lớn hơn, 
rất gắn kết và trung tâm nhất là mạng Hành động-thực hành (B) và 
được hình thành bởi hai mạng con dày đặc. Cấu trúc con trên cùng 
đại diện cho hành động xã hội có tổ chức (b1), và cấu trúc còn lại 
bên dưới thể hiện mối quan hệ hòa hợp (b2), hành động và sự thực 
hành hướng đến người khác. Mạng hành động lớn này được liên kết 
với hai mạng nhỏ hơn. Từ mạng hành động xuống, có một cấu trúc 
nhỏ các giá trị liên quan đến người khác và quan hệ với họ (C). Cấu 
trúc còn lại ở bên trái thể hiện sự tin tưởng và gần gũi với người khác 
(D). Chúng tôi có thể định nghĩa nó là mạng tín nhiệm. 

Có hai kết nối chính giữa mạng hành động và mạng tín nhiệm. 
Kết nối thứ nhất (đường dưới) là thông qua các yếu tố nhấn mạnh 
sự hòa hợp trong các không gian xã hội nhỏ hơn: giữa gia đình là 
quan trọng và giúp đỡ người xung quanh. Kết nối quan trọng hơn 
(đường cao hơn) liên kết tín nhiệm những người không quen biết, 
là thành viên và tích cực trong các tổ chức xã hội và hỗ trợ tài chính 
cho các tổ chức môi trường. Con đường này miêu tả phép chiếu mở 
rộng về mặt xã hội của hành động xã hội có tổ chức. 


5. SIpnificative correlatlons with a moderate-strong relatlonal Intensity (r 
larger than 0,120). 


320 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Biểu đồ I1 








- ~ 
Ti 
2£ AE lycc- 38h Dũ, vế hộ 
8 mờ than _ ï | ]m—— bi [2] 
KH Kha » % 
| Lư Í |  == x | 
# `. 
m'=#2~= + Ễ FT" nu n w 
_ * —R- No ca 
sa '! HT; — 
ị 1 — 
5 Ý cả # À s + kế | äI 
| / ME NT nh | 
Kệ Na `. b. Sư n 
——__ ra n2—2 TH —a _—_ | 
Ể [r8 n6, Èb ~ở B1 
z : PC XS L ` bi 
/⁄ : TT “an :E K % 
Ỉ m~ \ +. “Hee Ỉ 
“agU Ít: HS /B=11p.„eeeiae 
LÍ ĐA, sa BRNY?, VU ca. 
` jm= bên” dể =? 0" ‡ HE: 
—— Ta cư . _" 
BS : Ỷ _——¬ =- 
- ve F bà kế T6 «TT nã 
+ # _ kở 
L 5 —=ne le “S 
` _-" 


Mạng hành động được tạo thành từ hành động xã hội có tổ chức 
(bao gồm việc là thành viên và tích cực trong các tổ chức dân sự Xã 
hội và trong các tổ chức môi trường cộng với việc đóng góp tiền bạc 
cho các tổ chức môi trường và tham gia biểu tình vì môi trường) 
và quan hệ hòa hợp (bao gồm việc quan trọng là người đó giúp đỡ 
những người xung quanh, làm những việc tốt cho xã hội và quan 
tâm đến môi trường). 


Tóm lại, hệ thống quan hệ Ý nghĩa và Thực hành bị chi phối bởi 
một tập hợp những sự thực hiện rất gắn kết, được tổ chức và hướng 
đến người khác, nằm ở trung tâm. Nó được liên kết với cấu trúc phụ 
nhỏ của các giá trị định hướng hòa hợp (bên dưới) và cấu trúc phụ 
lớn hơn của các giá trị và sự thực hành cho thấy sự tín nhiệm và gần 
gũi với người khác, do đó tạo điều kiện cho các mối quan hệ xã hội 
hòa hợp. Ở phía trên bản đồ, chúng ta thấy một nhóm các giá trị 
theo hướng bảo vệ môi trường (A) không được kết nối với mạng 
lưới chính ở cường độ quan hệ này, bởi là những quan hệ yếu hơn. 

Cấu trúc Ý nghĩa và sự Thực hành này sẽ là yếu tố trung tâm 
trong mô hình nhằm tìm hiểu những đóng góp của Phật tử vì một 
xã hội hòa hợp và bền vững hơn. Đối với đoạn DNA chính này, 
trước tiên chúng tôi thêm một tập hợp các yếu tố đại khái đại diện 


ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ NHẰM XÂY DỰNG XÃ HỘI HÒA HỢP VÀ BỀN VỮNG | 321 


cho sự hòa hợp (hạnh phúc, hài lòng, sức khỏe) được xem là mục 
tiêu xã hội cho một xã hội tốt đẹp hơn. Chúng tôi sẽ thêm các điều 
kiện xã hội và các chỉ số tôn giáo vào đó. Tất cả cùng nhau đại diện 
cho DNA xã hội Phật giáo tượng trưng cho những đường lối và 
phương pháp được người Phật tử sử dụng để đóng góp cho xã hội 
tốt đẹp, hòa hợp và bền vững hơn. 


Việc bổ sung các yếu tố bộ ba (hạnh phúc, hài lòng, sức khỏe) 
mà chúng ta gọi là Cuộc sống (các nút màu xanh lá cây), làm phong 
phú thêm tầm nhìn của chúng ta về các con đường xã hội Phật giáo 
này (biểu đồ 12). Ở đây cần lưu ý mối quan hệ nhân quả (hai chiều) 
giữa hạnh phúc và hài lòng với mạng tín nhiệm (tin tưởng và gần gũi 
với người khác) thông qua mối quan hệ trực tiếp với gia đình và bạn 
bè là quan trọng trong cuộc sống của họ. Sự hài lòng với cuộc sống 
(kết nối mạnh mẽ với hạnh phúc và sức khỏe) có liên quan đến 
quan niệm rằng tích lũy của cải có thể dẫn đến sự phân phối tốt hơn 
và gián tiếp đến cấu trúc phụ của các giá trị định hướng hòa hợp (ở 
phía dưới). 

Các hành động và sự thực hành được kết nối gián tiếp với hạnh 
phúc, Sức khỏe và sự hài lòng thông qua mạng tín nhiệm đóng vai 
trò là cầu nối nhân quả giữa chúng. Tóm lại, tín nhiệm bắc nhịp cầu 
nối liền con đường giữa hành động và hạnh phúc. 

Biểu đồ 12 


8 QualityChildAltruism MostPeopleCanBeTrusted 


'® QualityChildTolerance ⁄ REMnomtolutnprenk 


sế 
r 
Z 
số \ 
xANG ÌBProtectEnvronmtriority 
xã | 


2 P `¬¬ 

Fấfiily Important | , Z ` >xx 
Ề L2 = 
N EẤ:iends Important 7 | 


ế Feeling of happiness 


TrustNONKnownPeople. MEMBER CiilOrganization 












le 
ẽ vẽ" ÀN 
_. ⁄ ` ParticiDemostrationEnvironm 


ActiveEnvironmOrganiz 





— MemberEnvironmOrganiz 


_— “=—. : \ Violence Justifiable 
` _® 


eatff ccumulation 


/ 


`./ ưa dã 
ViỂ: cư” 
lăn ngoocoery 


(56metimesWarJustified 


322 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Biểu đồ 1.3 


®MoreHumanSociety 
'® QualityChildAltruism 
® QualityChildTolerance 









MostPeopleCanBeTrusted 


EnvironmPollutImportant 


ProtectEnvironmPriority 






TrustKnownPeople 









MEMBER CivilOrganization 


ĐA ParticiDemostrationEnvironm. 


Ác” ActiveEnvironmOrganiz 
'ganiz " 


TrustNONKnownPeople 





Ý Important do GooŸXor soci: 


MemberEnvironmOrganiz 






orfafit Look-after envilonment. 
hà 


—8Violence )ustifiable. 














———= 
¬ Weaffh ai  aninulsloi 


2215: (— 
— c4<- St edUg tfoirdbMbaibiy „_ 
mt cấ cử 


Các điều kiện xã hội (các nút màu tím) và các chỉ số tôn giáo (các 
nút màu xanh lam) hoạt động giống như các cơ sở của hệ thống. Khi 
được đưa vào hệ thống quan hệ (biểu đồ 13), mức độ tương tác trong 
toàn hệ thống tăng lên rất nhiều. Các điều kiện xã hội và tôn giáo trở 
thành cầu nối mới bổ sung quan hệ nhân quả kết nối cuộc sống với 
hành động. Cả tầm quan trọng của tôn giáo và giai cấp xã hội đều được 
kết nối trực tiếp với hạnh phúc, sức khỏe và sự hài lòng. 

Trong hình cuối cùng của hệ thống xã hội (mà chúng ta gọi là 
DNA xã hội), chúng ta thấy mạng lưới trở nên tuần hoàn như thế 
nào, có dòng chảy nhân quả liên tục lưu thông. Từ hành động, tín 
nhiệm, cuộc sống, các điều kiện xã hội, tôn giáo, các giá trị định 
hướng hòa hợp (dưới cùng) đến hành động vv. Đó là hệ thống 
tương quan nhân quả tuần hoàn. 


Sau đó, chúng ta có thể sử dụng bản đồ này để tìm kiếm các con 
đường đến các xã hội hòa hợp (mà cụ thể là hạnh phúc). Con đường 
đi đến (và từ) hạnh phúc được xây dựng với sự kết hợp của các giá 
trị và hành động. Chúng ta có thể phân biệt hai con đường chính 
hướng đến hạnh phúc. Con đường đầu tiên (đường trên cùng) sẽ 
bắt đầu ở bên phải kết nối bộ giá trị ở dưới cùng với toàn bộ hành 


ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ NHẰM XÂY DỰNG XÃ HỘI HÒA HỢP VÀ BỀN VỮNG | 323 


động ở trên cùng của nó. Sau đó, nó sẽ di chuyển sang bên trái, đến 
phạm vi tín nhiệm và hướng tới phạm vi cuộc sống và kết thúc ở 
hạnh phúc. Con đường thứ hai (đường phía dưới) sẽ đi từ phạm vi 
hành động và các giá trị theo định hướng hòa hợp đến tôn giáo và 
điều kiện xã hội, điều này sẽ mở ra một con đường khác vào phạm 
vi cuộc sống và hạnh phúc, hoặc ngược lại. 

Sự thể hiện bản đồ của DNA xã hội Phật giáo cung cấp một cái 
nhìn đại cương về hệ thống tương tác phức hợp góp phần hướng tới 
các xã hội tốt đẹp hơn, hòa hợp hơn và bền vững hơn. 

KẾT LUẬN 

Các giá trị thực hành của người Phật tử mang đến hình ảnh gần 
gũi và quan tâm đến người khác và một định hướng mong muốn 
hòa hợp với mọi người và môi trường. Có một mức độ tương đồng 
cao giữa chúng nhưng sự phân phối các giá trị và sự thực hành này 
không bằng nhau trong toàn bộ dân số Phật tử. Có tồn tại một số vị 
trí tương phản và tương đồng giữa các quốc gia và cũng có một số 
khác biệt với dân số không phải là Phật tử. 

Sự tương đồng dẫn đến một nhóm lớn gồm sáu quốc gia (Sin- 
gapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc và Malaysia) 
đại diện cho mô hình nhận thức và hành động tham chiếu (điểm 
chung chiếm ưu thể) đặc trưng bởi mức độ định hướng xã hội và 
hành động cao đối với các mối quan hệ hòa hợp và hướng tới sự 
bền vững. 

Điểm đặc biệt là Nhật Bản và Hồng Kông, những người đứng 
sang bên vì phản đối chiến tranh, Ấn Độ vì mức độ hoạt động xã 
hội và định hướng rất lớn và Việt Nam vì mức độ khép kín xã hội 
rất thấp. 

Nhóm Phật tử và không phải Phật tử được phân biệt do về tổng 
thể niềm tin của người Phật tử mạnh mẽ hơn rằng hầu hết mọi 
người đều có thể tin tưởng được, mức độ tham gia và hoạt động 
xã hội cao hơn, ngoại trừ những Phật tử không thuộc Châu Á, vai 
trò hàng đầu của họ trong quan điểm và hành động hướng tới một 
hành tinh bền vững. Phật tử không thuộc Châu Á khác biệt với Phật 
tử Châu Á bởi sự biện minh mạnh mẽ hơn về bạo lực và ít cân nhắc 
hơn về việc xem môi trường là vấn đề quan trọng nhất. Và nhóm 


32⁄4 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


không phải Phật tử ở Châu Á nổi bật bởi sự hợp pháp hóa mạnh mẽ 
của họ về chiến tranh và, trùng hợp với nhóm không phải Phật tử 
toàn cầu với tỷ lệ hoạt động xã hội ít hơn của họ. 

Việc phân tích mối liên kết giữa tất cả các ý nghĩa và sự thực tập, 
sử dụng phương pháp phân tích mạng xã hội, đưa ra một bản đồ 
DNA xã hội Phật giáo, miêu tả những cách mà Phật tử góp phần tạo 
ra xã hội hòa hợp và bền vững hơn. Các kết luận phù hợp nhất xuất 
phát từ mạng lưới quan hệ nhân quả này là: 

Vai trò kết nối quan trọng của tín nhiệm giữa hành động và sự 
thực hành với hạnh phúc, sức khỏe và sự hài lòng. Tín nhiệm bắc 
nhịp cầu nối con đường giữa hành động và hạnh phúc. 

Mạng lưới trở nên tuần hoàn với dòng chảy nhân quả liên tục 
lưu thông. Từ hành động, tín nhiệm, cuộc sống, các điều kiện xã 
hội, tôn giáo, các giá trị định hướng hòa hợp (dưới cùng) đến hành 
động vx... Đó là hệ thống tương quan nhân quả tuần hoàn. 

Sử dụng bản đồ này để tìm kiếm các con đường đến các xã hội 
hòa hợp (và cụ thể là hạnh phúc), chúng ta có thể phân biệt hai con 
đường chính (kết hợp các giá trị và hành động) hướng đến (hoặc 
từ) hạnh phúc: qua phạm vi tín nhiệm và con đường kia thông qua 
tôn giáo và các điều kiện xã hội. 


ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ NHẰM XÂY DỰNG XÃ HỘI HÒA HỢP VÀ BỀN VỮNG | 325 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Bell, LP (1979) “Buddhist Sociology: Some Thoughts on the 


Convergence of Sociology and Eastern Paths ofLiberation”in Scott 
G. McNall, ed. Theoretical Perspectives in Sociology. New York: St 
Martins Press. 


Borg, L, Groenen, P. (2005). Modern Multidimensional Scal- 





ing: theory and applications (2nd ed.). New York: Springer-Verlag. 


Borgatti, S. P,, Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2013). Analyz- 


ing social networks. SAGE Publications Limited. 


Borgatti, S.P., Everett, M.G. and Freeman, L.C. 2002. Ucinet for 


Windows: Software for Social Network Analysis. Harvard, MA: 
Analytic Technologies. 


Bhikkhu Bodhi, The Buddhas Teachings on Social and Com- 


munal Harmony: An Anthology of Discourses from the Pali Can- 
on. Wisdom Publications (2016). 


Buddhadasa Bhikkhu, Handbook for Mankind, Mahachula 


Buddhist University (1980) 


Cox, T.F, Cox, M.A.A. (2001). Multdimensional Scaling. 


Chapman and Hall. 


Dhammahaso, Hansa. Wisdom for a Hamonious and Awaken- 


ing Society. Ayutthaya, Thailand: MCU, 2014. 


Guruge, A., Buddhist Answers to Current Issues: Studies in So- 


cially Engaged Humanistic Buddhism. AuthorHouse, 2005 


Hanh, Thích Nthat, Thích Hhat Hanhs Sociological Imagina- 


tion: Essays and Commentaries on Engaged Buddhism. Human 
Architecture, 2009 


Hastie, Trevor; Tibshirani, Robert; Eriedman, Jerome (2009). 


“14.3.12 Hierarchical clustering”. The Elements of Statistical Learn- 
ing (2nd ed.). New York: Springer 


Heine, S. & Prebish, C. Buddhism in the Modern World: Adap- 


tations ofan Ancient Tradition. Oxford Ủniversity Press, 2003. 


Inglehart R. y Wayne E. Baker (2000): Modernization, Cultural 


326 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Change, and the Persistence of Traditional Values, American Socio- 
logical Review, Vol. 6S, No. 1, pg. 23 


Inglehart, R., Basáñez, M., Díez-Medrano, J., Halman, L. & Lu- 
ijkx, R. (2004). Human beliefs and values. A cross-cultural source- 
book based on the 1999-2002 values surveys. México: Siglo XXI 
Editores. 


Kaufman, L.; Rousseeuw, P,J. (1990). Einding Groups in Data: 
An Introduction to Cluster Analysis (1 ed.). New York: John Wiley. 


Kruskal, J. B., and Wish, M. (1978), Multidimensional Scaling, 
Sage Ủniversity Paper series on Quantitative Application in the So- 
cial Sciences. Beverly Hills and London: Sage Publications. 


Loyd D., The Great Awakening: A Buddhist Social Theory. NY. 
'Wisdom Publications, 1997 


Mohr, John, and Vincent Dudenne. 1997. “Ihe Duality of Cul- 
ture and Practice” Theory and Society 26:305-3 S6. 


Payutto, Phra. Buddhadhamma (Suny Series, Buddhist Stud- 
ies). SUNY Press, 1995. 


Pew Research Center, The Global Religious Landscape. De- 
cember 2012: http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-re- 


ligious-landscape-exec/ 


Puntarigvivat, Tavivat. Thai Buddhist Social Theory. World 
Buddhist University (2013) 


Rodríguez, J.A., “Being Buddhistin New Lands: Mapping Bud- 
đh¡st Social-Cultural Identities” in [ABU, Teaching Dhamma in 
New Lands: Academic Papers presented at the 2nd LABU, Ayut- 
thaya, Thailand (Bangkok, Thailand: Mahachulalongkornrajavidy- 
alaya University, 2012). 


Rodríguez Díaz. José A. “ Being Buddhist in the XXI Century 
Society. A Sociological Analysis of Buddhist People Social Values 
and Attitudes”in M.V.Dr. Thích Nhat Tu and M.V.Dr. Thích Duc 
Then (editors), Budđhism for Sustainable Development and Social 
Change. Ho Chi Minh: Religion Press. Vietnam Buddhist Ủniver- 
sitiles Series 21, 2014. 


Rodríguez Díaz. José A., John W. Mohr, Laura Halcomb, “Be- 





ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ NHẰM XÂY DỰNG XÃ HỘI HÒA HỢP VÀ BỀN VỮNG | 327 


coming a Buddhist: The Duality of Ritual and Belief” in Research 
in the Sociology of Organizations 53 (2017) 


Ratnapala, Nandasena. Buddhist Sociology. India: Sri Satguru 
Publications, 1993. 


Schipper, Janine, “Toward a Buddhist Sociology: Theories, 
Methods, and Possibilities. American Sociologist, v43 n2 p203- 
222 Jun 2012. 


Sharon Salzberg, Lovingkindness: The Revolutionary Art of 
Happiness.Shambhala Classics, 2002. 


Sivaraksa, Sulak, Seeds of Peace: Buddhist Vision for Renewing 
Society. Parallax Press, 1993 


Sivaraksa, Sulak, Conflict, Culture, Change: Engaged Buddhism 
in a Globalizing World, Wisdom 


Publications, 2005. 
Thích Nhat Hanh, Being Peace, Parallax Press; 2nd edition 
(2005) 


Thịch Nhat Tu and M.V.Dr. Thiịch Duc Then (editors), Bud- 
đhism for Sustainable Development and Social Change. Ho Chi 
Minh: Religion Press. Vietnam Buddhist Universities Series 21, 
2014. 


Thích Nhat Tu, Engaged Buddhism, Social Change and World 
Peace. Hanoi: Religion Press. 2014. 


'Wasserman, Stanley K. Faust, Social Network Analysis: Meth- 
ods and Applications (New York: Cambridge University Press, 
1994). 

World Values Survey, WVS 2005-2007: http://www.worldval- 


U©SSUTV€YV.OFS/ 


'World Values Survey 





328 


V. SỰLÃNH ĐẠO CHÁNH NIỆM 
VÀ HÒA BÌNH THẾ GIỚI 


329 


330 


ĐỂ THÀNH TỰU SỰLÃNH ĐẠO CÓ 
CHÁNHNIỆMVÌNÊNHÒA BÌNH BỀNVỮNG: 
GIỚI THIỆU TÔNG THIỀN JOSASEON 
(TỔ SƯ THIÊN) 


TS. Young Ho Lee (Ven. Jinwol Dowon)f) 


1. GIỚI THIỆU 


Những Mục tiêu Phát triển Bền vững (tiếng Anh viết tắt là 
SDGs) của Liên Hiệp Quốc còn được biết đến như Những Mục 
tiêu Toàn cầu, là tiếng gọi chung cho tất cả chúng ta hành động 
chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng mọi 
người có được hòa bình và thịnh vượng. Trong đó, “hòa bình” là 
mục tiêu thứ 16 trong bộ 17 Mục tiêu SDGs này. Xét toàn diện, 
dù hòa bình là một mục tiêu riêng được nhấn mạnh trong Bộ 
mục tiêu phát triển nhưng Phát triển Bền vững nhìn chung và 
từng mục tiêu nói riêng không thể nào đạt được nếu như chúng 
ta không thành tựu vấn đề hòa bình cho thế giới. Hòa bình là 
một khái niệm mang tính toàn diện và rất quan trọng đối với tất 
cả các mặt của SDG:s. Hòa bình thật sự không được mang tính 
tạm thời mà phải là ổn định và vĩnh viễn. Hòa bình bền vững có 
thể đạt được và dẫn dắt bởi những nhà lãnh đạo tài ba ở nhiều 
lĩnh vực khác nhau như chính trị xã hội, kinh tế, văn hóa và tôn 
giáo trên bình diện địa phương và toàn cầu. Những nhà lãnh đạo 
này phải có chánh tư duy để quan tâm chăm lo cho người dân ở 


*, Dongguk Ủniversity Gosung Monastery, CA, USA. President, Korean Buddhist Sangha 
ofNorth California, USA. Người dịch: Phạm Hải Thy 


331 


332 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


mọi tầng lớp xã hội, ở những quốc gia khác nhau và trên thế giới. 
Nhà lãnh đạo phải thực sự có Trí tuệ, sống cuộc đời chánh niệm 
và an lạc... An lạc cơ bản được phát triển trong và từ trí tuệ của 
con người. Rõ ràng rằng sẽ không có hòa bình thực sự nếu như 
không có an tĩnh trong tâm hồn. Nếu như tâm thức của chúng ta 
đều an lạc và từ bi thì xã hội và thế giới này sẽ tràn ngập an bình 
và nhân văn. 

Để nuôi dưỡng sự an lạc và trí tuệ, dường như hành thiền 
là một trong những cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Hành thiền 
không chỉ tốt cho sự an lạc của tâm thức mà còn đạt được sự khai 
sáng và chánh niệm trong từng lời nói và hành động. Tôi muốn 
giới thiệu một phương pháp hành thiền truyền thống, Josaseon 
(Tổ Sư Thiền) tại Hàn Quốc, đây là một phương pháp lâu đời và 
chân thật được truyền từ Ấn Độ sang Trung Hoa. Bài nghiên cứu 
này đầu tiên sẽ tổng quát và nhắc lại các mục tiêu SDGs bên trên 
thông qua việc xoay quanh Mục tiêu thứ 1ó, trước khi đi vào bàn 
luận phương cách lãnh đạo có sự ảnh hưởng của tư duy chánh 
niệm. Thứ hai, tôi sẽ giới thiệu Josaseon, một cách hành thiền 
Phật giáo truyền thống, bao gồm những chi tiết về bối cảnh và 
cách thức. Kết luận được đưa ra là cách hành thiền Josaseon nên 
được phổ biến rộng rãi và tập luyện thường xuyên để phát huy sự 
lãnh đạo có chánh niệm vì hòa bình bền vững. Đây là một trong 
những sự đóng góp giá trị trong việc phát huy nền hòa bình bền 
vững mang lại lợi ích cho tất cả chúng sanh trên trái đất này. 


2. TỔNG KẾT LẠI VÀ NHẮC NHỞ VỀ Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ CỦA 
HÒA BÌNH VÀ SỰLÃNH ĐẠO 


2.1. Hòa bình 


Tôi cho rằng hòa bình là mối quan tâm cơ bản và duy nhất 
của Đạo Phật dành cho cá nhân, cộng đồng và vũ trụ này. Phật 
giáo luôn được biết đến là một tôn giáo hòa bình nhất trên thế 
giới. Lịch sử nhân loại đã cho chúng ta thấy các tín đồ Phật giáo 
chưa bao giờ gây ra bất cứ cuộc chiến tranh nào dưới danh nghĩa 
Phật giáo kể từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người luôn dạy 
môn đồ của mình về bất bạo động và lòng từ bi với tất cả chúng 
sanh, khai lập ra đạo Phật. Những môn đồ của Đức Phật, như 
là Tỳ Kheo/Tỳ Kheo Nị, Sa Di/Sa Di Ni, Bồ Tát và Phật tử tại 


ĐỂ THÀNH TỰU SỰ LÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM VÌ NỀN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 333 


gia thọ nhận giáo lý khác nhau tùy theo tình trạng thực tế của 
từng người nhưng tất cả đều phải lấy việc tránh xa giết hại và làm 
đau tất cả chúng sanh làm giáo lý căn bản chủ yếu. Tôn trọng và 
chăm sóc các loài hữu tình và vô tình là chủ thuyết cơ bản của 
Phật giáo và nguyên tắc cơ bản của đạo đức. Không giết hại và 
làm đau chúng sanh khác là cơ sở của hòa bình và công lý trong 
cộng đồng Phật tử cũng như trong xã hội nói chung. Rõ ràng 
không có hòa bình khi có giết chóc, làm đau hay có thù hận và 
bạo lực xảy ra. Sila và Vinaya, những quy tắc ứng xử đạo đức 
hay còn gọi là Tạng luật được viết ra để ngăn ngừa sự bao lực và 
xung đột trong Tăng đoàn và xã hội. Thiền định (Samadhi) giúp 
đầu óc con người an tĩnh và sáng suốt. Nó cũng có tác dụng làm 
cho tâm thức con người an lạc và từ bi cũng như có trí huệ và 
công bằng. 

Mục tiêu cuối cùng của đạo Phât là đạt đến Niết Bàn, một trạng thái 
an lạc và tự do hoàn toàn khỏi tà dâm, đau khổ, tuyệt vọng và nghiệp 
chướng, hay nói cách khác một trạng thái giác ngộ hoàn toàn với trí 
tuệ hoàn hảo. Do đó, chúng ta có thể nói những Phật tử chân chính là 
những người tìm kiếm sự an lạc dưới danh nghĩa tìm cầu Niết Bàn, nơi 
của sự an lạc hoàn toàn và niềm hạnh phúc vĩnh hằng. Tôi cho rằng hòa 
bình và hạnh phúc trong cõi Niết Bàn của đạo Phật có chất lượng hoàn 
hảo nhất so với những khẳng định của những tôn giáo khác về vấn đề 
hạnh phúc và an lạc. Nhưng vấn đề là làm sao chúng ta có thể đạt đến 
Niết Bàn ở cấp độ cả xã hội và cá nhân. Tạo ra thế giới Niết Bàn, một xã 
hội an lạc tuyệt đối, là mục tiêu và nhiệm vụ chung của tất cả chún ta. 
Chúng ta cần thảo luận và phát triển cách thức hiệu quả để đạt đến Niết 
Bàn trong bối cảnh của xã hội ngày nay. 

Trong xã hội hiện đại, hòa bình đã và đang là vấn đề chính yếu 
cùng với những vấn đề như công bằng, công lý cho tất cả những mối 
quan hệ tương hõ. Do đó, hòa bình nên là hòa bình công bằng của 
nó vì có những thứ trông giống như hòa bình nhưng thực tế lại có 
nhiều bất công đã diễn ra bên trong dưới cái tên của hòa bình do 
những yếu tố chính trị. 

Hòa bình với thực tế bất công không phải hòa bình thực sự mà 
chỉ là sự giả tạo hay hòa bình trên danh nghĩa. Do đó, để có hòa bình 
bền vững, tôi muốn mọi người quan tâm đến hòa bình công bằng 
hơn là chỉ là hòa bình mà thôi. 


334 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Chúng ta hãy phân tích nghĩa và ý nghĩa sâu xa của “công bằng” 
(“Just”) và “hòa bình” (“peace”) trong bối cảnh xã hội. “Công bằng” 
ám chỉ công bằng, đúng đắn, chân lý, đạo đức, chân thực, vinh dự, 
không thiên vị hay công bằng; nó cũng có nghĩa hiện tại, gần đây, 
mới đây, duy nhất, hiếm khi, chắc chắn, hoàn toàn hay hoàn hảo; 
nó cũng có thể ám chỉ đơn giản là, thực sự là, rỏ x ràng, cụ thể là. 
“Hòa bình” có thể có nghĩa là sự tĩnh tâm, yên tĩnh, bất động, an 
nhiên hay im lặng; nó cũng có nghĩa là sự hài hòa, sự thanh bình, sự 
hòa thuận hay tình hữu nghị; nó cũng có nghĩa là sự thấu hiểu, sự 
dung hòa, thỏa thuận, thỏa hiệp, sự đồng bộ, thiện ý, hay mối quan 
hệ tốt; nó cũng có nghĩa là ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh, tự do 
khỏi xung đột hay không có bạo lực.' Tôi nghĩ rằng tất cả những ý 
nghĩa trên đều có liên quan nhau và phù hợp với những thảo luận 
của chúng ta trong bài nghiên cứu này. 


2.2. Sự lãnh đạo 


Lịch sử thế giới cho thấy Hoàng đế Asoka được xem như một vị 
Cakravartin, hay một vị Chuyển Luân thánh vương. Bánh xe pháp 
nghĩa là Pháp giới (Dharma) và nó có nghĩa là Hoàng đế đã cai trị 
vương quốc mình bằng Pháp giới, chân lý và giáo lý của Đức Phật, 
tránh bạo lực, thúc đẩy hòa bình và lòng từ bi có trí tuệ và công 
bằng. Lịch sử cho thấy Hoàng đế đã thực hành Đạo Phật và cố gắng 
truyền bá Đạo Phật đến khắp nơi trên thế giới. Ngài đã hoàn thành 
sứ mệnh truyền bá Đạo Phật cũng như cai trị dân chúng bằng những 
phương tiện hòa bình. Tôi cho rằng Ngài là một trong những nhà 
cai trị giỏi nhất và một trong những nhà lãnh đạo tài ba nhất trong 
lịch sử thế giới từ đó đến giờ. Sự lãnh đạo có chánh niệm và cai trị vì 
mục tiêu an dân của Ngài xứng đáng là mô hình mẫu về chính trị xã 
hội cho các thế hệ kế tiếp noi theo. 

Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, bối cảnh thế giới mang tính 
đa văn hóa và có tính chất phức tạp. Như David E. Wright đã nói, 
thế giới của chúng ta đang sống ngày một thiên về kỹ thuật. Hầu 
như tất cả các hoạt động liên quan đến kinh doanh đều gắn liền với 


1. Mattie J.T. Stepanek with Jimmy Carter ed. By Jennifer Smith Stepanek, Just Peace: 
A Message of Hope; (Andrews MeMee Publishing: Kansas City, 2006), p.x vi 


ĐỂ THÀNH TỰU SỰ LÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM VÌ NỀN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 335 


nhiều tầng lớp kỹ thuật nhưng một trong những vấn đề quan trọng 
nhất liên quan đến thành công của kinh doanh và con người thì 
không hề liên quan đến kỹ thuật. Nó liên quan đến não trạng và trái 
tim con người về phương diện lãnh đạo. Không có sự lãnh đạo đáng 
tin cậy, tất cả những tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới sẽ không 
thể nào cứu vãn nổi một tổ chức hay một xã hội đang phải chật vật 
đấu tranh.” Bàn về lãnh đạo, Alexander M. Haig, Jr. đã chỉ rõ rằng 
một số sinh ra đã có những phẩm chất thao lược của một nhà lãnh 
đạo tài ba. Nhưng ngược lại cũng có một số người thành tựu được 
tài năng của mình thông qua học tập và chuyên cần. Họ nhận ra 
rằng họ có thể học được và phát triển các nguyên tắc lãnh đạo nếu 
như họ chuyên tâm nghiên cứu học tập và phân tích những đặc tính 
đã được chứng minh bởi những thiên tài trước đó. Thật công bằng 
khi nói rằng cả những người tài năng và kém tài năng hơn đều luôn 
luôn có thể phát triển và cải thiện kỹ năng lãnh đạo của mình và có 
thể thực hiện điều đó bằng cách chú ý cải thiện những đặc tính tốt 
về lãnh đạo.” 

Như Ed Oakley và Doug Krug đã đề nghị, chúng ta cần một nền 
lãnh đạo đã được giác ngộ mà trong đó các nhà lãnh đạo không chỉ 
có tầm nhìn mà còn có khả năng thu hút người khác chấp nhận tầm 
nhìn đó như của chính họ, và kế tiếp cam kết thực hiện tầm nhìn đó 
đến khi hoàn thành. Những nhà lãnh đạo đã ngộ giác cần phải có sự 
quyết tâm và khả năng lôi cuốn mọi người và tạo cảm hứng cho họ 
biết nên làm gì để biến tầm nhìn thành hiện thực. Một điều quan 
trọng là các nhà lãnh đạo phải nuôi dưỡng và khuyến khích cấp dưới 
của mình cởi mở, sáng tạo và cách tân và tìm hiểu xem điều gì sẽ làm 
cho họ có cùng mục tiêu với mình. Điều đó giúp họ thể hiện được 
những điều tốt nhất. các nhà lãnh đạo nên hiểu tình trạng của cấp 
dưới mà mình tiếp xúc. Tôi cho rằng nhà lãnh đạo nên nhận thức 
đầy đủ về thực tế của thế giới và nên tư duy tỉnh thức về nhân loại 
trên thế giới này. 

Các nhà lãnh đạo nên tạo cơ hội và môi trường an lạc trong đó 
vừa cho phép mọi người tận hưởng công việc của mình vừa có thể 

2. David E. Wright, Leadership Defned (Insight Publishing Co.: Serviervill, 2005), 

.VII. 
: 3. lbid,p.6 


4. Ed Oakley and Doug Krug, Enlightened Leadership (Simon & Schuster. New York, 
1991), p.19 


336 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


đặt ra những yêu cầu cao về thành tích hoạt động, và đợi xem thành 
tích công việc tốt từ từ diễn ra. Chúng ta thấy rằng khi hiệu suất 
làm việc của một người tăng lên thì lòng tự tôn cũng như niềm thỏa 
mãn trong công việc và trong bản thân cũng dần tăng lên, điều đó sẽ 
giúp ảnh hưởng tích cực đến khả năng làm việc. Một nhà lãnh đạo 
có chánh niệm cần biết rằng để thu phục được trái tim và trí óc của 
người khác thì chỉ khi những người đó cảm nhận được rằng họ đang 
làm việc vì một mục đích mà họ cảm thấy xứng đáng. Họ biết rằng 
mọi người sẽ cảm thấy tốt về chính bản thân mình trước khi họ có 
đủ dũng khí để quán chiếu bên trong tìm sự thay đổi. Họ biết rằng 
càng làm tăng sự tự ý thức của bản thân sẽ khuyến khích sự phản 
chiếu chân thật cần thiết cho sự tăng trưởng cá nhân. Họ biết điều 
đó bởi vì họ đã kinh qua cả hai mặt của những tình huống mà thông 
qua đó họ đã học cách làm mới bản thân. Những nhà lãnh đạo có 
chánh niệm biết rằng mọi người sẽ nỗ lực làm việc chung với nhau 
để hoàn thành tầm nhìn chung. Chúng ta đều biết về sức mạnh ngạc 
nhiên của cộng đồng và xã hội khi tập thể cùng nhau nỗ lực làm việc 
hướng đến mục tiêu chung. Nhà lãnh đạo có chánh niệm là người 
hiểu được vai trò căn bản của mình chính là hỗ trợ và quan tâm 
mọi người. Các nhà lãnh đạo hiểu rằng lãnh đạo chính là chịu trách 
nhiệm khuyến khích một mối quan hệ phụ thuộc, và họ nhận lãnh 
trách nhiệm đó để ủng hộ mọi người dù là quan hệ độc lập hay phụ 
thuộc vì lợi lạc của mọi người cũng như của xã hội. 


3. GIỚI THIỆU CÁCH HÀNH THIỀN ĐỂ CÓ ĐƯỢC SỰ LÃNH 
ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM VÀ GIÁC NGỘ & NÊN HÒA BÌNH 
CÔNG BẰNG: THIÊN J]OSASEON 


3.1. Giới thiệu chung về Hành thiền Josaseon 


Josaseon nghĩa là Soen (Thiền của Josa. Josa, một vị Tổ sư Thiền 
đã có sự giác ngộ giáo pháp vốn bắt nguồn từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, vị 
Sơ Tổ Thiền Tông Trung Hoa. Thực sự, Bồ Đề Đạt Ma được biết 
đến là vị tổ thứ hai mươi tám ở Ấn Độ nơi mà Ngài Ca Diếp là vị Sơ 
Tổ đã được chân truyền từ Đức Phật Thích Ca Mâu Nị, theo như 
Jeondeungrok (quyển Record of the Transimisson of the Light). 
Kể từ đó, đạo Pháp đã được truyền từ Bồ Đề Đạt Ma đến Doui 


5. Ibid.p.247 
6. Tao Yuan comp, Kim Wolun trans. Jeondeungnok (Donggukyeokgyeongwon: 
Seoul, 2016), pp148 - 176 


ĐỂ THÀNH TỰU SỰ LÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM VÌ NỀN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 337 


Myeongjeok, một vị Tổ người Triều Tiên, người mà đã được chân 
truyền từ Seodang ]Jijang (Xitang Dicang 734 - 814), một vị thầy 
người Trung Hoa xếp thứ chín tính từ Bồ Đề Đạt Ma.” Doui được 
công nhận là Jogyejongjo ở Triều Tiên, có nhĩa là vị Sơ Tổ Thiền 
của Phật Giáo Triều Tiên. Vì vậy, Josaseon ở đây đề cập đến Thiền 
tông truyền thống từ thời Bồ Đề Đạt Ma và tôi muốn giới thiệu giáo 
pháp và thực hành của Ngài trong bài viết này. 

3.2. Pháp Josa (Tổ Sư Thiền Bồ Đề Đạt Ma) 

Nói chung, Bồ Đề Đạt Ma đã nổi tiếng khắp thế giới như là một 
vị Tăng người Ấn Độ và là vị Tổ đời thứ nhất của Thiền tông Trung 
Hoa. Bồ Đề Đạt Ma sinh vào khoảng năm 440 ở Kanch của nước 
Tamil Nadu, vùng đông nam Ấn Độ. Ngài là vị Hoàng Tử thứ ba 
của quốc vương Hương Chí (Simhavarnam). Gần đây, người ta đã 
công nhận Kanchporum gần Chennai là quê hương của Ngài. Theo 
lịch sử Ấn Độ thì Kanchiporum là kinh thành của triều đại Palava 
và không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là trung tâm văn hóa tôn 
giáo thời đó. Thế nhưng, Ngài đã trở thành môn đồ Phật giáo và là 
đệ tử của Tổ Bát Nhã Đa La (Panyadara) và thực hành giáo lý đạo 
Phật cũng như hành thiền. Ngài sống theo lối khổ hạnh hay còn gọi 
là lối sống Duta, một lối sống tiết chế về ăn uống, ăn mặc và ngủ. 
Điều đáng chú ý là lối sống khổ hạnh này ít nhiều liên quan đến lối 
sống khổ hạnh của Ngài Ca Diếp, một trong mười môn đồ vĩ đại 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và là vị Sơ tổ Thiền. Đạt Ma sư Tổ 
luôn chú tâm vào việc tự thức tỉnh và khai ngộ như là mục đích duy 
nhất của việc tu học. Ngài đã từng phê phán những hiện tượng liên 
quan đến đạo Phật lúc bấy giờ nhằm mục đích khai tỏ sứ mệnh Phật 
giáo là để khai sáng chúng sinh bằng việc thiền định. Ngài được mọi 
người ngưỡng mộ như một vĩ nhân huyền thoại không thể được mô 
tả bằng lời mà phải bằng nghệ thuật và cảm nhận. 

3.3. Hệ tư tưởng và Thực hành của Đạt Ma Sư Tổ 
3.3.1. Hệ tư tưởng 


Bàn về vấn đề tư tưởng của Bồ Đề Đạt Ma Sư Tổ, chúng ta đánh 
giá cao rằng Ngài không quan tâm về những yếu tố huyền bí mà chỉ 

7. _ Cheng Chien Bhikshu, Sun Face Buddha: The Teachings of Ma-tsu and the Hung- 
chou School of Chan (Asian Humanitice Press: Berkeley, CA, 1992), 97. 

8... Red Pine, The Zen Teaching oƒ Bodhidharma (North Point Press: New York, 1987), 
P.. 


338 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


quan tam đến trí tuệ thực sự. Là một chân giá trị, trí tuệ hiện tại 
không thể chỉ diễn tả bằng lời nói thông thường mà cả phải bằng 
thực nghiệm tâm linh và thực hành một cách siêu phàm. Phần lớn 
mọi người đều chỉ quan tâm đến giá trị góp phần tạo phần thưởng 
trần tục dựa trên nguyên tắc nhân quả. Những tư tưởng đó không 
thể là cứu cánh khỏi luân hồi mà chỉ làm tăng thêm nghiệp sinh tử. 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã chỉ rõ hiện thực và những giá trị tối thượng 
vượt xa khuôn khổ của những ước mơ bình thường. Lịch sử ghi lại 
trước khi Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc thì Phật giáo đã rất phát 
triển kể từ khi đạo Phật du nhập vào Trung Hoa khoảng đầu thế kỉ 
thứ nhất sau Công nguyên. Tuy nhiên, thời đó vẫn chưa có nhiều nỗ 
lực để đạt đến sự khai sáng, mục đích rốt ráo của đao Phật. Do đó, 
Tổ Bồ Đề đã cố gắng thay đổi những sự quan tâm trần tục hướng 
đến sự giác ngộ thực sự. Ngài muốn mang sự chú ý của con người 
đến việc thực hành nội tại hơn là những hoạt động bên ngoài. Ngài 
tập trung vào giải quyết những cái căn cơ gốc rễ và mục tiêu nguyên 
thủy của đạo Phật hơn là chỉ chuyên chú những vấn đề bên ngoài 
mang tính hiện tượng hay những điều trần tục.” Hãy cùng xem lại 
đoạn vấn đáp Gwansimnon Những Phương cách để đạt được Tâm 
Thiền) '9, từ đó chúng ta có thể hiểu được hệ tư tưởng của Tổ Bồ Đề: 


Nếu như một người muốn đạt đến sự giác ngộ, thì đâu là phương 
pháp quan trọng nhất mà một người có thể thực hành? Phương pháp 
quan trọng nhất, bao gồm tất cả phương pháp, đó chính là quán tâm 
của mình. Nhưng làm sao một phương pháp có thể bao hàm tất cả các 
phương pháp còn lại? Tâm là gốc rễ để mọi thứ hình thành. Nếu một 
người có thể hiểu được tâm, mọi thứ khác sẽ tự nhiên theo sau. Giống 
như rễ của cây. Tất cả những cái như trái, hoa, nhánh và lá đều phụ 
thuộc 1ào rễ cây. Nếu như chúng ta nuôi dưỡng bộ rễ tốt, cây sẽ âm 
chổi. Nếu như chúng ta chặt nó, cây sẽ chết. Những người nào hiểu được 
tâm của mình sẽ dễ dàng đạt đến sự giác ngộ. Những người nào không 
hiểu được tâm sẽ chỉ thực hành một cách vô ích mà thôi. Mọi điều tốt hay 
xâu đều do tâm sinh. Để tìm thấy điều gì đó ngoài tâm thì là không thể 
nào... Chúng luân phiên nhau như nhân quả tùy thuộc uào duyên, tâm 
trong sáng sẽ sinh những việc làm tốt, tâm mờ ám sẽ thu hút uào những 

9. Tao Yuan comp, Sohaku Ogata trans„ The Transmission oƒ the Lamp (Longwood 
Academic: Wolfeboro NH, 1990), pp.S7-67. 


10. Gheongheo Seongu ed. Seowmunchalyo (Geumjeongsan Beomeosa: Busan, 1968), 
pp123-135.. 


ĐỂ THÀNH TỰU SỰ LÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM VÌ NỀN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 339 


ý nghĩ đen tối. Tâm ai không bị ô nhiễm là người tỉnh thức. họ chuyển 
hóa khổ đau và trải nghiệm trong niểm vui Niết Bàn. Những người còn 
bị dính mắc bởi tâm ô nhiễm và bao quanh bởi nghiệp chướng sẽ vướng 
0ào sinh tử luân hồi. Những chúng ấó sẽ trôi nổi ba đường và chịu thống 
khổ vô biên và tất cả chỉ vì tâm ô nhiễm của mình làm mờ đi tự ngã thực 
sự của mình'.!! 

Từ đoạn trích dẫn trên, chúng ta có thể hiểu được sự nhấn mạnh 
của tổ Bồ Đề Đạt Ma đối với tâm và chú ý đến nó như thế nào. Tất 
cả mọi thứ và cả sự sống đều phụ thuộc vào tâm. Tầm con người lèo 
lái và quản lý cuộc sống và thế giới. Tâm có thể tạo hòa bình hay 
chiến tranh phụ thuộc vào ý thích chúng muốn hoặc cần làm gì với 
thế giới này. 

Nhân đây người viết muốn mượn câu chuyện thiền tông 
nổi tiếng về cách làm sao cho tâm an giữa Bồ Đề Đạt Ma Sư 
Tổ và môn đồ của Ngài là Huệ Khả. Huệ Khả bạch hỏi Đạt Ma 
Sư Tổ rằng: “Tâm con vẫn chưa an được. Xin Hòa thượng chỉ 
cho con cách!” Đạt Ma Sư Tổ đáp rằng: “Đem tâm ra ta an cho 
con!" Huệ Khả nói: “Con tìm tâm không được”. Sư tổ nói: “Ta 
đã an tâm cho con rồi đó”. Câu chuyện này được biết đến như 
là Ansimbeommun (Tìm đường vào Tâm) Nếu như ai đó có 
vấn đề với tâm mình hay nói cách khác là tâm cứ lăng xăng, tốt 
hơn hết chúng ta nên nghĩ lại câu chuyện trên đây giữa Tổ và 
ngài Huệ Khả. Đặc tính của Thiền tông là nếu một người có thể 
thấy bản chất của tâm mình thì người đó đã thấy được Phật tánh 
của mình. Xét về các văn tự giáo lý của Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì 
đáng chú ý nhất là sự việc mà Tổ nói với ngài Huệ Khả: “Ta có 
bốn cuộn kinh Lăng già muốn truyền trao lại cho con. Kinh này 
chứa đựng những tính hoa giáp pháp của Như Lai cho phép tất 
cả chúng sanh có thể dần đạt đến sự khai ngộ”. Từ câu nói này, 
chúng ta biết được rằng Tổ Bồ Đề Đạt Ma khuyến khích chúng 
ta học theo Kinh và luyện tập những giáo lý của Kinh Lăng Già. 
Kinh Lăng Già được phân loại là Kinh điển Đại thừa. Kinh Lăng 
Già tập trung phương pháp giác ngộ bên trong và triết lý về Phật 
tính (hay còn gọi là Như Lai Tạng hay Chân như), về Duy Thức 
hay Duy Thức Tông. Hơn nữa, giáo pháp này cũng dạy chúng ta 
rằng ngôn từ không còn cần thiết cho việc diễn đạt ý tưởng nữa. 


11. RedPine, op.c,pp77-78. 


340 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Do đó, triết lý của Tổ Bồ Đề được biết là dựa trên giáo lý về Bản thể 
và Duy Thức của Đức Phật cũng như sự tự khai ngộ từ bên trong. ” 


3.3.2. Hành thiền 


Để tìm cầu phương cách hành thiền của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, 
chúng ta nên nhìn lại Bản tóm tắt cách hành thiền của Tổ như sau: 


“Có nhiều con đường để vào Đạo, nhưng cơ bản có hai cách: lý nhập 
uà hạnh nhập. Hiểu thế nào là lý nhập thì phải hiểu rằng và tin rằng 
tất cả chúng sanh đều có chung bản thể nhưng lại không nhận ra vì nó 
bị những ảo ảnh vọng tưởng che mờ chỉ phối. Nếu như khách trần chịu 
rời hư dối trở về thực, dừng lại trong bích quán (ngồi thiển tọa trước 
bức tường), không thấy có mình có người, phàm thánh là một, cũng 
không theo chữ nghĩa, đó là hợp với lý, không phân biệt tịch diệt vô 0i, 
thì chúng ta đã có lý nhập. Hạnh nhập có bốn hạnh đó là: Báo Oan 
Hạnh, Tùy Duyên Hạnh, Vô Sở Câu Hạnh, và Xứng Pháp Hạnh. Báo 
Oan Hạnh: Tôi chấp nhận khổ đau bất công với trái tim rộng mở 
mà không chút phàn nàn về những khổ đau đó. Kinh nói “khi chúng 
ta gặp những đau khổ thì không nên khởi lên oán ghét, bởi vì đó là 
điều bình thường tất yếu phải như thế” Hiểu rõ như vậy, chúng ta 
đã tương ứng với Lý nhập. Và bằng cách chịu được khổ đau chúng ta 
bước vào Đạo. Thứ hai là Tùy Duyên Hạnh ..... được mất tùy theo 
duyên, tâm không vọng động. Những ai tâm không bị lay chuyển 
bởi cơn gió vui thì sẽ bước vào Đạo. Thứ ba, Vô Sở Cầu Hạnh... 
Vạn vật đêu là không. Trong vạn vật rỗng không và không có chỗ cho 
ham muốn... Kinh nói “Có cẩu tất có khổ. Không cầu được vui”. Vậy 
khi chúng ta không tìm cầu, chúng ta ẳã bước vào Đạo. Thứ tư là Xứng 
Pháp Hạnh... Các Pháp là chân lý và thanh tịnh. Theo đó, mọi uật đều 
là không. Không nhiễm, không trước, không chủ, không khách... Vì thế 
thông qua thực hành những cách này, chúng ta có thể giúp đỡ những 
chúng sanh khác và làm rạng danh cho giáo pháp Khai ngộ. Và như với 
hạnh bố thí, những hạnh này cũng có thể thực hành cùng với những đức 
hạnh khác”. 


Như trên, chúng ta có thể thấy thông điệp của việc hành thiền 
rất đơn giản và dễ hiểu để thực hành cho tất cả mọi người. Điều này 
có thể áp dụng không chỉ cho từng cá nhân mà còn cho tất cả mọi 
người trên thế giới. Ở đây, Đạo đề cập đến Pháp, Bề Để, và Niết 

12. Kenneth Chen, Buddhism in China: A Historical Survey (Prinston Ủniversity Press: 
Prinston, 1973), pp352-353. 


ĐỂ THÀNH TỰU SỰ LÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM VÌ NỀN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 341 


Bàn hay Thiền. '? Chúng ta có thể điều chỉnh Đạo cho cả cấp độ 
cá nhân và xã hội xét về mặt hòa binh và hạnh phúc. Giáo lý Bồ Đề 
Đạt Ma hài hòa cân bằng với lý nhập và hạnh nhập. Chúng ta nên 
tin sâu và đối xử với những người khác như chính chúng ta để hiểu 
rằng “tất cả chúng sanh đều có chung một chân tánh” mặc dù “nó 
bị che mờ bởi cảm xúc và hư vọng”, mà điều này có thể được loại 
bỏ, từng bước vượt qua bằng cách quay về thực tại thông qua thiền 
(Seon/Zen). Rõ ràng rằng nếu một người tìm cầu an bình và hạnh 
phúc thì những người khác cũng sẽ tìm kiếm giống nhau; nếu một 
người không thích tranh đấu và sự bất hạnh, thì những người khác 
cũng sẽ không thích những điều đó, bởi vì đây là quy luật vàng của 
vũ trụ. Nếu như chúng ta vượt qua bản ngã cũng như sự cấu nhiễm, 
chúng ta có đạt đến tự do và giải phóng khỏi những căng thẳng và 
chịu đựng mâu thuẫn với người khác. 

Chúng ta nên phản chiếu hiện thực khi nói đến cách thức của giáo 
pháp. Khi chúng ta tìm cầu cái gọi là Đạo hòa bình gặp phải chướng 
ngại, thì chúng ta nên nghĩ về bản thân chúng ta, “trong những kiếp 
quá khứ, tôi đã lang thang lạc đường với muôn ngàn hình dạng, thường 
xuyên giận dữ không nguyên cớ, và phạm nhiều tội lỗi. Kiếp này, dù tôi 
không làm øì sai, nhưng tôi vẫn bị trừng phạt cho những tội lỗi tôi đã 
gây ra trong quá khứ đó. Không có thần thánh hay con người nào có 
thể dự báo khi nào ác nghiệp sẽ trổ quả. Vì vậy hiểu được lẽ đó, tôi chấp 
nhận những đau khổ này với trái tìm rộng mở mà không chút oán ghét 
sự bất công” '* Đó chính là cách luyện tập sự kiên nhãn để vượt qua 
tỉnh vị kỷ và sự oán ghét của bản thân cũng như thực hành hạnh quan 
tâm chăm soc những người khác. Giống như cái chết, chúng ta đều do 
nhân duyên chi phối, chứ không do chính chúng ta. Nhân duyên chi 
phối sự đau khổ và niệm hạnh phúc của chúng ta. Nếu như chúng ta 
cảm thấy an lạc thảnh thơi, đó là kết quả của hạt giống mà chúng ta đã 
gieo trong quá khứ. Nếu những điều kiện nhân duyên thay đổi, thì kết 
quả trên sẽ chấm dứt. Nếu chúng ta mong ước an lạc, chúng ta nên gieo 
trồng và vun đắp những duyên lành hỗ trợ cho sự an bình hạnh phúc 
đó. Chúng ta phải nhận biết nguyên lý duyên sinh.. 


13. Ibid„p.115. 
14. lbid.p4-5. 


342 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Phần lớn con người đều bị vọng tưởng tham lam mong muốn 
nhiều điều. Nhưng trí tuệ bừng tỉnh và chọn lựa sự hiểu biết. Họ 
thay đổi tâm thức và để thân tùy duyên. Nếu chúng ta muốn vui 
vẻ an lạc, chúng ta nên bỏ đi tâm tham lam và làm hạnh bố thí cho 
người khác. Chúng ta nên biết Pháp (Dharma) sẽ giúp chúng ta có 
được an lạc và hạnh phúc. Pháp là định luật xây dựng và gìn giữ sự an 
lạc hạnh phúc trong tâm con người và trong xã hội. Nếu muốn bình 
yên, chúng ta nên luyên tập Pháp và hiểu Pháp 'Š Do đó, cách tốt 
nhất đạt đến giác ngộ, cũng như an lạc và hoan hỷ cho từng người và 
mọi người thì không øì ngoài luyện tập giáo pháp của Bồ Đề Đạt Ma 
Sư Tổ với tâm không oán ghét, không tham lam và không si mê. ! 


Tại Hàn Quốc có Jogyejong, một tông phái thiền, đã duy trì truyền 
thống và trao truyền theo Tổ thiền Josaseon. Ngày nay phái thiền này 
đã sử dụng Ganhwaseon, cách hành thiền phát triển dựa trên truyền 
thống thiền Josaseon. Ganhwaseon là suy ngẫm và tìm hiểu “Hwadu” 
(một cụm câu hỏi quan trọng) mà thông qua đó hành giả có thể hiểu 
được thâm ý của Tổ và cuối cùng là thấy được Chân Như của chính 
mình. Ví dụ, một vị tăng người Trung Quốc đã hỏi sư phụ của mình “ý 
định của Tổ từ Thiên Trúc phương tây đến đây là gì?” (ở đây Tổ là chỉ 
ngài Bồ Đề Đạt Ma Sư Tổ, người đến từ phương Tây, Ấn Ðộ). Tổ đã trả 
lời “Một cây thông phía trước vườn. Câu trả lời của Tổ với vị Tăng này 
chính là một loại Hwadu. Các vị hành giả nên cố gắng hiểu thâm ý của 
Tổ thông qua cái Hwadu này “một cây thông phía trước vườn”, hãy 
cố tìm hiểu “tại sao Tổ lại nói như vậy?” Thông qua Ganhwaseon 
hay Hwaduseon, chúng ta cuối cùng có thể đột phá và hòa làm 
một với Tổ và nhận ra Phật tánh của chúng ta. Giác ngộ bằng cách 
hiểu được Hwadu, cũng được gọi là “Gyeonseong seongbul' ở Hàn 
Quốc, nghĩa là “kiến tánh thành Phật”. Phật chính là giác ngộ và đạt 
được niết bàn, một trạng thái an tĩnh và tự do tuyệt đối. 


3.3.3. Sự lãnh đạo của những Thiền giả Josaseon và Nền Hòa bình 


Lịch sử Hàn Quốc cho thấy Hòa thượng Cheongheo Hyujeong 
(1520-1604) và môn đồ của Ngài là Hòa Thượng Samyeong 

15. Ibid.pS-7. 

ló. Jinwol, “A practical Way of Buddhist Peace -building for the World peace: An 
Applying the Zen Teaching of Bodhidharma to Everyones Life for peace, in Buddhist 
Contribution to Global Peace-building (TP.HCM Religion Press: Vietnam, 2014), pp142-144. 


ĐỂ THÀNH TỰU SỰ LÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM VÌ NỀN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 343 


Yujeong (1544-1610) đều là những thiển giả Josaseon và đều 
là những bậc lãnh đạo đất nước trong thời kì Hàn Quốc bị Nhật 
Bản xâm lăng giai đoạn 1592 — 1598. Các Ngài chiến đấu vì cứu 
dân chúng ra khỏi đau khổ tàn phá của chiến tranh. Hòa Thượng 
Samyeong là người đứng đầu trong đoàn công sứ ngoại giao đến 
Nhật sau khi chiến tranh kết thúc đảm trách việc thương thuyết hòa 
bình hữu nghị. Ngài đã thành công hoàn thành sứ mệnh và mang 
tù binh quay về. Hòa Thượng Youngseong ]injong (1864-1940) và 
Manhae Youngun (1879-1944) là hai vị có xuất thân từ Phật giáo là 
thành viên của Phong trào 1 tháng 3 gồm 33 thành viên đấu tranh 
đòi độc lập cho Hàn Quốc vào năm 1919.. Họ là những Thiền giả 
Josaseon masters và đã dẫn đầu những phong trào đấu tranh phi 
bạo lực. Hòa thượng Goam Sangeon và Toeong Seongcheol, đều 
là môn đồ và dòng truyền thừa của Hòa thượng Youngseong, tất 
cả họ đều là những nhà lãnh đạo tài ba, và là những vị Trưởng lão 
tối thượng của Thiền tông Jogye trong lịch sử Phật giáo Hàn Quốc, 
đã thể hiện một sự lãnh đạo có chánh niệm và những nỗ lực vì hòa 
bình bền vững của cộng đồng và đất nước. 

Các vị 1ổ hay những hành giả thiền đều có một đặc điểm đặc 
biệt tập trung vào một điểm nào đó hoặc một vấn đề nào đó để có 
được sự lý giải bằng tất cả thiển định chánh niệm. Họ phải thành 
thật và chân thật để đạt được mục tiêu cuối cùng. Nếu hành giả xem 
xét vấn đề lãnh đạo hay hòa bình xét về cách Hwadu, họ sẽ có thể 
làm hết sức mình giải quyết vấn đề thách thức của thế giới. họ phải 
nhận lấy nhiệm vụ với sự luyện tập chánh niệm về con người trên 
khắp thế giới. họ là một nhà lãnh đạo đã giác ngộ có chánh niệm và 
có khả năng giác ngộ được những người xung quanh. Họ phải cố 
gắng tạo ra hòa bình cho mọi người cũng như cho chính bản thân 
họ xét về mặt bên trong hay bên ngoài hay xét về mặt bối cảnh xã 
hội. Việc tìm kiếm và đạt được hòa bình phải là vĩnh viên và bền 
vững cho mọi người và cho chính họ để đạt được đến thế giới Niết 
Bàn. Tôi tin rằng những ai thực tập thiền Josaseon về phương cách 
lãnh đạo và hòa bình như là Hwadu của họ để có hòa bình đều có 
khả năng làm được. Họ sẽ gặt hái được sự lãnh đạo có chánh niệm 
và thúc đẩy hòa bình bền vững trên thế giới. 


3444| CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


KẾT LUẬN 


Trước tiên tôi đã khái quát lại những khái niệm về “lãnh đạo” và 
“hòa bình”. Dù cho lãnh vực chính trị xã hội, kinh tế, văn hóa và tâm 
linh, chúng ta đều cần một nhà lãnh đạo đã giác ngộ và có chánh 
niệm để tạo ra hòa bình bền vững cho thế giới. Chúng ta rất cần 
những nhà lãnh đạo như Vua Asoka (A Dục Vương), Bidhidharma, 
Cheongheo và Samyeong, Đạt Lai Lạt Ma, và Thích Nhất Hạnh. 
Do đó, tôi đã giới thiệu Thiền Josaseon như là một cách đạt được sự 
lãnh đạo có chánh niệm và hòa bình bền vững. Đặc tính suy ngẫm 
và thái độ thẩm thấu hoặc cách thức cống hiến của các Tổ thiền 
Josaseon và những hành giả rất xứng đáng là phương thức để phát 
triển và cải thiện chất lượng lãnh đạo như là sự lãnh đạo giác ngộ có 
chánh niệm cho mọi người và cho xã hội. Hành thiền Josaseon có 
thể giúp đạt được hòa bình công bằng bền vững cho mọi người và 
dù ở bất cứ đâu nếu như chúng ta thực sự nghiêm túc muốn thực 
hành nó cho chúng ta và cho mọi người. Nếu chúng ta chia sẻ và lan 
truyền những ý tưởng này và thực hành cùng với mọi người, sẽ có 
nhiều nhà lãnh đạo giác ngộ, những người mà có khả năng đạt được 
những mục tiêu SDG trong hòa bình. Chúng ta chỉ có một nhiệm 
vụ là làm sao lan truyền để mọi người biết đến và thực hành thiền 
Josaseon, một trong những cách tốt nhất để thấy và hiểu được bản 
chất thực sự của con người, đó là sự an lạc và từ bi. 


ĐỂ THÀNH TỰU SỰ LÃNH ĐẠO CÓ CHÁNH NIỆM VÌ NỀN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 345 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Bhikshu, Cheng Chien, Sun Face Buddha: The Teachingøs oƒ 
Ma-tsu and the Hung-chou Sehool oƒCh 'an, Asian Humanitice 
Press: Berkeley, CA, 1992. 


Chêen, Kenneth, Buddhism in China: A Historical Survey, Prinston 
Dniversity Press: Prinston, 1973. 


Gyeoneheo Seongu ed. Seownuwmchalyo Geumjeongsan 
Beomeosa: Busan, 1968. 


Jinwol, “A practical Way of Buddhist Peace -building for the 
World peace: An Applying the Zen Teaching of Bodhidharma to 
EveryoneS Life for peace, in Buddhist Contribution to Global Peace- 
buildine, TP.HCM Religion Press: Vietnam, 2014. 


Oakley, Ed and Doug Krug, Enliehtened Leadership, Simon & 
Schuster: New York, 1991. 


Stepanek, Mattie JI. with ]immy Carter ed. by Jennifer 
Smith Stepanek, Just Peace: A Message oƒ Hope, Andrews McMee 
Publishing: Kansas City, 2006. 


Tao Yuan comp, Kim Wolun trans  Jeondeungnok, 
Donggukyeokgyeongwon: Seoul, 2016. 


Tao Yuan comp, Ogata, Sohaku trans., The Transmission oƒ the 
Lamp, Longwood Academic: Wolfeboro NH, 1990. 


Wright, David E. Leadership Defmecd, Insight Publishing Co.: 
Serviervill, 2005. 


346 


BA CON ĐƯỜNG ĐAN XEN DẪN ĐẾN 
HÒA BÌNH BỀN VỮNG 


Phe Bach và W. Edward Bureau 


LỜI TỰA 


Hòa bình bền vững nằm trong chánh niệm của hiện tại, con 
người và các vi mô mà chúng ta tồn tại. Thay vì tồn tại như một trạng 
thái tĩnh, hòa bình là có tổ chức và năng động, tự chảy chung quanh 
sự bất thường của “tánh không yên tĩnh” Do đó, trở thành một nhà 
lãnh đạo chánh niệm bắt đầu bằng việc thực hành Bát chánh đạo và 
tìm sự bình an trong chính mình và tiếp tục bằng cách thể hiện sự 
bình an đó mỗi ngày. Làm như vậy thì hạt giống để các hệ thống và 
hoàn cảnh có thể tự duy trì hòa bình. 


Suy nghĩ về cách lãnh đạo chánh niệm có thể duy trì hòa bình, chúng 
ta phải xem xét cách trau đồi chánh niệm trong mỗi cá nhân và làm thế 
nào người đó có thể duy trì chánh niệm hàng ngày bất chấp những thách 
thức bên ngoài. Kết hợp việc luyện tập chánh niệm với sự hiểu biết về 
“suy nghĩ hệ thống” mở ra những con đường để duy trì hòa bình trong 
và khắp các tổ chức, chính phủ và các cơ cấu chính trị. Tuy nhiên, các 
nhà lãnh đạo, giáo viên và những người khác cũng phải đón nhận “dòng 
chảy liên tục” và biết rằng “kết thúc” bề ngoài chỉ là một “khởi đầu” mới. 
Hòa bình có thể giữ chúng ta trong các hành trình xoay vòng qua các hệ 
thống và thời gian. 

Do đó, có ba con đường đan xen để dẫn đến hòa bình bền vững. 


Học tập và duy trì hòa bình bằng cách luyện tập chánh niêm 

Các nhà lãnh đạo sẽ duy trì hòa bình mà không phải tìm và nuôi 
dưỡng nó trong chính họ. Không phải là vấn đề ý chí hay vấn đề tầm 
cỡ, chánh niệm bắt đầu và tiếp tục bằng cách thực hành hàng ngày. 
Chánh niệm làm thay đổi cuộc sống, tái tạo bộ não, giúp giảm nỗi 
đau thể chất và cảm xúc và thúc đẩy việc học tập. Luyện tập chánh 


347 


348 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


niệm trong một tổ chức mang lại văn hóa và không khí tôn trọng, 
khoan dung hơn và hòa bình hơn. Dạy người khác cách sống một 
cuộc đời chánh niệm và cách tập luyện thiền định giúp cho có kỹ 
năng cả đời để đối phó với những áp lực của cuộc sống hiện đại 
trong một thế giới hỗn loạn và gặt hái hòa bình bền vững. 

Hòa bình, hòa hợp phổ quát và trách nhiệm chung bắt đầu 
từ bên trong, và hòa bình bên trong bắt đầu bằng chánh niệm và 
thiền định. Chánh niệm và thực hành bằng cách hòa giải trước 
khi bắt đầu các khóa học nhóm hoặc công việc hàng ngày giúp 
mọi người thư giãn, và các nghiên cứu cho thấy chánh niệm 
giúp cải thiện sự tập trung đồng thời làm giảm sự lo lắng. Các tổ 
chức chánh niệm trở nên hoan hỷ và ổn định khi mọi người học 
cách thư giãn, cảm thấy được đánh giá cao và từ bỏ sự lo lắng. 


Suy nghĩ có hệ thống là con đường dẫn đến hòa bình bền vững 

Trong thời đại thay đổi như vũ bão và bất định, các nhà 
lãnh đạo phải đối mặt với sự phức tạp sẽ thách thức hòa bình. 
Chỉ nhìn thấy và phản ứng với các bộ phận cụ thể trong một hệ 
thống sẽ dẫn đến các phản ứng rời rạc giải quyết các vấn đề tức 
thời. Bằng cách nhìn và ở cùng với hệ thống như một tổng thể 
có hệ thống, nhà lãnh đạo có thể cùng tạo ra hòa bình bền vững. 
Hiểu rằng một hệ thống sống sẽ tự tái tạo sẽ mở ra khả năng hòa 
bình là cốt lõi của các mối quan hệ, các quy trình và bối cảnh 
trong hệ thống. 


Nhìn rộng hơn, sẽ không còn cái nhìn về hệ thống phong 
phú hơn để tạo cơ hội hoặc cam kết mơ hồ. Giống như chánh 
niệm, hệ thống tư duy phải được học và thực hành hàng ngày. 
Trong các tác phẩm của Peter Senge và Otto Scharmer (Thuyết 
U) là các khái niệm và phương pháp để các nhà lãnh đạo trở 
thành những người thực hành tư duy hệ thống. Làm như vậy 
cho phép họ chủ ý nuôi dưỡng sự thay đổi có hệ thống và tạo 
ra các nguyên tắc hòa bình trên và giữa các hệ thống, bao gồm 
cả Phật giáo. 

Ôm lấy dòng chảy liên tục 

Một số nhà lãnh đạo tin rằng, khi một cái gì đó được duy trì, 
nó đã đạt đến trạng thái tĩnh và tiếp tục ở trạng thái đó theo thời 


BA CON ĐƯỜNG ĐAN XEN DẪN ĐẾN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 349 


gian. Các nhà lãnh đạo và những người trong một hệ thống có thể 
cố gắng giành lấy và gìn giữ hòa bình, chỉ để thấy nó vuột khỏi tầm 
tay. Hòa bình, theo quan điểm này, không bền vững. Tuy nhiên, hòa 
bình có thể bền vững, nếu chúng ta chấp nhận rằng hòa bình không 
có bắt đầu hay kết thúc. Thay vào đó, hòa bình là một hiện tượng 
năng động và có hệ thống, một hiện tượng liên tục chảy từ quá khứ 
đến hiện tại đến tương lai. 


Ôm lấy dòng chảy liên tục mang lại hiện tượng hòa bình cho một 
nhà lãnh đạo luyện tập chánh niệm về hòa bình hàng ngày. “Thuyết 
O” (Tiến sĩ Bạch và Bureau) soi sáng con đường cho các nhà lãnh 
đạo để sống chánh niệm theo dòng chảy hòa bình. Nói riêng trong 
tự nhiên, “Thuyết O” chảy tuần hoàn qua các yếu tố: Nhận biết, 
chấp nhận, ôm lấy, học hỏi, thực hành, biến đổi, chia sẻ, hoàn chỉnh. 
Nếu một nhà lãnh đạo nhận thức và sống chánh niệm, người đó sẽ 
sống hòa bình, sẽ được hòa bình. “Hòa bình” duy trì hòa bình. Đó là 
một đề xuất khác cho cách tiếp cận của Phật giáo đối với Lãnh đạo 
toàn cầu và Trách nhiệm chung của các xã hội bền vững. 


I. HỌC TẬP VÀ DUY TRÌ HÒA BÌNH BẰNG CÁCH LUYỆN TẬP 
CHÁNH NIỆM 


“Chúng ta có thể chọn cách sống cuộc đời của mình trong 
hiện tại. Chúng ta có thể nắm bắt mọi khoảnh khắc và bắt đầu 
lại từ đầu”, và “Bạn cần tỉnh giấc khỏi chế độ lái tự động. Bạn 
phải sống sâu và nhận thức nhiều hơn để có thể chú ý đến từng 
khoảnh khác” - Thích Nhất Hạnh. 


Là người thực hành và nhà giáo dục Phật giáo, tác giả chính 
đã thực hành và giảng dạy Lãnh đạo chánh niệm, là mô hình 
luyện tập chánh niệm dựa trên hòa bình trong cách sống và 
sinh kế của mình (xem Phụ lục A, Lãnh đạo bằng Từ bi). Hay 
như Malala Yousafzai (người đoạt giải Nobel năm 2014) đã nói, 
“Hãy để chúng tôi mang lại sự bình đẳng, công bằng và hòa 
bình cho tất cả mọi người. Không chỉ các chính trị gia và các 
nhà lãnh đạo thế giới, tất cả chúng ta cần phải góp sức. Tôi. 
Bạn. Đó là nhiệm vụ của chúng ta”. Trọng trách của chúng ta 
là mang kiểu lãnh đạo tính thần, hòa bình và chánh niệm cho 
chính mình và cho người khác. 


Chánh niệm, là nhận thức được điều gì đó có thể quan trọng 


350 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


(Từ điển Merriam-Webster), hoặc theo định nghĩa trong Từ điển 
Oxford, Ý thức hoặc nhận thức được điều gì đó; Thiên về hoặc sẵn 
sàng làm điều øì đó. Sự sẵn sàng để làm một điều gì đó là luyện tập 
chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Chánh niệm luyện tập sự 
tập trung và nhận thức; là nền tảng để thành công và là một kỹ năng 
đòi hỏi phải thực hành để cho phép chúng ta cảm nhận cảm xúc 
mà không cần phản ứng, đáp lại thay vì phản ứng khi bị kích thích. 
Riêng trong giáo dục, theo Parker, và cộng sự (2014), chánh niệm 
tăng cường khả năng tự điều chỉnh của trẻ em, cho thấy sự cải thiện 
đáng kể về kỹ năng hoạt động thực hành đáng kể, và đã phát hiện 
giảm đáng kể các vấn đề về sự thù địch và các hành vi xã hội. Black, 
D. S., & Fernando, R. (2014) cũng cho biết các giáo viên đã báo cáo 
hành vi của học sinh trong lớp đã được cải thiện (nghĩa là chú ý, tự 
kiểm soát, tham gia vào các hoạt động và quan tâm/tôn trọng người 
khác). Hơn nữa, có hơn hàng trăm ngàn nghiên cứu về chánh niệm 
và hiệu quả của chánh niệm. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo những 
lợi ích được minh chứng bằng kinh nghiệm về chánh niệm như: 
Giảm trầm tư, giảm căng thẳng, tăng trí nhớ làm việc, tập trung 
hơn, ít phản ứng cảm xúc, nhận thức linh hoạt hơn, tăng sự hài lòng 
trong mối quan hệ, tăng trí tuệ cảm xúc và kết nối xã hội, tăng đạo 
đức, tăng điều tiết sợ hãi, tăng chức năng miễn dịch, cải thiện sức 
khỏe tổng thể, tăng tốc độ xử lý thông tin, giảm suy nghĩ lan man, 
giảm huyết áp, tăng sự đồng cảm/lòng trắc ẩn, giảm lo lắng, tăng 
cường hiểu biết, cải thiện mối quan hệ, điều chỉnh sự chú ý, hành vi 
và cảm xúc, sức khỏe và hạnh phúc cũng như nâng cao kết quả học 
tập và trí tuệ khác. 

Chánh niệm, như trong Chánh niệm, trong Bát chánh đạo, là nghệ 
thuật sống, là ý niệm về lối sống hòa bình, hài hòa và chính đáng, giúp 
nâng cao sự an toàn và hạnh phúc của gia đình, cộng đồng và xã hội. 
Vì vậy, các thực hành hàng ngày về chánh niệm và thiền định là cách 
sống. Nói ngắn gọn, như ông Bạch (2014) đã chỉ ra, chánh niệm là 
năng lượng của chú ý; tự quan sát và nhận thức về thời điểm hiện tại, 
không phán xét, và với thái độ ân cần và từ bi, về những øì đang diễn 
ra xung quanh bạn và bên trong bạn. Chánh niệm đưa bạn trở lại thời 
điểm hiện tại. Khoảnh khắc hiện tại là thứ duy nhất chúng ta thực sự 
có vì theo một câu tục ngữ, “Ngày hôm qua là lịch sử và Ngày mai là 
điều bí ẩn. Hôm nay là món quà - ở đây và bây giờ”. (Đó là lý do tại sao 


BA CON ĐƯỜNG ĐAN XEN DẪN ĐẾN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 3ŠI 


nó được gọi là HIỆN TẠT). Vì vậy, các tác giả sử dụng Tứ diệu đế và Bát 
chánh đạo làm cách sống, dạy dõ và lãnh đạo. 


Boorom (2009) cho rằng lãnh đạo có nguồn gốc từ tôn giáo, 
vì có mối tương quan trực tiếp giữa lãnh đạo và phẩm chất tâm 
linh. Marques (2010) biện chứng rằng, “hoàn toàn có thể là 
tâm linh chứ không tôn giáo. Có nhiều người tâm linh là những 
người vô thần, bất khả tri, hoặc theo nhiều tôn giáo cùng một 
lúc” (trang 13). Đối với bà, “người làm việc tâm linh là người 
chỉ đơn giản duy trì các giá trị tốt đẹp của con người, như tôn 
trọng, khoan dung, thiện chí, hỗ trợ và nỗ lực tạo nhiều điều 
có ý nghĩa hơn tại nơi làm việc của mình” (trang 13). DeVost 
(2010) nhấn mạnh rằng nghiên cứu hiện tại trong các tổ chức 
đã tìm ra mối quan hệ giữa tâm linh của các nhà lãnh đạo và tâm 
linh nơi làm việc. Trong nghiên cứu này, Devost (2010) đã phát 
hiện ra rằng việc thực hành “khích lệ trái tim - một trong năm 
giá trị lãnh đạo mẫu mực - có ý nghĩa tích cực. Theo Kouzes 
& Posner (1995), năm cách thực hành lãnh đạo tốt là: “Thách 
thức quá trình, truyền cảm hứng cho tầm nhìn chung, cho phép 
người khác hành động, làm mẫu và khích lệ trái tim” (trang 9). 


Trong khi đó, các nhà lãnh đạo thường thực hành đời sống 
tinh thần cũng như niềm tin đạo đức và giá trị đạo đức của họ. 
Như Northouse (2004) đã tranh luận về đạo đức và khả năng 
lãnh đạo “liên quan đến các loại giá trị và đạo đức mà một cá 
nhân hoặc xã hội thấy mong muốn hoặc phù hợp” (trang 34). 
Hơn nữa, ông chỉ ra mô hình lãnh đạo đạo đức bao gồm năm 
thành phần: a) Thể hiện sự tôn trọng, b) Phục vụ người khác, 
c) Thể hiện sự công bằng, d) Thể hiện sự trung thực và e) 
Xây dựng cộng đồng. Trong một nghiên cứu khác, Zhu, May 
& Avolio (2004) định nghĩa lãnh đạo đạo đức là “làm những 
gì đúng, công bằng và tốt” (trang 16). Zhu và cộng sự (2004) 
cũng nói rằng các nhà lãnh đạo thể hiện hành vi đạo đức khi họ 
đang làm những gì đúng đắn về mặt đạo đức, công bằng và tốt, 
và khi họ giúp nâng cao nhận thức đạo đức và tự giác về đạo 
đức. Bass và Steidlmeier (1998) đề xuất rằng một lãnh đạo thực 
sự biến đổi và hiệu quả phải dựa trên: a) Tính cách đạo đức 
của người lãnh đạo và mối quan tâm của họ đối với bản thân và 
những người khác, b) Các giá trị đạo đức nằm trong tầm nhìn 


352 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


của người lãnh đạo và c) Đạo đức của các quá trình và các lựa 
chọn và hành động đạo đức xã hội trong đó có sự tham gia của 
các nhà lãnh đạo và môn đồ. 


Thay vì một gợi ý hoặc một ý tưởng cho các nhà lãnh đạo và 
các tổ chức, chánh niệm có thể dệt thành kết cấu của tổ chức. 
Việc đó phải có chủ ý và không cần thiết, nhưng các tổ chức và 
nhà lãnh đạo có thể cần một khuôn khổ để làm việc đó. Cách 
tiếp cận đó được trình bày trong bản tóm tắt Hiện diện và các 
tác phẩm của Otto Scharmer, như đã thấy trong các cuốn sách 
Thuyết chữ U của ông: Lãnh đạo từ tương lai khi tương lai xuất 
hiện (Schramer, 2017 và 2013). Viện tiếp tục kết nối mọi người 
từ khắp nơi trên thế giới lại với nhau để tìm hiểu cách “đi qua 
chữ Ủ” theo hướng thay đổi và hòa bình bền vững. Trên quan 
điểm nhìn lướt qua, tham gia vào sự thay đổi có chủ ý đó có thể 
biến đổi các hệ thống và con người trong đó, thay vì chỉ hy vọng 
thay đổi. Với phần lớn “sự không hòa bình” trong các hệ thống 
trên toàn cầu, hai tác giả tin rằng, bằng cách thực hành các quy 
trình theo hình chữ U, mọi người có thể biến đổi các hệ thống. 


Khái niệm và việc luyện tập chánh niệm chuyển sang các 
giai đoạn đầu của hình chữ U. Chúng ta phát triển các khả năng 
“tạm ngừng” các khái niệm và phán đoán định trước của chúng 
ta. Theo ngôn ngữ hình chữ U, chúng ta nhận thức việc “tải 
về” các khái niệm giúp ngăn chúng ta nhìn bằng mắt thường và 
chúng ta học cách quan sát (một cách tỉnh táo) cách định kiến 
đó hình thành quan điểm của chúng ta về con người, hệ thống 
và tình trạng con người. Nói riêng và nói chung, chúng ta học 
cách “buông bỏ” để “đón nhận” những gì chúng ta không thể 
thấy trước đây, những gì có thể là chính ta trong tương lai. Khi 
chúng ta làm vậy, chúng ta đang “hiện diện” - trạng thái cùng 
hiện diện trong hiện tại và cảm nhận những gì có thể xảy ra 
trong tương lai. Khi đó, hiện diện là “trải nghiệm về sự ra đời 
của cái mới và sự biến đổi của cái cũ” (Scharmer, 2013). 


BA CON ĐƯỜNG ĐAN XEN DẪN ĐẾN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 353 











l SERTMETEN: NỈ: HewiTrrrer 
WfaiäkaiTnl in] la #2fTI iig] 
Prren rãnr: nr7El1n 


£_ Inpttmtkrrr- 


1. RLHirHling alizifnl 


B. Fralaiypbirtg 





: Praaärktig: 
transiarminn =.rlf 


3. Frodra cilng mui 
ugtwi 





b. Grys§Allizirs1 
q1. Latlira tra 1. Laliirrei zing 


Figuze 1 Thế L! hlnzeirenl: Thếổn inpzR, Em Lin[ptrecilinä 


Hình 1 Chuyển động hình chữ U: Ba không gian, bảy khả năng 


Theo ngôn ngữ của Thuyết chữ U, có những “điểm mù” riêng 
và chung có thể khiến chúng ta mất khả năng tạo ra sự thay đổi có 
ý thức xã hội và chuyển đổi hệ thống. Chính những điểm mù này 
đã bãy chúng ta vào những lối suy nghĩ và mô hình hành vi hiện tại, 
cả riêng lẫn chung, sẽ ngăn chúng ta tạo ra hòa bình toàn cầu bền 
vững. Nếu chúng ta có thể chú ý đến những điểm mù của mình, 
chúng ta có thể bắt đầu nhìn bằng một tâm hồn cởi mở, trái tim 
rộng mở và ý chí cởi mở. Mỗi một điểm mù trong số ba điểm mù đó 
là các phạm trù của con người. Làm thế nào chúng ta có thể đủ tỉnh 
táo để sống trong “trạng thái mở” của các phạm trù? Các quy trình 
trong Thuyết chữ U, thông qua chánh niệm, cung cấp cho chúng ta 
những con đường có chủ ý để nắm bắt chúng và tìm kiếm hòa bình 
bền vững trong các hệ thống. 

Hành trình thực hành của ông Phẻ! 


“Tập luyện chánh niệm có nghĩa là chúng ta cam kết đây đủ 
trong từng khoảnh khắc hiện diện; mời gọi bản thân giao tiếp với 
khoảnh khắc này trong nhận thức đây đủ, chủ ý thể hiện tốt nhất 
định hướng bình tĩnh, chánh niệm và bình tâm ngay tại đây và ngay 
bây giờ” — Jon Kabat-Zinn. 

Trong thế giới ngày nay, đạo đức của hàng ngũ lãnh đạo có xu 
hướng suy giảm. Quyền lợi cá nhân, lợi ích và lòng tham dường như 
vượt xa các giá trị và sự thịnh vượng công cộng và/hoặc cộng đồng. 


3541| CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Các nhà lãnh đạo thường thiếu hiểu biết sâu sắc về thực tiễn lãnh 
đạo tinh thần của bản thân, vì vậy các tác giả này bắt đầu hướng nội 
để tìm giải pháp cho vấn đề này, bắt đầu bằng lối sống chánh niệm, 
và trong trường hợp này là sống theo Bát chánh đạo. Những phẩm 
chất lãnh đạo này tăng cường các thực hành tâm linh như từ bị, trí 
tuệ, chánh niệm hoặc hiểu biết có thể dẫn đến hậu quả luân lý và 
đạo đức. 


Hành trình của Phẻ bắt đầu từ Hội Thanh niên Phật giáo Việt 
Nam tại GĐPTT Linh Quang vào năm 1991 và bắt đầu với vị trí lãnh 
đạo vào năm 1994 khi là sinh viên năm nhất Đại học Nebraska, Lin- 
coln. Ông được đào tạo thành người lãnh đạo GĐPT năm 1996 tại 
Trại Huấn Luyện A Dục Lộc Uyển ở Houston, TX. Kể từ đó, ông ấp 
ủ và thực hiện Thân Giáo, ông viết một bài nghiên cứu sâu rộng về 
các vị lãnh đạo, có tựa đề Lãnh đạo Hội Thanh niên Phật giáo Việt 
Nam (VBYA) còn được gọi là GĐPT. Đây là phần cuối của bài ng- 
hiên cứu trong cuốn sách của ông, Tĩnh hoa lãnh đạo chánh niệm: 
Học tập thông qua chánh niệm và lòng trắc ẩn (ông Bạch, 2015). 


... Lãnh đạo Hội Thanh niên Phật giáo Việt Nam (VBYA), còn 
được gọi là GĐPT; phải thực hành và thực hiện giá trị Thân giáo; 
tất nhiên là cần thiết cho sự thành công của tổ chức. Theo ông Bạch 
(2012), “Thân giáo mới là một bài học vô giá mà Đức Phật đã dạy 
chúng ta, dựa trên suy nghị, lời nói và hành động chánh niệm của 
chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Những lời dạy của Ngài đã 
tiếp cận và biến đổi vô số người thuộc mọi tầng lớp. Sự phát triển 
hòa bình của nhân loại phần lớn nhờ vào những giáo lý giác ngộ của 
Đức Phật. Ngày nay, Phật giáo có thể là một giải pháp khả thi cho 
cuộc khủng hoảng của con người” (trang 5). Ông cũng đề xuất các 
nhà lãnh đạo thanh niên Phật giáo thiết lập các khuyến nghị này: 1) 
Thiết lập tư duy đạo đức và luân lý; 2) Hiểu và diễn đạt nguyên tắc 
nhân quả (Luật Nghiệp quả); 3) Suy nghĩ toàn cầu và hành động 
cục bộ - trước tiên hãy tạo ra sự khác biệt xung quanh bạn; 4) Tôn 
trọng lẫn nhau và cùng có lợi; 5) Hiện diện với nhau - (Hiện diện 
như trong Thuyết U), 6) Sức mạnh đoàn kết hoặc Hợp tác với các tổ 
chức khác để thay đổi bền vững; và 7) Trở thành người thực hành 
(Phật giáo) chứ không chỉ là một học viên (trang 6). 


Là một nhà lãnh đạo, đặc biệt đối với các nhà lãnh đạo trong các 
tổ chức Phật giáo phải chánh niệm và có một nền tảng vững chắc 


BA CON ĐƯỜNG ĐAN XEN DÂN ĐẾN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 3Š55Š 


trong Pháp (giáo lý của Đức Phật). Như Michael Carroll (2008) 
viết trong cuốn sách của mình, Nhà lãnh đạo chánh niệm, gợi ý, 
mười tài năng của một nhà lãnh đạo chánh niệm là: đơn giản, đĩnh 
đạc, tôn trọng, can đảm, tự tin, nhiệt tình, kiên nhẫn, ý thức, khéo 
léo và khiêm tốn. Ông cũng nói rằng mang sự hiện diện đầy đủ của 
chúng ta: Đồng bộ hóa, gắn kết tổng thể, truyền cảm hứng sức khỏe 
và hạnh phúc trong các tổ chức và thiết lập tính xác thực, tất cả các 
yếu tố này kết hợp với nhau xác định một nhà lãnh đạo thành công. 


Hơn nữa, các nhà lãnh đạo nên sống một cuộc sống tinh thần 
và lãnh đạo bằng cách đưa ra tấm gương tích cực. Đây là một ng- 
hiên cứu khác của Andre L. Delbecq (2008), giáo sư Phân tích và 
Quản lý tổ chức tại Đại học J. Thomas và Kathleen L. McCarthy và 
là giám đốc của Viện lãnh đạo tinh thần và tổ chức tại Trường kinh 
tế Leavey thuộc Đại học Santa. Delbecq (2008) nói rằng các nhà 
quản lý, những người đang làm việc với ông, có những thay đổi tích 
cực nhờ thiền định và kỷ luật tâm linh (trang 495): 

‹_ Cải thiện năng lực để lắng nghe, giảm bớt nhu cầu thống trị 

‹_ Kiên nhẫn hơn với những người khác, ít phán xét và tự khẳng định 

‹_ Khả năng thích ứng tuyệt vời - bớt ham muốn kiểm soát các sự 
kiện và những người khác 

‹ - Tập trung cao độ - ít phân tâm và lo lắng 

‹ Khả năng cống hiến hết mình cho dịch vụ bằng cách làm việc - 
bớt thất vọng với gánh nặng và yếu tố kích thích trong công việc 

„_ Nhiều hy vọng và niềm vui hơn ngay cả trong những thời điểm 
khó khăn - bớt hoài nghi và bi quan 

‹_ Thanh thản và tin tưởng hơn về tổng thể 


-_ Tự tin hơn trong việc sử dụng năng lực cá nhân - Kiến thức sâu 
sắc hơn về giới hạn bản thân, tin tưởng nhiều hơn rằng mọi việc 
sẽ có hiệu quả 

‹_ Kiên trì và siêng năng - Ít rút lui và tự kiểm soát khi bị áp lực 
Theo ông, nuôi dưỡng tâm hồn của người lãnh đạo và sự phát 

triển bên trong chắc chắn là quan trọng. Do đó, tinh thần của lãnh 

đạo là đặc biệt quan trọng và thiết yếu để thành công trong mọi tổ 
chức. Nói tóm lại, một khi là nhà lãnh đạo Phật giáo, nhà lãnh đạo 


35ố | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


suốt đời và ông Phẻ tiếp tục giảng dạy về Lãnh đạo chánh niệm cho 
các nhà giáo dục đồng hương ở bang California và trên khắp đất 
nước. Ông đã đào tạo hơn 3000 nhà giáo dục trong Š năm qua (xem 
Phụ lục B). 


2. HỆ THỐNG SUY NGHĨ LÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN HÒA BÌNH 
BỀN VỮNG 

“Chúng ta không bao giờ có thể có được hòa bình ở thế giới bên 
ngoài cho đến khi chúng ta tạo ra hòa bình cho chính mình” - Đạt 
Lai Lạt Ma. 


“Hy vọng tồn tại khi người ta nhớ đến nó” - Simon Wiesenthal. 


Tạo ra hòa bình bền vững có thể sinh sôi nhờ những khám phá 
của chúng ta về hai khái niệm: “Hòa bình là một hiện tượng năng 
động và có hệ thống, liên tục chảy từ quá khứ đến hiện tại đến 
tương lai' và “Hệ thống sống sẽ tự tái tạo và mở ra khả năng hòa 
bình là trung tâm của các mối quan hệ, quy trình và bối cảnh trong 
hệ thống: Cả hai khái niệm này có thể được đóng khung trong “suy 
nghĩ hệ thống” Trong bài này chúng ta bắt đầu khám phá cả hai, 
nhưng khái niệm thứ nhất không tìm ra hạt giống hòa bình trong 
bài viết và thực hành của Thích Nhất Hạnh và những người khác. 
Phần này kết luận về cách các hệ thống suy nghĩ vì hòa bình là cầu 
nối từ Thuyết U đến Thuyết O. 


Quan trọng hơn, lấy tác phẩm của Thiền sư Việt Nam Thích 
Nhất Hạnh là một ví dụ. Ông là một nhà hoạt động vì hòa bình, 
một nhà văn, một nhà thơ, một học giả và một tu sĩ Phật giáo, 
và là nhà vô địch của chánh niệm. Tác phẩm của ông đã mang 
những tập luyện chánh niệm vào văn hóa chính thống. Trí tuệ 
và thực hành chánh niệm của ông đã đưa ra hướng dẫn và cách 
tiếp cận thực tế, có lợi cho các cá nhân, gia đình và tổ chức. 
Thích Nhất Hạnh (1993, 2007) nhấn mạnh: “Với chánh niệm, 
chúng ta nhận thức được những gì đang diễn ra trong cơ thể, 
cảm xúc, tâm trí và thế giới của chúng ta và chúng ta tránh làm 
hại chính mình và những người khác” Ông cũng nói “Chánh 
niệm bảo vệ chúng ta, gia đình và xã hội của chúng ta, và đảm 
bảo một hiện tại an toàn và hạnh phúc và một tương lai an toàn 
và hạnh phúc. Giới luật là biểu hiện cụ thể nhất của việc tập 
luyện chánh niệm” (Trang VÀ 


BA CON ĐƯỜNG ĐAN XEN DẪN ĐẾN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 357 


Giới luật hay Sila (tiếng Sankrit và Pali - ngôn ngữ cổ của Ấn 
Đô) là “bộ quy tắc ứng xử bao gồm cam kết hòa hợp và tự kiềm 
chế với động lực chính là nguyên tắc không bạo lực, hoặc tự do 
gây hại” Bodhi (2005). Giới luật có thể được mô tả theo nhiều 
cách khác nhau như đức hạnh (Gethin, 1998, trang 170; Har- 
vey, 2007, trang 199), hành vi đúng đắn (Gethin (1998), trang 
170), đạo đức (Gombrich, 2002, trang 89; Nyanatiloka, 1988 
và Saddhatissa, 1987, trang 54, 56), kỷ luật đạo đức (Bodhi, 
2005, trang 153) và giới luật. 


Trong cuốn sách “Vì một tương lai khả thi: Đạo đức Phật 
giáo trong cuộc sống hàng ngày”, ông đã khuyến khích chúng 
ta thực hành giới luật mà chúng ta đã tuân thủ. Năm giới luật 
cơ bản nhất của thời cổ đại (tức là không giết, ăn cắp, thực hiện 
hành vi tình dục sai trái, nói dối hoặc uống rượu/say rượu) vẫn 
áp dụng cho tất cả các Phật tử ngày nay (Bodhi, 2005; Thích, 
1993, 2011). Thích Nhất Hạnh (Thích 1993, 2007, 2011) đã 
dịch một cách khéo léo và trắc ẩn những giới luật này trong thời 
hiện đại của chúng ta và gọi chúng là “Tu tập năm chánh niệm. 
Theo ông, 5 chánh niệm “đại diện cho tâm nhìn của Phật giáo 
về tinh thần và đạo đức toàn cầu, là biểu hiện cụ thể của những 
lời dạy của Đức Phật về Tứ diệu đế và Bát chánh đạo, con đường 
hiểu biết đúng đắn và tình yêu đích thực, dẫn đến sự cứu rỗi, 
biến đổi và hạnh phúc cho chính chúng ta và cho thế giới”. 


Ngoài ra, Thích Nhất Hạnh (Thích 1993, 2007, 2011) chỉ 
ra rằng, “thực hành tu tập Năm chánh niệm là trau đồi cái nhìn 
sâu sắc, hay Chánh kiến, có thể xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử, 
không khoan dung, tức giận, sợ hãi và tuyệt vọng” Năm giới 
luật cổ xưa đã được điều chỉnh theo thời hiện đại của chúng ta 
dưới tầm nhìn của Thích Nhất Hạnh với tư cách là Năm phương 
pháp chánh niệm như sau: 


2.1. Tu tập chánh niệm thứ nhất - Tôn kính cuộc sống 


Nhận thức được sự đau khổ do sự hủy hoại cuộc sống, tôi 
cam kết trau dồi cái nhìn sâu sắc về sự hiện diện và lòng trắc ẩn 
và học cách bảo vệ cuộc sống của con người, động vật, thực vật 
và khoáng sản. Tôi quyết tâm không giết người, không để người 
khác giết, và không ủng hộ bất kỳ hành động giết chóc nào trên 


358 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thế giới, trong suy nghĩ hay trong cách sống của tôi. Nhìn thấy 
những hành động có hại phát sinh từ sự tức giận, sợ hãi, tham 
lam và không khoan dung, xuất phát từ suy nghĩ nhị nguyên và 
phân biệt đối xử, tôi sẽ nuôi dưỡng sự cởi mở, không phân biệt 
đối xử và không bám víu các quan điểm để chuyển đổi bạo lực, 
cuồng tín và giáo điều trong bản thân và trên thế giới. 


2.2. Tu tập chánh niệm thứ hai - Hạnh phúc thật sự (Sự rộng lượng) 


Nhận thức được những đau khổ do bóc lột, bất công xã hội, 
ăn cắp và áp bức, tôi cam kết thực hành sự hào phóng trong suy 
nghị, lời nói và hành động của mình. Tôi quyết tâm không ăn cắp 
và không sở hữu bất cứ thứ gì thuộc về người khác; và tôi sẽ chia 
sẻ thời gian, năng lượng và tài nguyên vật chất của mình với những 
người có nhu cầu. Tôi sẽ tập luyện nhìn sâu để thấy rằng hạnh phúc 
và đau khổ của người khác không tách rời khỏi hạnh phúc và đau 
khổ của chính tôi; không thể có hạnh phúc thực sự nếu không có 
sự hiểu biết và lòng trắc ẩn; và chạy theo sự giàu có, danh tiếng, 
quyền lực và thú vui nhục dục có thể mang lại nhiều đau khổ và 
tuyệt vọng. Tôi nhận thức được rằng hạnh phúc phụ thuộc vào thái 
độ tinh thần của tôi chứ không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, 
và tôi có thể sống hạnh phúc trong thời điểm hiện tại chỉ bằng cách 
nhớ rằng tôi đã có quá nhiều điều kiện để được hạnh phúc. Tôi cam 
kết thực hành Sinh kế đúng đắn để tôi có thể giúp giảm bớt sự đau 
khổ của những sinh vật sống trên Trái đất và đảo ngược quá trình 
nóng lên toàn cầu. 


2.3. Tu tập chánh niệm thứ ba - Tình yêu dích thực (Trách nhiệm tình dục) 


Nhận thức được sự đau khổ do hành vi tình dục sai trái gây 
ra, tôi cam kết trau đồi trách nhiệm và học cách bảo vệ sự an 
toàn và toàn vẹn của cá nhân, cặp vợ chồng, gia đình và xã hội. 
Biết rằng ham muốn tình dục không phải là tình yêu, và hoạt 
động tình dục do ham muốn thúc đẩy luôn làm hại bản thân tôi 
cũng như những người khác, tôi quyết tâm không vướng vào 
quan hệ tình dục mà không có tình yêu đích thực và cam kết lâu 
đài, sâu sắc với gia đình và bạn bè của tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ 
trong khả năng của mình để bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng tình 
dục và ngăn chặn các cặp vợ chồng và gia đình không bị phá vỡ 
bởi các hành vi tình dục sai trái. Thấy rằng cơ thể và tâm trí là 


BA CON ĐƯỜNG ĐAN XEN DẪN ĐẾN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 359 


một, tôi cam kết học những phương pháp thích hợp để chăm 
sóc năng lượng tình dục của mình và nuôi dưỡng lòng nhân ái, 
lòng trắc ẩn, niềm vui và sự bao dung - đó là bốn yếu tố cơ bản 
của tình yêu đích thực - cho hạnh phúc lớn hơn của tôi và hạnh 
phúc lớn hơn của người khác. Thực hành tình yêu đích thực, 
chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ tiếp tục tốt đẹp trong tương lai. 


2.4. Tu tập chánh niệm thứ tư - Lời nói yêu thương và lắng nghe 


Nhận thức được những đau khổ do lời nói không trung thực 
và không thể lắng nghe người khác, tôi cam kết luyện tập lời 
nói yêu thương và lắng nghe từ bi để giảm bớt đau khổ và thúc 
đẩy hòa giải và hòa bình trong tôi và giữa những người khác, 
các nhóm sắc tộc và tôn giáo, và các quốc gia. Biết rằng lời nói 
có thể tạo ra hạnh phúc hay đau khổ, tôi cam kết nói thật bằng 
cách sử dụng những từ truyền cảm hứng cho sự tự tin, niềm vui 
và hy vọng. Khi sự giận dữ đang biểu lộ trong tôi, tôi quyết tâm 
không nói lời nào. Tôi sẽ tập thở và đi bộ chánh niệm để nhận 
ra và nhìn sâu vào cơn giận của mình. Tôi biết rằng gốc rễ của 
sự tức giận là từ những nhận thức sai lầm và thiếu hiểu biết của 
tôi về sự đau khổ trong bản thân và ở người khác. Tôi sẽ nói và 
lắng nghe theo cách có thể giúp bản thân và người khác biến 
đổi đau khổ và tìm cách thoát khỏi những tình huống khó khăn. 
Tôi quyết tâm không loan truyền tin tức mà tôi không biết chắc 
chắn và không thốt ra những lời có thể gây chia rẽ hoặc bất hòa. 
Tôi sẽ siêng năng luyện tập nuôi dưỡng năng lực hiểu biết, tình 
yêu, niềm vui và sự bao dung của mình, và dần dần biến đổi sự 
tức giận, bạo lực và nỗi sợ hãi ẩn sâu trong ý thức của tôi. 


2.5. Tu tập chánh niệm thứ năm - Nuôi dưỡng và chữa bệnh (Chế độ 
ăn uống vì một xã hội chánh niệm) 

Ý thức được những đau khổ do tiêu thụ không có chừng mực, 
tôi cam kết nuôi dưỡng sức khỏe tốt, cả về thể chất và tinh thần, 
cho bản thân, gia đình và xã hội bằng cách thực hành ăn, uống 
và tiêu thụ chánh niệm. Tôi sẽ tập luyện nhìn sâu vào cách tôi 
tiêu thụ Bốn loại chất dinh dưỡng, cụ thể là thực phẩm ăn được, 
ấn tượng giác quan, ý chí và ý thức. Tôi quyết tâm không đánh 
bạc, hoặc uống rượu, sử dung ma túy hoặc bất kỳ sản phẩm nào 
có chứa độc tố, chẳng hạn như một số trang web, trò chơi điện 


360 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


tử, chương trình TY, phim, tạp chí, sách và hội thoại. Tôi sẽ 
luyện tập quay trở lại thời điểm hiện tại để tiếp xúc với các yếu 
tố làm mới, chữa lành và nuôi dưỡng trong tôi và xung quanh 
tôi, không để sự hối tiếc và buồn phiền kéo tôi trở về quá khứ 
cũng như không để những lo lắng, sợ hãi hay thèm muốn kéo 
tôi ra khỏi thời điểm hiện tại. Tôi quyết tâm không cố gắng che 
đậy sự cô đơn, lo lắng hoặc đau khổ bằng cách đánh mất bản 
thân lao vào tiêu dùng. Tôi sẽ suy ngẫm về việc hòa nhập và tiêu 
thụ theo cách gìn giữ hòa bình, niềm vui và hạnh phúc trong cơ 
thể và ý thức của tôi, và trong cơ thể tập thể và ý thức của gia 
đình tôi, xã hội và Trái đất. 

Sau đây là ví dụ về một hạt giống khác cho một lãnh đạo 
mạnh mẽ. Tôn giả Thích Minh Đạt (2011) tin rằng ảnh hưởng 
lãnh đạo bằng cách: 1) Ví dụ: Giảng dạy thông qua hành động 
hoặc hành vi. Người ta phải sống một cuộc sống đạo đức và luân 
lý. Tự mang lại lợi ích cho bản thân và mang lại lợi ích cho người 
khác, sau đó ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho cộng đồng và 
xã hội của chúng ta. 2) Giảng dạy bằng lời nói yêu thương: Tìm 
kiếm sự hiểu biết và trí tuệ. 3) Giảng dạy bằng cách thực hành 
Bát chánh đạo: Điều đầu tiên là Tư tưởng đúng: Suy nghĩ của 
bạn phải mang tính xây dựng và luôn dựa trên những lời dạy của 
Đức Phật - Từ bi và Trí tuệ. 


Muốn cương quyết điểm này, ta phải sống theo giáo lý của 
Đấng giác ngộ, Đức Phật. Tác giả đưa điều đó vào thực tiễn cuộc 
sống hàng ngày của mình. Ông đang áp dụng và thực hiện bằng 
cách giảng dạy nhiều hội thảo cho các giáo viên ở bang Califor- 
nia. Một số hội thảo nói đến đó là Lãnh đạo chánh niệm: Hội 
thảo phát triển chuyên nghiệp dựa trên chánh niệm cho tất cả 
các nhà giáo dục; Thần kinh học về chánh niệm: Nghệ thuật 
trau đồi sự hiểu biết, tôn trọng, thành công trong học tập và 
hạnh phúc về mặt cảm xúc xã hội; Chánh niệm trong lớp học; 
Chánh niệm; Lãnh đạo chánh niệm: Tập luyện chánh niệm 
trong một lớp học công bằng, an toàn về mặt cảm xúc; Lãnh 
đạo chánh niệm: “Hãy sẵn sàng” và “Chọn đúng hướng đi hàng 
ngày” theo Tỉnh thần của người Mỹ gốc Việt; và kỹ năng cảm 
xúc xã hội trong cuộc sống. 


BA CON ĐƯỜNG ĐAN XEN DẪN ĐẾN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 36 Ì 


Khi đó, nếu chúng ta biết rằng hòa bình sinh ra từ bên trong việc 
tập luyện chánh niệm hàng ngày của các cá nhân, chúng ta sẽ tự hỏi 
làm thế nào các hệ thống mà con người tạo ra có thể tạo ra bối cảnh 
hòa bình lớn hơn. Những øì tạo thành một “hệ thống” mà chúng ta 
định nghĩa rất rộng - mọi thiết kế con người tạo ra để đáp ứng nhiều 
mục đích, có thể là tỉnh thần, chính trị, từ thiện, tài chính, vxv. Thế 
thì, làm thế nào “hòa bình có thể là một hiện tượng năng động và có 
hệ thống, một hiện tượng liên tục chảy từ quá khứ đến hiện tại đến 
tương lai - trong các hệ thống? 


Trước tiên, chúng ta phải thấy các hệ thống trong tổng thể 
và biết rằng các hệ thống là hữu cơ và có sự sống. Mặc dù có 
nhiều ẩn dụ để nhìn từ những góc nhìn rộng, nhưng “nhìn lướt 
qua” giúp chúng ta học cách nhìn và biết hệ thống trong tất cả 
sự phức tạp, động lực tăng trưởng và sự trì trệ của hệ thống. 
Tuy nhiên, muốn trở thành một “người suy nghĩ có hệ thống”, 
chúng ta khoan hãy đưa ra phán đoán của mình về hệ thống, và 
đặc biệt nhất là những người trong hệ thống. Chúng ta không 
thể nhìn thấy và tham gia vào một hệ thống sống, hữu cơ, nếu 
“các điểm mù” của chúng ta bắt chúng ta phải nhìn những gì 
đã có trong hệ thống và trên các bộ phận của con người trong 
hệ thống đó. Các đầu mối đó dẫn đến “những thất bại chung” 
được mô tả rất chi tết trong các tác phẩm của Scharmer. Nhìn 
lướt qua, nhìn mà không phán xét sẽ cho chúng ta tầm nhìn 
từ bên ngoài và mở ra khả năng di chuyển lên phía bên phải 
của Thuyết chữ Ủ, thành đồng sáng tạo và cùng phát triển với 
những người khác trong “các hệ thống hòa bình”. 

Nếu có tính tuần hoàn ở đây, thì đây là: Muốn nhìn từ bên 
ngoài, chúng ta hãy khoan đưa ra phán đoán của mình, cùng 
sáng tạo và cùng tiến hóa với người khác, chúng ta phải duy 
trì thực hành chánh niệm. Làm như vậy “hạt giống lãnh đạo 
thế giới bằng tấm gương” (Thích Nhất Hạnh). Đối với các nhà 
lãnh đạo sẽ cùng phát triển với những người khác trong một hệ 
thống vì hòa bình bền vững, chúng tôi được Tiến sĩ Bạch Phẻ 
nhắc nhở rằng “Nhà lãnh đạo có đầu óc là người lãnh đạo từ 
trong ra ngoài bằng sự hiểu biết, lòng trắc ẩn và trí tuệ”. Các hệ 
thống có thể chuyển thành hòa bình bền vững nhờ con người 
trong các hệ thống. Do đó, trong dân chúng, trong hệ thống, 


362.Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


“hòa bình ở từng bước chân” - mượn cụm từ của Thích Nhất 
Hạnh. Bằng cách đó, chúng ta hiểu rằng, “một hệ thống sống sẽ 
tự tái tạo và mở ra khả năng hòa bình là trung tâm của các mối 
quan hệ, quy trình và bối cảnh của hệ thống”. 

Là những nhà lãnh đạo nhân ái với cái nhìn lướt qua một hệ 
thống, chúng ta có thể cùng phát triển với những người khác để 
tạo ra các hệ thống thể hiện hòa bình bền vững. Chúng ta có thể 
thực hiện điều đó bằng cách di chuyển qua “chữ Ủ” để tạo ra 
các nguyên mẫu của các hệ thống mới nổi dựa trên nền tảng hòa 
bình và lòng trắc ẩn. Theo thuyết chữ U, việc tạo ra các nguyên 
mẫu vì hòa bình và đánh giá các nguyên mẫu sẽ được thực hiện, 
không phải là một quá trình kết thúc. Quan điểm nhìn sơ bộ và 
tập luyện của chúng ta sẽ liên tục, tuần hoàn và trôi chảy theo 
Thuyết O. 


3.ÔM LẤY DÒNG CHẢY LIÊN TỤC 


“Sống 24 giờ chánh niệm đáng giá hơn sống 100 năm không có 
chánh niệm” - Đức Phật. 


“Thuyết O” là sự tiếp nối của dòng chảy Phật pháp này. O 
không có điểm bắt đầu hay kết thúc. O tượng trưng cho sự trọn 
vẹn hoặc tổng thể và cuối cùng là sự trống rỗng. Như Watson 
(2014) đã nói, “triết lý về sự trống rỗng giúp chúng ta thừa nhận 
sự vô thường, sự bất ngờ và cảm giác bi đát về cuộc sống và sự 
thịnh vượng trên con đường ở giữa sự chối bỏ và mất tập trung 
và mất đi giá trị hư vô”. Cái đẹp của Thuyết O là tập trung vào 
nền tảng của bất kỳ nguyên tắc Tam giáo trong Phật giáo như 
Phật, Pháp, Tăng; Tam Vô Lậu Học (Giới, Định, Tuệ): High- 
er virtue (adhisila-sikkhã), Tâm trí cao hơn (ađhicitta-sikkhä), 
Trí tuệ cao hơn (adhipañña-sikkhä); Bi-Trí-Dũng. “Thuyết O” 
có giá trị cốt lõi về chánh niệm, tình yêu, sự hiểu biết, sự kiên 
trì, sự siêng năng, quyết tâm, hài hòa, tin tưởng, sự tin cậy, niềm 
vui, lòng biết ơn, liêm chính, trung thực và trách nhiệm. 


Theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, tuân theo Tam 
giáo, như Thanissaro Bhikkhu (dịch) (1998b) dịch từ văn bản 
Phật giáo có thể dẫn đến việc từ bỏ dục vọng, hận thù và si mê. 
Cuối cùng, bất cứ ai hoàn thành xuất sắc khóa tu luyện này đều 
đạt được Niết bàn. 


BA CON ĐƯỜNG ĐAN XEN DẪN ĐẾN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 363 


Thuyết “O” có 8 thành phần, giống như con đường Bát 
chánh đạo; các thành phần này là: Nhận biết, chấp nhận, ôm 
lấy, học hỏi, thực hành, biến đổi, chia sẻ, hoàn chỉnh. 


3.1. Nhận biết: Trước tiên và trên hết, chúng ta phải nhận thức 
rõ ràng hoặc nhận ra mọi thứ như vốn có. Chúng ta cần phải thừa 
nhận rằng hòa bình bên trong tạo ra cái đẹp, và hòa bình bên trong 
là nền tảng cho một xã hội hài hòa hơn. Người ta phải nhận ra chân 
lý. Ví dụ, loài người giành không thể giải quyết vấn 
đề biến đổi khí hậu và/hoặc sự nóng lên toàn cầu 
nếu chúng ta phủ nhận điều đó. Chúng ta phải 
nhận biết rằng các hoạt động của con người là yếu 
tố chính dẫn đến cuộc khủng hoảng này. Chúng 
tôi phải công nhận và kiểm tra ở cả cấp độ vi mô 
lẫn vĩ mô. 

Giống như một nhà hóa học nhận ra rằng mọi 
thứ đều bao gồm các hạt nhỏ hơn và thậm chí là 
vi lượng và cách các thành phần cơ bản này tương 
tác và hành xử. Thoạt nhìn vào đại dương, chúng ta 


©l@ /§ có thể thấy nước, không gian, bờ biển và sự mênh 
$ l3 mông của đại dương. Nhưng đó chỉ là một cái nhìn 
Eị vĩ mô đối với tất cả các vấn đề, ở góc độ vi mô, tất 
: cả chỉ là sự kết nối hoặc liên kết, lực liên kết phân 
Tờ uÊn tử và lực hút giữa các phân tử. Chúng ta phải có 


ofO Theory một cách tiếp cận khoa học để giải quyết mọi vấn 

đề và thậm chí bắt đầu bằng cách thừa nhận rằng 

chúng ta có vấn đề, và cần phải xác định vấn đề. Chúng ta nhận biết 

rằng chúng ta có vấn đề, có sự trở ngại và chúng ta phải nêu rõ vấn đề 
đó để chúng ta có thể làm mọi thứ tốt hơn cho chúng ta. 

3.2. Chấp nhận: Sau thời gian nhận biết, người ta phải chấp nhận 
thực tế để có thể đi tiếp. Chấp nhận là kỹ thuật để được thoải mái. Ví 
dụ, nếu chúng ta không chấp nhận sự thật rằng không có sự nóng lên 
toàn cầu, thì chúng ta không thể tìm ra giải pháp. 

3.3. Ôm lấy: Theo từ điển Merriam-Webster, ôm lấy nghĩa là g¡ữ 
(ai đó) thật chặt trong vòng tay, đặc biệt là dấu hiệu tình cảm; chấp nhận 
(một niểm tin, lý thuyết hoặc thay đổi) một cách tự nguyện và nhiệt tình; 
bao gồm hoặc chứa (một cái gì đó) như là một bộ phận cấu thành. Dù 


364 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


đó là gì đi nữa, người ta phải sẵn sàng ôm lấy người khác như thể họ là 
một đứa trẻ đang khóc, trước tiên người ta phải ôm ấp và an ủi. 
Thuyết O - Chuyển đổi bản thân, biến đổi tổ chức và xã hội 


Một số nhà lãnh đạo tin rằng, khi một cái gì đó được duy trì, nó 
đã đạt đến trạng thái tĩnh và tiếp tục ở trạng thái đó theo thời gian. 
Các nhà lãnh đạo và những người trong một hệ thống có thể 
cố gắng ôm chặt và gìn giữ hòa bình, chỉ để thấy nó vuột khỏi 
tầm tay. Hòa bình, theo quan điểm này, là không bền vững. Tuy 
nhiên, hòa bình có thể bền vững, nếu chúng ta chấp nhận rằng 
hòa bình không có điểm bắt đầu hay kết thúc. Thay vào đó, hòa 
bình là một hiện tượng năng động và hữu cơ, một hiện tượng 
liên tục chảy từ quá khứ đến hiện tại đến tương lai. Ôm lấy dòng 
chảy liên tục sẽ mang lại hiện tượng hòa bình cho người lãnh 
đạo luyện tập chánh niệm hàng ngày. 


có lui 





Thế £1 Hữnrwy - Traialiitti axseelf5 ansfiirnt rreeHizarifrrt Bạn +:f<Lý 


Hình 3: Sơ đồ Thuyết O 


3.4. Học tập: Từ điển Merriam-Webster định nghĩa là fiếp thụ kiến 
thức hoặc kỹ năng bằng cách học tập, trải nghiệm hoặc được dạy. 


Trong thời đại thay đổi nhanh chóng và bất định, các nhà lãnh 


BA CON ĐƯỜNG ĐAN XEN DẪN ĐẾN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 36Š 


đạo phải đối mặt với những vấn đề phức tạp và thách thức hòa bình. 
Chỉ nhìn thấy và phản ứng với các bộ phận cụ thể của một hệ thống 
dẫn đến các phản ứng rời rạc giải quyết các vấn đề tức thời. Bằng cách 
nhìn và ở cùng với hệ thống như một tổng thể hữu cơ, nhà lãnh đạo 
có thể cùng tạo ra hòa bình bền vững. Hiểu được một hệ thống sống 
sẽ tự tái tạo sẽ mở ra khả năng hòa bình là trung tâm cốt lõi của các 
mối quan hệ, quy trình và bối cảnh trong hệ thống. 

3.5. Thực hành: Từ điển Merriam-Webster định nghĩa là “Chủ 
động theo đuổi hoặc tham gia một ngành nghê, nghề nghiệp hoặc cách 
sống cụ thể. 

Hòa bình bền vững nằm trong chánh niệm của hiện tại, con người 
và các vi mô mà chúng ta tồn tại. Thay vì tồn tại ở trạng thái tĩnh, hòa 
bình là hữu cơ và năng động, tự chảy xung quanh những điều mơ hồ 
của sự “không bình yên. Do đó, trở thành một nhà lãnh đạo chánh 
niệm, bắt đầu bằng việc thực hành Bát chánh đạo và tìm sự bình an 
trong chính mình, và tiếp tục bằng cách thể hiện sự bình an đó mỗi 
ngày. Làm như vậy là hạt giống sẽ sinh sôi các hệ thống và hoàn cảnh 
có thể tự mình duy trì hòa bình. 


3.6. Biến đổi: Từ điển Merriam-Webster định nghĩa là 4o ra 
sự thay đổi rõ rệt về hình thức, tính chất hoặc bề ngoài, sau các 
giai đoạn học tập và thực hành, người ta sẽ biển đổi trở nên tốt 
hơn, từ tiêu cực thành tích cực. Biến đổi là nghệ thuật của sự 
tiến bộ. Không có biến đổi, đơn giản là không có sự phát triển 
và tiến bộ. 

3.7. Chia sẻ: Bước tiếp theo sau khi biến đổi là nghệ thuật chia sẻ 
để đảm bảo những người khác thậm chí còn tốt hơn chính mình, như 
trong Quy tắc Vàng. Quan niệm “Tiến tới” của người Mỹ là vô giá và 
làm cho thế giới đáng sống hơn. 

3.8. Hoàn chỉnh: Cuối cùng, khái niệm về sự hoàn chỉnh hay 
trọn vẹn là rất cần thiết trong cuộc sống của con người chúng 
ta. Chúng ta chỉ là du khách đến hành tinh này; chúng ta sẽ đến 
và đi giống như mọi người khác, những gì chúng ta để lại là di 
sản của chính chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải làm mọi thứ có thể 
trong khi chúng ta ở đây trên Trái đất này để làm cho thế giới 
này trở nên hài hòa, hòa bình và tử tế hơn để con cháu chúng ta 
có thể sống và ưu việt. Bây giờ toàn bộ vòng tròn đã hoàn chỉnh. 


36 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Thuyết O này là một phương pháp tỉ mỉ nhắc nhở chúng ta 
rằng chúng ta cần sống trong thời điểm hiện tại, không phải lo 
lắng về tương lai vì tương lai vẫn chưa đến cũng không bị mắc 
kẹt trong quá khứ. Với chánh niệm và thiền định, sử dụng hơi 
thở làm chỗ dựa, giúp chúng ta tập trung vào thời điểm hiện tại 
và cho phép chúng ta có mặt hoặc “hiện diện' như trong thuyết 
Ủ, dùng thực hành để tu luyện tâm trí của chúng ta để hiện diện. 
Tu luyện sẽ giúp tâm trí chúng ta ngày càng tốt hơn, giống như 
có thể nối lại các tế bào thần kinh và “các tế bào thần kinh cùng 
nhau hoạt động cùng kết nối với nhau”; nói cách khác, những 
gì bạn tập luyện sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, bao gồm chánh 
niệm, hòa bình và các giá trị nội tại. Giáo sư Tiến sĩ Phramaha 
Hansa Dhammahaso, Giám đốc Văn phòng Hiệp hội Đại học 
Phật giáo Quốc tế, trong tác phẩm của mình, Làng Hòa bình, đã 
nhận ra rằng hòa bình mang lại lòng nhân ái, hạnh phúc, đoàn 
kết và hòa hợp cho con người và xã hội. 


_ Ngoài ra, tác giả chính đã viết một bài ngắn có tiêu để, THAY 
ĐỔI: KHÔNG LÀM TÔI SỢ HÃI - HÃY ÔM LẤY TÔI: Năm tư 
tưởng thúc đẩy thay đổi, đó là một ví dụ về dòng chảy liên tục này. 
(Phụ lục C), như thể không hề có bát đầu và không có kết thúc. 


4. KẾT LUẬN 


Kết luận có thể rút ra từ bài viết này là chúng ta hiểu được trải 
nghiệm cuộc sống, niềm tin, thực hành và phong cách lãnh đạo và 
tập luyện hàng ngày. Hòa bình, chánh niệm và biến đổi đang diễn ra 
vì không thể khác đi. Suy ngắm về thuyết U, chúng ta học cách để 

“buông bỏ” để “đón nhận” và chúng ta học cách “hiện diện” - trạng 
thái vừa hiện diện trong hiện tại vừa cảm nhận được những gì có thể 
xảy ra ở tương lai. Bằng cách đó, chúng ta đã tham gia vào thuyết O - 
vòng tròn hoàn chỉnh. 


Thuyết O cũng cho thấy một khái niệm mạnh mẽ nhưng 
đơn giản: Thà làm người còn hơn là người chỉ làm. Những gì 
bao hàm trong phong cách lãnh đạo của các nhà sư Phật giáo 
Việt Nam là cách thực hành hàng ngày của họ đã thay đổi cuộc 
sống của những người trong cộng đồng của họ. Đó là ý tưởng 
sống từ trong ra ngoài; đó là ý tưởng của hòa bình. Những phát 
hiện cho thấy phong cách lãnh đạo này dựa trên sự khôn ngoan, 


BA CON ĐƯỜNG ĐAN XEN DẪN ĐẾN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 367 


hiểu biết, thực hành, sự an tâm, hài hòa và lòng trắc ẩn. Tất cả 
những yếu tố này được liên kết với sự tồn tại bình an. 


Thế thì, chúng ta có thể sống, Tam đạo dẫn đến hòa bình 
bền vững. Chúng ta có thể học hỏi và duy trì hòa bình dựa 
trên thực hành chánh niệm. Tư duy hệ thống có thể là một con 
đường duy trì hòa bình. Chúng ta có thể sống và ôm lấy dòng 
chảy liên tục của Thuyết O. Duy trì hòa bình thông qua ba con 
đường này có thể là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm khi 
chúng ta là con người. 

LỜI CÁMƠN 
Đặc biệt cảm ơn đến vợ của chúng tôi, Trang Nguyễn và 


Chris Cúc. Cảm ơn Keith Carmona, giáo viên tiếng Anh IB của 
trường trung học Mira Loma, vì đã xem qua bài viết này. 


PHỤ LỤC A: LÃNH ĐẠO CHÁNH NIỆM. 
LÃNH ĐẠO BẰNG SỰ TỪBI 


Xuôi theo dòng văn thơ của Tiến sĩ Bạch Xuân Phẻ là những 
khái niệm về chánh niệm trong chúng ta và những người khác. 
Đó là cốt lõi của sự lãnh đạo luôn luôn hiện diện trong thời đại 
ngày nay mà chúng ta chia sẻ với những người khác. Lãnh đạo 
chánh niệm tồn tại trong tự nhiên, ngay lúc này và vô cùng tận. 


Là một Phật tử thực hành, Tiến sĩ Bạch đưa Pháp vào, vừa 
là khái niệm vừa là thực hành lãnh đạo vượt qua các định nghĩa 
phổ biến về lãnh đạo ở phương Tây. Trong lãnh đạo chánh niệm, 
chúng ta lãnh đạo từ trong ra ngoài, thực hành năm “nghệ thuật 
sống” được mô tả trong cuốn “Nghệ thuật sống theo các nhà 
lãnh đạo tinh thần” Trở thành một nhà lãnh đạo chánh niệm 
được nuôi dưỡng bằng cách thiền định hàng ngày, là phương 
pháp thực hành giúp chúng ta bình tâm. 


Trong các diễn giải của phương Tây về lãnh đạo, Tiến sĩ Bạch 
có giao thoa với lãnh đạo công chức nhưng đào sâu cách chúng ta 
có thể hiểu và thực hành lãnh đạo thông qua chánh niệm, vị tha 
và hòa bình. Điều đó được phản ánh trong bài thơ của ông, “Lãnh 
đạo bằng cách lãnh đạo nêu gương”. Là lãnh đạo chúng ta phải thể 
hiện những øì chúng ta sẽ dạy cho người khác, chẳng hạn như cách 
thực hành chánh niệm mà Tiến sĩ Bạch dạy cho thanh niên Phật 


368 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


giáo. Chúng ta trở thành những tấm gương lãnh đạo có đầu óc, như 
đã thảo luận trong bài viết của ông về “Lãnh đạo bằng tấm gương - 
Cách tiếp cận của Phật giáo về Lãnh đạo và Đạo đức”. 


Nhìn ra bên ngoài, chúng ta lãnh đạo với lòng trắc ẩn, tránh 
những sai lầm khi lãnh đạo mà không có lòng trắc ẩn, được mô 
tả một cách khéo léo trong bài viết của Tiến sĩ Bạch, “Học hỏi 
từ những sai lầm của người khác - Lãnh đạo mà không có lòng 
trắc ẩn. Chúng ta lãnh đạo bằng cách chúng ta nhận ra con 
người là sự phức tạp đẹp đế và những gì chúng ta làm cùng nhau 
là những nỗ lực xã hội. Những khoảnh khác của chúng ta cùng 
nhau tìm kiếm sự hòa hợp nảy sinh từ cái bể đồng cảm và khoan 
hãy đưa ra phán xét về nhau. 

Lãnh đạo bản thân và những người khác bằng cách thay đổi, nói một 
cách ẩn dụ, là nước trong dòng sông chảy quanh những tảng đá, luôn 
luôn chuyển động, luôn luôn chảy. Chúng ta học cách nắm lấy sự thay 
đổi và từ bỏ những gì chúng ta không thể kiểm soát, khái niệm này được 
phản ánh trong “Thay đổi: Không làm tôi sợ - Hãy ôm lấy tôi” Là nhà 
lãnh đạo chân chính, hành động hàng ngày của chúng ta giúp chúng 
ta tìm được sự kiên nhẫn với hàng triệu thay đổi và hòa bình, khi giúp 
người khác thoát khỏi những øì có vẻ là dòng nước đục. 

Là nhà hiện tượng học, nghiên cứu của Tiến sĩ Bạch tập trung 
vào vai trò lãnh đạo tinh thần của các nhà sư Phật giáo Việt Nam 
tại Mỹ. Nổi lên từ tiếng nói của họ và những diễn giải của ông là 
những cấu trúc và thực tiễn của sự lãnh đạo chánh niệm, những chủ 
đề xuất hiện trong các tác phẩm của ông ở đây. Gần đây nhất, Tiến 
sĩ Bạch đã trình bày nghiên cứu của mình vào Ngày Vesak của Liên 
Hợp Quốc, 2015, tại Bangkok, Thái Lan. 

Tính phổ quát trong khái niệm về lòng trắc ẩn của Tiến sĩ Bạch, 
về sự lãnh đạo từ bi, chánh niệm và hòa bình vượt qua thời gian, 
quốc gia và bối cảnh có thể đưa chúng ta đến sự hoàn thiện trong 
chính chúng ta. Có thể những bài thơ và văn xuôi trong bộ sưu tập 
này giúp chúng ta lắng lại để suy ngẫm và biến đổi. 

Tiến sĩ W. Edward Bureau 


Philadelphia, Pennsylvania 
Tháng 7/2015 


BA CON ĐƯỜNG ĐAN XEN DẪN ĐẾN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 369 


PHỤ LỤC B: HỘI THẢO VÀ THUYẾT TRÌNH 
Hội thảo và thuyết trình từ tháng 7 năm 2018 

1. Ngày 23 tháng 3 năm 2019 Hội nghị Giáo viên California Hội thảo 
giảng dạy giỏi Miền Nam, San Garden Grove, CA 

2. Ngày 16 tháng 3 năm 2019 - Hội Giáo viên Quốc gia, Hội nghị 
Thượng đỉnh Lãnh đạo, Denver, CO. 

3. Ngày 01 tháng 3 năm 2019 - Hội nghị Công bằng và Nhân quyền 
CA, San Jose, CA 

4. Ngày 02 tháng 2 năm 2019 - Hội nghị giảng dạy giỏi của Hiệp hội 
giáo viên Bắc California, San Jose, CA 

5. Ngày 07 tháng I năm 2019 - SJUSD Sự phát triển chuyên nghiệp 
dành cho các nhà giáo dục tiểu học tại Nhà thờ Fair Oaks Presbyte- 
rian, Carmichael, CA. 

6. Ngày 13 tháng 11 năm 2018 - Đại học Girona, Hội nghị quốc tế, 
Girona, Tây Ban Nha. 

7.. Ngày 09 tháng 11 năm 2018 - SJUSD Phát triển chuyên môn dành 
cho các nhà giáo dục trung học tại trường trung học El Camino 

8.. Ngày 18 tháng 10 năm 2018. Thuyết trình tại trường Plaza Vista, Ïr- 
vine, CA. https://www.sbtn.tv/tag/bach-xuan-phe/ 

9. Ngày 13 tháng 10 năm 2018. Thuyết trình tại Hội nghị Lãnh đạo 
Giảng dạy Cordelia 2018, Vacaville, CA 

10. Ngày 7 tháng 8 năm 2018. Thuyết trình tại CampEd 3 cho Học khu 
Thống nhất Colton tại Trường Trung học Grand Terrace, Grand 
Terrace, CA. (2 buổi và hơn 100 người tham dự). Một tờ báo tiếng 
Việt cũng viết về sự kiện này. https: / /www.sbtn.tv/tien-si-bach-xu- 
an-phe-gioi-thieu-loi-ich-thuc-tap-tinh-thuc-tai-hoc-khu-colton- 
joint/ 

11. Ngày 27 tháng 7 năm 2018 - Người hướng dẫn cho Hội nghị thượng 
đỉnh giáo viên CA Cùng nhau tiến bộ, Đại học bang Sacramento, 
Sacramento, CA. 


3770 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


HỘI THẢO HÀNG QUÝ SAN]JUAN: 
I. Tiêu đề khóa học: S]TA - LÃNH ĐẠO CHÁNH NIỆM: HỘI 


THẢO CHÁNH NIỆM DÀNH CHO CÁC NHÀ GIÁO DỤC 
Mã khóa học: 47 SRN: 1940247901 


Giờ học: 09/18/18 @ 04:00 PM; 10/02/18; 01/22/2019 và 
01/29/2019 @ 04:00 PM 


Địa điểm: SƑTA - 5820 Landis Avenue; Suite 1. Carmichael, CA 
95608 


Lưu ý khi đăng ký: 
Phải tham dự tất cả (2) buổi mới được nhận ó tín chỉ. Không cấp tín 
chỉ từng phần. 


. Tiêu đề khóa học: SƑTA. LÃNH ĐẠO CHÁNH NIỆM TIÊN 
TIẾN: HỘI THẢO CHÁNH NIỆM DÀNH CHO CÁC NHÀ 
GIÁO DỤC 


Mã khóahọc: 47SRN: 1940247905 


Giờ học: 10/24/18 @ 04:00 PM; 11/07/18 @ 04:00 PM; 
03/06/2019 và 03/13/2019 @ 04:00 PM 


Địa điểm: SƑTA - 5820 Landis Avenue; Suite I. Carmichael, CA 
95608 


Lưu ý khi đăng ký: 


Hội thảo này tiếp tục đào tạo chánh niệm ở mức độ sâu hơn, tiếp 


tục thực hành nghiên cứu và thực hành phương pháp chánh niệm để 
sử dụng trong lớp học. Chánh niệm giúp giáo viên và học sinh quản lý 
sự căng thẳng trong cảm xúc và tinh thần, tạo ra hạnh phúc và làm mới 
năng lượng của giáo viên và học sinh. Mục đích là để biến đổi các cá 
nhân và không khí trong lớp học, đồng thời xây dựng và nuôi dưỡng các 
mối quan hệ tích cực giữa các cá nhân. 


Phải tham dự tất cả (2) buổi mới được nhận ó tín chỉ. Không cấp tín 


chỉ từng phần. 


PHỤ LỤCC: Ví dụ về Ôm Lấy Dòng Chảy Liên Tục 
THAY ĐỔI: KHÔNG LÀM TÔI SỢ - HÃY ÔM LẤY TÔI 
Năm tư tưởng về thúc đẩy thay đổi 


BA CON ĐƯỜNG ĐAN XEN DẪN ĐẾN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 371 


“Vũ trụ là tiếng vang từ suy nghĩ và hành động của chúng ta Đức 
Đạt Lai Lạt Ma. 


Hầu hết mọi người đều cưỡng lại sự thay đổi. Điều này đúng với mọi 
xã hội và mọi người từ mọi tầng lớp. Thay đổi đòi hỏi nhiều việc hơn, 
cam kết nhiều hơn và tốn năng lượng hơn; và chúng ta thường thích 
chọn con đường nào ít kháng cự nhất. Chúng ta thích được ở trong vùng 
thoải mái của chúng ta, và có xu hướng sợ thay đổi, bởi vì thay đổi mang 
lại sự không chắc chắn và dẫn chúng ta vào những điều chưa biết. Có lẽ 
nỗi sợ lớn nhất của tất cả là nỗi sợ những điều chưa biết. Sợ hãi là điều tự 
nhiên, nhưng nếu chúng ta nhận ra và nắm lấy nó, chúng ta có thể biến 
nó thành một điều øì đó tích cực và hiệu quả. 

Giống như thù hận và định kiến, sợ hãi là một cảm xúc rất mạnh 
mẽ, có thể sinh ra một lượng năng lượng khổng lồ. Năng lượng đó có 
thể có sức hủy diệt rất lớn. Chúng ta cần tạm dừng lại, suy nghĩ và nhận 
ra nó. Khi đó, chúng ta sẽ thấy rằng nguyên nhân của sự sợ hãi là không 
biết. Những người sợ thay đổi thường cảm thấy không an toàn, không 
chuẩn bị và không đủ khả năng để chinh phục những nỗ lực mới. Đôi 
khi, thay đổi khiến họ cảm thấy mình giống như nạn nhân và mất kiểm 
soát. Nhưng trong thực tế, chúng ta hoàn toàn có kiểm soát. 

Dù chúng ta không thể kiểm soát suy nghị, lời nói, hành động hoặc 
cảm xúc của người khác, chúng ta có thể kiểm soát chính mình. Kiểm 
soát suy nghĩ, lời nói, hành động và cảm xúc của chính chúng ta là bước 
đầu tiên khi đối mặt với sự thay đổi. Một khi chúng ta nhận ra và đối mặt 
với sự thay đổi bằng chánh niệm, chúng ta có thể nắm lấy và biến đổi nó. 
Dưới đây là năm suy nghĩ có thể thúc đẩy sự thay đổi. 

1. Đặt nền tảng của lòng trắc ẩn/tình yêu thương bằng mục 
đích đạo đức 


Kiểm soát cảm xúc và hạnh phúc của chính mình 
Hãy chân thành với ý định và nhiệm vụ của mình 


Tự tin vào khả năng và sự linh hoạt của chính mình 


MU Ra ở Tp 


Gặt hái thành quả tình yêu và tự hào về việc mình làm 

Nuôi dưỡng sự thay đổi là quá trình gieo hạt giống từ bi cho những 
điều tốt đẹp hơn. Nói một cách ngắn gọn, thay đổi giống như một cái 
cây dại, dễ mọc hoặc phản ứng tiêu cực hơn. Nhưng phải mất rất nhiều 


3 72, CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thời gian và tình yêu để xây đúc một thứ gì không đẹp mắt thành một 
thứ đẹp như cây cảnh. Thay đổi tạo ra cơ hội tuyệt vời cho bạn thực hiện. 
Khi chúng ta thử thách bản thân, kết quả cuối cùng có thể có khả năng 
cực kỳ thỏa mãn và có lợi cho tất cả mọi người. Vì vậy, tại sao phải sợ hãi? 
Cuộc sống là một quá trình không ngừng thay đổi, đó là sự vô thường. 
Hãy ôm lấy nó và tận hưởng vẻ đẹp của nó. 


***% 


BA CON ĐƯỜNG ĐAN XEN DÂN ĐẾN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 373 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Bạch Phẻ (2015). Bản chất lãnh đạo chánh niệm: Học tập thông 
qua chánh niệm và từ bí. Nhà xuất bản LAP LAMBERÌT; Đức. 

2. Bạch Xuân Phẻ (2014). Lãnh đạo chánh niệm - Nghiên cứu hiện 
tượng các nhà sự Phật giáo Việt Nam tại Mỹ về vai trò lãnh đạo tinh thân uà 
đóng góp của họ cho xã hội. (Luận án tiến sĩ, Đại học Drexel). 

3. Bass, B. M., & Steidlmeier, P. (1998). Đạo đức, tính cách, và 
lãnh đạo biến đổi đích thực Nguồn http://cls.binghamton.edu/ 
bassSteid.html 

4. Bhikkhu, T. (1997). Sức mạnh cứu rỗi của giới luật. Nguồn http:// 
www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/precepts.htmÌl 

5. Black, D. S., & Fernando, R. (2014). Huấn luyện chánh 
niệm và hành vi trong lớp học ở trẻ tiểu học dân tộc thiểu số và 
tầng lớp thu nhập thấp. Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Trẻ em, 
23(7), 1242-1246. 

??. Bhikkhu, Thanissaro (dịch) (1998b). AN 3.89: Kinh 
hữu học - Tu tập (2). Trực tuyến tại http://www.accesstoin- 
sight.org/tipitaka/an/an03/an03.089.than.html. 

7. Bồ tát, B. (2005). Theo lời của Đức Phật - Tuyển tập bài 
giảng từ Kinh sách Pali, - Nhà xuất bản Trí tuệ. 

8. Boorom, R. (2009). Lãnh đạo tinh thần: Nghiên cứu về mối 
quan hệ giữa lý thuyết lãnh đạo tỉnh thân và lãnh đạo biến đổi. 
(Luận án tiến sĩ). Nguồn: Cơ sở đữ liệu Luận án và Luận án tiến 
sĩ. (UMI số 3377759). 

9. Carroll, M. (2008). Lãnh đạo chánh niệm: Đánh thức các kỹ 
năng quản lý tự nhiên thông qua Thiên chánh niệm, Trumpeter. 

10. Đạt Lai Lạt Ma. (1999). Đạo đúc thiên niên kỷ mới. Ñew 
York: Nhà sách Riverhead. 

11. Đạt Lai Lạt Ma. (2011). Trên cả tôn giáo - Đạo đức cho cả 
thế giới. Boston: Houghton Mifflin Harcourt. 

12. Dhammahaso, H. (2015). Phật giáo và khủng hoảng thế 
giới. Hội nghị Phật giáo Quốc tế lần thứ 12 vào Ngày Vesak của 


374 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Liên Hợp Quốc 2015. 28-30 tháng 5 năm 2015. Bangkok, Thái Lan. 


13. Tu viện Lộc uyển. (2014). Thích Nhất Hạnh: Tiểu sử của 
thầy Thích Nhất Hạnh. Nguồn: hftp://deerparkmonastery.org/ 
about-us/thich-nhat-hanh 

14. DeVost, R. (2010). Mối tương quan giữa thực tiễn lãnh 
đạo của các bộ trưởng lãnh đạo và tâm linh nơi làm việc tại các nhà 
thờ của họ theo báo cáo của các thành viên nhà thờ. Ñguồn: Cơ sở 
đữ liệu Luận án và Luận án tiến sĩ. (UMI số 3454721) 

15. Fox,M. (2014). Hiểu về hòa bình. New York: Routledge. 

16. Kabat-Zinn, J. (1999). Cuộc sống đẩy thảm họa: Sử dụng trí 
tuệ thân xác uà tâm trí để đối mặt tới sự căng thẳng, ẳau đớn và bệnh 
tật. New York: Tập đoàn xuất bản Dellam Doubleday Dell 

17. Kabat-Zinn, J. (2003). Can thiệp bằng chánh niệm trong 
bối cảnh: Quá khứ, hiện tại và tương lai. Tâm lý học lâm sàng: 
Khoa học tà thực hành, 10(2), 144-156. 

18. Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (1995). Sự thay đổi lãnh 
đạo: Làm thế nào để tiếp tục nhận được những điều phi thường do 
tổ chúc thực hiện. San Francisco: Jossey-Bass. 

19. Marques, J. (2010). Tâm linh, ý nghĩa, liên kết, lãnh đạo 
và đồng cảm: MỈM CƯỜI. Liên kết, 4(2), 7. 

20. Northouse, P. (2004). Lý thuyết và thực hành lãnh đạo 
(tái bản lần 3). Thousand Oaks, CA: Nhà xuất bản Hiền Triết 

21. Rahula, W. (1974). Đức Phật đã dạy gì? (Tái bản sửa đổi 
và mở rộng). New York: Nhà in Grove. 

22. Scharmer, O. and Kaufer, K. (2013). Lãnh đạo từ tương 
lai mới nổi: Từ hệ thống bản ngã đến nên kinh tế hệ sinh thái. San 
Francisco, CA: Berrett-Koehler. 

23. Scharmer, C. O. (2007). Thuyết U. Cambridge, MA: Hội 
học tập tổ chức. 

24. Thích Nhất Hạnh (1976). Phép lạ của chánh niệm: Giới 
thiệu về thực hành thiên (Dịch bởi Mobi Hồ). Boston, MA: Nhà 
in Beacon. 


25. Thích Nhất Hạnh (2007). Vì một tương lai khả thí: Đạo đức 


BA CON ĐƯỜNG ĐAN XEN DẪN ĐẾN HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 375 


Phật giáo trong cuộc sống hàng ngày. Berkeley, CA: Nhà in Parallax. 
26. Thích Nhất Hạnh (2011). Thành thật: Cách tạo mối quan 
hệ yêu thương lâu đài. Berkeley, CA: Nhà in Parallax. 


27. Thích Nhất Hạnh (1991). Hòa bình ở mỗi bước chân. New York, 
Nhà sách Bantam. 


28. Thích Minh Đạt, (11/7/2011). Mô hình lãnh đạo và thực hành: 
Phỏng uấn Hòa thượng Thích-Minh-Ðạt/ Người phỏng vấn: Bạch Phẻ. 

29. Watson, G. (2014). Triết lý tánh không. Bản tin bộ óc khôn 
ngoan. Tập 8,4. 

30. Zhu, W,„ May, D.R., & Avolio, B,J. (2004). “Tác động của hành vi 
lãnh đạo đạo đức đối với kết quả của nhân viên: Vai trò trao quyền tâm 
lý và tính xác thực” Tạp chí Nghiên cứu Lãnh đạo & Tổ chức, 11 (1), ló. 


376 


VỊ BỒ TÁT VỚI CƯƠNG VỊ LÃNH ĐẠO: 
LÃNH ĐẠO TINH THÂN 
CHO HÒA BÌNH BỀN VỮNG 


GS.TS. Phra Rajapariyatkavi t) 


TÓM TẮT 


Trong công việc này, một sự nỗ lực lớn đã được thực hiện một 
cách có chủ ý để đưa ra các tính chất cốt lõi Phật pháp bắt nguồn từ 
mười pháp ba la mật thông qua việc dẫn chứng chúng từ các hạnh 
nguyện và bổn phận trách nhiệm của Bồ tát, và sau đó đưa ra các 
cách giải quyết sự cố vụ việc và phát triển xã hội hiện đại thông qua 
các hạnh nguyện và bổn phận trách nhiệm của vị Bồ tát. Ở đây, 
các pháp ba la mật hay Pärami như là Dãna (bố thí) ..., một hạnh 
nguyện rộng lượng do Bồ tát tu tập có thể tạo ra sự lãnh đạo tuyệt 
vời, một vị trí cao thượng của Bồ tát so với những chúng sinh khác. 


Liên quan các pháp ba la mật dẫn đến sự thành công của mục 
tiêu tối thượng, ba cấp độ rèn luyện tu tập cần phải được dần dần 
hoàn thiện tùy thuộc theo phẩm hạnh đạo đức của các hành giả: (¡) 
Bốn giai đoạn không thể đếm xuể và 100.000 đại kiếp đạt được bởi 
người có trí tuệ ba la mật (Paññadhikapãram)), (ii) Một người có 
niềm tin ba la mật (Saddhãdhikapãram†) cần tám giai đoạn không 
thể đếm xuể và 100.000 đại kiếp, và (ii) Một người có tinh tấn ba 
la mật (Viriyadhikapãrami) cần mười sáu giai đoạn không thể đếm 
xuể và 100.000 đại kiếp. Một khi được phát triển tốt, những điều 
đó luôn có lợi ích cho một Đấng giác ngộ hoàn toàn và nhờ vào 
các hạnh nguyện đạo đức không thể điểm xuể, sức mạnh trí tuệ tối 


* Rector Mahachulalongkornrajavidyalaya University Wang Nio, Ayutthaya, Thailand 


377 


378 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thượng đã tạo ra thân hình với 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Bậc 
Đại nhân. 


VỊ trí và cách ứng xử nhã nhặn của vị Bồ-tát là vô cùng cần thiết 
trong việc lãnh đạo xã hội. Mức độ cao thượng của việc hành thiện 
giống như là vị Bồ tát đứng trước nhu cầu cần thiết và vấn đề này 
có thể đạt được thông qua sự phát huy các pháp ba la mật. Liên 
quan đến chất lượng tinh thần, bốn loại tiềm năng tinh thần được 
phú cho một cách tự nhiên với: (¡) Vijjã (sự hiểu biết cao cả, sự 
sáng suốt), vị ấy có kiến thức nhất định về đời sống thực tế là cuộc 
đời luôn tuân theo qui luật của ba tính chất phổ biến (Tam Pháp 
Ấn): vô thường, khổ và vô ngã; (ii) Vimutti (sự giải thoát), vị ấy 
luôn thoát khỏi ràng buộc mọi thứ; (ii) Visuddhi (sự trong sạch), 
giới luật của vị Bồ tát luôn được thanh tịnh trong sạch; và (iv) Sức 
mạnh, khi vị Bồ tát đạt được khả năng thiền định cao trong thế gian 
và rồi nhờ vào tính chất có ích của nó, vị ấy có thể thực hiện nhiều 
việc làm kỳ diệu khác nhau khi vị ấy thấy phù hợp. Đó là sự lãnh đạo 
đặc biệt, một sự lãnh đạo vì hòa bình bền vững. 


Trong nhiều kiếp quá khứ trước khi giác ngộ, đức Phật đã thực 
hiện viên mãn hạnh nguyện của Bồ tát hạnh trải qua Š547 lần tái sinh 
để tu tập mười ba la mật trải qua nhiều sự thăng trầm trong cuộc 
sống và tỉnh tấn thực hành các hạnh thiện dù ít nhiều cũng dẫn đến 
đạt được Phật quả ở kiếp cuối cùng. 


Về mặt từ nguyên “Pãrami được thực hành viên mãn bởi vị Bồ 
tát, với ý nghĩa cơ bản là sự kiên định, thể hiện các đức hạnh tốt 
hướng vị ấy đạt đến các ba la mật của hạnh thiện. Các ba la mật này 
gắn liền chặt chẽ với người hành thiện cố tình chấp nhận mọi khổ 
đau trong sự tu tập các ba la mật để đạt đến cảnh giới cao nhất của 
nó. Phạm hạnh cao tột này được xem như là người đáng tôn kính 
ngang bằng vị trí cảnh giới hiện tại của vị Bồ tát trong địa vị tôn 
kính nhất hơn các loài chúng sinh khác. Theo đó các phiền não dần 
dần chấm dứt mang lại sự thánh thiện soi sáng con đường cho mọi 
người. Nhờ những đức hạnh này, vị Bồ tát lãnh đạo cũng được trao 
quyền trong nhiệm vụ trợ giúp tất cả các chúng sinh. 


Mười ba la mật này là: bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tỉnh tấn, 
nhãn nại, chân thật, quyết định, tâm từ, và tâm xả. Ngoài mười ba 
la mật này, chúng được phân chia thành ba cấp độ; mỗi cấp có mười 


VỊ BỒ TÁT VỚI CƯƠNG VỊ LÃNH ĐẠO: LÃNH ĐẠO TINH THẦN CHO HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 379 


hạng mục và tổng cộng trở thành con số ba mươi với tên danh là 
mười loại ba la mật thông thường, vượt trội và tối cao. Người ta tin 
rằng tất cả các pháp ba la mật đã được học và thực hành đầy đủ bởi 
tất cả vị Bồ tát. Do đó, tóm lại rõ ràng có thể được đề cập đến là 
mười phạm hạnh đạo đức là cái mà khiến cho vị ấy trở thành Phật 
hoặc Buddhakãrakadhamma. Để đạt được chúng, các chu kỳ thời 
gian được quy định khác nhau như sau: 

Người được phú cho trí tuệ (Paññadhikaparam3) trải qua bốn 
con số không thể lường và một trăm ngàn đại kiếp của niên đại thế 
SIỚI. 

Người được phú cho với đức tin (Saddhãdhikaparam3) trải qua 
tám con số không thể lường và một trăm ngàn đại kiếp của niên đại 
thế giới. 

Người được phú cho tinh tấn (Viriyadhikaparam3) trải qua 
mười sáu con số không thể lường và một trăm ngàn đại kiếp của 
niên đại thế giới. 

Trong thực tế, một người khi muốn đưa ra vấn đề gì đó với đầu 
óc không căng thẳng có thể làm tất cả các công việc lớn. Nếu vị ấy 
sẵn sàng cúng dường bất cứ thứ gì mà không có đòi hỏi bất kỳ điều 
kiện nào thì người như vậy có thể làm một công việc vĩ đại như thể 
là một vị Bồ tát với tâm sẵn sàng mang lại lợi ích cho những người 
khác mà không cần bất kỳ điều kiện øì. 

Một người thường xuyên tuân theo giới luật: năm giới, tám giới, 
mười giới hoặc thậm chí với số lượng giới còn nhiều hơn thế. Khi đó 
vị ấy luôn xem xét giữ gìn cẩn thận các giới cho tốt thì sẽ không hối 
hận cho chính mình vì không bị phê phán về những thiếu sót của 
việc giữ gìn các giới đó. Trong những tình huống này, vị ấy đạt được 
sự tự tin nhất định và sẵn sàng làm rất nhiều việc. Hơn nữa, khi vị 
ấy trở nên hoàn hảo về mặt đạo đức thì niềm tin và sự ngưỡng mộ ở 
mức độ nào đó sẽ được tôn vinh bởi nhiều người. 

Một người có xu hướng xả ly sẽ được tinh thần thanh tịnh, trong 
đó loại trừ dính mắc với lòng ham muốn sắc dục và do đó mang lại 
sự an ổn trong cuộc sống của vị ấy, cho dù vị ấy có đi đâu, sẽ không 
còn phải lo lắng về bất cứ điều gì. Dựa trên điều kiện này, tâm trí 
của vị ấy luôn rộng mở như bầu trời mênh mông, mát mẻ như dòng 


380 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


sông lớn, nặng như trái đất và uyển chuyển làm việc như một cái 
bao tải làm bằng da mèo. Điều này nói rằng một người như vậy chắc 
chắn xứng đáng để đảm trách nhiệm vụ lớn. 

Một người được phú cho trí tuệ có khả năng hiểu biết sâu sắc 
về cuộc sống của chính mình và những người khác trong quá khứ, 
tương lai và hiện tại bao gồm các hiện tượng xung quanh bên ngoài 
và cũng từ đó chúng gắn kết chặt chế nhau từ quả đến nhân và từ 
nhân dẫn đến quả. Một người như vậy có thể làm được mọi việc cho 
dù công việc đó lớn như thế nào. 

Một người có khả năng kiên trì mạnh mẽ sẽ không từ bỏ trong 
khi gặp phải những khó khăn lớn, cho dù nó có khó khăn hay dễ 
dàng đến đâu, vị ấy sẽ thành công vượt qua chúng bằng cách đưa ra 
sự đo lường bình đẳng để mang lại lợi ích lớn nhất cho nhân loại. 
Cuộc sống hằng ngày của vị ấy luôn mang lại lợi ích cho mọi người. 
Do đó, vị ấy sẽ không cảm thấy mệt mỏi trong khi thực hiện nhiệm 
vụ được giao. Một người như vậy luôn sẵn sàng làm các nhiệm vụ 
lớn. 


Một người có nội lực nhãn nhục tốt có thể kiên trì chịu đựng với 
những cảm giác khó chịu về thể chất, tỉnh thần và sự gian khổ thông 
qua đức tính bền bỉ chịu khó, theo đó tính nóng vội bên trong sẽ 
được cải thiện. Một người như vậy đã sẵn sàng làm tất cả các công 
việc vĩ đại. 

Một người với tâm đầy sự chân thật sẽ có một cái tâm chơn 
chánh được gọi là sự thành thật về lời nói, hành động và tâm ý. 
Trong khi nói, vị ấy thốt ra những lời nói thật; Trong khi suy nghĩ, 
vị ấy sẽ suy nghĩ đúng đắn; Trong khi hành động, vị ấy luôn làm bất 
cứ việc gì miễn là có lợi cho mọi người tùy theo cách giải quyết vấn 
đề của vụ việc và mục tiêu của nó. Bằng những phương thức hành 
động này, niềm tin vững chắc được tạo ra đáng kể. Một người như 
vậy chắc chắn được chuẩn bị để nhận nhiệm vụ lớn. 

Một người mà ý chí của họ có bản tính lập trường quyết tâm sẽ 
trở nên kiên quyết đối với những øì đã được thiết lập, không bao giờ 
thay đổi, bất kể vấn đề đó nguy hiểm hay khó khăn đến đâu, cho dù 
vụ việc đó có mất thời gian bao lâu để thực hiện chúng, vị ấy không 
bao giờ từ chối với bất kỳ lý do gì. VỊ ấy luôn hướng đến trọng tâm 
mục tiêu đã được đề ra. Điều này nói rằng một người luôn theo 


VỊ BỒ TÁT VỚI CƯƠNG VỊ LÃNH ĐẠO: LÃNH ĐẠO TINH THẦN CHO HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 381 


đuổi sự quyết tâm như một cây cột cờ và tảng đá đục. Một người 
như vậy cũng đã sẵn sàng để hoàn thành công việc vĩ đại. 

Một người có tâm đầy lòng nhân ái sẽ luôn yêu thương tất cả 
chúng sinh không thiên vị và điều kiện; Mọi lúc, vị ấy luôn mở rộng 
sự thân thiện đối với nhiều người mà không có tư tưởng giận hờn 
ngay cả khi phải đối mặt với những thăng trầm không hài lòng trong 
cuộc sống; Vị ấy luôn dành tình thương vô điều kiện cho những 
người thân quyến, các bạn bè, bao gồm luôn cả các kẻ thù. Một 
người như vậy có khả năng làm công việc vĩ đại. 

Cuối cùng, một người có tâm trí bình đẳng sẽ không thiên vị về 
bất kỳ bên nào ví như bị ảnh hưởng bởi lòng tham cầu và làm hài 
lòng một ai đó. Một người như vậy có khả năng thành công khi làm 
các nhiệm vụ lớn chính nhờ sự uyển chuyển khéo léo của vị Bồ-tát ở 
mọi mặt trong thể chất và tinh thần, các ba la mật được trau dồi đây 
đủ dẫn đến sự sẵn sàng trở thành một nhà lãnh đạo thế giới. 


Nhìn chung, thế giới hiện nay đang diễn ra trong sự phức tạp 
nơi mà các vấn đề và nguyên nhân của nó luôn biến đổi trong nhiều 
tình huống. Nếu một người có trí tuệ ở mức độ thông thường, sở 
hữu những đức hạnh và các ứng xử đạo đức nói chung, nắm quyền 
lãnh đạo dễ dàng sẽ không thể không biết cách lãnh đạo và giải 
quyết tốt các vấn đề của một xã hội; một người với sự thông minh, 
những đức hạnh và đạo đức, bao gồm luôn cả cách thức lãnh đạo 
của họ ở cùng cấp độ như là hành hạnh Bồ-tát có thể đảm nhận 
nhiệm vụ khó khăn như vậy. 


Đối với nhà lãnh đạo tinh thần dẫn dắt phù hợp với một xã hội 
kỹ thuật số thì tâm cởi mở của vị Bồ tát rất cần thiết: nó thể hiện 
theo các khía cạnh: 1) Nó tồn tại mọi lúc; 2) Nó duy trì trong bất 
kỳ thử thách øì; Mặc dù có rất nhiều tình huống hoặc các yếu tố tác 
động lên nó hoặc buộc con người phải làm theo những hành vi xấu 
trong suy nghị, lời nói và hành động, dù cho nó có nghiêm trọng 
đến đâu nhưng cách cư xử nhã nhặn của Bồ tát vẫn luôn duy trì mãi 
mãi như vậy. Mặc dù là những đức tính và đạo đức của phàm tục 
nhưng vị ấy vẫn giữ được bình thản như những vị thánh nhân. 

Người ta tin tưởng mạnh mẽ rằng sự cư xử nhã nhặn của vị Bồ 
tát lãnh đạo này bắt nguồn tự nhiên từ việc tu tập mười pháp ba la 
mật trong những cách thức ứng xử đa dạng; nó liên tục được làm 


382.Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


tốt, một khi lòng tốt được hoàn thiện lâu dài thì nó trở nên hoàn 
hảo một cách ổn định tự nhiên, từ đó chuẩn bị cho lộ trình tu tập 
cao của Prãmi. Điều này rõ ràng được tạo ra bởi hành động tốt liên 
tục phù hợp với mười khuôn khổ của phạm hạnh, đạo đức theo như 
bối cảnh đưa ra. Nhờ vào phạm hạnh này, một tư tưởng đã được nêu 
ra rằng nếu một người thực sự muốn có được ba la mật của lòng tốt 
mang lại rất nhiều lợi ích lớn thì người đó cần phải rèn luyện tu tập 
ba la mật này như những lối sống hằng ngày của mình, như là từ ngữ 
'“Kiccavatta' đề cập đến những gì người ta làm mỗi ngày; Đôi khi nó 
không nên được thực hiện như một dự án. Tương tự như vậy, việc tu 
luyện các ba la mật đã được đề cập trong khi vị Bồ tát đang ở dưới 
bánh xe của cuộc đời trước khi giác ngộ trở thành Phật. Các giai 
đoạn của vị ấy trong sự thực hành viên mãn các ba la mật không thể 
chỉ được tính vào thời điểm nhận được một dự đoán vào một thời 
gian nhất định nào đó thành Phật tên là “Diparnkara; nhưng nó đã 
được thực hiện viên mãn trước khoảng thời gian đó với vô số kiếp 
không thể đếm xuể. 

Hiện tại, các vấn đề xã hội thay đổi rất nhiều so với quá khứ 
theo bốn phương diện: 1) Các vấn đề về số lượng nhiều hơn quá 
khứ; 2) Các sự phức tạp của các vấn đề ở nhiều cấp độ khác nhau 
là nhiều hơn so với quá khứ, 3) Các nguyên nhân của vấn đề trong 
nhiều hình thức khác nhau là nhiều hơn quá khứ, và 4) Các vấn đề 
tồn tại không thể kiểm soát được bởi các yếu tố xung quanh, chẳng 
hạn như có nhiều phương tiện truyền thông. Khi giải quyết những 
vấn đề đó, họ không thể giải quyết hoàn toàn chỉ bằng kiến thức 
thông thường và lòng tốt trên cơ sở sự trung thực, trừ khi được thể 
hiện bằng các trình độ kiến thức của “Pãrami”; Một người với cái 
tâm trong kinh nghiệm ứng xử tốt với cấp độ cao như là vị Bồ tát 
là rất cần thiết. Người ta tin rằng người tốt ở cấp độ thứ hai như 
vị Bồ tát thì người đó đã tu luyện mười pháp ba la mật có thể giải 
quyết các vấn đề tồn tại và làm phát triển kỷ nguyên số của xã hội. 
Trong các pháp ba la mật này, về cơ bản, chúng có nghĩa là một 
người hành thiện cố tình trau dồi không ngừng nghỉ và nghiêm túc 
tu tập. Những øì được mang lại bởi lòng tốt cao thượng như vậy cuối 
cùng sẽ trở thành vị SammaäasamBuddha; quá trình phát triển vĩ đại 
của vị Bồ tát là đạt được vị trí cao nhất tối thượng. 


VỊ BỒ TÁT VỚI CƯƠNG VỊ LÃNH ĐẠO: LÃNH ĐẠO TINH THẦN CHO HÒA BÌNH BỀN VỮNG | 383 


Trong đời sống thời đại kỹ thuật số của xã hội, con người thực 
sự rất cần thế giới quan mới; nó cần được tạo ra để con người có 
thể sống an toàn và có ý nghĩa. Đó là thế giới quan của Bồ tát, nơi 
đó người ta có thể nhận thức, giải thích sáng tỏ và hình dung ra bao 
quanh một xã hội với những cái có thể được nghĩ là có một tư tưởng 
mới, niềm tin, thái độ hoặc cách cư xử bao gồm giá trị tích cực, cái 
đó sẽ lợi ích cho sự khuyến khích đạo đức mang lại khái niệm tốt 
làm nền tảng trong cuộc sống. Thế giới quan mới như vậy chắc chắn 
được đặt tên là thế giới quan của Bồ-tát; nó duy trì bối cảnh hiện 
tại làm nền tảng dẫn đến mục tiêu cần đạt được, mang lại rất nhiều 
điều thuận lợi và hạnh phúc lớn cho số lượng lớn nhất của nhân 
loại bằng câu châm ngôn rằng “ Từ bối cảnh hiện tại, là nó có vấn 
đề hay không, làm thế nào chúng ta có thể hướng tới sự thánh thiện 
“ Với cách cư xử lịch sự của rộng lượng, lương thiện, hỷ xả, mạnh 
mẽ, nhẫn nhịn và trung thực, vị ấy cần phải nỗ lực rất lớn, vị ấy cần 
những đức hạnh có được từ sự tu tập không ngừng nghỉ của mười 
pháp ba la mật, vị lãnh đạo tương lai có thể được hiện thực đây đủ 
để thúc đẩy mạnh mẽ phúc lợi chung cộng đồng nơi mà số lượng lợi 
ích lớn và hòa bình bền vững có thể được tạo ra cho toàn thế giới. 


384 


SỰ LÃNH ĐẠO CHÁNH NIỆM VÌ NỀN HÒA 
BÌNH BỀN VỮNG THEO ĐỊNH HƯỚNG 
CỦA PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG 


ĐPĐ. Thích Thanh An! 


LỜI NÓI ĐẦU 

Trong thời đại ngày nay, điều đáng chú ý là thế giới đã trải qua 
sự tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh 
tế, chính trị, xã hội, công nghiệp, và các dịch vụ cộng đồng. Tuy 
nhiên, các vấn đề về tâm lý lại trở thành mối quan tâm hàng đầu 
cho nhân loại. Do đó, các nhà quản lý không chỉ tập trung vào 
việc rèn luyện tâm thức của chính mình mà còn cho cả nhân viên 
của họ. Liên quan đến một phương pháp thực tập phổ biến trong 
quá trình rèn luyện, thực tế cho thấy tồn tại một số phạm trù xác 
đáng, một trong số đó được biết tới là “Thực hành chánh niệm. 
Phương pháp này được khẳng định như là một trong những chìa 
khóa thành công của một nhà lãnh đạo. Ví dụ, một nhà lãnh đạo 
thành công trước tiên nên lắng nghe một cách chân thành để có 
thể suy ngẫm và đưa ra những quyết định sáng suốt bằng chánh 
niệm của mình, và hướng dẫn cấp dưới của mình cách để nâng cao 
sự tập trung tỉnh thần và loại bỏ căng thẳng bằng việc nuôi dưỡng 
sự an tĩnh nội tâm. Những vấn đề như vậy đã được khắc họa một 
cách sinh động qua cuộc sống hằng ngày cũng như nguồn thơ văn 
của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thông qua cuộc đời và những 
tác phẩm của Ngài mà các phương thức ưu việt nhất đã giúp thiết 
lập nên một nền hòa bình bền vững dựa trên sự lãnh đạo chánh 
niệm đã được truyền đạt và áp dụng. Hơn nữa, sự thành tựu giới 


I Z1 (Hốt Tất Liệt): Ông là Đại Khả Hãn thứ năm của Đế quốc Mông Cổ, trị vì từ năm 
1260 đến 1294. Ông cũng thành lập triều đại nhà Nguyên ở Trung Quốc như một triều đại chinh 
phạt vào năm 1271, và cai trị như là hoàng đế đầu tiên của nhà Nguyên cho đến khi băng hà vào 
năm 1294. 


385 


386 | SƯỰLÃNH ĐẠO CÓ TRÁCH NHIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG 


đức trong đời sống cùng với việc gìn giữ an bình nội tại nhằm 
chứng đạt sự an tĩnh nội tâm và trải rộng lòng từ đã hoàn toàn 
được thấm nhuần. Theo đó, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã sử 
dụng các yếu tố trên để xây dựng một nền hòa bình bền vững, và 
được coi như là một định hướng để xây dựng nền hòa bình dựa 
trên sự lãnh đạo chánh niệm. 


Trong quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất 
nước thời kỳ hậu chiến, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã thể hiện 
các kỹ năng lãnh đạo tuyệt vời bằng cách thực hành chánh niệm 
để đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn trong suốt thời kỳ chiến 
tranh cũng như vạch ra nhiều phương thức chiến lược để vượt qua 
những hoàn cảnh vô cùng bất lợi. Hơn nữa, khi đất nước hòa bình, 
với tài trí và kinh nghiệm của mình, Ngài đã thực hiện nhiều biện 
pháp để phục hồi đất nước. Đối mặt với hàng loạt khó khăn và 
khối lượng công việc khổng lồ, Ngài vẫn giữ được sự bình tĩnh 
tuyệt đối. Thực sự là Ngài không biểu lộ bất kì sự bất ổn, khiếp sợ 
hay hoảng loạn nào. Ngài kiểm soát cảm xúc của mình bằng chánh 
niệm và loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực bằng cách rèn luyện tâm 
trí. Ngoài ra, Ngài ưu tiên và giải quyết các vấn đề một cách trật 
tự. Sự kiên trì và nhẫn nại trong chánh niệm của Ngài là một điều 
đáng khâm phục trong những lúc phải đối mặt với vô vàn nguy 
hiểm cận kể. Mặt khác, Phật Hoàng Trần Nhân Tông hiểu rất rõ 
tâm tư của các thần tử dưới trướng của mình để thúc đẩy, khuyến 
khích và san sẻ với họ những trách nhiệm quốc gia cho sự hòa bình 
ổn định hiện thời. Ngài đã tự nhận thức về các giá trị của việc lắng 
nghe những người dưới cấp của mình để có thể hiểu họ một cách 
sâu sắc. Đặc biệt, Phật Hoàng Trần Nhân Tông không chỉ có cái 
hiểu sâu sắc về người của mình, mà Ngài còn ban rải lòng từ của 
mình đến với kẻ thù. Đây là một ví dụ điển hình cho những thế hệ 
tiếp nối sau Ngài - những người muốn thành công trong việc lãnh 
đạo chánh niệm ở thế giới đương đại. Hình ảnh của Ngài đóng vai 
trò như một tấm gương sáng để chúng ta noi theo trong việc lãnh 
đạo. Ngoài ra, các tác phẩm của Hoàng đế Trần Nhân Tông cho 
chúng ta một mô tả chỉ tiết các triết lý hữu ích về nghệ thuật lãnh 
đạo. Điều chắc chắn là định hướng của Ngài có thể mang lại nhiều 
lợi ích cho xã hội ngày nay. 


KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO: CHÍNH TRỊ VÀ CHÁNH NIỆM | 387 


1. CUỘC ĐỜI VÀ SỰNGHIỆP CỦA HOÀNG ĐẾ TRẦN NHÂN TÔNG 
LÀ MỘT VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH CỦA LÃNH ĐẠO CHÁNH NIỆM. 


1.1. Nghệ thuật quản lý cảm xúc trong việc lãnh dạo của Hoàng đế 
Trần Nhân Tông. 

Trong lịch sử, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã có những đóng 
góp to lớn cho nền hòa bình bền vững của đất nước. Ngài đã thành 
công trong việc áp dụng một cách thông minh triết lý Phật giáo vào 
trong cuộc sống và sự nghiệp của mình dựa trên nền tảng của chánh 
niệm. Để hiểu chi tiết những cách vận hành tuyệt vời này, một ví dụ 
điển hình là sự lãnh đạo của Ngài sau khi lên ngôi, chiến đấu chống 
quân xâm lược cũng như xây dựng nền hòa bình cho đất nước thời 
hậu chiến. Thời niên thiếu, Ngài đã được giáo dục chu đáo và thấm 
nhuần giáo lý nhà Phật, Ngài trở thành Thái tử khi mới 16 tuổi. Ngài 
đã bắt đầu thực tập những lời dạy của Phật và thiền quán khi còn là 
một vị hoàng tử. Đây là nền tảng vững chắc để giải quyết các tình 
huống thách thức sẽ có về sau. Điều đó đã sớm đến với Ngài như là 
một thách thức lớn trong khi kẻ thù phương Bắc đang ráo riết thực 
hiện kế hoạch xâm chiếm Việt Nam thì ông nội của Ngài mất cách 
đó hai tháng. Như được đề cập chỉ tiết trong sử liệu “Đại Việt sử ký 
toàn thư” của Phan Phu Tiên và cộng sự (trang 235, 2017): 

“Nghe tin Thái Tông mất, vua Nguyên là Hốt Tất Liệt đã có ý 
định xâm chiếm đất nước ta. Ông ta đã ra lệnh cho Thượng thư bộ 
Lễ là Sài thung đến nước ta”. 

Đối mặt với một tình huống cực kỳ khó khăn, vua Trần Nhân Tông 
đã giải quyết vấn đề đó như thế nào? Trên thực tế, hiếm có ai có thể 
tránh được khỏi cảm giác đau khổ, lo lắng và sợ hãi trong trường hợp 
này và Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng không phải ngoại lệ. Ngài đã 
trải qua một nỗi đau đớn và rơi vào suy sụp tỉnh thần do cái chết của 
ông nội, song bên cạnh đó cũng bộc lộ lòng căm tức tột cùng với kẻ 
thù cũng như ruột gan như lửa đốt trước vận mệnh của dân tộc. Giữa 
những cảm xúc tiêu cực như vậy, nếu Ngài không tỉnh thức hoặc chú 
tâm quán chiếu cảm xúc buồn bã của chính mình thì Ngài không thể 
đương đầu với trạng thái tinh thần bị xáo trộn của mình. Những yếu tố 
này thuộc về những cảm xúc tiêu cực như được trình bày bởi Tiến sĩ 
Erantha De Mel (trang 44, 2010): 


388 | SỰLÃNH ĐẠO CÓ TRÁCH NHIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG 


“Những cảm xúc khó chịu như sợ hãi, tức giận, bất lực, thất vọng, 
ghen tuông,...có hại cho sức khỏe và sự phát triển của một cá nhân 
được coi là những cảm xúc tiêu cực.” 


Những cảm xúc tiêu cực chắc chắn sẽ đưa tới sự lệch lạc trong 
cả suy nghĩ lẫn hành động. Lúc đó, con người sẽ trở thành kẻ thù 
tồi tệ nhất của chính mình. Nếu bạn không thể kiểm soát cảm xúc 
của mình thì mọi thứ liên hệ đến cuộc sống, sự nghiệp và nhiều thứ 
khác cũng theo đó mà bị hủy hoại. Nếu cứ xem khó khăn là điều 
không thể khắc phục được thì bạn sẽ chỉ làm cho suy nghị, hành vi 
và cảm xúc của mình trở nên tồi tệ và nghiêm trọng thêm. Nhưng 
nếu lúc đó bạn đủ tự tin để kiểm soát các vấn đề tiêu cực như vậy 
thì bạn sẽ thay đổi chúng theo cách của riêng mình. Nhưng việc 
nhiếp phục được các tầng cảm xúc hay để chúng nhiếp phục ta lại 
còn phụ thuộc vào tâm thức và phương pháp tu tập của mình. Một 
khi tâm đã được huân tu để có thể đáp ứng những yêu cầu đó, bạn 
có thể phá bỏ hết mọi chướng ngại từ nội tâm cho đến ngoại cảnh. 
Những người có sự thực tập thiền quán đều đặn thì chắc chắn sẽ đạt 
tới những mức độ chánh niệm khác nhau một cách rất tự nhiên. Họ 
có được sự thiện xảo trong việc nhiếp phục các cảm xúc, và chủ yếu 
là đối trị với những cảm xúc tiêu cực. như Tiến sĩ Erantha (2010, 
tr.45) khẳng định: 

“Năng lực cảm xúc là để chỉ cho khả năng bày tỏ và biểu hiện 
các tầng cảm xúc của một người. Khả năng cảm xúc có mang đến 
một đời sống an vui hơn bằng cách xóa bỏ các chướng ngại có thể 
có từ việc kìm chế cảm xúc. Điều đó cũng giúp cải thiện các mối 
quan hệ khi mà những cảm xúc không phù hợp ít được biểu hiện 
và hành vi tương xứng sẽ tự nhiên đến bất kể nỗi sợ hãi của vài 
cảm xúc ở khởi điểm” 

Dựa trên cách mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông xử lý các vấn đề 
rắc rối của mình, chúng ta có thể nói rằng Ngài có một nghệ thuật 
quản lý cảm xúc tuyệt vời. Nghệ thuật này đến từ đâu? Như đã mô 
tả ở trên, nó xuất phát từ việc hành thiền điều đặn mỗi ngày. Nhà 
vua đã quản lý cảm xúc của mình và chuyển hóa những cảm xúc tiêu 
cực thành một nguồn năng lượng chánh niệm để xử lý những tình 
huống khó khăn bằng con đường chánh niệm. Thật vậy, Ngài đã 
vượt qua nỗi đau vì mất đi người thân, chế ngự sự sợ hãi và loại bỏ 
lo lắng bất an, nhờ đó mà Ngài có thể thực thi các chiến lược quan 


KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO: CHÍNH TRỊ VÀ CHÁNH NIỆM | 389 


trọng để ứng chiến với kẻ thù. Thay vì để thân tâm bị chinh phục 
bởi những đau khổ tàn khốc, Ngài vượt qua nó một cách thành 
công. Ngài chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực thành kỹ năng đưa 
ra quyết định, điểm này sẽ được phân tích trong phần tiếp theo. 

Mất đi người thân cũng không thể làm nhà vua gục ngã; khổ 
đau này không làm ảnh hưởng xấu đến sự lãnh đạo của nhà vua. 
Ngài sử dụng liệu pháp chánh niệm để điều trị đau khổ của mình. 
Đó được coi là một quá trình vượt qua những đau khổ của Ngài 
với bốn chi phần. Thứ nhất, bằng sự tỉnh thức nội tâm, Ngài nhận 
ra rằng đây là khổ. Ngài thấy rõ rằng bản chất của ưu não hay khổ 
đau đều không đến từ ngoại cảnh. Thực chất, khổ vốn là hư vọng vì 
nó chỉ tồn tại trong tầng tư duy và nhận thức. Ngài nhìn thẳng điều 
đó bằng thiền tập, nhìn ưu não hay khổ đau như bản thể vốn có của 
nó. Ngài đưa sự tỉnh thức an tịnh đến nó và để nó yên đó. Và rồi 
Ngài tìm thấy sự khuây khỏa. Bằng cách mang chánh niệm quay về, 
Ngài như rưới nước mát lên ngọn lửa tranh đấu nội tâm của mình. 
Khi nhận diện được khổ, Ngài hiểu rằng khổ này đến từ bên trong. 
Do vì nhận thức của con người về thực tế thường bị bóp méo nên 
gây ra những thương tổn, chứ không phải do vì thực tế. Cho dù vì 
những lý do bên ngoài đi nữa, nhưng nếu người ta có đủ sự chứng 
nghiệm để dành thời gian cho việc thở, quán chiếu về bản chất của 
vấn đề, hiểu được bản chất của vạn vật, thì đó sẽ là thoát khổ. Nói 
cách khác, nguyên nhân chính của khổ là do si mê và tham dục ở 
đời. Bước thứ ba, dựa trên sự thấu hiểu về khổ và nguyên nhân sinh 
ra khổ, Ngài tìm thấy lối ra khỏi những khổ ải bằng phương pháp 
thực tập và sự tỉnh thức trong tâm. Ngài an trú vào chánh niệm và 
quán chiếu về thân cũng như tâm của chính mình. Từng bước một, 
Ngài khéo thực hành sự tu tập của mình và chinh phục những cảm 
xúc tiêu cực, khổ đau. Đây được xem như một kỹ năng trong sự lãnh 
đạo chánh niệm của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. 
1.2. Nghệ thuật ra quyết định trong cách lãnh đạo của Phật Hoàng 
Trần Nhân Tông 

Khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông chuyển hóa khổ não, sợ hãi 
và bất an, Ngài chú tâm vào mục đích duy nhất là đương đầu với sự 
xâm lược của Kẻ thù phương Bắc. Như trích dẫn của Giáo sư, Tiến 
sĩ Lê Mạnh Thát (trang 26, 2006): 


390 | SỰLÃNH ĐẠO CÓ TRÁCH NHIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG 


“Phật Hoàng Trần Nhân Tông khẩn trương thực hiện một loạt 
các biện pháp nhằm tăng cường sức mạnh của người dân về chính 
trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, 
một cuộc chiến mà Ngài và triều đình thấy không thể tránh khỏi.” 

Những biện pháp này là gì? Đó là việc thực hiện chính sách thống 
nhất lòng dân và ổn định xã hội bằng việc giải phóng tù nhân; Ngài 
ra lệnh giải quyết các cáo buộc sai trái và các phiên tòa bất công còn 
tồn đọng trong quần chúng; nâng cao đời sống kinh tế của người 
dân trong nước. Ngài cũng thực hiện một cuộc điều tra dân số. Để 
sống hòa hợp, Ngài đã thiết lập mối quan hệ thân thiết với Champa 
và thực hiện chính sách linh hoạt với Triều đình Phong Kiến Trung 
Quốc. Chúng ta có thể thấy rằng Ngài đã thực hiện các chiến lược 
quan trọng trong thời gian khẩn cấp. Những chiến lược này nhằm 
ổn định xã hội, phát triển kinh tế, tái cấu trúc đất nước và kéo dài 
thời gian chuẩn bị cho chiến tranh. Do đó, các vấn đề thiết yếu đáng 
tập trung ở đây là việc đánh giá chính xác được thực hiện vào thời 
điểm thích hợp. Được biết, vào thời điểm đó, Ngài là một vị vua trẻ 
còn non kinh nghiệm lãnh đạo, nhưng đã có một phân tích sâu sắc 
về thời cuộc của đất nước. Để đưa ra quyết định chính xác, Ngài đã 
chuẩn bị chu toàn về tất cả các mặt. 

Thứ nhất, đối với các chính sách đối nội, Ngài hiểu rằng sức 
mạnh quốc gia là sức mạnh tuyệt đối để chống lại bất kỳ kẻ xâm 
lược nào. Ngài củng cố và tăng cường quốc phòng với sự ủng 
hộ của toàn dân. Phật Hoàng Trần Nhân Tông muốn phát triển 
đây đủ sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ lãnh thổ quốc 
gia. Khi người dân đã đồng lòng, và xã hội đã ổn định bằng 
cách giải phóng tù nhân hoặc ra lệnh giải quyết các cáo buộc 
sai trái và các phiên tòa bất công trong quần chúng nhân dân, 
người dân cảm thấy phấn khích đáng kể và bày tỏ sự ngưỡng mộ 
lớn lao. Có thể nói rằng Ngài có khả năng đánh vào tâm lý của 
quần chúng và xã hội. Cuộc điều tra về tâm lý của người dân 
đã được kiểm tra trước khi Ngài đưa ra quyết định. Không cần 
phải nghi ngờ, con người luôn khao khát tự do và cuộc sống tốt 
đẹp trong một xã hội công bằng. Công dân của một quốc gia chỉ 
đơn thuần phục tùng và vâng lệnh một chính phủ công bằng nơi 
mà người lãnh đạo luôn giải quyết vấn đề thuận tình hợp lý thì 
sẽ có được lòng dân. Đây là sự hiểu biết của nhà vua về cái gọi 


KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO: CHÍNH TRỊ VÀ CHÁNH NIỆM | 391 


là thiên hướng chung. Làm thế nào đạt được điều này? Nó hoàn 
toàn phụ thuộc vào sự chú tâm đến những xu hướng chung của 
nhân loại. Khi đã nắm bắt được nó, bạn sẽ đưa ra được những 
quyết định chính xác. 


Thứ hai, đối với các vấn đề đối ngoại, nhờ các phương pháp đã 
nói ở trên, chúng ta có thể thấy rằng các chính sách dựa trên sự hiểu 
biết về thực tại của đất nước mình và tinh thần của kẻ thù. Ngài đã 
thông qua các quy tắc cơ bản trong quá trình tìm hiểu kẻ thù, tình 
hình thực tế hoặc khả năng trong tương lai. Để đạt được những điều 
này, khi còn nhỏ, Ngài đã phải học về mọi lĩnh vực bao gồm nghệ 
thuật tác chiến, tâm lý học, quản trị, quản lý, v.v. Ngài tư duy tất cả 
những điều đó và cố gắng tích lũy kiến thức từ nhiều lĩnh vực và 
khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Sau đó, Ngài tạo lập một cách 
thức để tìm hiểu tình hình của quốc gia và liên kết thành một cơ cấu 
tổ chức chặt chế. 


Từ hai vấn đề nêu trên, chúng ta thấy rằng có một kỹ năng ra 
quyết định, đã được Phật Hoàng Trần Nhân Tông đúc kết. Ngài 
đã áp dụng kiến thức mà Ngài có được trong quá khứ vào các tình 
huống thực tế cận kề để hiểu thấu đáo tâm lý con người. Các yếu 
tố quan trọng nhất dẫn đến thành công trong việc đưa ra quyết 
định của nhà vua chính là trí tuệ và khả năng lãnh đạo trực quan. 
Bằng cách tập trung vào việc quán chiếu các yếu tố bên trong và 
bên ngoài, đối nội và đối ngoại, Ngài đã vạch ra những chiến lược 
chính xác như một nhà lãnh đạo vĩ đại. Đây là yếu tố thứ hai trong 
sự nghiệp lãnh đạo chánh niệm của Hoàng đế Trần Nhân Tông - kỹ 
năng ra quyết định. 


1.3. Nghệ thuật đắc nhân tâm bằng lòng từ trong sự lãnh đạo của Phật 
Hoàng Trần Nhân Tông. 

Một trong những vấn đề đã nói ở trên trong lĩnh vực ra quyết định 
là việc thả tù nhân chiến tranh. Yếu tố này thể hiện tình thương của 
một vị vua đối với người dân của mình, điều có thể thấy được qua 
một số trường hợp từ sự lãnh đạo của Ngài. Về các chiến lược phòng 
bị để chuẩn bị cho chiến tranh cũng như duy trì hòa bình thời kỳ hậu 
chiến, Ngài đã thực hiện các chính sách như trong “Đại Việt sử ký 
toàn thư” của Phan Phu Tiên (trang 246, 2017) đã khẳng định: 


392 | SỰLÃNH ĐẠO CÓ TRÁCH NHIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG 


“Vào mùa hạ, tháng thứ 4 năm Mậu Tý (1288) Thượng hoàng 
ngự ở hành lang Thị Vệ (vì cung điện bấy giờ đã bị giặc đốt hết), ban 
hành sắc lệnh “đại xá thiên hạ. Những nơi bị binh lửa, cướp phá thì 
miễn giảm tô thuế theo mức độ khác nhau.” 

Đây là bằng chứng rõ ràng nhất về tình yêu của nhà vua đối với 
người dân của mình. Ngài đồng cảm với những đau khổ và mất mát 
của họ do chiến tranh để lại. Đã từng kinh qua và vượt khỏi được 
những gian khó trong cuộc đời mình, Ngài hiểu được những khổ 
lụy mà con người phải chịu đựng trong chiến tranh. Vô số gia đình 
phải chịu sự mất mát về người, nhà cửa và mùa màng của họ cũng 
tan hoang. Họ phải đương đầu với hậu quả của chiến tranh. Hoàng 
đế sát cánh cùng họ, và lãnh đạo họ chống lại kẻ thù. Ngài coi người 
dân của mình như con cháu một nhà. Ngài luôn lắng nghe tiếng 
nói của họ và đồng cảm sâu sắc với những nỗi đau của họ. Với sự 
thương cảm đó, Ngài dường như đã đau cùng nỗi đau của họ. Ngài 
nghe bằng cả trái tim để có thể hiểu được những nỗi đau mà người 
dân phải gánh. Đây chính là nền tảng căn bản của lòng từ. Như phát 
biểu của Thiền sư Thích Nhất Hạnh (trang 130, 2006): 

“Bằng sự lắng nghe thấu hiểu và cảm thông, bằng ngôn từ của 
yêu thương, chúng ta có thể mang lại sự an hòa cho gia đình mình, 
và cộng đồng của chúng ta có thể trở thành cộng đồng của sự thấu 
thiểu, hòa bình và hạnh phúc.” 


Trên thực tế, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã lắng nghe bằng 
cả trái tim mình, và thấu hiểu những gì họ đã trải qua. Nhờ có 
chánh niệm, Ngài có được tuệ quán trên những đau khổ của nhân 
sinh. Bởi vì mỗi khi chúng ta lắng nghe một người khác, chúng ta 
nhận ra những ảo tưởng của mình cũng như sự phân biệt giữa ta và 
người. Giao tiếp chánh niệm này là điều cần thiết để tránh những 
oán giận, đau khổ và thù hận. Chánh niệm của Ngài đã mở một 
cánh cửa bước vào tâm trí của họ và giúp Ngài nhìn thấy những 
vết sẹo còn hằn sâu bởi chiến tranh hoặc bởi hoàn cảnh nào đó 
của riêng họ. Chánh niệm đã đánh thức nội tâm của nhà vua, đã 
chú tâm vào những gì đang xảy ra ngay lúc đó. Nó khuyến khích 
tâm thức Ngài từ bỏ những ảo vọng của quá khứ hoặc của tương 
lai: tâm Ngài ngừng nhớ nghĩ những gì họ đã sai trong quá khứ, 
hoặc tự hỏi về những øì họ sẽ làm trong tương lai, để thực sự cho 
phép mình hoàn toàn nắm lấy khoảnh khác hiện tại khi Ngài hiện 


KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO: CHÍNH TRỊ VÀ CHÁNH NIỆM | 393 


điện trước mặt người dân, kể cả tù nhân. Chánh niệm thay thế cho 
sự tò mò thái quá về những chứng nghiệm đã được gói gọn trong 
nhiều cuộc đối thoại, nhưng thay vì bận tâm đến những điều đó, 
nó xuất hiện chỉ để chú tâm và quan sát mà không hề phán xét, 
phản ứng hay tức giận. Ngài không hề bực tức với những sai lầm 
đã được tạo ra trong quá khứ của các tù nhân cũng như bởi kẻ thù 
đã xâm chiếm đất nước. Đó chỉ còn là quá khứ, tại thời điểm này, 
nó không còn hiện hữu trong tâm thức của Ngài, cảm xúc tiêu cực 
hoặc sự phân biệt giữa hai loại người: người thân hay kẻ thù nay 
đã không còn. 

Thêm vào đó, trong quá trình xây dựng hòa bình sau chiến tranh, 
cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng xấu bởi thiên tai. Do thời tiết 
thay đổi không thuận lợi, hạn hán nghiêm trọng kéo dài, từ tháng 6 đến 
tháng 10 năm 1289. Không có một giọt mưa nào, và đất khô như đá. 
Cái nóng tàn phá tất cả hoa màu. Trong khoảng cùng năm đó, có mưa 
lớn vào mùa hè. Vào năm 1290, nạn đói kéo dài đã khiến nhiều người 
phải chết, xác phơi đây đường. Đối mặt với khổ cảnh đó, nhà vua đã 
khẩn trương ra lệnh phát lương thực miễn phí và miễn thuế cho người 
nghèo. Hành động này bắt nguồn từ trái tim từ bi của một vị Hoàng đế. 
Ngài yêu người dân như chính những đứa con của mình. Mặc dù gạo và 
tiền là tài sản quốc gia, không ít các vua chúa đã không cho người dân 
và giảm bớt đói khổ cho họ. Một số khác đã ích kỷ đến độ họ cất tài sản 
quốc gia để làm tổ cho mình. Khác với họ, vua Trần Nhân Tông thương 
yêu người dân của mình: ông luôn trang trải lòng từ, lan tỏa tình yêu 
thương, cảm thông với những đau khổ và coi người dân như người thân 
của mình. Với quyết định này, Phật Hoàng không chỉ cho họ tài sản mà 
còn cả lòng trắc ẩn và đức hạnh của Ngài. Không hề có bất kì một mưu 
tính nào trong sự giúp đỡ đó. Ngài ban phát lương thực bởi vì người dân 
của Ngài đang đau khổ. Họ muốn được sống hạnh phúc và họ cần thực 
phẩm, tiền bạc để duy trì cuộc sống. Đức vua đã cho vì lòng trắc ẩn và 
vì họ là người dân của Ngài. Lập luận này cũng được khẳng định bởi 
Garchen Rinpoche (trang 156, 2006): 


“Sự hào phóng thật sự không yêu cầu đáp lại. Bất cứ điều gì được 
cho đi không có điều kiện đi kèm hoặc hy vọng sẽ có lại được gì. Với 
lòng quảng đại thực sự, chúng ta không tìm kiếm lòng biết ơn. Chúng ta 
chắc chắn đòi hỏi quyền kiểm soát, ảnh hưởng hoặc quyền lực. Vì vậy, 
khi bạn cho, hãy cho đi mà đừng chân chừ, đừng do dự. Chỉ cần cho đi” 


394 | SỰLÃNH ĐẠO CÓ TRÁCH NHIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG 


Bằng quyết định này, vua Trần Nhân Tông đã sử dụng các phương 
tiện như vậy để mang lại hạnh phúc và hòa bình cho mình, cho người 
dân cũng như tạo dựng nền hòa bình bền vững cho đất nước. 


Ở một mức độ khác của từ bi, sự tha thứ cho kẻ thù là thực tập 
cao nhất của thiền tâm từ. Do đó, chúng ta có thể thấy rằng Ngài đã 
phát triển lòng từ bằng chánh niệm trong thái độ của mình đối với kẻ 
thù, mặc dù thực tế là kẻ thù phương Bắc đã xâm chiếm đất nước ta. 
Chúng đã tàn phá mọi thứ trên đường mà chúng đi qua. Chúng đã 
giết những người dân vô tội, đốt cháy làng mạc và đền thờ, phá hủy 
các pháo đài, nhà cửa cũng như đào và phá hủy các ngôi mộ của tổ 
tiên, và vô số hành động tàn phá man rợ khác. Những cảnh đau lòng ở 
nước ta thời đó là do những hành động xấu xa của kẻ thù gây ra. Mặc 
dù Naài đã phải chứng kiến những hành động man rợ như vậy từ phía 
kẻ thù, Ngài đã tha thứ cho các tù nhân chiến tranh và thả họ về với 
gia đình. Ngài thấu hiểu được đau khổ của người khác. Không phải ai 
trên thế giới cũng có thể tha thứ cho kẻ thù và đồng cảm sâu sắc với 
họ, nhưng nhà vua đã chuyển hóa lòng thù hận của mình thành tha 
thứ và cảm thông. Đây là do ảnh hưởng của Phật giáo đã đi vào sâu 
trong tiềm thức, hành động và thái độ sống của Ngài. Thông qua sự 
thực tập thiền tâm từ - Mettabhavana, nhà vua nhận ra rằng những 
đau khổ xuất phát từ những suy nghĩ bất thiện cũng như nỗi đau tỉnh 
thần nếu người ta không thể chuyển hóa hay làm cho chúng giảm 
thiểu. Tình trạng này dẫn đến rối loạn tâm thần hoặc hành vi bất 
thường. Cách duy nhất để chuyển hóa chúng là trau dồi tâm trí của 
chúng ta theo con đường đúng đắn và ban rải tình yêu và sự tử tế của 
chúng ta bằng chánh niệm. Phật Hoàng cũng dùng nó để yêu chính 
bản thân mình và những người khác. Nhờ có một sự hiểu biết sâu sắc 
về chánh niệm, Ngài đã khéo léo áp dụng vào cuộc sống của mình. 
Ngài đã sống và chịu đựng qua hai cuộc chiến tranh tàn khốc, vì vậy, 
Ngài hiểu sâu sắc hơn bất kỳ ai về những đau khổ mà cả hai bên phải 
trải qua. Ngài cảm thấy thương cảm cho tất cả những ai phải ở trong 
chiến cuộc và đó là lý do tại sao Ngài tập trung vào việc tạo lập nên 
nền hòa bình lâu dài không chỉ cho người dân của mình mà còn cho 
tất cả mọi người. Vì lòng từ rộng lớn của Ngài với hết thảy nhân sinh. 
Ngài luôn ca ngợi và sử dụng lối tư duy đây từ ái không chỉ trong các 
tác phẩm văn học mà còn trong cuộc sống của mình. Ngài thấy được 
tầm quan trọng của thiền tâm từ trong cuộc sống và làm thế nào để 


KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO: CHÍNH TRỊ VÀ CHÁNH NIỆM | 395 


nó có thể là phương thuốc trị liệu cho tất cả các loại tâm bệnh và nỗi 
đau tinh thần của nhân loại. Mettä — lòng từ là vũ khí tốt nhất để đánh 
tâm sân hận, ghét bỏ và oán thù; Mettãabhavana - thiền tâm từ được 
biết đến như một phương pháp trị liệu để chữa các chứng rối loạn 
tâm lý và các hành vi khó chịu do hận thù gây ra. Mettä được biết đến 
trong Phật giáo sơ kỳ là một trong bốn phạm trú. Đó là sự đối nghịch 
của sân tâm (dosa). Trước khi nó hủy diệt người khác, hận thù sẽ hủy 
hoại chính mình trước. Sân tâm liên hệ với (câu hữu) với khổ thọ 
khiến tâm bị khuynh đảo. Mettã là phương pháp hiệu quả nhất để 
duy trì sự an tịnh của tâm. Vì vậy, từ tâm nên được tu tập để xóa bỏ 
đi hận thù. Hận thù có thể được xoa dịu bằng yêu thương. Khi lòng 
từ được phát triển trong tâm, thì hận thù sẽ được giảm thiểu. Không 
nên tu tập lòng từ đến với đối tượng là một xác chết. Mettä là phương 
thuốc tốt nhất cho những người tức giận với ta. Bằng cách trải từ tâm, 
tâm của một người sẽ được lắng dịu, an tĩnh và đây hỷ lạc. Sẽ không ai 
làm tổn hại được vị ấy vì vị ấy đã chiếm được tình yêu của mọi người. 


Thiền tâm từ là mức độ cao nhất của sự thực hành tha thứ. Kẻ 
thù không có chỗ đứng trên đất từ và nơi nơi người ta đối xử thiện 
lành với nhau. Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã áp dụng phương 
pháp này trong việc cai trị đất nước, để đất nước đó có được nền 
hòa bình bền vững, người dân yêu thương nhau và điều này giúp 
tránh những xung đột không cần thiết. Luận điểm của E. Bayda 
(trang 171, 2006) biện minh rằng: 


“Nhiều cuộc xung đột của chúng ta, cả cá nhân và trên cấp độ 
chính trị toàn cầu, xuất phát từ việc chúng ta không thể thoát khỏi 
những vòng luẩn quần của sợ hãi và hiềm hận. Thực hành trực tiếp 
nhất để đối trị với điều này chính là tha thứ. Tha thứ là việc thực 
hành với sự oán giận và chữa lành nó. Để thực chứng được, hãy 
tưởng nhớ đến một người hoặc một nhóm đã làm cho bạn có một 
mối hiềm hận thâm sâu nhất”. 

Theo các lập luận nêu trên, chúng ta có thể thấy rằng trong thời 
gian cầm quyền, vua Trần Nhân Tông luôn áp dụng chánh niệm 
từ trong suy nghĩ, hành động, lời nói cũng như các biện pháp xử lý 
quốc gia đại sự. Ngài đã thành công trong việc quản lý dựa trên sự 
lãnh đạo chánh niệm trong nhiều lĩnh vực như kiểm soát cảm xúc, 
ra quyết định và cả sự tha thứ. 


396 | SỰLÃNH ĐẠO CÓ TRÁCH NHIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG 


2. CÁC TÁC PHẨM CỦA PHẬT HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG VÀ 
NHỮNG NGUYÊN LÝ LÃNH ĐẠO CHÁNH NIỆM 


Các nguyên lý lãnh đạo chánh niệm của Phật Hoàng Trần Nhân 
Tông không chỉ thấm nhuần trong việc lãnh đạo quốc gia mà còn 
được thể hiện trong các tác phẩm của Ngài. Nếu chúng ta nói rằng sự 
lãnh đạo của nhà vua là ví dụ thực tế thì những sáng tác văn học của 
Ngài là sự mô tả bằng lời về những nguyên lý đó. Bằng thực chứng của 
mình, Ngài thể hiện trực tiếp những nguyên lý ấy trong những bài thơ 
đài của mình với tựa đề “Cư Trần Lạc Đạo Phú ” và “Đắc Ihú Lâm 
Tuyển Thành Đạo Ca” Trong thực tế, những tác phẩm liên hệ tới việc 
áp dụng sự thực hành chánh niệm trong lãnh đạo nhà nước. Những 
nguyên lý này đã được được làm tỏ lộ bằng những mô tả tỉnh tế với 
hàm ý sâu sắc. Các nguyên lý về lãnh đạo chánh niệm đã định hình 
phong thái qua hầu hết các tác phẩm của nhà vua. Như Thiền sư Lê 
Mạnh Thát (trang 238, 2006) đã trích dẫn, Phật Hoàng Trần Nhân 


Lê b4 *v 


Tông đã nói trong Hội thứ nhất của “Cư Trần Lạc Đạo Phú” rằng: 
“Minh ngồi thành thị, nết dụng sơn lâm - t |3 *h., 3E HUIK—`. 
Do đó, chúng ta có thể thấy rằng Phật Hoàng muốn nhấn mạnh 

rằng mặc dù Ngài đang phải sống nơi đời thế tục, với nhiều phận 

sự phải làm, nhưng tâm Ngài luôn hướng về núi rừng. Đó là sự tĩnh 
lặng của tâm giữa cuộc đời đầy hỗn loạn, như thể Ngài đang sống 
trong thực tại, trong chánh niệm và tránh xa những phiền lụy của 
tâm. Ngay từ bước đầu chính là sự hiện diện của tự giác, tự tỉnh 
thức. Khi chúng ta thực hành tự nhận thức, chúng ta có thể giữ tâm 
an tịnh, sẽ không bị vẩn đục bởi sự tham, sân, si, những cảm xúc 
tiêu cực, ảo tưởng, bất thiện tâm và những điều tương tự. Khi chúng 
ta tự nhận thức, chúng ta có thể chế ngự được cảm xúc, hành vi và 
tính cách của mình. Sau đó tạo nên những thay đổi như ý chúng ta 
muốn. Đây là một quá trình tâm giúp chế ngự tâm theo đúng đường 
lối của nó. Khi chúng ta thực sự tập trung vào việc giữ cho tâm được 
an tĩnh, chúng ta có thể đạt được sự an tâm đích thực. Erantha De 
Mel (2010, tr.82) khẳng định: 


“Khi bạn tập trung sự chú ý, cảm xúc, tương tác, tính cách và 
hành vi, những điều đó định hình hướng đi của cuộc đời. Trước khi 


2. Cư Trần Lạc Đạo Phú -  Zš: ?Š 3š : đây là một bài thơ dài của Hoàng đế Trần Nhân Tông. 


KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO: CHÍNH TRỊ VÀ CHÁNH NIỆM | 397 


bạn có được sự tỉnh thức nhận về những uy lực đã chi phối suy nghĩ, 
tình cảm, lời nói, hành vi của bạn, thì bạn sẽ khó mà thay đổi hướng 
đi đời mình được”. 

Bất kể thế giới bên ngoài có như thế nào, thì một tâm thái an tịnh 
sẽ phản vệ lại nó khi bạn biết chế ngự tâm ý của mình: ngoại cảnh 
không thể khiến bạn sợ hãi, bất an, lo rầu hay phiền não được. Để 
đạt được điều này, chúng ta phải nuôi dưỡng tâm của mình. Việc 
này rất cần đến chánh niệm. Điều quan trọng nhất không phải là 
nơi bạn sống, bạn là ai vào lúc này hay bạn sống trong gia đình như 
thế nào, mà là làm thế nào để giác ngộ chân lý. Chúng ta có thể thấy 
rằng sự an tâm có thể có được ở bất cứ nơi nào, ngay cả trong đời 
sống thế tục còn nhiều phận sự phải làm. 


Thêm vào đó, như Thiển sư Lê Mạnh Thát (trang 240, 2006) 
trích dẫn trong Hội thứ nhất của Cư Trần Lạc Đạo Phú: 


“Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính; nửa ngày rồi tự tại thân 
tâm - JÈ 3Š È] 2z BR fổ lt, ##‡Hl ZK H 2 # Ai, 

Là người đứng đầu Việt Nam lúc bấy giờ, Phật Hoàng Trần 
Nhân Tông gánh vác cả đối nội lẫn đối ngoại. Tuy nhiên, chúng 
ta có thể thấy trong các tác phẩm của Ngài sự hiện diện liên tục 
của một cuộc sống ung dung tự tại và gìn giữ một hệ thống triết lý 
nhân sinh đã được đưa vào sáng tác. Phải đối mặt với thế cuộc vô 
thường và thực tế nghiệt ngã của cuộc sống, Ngài nhận thức được 
giá trị của cái gọi là an tịnh và tuệ quán của Phật giáo. Phương 
pháp thiết yếu nhất này được Đức Phật thuyết giảng và được Phật 
Hoàng Trần Nhân Tông nhấn mạnh trên con đường thực tiễn. 
Bằng cách điều phục tâm và an trú trong an tịnh, không sống trong 
quá khứ và vọng tưởng tương lai mà thay vào đó là hoàn toàn trở 
về thực tại bây giờ và ở đây, bạn sẽ sống với tâm buông thư. Không 
cần tìm kiếm gì thêm. Khi các nhà lãnh đạo thực hành theo cách 
này, thì sự giác hiểu sẽ tự phơi bày bản thể của nó trong tâm thức 
các vị ấy. Trạng thái tâm này không ngừng nhắc nhở chúng ta hãy 
quay về an trú hiện tại, để duy trì sự thanh tịnh và nhất tâm tỉnh 
giác đối với những điều đang diễn ra và trong từng sát na biến 
hiện của dòng tâm thức. Tôi gọi đây là trạng thái tâm chánh niệm: 
Chánh niệm sẽ luôn luôn hiện diện trong tâm trí của họ khi họ có 
“lš (sự tự tại) - tâm của một vị giác ngộ. 


398 | SỰLÃNH ĐẠO CÓ TRÁCH NHIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG 


Một khi tâm đã giác ngộ, thân và nghiệp sẽ đi theo chánh đạo. 
Đời sống của chúng ta sẽ hướng về giới đức, hướng thượng và tính 
nhân văn sẽ dựa trên nền tảng giới đức và bao dung. Khi các nhà 
lãnh đạo tu tập tính nhân văn và chính trực, tích lũy các đức hạnh 
cũng gìn giữ giới đức và nhổ tận gốc tham dục, họ nhờ đó mà thành 
công trong mọi quyết định họ đưa ra. Họ cũng có một cuộc sống 
thuần khiết không chỉ về thể xác mà cả tâm hồn. Đây là yếu tố quyết 
định thành công. 


Hơn nữa, Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng đề cập tới cách mà 
một vĩ nhân về sự trung thành và hiếu thảo phải phải gìn giữ giới 
thể và giới tướng một cách hoàn bị, cả bên trong lẫn bên ngoài. Từ 
những vấn đề đó, họ phải tận trung với vua, tận hiếu với cha. Đây là 
một nền tảng quan trọng để xây dựng một nền hòa bình bền vững 
và duy trì hòa bình và đoàn kết trong xã hội. Thật vậy, chúng ta có 
thể thấy sự nhất quán đi từ lý thuyết đến thực tiễn trong việc quản 
lý của Ngài với đặc tính lãnh đạo chánh niệm, trong đó nghệ thuật 
quản lý cảm xúc và nghệ thuật ra quyết định đã được đề cập ở trên. 


Để đưa ra quyết định sáng suốt trong quy trình quản lý, các 
nhà lãnh đạo phải có một tâm trí thuần khiết cũng như gìn giữ thể 
tính quang minh của chính mình. Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã 
khẳng định trong Hội thứ ba của “Cư Trần Lạc Đạo Phú” rằng: 


“Gìn tính sáng, mưa lạc tà đạo. Sửa mình học, cho phải chính 
tông -j | Hị S y£ đlag, [ấp 5# ZKlÌfIEZEK” Lê Mạnh Thát đã 
trích dẫn (trang 275, 2006). 


Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhấn mạnh vào sự chói sáng - 
năng lượng tuệ quán. Bằng cách thực tập chánh niệm, một người 
có thể đem tâm của mình về an trú thực tại và tập trung vào một 
mục tiêu cụ thể. Khi một người cố gắng tập trung vào một cái gì đó, 
một cuộc đấu tranh tự nhiên giữa những tư duy có chủ ý với những 
thói quen tư duy bất thiện của tâm. Khi vị thiền sư chế ngự lấy tâm 
bằng thiền quán, cuộc xung đột này liền bị đoạn diệt và tâm vị ấy 
duy trì một cách liên tục sự tỉnh thức về mọi sự hàm chứa hết trong 
tâm thức. Vì vậy, khi chúng ta tu tâm theo phương thức ấy, thì tâm 
sẽ được an tịnh và lắng dịu. Chúng ta có hiểu thấu những gì đang 
xảy ra trong tâm thức của chúng ta: những hiểu lầm, những tư duy 
bất thiện, hay tâm rong ruổi, chúng ta có thể nhận diện chúng một 





KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO: CHÍNH TRỊ VÀ CHÁNH NIỆM | 399 


cách rõ ràng. Trạng thái tâm này sẽ được chứng đạt chỉ khi nào 
chúng ta thực tập thiền chánh niệm. Như Erantha De Mel (trang 
374, 2010) khẳng định: 

“Thiền là một nghệ thuật làm yên lặng tâm trí. Khi tâm đã yên, 
thì định theo đó được tăng trưởng và chúng ta chứng nghiệm được 
sự an tĩnh nội tâm giữa thế gian đầy phiền trược. Sự an tĩnh nội tâm 
này vô cùng vi tế và thu hút rất nhiều người đến với thiền và là quá 
trình mang đến lợi ích cho tất cả, vừa là một công cụ vô giá để khám 
phá tự thân, thiền là một phương pháp buông thư, tập trung và cải 
thiện sức khỏe”. 

Do đó, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã thực hành sâu sắc trong 
phương pháp này và Ngài không để lạc đường trong suốt thời lãnh 
đạo của mình. Đây là phương pháp áp dụng chánh niệm trong lãnh 
đạo của Phật Hoàng Trần Nhân Tông lúc bấy giờ. Từ những vấn 
đề đã giải thích, chúng tôi hiểu rằng dù trong việc điều hành đất 
nước hay sáng tác văn chương, thì vua Trần Nhân Tông luôn đưa 
sự chánh niệm vào thực tiễn một cách tuyệt đối. Đây là điều kiện 
tiên quyết để giúp Ngài thành công trong việc cai trị đất nước và xây 
dựng một nền hòa bình bền vững. 


PHẦN KẾT LUẬN 


Hiện nay, áp dụng những định hướng của vua Trần Nhân Tông, 
các nhà lãnh đạo sẽ giải quyết được nhiều vấn đề trong công việc 
quản lý. Với sự phát triển vượt bậc trong giao thương, kinh tế, chính 
trị, xã hội, công nghiệp và dịch vụ xã hội trên thế giới hiện thời, việc 
áp dụng những định hướng này sẽ giúp ích cho các nhà lãnh đạo để 
đạt được những phẩm chất tốt trong lãnh đạo. Những cảm xúc tiêu 
cực là vấn đề phổ biến mà các nhà lãnh đạo cũng như đội ngũ nhân 
viên phải gặp trong nhiều tình huống hiện nay. Đặc biệt, căng thẳng, 
áp lực công việc, thất vọng và trầm cảm là những cảm xúc khốc liệt 
khiến họ suy sụp về tinh thần và cả thể chất. Nhưng, đối với một nhà 
lãnh đạo có chánh niệm, nó lại khác. Ngài hiểu rõ việc đưa chánh 
niệm vào đời sống thường nhật và cả trong quá trình quản lý. Người 
lãnh đạo đó có thể quản lý được cảm xúc của chính mình và chuyển 
hóa những cảm xúc tiêu cực thành nguồn năng lượng chánh niệm để 
giải quyết các khó khăn trong chánh niệm. Đó là thực tế quan trọng 
nhất của chánh niệm đối với một nhà lãnh đạo thực thụ. Do đó, một 


400 | SỰLÃNH ĐẠO CÓ TRÁCH NHIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG 


nhà lãnh đạo có chánh niệm sẽ truyền cảm hứng cho nhân viên hoặc 
đồng nghiệp của mình để thực hành và đạt chất lượng tốt trong công 
việc cũng như cuộc sống của họ. Đó là do họ không còn căng thẳng, 
áp lực công việc hoặc thất vọng tồn đọng trong tâm thức. Đây là định 
hướng đầu tiên của nhà vua trong sự lãnh đạo có chánh niệm, được 
gọi là Định hướng quản lý cảm xúc. 

Thứ hai, thông qua thực hành chánh niệm, Phật Hoàng Trần Nhân 
Tông cũng chỉ cho người lãnh đạo mẫu mực một phương pháp để đưa ra 
quyết định. Dựa trên chánh niệm, thực hành chú tâm lắng nghe và thấu 
hiểu sẽ giúp nhà lãnh đạo nhận ra bản chất của vấn đề một cách đúng 
đán. Quá trình này có thể giúp họ hiểu rõ bản thân mình. Do đó, tập 
trung vào sự quán chiếu các yếu tố bên trong và bên ngoài, nhà lãnh đạo 
sẽ có thể phản ánh và đưa ra quyết định đúng đắn. Sự lắng nghe và thấu 
hiểu sẽ làm cho mối liên kết giữa các nhà lãnh đạo và nhân viên của họ 
trở nên tốt hơn và bền chặt hơn. Đây là phương pháp mà nhà vua đã áp 
dụng trong thời lãnh đạo của mình. 


Thứ ba, nếu một nhà lãnh đạo muốn thành công trong công 
việc quản lý, chính họ phải trau đồi và phát triển lòng từ thông qua 
thiền tâm từ. Điều này đã bị bỏ qua trong quá trình làm việc của 
đoàn thể, nhưng một nhà lãnh đạo có chánh niệm sẽ luôn tha thứ 
và khuyến khích nhân viên của mình để họ hoàn thiện bản thân và 
làm việc chăm chỉ hơn. Khi một nhà lãnh đạo biết lắng nghe người 
khác hoặc nhân viên, người đó sẽ nhận ra những ảo tưởng của họ 
cũng như tâm phân biệt giữa ta và người. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo 
chánh niệm luôn đặt lợi ích số đông lên hàng đầu. Đây là cách tốt 
nhất để xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và phát triển bền vững. 


Cuối cùng, định hướng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông để trở 
thành những nhà lãnh đạo chánh niệm là việc kiểm soát cảm xúc 
của chính mình và giữ sự tỉnh thức trong tâm để xây dựng một nền 
hòa bình bền vững. Người ta nên thực tập chánh niệm trong việc 
lắng nghe và đối thoại với người khác, tu tập từ tâm cũng như thực 
hành thiền tâm từ. Hơn nữa, giữ cho tâm an trú trong chánh niệm 
và duy trì tâm thái đó trong mọi lời nói, hành động và suy nghĩ của 
mình. Đây là đóng góp quan trọng nhất của Phật Hoàng Trần Nhân 
Tông để xây dựng hòa bình bền vững trong xã hội ngày nay. 


***% 


KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO: CHÍNH TRỊ VÀ CHÁNH NIỆM | 401 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 


E. Bayda (2006). The Path to Forgiveness (Tạm dịch: Con 
đường dẫn đến sự tha thứ). Trong: “Mindful Politics a Buddhist 
Guide to Making the World a Better Place” (Tạm dịch: Chính trị 
chánh niệm - hướng dẫn Phật giáo để biến thế giới thành một nơi 
tốt đẹp hơn, M. McLoed, chủ biên, xuất bản lần thứ nhất, Boston: 
Ấn phẩm Trí tuệ.) 

Erathan De Mel (2010). Optimizing the Ininite Mind (Tạm 
dịch: Tối ưu hóa Tâm trí Vô hạn). Las Vegas: Phòng Xuất bản Khoa 
học Quốc tế. 

Liz Hall (2013). Mindful Coaching - How Mindfulness Can 
Transform Coaching Practice (Tạm dịch: Huấn luyện chánh niệm 
- Làm thế nào chánh niệm có thể biến đổi thực hành huấn luyện). 
New Delhi: Ấn phẩm KoganDPage. 

A KKamath (2018). Positive Mind Power (Lessons that Guide 
& Inspire) (Tạm dịch: Sức mạnh tâm trí tích cực - Bài học hướng 
dẫn & truyền cảm hứng). New Delhi: Nhà xuất bản & Nhà phân 
phối Lotus Press. 

Lê Mạnh Thát (2006). Toàn tập Trần Nhân Tông. Dịch bởi S. 
Đạo. Hồ Chí Minh: 

Ấn phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phan Phu Tiên và cộng sự (2017). Đại việt sử ký toàn thư. Dịch 
bởi Ð. T. Nguyễn và V. L. Hoàng, xuất bản lân thứ nhất. Hà Nội: 
Nhà xuất bản Văn học. 

Garchen Rinpoche (2006). Giving and Taking: A Practice to 
Develop Compassion (Tạm dịch: Cho và nhận: Một thực hành để 
phát triển lòng trắc ẩn). Trong: M. McLoed, chủ biên, Mindful Pol- 
itics a Buddhist Guide to Making the World a Better Place, lần xuất 
bản thứ nhất. Boston: Ấn phẩm Trí tuệ. 

Thích Nhất Hạnh (2006). We Have Compassion and Under- 
standing (Tạm dịch: Chúng tôi có lòng trắc ẩn và hiểu biết). Trong: 
M. McLoed, chủ biên, Mindful Politics a Buddhist Guide to Mak- 


402 SƯLÃNH ĐẠO CÓ TRÁCH NHIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG 


ing the World a Better Place, lần xuất bản thứ nhất. Boston: Ấn 
phẩm Trí tuệ. 

Geshe Tashi Tsering (2006). Buddhist Psychology - The Eoun- 
dation of Buddhist Thoughts (Tạm dịch: Tâm lý học Phật giáo - 
Nền tảng của tư tưởng Phật giáo). Boston: Ấn phẩm Trí tuệ. 

Geshe Tashi Tsering (2008). The Awakening Mind- The Eoun- 
dation of Buddhist Thoughts (Dịch nghĩa: Tâm thức thức tỉnh Nền 
tảng của tư tưởng Phật giáo). Boston: Ấn phẩm Trí tuệ. 


V.GLA ĐÌNH VÀ 
CHĂM SÓC SỨC KHỎE 


403 


404 


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO 
ĐẾN HÒA HỢP GIA ĐÌNH TRONG XÃ HỘI 
ĐANG THAY ĐỔI 


Giáo sư Kyoung-Hee Lee” 


1.NỀN TẢNG 


Không thể phủ nhận rằng “gia đình” là một tổ chức xã hội quan 
trọng. Chức năng của gia đình là duy trì xã hội thông qua việc sinh 
sản và xã hội hóa. Cấu trúc gia đình đã thay đổi trong vài thập kỷ 
qua. Dù cấu trúc đã thay đổi như thế nào, gia đình vẫn luôn được 
kỳ vọng mang đến sự ổn định ở các mặt sinh lý, cảm xúc, trí tuệ và 
xã hội mà không gì khác có thể thực hiện được.OECD (Tổ chức 
hợp tác và phát triển kinh tế) đã cung cấp một cái nhìn tổng quan 
về những thay đổi trong sự hình thành gia đình, cơ cấu hộ gia đình, 
cân bằng cuộc sống- công việc và hạnh phúc của trẻ em. Ngày nay, 
nhiều gia đình đang phải đối mặt với các vấn đề như ly thân, ly dị, 
tài chính, tình dục, nghiện rượu hoặc ma tuý, xâm hại giữa cha mẹ 
và con cái và xung đột gia đình. Những vấn đề này sẽ gây ra khổ 
đau và có thể dẫn đến những cảm xúc tiêu cực, rối loạn nhận thức 
và hành vi và các bệnh tâm thần. Do đó, một số gia đình có nguy cơ 
tan rã. Khi gia đình yếu đi, xã hội bắt đầu tan rã. Cuộc khủng hoảng 
gia đình và nhiệm vụ hội nhập xã hội đang là những thách thức cần 
phải vượt qua.Với tư cách là một trong những tác nhân quan trọng 
nhất của xã hội hóa và kiểm soát xã hội, tôn giáo đã đóng vai trò 
quan trọng trong việc tổ chức và định hướng đời sống xã hội. Phật 
giáo vạch trần thực tế cuộc sống của con người và cũng nhấn mạnh 
hạnh phúc thế tục cho người tại gia. Theo đó, mối quan tâm chính 


*, Chuyển ngữ: Võ Thị Thu Hằng (PD- Diệu Nguyệt) 


405 


406 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


trong bài viết này nằm ở cách Phật giáo hỗ trợ để gia đình hòa hợp, 
thúc đẩy xã hội theo hướng thân thiện và cuối cùng duy trì xã hội 
trong thế giới đang thay đổi. 


2. MỤC TIÊU & PHƯƠNG PHÁP 


Mục tiêu chính của bài viết này là xem xét cách tiếp cận của Phật 
giáo đối với hòa hợp gia đình để xã hội bền vững trong sự thay đổi. 
Nghiên cứu chủ yếu là nghiên cứu văn bản. Những dữ liệu thu thập 
được quan sát trên các cơ sở lịch sử, so sánh và phê bình. 


3. THẢO LUẬN 
3.1. Gia đình nghĩa là gì? 
3.1.1. Từ nguyên học 


Gia đình, về mặt từ nguyên, có nghĩa là người hầu của một gia 
đình, từ tiếng Latin 'familia0)- danh từ trừu tượng được hình thành 
từ từ famulus (người hầu, nô lệ).Từ Latin hiếm khi xuất hiện theo 
nghĩa từ sinh ra giống hoàn toàn với từ gốc vì thế mà từ domus' 
đã được sử dụng. Các từ phát sinh của famulus” bao gồm 'f4nu- 
Ía` (người hầu nữ, người giúp việc nữ), famulanter” (theo cách của 
một người hầu), famulitas` (nô lệ), familiaris' (của một gia đình, tư 
nhân), familiaricus' ( của nô lệ gia đình) và familiaritas' (tình bạn 
thân thiết) 2). 


3.1.2. Định nghĩa 


Trong định nghĩa cơ bản nhất, gia đình được định nghĩa là một 
nhóm người có liên kết hợp pháp (hoặc chung một dòng máu).Các 
gia đình bị ràng buộc về mặt pháp lý thông qua sinh sản, kết hôn, 
nhận con nuôi và giám hộ bao gồm các quyền, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của những khế ước hợp pháp đó. George Murdock và Tal- 
cott Parsons là những nhà lý luận chính thường được đề cập trong 
các cuộc thảo luận liên quan đến gia đình. George Murdock (1965) 
định nghĩa gia đình là một nhóm xã hội có đặc điểm là có chung 


1. Thuật ngữ này có nghĩa là “người giúp việc gia đình", “người hầu nói chung", 
“người giúp việc trong hộ gia đình”,“thành viên của một hộ gia đình", “gia sản”, “tài sản” 
và “hộ gia đình bao gồm người thân và người hầu.” 

2. Từ điển Từ nguyên học trực tuyến, “Gia đình”. Ở địa chỉ: http://www.etymon- 
line.com [Truy cập: 1Š tháng 6 năm 2016]. 


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN HÒA HỢP GIA ĐÌNH | 407 


nơi cư trú, cùng hợp tác kinh tế và sinh sản. Murdock lập luận rằng 
gia đình hạt nhân là một tổ chức xã hội phổ quát vì nó đáp ứng bốn 
chức năng cơ bản: sinh lý, sinh sản, kinh tế và giáo dục. Tuy nhiên, 
mô tả của ông mang lại rập khuôn về gia đình. Mặc dù gia đình 
hạt nhân vẫn được sử dụng làm cấu trúc cơ bản trong xã hội hiện 
đại, định nghĩa Murdock đã lỗi thời để bao hàm hết các dạng gia 
đình mới xuất hiện khác. Talcott Parsons (1951) đã phát triển quan 
điểm chức năng về gia đình bằng cách tập trung nhiều vào các gia 
đình hạt nhân, dị tính để loại trừ các hình thức gia đình khác. Ong 
nhận thấy rằng gia đình hạt nhân, chỉ bao gồm cha mẹ và những đứa 
con của họ, chiếm ưu thế trong xã hội công nghiệp. 


3.2. Gia đình trong giai đoạn chuyển đổi 


“Gia đình” một từ đơn nhưng nó có nhiều nghĩa khác nhau. Hơn 
nữa, nó thường được sử dụng một cách ẩn dụ để tạo ra các phạm trù 
tổng quát hơn như cộng đồng, quốc gia, làng toàn cầu và chủ nghĩa 
nhân văn. Gần đây, số lượng thành viên gia đình đã giảm và các hình 
thức gia đình đã thay đổi. “Gia đình” là vấn đề quan trọng ngày nay 
và xã hội mới bắt đầu chấp nhận các dạng gia đình khác nhau- gia 
đình hạt nhân, gia đình đơn thân, gia đình nhiều thế hệ, gia đình 
nhận nuôi, gia đình không bao giờ kết hôn, gia đình hỗn hợp, ông 
bà là cha mẹ, cha mẹ đồng giới, v.v.) 


Levine và Levine đã xác định Mười bốn Xu hướng xảy ra trong 
cấu trúc gia đình, quan hệ gia đình và các hiện tượng liên quan 
(Levine & Levine, 1996: 102-108).®®Những xu hướng đó có liên 
quan đến sự phát triển của trẻ em và cách cư xử của chúng trong 
hệ thống giáo dục và những tổ chức xã hội hiện đại khác. Ellwood 
và Jencks đã hướng đến các Xu hướng cơ bản và Tám giả thuyết về 
những thay đổi nhanh chóng trong cấu trúc gia đình (Ellwood & 


3. Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, “Các hình thức gia đình khác nhau: Sự miêu tả sinh 
động” Truy cập tại: 

https//www.aap.org [ Truy cập: 20 tháng 11, 2018]. 

4. Đó là Œ sự gia tăng trong các gia đình có cha mẹ đơn thân, 2 gia tăng tỷ lệ bà 
mẹ đi làm, (3) quy mô gia đình nhỏ hơn, bỏ bê và xâm hại con cái, @) gia tăng tỷ lệ hộ 
gia đình không con cái, () con cái ở những gia đình kết hôn nhiều lần, Œgia đình có thế 
hệ lỡ nhịp, (8)gia đình không có cha, Ø)gia tăngviệc sống thử, ÚÙ gia tăng sự xuất hiện 
các nền văn hóa đồng đẳng trong giới trẻ, ảnh hưởng ngày càng tăng của truyền hình 
và các phương tiện truyền thông khác, ú2 mất sự chăm sóc từ ông bà, I3gia tăng những 
gia đình đơn thân do cha làm chủ và 29 gia tăng tội phạm bạo lực ở giới trẻ. 


408 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Jencks, 2001:6).)Mặc dù hình thức các gia đình có thể thay đổi, 
nhưng các giá trị khiến chúng hoạt động không biến mất. Nói cách 
khác, hệ thống gia đình truyền thống có thể biến mất, nhưng điều 
đó không có nghĩa là nó vô giá trị. 

3.3. Gia đình đang gặp nguy cơ 


Trong hầu hết các xã hội, gia đình là tổ chức chính cho việc xã 
hội hóa trẻ em. Gần đây, những hệ thống gia đình đang phải đối mặt 
với những thách thức nảy sinh lớn hơn từ số lượng hôn nhân giảm, 
ly dị nhiều hơn, tỷ lệ sinh thấp hơn, dân số già tăng cao, bạo lực gia 
đình, xâm hại trẻ em và tỷ lệ tự tử cao hơn. Nhìn chung, “những gia 
đình đang gặp nguy cơ”, muốn nói đến các gia đình có thể gặp khó 
khăn trong việc giữ an toàn cho con cái họ. Các yếu tố rủi ro chủ yếu 
là do thất nghiệp, nghèo đói, nghiện ngập, bạo lực và các vấn đề sức 
khỏe tâm thần. Những điều này đặc biệt liên quan đến việc xâm hại 
hoặc bỏ bê trẻ em. 


3.3.1. Cha mẹ đơn thân trên toàn thế giới 


Cha mẹ đơn thân rất phổ biến ở thế kỷ 17 và 18 và nguyên nhân 
phổ biến nhất là cái chết của người cha hoặc mẹ. Khoảng 1/3 đến 
1/2 số trẻ em trong thời đại này đã trải qua cái chết của người cha 
hoặc mẹ trong thời thơ ấu. Kể từ đó, những tiến bộ và cải thiện y tế 
trong vệ sinh và chăm sóc bà mẹ đã làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong 
của những người trong độ tuổi sinh sản. Ngày nay, những lý do hàng 
đầu cho sự gia tăng số lượng cha mẹ đơn thân là do ly hôn, mang 
thai ngoài ý muốn và lựa chọn làm cha mẹ đơn thân. Theo cơ sở 
dữ liệu của OECD (2014), số gia đình đơn thân đang gia tăng trên 
toàn thế giới: 17% trẻ em trong độ tuổi từ 0 đến 14 sống trong các 
gia đình đơn thân, phụ nữ làm chủ khoảng 88% các gia đình này và 
phần lớn cha mẹ đơn thân đang đi làm. Sự gia tăng lớn nhất trong 
các gia đình đơn thân là ở các nước công nghiệp phát triển nhất như 


5. Gia đình đã thay đổi theo vô số cách. Hôn nhân đang bị hoãn lại và đôi khi bị tránh 
né hoàn toàn. Sống thử tăng lên, ly hôn cũng tăng. Tình trạng cha mẹ đơn thân đã phát triển. 
Chính xu hướng cuối cùng làm động cơ thúc đẩy chính bài viết này. Nếu người lớn thay đổi 
kiểu cam kết của họ, có lẽ đó không phải là một mối quan tâm lớn của công chúng vì sự thực 
là trẻ em thường không được quan tâm.Nhưng có bằng chứng mạnh mẽ rằng trẻ em trong gia 
đình đơn thân có cuộc sống tổitệ hơn so với những đứa trẻ ở gia đình có đầy đủ cha mẹ. Thu 
nhập của chúng thấp hơn mức tối thiểu và chúng thường làm việc kém hơn trong nhiều lĩnh 
vực từ học tập đến hoạt động tội phạm. 


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN HÒA HỢP GIA ĐÌNH | 409 


Mỹ, Anh, Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp, v.v. Theo Tổng điều tra dân 
số Hoa Kỳ năm 2016, cha mẹ đơn thân đã tăng gấp ba lần trong tỷ 
lệ gia đình Mỹ kể từ năm 1960: 27% trẻ em dưới 18 tuổi sống trong 
các gia đình đơn thân ở Mỹ (hơn 23% trẻ em Mỹ đang được nuôi 
dưỡng mà không có cha và 4% trẻ em được nuôi dưỡng mà không 
có mẹ) .lrong số các hộ gia đình này, 80% là bà mẹ đơn thân. 1/3 
có bằng đại học và 1/6 chưa tốt nghiệp trung học. Khoảng 60% bà 
mẹ đơn thân ở Mỹ sống trong nghèo khó. Chỉ 29% bà mẹ đơn thân 
từng nhận được trợ cấp nuôi con hàng tháng.t9 


3.3.2. Sự gia tăng lớn về số lượng bà mẹ đi làm 


Sự gia tăng liên tục về số lượng các bà mẹ đi làm là một “đặc 
điểm chính” của thị trường lao động trên thế giới. Những bà mẹ 
đi làm đã nỗ lực để tạo ra một vị trí cho chính họ trong thế giới lao 
động, đồng thời cân bằng vai trò làm mẹ. Theo tổng quan số liệu 
thống kê về các bà mẹ đang đi làm ở Hoa Kỳ, lực lượng lao động với 
các bà mẹ đi làm có con ở mọi nhóm lứa tuổi có tỷ lệ cao hơn so 
với bốn thập kỷ trước (Statista, 2018). Những phát hiện khác cho 
thấy đã có sự gia tăng lớn về số lượng bà mẹ đi làm trong hai thập 
kỷ qua ở Anh. Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho biết 4,9 
triệu phụ nữ vừa đi làm vừa nuôi con trong năm 2017 tăng 1,2 triệu 
kể từ năm 1996. Có một bước nhảy vọt đặc biệt lớn trong tỷ lệ việc 
làm ở những bà mẹ có con từ ba hoặc bốn tuổi, từ 5ó% đến 6Š%. 
Đây là kết quả khi chính phủ mở rộng việc cung cấp dịch vụ chăm 
sóc trẻ em miễn phí từ 1S đến 30 giờ một tuần ở Anh. Chính sách 
này được thiết kế để giúp thúc đẩy việc làm cho các bậc cha mẹ, đặc 
biệt là các bà mẹ, muốn quay trở lại làm việc hoặc tăng giờ làm việc 
của họ (ONS, 2017). 

3.3.3. Thất bại trong việc chia sẻ trách nhiệm nuôi con: Tình trạng 
không có cha và rủi ro 

Trong một thời gian dài, những người cha chủ yếu hướng dẫn 
con cái trong các quyết định hôn nhân và trực tiếp giám sát việc đưa 
con cái, đặc biệt là con trai vào thế giới bên ngoài gia đình. Quan 


6.Spaced-Out Scientist (2017),“Cha mẹ đơn thân trên toàn thế giới: Số liệu thống kê và 
xu hướng”. Truy cập tại: https://spacesoutsellectist.com [Truy cập: 22 tháng 11 năm 2018]. 


410 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


trọng nhất, người cha nhận trách nhiệm chính cho nhiệm vụ thiết 
yếu nhất của bậc cha mẹ, đó là giáo dục tôn giáo và đạo đức cho con 
cái. Kết quả là, sự khen ngợi hay đổ lỗi của xã hội đối với thành quả 
của đứa trẻ không dành cho (như ngày nay) người mẹ mà là người 
cha (Wilson & Neckerman, 1986: 239). Hiện nay, số lượng trẻ em 
đang được nuôi dưỡng mà không có cha ngày càng tăng. 

Gia đình không có cha bắt nguồn từ cuộc cách mạng công ng- 
hiệp. Công nghiệp hóa và nền kinh tế hiện đại dẫn đến sự tách biệt 
vật lý giữa nhà và nơi làm việc. “Sự phân chia lao động tiến bộ, kết 
hợp với sản xuất hàng loạt và quản trị phức tạp, sự tách biệt nhà ra 
khỏi nơi làm việc và chuyển từ nhà sản xuất độc lập sang nhân viên 
được trả lương những người sử dụng hàng tiêu dùng” của thế kỷ 
XIX đã dẫn đến “một sự mất dân về uy quyền của người cha và sự 
suy giảm quyền lực người cha trong gia đình” (Blankenhorn, 1996: 
13). Vào giữa những năm 1960, các rào cản xã hội đối với ly hôn bắt 
đầu sụp đổ và tỷ lệ ly hôn bắt đầu tăng lên nhanh theo hình xoắn 
ốc. Tỷ lệ ly hôn đã tăng gấp đôi kể từ những năm 1960 ở Bi, Pháp 
và Thụy Sĩ, tăng gấp ba ở Canada, Anh và Hà Lan (Furstenberg & 
Cherlin, 1994). 


“Tình trạng không có cha” là xu hướng nhân khẩu học có hại 
nhất của thế hệ này. Bất chấp quy mô và hậu quả xã hội của nó, tình 
trạng không có cha là một vấn đề thường xuyên bị phớt lờ. Đây là 
nguyên nhân hàng đầu khiến giảm sút hạnh phúc ở trẻ em trong 
xã hội. Và nó cũng là động cơ thúc đẩy các vấn đề xã hội cấp thiết 
nhất, từ tội phạm đến mang thai ở tuổi vị thành niên, đến xâm hại 
tình dục trẻ em, đến bạo lực gia đình đối với phụ nữ (Blankenhorn, 
1996: 1). Tình trạng không có cha cho thấy sự thất bại trong việc 
chia sẻ trách nhiệm nuôi con hoặc gia đình không ổn định để nuôi 
dạy con cái. Lớn lên mà không có cha hàm ý rằng trẻ em bị đặt vào 
những nguy cơ nghiêm trọng. 

Trên tất cả, có những nguy cơ bạo lực tình dục và hành vi tình 
dục sớm đang gia tăng. Là vấn đề phổ biến, “Xâm hại tình dục trẻ 
em” (CSA) có nhiều tác động bất lợi đối với sức khỏe tâm lý, thể 
chất, hành vi và giữa các cá nhân với nhau của nạn nhân (Singh, 
Parsekar, & Nair, 2014). Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa 
“Xâm hại tình dục trẻ em” là “sự tham gia của một đứa trẻ vào hoạt 
động tình dục mà đứa trẻ đó không có ý thức đây đủ và không có 


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN HÒA HỢP GIA ĐÌNH | 4l Ï 


khả năng đưa ra sự chấp thuận tham gia, hoặc hoạt động tình dục 
mà đứa trẻ đó chưa đủ phát triển cả về mặt tâm sinh lý để tham gia, 
hoặc hoạt động tình dục trái với các quy định của pháp luật hoặc 
các thuần phong mỹ tục của xã hội” (WHO, 2003). Nguy cơ leo 
thang của xâm hại tình dục trẻ em trong xã hội chủ yếu bắt nguồn 
từ sự thiếu vắng ngày càng tăng của những người cha ruột và sự hiện 
diện ngày càng tăng của cha dượng, bạn trai và những người đàn 
ông không quan hệ máu mủ hoặc quan hệ nhất thời khác (Blanken- 
horn, 1996). Thanh thiếu niên thường có nhiều cơ hội hơn tham 
gia vào các hành vi vô đạo đức vì ít có sự giám sát của cha mẹ trong 
một gia đình đơn thân. 


Ở Hoa Kỳ, năm 1995, 50% trẻ em ở các gia đình có người mẹ 
đơn thân sống trong nghèo khó so với mức 10% trong gia đình có 
đầy đủ cha mẹ (Diễn đàn liên ngành về thống kê trẻ em và gia đình, 
1998). Trẻ em sống trong nghèo khó đễ gặp rủi ro về môi trường, 
giáo dục, sức khỏe và an toàn. So với các bạn đồng trang lứa, trẻ em 
sống trong nghèo khó (đặc biệt là trẻ nhỏ) có nhiều khả năng gặp 
khó khăn về nhận thức, hành vi và cảm xúc xã hội hơn. Chúng bị 
giới hạn khả năng học và bị thất nghiệp nhiều hơn (Diễn đàn liên 
ngành về thống kê trẻ em và gia đình, 2018: 6). Trên 1/3 thanh niên 
nam nữ trong độ tuổi từ 19 đến 29 có ít hoặc không có lý tưởng, sau 
mười năm khi cha mẹ họ ly hôn. Họ sống mà không đặt ra mục tiêu 
nào và với một cảm giác bất lực. Quan sát ở nhiều trẻ em có cha mẹ 
ly hôn, chúng có lòng tự trọng thấp, trầm cảm, hành vi phạm pháp 
và nóng giận thường xuyên (Wallerstein # Blakeslee, 1996). Nhiều 
nghiên cứu cho thấy các cậu bé được nuôi dưỡng mà không có sự 
hiện diện mạnh mẽ của người cha trong cuộc đời bộc lộ sự thiếu tự 
tin về giới tính, lòng tự trọng thấp và về sau này, gặp rắc rối trong 
việc xây dựng các mối quan hệ tình cảm. Các vấn đề nảy sinh từ việc 
sống thiếu vắng hình mẫu của người cha, thường không xuất hiện 
cho đến tuổi thiếu niên hoặc trễ hơn và bao gồm khó khăn trong 
việc hình thành các mối quan hệ nam/nữ thành công ở tuổi trưởng 
thành (Kennedy, 1994: 39). 


412 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


4.NHỮNG KẾT QUẢ 
4.1. Hạnh phúc bát đầu từ đâu? 


Theo xã hội học, Tình trạng kinh tế xã hội- SES- bao gồm uy tín 
xã hội, nghề nghiệp và trình độ học vấn được coi là một chỉ số thành 
công trong xã hội tư bản. Mọi người muốn thành công. Thật khó 
để phủ nhận rằng hầu hết mọi người đã đổ xô kiếm nhiều tiền hơn 
và tận hưởng sự dư dả vật chất hơn, do mong muốn không giới hạn 
của họ. Đôi khi con người không hài lòng với sự giàu có và thành 
công của mình, nhưng đúng hơn chính suy nghĩ tích cực mang lại 
cho họ sự bình yên, hài lòng và hạnh phúc trong tâm hồn con người. 
Đó là lý do tại sao đức Phật dạy loài người “không nên bị tài sản 
chi phối mà hãy sống một cuộc đời tự do”. “Mưu cầu hạnh phúc” là 
chủ đề cốt lõi của Phật giáo.Đức Phật nhấn mạnh đến hạnh phúc 
ngay trong hiện tại hoặc hạnh phúc ở thế gian mà có thể bắt đầu từ 
gia đình. Hạnh phúc là sự vui vẻ và học cách yêu thương bản thân 
thông qua những niềm vui nhỏ từ cuộc sống hàng ngày. Trước hết, 
hạnh phúc đến từ những mối quan hệ tốt đẹp với gia đình. 


4.2. Những điều kiện của hạnh phúc thế gian 


Đức Phật đã nói đến bốn điều hạnh phúc mà người tại gia, người 
thích hưởng thụ những thú vui nhục dục có thể đạt được tuỳ từng 
thời điểm: hạnh phúc sở hữu, hạnh phúc hưởng thụ, hạnh phúc 
không nợ nần và hạnh phúc không lõi lầm.”) Trong kinh Lời khuyên 
dạy Dighajanu, đức Phật đã giải thích bốn điều kiện để có được 
thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống này): đầy đủ sự tháo vát 
(uhãna-sampadaä), đầy đủ sự phòng hộ (ãrakkha-sampadaä), làm bạn 
với thiện lành (kalyãnamiffaf4) và sống cân bằng điều hoà (sam- 
ajivitä). Kinh Hạnh Phúc Lớn-Mahãmangala-sufta nói đến những 
điều kiện để có được hạnh phúc thế gian một cách chi tiết hơn như 
là hạnh phúc cao nhất trong cuộc đời: siêng học hỏi (bahu-sacca), 
có tay nghề ˆ (sippa), có đạo đức (sila), “hành trì đúng đắn (susik- 
khita), “biết bố thí'(dãna), “biết làm điều lành (kata-puññatä), vân 
vân. Đức Phật nhấn mạnh việc đào tạo và kỹ năng để được hạnh 
phúc trong cuộc sống thế gian cho người tại gia.) Những điều này 


7. A.H.69; NDB, 4:62, WP, trang 452; W. Rahula (1978), trang 83. 
8. A.IV.281-2; NDB, 8:54, WP, trang1194-1 195. 
9... M.I.370-80; MDB, 56:18, WP, trang 485. 


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN HÒA HỢP GIA ĐÌNH | 413 


có thể thúc đẩy người ta học tập chăm chỉ hơn ở trường để có thể có 
một việc làm tốt hơn. Có một nghề nghiệp là điều kiện tiên quyết 
để sống trong xã hội hiện đại. Để có một sự nghiệp thành công, 
điều kiện tiên quyết là tốt nghiệp đại học. 


4.3. Ai là người giữ vai trò chỉ đạo ở các gia đình hòa hợp? 
4.3.1. Chồng và vợ: Đôi bạn đồng hành tốt nhất 


Đàn ông và phụ nữ kết hôn hợp pháp được pháp luật trao cho 
các quyền và nghĩa vụ cụ thể do mối quan hệ đó. Người chủ gia 
đình nên sử dụng những tài sản hợp pháp để có được hạnh phúc và 
sức khỏe cho cha mẹ, vợ con, người giúp việc và người làm thuê cho 
mình, bạn bè và người thân.) Theo Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt 
(kinh Thiện Sinh), có năm cách mà một người chồng nên chăm 
nom cho vợ mình là tôn trọng vợ, không hà khắc đối với vợ, không 
phản bội vợ, trao quyền cho vợ, mua sắm trang sức cho vợ. Và cũng 
có năm cách mà một người vợ, được người chồng của mình chăm 
nom như phương Tây, sẽ đáp lại: thi hành tốt đẹp bổn phận của 
mình, tử tế, chung thủy với chồng, khéo gìn giữ tài sản của chồng, 
khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. 


Hôn nhân hạnh phúc tốt cho các cặp vợ chồng về sức khỏe thể 
chất lẫn tinh thần. Nó cũng tốt cho trẻ em lớn lên trong một gia đình 
hạnh phúc, bảo vệ chúng khỏi các vấn đề về tỉnh thần, thể chất, giáo 
dục và xã hội. Nhưng, gánh nặng của việc cố gắng duy trì mối quan 
hệ, chăm sóc con cái và tiếp tục đi làm, thường là quá nhiều để các 
cặp vợ chồng xử lý, dẫn đến tranh cãi và ly hôn. Các mối quan hệ 
tồi tệ- nghĩa là sắp ly hôn, họ có lẽ thấy mình rơi vào vòng xoáy tiêu 
cực. Những năm gần đây, tỷ lệ kết hôn suy yếu và tỷ lệ ly hôn tăng 
lên. Một số kinh sẽ là tài liệu tốt cho việc Giáo dục hôn nhân (ME) 
cũng như tư vấn gia đình. Kinh Uggaha- Người gia chủ- nói đến 5 
phẩm chất của người vợ với tư cách cô dâu tương lai.t?) Kinh Sujãtã 
chỉ ra bảy loại vợ khác nhau như kẻ sát nhân, kẻ trộm, bạo chúa, mẹ, 
chị gái, bạn bè và người hầu.) Người chồng cũng có bảy loại tương 
tự. Có điều gì đó bí hiểm ở trái tim phụ nữ. Do đó, người chồng nên 


10. A.II 45; NDB, 5:41, WP, trang 665. 
11. D.HI 190;LDB, 31:30, WP. trang 467. 
12. A.II. 36; NDB, 5:33, WP. trang 657. 
13. A.IV.92; NDB, 7:63, WP. trang 1064. 


414 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


hoà vào cảm giác của vợ mình khi có những trạng thái khác thường 
ở phụ nữ. Kính Avenika giải thích những khổ đau đặc biệt mà chỉ 
người phụ nữ phải trải qua còn đàn ông thì không. 

Kết hôn đúng người là điều quan trọng đối với cả vợ và chồng. 
Kinh Samajivi-sufta chỉ ra những tiêu chuẩn cho cặp vợ chồng lý 
tưởng. Khi đức Phật đến thăm nhà của Nakulapitã, cả Nakulapitä 
và vợ của anh đều thừa nhận rằng họ chung thủy với nhau và mong 
muốn trở thành vợ chồng không chỉ trong kiếp này mà còn cả những 
kiếp sau nữa. Và sau đó đức Phật nói rằng điều đó khả thi nếu họ 
cùng có chung bốn đức tính sau: đức tin (saddha), giới hạnh (siÍa), 
hào phóng (bố thí cúng dường) (cãga) và trí tuệ (paøøñaä).1%) Như 
đã đề cập ở trên, đức Phật đã thuyết giảng bổn phận và vai trò phụ 
nữ trong nhiều kinh điển. Ở đây, một điều cần lưu ý rằng đàn ông 
cũng có bổn phận và vai trò tương ứng. Những người ủng hộ quyền 
phụ nữ thời hiện đại đã thúc đẩy bình đẳng giới, nhưng điều đó đã 
được dạy qua Giáo pháp từ 2.600 năm trước. 


4.3.2. Cha mẹ và con cái 


Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái hình thành nền tảng cho 
tất cả các mối quan hệ của con người về sau. Kinh Giáo thọ Thi-Ca- 
La-Việt (kinh Thiện Sinh) mô tả những nghĩa vụ của cha mẹ và con 
cái theo năm cách. Cha mẹ nên chăm nom con cái mình theo năm 
cách như ngăn con làm điều xấu, khuyến khích con làm điều tốt , 
tạo dựng nghề nghiệp chân chính cho con, tìm nơi chốn xứng đáng 
dựng vợ gả chồng và trao gia tài cho con vào thời điểm thích hợp. 
Cũng vậy, con cái nên chăm sóc cha mẹ theo năm cách như phụng 
dưỡng cha mẹ, làm tròn bổn phận với tư cách con cái, giữ truyền 
thống gia đình, xứng đáng kế thừa di sản và cúng dường cho những 
người quá cố sau khi cha mẹ qua đời.19) 

Cha mẹ, những người thây đầu tiên 

Trong Kinh điển Phật giáo sơ khai, cha mẹ được so sánh với 
Phạm Thiên (Brahma), chư Thiên (Devas) và những vị Thầy đầu 
tiên. Kính Brahma (Phạm Thiên) và kinh Sabrahmakani trong kinh 


14. A.II. 239; CDB, 37:3, WP. trang 1287. 
15. A. II 61f; NDB, 4:56, WP. pp.445-6. 
1ó. D. II. 189; LDB, Ch. 31:28, WP, p. 467. 


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN HÒA HỢP GIA ĐÌNH | 415Š 


Tăng Chỉ Bộ và kinh Bản Sự trong kinh Tiểu Bộ nói đến bổn phận 
con cái báo hiếu cha mẹ. Theo những kinh này, những gia đình mà 
con cái kính trọng cha mẹ mình giống như sống với Phạm Thiên 
(Brahmä), chư Thiên (Devas) và những vị Thầy đầu tiên.” Cha 
mẹ xứng đáng được con cái mình báo hiếu vì sự tận tâm thiết tha 
của họ đối với con cái với tình thương (mettä) và lòng từ (karunZ) 
vô lượng. Con cái nên tôn kính cha mẹ, bày tỏ cho họ thấy sự tôn 
trọng, phụng dưỡng cha mẹ với thức ăn nước uống, quần áo và 
giường nằm, mát-xa và tắm, rửa chân cho cha mẹ. Vì những hành 
động chăm sóc cha mẹ này, con cái xứng đáng được tán dương 
trong đời hiện tại và có được niềm vui sướng trên thiên đàng sau 
khi chết.0®) Giống như người vợ là người bạn đồng hành tốt nhất 
của chồng, con cái thực sự là chỗ dựa của cha mẹ.U?) 


Con cái: Chỗ dựa của cha mẹ 


Nhìn chung, cha mẹ thường mong có con trong gia đình. Kính 
Pufta thuộc Tăng Chi Bộ đưa ra lời giải thích lý do bởi năm hy 
vọng sau: Đứa con mà chúng ta nuôi dưỡng, về sau, khi chúng ta 
già yếu, con sẽ phụng dưỡng lại chúng ta; Con sẽ giúp lo công việc 
của chúng ta; Con sẽ nối dòng dõi của tổ tiên; Con sẽ kế thừa của 
cải sự nghiệp của chúng ta khi chúng ta qua đời; Con sẽ làm phước 
thiện hồi hướng đến chúng ta.29)Vì sự tận tâm thiết tha của cha mẹ 
đối với con cái, mẹ và cha xứng đáng được con cái mình báo hiếu. 
“Lòng hiếu thảo (tiếng Trung: xiào) là một truyền thống và đức 
hạnh của xã hội phương Đông. Có sự nhấn mạnh đặc biệt về việc 
tôn trọng người già ở Đông Á, gắn liền với học thuyết của Khổng 
Tử về lòng hiếu thảo, có nghĩa là sự vâng lời, tôn kính và phụng 
dưỡng cha mẹ già. Đó là một trong những yếu tố chính của triết học 
Nho giáo. Khổng Tử đã dạy rằng lòng hiếu thảo là “một đức tính thể 
hiện sự tôn kính đối với cha mẹ và tổ tiên.” Theo kinh Pháp Cú, việc 
chăm sóc mẹ (matteyyatã) và chăm sóc cha (petteyyatä) là hạnh 
phúc (sukhã) trong thế giới này.?! Những thuật ngữ này nói đến 
phẩm chất tốt đẹp (samma-patipattI) đối với cha mẹ. Trong thực 


17. A.L. 132; NDB, 1:31, WP, p. 228; A. II, 70; NDB, 4:63, WP, p.454; li, 106. 
18. A.II.70; NDB, 4:63, WP, trang. 454. 

19. S.I.37; CDB, 1:54, WP, trang. 128. 

20. A.V. 43; NDB, 5:39, WP, trang. 663. 

21. Dhp, vs. 332; Dhp, 23:13, CBBEFE, trang. 258. 


4 Lố | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


tế, lòng hiếu thảo là nền tảng của nhân phẩm và là nguồn gốc của 
các đức tính cao đẹp qua thời gian và không gian. 


5. KẾT LUẬN 


Hệ thống gia đình về căn bản đã thay đổi trong vài thập kỷ qua. 
Ngày nay những gia đình hiện đại đang phải đối mặt với những 
thách thức lớn hơn. Các khảo sát gần đây cung cấp một cái nhìn 
tổng quan về các gia đình đang trong quá trình biến đổi. Tỷ lệ sinh 
sản liên tục ở mức thấp trong nhiều nước OECD dẫn đến các gia 
đình nhỏ hơn. Khi tỷ lệ kết hôn giảm và tỷ lệ ly hôn tăng lên, ngày 
càng có nhiều trẻ em lớn lên trong gia đình đơn thân hoặc gia đình 
hoàn nguyên. Những gia đình đơn thân là mối quan tâm đặc biệt 
đo tỷ lệ nghèo khó ở mức cao trong các hộ gia đình như vậy. Những 
thành tựu quan trọng đạt được trong giáo dục cho nữ giới và đầu tư 
vào các chính sách thân thiện với gia đình hơn đã góp phần làm tăng 
việc làm của phụ nữ và bà mẹ, nhưng sự gia tăng trong việctham gia 
thị trường lao động của các bà mẹ chỉ có hiệu quả hạn chế đến tỷ 
lệ nghèo đói ở trẻ em. Các chỉ số về hạnh phúc của trẻ em cho thấy 
thu nhập trung bình của hộ gia đình tăng nhưng tỷ lệ nghèo đói ở 
trẻ em cũng tăng. Gia đình là một đơn vị xã hội căn bản. Chúng tôi 
tin rằng “hạnh phúc khởi đầu từ gia đình.” Gia đình hạnh phúc tạo 
nên một xã hội lành mạnh, cần thiết cho xã hội để cải thiện những 
khổ đau của con người và xã hội bền vững. 

Phật giáo hướng đến chấm dứt khổ đau và tìm hạnh phúc. Đức 
Phật đã chỉ ra Tám con đường Thánh (Bát chánh đạo) (atthangi- 
ka-magga) như là con đường trung đạo (ma//hima-pafipađä) quân 
bình giữa hai thái cực: đắm chìm trong nhục dục (kãma-sukhai- 
likãnuyoga) và khổ hạnh ép xác (affa-kilamatha). Phật giáo có thể 
được xem là một liệu pháp tích hợp cho các gia đình bằng các liệu 
pháp xuyên thế hệ, chiến lược, kinh nghiệm. Kinh Avepika, Kinh 
Bhariya, Kinh Phạm Thiên (Brahma), Lời khuyên dạy Dighajanu, 
Kinh Hạnh Phúc Lớn (Mahamangala, Kinh Putta, Kinh Sabrah- 
makani, Kinh Samajivi, Kinh Giáo thọ Thi-Ca-La-Việt (kinh Thiện 
Sinh- Singalovada), Kinh Uggaha sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn 
mối quan hệ gia đình và hoạt động gia đình phức tạp. Các kinh 
này sẽ là kim chỉ nam cho cuộc sống gia đình hòa hợp. Những câu 
chuyện về Jãtaka cho thấy những ví dụ phù hợp về trị liệu gia đình: 


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN HÒA HỢP GIA ĐÌNH | 4l7 


Gijjha-Jataka, Kaccani-Jataka, Kelisila-Jataka, Mahadhammpä- 
la-Jataka, v.v bóc trần nhiều vấn đề, bao gồm xung đột hôn nhân và 
rắc rối gia đình (Harischandrea: 1998). Người hiện đại dường như 
bị cô lập hơn, nhưng họ luôn kết nối với gia đình mình. 


418 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

“Nghèo đói và cấu trúc gia đình: Khoảng cách ngày càng lớn 
giữa bằng chứng và các vấn đề chính sách công” (Poverty and 
Family Structure: The Widening Gap Between Evidence and 
Public Policy Issues,) Wilson, William Julius & Neckerman, 
Kathryn M. (1986). Trong tác phẩm của Sheldon H. Danziger 
& Weinberg, do Daniel H. phiên dịch, Chống đói nghèo: Điều gì 
hiệu quả và điều gì không (Eighting Poverty: What Works and 
What Doesnt). MA: Harvard University Press, từ trang 232- 
259, 

“Sự khác biệt ngày càng tăng trong cấu trúc gia đình: Chúng ta biết 
gì? Chúng ta tìm câu trả lời ở đâu?”(The Growing Differences in 
Family Structure: What Do We Know? Where Do We Look for 
Answers?). Ellwood, David T. và Jencks, Christopher (2001). 
Thạc sĩ: Trường Chính phủ John E. Kennedy tại Đại học 
Harvard- Cambridge, từ trang 1-6. Truy cập tại: https://www. 
russellsage.org/sites/all/ñles/u4/Ellwood&Jencks.pdf | Tãi về: 
ngày 29 tháng 10, 2018]. 


“Tổng quan về dịch tế học về xâm hại tình dục trẻ em (An 
Epidemiological Overview of Child Sexual Abuse). Singh, M. 
M,, Parsekar, S. S. và Nair, S. N. (2014). Tạp chí y học gia đình và 
chăm sóc chínhyếu, 3(4), từ trang. 430-435. 


“Xâm hại tình dục trẻ em”(Child Sexual Abuse). Hướng dẫn chăm 
sóc pháp y cho nạn nhân của bạo lực tình dục, Tổ chức Y tế thế 
giới (2003).Tổ chức Y tế thế giới- Geneva, từ trang 75-93. 

Các bài kinh có con số của đức Phật (The Numerical discourses of 
the Buddha) (Kinh Tăng Ch¡í)(2012). Ấn bản thứ 4. Tỳ-kheo 
Bodhi phiên dịch. Những xuất bản phẩm Tuệ giác - Boston. 

Các khía cạnh tâm thần ở những câu chuyện của Jataka. (Psychiatric 
Aspecfs oƒ Jataka Stories.) Harischandrea, D.V.J. (1998)-Galle- 
Sri Lanka: Dpuli. 


Cấu trúc xã hội (Social Strucle). Murdock, GP. (1965).NXB 
MacMillan-New York. 

Cơ hội thứ hai: Đàn ông, phụ nữ và trẻ em một thập kỷ sau khi ly 
hôn. (Second Chances: Men, Women, and Children a Decade affer 


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN HÒA HỢP GIA ĐÌNH | 419 


Diorce). Wallerstein, Judith và Sandra Blakeslee (1996).NÑXB 
Houghton Mifflin-Boston. 


Cơ sở dữ liệu gia đìnhOECD. (OECD Family Databas)( 
OECD(2014).. 

Gia đình chia rẽ: Điều gì xảy ra với trẻ em khi cha mẹ chia tay.(Divided 
Hamilies: What Happens to Children When Parenis Part). 
Eurstenberg, Frank E. Jr. và Cherlin, Andrew J. (1994, MA: 
Khoa báo chí đại học Harvard -Cambridge 

Gia đình đơn thân: Sống hạnh phúc trong một thế giới thay đổi. ( The 
Single-parent Family: Living happily in a Changing World). 
Kennedy, Marge M. (1994). New York: Crown Trade bản bìa 
mềm. 


Hệ thống xã hội (The Social System). Parsons, Talcott (1951)- New 
York: The Free Press. 


Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (American Academy of Pediatrics), 
Truy cập tại: https//www.aap.org [ Truy cập ngày 20 tháng 11, 
2018]. 

Kinh Pháp Cú (The Dhammapada) (1993).Naradada Thera phiên 
dịch. Cơ quan doanh nghiệp của Tổ chức giáo dục Phật giáo- 
Đài Loan. 

Nhà khoa học ngoài không gian (Spaced-Out Scientist), Truy cập 
tại: https://spacedoutscientist.com [Truy cập ngày 22 tháng 
11,2018]. 

Những bài kinh dài của Đức Phật (The Long Discourses of the 
Buddha) (Trường Bộ) (2012). Maurice Walshe phiên dịch phiên 
dịch.Những xuất bản phẩm Tuệ giác- Boston. 

Những bài kinh dài vừa của đức Phật (The Middle Length 
Discourses ofthe Buddha) (Kính Trung Bộ) (2009). Ấn bản thứ 
4. Tỳ-kheo Bodhi phiên dịch. Những xuất bản phẩm Tuệ giác- 
Boston. 

Những bài kinh mang tính gắn kết của đức Phật (The Connected 
Discourses of the Buddha) (Tương Ưng Bộ)(2000).Ty-kheo 
Bodhi phiên dịch. Những xuất bản phẩm Tuệ giác- Boston. 

Nước Mỹ không cha: Đối mặt với uấn đề xã hội cấp bách nhất của 


420 


chúng ta ( Fatherless America: Confronting Our Most Urgent Social 
Problem). Blankenhorn, David G. Jr. (1996). NXB Harper 
Collins-New York: 


Trẻ em ở nước Mỹ : Các chỉ số quốc gia chính về hạnh phúc.(AmericaS 
Children: Key NaHonal Indicators oƒ Well-Being) Diễn đàn liên 
ngành về thống kê trẻ em và gia đình (1995-2018). 

Từ điển Từ nguyên trực tuyến (Online Etymology Dictionary);Iruy 
cập tại: http://www.etymonline.com [Truy cập ngày 1Š tháng 
6, 2016]. 


Xã hội và giáo đục ( Society and Education '). Leuine, DanielU. uà Levine, 
Rayna E (1996). Ấn bản thứ 9.NXB Allyn và Bacon-Boston. 


CHĂM SÓC TÂM LINH BẰNG CÁCH 
THỂ HIỆN LÒNG TỪBINHƯ LỜI PHẬT DẠY: 
GÓC NHÌN TỪMỘTT TU SĨ PHẬT GIÁO 


Rev. Fuminobu (Eishin) Komura* 


TÓM TẮT 

Tâm linh là mối quan hệ của một người với một thứ gì đó lớn 
hơn, nó mang lại ý nghĩa trong cuộc sống của người đó. Bệnh nhân 
đến thăm hoặc ở trong một cơ sở y tế thường trải qua nỗi đau tinh 
thần, chẳng hạn như nỗi đau mất tự do cá nhân, sợ chết và những 
câu hỏi về đức tin khi phải đối mặt với những chẩn đoán nghiêm 
trọng. Chăm sóc tinh thần được coi là một phần quan trọng của 
chăm sóc y tế bên cạnh chăm sóc về thể chất và tâm lý xã hội. Đặc 
biệt trong chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân, chăm sóc tinh thần là 
một yếu tố thiết yếu của cách tiếp cận toàn diện. 

Một giáo sĩ ngồi với một người đang gặp khủng hoảng tinh thần 
và cảm xúc, tạo ra một không gian an toàn để người ấy mở lòng và 
hỗ trợ người ấy đối mặt và xoa dịu nỗi đau của họ. Lắng nghe chăm 
chú những øì bệnh nhân nói và thừa nhận những øì họ chia sẻ là cốt 
lõi của nhiệm vụ này. Khi được yêu cầu, các nghi lễ như cầu nguyện 
phù hợp với truyền thống đức tin của họ cũng được thực hiện. Sự 
hiện diện với thái độ không lo lắng, không phán xét là thái độ quan 
trọng của một giáo sĩ. Giáo sĩ nên luôn túc trực ở đấy.. Một giáo sĩ 
luôn nhận biết bệnh tình của bệnh nhân, với kinh nghiệm của mình 


* Staff Chaplain, Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, U.S.A. 
Người dịch: Trương Quang Vinh 


421 


422 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


và môi trường hiện tại, vị giáo sĩ nắm bắt tất cả những yếu tố này 
trong trái tim của bệnh nhân một cách nhẹ nhàng. 

Phật giáo và liên tôn giáo đang dân phát triển ở Nhật Bản, Hoa 
Kỳ và các nơi khác. Dựa trên Các giáo lý Phật giáo căn bản như Pra- 
jñä (trí tuệ), maitr1 (từ ái) và karuna (từ bi), các giáo sĩ của trung 
tâm Phật giáo Mahayäna đã hỗ trợ trong việc thực hành giáo lý, đặt 
sự quan tâm đến người khác và mong họ được hạnh phúc cũng như 
thoát khỏi đau khổ. Trong kinh Vimalakirti Sũtra, Vimalakirti đã 
sống vì sự đau khổ của chúng sinh khác. Trong Kinh Bodhicaryä- 
vatara, Antideva nhấn mạnh đến tính không thể tách rời của bản 
thân với người khác. Saichou, người sáng lập Trường Phật giáo Ten- 
đai ở Nhật Bản, đã dạy các sinh viên của mình rằng, ông luôn quên đi 
bản thân và luôn mang lại lợi ích cho người khác. Những ví dụ về sự 
thuần khiết, vị tha này của các giáo sĩ luôn là là tấm gương cao quý. 

Đối với một giáo sĩ, sự luôn hiện diện với thái độ không lo lắng 
và không phán xét là một mô hình của sự tồn tại mà không bị ràng 
buộc. Khi đối mặt với một người đang đau khổ, một giáo sĩ sẽ nhận 
và chấp nhận nỗi đau đó của người đó, đồng thời thừa nhận như 
là nỗi đau của chính mình. Nhìn thấy mọi thứ khi chúng đang trở 
thành một thực hành của sự biến đổi bên trong, hoặc phát triển 
Prajña, không thể tách rời khỏi lòng nhân ái và từ bi. Theo cách này, 
chaplaincy là một mô hình của con đường bồ tát hạnh. Thực hành 
thiền, chẳng hạn như chánh niệm, bốn vô lượng tâm, có thể giúp 
một giáo sĩ tương lai sẵn sàng tâm lý để gặp gỡ những người đau khổ 
và tăng thêm đức tin của chính họ. 

LỊCHSỨỬTÂMLINHCÁNHÂNVÀ ĐỘNG LỰCCHONGHIÊNCỨUNÀY 

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình giáo dân ở Nhật Bản nơi 
Phật giáo được lồng ghép vào các khía cạnh khác nhau của văn hóa 
và đời sống. Tôi đã quan tâm đến Phật giáo từ khi còn trẻ và tôi bắt 
đầu nghiên cứu nó một cách nghiêm túc sau khi tôi bước sang tuổi 
năm mươi thông qua một chương trình đại học trực tuyến tại Nhật 
Bản trong khi vẫn làm việc như một kỹ sư. Một ngày nọ, khi đang 
đi dạo trong một công viên ở trung tâm thành phố Tokyo, tôi đang 
suy ngẫm về cụm từ yêu thích của mình là từ 4waf4nsaka Sutra, ” 
—MH—ĐỊ v —ĐJBI——- v —À——ĐJ vs —ĐỊÀ —” nghĩa là: các 


thế giới, nhiều thế giới là một thế giới, một thế giới đi vào nhiều 








SỰ CHĂM SÓC TÂM LINH CỦA CÁC TUYÊN UÝ PHẬT GIÁO | 423 


thế giới, đặc biệt là nhiều thế giới đi vào một thế giới (Cleary, 1984, 
tr. 406). Đây là một ví dụ về các biểu hiện tương tự xuất hiện liên 
tục trong thế giới để mô tả thế giới quan của Indra>s Net, trong đó, 
mọi khía cạnh của sự tồn tại được kết nối với nhau. Một viên ngọc 
ở mỗi nút phát ra ánh sáng của nó cho tất cả các viên ngọc khác và 
mỗi viên ngọc phản chiếu ánh sáng từ tất cả các viên ngọc khác. Các 
cụm từ trên có thể được trình bày đơn giản là vì “Một là tất cả. Tất 
cả là mmrộfˆ Đột nhiên, tôi có một bản hùng ca. Tôi nhận ra rằng, một 
trong tất cả là người. Ý có nghĩa là mỗi sự tồn tại, hay pháp, được 
kết nối với nhau và tương tác không chỉ trong không gian vô biên 
mà còn trong thời gian không bắt đầu và kết thúc. Một sự tồn tại là 
một nút thắt trong một mạng, quay trong thời gian và không gian 
vô hạn. Tôi còn sống ở đây và bây giờ là một nút thắt nhờ các kết nối 
với vô số sự tồn tại khác trong các nút thắt của họ trong quá khứ và 
tôi sẽ tiếp tục nhận được ảnh hưởng từ những người khác trong khi 
chuyển sang một nút khác. Mặt khác, tất cả là một người có nghĩa 
là tôi đã ảnh hưởng đến người khác và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy 
ngay cả sau khi tôi chết. Tôi cảm thấy như thể tôi là một phần của vũ 
trụ hài hòa vĩnh cửu. Ngay lúc đó, tôi nghĩ rằng tôi đã đạt được một 
cái nhìn thoáng qua về thực tại của Phật trống rỗng. Tôi xấu hổ vì 
nước mắt sẽ không ngừng chảy ra từ đôi mắt của tôi. Kinh nghiệm 
tốt lành này đã thôi thúc tôi tìm kiếm một sự nghiệp thứ hai với tư 
cách là một giáo sĩ, đó là một thực hành sống động của lòng từ bi 
của Phật giáo. 

Vài tháng sau trải nghiệm này, tôi đã bỏ công việc kỹ sư của mình 
và đến Mỹ để ghi danh vào chương trình Thạc sĩ Thần học (MDiy) tại 
Đại học Naropa ở Boulder, CO. Trong chương trình này, tôi đã nghiên 
cứu những điều cơ bản về giáo lý Phật giáo và chăm sóc tâm linh dựa 
trên Trí tuệ Phật giáo: từ ái và từ bi. Sau khi nhận được bằng MDïy, tôi 
bắt đầu đào tạo giáo sĩ về các chương trình CPE (Giáo dục Mục vụ lâm 
sàng ) tại các bệnh viện nổi tiếng ở Mỹ: Bệnh viện Kuawkini ở Hono- 
lulu, HI, Bệnh viện Johns Hopkins ở Baltimore, MD và Bệnh viện Đại 
học Pennsylvania (HUP) ở Philadelphia, PA. Hiện tại tôi là một giáo 
sĩ tại HUP phục vụ bệnh nhân, gia đình và nhân viên tại các đơn vị y tế 
khác nhau, bao gồm các đơn vị chăm sóc đặc biệt. 


Trong khóa đào tạo này, tôi chính thức bắt đầu đào tạo cho chức 
tư tế trong trường Phật giáo Tendai dưới sự giám sát của vị trụ trì 


424 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


của ngôi chùa ở Yokohama, Nhật Bản, với sự hỗ trợ thêm từ các giáo 
viên hàng đầu khác cả ở Nhật Bản và Hoa Kỳ. Vào năm 2014 tôi 
vinh dự được thụ phong linh mục Tendai tại trụ sở ở Mt. Hiei gần 
Kyoto, Nhật Bản. 


Trong khi phục vụ mọi người, nhu cầu tâm linh của một giáo sĩ, 
tôi tiếp tục suy ngẫm về câu thơ “Một là tất cả. Tất cả là mộf”. Tôi đã 
trở thành một Koan đối với tôi. Tôi đã suy nghĩ về cách tôi có thể 
vừa là một Phật tử và vừa là một người chăm sóc tâm linh. Tôi đã 
suy ngẫm về cách mà các giáo lý và thực hành Phật giáo có thể hỗ 
trợ tôi trong việc tuyên giáo, và cách thực hành này có thể giúp tôi 
hiểu sâu hơn về giáo lý Phật giáo và đức tin của tôi. Dần dần tôi đã 
hiểu ra rằng giáo phái là một con đường thực hành bồ tát hạnh đối 
với tôi. Nó thúc đẩy tôi thực hiện nghiên cứu mối quan hệ giữa các 
giáo lý của Phật giáo, và để làm rõ rằng chăm sóc tỉnh thần là sự ban 
trải của lòng từ bi và lòng từ bi của Phật giáo. 


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Ôn tập văn học (1) 


Sách và bài viết về suy nghĩ và hoạt động của các nhà lãnh đạo 
giáo phái Phật giáo ở Nhật Bản và Hoa Kỳ đã được xem xét, bao 
gồm cả tuyển tập các bài báo của họ được xuất bản tại Nhật Bản 
(Watts, J. và Tomatsu, Y. ed., 2012) và ở Hoa Kỳ ( Gilles, CA và 
Miller, WB ed., 2012) Các ấn phẩm khác của các nhà lãnh đạo này 
cũng được tham khảo trong nghiên cứu này. 


Ôn tập văn học (2) 


Một số Mahayäna Sũtras lớn, các bình luận của các giáo viên và 
nhà nghiên cứu lịch sử Phật giáo đã được xem xét để xác định các 
giáo lý hướng dẫn các giáo sĩ để hỗ trợ tỉnh thần cho những người 
cần. Lòng nhân ái và lòng trắc ẩn là những giáo lý chính cho việc 
tuyên giáo. Tôi đã chọn một nhân vật trong Mahäyäna Sũtra chính 
và hai nhân vật Phật giáo lịch sử làm hình mẫu cho người chăm sóc 
tâm linh. Họ phục vụ như những ví dụ về lòng vị tha thuần túy cần 
có cho các giáo sĩ. 

Phỏng vấn 


Tôi đã gặp một số giáo sĩ Phật giáo hàng đầu ở Nhật Bản và Hoa 


SỰ CHĂM SÓC TÂM LINH CỦA CÁC TUYÊN UÝ PHẬT GIÁO | 425 


Kỳ và phỏng vấn họ về động lực của họ để trở thành một giáo sĩ, 
thái độ của họ để gặp gỡ những người tiếp nhận chăm sóc, giáo 
lý và niềm tin của Phật giáo hỗ trợ họ, và chiến lược của họ để tự 
chăm sóc. Mỗi người trong số họ chia sẻ rằng họ coi giáo phái là con 
đường Phật giáo của họ. 

Kinh nghiệm cá nhân và suy ngẫm 

Phật giáo và giáo phái không tách rời đối với tôi, mà là một con 
đường thống nhất. Bằng cách suy ngẫm về những kinh nghiệm gặp 
gỡ những người đau khổ, tôi đã nhiều lần quay lại nghiên cứu và suy 
ngẫm về những giáo lý của Phật giáo và giáo phái. Điều này đã giúp 
tôi đào sâu sự hiểu biết và niềm tin vào tôn giáo và sự kêu gọi. Tôi 
đã vinh dự được viết một bài báo về kinh nghiệm và suy ngẫm của 
tôi về việc tuyên giáo cho Tạp chí Chăm sóc Sức khỏe và Chăm sóc 
Giảm nhẹ của Nhật Bản. (Komura, 2016). Tôi đã thuyết trình tại 
các hội thảo do Viện Phật giáo đính hôn ở Tokyo tổ chức và tại một 
hội nghị của Hiệp hội các trường đại học Phật giáo quốc tế (Komu- 
ra, 2017) Ngoài ra, tôi đã trình bày poster tại các hội nghị thường 
niên của Hiệp hội các giáo sĩ chuyên nghiệp ở Hoa Kỳ. Đây là những 
cơ hội tốt lành thúc đẩy tôi tiếp tục nghiên cứu như hiện tại. 

TÌNH TRẠNG CỦA PHẬT GIÁO TẠI NHẬT BẢN VÀ HOA KỲ 

Nhật Bản (Komura, 2014, pp. 15-26) 

Ở Nhật Bản chỉ có một vài giáo sĩ trong các bệnh viện liên kết với 
các nhà thờ Thiên chúa giáo. Khoảng hai mươi năm trước, một số 
ít học viên Phật giáo trẻ đã tham gia khóa đào tạo CPE hoặc tương 
đương, và bắt đầu phục vụ tại các bệnh viện ở một số thành phố tại 
Nhật Bản. (Taniyama, 2008) Chaplains không được các tổ chức y 
tế hoan nghênh do chính sách tách biệt tôn giáo và chính phủ, bao 
gồm cả bệnh viện. Công chúng nghĩ rằng vai trò của các giáo sĩ Phật 
giáo là cung cấp các dịch vụ tang lễ và tưởng niệm, không phục vụ 
người bệnh. Tình hình đã thay đổi mạnh mẽ sau trận động đất và 
sóng thần ở Đông Nhật Bản năm 2011. Nhiều bộ trưởng tôn giáo, 
bao gồm cả Phật tử, đã đổ xô đến địa điểm thảm họa để giúp đỡ 
hàng ngàn người bị ảnh hưởng. Họ cung cấp các hình thức hỗ trợ 
khác nhau, bao gồm chăm sóc tỉnh thần. Các hoạt động của họ đã 
được báo cáo rộng rãi trên T'V và trên các tờ báo, báo hiệu một sự 


426 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thay đổi trong thái độ của các phương tiện truyền thông đại chúng 
Nhật Bản để thảo luận về tôn giáo và tâm linh một cách cởi mở. 
Trong lịch sử, các chủ đề như vậy đã bị cấm ky. 

Một chương trình cấp đại học đã được bắt đầu bởi Giáo sư Y. 
Taniyama và những người khác để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng 
của các giáo sĩ tại Đại học Tohoku vào năm 2012. Hy vọng đào tạo 
mọi người từ các tôn giáo khác nhau để trở thành giáo sĩ liên tôn, 
chương trình này đã thu hút nhiều sinh viên và đã được chuyển giao 
đến các trường đại học Phật giáo khác ở Nhật Bản. Mục sư H. Jin 
của Viện Phật giáo đính hôn ở Tokyo đang điều hành một chương 
trình nhằm đào tạo Phật tử trẻ. (Viện Phật giáo đính hôn, 2013) 
Ông cũng đang cộng tác với các giáo sĩ Phật giáo tại Đài Loan. 
Chăm sóc đau buồn cho những người sống sót của các thành viên 
gia đình quá cố đã trở thành một vai trò quan trọng đối với các giáo 
sĩ Phật giáo (Takagi, 2012). 

Chương trình Thạc sĩ Thần học tại Đại học Naropa là một 
trong những chương trình đào tạo Phật giáo lâu đời nhất cho các 
giáo sĩ ở Hoa Kỳ Các chương trình giáo dục ba năm tương tự dựa 
trên giáo lý Phật giáo đã lan rộng đến các trường đại học khác trong 
nước, và ngày càng có nhiều giám sát viên CPE được chứng nhận 
là Phật tử. Trung tâm Zen New York về Chăm sóc chiêm niệm (El- 
lison, 2016) và Trung tâm Zen Upaya ở New Mexico nổi tiếng vì 
cung cấp đào tạo dựa trên Pháp và thiền. Cốt lõi là phát triển lòng 
nhân ái và lòng trắc ẩn để chăm sóc bản thân và người khác. Điều 
này được gọi là chăm sóc chiêm nghiệm. Các chương trình giáo dục 
và đào tạo Phật giáo này thu hút sinh viên từ cả hai truyền thống 
đức tin Phật giáo và phi Phật giáo. Như Rev. Koshin, giám sát viên 
của Trung tâm Zen New York, cho biết, các giáo sĩ Phật giáo được 
chào đón như những người chăm sóc tâm linh liên tôn bởi nhiều tổ 
chức và bởi những người tiếp nhận chăm sóc. Điều này là do Hoa 
Kỳ là một xã hội thường chấp nhận các tôn giáo và tâm linh đa dạng. 
CHĂM SÓC TINH THẦN VÀ CHAPLAINCY 

Tâm linh là mối quan hệ của một người với một thứ gì đó lớn 
hơn, nó mang lại ý nghĩa trong cuộc sống của người đó. 


Chăm sóc tinh thân là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tỉnh 
thần cho khách hàng, người đang trong cơn khủng hoảng hiện sinh, 


SỰ CHĂM SÓC TÂM LINH CỦA CÁC TUYÊN UÝ PHẬT GIÁO | 427 


được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Nó không bao gồm 
sự tư vấn. Chăm sóc tinh thần được tập trung lên thế giới quan của 
khách hàng. Nhà cung cấp làm việc cùng với khách hàng trong việc 
nhận ra danh tính sâu sắc hơn hoặc thứ gì đó hỗ trợ khánh hành. 
Đó là một bầu không khí và một mối quan hệ giữa người cho và 
khách hàng. Chăm sóc tinh thần không quan trọng ngay cả khi nỗi 
đau không được loại bỏ. Nó không phải là một mục tiêu trung tâm. 
Chăm sóc tinh thần là hỗ trợ cho khách hàng sống bằng cách xác 
nhận nhận thức trên về bản thân sâu sắc hơn. (Taniyama, 2009, 
tr.28) 


Bệnh nhân đến thăm hoặc ở trong một cơ sở y tế thường trải 
qua nỗi đau tinh thần, chẳng hạn như đau khổ mất tự do cá nhân, 
sợ chết và các câu hỏi về đức tin, khi phải đối mặt với các chẩn đoán 
nghiêm trọng. Chăm sóc tỉnh thần được coi là một phần quan trọng 
của chăm sóc sức khỏe toàn diện bên cạnh chăm sóc về thể chất, xã 
hội và cảm xúc. (Roberts, Donovan và Hanđzo, 2012, tr.63) Đặc 
biệt trong chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân cuối, chăm sóc tỉnh 
thần là một yếu tố thiết yếu của cách tiếp cận toàn diện. 


Ở Hoa Kỳ, một giáo sĩ cung cấp dịch vụ chăm sóc tâm linh 
thường có bằng Thạc sĩ Thần học và được chứng thực bởi một tổ 
chức tôn giáo. Trong bối cảnh hiện đại, các giáo sĩ liên tôn phục 
vụ mọi người bất kể những bệnh nhân đó là tín ngưỡng tôn giáo 
hay tâm linh, thậm chí còn hỗ trợ những người phi tâm linh. Các 
gia đình và nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân thường phải chịu 
đựng những nỗi đau tinh thần của chính họ, và các giáo sĩ cũng 
hỗ trợ những người đó. Ngoài các tổ chức y tế, các giáo sĩ phục vụ 
mọi người trong các tổ chức khác nhau, như quân đội, trường đại 
học, tập đoàn và các đội thể thao chuyên nghiệp. Các giáo sĩ cũng 
được phái đến các địa điểm thảm họa để hỗ trợ những người bị ảnh 
hưởng (Marino, 2012, tr.235-236). 

Một giáo sĩ ngồi với một người đang gặp khủng hoảng tinh thần 
và cảm xúc, tạo ra một không gian an toàn để bệnh nhân mở rộng 
trái tim và hỗ trợ bệnh nhân đối mặt và xoa dịu nỗi đau của họ. 
Lăng nghe chăm chú những gì bệnh nhân nói và thừa nhận những 
gì họ chia sẻ là cốt lõi của vị giáo sĩ này. Một giáo sĩ thường được 
gọi đến tham dự một cuộc họp nơi bác sĩ và gia đình gặp nhau để 
quyết định cách điều trị cho bệnh nhân. Khi một bệnh nhân sắp 


428 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


chết, một giáo sĩ được mời đến tham dự cùng họ và gia đình. Giáo 
sĩ đứng cạnh giường bệnh nhân và cung cấp một sự hiện diện từ 
bi cho họ. Khi được yêu cầu, các nghi thức như cầu nguyện phù 
hợp với truyền thống đức tin của bệnh nhân cũng được cung cấp. 
Sự hiện diện không lo lắng, không phán xét là thái độ quan trọng 
của một giáo sĩ. Không có chương trình nghị sự và không có gì để 
sửa chữa khi gặp một người đau khổ. Một giáo sĩ nhìn thấy và chấp 
nhận tình huống của bệnh nhân, kinh nghiệm của chính giáo sĩ và 
môi trường như hiện tại, nhẹ nhàng nắm lấy tất cả những yếu tố này 
trong trái tim của bệnh nhân. 


Thông qua kinh nghiệm đào tạo CPE và thực hành giáo điều, tôi 
đã xác định được các giá trị hoặc niềm tin cốt lõi sau đây để nhận 
ra mục vụ chăm sóc tâm linh: 1) Không lo lắng, không phán xét, 2) 
Hãy nhẹ nhàng với chính mình, 3) Đừng sửa chữa mà hãy hỗ trợ, 
thay vì giải quyết một vấn đề, 4) Sẵn sàng tìm hiểu những điều chưa 
biết, 5) Lắng nghe hơn là nói chuyện. 

Nguyên tắc cốt lõi của CPE là mô hình học tập Hành động-Phản 
xạ-Hành động được hiển thị bên dưới. (Wikipedia, 2019) Bằng 
cách phản ánh những kinh nghiệm trong thực tế phục vụ mọi người 
trong nhu cầu tâm linh hoặc tình cảm, một giáo sĩ có thể học hỏi và 
phát triển. Đó là một quá trình phát triển và cải thiện chuyên ng- 
hiệp, và nó cũng hỗ trợ sự phát triển tâm linh của người chăm sóc. 
Chuyên gia tôn giáo phải trải qua một sự biến đổi bên trong để trở 
thành một giáo sĩ. “(Jin và Watts, 2016, tr.11) Rev. Tôi vào phòng 
bệnh nhân để gặp Đức Phật A Di Đà. Rằng trở thành một giáo sĩ là 
một con đường làm sâu sắc đức tin của chính mình. 





ction- Reflectian- Actien Lerning Riodel 


SỰ CHĂM SÓC TÂM LINH CỦA CÁC TUYÊN UÝ PHẬT GIÁO | 429 


CÁC MÔ HÌNH VAI TRÒ CỦA CÁC GIÁO SĨ TRONG LỊCH SỬ 
VÀ VĂN HỌC PHẬT GIÁO (KOMURA, 2014, PP.33-3§) 


Vimalakirti Sũtra nổi tiếng trong số những người theo đạo Phật 
Mahayäna. Vimalakirti là một vị đại bồ tát. Các đại đệ tử của Đức 
Phật, vốn là biểu tượng của các học viên. Bước đầu tiên, các học 
viên viếng thăm Vimalakirti. Trong chương thứ năm của kinh sách, 
Bồ tát Mahäsattva MañjusrI được Đức Phật phái đi gặp Vimalakirti 
trên giường bệnh. Mañjuérï hỏi anh ta tại sao anh ta bị bệnh. 

Vimalakrrti trả lời, thưa Ngài đại Mañjuéri, bệnh của tôi xuất 
phát từ sự thiếu hiểu biết và khao khát tồn tại và nó sẽ kéo dài chừng 
nào bệnh tật của tất cả chúng sinh chấm dứt. Khi tất cả chúng sinh 
được giải thoát khỏi bệnh tật, tôi cũng sẽ không bị bệnh. Tại sao? 
Thưa Ngài Đại Mañjuéri, đối với Bồ tát, thế giới chỉ bao gồm những 
sinh vật sống, và bệnh tật là cố hữu khi sống trong thế giới. Một khi 
tất cả chúng sinh không có bệnh tật, thì Bồ tát cũng sẽ không còn 
bệnh tật. ((Thurman, 2003, tr.43). 


“Khi một vị bồ tát nhìn thấy chúng sinh đang bối tối uà đau khổ, 
Ngài sẽ tự nguyện tái sinh ào thế giới ta bà. Ngài lấy cái khổ chúng 
sinh làm cái khổ mình và lấy bệnh tật của chúng sinh làm bệnh tật của 
mình. Nó cũng giống như cha mẹ ẳau khổ khi đứa con duy nhất của họ 
bị bệnh. Những căn bệnh của các vị bồ tát phát sinh từ lòng từ bi vĩ đại 
(Thurman, 2003, tr.43). Lòng từ bị vĩ đại, hay mahaãkaruna, được 
xuất phát từ trí tuệ, từ tánh Không. Một vị bồ tát út bỏ cuộc sống và 
thân thể của chính mình để hợp nhất với chúng sinh ẳau khổ. Bồ tát 
uà chúng sinh cùng nhau trải nghiệm bệnh tật. Bằng cách này, Ngài 
thấy bản chất thực sự của bệnh tật của họ là trống không. Nguyên nhân 
gây ra bệnh tật của chúng sinh là chấp trước vào bản thân, và nguyên 
nhân gây ra bệnh của Bồ tát là lòng từ bị vĩ đại. Đối với Vimalakrti, 
một người hiểu sự thật này là một vị bồ tát thực sự. (Kamata, 1990, 
tr.139). 


Santideva từ Bodhicaryavatara Chương 8: “Lấy sự đau khổ của 
người khác làm của riêng tôi”. Antideua là một học giả và học viên vĩ 
đại của Ấn Độ về Madhyamaka trong thế kỷ thứ bảy và thứ tám. (Hi- 
rakawa, 2004, tr204) Kiệt tác của Ngài - Bodhicaryavatara, là một 
cuốn sách hướng dẫn tốt cho con đường hành bồ tát đạo, đặc biệt là thực 
hành thiên định để phát triển uà nuôi dưỡng bồ để tâm. Trong chương 


430 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thú tám, cách liên hệ với người khác như một người chăm sóc được thể 
hiện trong sự hợp nhất của bản thân và người khác. Người ta chia sẻ với 
nhau những niềm vui uà nỗi buổn vì mỗi người chúng ta phụ thuộc lẫn 
nhau giống như các bộ phận của cơ thể con người. Mọi người bị ám ảnh 
bởi niễm tin uà khái niệm về tính hai mặt của bản thân và người khác. 
Đó là nguyên nhân của đau khổ. (Chödrön, 2005, tr310) Antideva 
nhấn mạnh trong Câu 8.136 rằng lòng từ bi của Mahayana là lòng vị 
tha, mang lại lợi ích cho người khác, đồng thời, mang lại lợi ích cho bản 
thân khi giải thoát bản ngã. 

Để giải thoát bản thân khỏi sự tổn hại 

Và những người khác từ những đau khổ của họ, 

Hãy để tôi cho ải 

Và trân trọng người khác như tôi yêu chính mình”. (Chödrôn, 2005, 
tr.322) 


Saichõ (767—822 CE ) 


Vào đầu thế kỷ thứ tám, Saichou thành lập trường phái Tendai 
của Nhật Bản sau khi học Tiantai, Phật giáo bí truyền, Thiển, và 
Mahäyäna vinäya ở Trung Quốc. Ông dự định hình thành một giáo 
lý hoàn hảo của Phật giáo, tích hợp hoàn toàn bốn khóa học trên. 
Cốt lõi của giáo lý là một tỉnh thần bồ tát để cứu tất cả chúng sinh. 
Tại một tu viện ở Mt. Hiei, ông đã hướng dẫn các sinh viên của 
mình trong một chương trình mười hai năm để đào tạo các học viên 
tâm linh có thể phục vụ cho lợi ích của người khác. Hướng dẫn của 
Saichound là để quên đi bản thân và mang lại lợi ích cho người khác 
(1ã tỉ 4t). Lời mở đầu nêu rõ: 


“Kho báu quốc gia là gì? Kho báu là bồ đề tâm, hay khát uọng giác ngộ. 
Một người có bồ đề tâm được xem là báu vật của quốc gia. Thắp sáng một 
sóc của thế giới là kho báu quốc gia. Quên bản thân và tang lại lợi ích cho 
người khác. Đây là lòng tù và lòng bi. (Komura, 2014, tr.37). 

Tất cả Vimalakirti, antideva và Saichö đều nhấn mạnh đến việc 
không phân biệt bản thân và người khác. Đó là một cách diễn đạt 
khác của giáo lý Avatamsaka Sũtra, “Một là tất cả, Tất cả là một”. 
Trọng Người thực hiện ý tưởng này là chủ nghĩa vị tha thuần túy là 
Bồ tát đạo Mahayänist. Ba nhân vật này đã chứng minh điều đó và 
họ đóng vai trò là hình mẫu cho các giáo sĩ. 


SỰ CHĂM SÓC TÂM LINH CỦA CÁC TUYÊN UÝ PHẬT GIÁO | 43I 


CHAPLAINCY NHƯMỘT CON ĐƯỜNG BỒ TÁT 

Đối với một giáo sĩ, sự luôn hiện diện với tâm không lo lắng và 
không phán xét luôn là một mô hình của sự hiện diện mà không bị 
ràng buộc. Khi tiếp xúc với một người đau khổ, giáo sĩ nhận lấy và 
chấp nhận nỗi đau đó của người đó, đồng thời thừa nhận nỗi đau 
của chính giáo sĩ. Để thấy mọi thứ khi chúng đang biến đổi bên 
trong, hoặc phát triển Prajñã, không thể tách rời khỏi lòng nhân ái 
và từ bi. Theo cách này, chaplaincy là một mô hình của con đường 
bồ tát. 










VMarid [inexpserirrrerdi] 






[eramam 


Suffering |[Enmipaszinn] 
FaiTh are |[Lawinig-kilIwlrissa] 


: Syminathetsr Inw} |ÊnnrerinEfar 


{Equinnirnitvj |Henmrt ta Henrt Canaiertinr: 


Model of 5pirltral Care 


Sơ đồ trên là một mô hình chăm sóc tinh thần dựa trên kinh ng- 
hiệm của tôi. Khi tôi ngồi trước một người có đau khổ về tỉnh thần 
hoặc cảm xúc, tôi cảm nhận và tiếp nhận nó, mong muốn người đó 
thoát khỏi đau khổ (karun3). Sau đó, tôi gửi lòng tốt từ trái tim 
của tôi trở lại cho người ấy (maitri). Thông thường, tôi nhận thấy 
sự đánh giá cao của người đó qua ánh mắt của họ (niềm vui thông 
cảm, hoặc Muditä). Sau đó, một trái tim giáo sĩ được kết nối với trái 
tim người khác (trái tim bình đẳng, hoặc upeksä). Không gian an 
toàn trở thành không gian linh thiêng. Đây là một thực hành thiền 
định của Bốn vô lượng tâm, hay Brahma Vihãra, (Johnson, 2012, 
tr.310). Một thiền sư người Mỹ và nhà giáo dục giáo sĩ đã bày tỏ thái 
độ lý tưởng của một giáo sĩ Phật giáo là (Halifax, 2008, tr.142) Tôi 
có niềm tin vào Phật giáo và các giá trị hoặc niềm tin cốt lõi được 
giữ trong xương tủy của tôi, mà những người khác không thể nhìn 


432 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thấy. Tôi mở và thể hiện trái tim của tôi về lòng từ bi. Điều này tạo 
ra một không gian an toàn cho những người tôi gặp và mở ra trái tim 
ốm yếu của họ. Tôi đã thực hiện cụm từ này phương châm của tôi. 

Ngoài Tứ vô lượng tâm, một thực hành thiền định, chẳng hạn 
như tonglen (Chödrön, 2001) hoặc chánh niệm sẽ giúp cho một 
giáo sĩ sẵn sàng gặp gỡ, và luôn có mặt với những người đau khổ. 
Chánh niệm được định nghĩa là chú ý theo một cách đặc biệt: về 
mục đích trong thời điểm hiện tại và không phán xét. (Kabat-Zinn, 
2005, tr.) Chú ý chặt chẽ đến 1) Trạng thái của tâm trí và cơ thể 
cùa người kia, 2) Trạng thái của tâm trí và cơ thể của chính mình 
và 3) Bầu không khí trong phòng cho phép một giáo sĩ luôn có mặt 
trước người đang gặp khủng hoảng tinh thần hoặc cảm xúc. Điều 
này nhận ra sự không lo lắng, không phán xét, là giá trị đầu tiên và 
cốt lõi của giáo phái như được hiển thị trước đây. Chỉ với sự chú ý 
như vậy trên một phần của giáo sĩ, người khác có thể mở trái tim 
của họ trong hòa bình. (Komura, 2017, tr.337) Tôi rất vui khi được 
nghe từ một bệnh nhân hoặc gia đình họ rằng họ cảm thấy yên bình 
chỉ bằng sự hiện diện của tôi. Chánh niệm chuẩn bị một nền tảng để 
tôi gặp gỡ các bệnh nhân và gia đình như được thể hiện trong các ví 
dụ sau đây về các cuộc gặp gỡ. 


Cuộc gặp gỡ I 


Tôi đã đến thăm một bệnh nhân tâm thần thường xuyên để lắng 
nghe câu chuyện cuộc đời của cô ấy. Một hôm tôi ngồi trước mặt cô 
ấy không nói một lời. Tôi nhận được nỗi đau của cô ấy vào trái tim 
tôi chỉ bằng cách lặng lẽ nhìn vào mắt cô ấy. Sau đó, tôi có thể cảm 
nhận được sự đánh giá cao của cô ấy đối với sự chăm sóc của tôi đối 
với cảm giác của cô ấy trong mắt cô ấy. Tôi không thể không khóc 
khi tôi cảm thấy rằng trái tim tôi và trái tim cô ấy được kết nối. 
Cuộc gặp sỡ 2 


Một ngày nọ, tôi được nhắn tin khi thấy một bệnh nhân nữ trung 
niên bị ung thư di căn. Cô ấy đã cảnh giác và hỏi tôi “Làm sao tôi có 
thể tìm thấy một người trên Trái đất có thể trả lời câu hỏi của tôi về 
lý do tại sao điều này xảy ra với tôi?” Câu trả lời đầu tiên của tôi là bị 
sốc bởi câu hỏi khó mà tôi không có câu trả lời. Tôi tập trung sự chú 
ý vào sự tổn thương của tôi và sự lo lắng đau đớn của cô ấy để khiến 


SỰ CHĂM SÓC TÂM LINH CỦA CÁC TUYÊN UÝ PHẬT GIÁO | 433 


bản thân tôi luôn có mặt. Cô quan tâm đến tiên lượng của mình, 
cũng như tương lai của đứa con tuổi thiếu niên. Tôi nhìn vào mắt cô 
ấy và gửi trái tim mình cho cô ấy, mong muốn cô ấy có cơ hội gặp 
được Chúa, Lòng thương xót và được ôm ấp với nó. Tôi lấy hết can 
đảm và trả lời cô ấy, người đó là bạn. Cô ấy có vẻ bối rối và nói “tôi sẽ 
nghĩ về điều đó”. Sau khi xin lỗi, tôi không thể ngừng rơi nước mắt. 

Khi tôi gặp một người đau khổ như một giáo sĩ, những lo lắng của 
tôi biến mất và tôi cảm thấy như trái tim mình được gột rửa. Tôi đang 
suy ngẫm về sự bất lực của mình và đọc lại các giáo lý Phật giáo ngoài 
việc ngồi thiển (Shikan, $amatha-vipaóyanäa) mỗi ngày. Mô hình truyền 
thống phương Tây của việc học tập theo giáo phái là “Hành động-Phản 
xạ-Hành động), trực tiếp như thể hiện trước đây. Việc học và thực hành 
cả Phật giáo và giáo phái song song trong suốt chu kỳ này giúp tôi chuẩn 
bị cho tôi như một giáo sĩ, đồng thời, phục vụ như một giáo sĩ cung cấp 
cho tôi cơ hội để tăng cường đức tin. 

Bây giờ tôi đã rõ ràng hơn rằng, “ Một là tất cả” những gì có nghĩa là 
sự khôn ngoan để tự cứu mình khỏi đau khổ và tất cả là một người có 
nghĩa là lòng từ bi để cứu người khác khỏi sự đau khổ của họ. Tôi cảm 
thấy trong tâm trí và cơ thể của mình rằng hai thứ này được kết nối và 
không thể tách rời với nhau. Tôi vui mừng vì cụm từ này đã trở thành 
một khẩu hiệu hướng dẫn tôi trong giáo phái. Tôi đánh giá cao sự gặp 
gỡ tốt lành với cụm từ này và lời kêu gọi của giáo phái. Như người giám 
sát khóa đào tạo CPE đầu tiên của tôi đã nói với tôi, Càng không có 
một giáo sĩ mới làm quen, cũng không phải là một giáo sĩ kỳ cựu. Tôi đã 
quyết định đi theo con đường bồ tát này trong suốt quãng đời còn lại. 
KẾT LUẬN 

Chăm sóc tỉnh thần là để cung cấp hỗ trợ cho những người bị đau 
đớn về tinh thần, chẳng hạn như sợ mất tự do cá nhân hoặc gia đình, sợ 
chết và các câu hỏi về đức tin. Giáo sĩ là những người chăm sóc tâm linh 
chuyên nghiệp là linh mục hoặc thừa tác viên từ các truyền thống đức 
tin khác nhau. Số lượng giáo sĩ Phật giáo đang dần tăng lên ở Nhật Bản, 
Hoa Kỳ và các nơi khác. 


Một giáo sĩ ngồi với một người trong cuộc khủng hoảng tinh thần 
và cảm xúc và tạo ra một không gian an toàn để người ấy mở lòng của 
họ ra. Lắng nghe những øì người đó nói và thừa nhận là cốt lõi của việc 
chăm sóc này. Sự hiện diện với thái độ không lo lắng, không phán xét là 


434 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thái độ quan trọng của một giáo sĩ. Không có chương trình nghị sự và 
không có gì để sửa chữa khi gặp một người đau khổ. Một giáo sĩ nhìn 
thấy và chấp nhận hoàn cảnh của bệnh nhân, cảm xúc của chính giáo sĩ 
và môi trường như hiện tại, nhẹ nhàng nắm lấy tất cả những yếu tố này 
trong trái tim bệnh nhân. 

Các giáo lý Phật giáo về maitr (từ ái) và karuna (từ bi) hỗ trợ cho 
việc thực hành giáo phái. Đó là hành động mong muốn người khác 
được hạnh phúc và thoát khỏi đau khổ. Các ý tưởng của dãna không sợ 
hãi được thảo luận trong Mahäprajñäparamitäupadeéa và ba sự thanh 
tịnh của người tặng, người nhận và món quà thể hiện trong Mahãpra- 
jñäpãramitä Sũtra cung cấp một nguyên tắc hướng dẫn cho một giáo 
sĩ. Người đau khổ Trong Vimalakirti Sũtra, Vimalakirti đã trải qua đau 
khổ vì những chúng sinh khác phải chịu đựng. Trong Bodhicaryävatära, 
antideva nhấn mạnh đến tính bất nhị của bản thân và người khác. Saic- 
hou, người sáng lập Trường Phật giáo Tendai Nhật Bản, đã dạy các học 
sinh của mình, ông quên đi bản thân và mang lại lợi ích cho người khác. 
Những nhân vật có trái tim vị tha thanh tịnh này đóng vai trò là hình 
mẫu cho các giáo sĩ. 

Đối với một giáo sĩ, khi đối mặt với một người đau khổ, hiện diện đây 
đủ là nhận và chấp nhận nỗi đau đó của người đó, đồng thời thừa nhận nỗi 
đau của chính giáo sĩ, mà không có bất kỳ phán xét nào. Nhìn thấy mọi thứ 
khi chúng đang trở thành một thực hành của sự biến đổi bên trong, hoặc 
phát triển trí tuệ (Prajña), không thể tách rời với lòng từ bi. Theo cách này, 
chaplaincy trở thành một con đường bồ tát. Thực hành thiền, chẳng hạn 
như chánh niệm, Bốn vô lượng tâm hoặc tonglen, có thể giúp một giáo sĩ 
sẵn sàng gặp gỡ những người đau khổ và làm sâu sắc đức tin của cô ấy. Sự 
chăm sóc tâm linh các giáo sĩ Phật giáo thực hiện có thể được coi là một 
hiện thân của giáo lý từ bi của Phật giáo. 


SỰ CHĂM SÓC TÂM LINH CỦA CÁC TUYÊN UÝ PHẬT GIÁO | 435 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Chödrön, P. (2001) Tonglen, the Path oƒ Transƒformation. Halifax, 
Canada: Vajradhatu Publications. 


Chödrön, P. (2005) No Time To Lose: A Timely Guide to the Way oƒ 
the Bodhisattva. Boston, MA: Shambhala Publications. 


Cleary, T. (1984) The Flower Ornament Scripture: The Auatamsaka 
Sutra Translated from the Chinese. voll. Boulder, CO: Shambhala 
Publishing, Inc. 


Ellison, K.P. and Weingast, M. (ed.) (2016) Awake at the Bedside: 
Contemplatiue Teachings on PalliaHue and End-oƑLiƒe Carc. 
Somerville, MA: Wisdom Publications. 


Halifax, J. (2008) Being with Dying: CuÏtivating Compassion and 
Fearlessness in the Presence oƒ Death. Boston, MA: Shambhala 
Publications. 


Hirakawa, A. (2004) Hisfory oƒ Buddhism ín India (2). Tokyo, Japan: 
Shunjusha. (in Japanese). 
Giles C. and Miller, W. (ed.) (2012) The Arfs oƒ Contemplative Care: 


Pioneering Voices in Buddhist Chaplaincy and Pastoral Work. 
Boston, MA: Wisdom Publications. 


Jin, H. and Watts, J.S. (2016) Confemplatiue Engagement: The 
Development oƒ Buddhist Chaplaincy ïn the United States ở lfs 
Meaning for Japan [on line]. Available at: http: //www.zenseikyo. 
or.jp/rinbutsuken/pdf/chaplaincy.pdf (Accessed: § January 
2019). 

Johnson, R. (2012) 'Buddha, Dharma and Community Ministry in 
the City”in Giles C.and Miller, W. (ed.) The Arfs of Contemplative 
Care: Pioneering Voices in Buddhist Chaplaincy and Pastoral Work. 
Boston, MA: Wisdom Publications, pp.309-3 13. 


Kabat-Zinn, J. (2005) Wferever You Go There You Are: Mindfulness 
Meditation in Everyday Life. New York, NY: Hyperion. 


Kamata, S. (1990) Lecfures ơn the Vimalakirti Sutra. Tokyo, Japan: 
Kodansha Publications. (in Japanese). 





436 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Komura, E. (2014) Chaplaincy as a Bodhisattva Path - Thus Haue 
l Learned-, A Masters Thesis presented to Naropa University. 
Boulder, CO. 


Komưra, E. (2016) “Training of Chaplains at the U.S. Hospitals; 
The ]apanese Journal oƒ Hospice and Palliative Care, vol 26 (3). 
Tokyo, Japan: Seikaisha. (in Japanese). 

Komưura, F. (2017) “Mindfulness in Chaplaincy: From the 
Perspective of a Buddhist Priest' in Mindfulness: Tradifions 
and Compassionate Applications, Proceedines oƒ the Third 
Conference: The International Associatiơn oƒ Buddhist Universifies. 
Mahachulalongkornrajavidjalaya Ủniversity:  Ayutthaya, 
Thailand, pp. 337-338. 


Marino,M. (2012) ˆWorkingwithCommunity Religious Resources” 
in Roberts, S.B. (ed.) Professional Spiritual # Pastoral Care: A 
PracHcal Clergy and Chaplains Handbook. Woodstock, VT: 
Skylight Paths Publishing, pp.233-239. 


Nakamưra, H. (2010) Lowing-kindness and Compassion. Tokyo, 
Japan: Kodansha. (in Japanese). 


Roberts, S.B., Donovan, D.W.and Handzo, G. (2012) “Creating and 
Implementing a Spiritual/Pastoral Care Plan ¡in Roberts, S.B. 
(ed.) Professional Spiritual # Pastoral Care: A Practical Clergy 
and Chaplains Handbook. Woodstock, VT: Skylight Paths 
Publishing, pp.61-80. 


Strong, J.S. (2001) The Buddha: A Short Biography. Oxford, 
England: Oneworld Publications. 


Takagi, K. (ed.) (2012) Introduction to Grieƒ Care: Support People in 
Spirifual Distress. Tokyo, Japan: Keiso Shobo. (in Japanese) 


Taniyama, Y. (2008) (ed.) (2008) Buddhism and Spiritual Care. 
Osaka, Japan: Toho Shuppan. (¡in Japanese) 


Taniyama, Y. (2009) “Spiritual Care and Religious Care, Tñe 
]apanese Journal oƒ Hospice and Palliative Care, vol 19 (1). Tokyo, 
Japan: Seikaisha. (in Japanese). 

The Institute of Engaged Buddhism (ed.) (2013) Infroduction fo 
Clinical Buddhism. Kyoto, Japan: Hakuba Sha. (in Japanese) 


SỰ CHĂM SÓC TÂM LINH CỦA CÁC TUYÊN UÝ PHẬT GIÁO | 437 


Thurman, R. (2003) The Holy Teaching oƒ Vimalakrti: A Mahayäna 
Scripture. University Park, PA: The Pennsylvania State University 
Press. 


Wikipedia. Climcal Pastoral Education [on line]. Available at: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_pastoral_education 





(Accessed: 20 January 2019). 


'Watts, J.S. and Tomatsu, Y. (ed.) (2012) Buddhist Care for the Dying 
and Bereaved. Boston, MA: Wisdom Publications. 


438 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO 
ĐỂ CẢI THIỆN CÁC MỐI QUAN HỆ 


Hoàng Minh PhúÔ© 


TÓM TẮT 

Những lời răn dạy của Phật giáo đã đóng góp ý nghĩa to lớn cho 
xã hội. Bài viết này giới thiệu một nghiên cứu khoa học về những 
đóng góp của Phật giáo để cải thiện các mối quan hệ giữa các cá 
nhân, đặc biệt là mối quan hệ của giới trẻ với cha mẹ, giáo viên, bạn 
bè và với những người đã làm tổn thương họ. Phần đầu tiên của bài 
viết này giới thiệu về các khái niệm cơ bản liên quan đến mối quan 
hệ giữa các cá nhân và các phương pháp sử dụng trong nghiên cứu 
này. Phần thứ hai ghi lại kết quả của nghiên cứu. Từ những phát 
hiện của nghiên cứu này, nó chỉ ra rằng các bạn trẻ theo Phật giáo có 
mức độ hiểu biết và sâu sắc hơn với những người không làm theo. 
Hơn nữa nó giúp cải thiện tốt hơn trong việc phát triển và duy trì 
mối quan hệ giữa các cá nhân, đặc biệt là mối quan hệ của họ với 
cha mẹ, giáo viên, bạn bè và với những người đã làm tổn thương họ. 


1. GIỚI THIỆU 


Đối với tất cả chúng ta, các mối quan hệ cá nhân luôn là vấn đề 
đóng góp quan trọng cuộc sống. Chúng ta dành cả đời để đối phó 
với người khác. Trong khi mọi người dành thời gian cho nhau, họ 
xây dựng các mối quan hệ và hạn chế các khả năng tự nhiên không 
tốt xảy ra trong tương lai. Tất cả các hoạt động diễn ra trong các mối 
quan hệ đều đã hình thành trong suốt cuộc đời của chúng ta. Không 


*, Giảng viên, Học viện Giáo dục và Quản lý, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 


439 


440 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


dễ để chúng ta sống thiếu nhau. Chúng ta luôn giúp đỡ lẫn nhau trong 
cuộc sống và chúng ta không thể tồn tại một mình trong thế giới này. 
Dường như con người có nhu cầu thuộc về, để kết nối, được gắn kết 
trong một mạng lưới quan hệ phong phú. 

Theo triết lý Phật giáo, cuộc sống là một quá trình cho và nhận. 
Chúng sinh được tái sinh để thực hiện nghiệp lực của mình, để nhận 
được sự giúp đỡ từ người khác và đồng thời giúp đỡ người khác. Do đó, 
cuộc sống là một quá trình cho và nhận về thể chất, tinh thần và cảm 
xúc. 

Mối quan hệ giữa các cá nhân có một tầm quan trọng lớn trong 
cuộc sống, nó giúp chúng ta phải thiết lập, phát triển và duy trì chúng, 
đặc biệt là các mối quan hệ giữa các cá nhân tích cực. Thiếp lập được 
mối quan hệ tốt hơn, chúng ta càng hạnh phúc và ngược lại. 

Theo Hewstone và Geoffrey (1996), thuật ngữ mối quan hệ đề cập 
đến mối quan hệ bền vững giữa hai người, đề cập đến những øì diễn ra 
giữa hai cá nhân. Các tính năng đặc biệt của mối quan hệ là: 

- Mối quan hệ tồn tại trong khuôn khổ thời gian, bao gồm cả lịch 
sử quá khứ và tương lai tưởng tượng. Các sự kiện trong quá khứ có thể 
ảnh hưởng đến hành vi hiện tại bằng cách thúc đẩy kỳ vọng và bối cảnh 
trong đó các kinh nghiệm hiện tại được đánh giá. Tương tự như vậy, 
kỳ vọng, mục tiêu và tưởng tượng về tương lai thường ảnh hưởng đến 
hành vi của các đối tác đối với nhau. Nói chung, hai đối tác càng thân 
thiết và cam kết của họ đối với mối quan hệ càng lớn thì sự ảnh hưởng 
sẽ càng mạnh. 

- Các mối quan hệ đặc biệt luôn có liên quan ảnh hưởng lẫn 
nhau. Bản chất của mối quan hệ này được xem là chìa khóa để hiểu 
các thuộc tính đặc biệt của các mối quan hệ khác. Ảnh hưởng lẫn 
nhau rất phức tạp và có thể không rõ ràng trong một tập tương tác 
duy nhất. 

- Mối quan hệ có các đặc điểm nguyên mẫu lâu dài về việc đối tác 
phát triển nhận thức về mối quan hệ, chẳng hạn như tập hợp các hiểu 
biết về bản chất của mối quan hệ và những gì mỗi đối tác có thể mong 
đợi từ đối tác khác. Những niềm tin này có thể có ý thức và đồng thuận, 
hoặc chúng có thể tiềm ẩn và bình dị. 


NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO ĐỂ CẢI THIỆN CÁC MỐI QUAN HỆ | 441 


- Mối quan hệ cá nhân cũng có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. 
Do đó, các đối tác phải cân bằng nhu cầu của một mối quan hệ với các 
mối quan hệ khác. Ngoài ra, mọi người thường tham gia vào các mạng 
xã hội như là thành viên của một mối quan hệ. Đặc biệt mối quan hệ 
Dyadic cũng có thể ảnh hưởng đến cách thức và mức độ mà các đối tác 
giao tiếp với các thành viên mạng khác. 

- Mối quan hệ khác nhau ở mức độ mà chúng là một hoặc nhiều 
mặt. Một số mối quan hệ được giới hạn trong một lĩnh vực hoạt động, 
trong khi đó, có một số mối quan hệ khác đa dạng hơn. Nói chung, mối 
quan hệ càng nhiều mặt thì càng khó để đặc trưng hóa mối quan hệ từ 
các quan sát đơn lẻ hoặc với các nguyên tắc đơn chiều. 


Bởi vì mối quan hệ giữa các cá nhân có vai trò quan trọng trong 
cuộc sống của chúng ta, nên Đức Phật đã dạy nhiều giáo lý liên quan 
đến vấn đề này. Trong phạm vi của bài nghiên cứu này, tác giả tập trung 
vào những lời dạy của Đức Phật về bốn mối quan hệ giữa các cá nhân 
như sau: 


- Mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ: 


Đức Phật nói rằng: “Cha tà mẹ là hai vị Phật trong gia đình”. 
Trong Kinh điển hiếu thảo, Đức Phật đã nêu ra mười loại lòng tốt 
mà người mẹ ban cho đứa trẻ: thứ nhất là lòng tốt của sự bảo vệ uà 
chăm sóc khi đứa trẻ còn trơng bụng mẹ, thứ hai là lòng tốt chịu đựng 
khi sinh con, thứ ba là lòng tốt quên äi tất cả nỗi dau khi đứa trẻ được 
sinh ra, thứ tư là sự tử tế khi tự mình ăn đắng và tiết kiệm ngọt ngào cho 
đứa con của tình, thú năm là sự tử tế khi đưa đứa trẻ đến một nơi khô 
ráo và tự làm ướt tình, thứ sáu là lòng tốt khi cho con bú uà nuôi dưỡng 
đứa trẻ, thứ bảy là lòng tốt rửa sạch ô uế, thứ tám là lòng tốt luôn 
nghĩ về đứa trẻ khi nó đi xa, thứ chín là lòng tốt của sự chăm sóc sâu sắc 
và tận tụy, thứ mười là lòng tốt của sự thương con vô cùng” (Đức Phật). 

Có thể nói rằng công đức của cha mẹ chúng ta, lòng tốt là vô hạn 
và mãi mãi. Ngay cả khi một người mẹ sống cả trăm năm, thế nhưng 
không ngừng lo lắng về đứa con tám mươi tuổi của mình. Vì điều 
này, những đứa trẻ nên biết ơn cha mẹ của mình, tôn trọng, và hiếu 
thảo. Thật khó khăn để trả ơn tình yêu thương con vô tận đó! 


Một lần nữa trong Kinh điển Đức Phật đã dạy: “Nếu bạn muốn trả 
ơn cha mẹ của bạn, hãy viết ra bản kinh này thay cho họ. Hãy đọc kinh này 


442 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thay mặt họ. Thay mặt họ ăn năn tội lỗi uà phạm tội. Vì lợi ích của cha mẹ, 
hãy cúng dường Tam Bảo. Vì lợi ích của cha mẹ bạn, giới luật của việc ăn 
uống tinh khiết. Vì lợi ích của cha mẹ hãy tu luyện phước lành. Nếu bạn có 
thể làm những điều này, bạn đang là một đứa trẻ hiếu thảo. Nếu bạn không 
làm những điều này, bạn là một người được định sẵn vàotâng địa ngục” 
(Đức Phật). 


Cha mẹ đã hy sinh tất cả những øì tốt nhất cho chúng ta, vì vậy khi 
còn nhỏ, chúng ta phải hiếu thảo. Tội bất hiếu là tội lỗi nặng nề nhất của 
một con người. Nếu chúng ta không tôn trọng họ và cư xử với họ như 
những người xa lạ, chúng ta không xứng đáng là một con người. Là một 
con người, điều đầu tiên người ta phải trau đồi là trở thành một đứa trẻ 
hiếu thảo. 

- Mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên: 

Giáo viên đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng 
ta. Họ là người cung cấp cho chúng ta kiến thức và kinh nghiệm, giúp 
chúng ta hiểu những thứ xung quanh, quan niệm về cuộc sống thực, 
biết cách xử lý các vấn đề gặp phải trong cuộc sống và cách chuẩn bị cho 
các kế hoạch tương lai của chúng ta. 


Đức Phật đã dạy những cách mà thanh niên nên học hỏi thầy cô. 
Trong Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Sigalaka) (lời khuyên cho cư sĩ) 
Đức Phật nói rằng: “Ở đó có năm cách mà thanh niên nên làm: bằng cách 
cố gắng vươn lên, kiên trì bằng cách chăm chú, lắng nghe,tôn trọng họ, uà 
làm chủ những kỹ năng mà họ đã dạy” (Đúc Phật, 1995, trang 46). 


Với những lời dạy này, Đức Phật khuyên các bạn trẻ nên tôn trọng 
giáo viên, tuân theo lời dạy của họ và nghĩ đến việc đền đáp công ơn 
của thầy cô. Tuy nhiên, một trong những cách trả ơn có ý nghĩa là nắm 
vững giáo viên giảng dạy, cố gắng trở thành một con người tốt và cố 
gắng áp dụng kiến thức đã học vào công việc cũng như vào cuộc sống 
hàng ngày để giúp cho xã hội phát triển. 

- Mối quan hệ giữa thanh niên và bạn bè 

Tình bạn là một mối quan hệ cá nhân có tính riêng biệt, tùy theo 
mức độ thân thiết và lợi ích họ đem lại. Trong Kinh Giáo thọ Thi-ca-la- 
việt (Sigalaka), Đức Phật đã dạy rằng: “có năm cách mà một người niên 
truyển đạt cho bạn bè và bạn đồng hành của mình: bằng sự rộng lượng uà 
lòng nhân từ, bằng những lời nói tử tế, bằng cách đối xử với họ như đối xử 


NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO ĐỂ CẢI THIỆN CÁC MỐI QUAN HỆ | 443 


, 


với chính mình, bằng cách chăm sóc phúc lợi cho họ, trở nên tốt đẹp hơn” 
(Đức Phật, 1995, tr. 46-468). 


Để duy trì và phát triển một người bạn đồng hành tốt, mọi người 
phải tôn trọng và mang lại lợi ích cho bạn bè cũng như nói những lời 
nói chân thật và chia sẻ hạnh phúc và nỗi buồn với bạn bè. 

- Mối quan hệ giữa thanh niên và những người đã làm tổn thương họ 

Thông thường, khi ai đó làm tổn thương chúng ta, chúng ta dễ 
dàng tức giận hoặc ghét họ, và không muốn thân thiện với họ nữa. 
Và đôi khi chúng ta muốn trả đũa họ. Những thái độ này gây hại 
cho bản thân chúng ta trước và chúng có thể ảnh hưởng đến những 
người khác. Trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada) Đức Phật đã nói: 
“Bất cứ ai mà gây hại cho kẻ thù của mình, hay ghét một kẻ đáng ghét, 
thì một tâm trí xấu sẽ gây ra cho chính mình và xảy ra một tác hại lớn” 
(Đức Phật, 1985, trang 22). 


Theo Đức Phật, nếu chúng ta áp dụng các phương pháp mạnh 
mẽ và bạo lực để giải quyết vấn đề của mình, chúng ta không thể 
tìm ra giải pháp thực sự để khắc phục chúng. Nếu chúng ta hành 
động theo cách bạo lực, chúng ta không bao giờ có thể tìm thấy 
hòa bình lâu dài. Đây là lý do tại sao Đức Phật từng nói trong Kinh 
Pháp cú (Dhammapada): “Hận thù không bao giờ được xoa dịu bởi 
hận thù trong thế giới này. Đây là một đạo luật vĩnh cửu” (Đức Phật, 
1985, trang 18). Để thoát khỏi sự thù hận và giận dữ của chúng ta 
và suy nghĩ của chúng ta về sự trả thù, chúng ta cần có lòng trắc ẩn, 
lòng nhân ái, sự kiên nhẫn và tha thứ. Những phẩm chất này phụ 
thuộc lẫn nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Khi chúng ta tu luyện lòng từ 
bi yêu thương, sự kiên nhãn và tha thứ cũng tăng lên trong tâm trí 
của chúng ta và tương tự, khi chúng ta thực hành từ bi, những phẩm 
chất khác cũng lớn lên trong tâm trí ta. Một khi chúng ta có những 
phẩm chất này trong tâm trí, sự tức giận và thù hận và ý nghĩ trả thù 
sẽ giảm đi và chúng ta có thể chịu đựng những người đã làm tổn 
thương chúng ta dễ dàng hơn. 


2.PHƯƠNG PHÁP 
2.1. Người tham gia 


Một bộ mẫu gồm 90 người trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh đã 
tham gia vào nghiên cứu này. Bộ mẫu bao gồm 4Š thanh niên Phật 


4444| CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


giáo và 4Š thanh niên không theo đạo Phật. Trong số họ có 4Š nam 
và 4Š nữ. Họ ở trong độ tuổi từ 22 đến 34 tuổi. Đặc biệt, để tiếp cận 
giới trẻ Phật giáo, chúng tôi đã đến thăm một số chùa ở thành phố 
Hồ Chí Minh và gặp gỡ các thanh niên Phật giáo sau thời gian cầu 
nguyện của chùa và mời họ tham gia vào nghiên cứu này. Về thanh 
niên không theo đạo Phật, chúng tôi đã mời sinh viên tốt nghiệp 
và sau đại học tại một số trường đại học ở Hồ Chí Minh tham gia 
nghiên cứu của chúng tôi. 
2.2. Tiêu chuẩn đánh giá 

Để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng bảng 
câu hỏi định hướng quan hệ. Một bảng câu hỏi bao gồm 23 đề mục 
trắc nghiệm đã được chuẩn bị. Mỗi mục có 4 lựa chọn thay thế. Việc 
tạo lập phương pháp này dựa trên tư tưởng của Phật giáo cũng như 
mô hình hành vi thường được thể hiện trong các mối quan hệ giữa 
các cá nhân. Nội dung câu hỏi tập trung vào năm vấn đề: Niềm tin 
và hiểu biết về Phật giáo, Mối quan hệ của thanh niên với cha mẹ, 
Mối quan hệ của thanh niên với giáo viên, Mối quan hệ của thanh 
niên với bạn bè và Mối quan hệ của thanh niên với những người đã 
làm tổn thương họ. 

2.3. Quy trình thực hiện 


Nghiên cứu này được thực hiện từ ngày 08/2016 đến 07/2017. 
Để thực hiện nghiên cứu này, bảng câu hỏi định hướng quan hệ 
được chuẩn bị đã được trao cho hai nhóm thanh niên như đã đề cập 
trước đó. Những người tham gia được hướng dẫn cách trả lời bảng 
câu hỏi. Ý tưởng không có câu trả lời đúng hay sai trong các câu hỏi 
đối với người tham gia. Khi những người tham gia hiểu rõ cách trả 
lời, bảng câu hỏi chuẩn bị được đưa ra. 

Khi việc thu thập dữ liệu được hoàn thành phù hợp, việc chấm 
điểm các bài kiểm tra đã được bắt đầu. Dữ liệu thô thu được đã được 
chuyển đổi thành biểu đồ chính và ghi nhớ các giả thuyết được đưa 
ra, các kỹ thuật thống kê được áp dụng đã được quyết định đưa ra. 

Sau khi hoàn thành điều chỉnh thống kê, các giả thuyết đã được 
chấp nhận hoặc từ chối, nghiên cứu liên quan đến công việc thăm 
dò và mối quan hệ khác nhau đã được khám phá. 


NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO ĐỂ CẢI THIỆN CÁC MỐI QUAN HỆ | 445 


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Niềm tin và sự giác ngộ của giới trẻ về Phật giáo 

Nghiên cứu hiện tại được thực hiện để khảo sát sự ảnh hưởng 
của Phật giáo đối với mối quan hệ giữa các cá nhân trong giới trẻ. 
Tuy nhiên, niềm tin và sự giác ngộ của mỗi cá nhân đóng vai trò 
quan trọng trong việc định hướng thái độ, tư tưởng, hành vi của 
mỗi một con người, những điều này có ảnh hưởng rất lớn đến cách 
cư xử giữa con người với con người. Do đó, trước hết nghiên cứu 
này nghiên cứu về niềm tin và sự giác ngộ của giới trẻ về Phật giáo. 
Từ dữ liệu thu thập được, chúng tôi thấy rằng có sự khác biệt đáng 
kể về niềm tin và sự giác ngộ giữa thanh niên giác ngộ Phật giáo và 
thanh niên chưa giác ngộ (p = 0.000; < 0.1). Bên cạnh đó, theo như 
kết quả khảo sát, điểm trung bình của thanh niên giác ngộ Phật giáo 
về niềm tin và sự hiểu biết của họ (M = 19.15) cao hơn giá trị trung 
bình của thanh niên chưa giác ngộ (M = 14.88). Từ những dữ liệu 
này, chúng ta có thể kết luận rằng thanh niên giác ngộ về Phật giáo 
có sự hiểu biết sâu sắc hơn và niềm tin vững chắc hợp lý hơn vào 
giáo lý Phật pháp so với những người trẻ chưa giác ngộ về giáo lý 
Phật pháp. Cụ thể, họ nghĩ rằng thành công và thất bại trong cuộc 
sống bị ảnh hưởng bởi luật nhân quả, không phải do cơ hội hay số 
phận; họ nghĩ rằng sự khác biệt giữa các chúng sinh là do nghiệp 
lực chứ không phải do Đấng tạo hóa; và họ biết rằng cái chết không 
phải là kết thúc, thay vào đó, họ nghĩ rằng chúng sinh sẽ tái sinh vào 
một nơi nào đó ứng với nghiệp lực của người đó đã làm. Hầu hết 
thanh niên giác ngộ giáo lý Phật pháp, họ hiểu rằng Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni là một con người và nhờ tu luyện nghiêm túc, Ngài đã 
trở thành Đấng giác ngộ. Ngài không phải là Đấng toàn năng, Ngài 
không có quyền giáng họa cho ai và cũng không tự dưng ban phước 
cho ai, và họ nghĩ rằng giáo lý Phật pháp là một cách tiếp cận trí tuệ 
đối với thực tế, Phật pháp không phải là một tôn giáo mà Phật pháp 
là một trường học. Đây là một chân lý mãi mãi trường tồn. Là một 
Phật tử, đương nhiên người đó sẽ nghiên cứu giáo lý của Đức Phật 
để có sự hiểu biết sâu sắc hơn so với những người chưa phải là Phật 
tử. Kết quả là, với sự hiểu biết của mình về giáo lý của Đức Phật, 
người đó có niềm tin sâu sắc hơn về Phật giáo. 


446 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Xét về khía cạnh giới tính, kết quả của ANOVA (Phân tích 
phương sai) không thể hiện sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ. 
Tuy nhiên, từ kết quả của giá trị trung bình, khi so sánh giữa nam 
và nữ, điểm trung bình của nữ về niềm tin và sự hiểu biết của họ 
về Phật giáo (M = 17,28) cao hơn giá trị trung bình của nam (M 
= 16,75).Mặc dù sự khác biệt này không đủ lớn để tạo ra sự khác 
biệt đáng kể trong phân tích phương sai, nhưng ít nhiều cũng đã thể 
hiện sự khác biệt về niềm tin và sự hiểu biết về Phật giáo giữa nam 
và nữ. Dựa trên điều này, chúng ta có thể nói rằng phụ nữ có niềm 
tin và giác ngộ sâu sắc hơn về Phật giáo so với nam giới. Phát hiện 
này phù hợp với khẳng định chung cũng như kết quả nghiên cứu 
của không ít nhà nghiên cứu cho rằng phụ nữ có tín ngưỡng cao 
hơn nam giới. Walter và Davie (1998) tuyên bố rằng phụ nữ có tín 
ngưỡng cao hơn đàn ông về mọi phương tiện tôn giáo. Stark (2002) 
đã kết luận rằng, phụ nữ có tín ngưỡng nhiều hơn nam giới đến nỗi 
mọi nghiên cứu định lượng có thẩm quyền về tôn giáo thường bao 
gồm tình dục như một biến đối chứng. Theo Sullins (2006), trong 
thập kỷ vừa qua, người ta đã phát triển mối quan tâm mới trong 
việc giải thích sự khác biệt giới tính hiển nhiên này. Vào những năm 
1960, dường như việc phụ nữ sùng đạo cao hơn đã phản ánh qua 
sự tự do của họ khỏi những ràng buộc của lao động tiền lương và 
vai trò được nuôi dưỡng của họ trong gia đình, đó là vị trí cấu trúc 
khác nhau của phụ nữ so với nam giới trong phân công lao động xã 
hội giới. Theo Luckmann (1967), cam kết của nam giới đối với lực 
lượng lao động cung cấp một nguồn giá trị thay thế và ý nghĩa khiến 
tôn giáo trở nên ít cần thiết hơn. 


NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO ĐỂ CẢI THIỆN CÁC MỐI QUAN HỆ | 447 


Bảng I: Tóm tắt về thiết kế giai thừa ANOVA hai chiều, tôn giáo 
x giới tính, trong các khía cạnh của mối quan hệ 




















Tôn giáo Giới tính "Tôn giáo x Giới tính 
Phạm vi khảo 5 Ề 
sát 


1.Niềm tin 
và sự giác 
0. 
ngộ đối với li, 
Phật giáo 
2.Mối 
quan hệ với : Ề | 2.73 . 0.445 


cha mẹ 


3.Mối 
quan hệ với : ì ' 0.727 | 0.205 | 0.652 
giáo viên 
4.Mối 
quan hệ với : : : ' 7.18 | 1.9S | 0.165 
bạn bè 


5.Mối quan 
hệ với những 
người đã 7.03 2.85 | 0.095 | 0.635 | 0.258 | 0.613 | 9.62 | 3.90 | 0.051 
làm họ tổn 


thương 







































































Bảng 2: Diểm trung bình của phạm vi các mối quan hệ như một 
chức năng có tác động về giới tính 

















Nữ Nam 
Phạm vi khảo sát : : 
Điểm trung Điểm trung SD 

bình bình 


1. Niềm tin và lá Ộ 

TT cà 17.28 16.75 3.40 
đối với Phật giáo 
2. Mối quan hệ với cha mẹ 18.15 1.50 17.15 2.67 


SLAIEDKHINHRC DI NDISU 16.28 1.94 16.8 1.99 
VIÊn 


4. Mối quan hệ với bạn bè 17.35 2.04 17.22 1.80 


5Š. Mối quan hệ với những 
người đã làm họ tổn thương 





9.71 1.67 9.86 1.54 




































































448 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


3.2. Mối quan hệ của thanh niên đối với cha mẹ 


Với khía cạnh mối quan hệ với cha mẹ, kết quả trong Bảng 1 cho 
thấy rằng có sự khác biệt đáng kể giữa nữ và nam trong mối quan hệ 
của họ đối với cha mẹ (p = 0,033; <0,1). Thêm vào đó, giá trị trung 
bình của nữ trong chiều này như được hiển thị trong Bảng 2 (M = 
18,15) cao hơn giá trị trung bình của nam (M = 17,15). Đối với 
người theo đạo Phật và người chưa theo đạo Phật, mặc dù không 
có sự khác biệt đáng kể về kết quả của ANOVA, nhưng giá trị trung 
bình của thanh niên đã theo đạo Phật (M = 18.04) lớn hơn giá trị 
trung bình của thanh niên chưa theo đạo Phật (M = 17,26). Kết 
quả này cho thấy thanh niên đã theo Phật giáo cư xử với cha mẹ 
của họ hiếu đạo hơn so với thanh niên không theo đạo Phật. Theo 
bảng thống kê, sự khác biệt về chất lượng mối quan hệ với cha mẹ 
giữa thanh niên Phật giáo và thanh niên không theo đạo Phật là 
không nhiều. Kết quả này là hợp lý. Trong mọi truyền thống văn 
hóa, tình cảm giữa con cái và cha mẹ thường được đề cao. Đây là 
một tiêu chuẩn quan trọng trong tính cách con người và nó cũng là 
một nghĩa vụ và nguồn hạnh phúc cho con cái. Có thể nói rằng yêu 
thương cha mẹ của chúng ta không phải là vấn đề về đạo đức hay 
đức hạnh, đó là hạnh phúc. Đặc biệt, ở Việt Nam, lòng hiếu thảo là 
một giá trị đạo đức cực kỳ quan trọng. Vì quan điểm này, hầu hết 
người Việt Nam rất tôn kính cha mẹ của họ, bất kể anh ta có phải 
là người theo tôn giáo hay không, và đây là một trong những lý do 
có thể giải thích tại sao sự khác biệt giữa thanh niên đã theo đạo 
Phật và không theo đạo Phật trong mối quan hệ với cha mẹ của họ 
không nhiều lắm 
3.3. Mối quan hệ của học sinh đối với giáo viên 

Trong mối quan hệ với giáo viên, kết quả ANOVA được thể hiện 
trong Bảng 1 cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa thanh niên giác ngộ 
Phật giáo và thanh niên chưa giác ngộ trong mối quan hệ với giáo 
viên của họ (p = 0,002; <0,1). Hơn nữa, giá trị trung bình của thanh 
niên Phật giáo trong mối quan hệ với giáo viên của họ (M=17,17) 
cao hơn giá trị trung bình của thanh niên chưa theo đạo Phật (M = 
15,91). Những chỉ số này cho thấy mối quan hệ của thanh niên Phật 
giáo với giáo viên của họ tốt hơn so với thanh niên chưa theo đạo 
Phật. Đặc biệt, thanh niên Phật giáo thường đợi giáo viên khi thây/ 


NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO ĐỂ CẢI THIỆN CÁC MỐI QUAN HỆ | 449 


cô đến lớp muộn, hoặc khi giáo viên dạy một chủ đề trừu tượng, họ 
thường chú ý đến đến bài giảng chứ không làm việc riêng, nếu giáo 
viên nói điều gì đó mâu thuẫn với sự hiểu biết của họ, thanh niên 
Phật giáo thường lắng nghe cho đến khi giáo viên trình bày xong và 
sau đó mới bày tỏ suy nghĩ của mình, nếu giáo viên cũ của họ rơi 
vào hoàn cảnh khó khăn, hầu hết thanh niên Phật giáo thường đến 
thăm và giúp đỡ họ hết mình. 
3.4. Mối quan hệ của thanh niên đối với bạn bè 

Đối với mối quan hệ với bạn bè, không có sự khác biệt đáng kể 
về kết quả ANOVA giữa thanh niên theo đạo Phật và thanh niên 
chưa giác ngộ, và giữa nam và nữ, cũng như không có sự khác biệt 
đáng kể về hiệu ứng tương tác giữa tôn giáo và giới tính trong mối 
quan hệ này. Tuy nhiên, khi xem xét các giá trị trung bình, chúng tôi 
nhận thấy giá trị trung bình của thanh niên giác ngộ Phật giáo (M 
= 17,53) và của nữ (M = 17,35) trong mối quan hệ của họ với bạn 
bè của họ cao hơn một chút so với giá trị trung bình của thanh niên 
chưa theo đạo Phật (M = 17,04) và của nam (M = 17,22). Những 
chỉ số này cho thấy không có nhiều sự khác biệt giữa thanh niên giác 
ngộ Phật giáo và thanh niên chưa theo đạo Phật cũng như giữa nữ 
và nam trong mối quan hệ của họ với bạn bè. 
3.5. Mối quan hệ với những người đã làm họ tổn thương 

Đối với mối quan hệ với những người đã làm tổn thương họ, theo 
kết quả trong Bảng 1, chúng tôi thấy rằng có sự khác biệt đáng kể giữa 
thanh niên Phật giáo và người chưa theo đạo Phật (p =.095; <0.1); và 
có hiệu ứng tương tác đáng kể giữa tôn giáo và giới tính (p =.051; <0.1). 
Ngoài ra, giá trị trung bình của thanh niên theo đạo Phật (M = 10,06) 
lớn hơn giá trị trung bình của thanh niên chưa theo đạo Phật (M = 
9,51) trong mối quan hệ của họ với những người đã làm họ tổn thương. 
Những dữ liệu này cho thấy mối quan hệ của thanh niên Phật giáo với 
những người đã làm tổn thương họ tốt hơn so với những người trẻ chưa 
theo đạo Phật. Nói cách khác, thanh niên Phật giáo có thái độ và hành 
vi đối với những người đã làm tổn thương họ tốt hơn những thanh niên 
chưa theo đạo Phật. Đó là, thanh niên Phật giáo thường thực tập từ bi 
và nhân ái với những người làm họ tổn thương, đồng cảm với những 
người đó và cố gắng chuyển đổi mối quan hệ đó thành một mối quan 
hệ hài hòa và thân thiện hơn. 


450 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Thông qua bốn phạm vi trong các mối quan hệ cá nhân của giới 
trẻ, chúng ta có thể tự tin kết luận rằng có sự khác biệt đáng kể giữa 
thanh niên theo đạo Phật và thanh niên chưa giác ngộ trong mối 
quan hệ của họ với cha mẹ, giáo viên, bạn bè và với những người 
đã làm họ tổn thương. Hơn nữa, theo kết quả trong Bảng 3, tổng 
giá trị trung bình của cả Š phạm vi đối với thanh niên Phật giáo (M 
= 81,97) trong nghiên cứu này lớn hơn tổng giá trị trung bình của 
thanh niên chưa theo đạo Phật (M = 74,62);tổng giá trị trung bình 
của cả Š phạm vi đối với nữ (M = 78,8) cũng cao hơn tổng giá trị 
trung bình của thanh niên chưa giác ngộ Phật pháp (M = 77,8). 

Vì thế, có thể kết luận rằng thanh niên theo đạo Phật biết cách 
phát triển và duy trì mối quan hệ giữa các cá nhân tốt hơn so với 
thanh niên chưa giác ngộ Phật pháp. Và nữ giới có thể tốt hơn một 
chút trong việc phát triển và duy trì mối quan hệ giữa các cá nhân 
sO với nam giới. 


Bảng 3: Tổng số điểm trung bình về phương điện tôn giáo và giới tính 














Phạm vi Trung bình SD 


Tôn giá 
bờ: dời Chưa phải Phật tử 74.62 
(n=45) l 





6.55 
Giới tính 
Nam (n=45) 77.8 6.5S 












































Từ những kết luận này, chúng ta có thể tin rằng những lời dạy của 
Đức Phật thực sự có giá trị và mang lại lợi ích cho những người thực 
hành giáo lý của Ngài. Bằng cách thực hành giáo lý của Đức Phật, 
mọi người đều có thể trở nên tốt hơn, hữu ích và có thể giúp ích 
cho đời. Không cần phải đợi đến sau này, mọi người đều có thể có 
cuộc sống hạnh phúc hơn bằng cách thực hành và luyện tập những 
lời dạy của Đức Phật tại đây và ngay bây giờ, tại thời điểm thực hành 
Pháp trong cuộc sống hàng ngày của chính mình. 


NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO ĐỂ CẢI THIỆN CÁC MỐI QUAN HỆ | 4Š l 


4. KẾT LUẬN 


Những giáo lý của Đức Phật rất thực tế, hợp lý và chứa đựng một 
cái nhìn thực tế về cuộc sống. Phật giáo không lôi kéo con người 
sống trong thiên đường hư ảo, không làm cho con người sợ hãi, hay 
làm khổ người ta với tất cả các loại nỗi sợ ảo tưởng và những cảm giác 
tội lỗi. Giáo lý Phật pháp tạo ra cảm giác tự lực bằng cách răn dạy rằng 
toàn bộ số phận của nhân loại nằm trong tay của chính họ, và chính họ 
sở hữu trường phát triển năng lượng và sự sáng suốt của chính mình để 
đạt được mục tiêu cao nhất. 


Hơn nữa, Phật giáo bồi dưỡng sự thăng tiến tâm linh bằng cách kêu 
gọi sức mạnh tư duy của con người. Đồng thời, thúc đẩy ý thức của sự 
khoan dung bằng cách vượt ra khỏi sự bó buộc về tôn giáo, quốc gia và 
chủ nghĩa cuồng tín. Phật giáo đã mang đến thái độ cơ bản tốt đẹp và 
đạo đức cho những người tiếp nhận giáo lý dưới hình thức này hay hình 
thức khác. 


Nói một cách chính xác và khách quan, Phật pháp cho chúng ta biết 
chúng ta là ai, thế giới xung quanh chúng ta là øì, và chỉ cho chúng ta 
cách để thực hiện tự do, hòa bình, tĩnh lặng và hạnh phúc. 

Giáo lý Phật pháp có khả năng thúc đẩy tiềm năng của cá nhân và tất 
cả các tiềm lực hay vị thế đã bị lu mờ trước những đóng góp của Phật 
giáo đối với triết học, nghệ thuật và văn học. Một khía cạnh của Phật 
giáo có tầm quan trọng tối cao trong suốt chiều dài lịch sử là chủ nghĩa 
duy lý trọn vẹn. Lý trí, mặc dù thường bị chế ngự bởi sự hối tiếc của con 
người, là thứ thuộc về loài người, để khai sáng cho họ, dù bị che khuất 
bởi một trong những bản năng của con người là cảm xúc. Phật giáo sẽ 
tiếp tục khuyến khích con người trở thành một thực thể lý trí, được dẫn 
dắt bởi ý chí, nhưng cũng không thiếu yếu tố tình cảm. 

Ngày nay, Phật giáo tiếp tục góp phần xây dựng cho các ngành khoa 
học, trong đó tâm lý học là một trong những ngành có liên quan gần 
nhất đến giáo lý của Đức Phật và có thể được thúc đẩy bằng cách áp 
dụng các giáo lý của Ngài vào học thuật và các lĩnh vực thực hành, đặc 
biệt là tâm lý trị liệu. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi thấy rằng Phật giáo có những đóng 
góp đáng kể để phát triển và duy trì mối quan hệ giữa các cá nhân của 
giới trẻ. Đặc biệt, thanh niên giác ngộ Phật giáo có thể duy trì và phát 


452 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


triển tốt hơn mối quan hệ của họ với cha mẹ, giáo viên, bạn bè và có 
thể ứng xử hợp lý với những người đã làm họ tổn thương hơn những 
thanh niên chưa theo đạo Phật. Nói cách khác, thái độ, hành vi và tình 
cảm của thanh niên Phật giáo đối với cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những 
người đã làm tổn thương họ tốt hơn những thanh niên chưa giác ngộ 
đạo Phật. 


Phật giáo có những đóng góp quý giá cho xã hội đương đại, vì thế 
những giáo lý của Đức Phật nên được truyền bá cho tất cả mọi người, 
đặc biệt là thế hệ trẻ. Để tránh sự thiên vị của sự phân biệt tôn giáo 
và vượt qua những thách thức trong việc hướng dẫn giáo lý, giảng sư 
và người hướng dẫn nên khéo léo trong quá trình này, không cần 
phải nhấn mạnh vào các nghi lễ tôn giáo, mà nên hướng tới những 
nguyên tắc đạo đức, phương pháp rèn luyện tâm trí và những nhân 
cách được Đức Phật đề cao. 


Ngoài ra, chúng tôi phải thừa nhận rằng nghiên cứu này chưa 
phải là một nghiên cứu hoàn chỉnh. Mặc dù chúng tôi đã phân tích 
nghiêm ngặt và kỹ lưỡng những đữ liệu thu thập được, nhưng kết 
quả chúng tôi trình bày ở trên chỉ mang tính tương đối. Điều này 
xuất phát từ cả yếu tố khách quan lẫn yếu tố chủ quan. Mặt khác, 
bảng câu hỏi chúng tôi xây dựng có thể chưa hoàn hảo để truyền tải 
được tất cả các vấn đề cần giải quyết, hay không thể thu thập được 
thông tin quan trọng giúp ích cho nghiên cứu này. Mặt khác, có 
những người tham gia đã không thực hiện câu hỏi một cách nghiêm 
túc và trung thực, do đó câu trả lời của họ có thể đã không phản ánh 
chính xác các vấn đề được đề cập trong bảng câu hỏi. 


Vì thế, để phát triển đề tài này, tôi đề xuất cần thực hiện các ng- 
hiên cứu chuyên sâu hơn để thu hút sự chú ý của cộng đồng đối với 
Phật giáo, đặc biệt là các nguyên tắc đạo đức và phương pháp khoa 
học trong việc trau dồi nhân cách. Các nghiên cứu nên được thực 
hiện theo xu hướng định tính và định lượng, hoặc kết hợp cả hai. 
Bởi vì với các nghiên cứu định tính, nhà nghiên cứu có thể xem xét 
các vấn đề dưới nhiều khía cạnh, từ đó có thể khám phá ra những 
điều quan trọng mà nghiên cứu định lượng không thể đạt được. 


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHẬT GIÁO 
VỀ SỨC KHỎE VÀ AN SINH: CON ĐƯỜNG 
HƯỚNG TỚI MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG 


TS. A. Sarath Ananda ©) 


TÓM TẮT 

Phương pháp tiếp cận theo Phật giáo về chăm sóc sức khỏe là 
phương pháp vô cùng có giá trị, các học giả đã nghiên cứu những 
bài học về giá trị của sức khỏe và hạnh phúc ở nhiều phần trong bộ 
Tam Tạng, các bài thuyết pháp và các kinh điển khác.Một số nhà 
tâm lý học hiện đại như WilliamJames, Carl Jung và Eric Fromm 
cũng đã xác định quan điểm triết học củaP hật giáo về chăm sóc 
sức khỏe. Đức Phật đã thuyết giảng, nếu một người kiểm soát được 
thân, khẩu, ý thì hầu hết các điều ác của người này sẽ không có cơ 
hội phát triển.Chính sự không thanh tịnh của thân tâm đã gây ra 
nhiều bệnh tật kể cả khi tâm ác bị giấu bên trong mà không để lộ 
ra bên ngoài. Có thể thấy trong xã hội hiện nay, hầu như mỗi người 
đều có các loại bệnh khác nhau,chủ yếu là do họ không thể kiểm 
soát được thân và tâm của mình. 

Vấn đề nghiên cứu chính trong bài viết này là tìm hiểu làm thế 
nào để phương pháp nâng cao sức khỏe và hạnh phúc cho mỗi cá 
nhân của Phật giáo có thể được sử dụng để thiết lập một xã hội bền 
vững.Khi tiến hành nghiên cứu này, người nghiên cứu muốn đạt các 
mục tiêu sau: Đầu tiên là xác định phương pháp tiếp cận theo Phật 


*, Department of Social Sciences, Sabaragamuwa University of Sri Lanka 
Người dịch: Hà Linh 


453 


454 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


giáo để có cuộc sống lành mạnh:Thứ hai, cố gắng phân tích sự hiểu 
biết về phương pháp tiếp cận này của mỗi cá nhân. Thứ ba, phân 
tích cách thức thiết lập hệ thống chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy xã 
hội bền vững. Cuối cùng, người nghiên cứu sẽ đề xuất làm thế nào 
để phương pháp chăm sóc sức khỏe theo Phật giáo có thể nâng cao 
tính bền vững của xã hội loài người theo nhiều cách khác nhau,dựa 
trên các dữ liệu được sử dụng. 


Phương pháp nghiên cứu của bài viết là sử dụng cấu trúc bảng 
câu hỏi để thu thập thông tin một cách tiết kiệm hiệu quả nhất. Tôi 
chọn phương pháp này do có nhiều ích lợi trong việc thu thập, phân 
loại, phân tích và diễn giải số liệu. Năm trăm người đã được chọn 
mẫu ngẫu nhiên và được hỏi về phương pháp tiếp cận sức khỏe và 
hạnh phúc của Phật giáo. Khung lý thuyết áp dụng trong nghiên 
cứu này là sự hình thành bệnh tật trong xã hội. Đã có chứng minh 
rằng các cá nhân thích sử dụng thuốc liên tục để đối phó với bệnh 
tật thay vì cố gắng phòng tránh bệnh tật bằng cách thanh lọc cơ thể 
bên trong. 


Phương pháp sống lành mạnh theo lời dạy của Phật đã được ghi 
lại trong Kinh Magandiya và Kinh Bojjhanga Paritta theo cách rất 
đơn giản để bất cứ ai cũng có thể hiểu dễ dàng và thực hành có hiệu 
quả cao mà không phải nỗ lực quá nhiều.Nhưng chúng tôi hiểu rằng 
mặc dù những người được hỏi biết những phương pháp sống lành 
mạnh của Phật giáo, nhưng họ cũng chưa biến nó thành một phần 
của cuộc sống hàng ngày. Nếu thực hiện theo phương pháp Phật 
giáo về chăm sóc sức khỏe sẽ hỗ trợ sự phát triển bền vững trong xã 
hội, từ cấp cá nhân, nhóm, đến cấp cộng đồng, thúc đẩy các tổ chức 
như kinh tế,văn hóa, chính trị. Tuy nhiên, bệnh tật tạo ra do yếu tố 
văn hóa và xã hội đã trở nên mạnh mẽ hơn do con người ngày nay 
trở thành nô lệ cho các cấu trúc bị chi phối bởi y tế hiện đại. Thay 
vì có nỗ lực tinh thần để chiến đấu chống lại nhân tố gây bệnh bên 
trong, họ đã thụ động làm theo các yêu cầu phản con người, phản 
xã hội, gây ra rất nhiều dạng bệnh tật khác nhau. Phần cuối, người 
nghiên cứu khuyến nghị cần có chương trình nhận thức về phương 
pháp sống lành mạnh và hạnh phúc theo Phật giáo để cung cấp cho 
các cá nhân hiểu rõ hơn về lợi ích của nó. 


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHẬT GIÁO VỀ SỨC KHỎE VÀ AN SINH | 45S 


I. GIỚI THIỆU 

“Tính bền vững” là một thuật ngữ phổ biến trong giới trí thức 
trong vài thập kỉ qua. Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đã được đặt 
ra để đạt một số chỉ số chính về chính trị - xã hội và kinh tế. Mục 
tiêu phát triển bền vững hiện tại đã được đặt ra để đạt những chỉ 
số tăng trưởng nâng cao cuộc sống con người (Kumar và đồng sự, 
2016). Nhưng sự bền vững không phải là một mục tiêu đễ dàng đạt 
được như dự đoán (Stubbs, 2017). Một trong những vấn đề toàn 
cầu chính đe dọa theo nhiều cách đến sự bền vững của nhân loại, 
chính là sức khỏe và hạnh phúc. 

Với sự ra đời của công nghiệp hóa, con người đã gặp phải rất 
nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe 

(Szreter, 2004) và hiện tại trên khắp thế giới, chúng ta đang 
chứng kiến những tác động lớn của sức khỏe đến đời sống con 
người. Mỗi quốc gia, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và thậm 
chí các tổ chức xã hội dân sự đã đồng hành cùng nhau giảm thiểu 
hoặc kiểm soát các tác nhân gây nguy hiểm đến sức khỏe, nhưng 
nhiệm vụ này còn xa mới hoàn thành. Trong bối cảnh rộng hơn này, 
khái niệm Phật giáo và tính bền vững dường như không thể tách rời 
trong việc mở đường cho hạnh phúc, việc này không chỉ đem lại lợi 
ích cho nhân loại mà còn cho toàn vũ trụ. Mặc dù đó là một nguyên 
tắc chung đã được chấp nhận, cần phải có giải thích sâu hơn trước 
khi đi đến một kết luận cụ thể. 


II.TẦM QUAN TRỌNG CỦA VẤN ĐỀ 


Tổ chức Y tế Thế giới (2018) định nghĩa sức khỏe “là trạng thái 
toàn diện về thể chất, tính thần,và xã hội, không chỉ bao gồm tình 
trạng không có bệnh hay yếu đuối. Trong một định nghĩa khác,sức 
khỏe được xem là khả năng thích ứng và tự quản lý” (Huber và 
đồng sự, 2011). Herzlch(1973) đã giải thích sức khỏe theo cả hai 
cách tích cực và tiêu cực. Theo cách tích cực, đó là việc nhận thức 
đầy đủ về sức khỏe của mình “do có cảm giác tự do trong cơ thể cảm 
giác về sức khỏe cơ thể và các chức năng" (trang 53) . Theo cách 
tiêu cực, sức khỏe được xem là Sự vắng mặt của bệnh tật” (ibid). 
Theo Anttonen và Räsänen (2008),sức khỏe hạnh phúc là kết quả 
của việc thỏa mãn nhu cầu quan trọng của cá nhân và đạt được các 
mục tiêu, kế hoạch đã đề ra cho cuộc sống của một người. Diener 


456 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


vàSeligman (2004) trình bày đó như những đánh giá tích cực về 
cuộc sống con người, (vì sức khỏe) bao gồm những cảm xúc tích 
cực, sự tham gia, sự hài lòng, và có ý nghĩa sống. Tất cả các định 
nghĩa chứng minh rằng các yếu tố về thân và tâm của mỗi cá nhân là 
tài sản của người đó trong bối cảnh xã hội. 

Trong bối cảnh này, chúng ta phải hiểu Phật giáo có cái nhìn 
như thế nào về sức khỏe và hạnh phúc, phương pháp Phật giáo giúp 
thúc đẩy sức khỏe và hạnh phúc trong xã hội ra sao.Mọi người đều 
đồng ý, tất cả các tôn giáo trên thế giới đều cố gắng làm cho cuộc 
sống của các tín đồ hạnh phúc hơn, bằng cách chống lại những đau 
khổ do tâm bệnh, thân bệnh mang lại. Phật giáo không đề cao việc 
theo đuổi lợi ích vật chất để tiếp tục luân hổi mà định hướng cho 
các cá nhân đạt đến hạnh phúc tối thượng bằng cách tuân theo giới 
luật một cách có phương pháp. Quyết định rời khỏi cung điện của 
hoàng tử Tất Đạt Đa cũng dựa trên ba dấu hiệu khổ khác nhau: một 
người già, một người bệnh, một xác chết và giải pháp là sự nhận 
thức qua tu tập tâm linh.Cách tiếp cận của Phật giáo chủ yếu xoay 
nhận thức về khổ (dukkha) (Wijesekara, 2008). Nhận thức này dẫn 
chúng ta đi khỏi đau khổ bằng cách thực hành con đường mà Đức 
Phật đã chỉ ra. 


Khi xã hội phát triển, các bệnh liên quan đến lối sống (Tabish, 
2017) đã trở nên phổ biến, tương tự, y tế hóa đã trở thành một 
ngành kinh doanh. Việc thể chế hóa dịch vụ y tế đã cung cấp nhiều 
dịch vụ khác nhau, nhưng một số lượng lớn người trên thế giới, đặc 
biệt là ở các nước đang phát triển, dường như không tiếp cận được 
các tiện ích đó (Peters et al,2008). Nghèo đói, bị cách ly, khu vực địa 
lý, thiếu hiểu biết, truyền thống và bất cẩn là một số rào cản trong 
việc sử dụng các dịch vụ này. Khi một cá nhân bị bệnh, người đó 
không hạnh phúc vì thế các thành viên trong gia đình cũng không 
hạnh phúc. Nếu dân cư một quốc gia bị mắc nhiều bệnh và bị dịch 
bệnh lan tràn, gánh nặng tài chính phải chịu là con số không thể 
bỏ qua. Vì vậy, cần phải có những cá nhân, gia đình và xã hội lành 
mạnh để hướng tới một thế giới bền vững. 

Một trong những định nghĩa nổi tiếng về tính bền vững được 
Ủy ban Brundtland đưa ra vào năm 1987 là“đáp ứng nhu cầu của 
hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng các thế hệ tương lai đáp 
ứng nhu cầu của họ” (Graf, 2015). Tính bền vững đã được xác định 


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHẬT GIÁO VỀ SỨC KHỎE VÀ AN SINH | 4Š§7 


ban đầu dựa trên sự suy thoái ngày càng tăng của nguồn tài nguyên 
tự nhiên thế giới. Nhưng định nghĩa này đã không thảo luận rộng 
về việc bảo tồn nguồn nhân lực về mặt tinh thần.Thế hệ hiện tại 
cần tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên một cách có trách nhiệm, nếu 
không thế hệ tượng lai sẽ không còn nguồn tài nguyên này để sử 
dụng. Sự ổn định lâu dài được thấy dựa trên sự phụ thuộc lẫn nhau 
giữa việc bảo vệ môi trường và hưởng thụ lợi ích kinh tế. Nhưng 
hiện tại, các học giả đã hiểu rằng, các khía cạnh môi trường, sinh 
thái, chính trị - xã hội của tính bền vững cũng quan trọng không 
kém khía cạnh kinh tế. 


HI. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 


Các câu hỏi nghiên cứu chính nảy sinh trong bối cảnh này là: sức 
khỏe và bệnh tật là gì? khỏe mạnh, hạnh phúc là øì?, tính bền vững 
là gì? Sức khỏe và hạnh phúc có liên quan với nhau như thế nào? 
,»ức khỏe và hạnh phúc đóng góp như thế nào cho sự bền vững của 
thế giới? Quan điểm của Phật giáo về sức khỏe và hạnh phúc,và 
cuối cùng, phương pháp theo Phật giáo có thể giúp đạt được tính 
bền vững trong tương lai như thế nào? 


Vấn đề chính sẽ được giải quyết trong nghiên cứu này là liệu 
cách tiếp cận đối với sức khỏe và hạnh phúc của Phật giáo có thể tạo 
nên một xã hội bền vững trong tương lai không? 

Do đó, mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu xem cách tiếp 
cận của Phật giáo đối với sức khỏe và hạnh phúc sẽ đóng góp như 
thế nào cho một tương lai bền vững. Người nghiên cứu mong muốn 
đạt các mục tiêu sau khi thực hiện nghiên cứu này: Thứ nhất là xác 
định phương pháp tiếp cận theo Phật giáo để có cuộc sống lành 
mạnh:Thứ hai, cố gắng phân tích sự hiểu biết về phương pháp tiếp 
cận này của mỗi cá nhân. Thứ ba, phân tích làm thế nào để thiết 
lập hệ thống chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy xã hội bền vững. Cuối 
cùng, người nghiên cứu sẽ đề xuất làm thế nào để phương pháp 
chăm sóc sức khỏe theo Phật giáo có thể nâng cao tính bền vững 
của xã hội loài người theo nhiều cách khác nhau,dựa trên các dữ liệu 
được sử dụng. 

Phương pháp nghiên cứu của bài viết là sử dụng cấu trúc bảng 
câu hỏi để thu thập thông tin một cách tiết kiệm hiệu quả nhất. Tôi 
chọn phương pháp này do có nhiều ích lợi trong việc thu thập, phân 


458 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


loại, phân tích và diễn giải số liệu. Năm trăm người đã được chọn 
mẫu ngẫu nhiên và được hỏi về phương pháp tiếp cận chăm sóc 
sức khỏe của Phật giáo và tính bền vững của nó.Mỗi cá nhân trong 
xã hội đa dạng này đều có một cơ hội bình đẳng để được chọn vào 
mẫu. Nhóm mẫu được chọn trả lời bảng câu hỏi có những đặc điểm 
sau: Có 238 nam (47,6%) và 262 nữ (52,4%). Nhómtheo độ tuổi 
(Bảng 1) và nhóm theo tôn giáo (Bảng 2) của những người được 
hỏi khác nhau đáng kể và có thể coi câu trả lời đại diện cho các tầng 
lớp của xã hội.Nghề nghiệp của mẫu được chọn cũng thể hiện tất cả 
các loại hình: thất nghiệp (89 - 17%), khu vực công (256 - 51,2%), 
khu vực tư (105 — 21%), các lĩnh vực khác (50 - 10%). 


Khung lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu này là sự hình thành 
bệnh tật của xã hội. Đã có chứng minh rằng các cá nhân thích sử 
dụng thuốc liên tục để đối phó với bệnh tật thay vì cố gắng phòng 
tránh bệnh bằng cách thanh lọc cơ thể bên trong. Cách tiếp cận 
xã hội tạo ra bệnh tật đã được các học giả sử dụng từ lâu. Emile 
Durkheim (Dew, 2015),mục sư Talcott (1951), Ervin Gofman 
(1961 và 1963), Alfred Schutz (1967) vàMichael Foucault (Smith, 
1975) là một số học giả giải thích về bệnh tật của cá nhân trong 
các mô hình xã hội học khác nhau. Cách bệnh tật được nhìn nhận, 
cảm nhận, trải nghiệm, giải thích và chấp nhận phản ánh nhiều khía 
cạnh về văn hóa xã hội. Dựa trên những khía cạnh này, phản ứng đối 
với người bệnh cũng thay đổi theo. 


IV.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 


Khi bị bệnh, mọi người thường tìm cách điều trị y tế, đặc biệt là 
dùng thuốc Tây y. Thông thường ở các nước, các chuyên gia chăm 
sóc sức khỏe sử dụng kỹ thuật y sinh trong nghiên cứu và điều trị 
các bệnh,trong đó chú trọng vào yếu tố sinh học. Những yếu tố xã 
hội, môi trường và tâm lý bị bỏ qua. Y học và Phật giáo có một điểm 
tương đồng. Giống với Phật giáo, y học cũng hướng đến giảm bớt 
đau đớn và đau khổ. Không giống như người hành nghề y khoa như 
bác sĩ, thầy thuốc hoặc pháp sư chữa bệnh, Đức Phật đã chỉ ra một 
lối sống cần phải được thực hành liên tục một cách có phương pháp 
để thoát khổ. Con đường Trung đạo, Tứ thánh đế và Bát chánh đạo 
mà Đức Phật dạy là những cách thức siêu việt, vì hầu hết những đau 
khổ của con người là do quá dính mắc vào tham, sân, si. Nếu một 


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHẬT GIÁO VỀ SỨC KHỎE VÀ AN SINH | 459 


người không thể kiểm soát lòng tham của mình, họ sẽ không đạt 
được hạnh phúc trường tồn trong cuộc sống. 


Trong Kinh tập Sutta Nipata, Đức Phật giải thích về khổ được 
tóm tắt như sau: 


Hõi này các Tỳ Khưu, cái gì là Chân đế của sự khổ? Sanh là khổ, 
già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, đau đớn, ñau buổn, than thở và 
tuyệt vọng là khổ, sống chung tới người mình không ta thích là khổ, xa 
ha người thân yêu là khổ, mong muốn mà không được là khổ. Tóm lại, 
chấp thủ vào ngũ uẩn là khổ”. “ (Keown, 2013, trang S0). 


Đức Phật đã đưa ra ví dụ về thực hành chăm sóc sức khỏe thông 
qua chính hành vi của mình-câu truyện của trưởng lão Putigattatis- 
sa Thero và Suppiya Dpasika là hai ví dụ chứng minh.Việc chăm sóc 
nhau khi ốm đau bệnh tật cũng được nhấn mạnh. 


* Hỡi các tỳ kheo, người không có cha hay mẹ nuôi dưỡng chăm sóc. 
Hỗi các tỳ kheo,nếu người không quan tâm tới người khác, sau đó, ai sẽ 
quan tâm đến ngươi các tỳ kheo à, bất cứ ai chăm sóc ta,cần chăm sóc 
những người bệnh ốm” (Emmanuel, 2016, trang 615). 


Nếu một tín đồ cố gắng thấu hiểu giáo lý của Phật theo cách 
thực tế thì có nhiều trường hợp Đức Phật đã cho chúng ta thấy quan 
điểm của Ngài về sức khỏe và hạnh phúc như thế nào. Bản thân 
con đường Trung Đạo là một ví dụ tốt để con người không bị rơi 
vào thái cực. Bất cứ thái cực nào cũng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm 
trọng về tâm lý hoặc thể chất làm cho con người trở nên yếu đuối. 
Một trong những khái niệm cơ bản của Phật giáo mà mọi người 
đều được khuyến khích thực hành là Tâm Từ (Metta), nó không chỉ 
giúp bản thân mà còn cho những người khác. Nhiều người trong xã 
hội ngày nay, cho dù họ có phải là Phật tử hay không, đã không để 
ý đến một thực tế rằng các khía cạnh của cuộc sống gồm cảm xúc, 
tinh thần, xã hội và văn hóa không thể tách rời với khía cạnh thể 
chất.Sự bền vững của thế giới được duy trì khi mỗi người đều phát 
triển cảm xúc rộng lượng, đồng cảm đối với những người khác 

Phật giáo thảo luận về năm “ziyanas”, hoặc năm quy luật, tiến 
trình của các trật tự vũ trụ. Các quy luật này giải thích,tại sao mọi 
việc, đặc biệt là khổ, xảy ra trong cuộc sống của chúng ta.Các quy 
luật này giải thích suy nghị, lời nói và hành động của ta ảnh hưởng 


460 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


đến mức độ khổ như thế nào và tâm trí của ta hoạt động trong 
những điều kiện khác nhau như thế nào.Cái Tôi chịu trách nhiệm 
trong việc không kiểm soát được quá trình suy nghĩ, hành động và 
hành vi của mình . 


Quan điểm nhà Phật đưa ra là Nhân quả (kamwna), mối liên hệ 
giữa nguyên nhân và kết quả. Mỗi hành động tốt hay xấu đều có kết 
quả riêng. Sức khỏe được nhìn nhận dưới góc độ tổng thể tạo nên 
trạng thái thân và tâm của mỗi người, cùng với mối quan hệ bền 
chặt và xây dựng với gia đình, hàng xóm, nơi làm việc và môi trường. 
Nếu một người ngã bệnh, tất cả các mối quan hệ này đều bị xáo trộn 
và tạo sự bất hòa. Vì vậy, sự hài hòa giữa tất cả các khía cạnh nói trên 
trong xã hội mang đến sự bền vững. Phật giáo có cái nhìn toàn diện 
và chủ yếu tin vào mối tương quan và sự phụ thuộc lẫn nhau của tất 
cả các hiện tượng và mối quan hệ nhân quả. Niềm tin này được xuất 
phát bởi giáo lý duyên khởi (paficcasamuppada), hay được biết đến 
là quy luật có điều kiện, luật nhân quả vận hành trong tất cả các hiện 
tượng về thể chất, tâm lý và đạo đức. 

Điều không cần phải tranh cãi là con người sống hạnh phúc khi 
khỏe mạnh về thân và tâm. Hầu hết mọi người chỉ điều trị y tế sau 
khi biết rằng họ bị bệnh nhưng Phật giáo cho rằng tốt hơn hết là 
giảm thiểu bệnh tật càng nhiều càng tốt. Phật giáo khuyên các cá 
nhân rèn luyện tâm trí của họ để đạt được trạng thái cân bằng. Nó 
dựa trên Bốn tâm vô lượng là: metta [Từ], Muditha [Bi], karuna 
[Hÿ] và upekkha [Xả]. Các bệnh ngắn có thể chấp nhận được như 
một phần của cuộc sống, nhưng các bệnh kéo dài gây ra hậu quả 
nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự bền vững của xã hội theo nhiều 
cách. Khía cạnh đáng chú ý nhất của y học hiện đại là nó cũng chưa 
thể giải quyết tất cả các ảnh hưởng hệ quả này cùng một lúc. Vì vậy, 
điều trị vật lý các triệu chứng của bệnh sẽ không có ích cho bệnh 
nhân. Việc điều trị còn cần có thêm các phương pháp điều trị tỉnh 
thần. 


Có thể hiểu quan điểm của Phật giáo về sức khỏe và hạnh phúc 
liên quan đến chuẩn mực đạo đức. Bệnh tật chắc chăn là kết quả của 
hành vi phi đạo đức. Vì vậy, nếu một người kiểm soát hành vi của 
mình và thực hành giới luật (sila), kiểm soát tâm (samadhi) và trí 
tuệ (panna), người đó có thể chiến thắng vượt qua nhiều bệnh về 
tâm hoặc thân của mình. Mỗi người nên hiểu rằng bản thân mình 


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHẬT GIÁO VỀ SỨC KHỎE VÀ AN SINH | 46 Ì 


phải chịu trách nhiệm cho tất cả bệnh tật mà mình mắc phải thay vì 
đổ lõi cho bên ngoài. Y học được công nhận có thể chữa khỏi hẳn 
hoặc tạm thời một số bệnh, hoặc kiểm soát hạn chế sự phát triển 
của một số bệnh. Nhưng thực tế khắc nghiệt là tất cả mọi người đều 
phải chịu đau khổ, bệnh tật và cái chết. Vì vậy, ai cũng cần xác định 
một lối sống cân bằng dựa trên sự cảm thông, tình thương và lòng 
khoan dung. Phật giáo cũng không quên rằng có các điều kiện và 
bối cảnh mà cá nhân không kiểm soát được như môi trường, vấn đề 
công việc, thiếu tài chính hoặc không đủ trang bị y tế. Sự bền vững 
của xã hội bị ảnh hưởng chủ yếu trong các lĩnh vực này. 

Tri kiến đúng đắn (sammaditthi) về thế giới sẽ có được khi sức 
khỏe tin thần khỏe mạnh. Nếu chúng ta phát triển và nuôi dưỡng 
những tri kiến sai lầm thì chúng ta sẽ bị mê mờ trước thực tế. Chúng 
ta phải kiểm soát tham (lobha), sân (dosa) và si (moha) để có một 
xã hội bình đẳng và công bằng - điều cần thiết để phát triển bền 
vững. Những ai phát triển ba đặc tính của cuộc sống là amicca (vô 
thường), đukkha (khổ) và anaffa (vô ngã), thì người ấy sẽ hiểu được 
hiện thực thế giới và không bao giờ làm điều ác. Có một số Kinh 
Phật như bojjhanga parifta được tụng khi có người bị bệnh. Người 
ta tin rằng nếu tụng kinh boøjjhanga pariffa chính xác trong cách 
phát âm và người bệnh chăm chú lắng nghe ý nghĩa của nó thì tâm 
người đó sẽ ổn định. Bố thí (đana) là một hành động thúc đẩy sự 
chia sẻ và ích lợi xã hội. Phật giáo khuyến khích các đệ tử cho đi khi 
có thể. Hành động này giúp họ nuôi dưỡng sự tình thương và từ bỏ 
bám luyến vào vật chất. 

Khi bàn về sức khỏe và hạnh phúc, chúng ta phải hiểu bệnh tật 
đã được các nhà xã hội học ban đầu mô tả như thế nào. Durkheim 
đã sử dụng một cách tiếp cận bệnh lý (1982) để giải thích hành vi 
cá nhân và sự rối loạn (1897). Goffman đã sử dụng sự kỳ thị trong 
Asylums (sự ẩn nấp an toàn) (1961). Parsons (1951) nói về vai trò 
bệnh tật giúp chúng ta hiểu cách người bị bệnh và những người 
khác cùng nhìn vào một bối cảnh theo con mắt khác nhau. Đối với 
Parsons, bị bệnh là một rối loạn chức năng và nó ảnh hưởng đến 
xã hội theo nhiều cách. Trong khi những người khỏe muốn người 
bệnh tránh làm các nhiệm vụ và trách nhiệm thông thường thì người 
bệnh và những ngườikhỏe muốn người bệnh trở lại trạng thái bình 
thường càng sớm càng tốt. 


462 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Theo các nguồn đữ liệu chính trong bài nghiên cứu này, khi được 
hỏi, 72% người được hỏi trả lời rằng các thành viên trong gia đình 
không mong đợi người bệnh thực hiện vai trò xã hội bình thường. 
Nhưng 48% tin rằng người bệnh nên có cơ hội làm việc một cách 
bình thường nếu bệnh không quá nặng. 84% khác nói rằng người 
bệnh nên được chăm sóc y tế đúng cách để sớm trở lại với công việc 
bình thường. 32% trong mẫu chọn nói rằng họ đã mắc bệnh nhẹ 
ngắn ngày ít nhất một lần trong mười hai tháng qua và ó8% thừa 
nhận rằng ít nhất một thành viên hoặc người thân gia đình mắc 
bệnh kéo dài. 28% nghi ngờ rằng họ sẽ mắc cùng một bệnh tương 
tự như người nhà hoặc bệnh khác kéo dài trong tương lai. Những 
người (78%) trong mẫu cho rằng bệnh tật có thể ảnh hưởng đến 
công việc và con người có thể có xu hướng mắc các bệnh liên quan 
đến công việc (69%). Bệnh về thân chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức 
khỏe về tinh thần và người lao động ,nhân viên sẽ bị giảm hiệu suất, 
giảm kỹ năng làm việc. 

Khi được hỏi về sức khỏe của cá nhân, 89% đã nói rằng họ hài 
lòng với sức khỏe thể chất của mình trong khi chỉ có 56% hài lòng 
với sức khỏe tinh thần. Điều này chứng tỏ có một sự khác biệt giữa 
tình trạng thân và tâm của các cá nhân. Nhiều người đang phải chịu 
đựng những vấn đề khác nhau mà bản thân họ cảm thấy khó giải 
đáp. Các mối quan hệ xã hội đang tốt hơn và những người được 
hỏi có mối quan hệ rất tốt với gia đình (92%), bạn bè (27%), người 
thân (83%), khu phố (87%) và nơi làm việc (89%). Một câu trả lời 
trái ngược là 68% không hài lòng với lối sống của mình ngày nay và 
nhiều người trong số họ là nữ (41%). Người nghiên cứu cho rằng 
điều này có thể là do áp lực công việc và trách nhiệm, hạn chế tài 
chính, quá tải ở nơi làm việc và nhiều lý do khác. Đây là nơi mục 
tiêu nghiên cứu tập trung. Khi một cá nhân không hài lòng với lối 
sống của mình, có khả năng là người đó có rất nhiều vấn đề tiềm ẩn 
trong người. Hơn nữa những vấn đề này ảnh hưởng đến gia đình và 
sau đó đến toàn xã hội. Nếu xã hội trở nên bất ổn do những vấn đề 
của cá nhân, nó ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu chung 
của đất nước. 

Tổn thương tâm lý của một cá nhân có thể là kết quả của nhiều 
vấn đề xã hội, văn hóa chính trị và kinh tế. Mặc dù cá nhân không 
chịu trách nhiệm tạo ra những vấn đề này, nhưng trong bối cảnh xã 


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHẬT GIÁO VỀ SỨC KHỎE VÀ AN SINH | 463 


hội, tất cả đều chịu tác động chung của tập thể và có nhiều vấn đề 
nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Tuy nhiên, đáng khích lệ nhất là 
93% trả lời rằng họ lạc quan về tương lai mười hai tháng tới. 89% 
khác cảm thấy cuộc sống của họ rất đáng giá và 94% tin rằng họ có 
mục đích sống nghiêm túc. Ba kết quả trả lời này cho thấy rằng dù 
sống trong hoàn cảnh tiêu cực nào thì con người vẫn không mất đi 
hy vọng cho một cuộc sống và tương lai tốt hơn. Nội dung này tóm 
lại quan điểm Phật giáo với cuộc sống, luôn thuyết phục cá nhân 
rằng con đường phía trước rất dễ dàng và hiệu quả nếu người đó 
biết cách xử lý các tình huống. 

Những người được hỏi (86%) đã lo lắng về ảnh hưởng của các 
chuyên gia chăm sóc sức khỏe, tập đoàn dược phẩm (34%) và các tổ 
chức tư nhân như bệnh viện (79%) hoạt động trong ngành y tế. Họ 
hiểu rằng người dân bình thường chịu thiệt thòi lớn do hạn chế tài 
chính (92%), kiến thức (81%) và quyền lực (77%). Mặc dù y tế hóa 
lẽ ra có lợi cho xã hội cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân 
nói chung, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Có thể lấy ví dụ tiêu 
biểu dựa trên nghiên cứu của Illich (1975), người đã thảo luận về 
ba dạng bệnh gây ra bởi người chữa bệnh (iatrogenesis): về văn hóa, 
xã hội và lâm sàng. Sự can thiệp của các chuyên gia và ngành công 
nghiệp y tế có thể làm tăng bệnh tật trong xã hội một cách đáng kể. 


Những lời dạy liên quan đến sức khỏe đã được đề cập ở nhiều 
tài liệu Phật giáo. Vinaya Pifaka (Luật tạng), Sutfa-Pifaka (Kinh 
Tạng), Abhidhamma Pitaka(Vi Diệu Pháp Tạng) và Mahawagga 
paaii (Đại Phẩm) có nhiều hướng dẫn sức khỏe để có thân tâm 
khỏe mạnh. Hầu hết là điều trị bằng thuốc thảo dược và thực hành 
lối sống cụ thể. Mọi người tung kinh cả ở đền và nhà, hoặc mời nhà 
sư đến tụng KinhBø/jhanga (Kinh Thất Giác Chi) (Paritta), tụng 
Kinh Girữnanandađdể người bệnh được chữa lành về thân và tâm. 
Mọi người cũng tụng kinhAnngulimala (Parifta)cho các bà mẹ mang 
thai để sinh con dễ dàng. Đặc biệt, Kinh Girimananda ở Tăng Chi 
Bộ Kinh(Angguffara Nikaya) là một ví dụ quan trọngvề quan điểm 
của Phật giáo về bệnh tật. Đức Phật đã xem xét các loại bệnh khiến 
người mắc bệnhphải chịu đựng như ansa (tê liệt), piÍaka (ung thư), 
bagandara (một trong những bệnh gây nhiễm trực tràng theo Y học 
Ayurveda), 0afa samutfana abadha (bệnh do không khi), pitfa sa- 
muttana abadha (bệnh do rối loạn chức năng mật), semha samuffa- 


464 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


na abadha (bệnh do rối loạn đờm), uthuparinamaja abadha(bệnh 
do thay đổi khí hậu). Hầu như tất cả các bệnh này được xác định là 
có thể chữa được trong y học hiện đại. Mặt khác, có thể có nhiều 


bệnh mãn tính về tâm thần hoặc thể chất khác được dán nhãn là 


<bệnh nan y không thể chữa khỏi” trong mô hình y tế hiện đại. 
Kinh Girimananda có đoạn giải thích bệnh không thể chữa được là 
'kammawipakaja abadha, tức là bệnh có thể do nghiệp xấu tích lũy từ 
những kiếp trước. Cuối cùng, Phật giáo đề nghị chấp nhận phải chịu 
một mức độ khổ, coi chúng là sự thật tiêu biểu của vũ trụ thay vì tin 
những lời hứa không chắc chắn về khả năng chữa trị thành công theo 
mô hình y tế. 

Theo cách tiếp cận của Phật giáo đối với sức khỏe và chăm sóc sức 
khỏe, cần phải chữa bệnh để phục hồi sức khỏe ban đầu, nhưng quan 
trọng là không để mắc bệnh. Để không có bệnh tật, ta phải rèn luyện 
kiểm soát thân và tâm. Bệnh thân và tâm không chỉ ảnh hưởng đến 
người bị bệnh mà cả những người khác. Vì tất cả các cơ quan trong cơ 
thể có liên quan đến nhau nên cần có sự hài hòa và quan hệ lẫn nhau. 
Tương tự, xã hội cũng dựa vào các yếu tố khác nhau như cá nhân, nhóm, 
tổ chức, cộng đồng. Do đó, để đạt được sự bền vững cần có sự cân bằng 
của tất cả các yếu tố này. Theo triết lý Phật giáo, mỗi người phải tự bắt 
đầu cân bằng bản thân. Ai cũng hiểu suy tàn là một hiện tượng tự nhiên 
trong cuộc sống và không ai tránh được việc bị bệnh, ta cần thực hành 
chinh phục vượt qua đau khổ. 


Một từ đặc biệt cần đề cập khi thảo luận về cách tiếp cận của Phật 
giáo đối với sức khỏe và hạnh phúc, là tất cả những người theo đạo Phật 
hay không theo đạo Phật nên đọc rất kỹ và nghiên cứu về Visuddhi 
Magøa: Thanh tịnh đạo. Nó bao gồm ba phần. Đầu tiên thảo luận về 
Sila (Giới), thứ hai, Samadhi (Định) và cuối cùng là Pañña (Huệ). Mặc 
dù mọi người đều không bị yêu cầu phải phát triển năng lực trí tuệ cao 
đến như vậy, nhưng mỗi cá nhân được khuyên nên thực hành ba giai 
đoạn đầu tiên, đó là Thanh tịnh giới (sila-visuddhi), Thanh tịnh Tâm 
(citta-visuddhi) và Thanh tịnh kiến (ditthi-visuddhi) trong bảy giai 
đoạn thanh tịnh. Lý giải cơ bản là để thành công, chúng ta phải có nền 
tảng vững chắc. Vì vậy, thực hành giữ giới, tâm và tri kiến đúng đắn là 
giải pháp tốt nhất để thanh tịnh bản thân. Nếu một người đều cố gắng 
thanh tịnh chính mình, kết quả sẽ dẫn đến sự bền vững của xã hội. 


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHẬT GIÁO VỀ SỨC KHỎE VÀ AN SINH | 465 


V.KẾT LUẬN 


Giống như Chukwuma (1996), người nghiên cứu cũng đề xuất 
rằng một xã hội bền vững phải đáp ứng được cho các thành viên 
nhu cầu cơ bản. Thêm nữa, xã hội đó phải tạo điều kiện cho cuộc 
sống lành mạnh trong hiện tại và tương lai. Quá khứ đã sai lầm trong 
việc xác định, giải thích tính bền vững dựa trên sự phát triển kinh 
tế và bảo tồn môi trường nhưng khía cạnh con người đã bị bỏ qua. 
Triết học và tâm lý học Phật giáo quan tâm đến ba loại tính cách: 
loại người tham, loại người sân và loại người si. Trong nhiều trường 
hợp, con người ngày nay không biết đủ, là loại người tham. Họ ham 
muốn vật chất hơn là tinh thần. Sự tham lam này làm tăng sự khao 
khát đối với mọi thứ thay vì phải buông bỏ. 

Con người cần hài lòng với những gì họ có. Sự tham lam theo 
nghĩa này làm cho một cá nhân bị bệnh về thân và tâm. Các cuộc 
xung đột và mâu thuẫn tồn tại giữa các xã hội khác nhau là biểu 
thị kết quả của loại người sân.Những kiểu người này luôn không 
vui, luôn tìm lỗi ở người khác, rất bi quan và bạo lực. Sự tiêu cực và 
thiếu tình thương sẽ ảnh hưởng trước tiên đến trạng thái tinh thần, 
và sau đó là tình trạng thể chất. Loại người si thì không muốn chịu 
trách nhiệm xã hội hoặc không thực hiện vai trò được giao trong xã 
hội.Nếu ba loại người này càng nhiều thì sự yêu mến vật chất, mâu 
thuẫn và thờ ơ sẽ chi phối thế giới và sẽ không còn chỗ cho sự phát 
triển bền vững. Vì vậy, Phật tử cần phải cảnh giác với bản thân về 
những cách sống bi quan này. 

Kittiprapas (2016) để xuất mô hình Phát triển Phật giáo bền 
vững (BSD) để trả lời những thiếu sót của định nghĩa truyền thống 
về tính bền vững. Theo ông, sự bền vững mà chúng ta lựa chọn để 
thực hành ngày nay cần hướng về con người hơn. Bối cảnh xã hội 
nên được xây dựng theo cách khiến cho các cá nhân luôn được 
hạnh phúc. Nhưng các cá nhân cần biết cách kiểm soát hạnh phúc 
mà không cho phép đi vào thái cực.Tiêu dùng cần mang tính thực 
dụng hơn và mọi người cần thực hành tình thương và lòng tốt đối 
với những người khác trong từng hoàn cảnh. Bất kỳ nguyên tắc, hệ 
thống giá trị, chuẩn mực, thái độ và thực hành của Phật giáo nào 
cũng cần được kết hợp với lối sống hàng ngày để hiểu mục đích 
sống. Những thiếu sót của các mô hình phát triển cần được bù đắp 
bằng hệ thống giá trị mới của BSD. Sức khỏe và hạnh phúc của bản 


466 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thân không nhất thiết phải nằm trong tay người khác mà chủ yếu 
phụ thuộc bản thân. Do đó, nếu nghĩ về một tương lai bền vững, các 
Phật tử phải trả lời vấn đề cốt yếu này. 

Cuối cùng, nhà nghiên cứu muốn đề xuất ba trụ cột bền vững 
theo Phật giáo dựa trên sự kết hợp giữa tự do, công bằng và hòa bình 
nhưng không loại bỏ ba trụ cột ban đầu là môi trường, kinh tế và xã 
hội. Nếu con người không được hưởng các quyền tự do thì không ai 
có thể mơ về sự bền vững. Sen (1999) cho rằng sự phát triển chính 
là tự do. Dhamữnacariya hay gọi là sống đạo đức phải được thực hiện 
từng giờ. Một người có được hạnh phúc nội tâm có thể mở rộng 
hạnh phúc đó ra thế giới bên ngoài, tức là tới những người đồng loại 
khác bất kể địa lý, ngôn ngữ, dân tộc, tôn giáo, đẳng cấp, giai cấp hay 
bất kỳ sự phân biệt nào khác. Người Phật tử hoặc không phải là Phật 
từ cần tránh mọi điều ác làm hủy hoại nhân cách của mình. 

Phật giáo chủ yếu phát triển sự bình đẳng.Nó phát huy hệ thống 
đạo đức gây thách thức các hệ tư tưởng tôn giáo đương thời.Xã hội 
và các mối quan hệ trong đó cần được thực hiện dựa trên đạo đức. 
Những nguyên tắc đạo đức này là chỉ dẫn và nền tảng của xã hội. 
Bình đẳng là đặc điểm cơ bản và có giá trị của Phật giáo.Sự bình 
đằng không dành riêng cho ai, ai cũng có thể giải phóng bản than 
khỏi cách hành vi bất thiện. Kính V4sala Suffa cung cấp một cái 
nhìn sâu sắc hơn về cuộc cách mạng mà Đức Phật chống lại trật 
tự đạo đức đương thời của xã hội Ấn Độ. Các cá nhân bị phân biệt 
như Sunita và Sopaka trở thành những nhân cách và chức sắc được 
tôn kính trong tôn giáo và xã hội nhờ áp dụng thực hiện bình đẳng 
trong Phật giáo. 

Hòa bình và an ninh là những vấn đề nóng bỏng khác ở cấp độ 
toàn cầu. Mọi người có xu hướng chiến đấu với nhau và xung đột 
sẽ không có hồi kết.Một số lượng lớn người đã bị thương, không 
người nương tựa, vô gia cư, phải di trú và bị tước đoạt tài sản do 
chiến tranh. Sự leo thang của các cuộc xung đột ở cấp độ toàn cầu 
đã nằm ngoài mức tưởng tượng. Số người và tài sản bị mất không 
hề nhỏ.Nõi sợ chết, tra tấn, đói khát là một số vấn đề trầm trọng đối 
với nhiều trẻ em và phụ nữ trên thế giới. Triết học Phật giáo cung 
cấp câu trả lời cho toàn bộ những vấn đề này nếu các cá nhân hiểu 
và biết lý do của những hành động này. Lý tính là kết quả của tâm 
trí được rèn luyện.Sự bền vững của tương lai có thể là kết quả của 


PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHẬT GIÁO VỀ SỨC KHỎE VÀ AN SINH | 467 


nhiều tâm trí được rèn luyện.Việc Đức Phật đến Sri Lanka để giải 
quyết cuộc xung đột giữa hai vị vua Naga là Chulodara và Mahoda- 
ra và sự can thiệp của Shakya Koliya về tranh chấp nguồn nước trên 
sông Rohini là hai ví dụ trong văn học Phật giáo để chứng minh 
cách thức và lý do cần có hòa bình và an ninh. 


468 


V.GIÁO DỤC VÀ MÔI TRƯỜNG 


469 


470 


SỰ TIẾP CÂN CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI 
VẤN ĐỀ TIÊU DÙNG CÓ TRÁCH NHIỆM 
VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 


GS. TS. Karam Tej Singh Sarao ” 


TÓM TẮT 

Hiệp hội Kinh tế và Xã hội LHQ (ECOSOC) đã được giao 
nhiệm vụ giám sát việc huy động, tạo điều kiện và phối hợp về 
chuyên môn, chương trình cũng như nguồn lực trong hệ thống của 
LHQ để hỗ trợ các chiến lược mang tính chất khu vực, quốc gia cho 
đến toàn cầu nhằm xây dựng được các khối phát triển bền vững. 
“Tài liệu về kết quả của Rio + 20” (Tuyên bố Rio về Môi trường và 
Phát triển, 2012) - Tương lai mà chúng tôi mong muốn - là một bản 
kế hoạch hoạch định các đường lối chủ chốt của ECOSOC, đề xuất 
các chiến lược khác nhau cho việc thúc đẩy và thực hiện các mục 
tiêu phát triển bền vững. Trong bài tham luận này, chúng tôi sẽ thảo 
luận, nghiên cứu, xem xét quan điểm Phật giáo về phát triển bền 
vững dựa vào các tài liệu như: Tài liệu Rio + 20 (the Rio+20 docu- 
ment), Chương trình nghị sự 21 (Agenda 21) và Kế hoạch thực thi 
Johannesburg (the Johannesburg Plan of Implementation). 


Chúng tôi nỗ lực để chứng minh một sự thật là có nhiều cơ sở 
chung giữa các mục đích và lý tưởng của ECOSOC và những lời 
dạy của đức Phật (Buddhavacana). Vì thế, bài tham luận sẽ đề xuất 
luận điểm rằng giáo pháp của đức Phật (Buddhavacana) đã và đang 
đề ra nhiều điều khoản cung ứng cho sự phát triển bền vững và có 


*, KTS. Sarao, Head and Professor of Buddhist Studies, Delhi University, New Delhi, India. 
Người dịch: NS. Như Quyệt 


471 


472. CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thể đóng góp quan trọng đối với những nỗ lực của ECOSOC trong 
vấn đề này. Giáo pháp Phật giáo liên quan đến thái độ tôn trọng đối 
với thiên nhiên, bình đẳng giới, chủ nghĩa bình đẳng trong xã hội 
và trong lĩnh vực kinh tế, phi bạo lực, từ bi đối với tất cả các loài, lối 
sống bình dị, thiểu dục tri túc, không lãng phí, khoan dung và đa 
nguyên - tất cả những điều này không chỉ hoàn toàn tương thích 
với lý tưởng và mục tiêu của ECOSOC mà còn có những đóng góp 
thực sự vào nỗ lực của ECOSOC để giải quyết và thực thi các vấn đề 
trên. Hơn nữa, chúng tôi sẽ nỗ lực chỉ ra rằng hệ thống toàn cầu hóa 
hiện tại thúc đẩy sự cạnh tranh hơn là sự hợp tác. Thái độ như vậy 
đã và đang tạo ra những xung đột và oán giận.Vì vậy, chúng ta cần 
xem xét một cách nghiêm túc không chỉ thái độ, lối sống của chúng 
ta mà còn cả chính sách của chúng ta về việc quản lý, sử dụng tài 
nguyên, công nghệ tái tạo và không tái tạo, khoa học kỹ thuật, quy 
mô và hướng công nghiệp hóa cũng như sự toàn cầu hoá. 

Thêm vào đó, chúng tôi sẽ minh chứng để cho các bạn thấy, một 
xã hội được thành lập dựa trên nền tảng giáo pháp của Phật giáo để 
nhận ra rằng mỗi cá nhân nên nhắm vào việc thúc đẩy lợi ích của 
tập thể lớn hơn mà người ấy là thành viên và ít nhất là không tìm 
kiếm sự thỏa mãn cho chính mình theo những cách có thể gây hại 
cho người khác. Do đó, trong các giải pháp của Phật giáo liên quan 
đến phát triển kinh tế và xã hội, tiêu chí chính yếu quyết định việc 
hình thành các chính sách phải là lấy sự thịnh vượng và phúc lợi của 
các thành viên trong xã hội nói chung. Bằng cách chỉ ra rằng sự theo 
đuổi lối sống xa hoa và trần tục là nguyên nhân sâu xa của đau khổ, 
Phật giáo khuyến khích mỗi cá nhân nên sống có chừng mực, tự 
nguyện đơn giản và biết đủ. Trên thực tế, lý tưởng Phật Giáo đồng 
hành và cộng trụ với thiên nhiên chứ không phải là thống trị hay chi 
phối thiên nhiên. Vì vậy, một mối quan hệ mới phải được thiết lập 
giữa con người và thiên nhiên, một mối quan hệ hợp tác chứ không 
phải khai thác, sử dụng một cách cạn kiệt. Sản xuất phải phục vụ 
nhu cầu thực sự của con người, chứ không phải để đáp ứng các yêu 
cầu của hệ thống kinh tế. Thông qua bài tham luận, chúng tôi cũng 
sẽ chứng minh cho các bạn thấy rằng so với hệ thống tiêu dùng toàn 
cầu hóa gây lãng phí và làm cho con người ngày càng tham lam, Phật 
giáo lại đề bạt ra những giải pháp, kế hoạch làm cho con người sống 
không lãng phí và biết đủ, hạnh phúc với những gì mình có. 


SỰ TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ TIÊU DÙNG | 473 


Khái niệm Phát triển bền vững được định nghĩa trong Báo cáo 
Brundtland (1987) là “sự phát triển nhằm thỏa mãn những nhu cầu 
hiện tại của con người mà không ảnh hưởng, tổn hại tới khả năng 
đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai”(1). Báo cáo này cũng lần 
đầu tiên nói về nhu cầu hội nhập phát triển kinh tế, quản lý và bảo 
vệ tài nguyên thiên nhiên, công bằng xã hội bao gồm đáp ứng những 
nhu cầu hiện tại của con người mà không làm suy yếu tính toàn vẹn, 
ổn định và vẻ đẹp của các hệ thống sinh học tự nhiên. Trước Báo 
cáo Brundtland, một sự e ngại đã được thể hiện rõ trong cuốn sách 
Giới hạn tăng trưởng (1972), trong đó kiểm tra Š biến số (dân số 
thế giới, công nghiệp hóa, ô nhiễm, sản xuất lương thực và suy giảm 
tài nguyên) trên mô hình máy tính về tăng trưởng kinh tế và dân số 
theo cấp số nhân với nguồn cung cấp tài nguyên hữu hạn. Những 
phát hiện được tìm ra là ngay cả khi những nguồn tài nguyên mới 
được khai thác trong thời gian tới và dự trữ hiện tại thay đổi, nhưng 
nguồn tài nguyên vẫn là hữu hạn và cuối cùng sẽ cạn kiệt. Cuốn sách 
dự đoán rằng những thay đổi trong sản xuất công nghiệp, sản xuất 
thực phẩm và ô nhiễm, tất cả đều đi dần đến sự sụp đổ về kinh tế và 
xã hội sẽ diễn ra trong thế kỷ XXI(2). Nói một cách đơn giản, “các 
quy luật nhiệt động lực học là tuyệt đối và bất khả xâm phạm. Trừ 
khi nguồn năng lượng tái tạo từ năng lượng sinh khối ổn định, nền 
văn minh của nhân loại là không bền vững.... Đơn giản là không có 
bể chứa sinh khối dự trữ cho hành tinh Trái đất. Trạng thái cân bằng 
là không thể khác phục, vô ích và không có kết quả”(3). Làm thế 
nào để chúng ta nắm bắt được vấn đề được nêu ở trên và đạt được 
sự tăng trưởng bền vững? Từ quan điểm của Phật giáo, xã hội loài 
người ngày nay đã chọn một con đường sai lầm (agatigamana) để 
phát triển và có nhu cầu cấp thiết với hai biện pháp để khác phục. 
Thứ nhất, cần phải có một hệ thống để phát triển công nghệ thay 
thế không gây ô nhiễm với các kỹ năng chuyên môn tối thiểu và chỉ 
sử dụng các tài nguyên tái tạo như năng lượng gió và mặt trời. Thứ 
hai và quan trọng hơn nữa là cần phải thay đổi bản chất của loài 
người,theo đó con người có thể thay đổi và sự hồi sinh của tâm linh 
có thể được thể hiện bằng sự tôn trọng đối với thiên nhiên. 


1. Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới - WCED: Chương 2. 
2. _ xem Meadows và Meadows 2004; Hecht 2008. 
3. Schramskla, Gattiea and Brown, 2015. 


474 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Hệ thống kinh tế toàn cầu định hướng lợi nhuận ngày nay, trong 
đó giá trị đạo đức không được xem là quan trọng vì bị kiểm soát và 
điều hành bởi chủ nghĩa tiêu thụ và những người kinh doanh. Trong 
hệ thống như vậy mục tiêu công khai của các tổ chức tài chính là 
kiếm tiền cho chính họ, điều mà các nhà kinh tế học gọi là tối đa 
hóa lợi nhuận nhưng luôn biếnthành chiếm đoạt quyền sở hữu của 
cải. Sản xuất và phân phối hàng hóa được độc quyền bởi các tổ chức 
lớn, thông qua việc sử dụng phương tiện thông minh tạo ra ham muốn 
vô độ cho quần chúng nhằm sở hữu ngày càng nhiều. Quảng cáo và 
áp lực tâm lý dưới những hình thức khác nhau được sử dụng để tăng 
cường sự thèm muốn tiêu thụ tối đa vì lối sống quá lố đang được quảng 
bá rầm rộ. Khách hàng bị dụ dỗ mua hàng càng nhiều càng tốt, bất kể 
họ có cần hay không hay liệu có đủ tiền để trả? Do đó, mọi thứ được 
mua không phải vì người ta cần dùng mà vì lòng ham muốn chúng. 
Trong thực tế, xã hội tiêu dùng được đặc trưng bởi niềm tin tưởng 
rằng việc sở hữu nhiều thứ là phương tiện chính để đạt được hạnh 
phúc; do đó tiêu thụ được chấp nhận “như một cách tự phát triển, tự 
thực hiện và tự hoàn thiện”). Trong thực tế, chủ nghĩa tiêu thụ đã 
ăn sâu vào cuộc sống hiện đại mà các học giả như David Loy®) xem 
nó là một tôn giáo thế giới mới có quyền lực nằm trong kỹ thuật 
chuyển đổi cực kỳ hiệu quả. Tôn giáo này, đã được chỉ ra, hoạt động 
trên nguyên tắc không chỉ phát triển và tăng cường thương mại với 
thế giới sẽ có lợi cho tất cả, mà tăng trưởng cũng sẽ không bị hạn 
chế bởi các giới hạn vốn có của một hành tinh hữu hạn. Sai lầm cơ 
bản là nó làm cạn kiệt hơn là xây dựng “vốn đạo đức 49, 


Eritjof Capra đã chỉ ra rằng: “Có lẽ khía cạnh b¡ thẩm nhất của 
cảnh tiến thoái lưỡng nan trong xã hội này là hệ thống kinh tế ẳang gây 
ra mối nguy hiểm cho sức khỏe không chỉ bởi quá trình sản xuất mà còn 
do tiêu thụ nhiều hàng hóa được làm ra uà được quảng cáo rẩm rộ để 
duy trì tăng trưởng kinh tế”U). Tương tự như vậy, Erich Shumacher, 
tác giả cuốn sách “Nhỏ là đẹp”, đã cảnh báo thái độ sống tìm cách 
theo đuổi đến cùng của cải, mà thiếu sự kiểm chế đạo đức, mang 


Benton 1997: 51-52. 
Loy 1997: 283. 
Loy, 1997: 283. 
Capra 1983: 248. 


„ re 


SỰ TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ TIÊU DÙNG | 475 


trong nó những hạt giống của sự hủy diệt), Như Erich Eromm đã 
chỉ ra, hệ thống kinh tế hướng về lợi nhuận không còn được xác 
định bởi câu hỏi: Điều gì tốt cho con người, mà được xác định với 
câu hỏi: Điều gì tốt cho sự phát triển của hệ thống? Hơn nữa, tiêu 
thụ có tính mập mờ: Nó làm giảm sự lo lắng, bởi vì những øì người 
ta đã có không thể bị lấy đi, nhưng nó cũng đòi hỏi người ta phải 
tiêu thụ nhiều hơn nữa, bởi vì mức tiêu thụ trước đó sẽ sớm mất đi 
tính chất thỏa đáng. Trên thực tế, hệ thống định hướng lợi nhuận 
toàn cầu hóa này hoạt động dựa trên nguyên tắc rằng tính vị kỷ, ích 
kỷ, tham lam là điều kiện tiên quyết cơ bản cho sự hoạt động của 
hệ thống và cuối cùng chúng sẽ dẫn đến sự hòa hợp, hòa bình. Tuy 
nhiên, tính vị kỷ, ích kỷ, tham lam không phải là bẩm sinh trong bản 
chất con người cũng như không được nuôi dưỡng bởi nó. Chúng đa 
phần là sản phẩm của hoàn cảnh xã hội. Hơn nữa, tham lam và hòa 
bình loại trừ lẫn nhau”). Từ quan điểm của Phật giáo, sản xuất nhiều 
của cải vật chất, tiêu thụ nhiều và lòng thèm muốn (tanha) đối với 
họ không nhất thiết dẫn đến gia tăng hạnh phúc. Đạo Phật dạy rằng 
để đi đến giai đoạn cao nhất của phát triển con người, người ta 
không khao khát sở hữu. 

Một trong những lỗ hổng lớn của hệ thống tiêu dùng toàn cầu 
hóa hiện nay là nó thúc đẩy cạnh tranh hơn hợp tác. Thái độ cạnh 
tranh, thù địch hoặc cảm giác liên tục phải chống lại một cái gì đó 
không chỉ tạo ra xung đột và oán giận mà còn dẫn đến các tác dụng 
phụ không lành mạnh. Ở cấp độ quốc tế, sự đối kháng lẫn nhau giữa 
các quốc gia dẫn đến hàng tỷ đô la bị lãng phí mỗi năm trong việc 
sản xuất vũ khí mà còn một phần lớn nguồn nhân lực khoa học và 
công nghệ bị hướng vào công nghiệp chiến tranh. Chẳng hạn, các 
hoạt động quân sự trên thế giới thu hút khoảng 25% các nhân tài 
khoa học và sử dụng 40% tổng chi tiêu công và tư cho nghiên cứu 
và phát triển1?, Đáng buồn thay, không chỉ các nhà kinh tế e ngại 
với thời gian chúng ta ngừng sản xuất vũ khí, mà “ý kiến rằng Nhà 
nước cần tạo ra nhà ở, những điều hữu ích và cần thiết khác cho 
dân chúng thay vì vũ khí, dễ dàng gây ra những cáo buộc gây nguy 


8. Schumacher 1973: 17-18, 56, 119. 
9. Fromm 2008: 5-8, 23. 
10. Pavift và Worboys 1977. 


476 Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


hiểm cho tự do và sáng kiến cá nhân”, Tuy nhiên, như Bertrand 
Russell đã từng chỉ ra “Điều duy nhất sẽ cứu rỗi nhân loại là sự hợp 
tác và bước đầu tiên hướng tới sự hợp tác nằm trong trái tìm của các 
cá nhân”0?), Các cá nhân có kỹ năng hợp tác có nhiều sáng tạo hơn 
và tâm lý điều hòa tốt hơn. Với sự nhấn mạnh vào hợp tác và phụ 
thuộc lẫn nhau, thực hành Phật giáo có thể truyền cảm hứng cho 
việc xây dựng các xã hội hợp tác với các nền kinh tế dựa trên nhu 
cầu và bền vững. 


Các nhà lãnh đạo chính trị và giám đốc điều hành doanh nghiệp 
thường có những quyết định vì tư lợi được đánh giá cao nhất trách 
nhiệm xã hội. Hơn nữa, công chúng cũng rất ích kỷ khi chỉ chú tâm 
đến vấn đề riêng tư mà ít chú ý đến những gì vượt qua lĩnh vực cá 
nhân. Do đó, người mạnh mẽ, thông minh hơn hoặc gặp nhiều may 
mắn hơn, bằng vũ lực và bạo lực hoặc bằng lời đề nghị... (Xung đột 
trong xã hội) không thể biến mất khi tham lam ngự trị tâm hồn con 
ngườit?), Một xã hội được thúc đẩy bởi lòng tham mất khả năng 
nhìn thấy mọi thứ trong sự hoàn hảo và chúng ta không biết khi nào 
là đủ. “Niềm hy vọng... chỉ theo đuổi sự giàu có mà không lưu tâm 
đến các câu hỏi tinh thần, đạo đức, chúng ta có thể thiết lập hòa 
bình trên trái đất,... là niềm hy vọng không thực tế, không khoa 
học và không hợp lý. Những nền tảng hòa bình không thể được 
đặt ra bằng cách... đưa ra những yêu cầu vô cùng to lớn đối với 
các nguồn lực hạn chế trên thế giới và... (đưa người giàu) vào một 
cuộc xung đột không thể tránh khỏi - không những với người nghèo 
(những người yếu đuối và kém tự vệ) mà còn với những người giàu 
khác”, Trong hệ thống kinh tế hiện nay, theo Schumacher, bất cứ 
điều gì đem đến lợi nhuận (economic) đều bị xóa sạchU$), Về vấn đề 
này, có thể nói Phật giáo xem lòng tham?) và tính ích kỷ như những 
khổ đau hàng đầut”), Vấn đề thực sự nằm trong xu hướng con người 


11.  Fromm 1955: 5. 

12. 1954: 204. 

13. Formm 2008: 10-11, 114. 

14.  Schumacher 1973: 18-19. 

15. 1973: 27. 

ló. tâm tham - lobha: Morris và Hardy 1995 -1990: 1v.96. 

17. _ vị kỷ - avaññattikama: MorrIs and Hardy 1995-1900: 1.240; 1v.l. asmimäãna: 
Oldenberg 1879-1883: 1.3; Rhys Davids and Carpenter 1890-1911: 111.273; Trenckner 
and Chalmers I888-1896: 1.139, 425; Morris and Hardy 1995-1900: 111.85. 


SỰ TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ TIÊU DÙNG | 477 


đi tìm điều đức Phật gọi là tham ái (tanh3). Có thể chỉ ra rằng, Phật 
giáo không bận tâm đến sự giàu có và thịnh vượng miễn là chúng 
được mua và sử dụng phù hợp với chuẩn mực đạo đức. Hơn nữa, 
từ quan điểm của Phật giáo, ngoài việc tính đến lợi nhuận của một 
hoạt động nhất định, ảnh hưởng của nó đối với con người và môi 
trường, bao gồm cả cơ sở tài nguyên cũng quan trọng không kém. 
Một lỗ hổng khác của hệ thống tiêu dùng toàn cầu hóa hiện nay là 
sự mở rộng phân chia giữa người giàu và người nghèo. Theo Báo cáo 
tài sản toàn cầu của Credit Suisse, 1% người giàu nhất thế giới hiện nay 
đang sở hữu một nửa tài sản của hành tỉnh và ở một thái cực khác, 50% 
dân số nghèo nhất thế giới chỉ sở hữu 2,7% tài sản toàn cầu?*. Tình 
trạng nghèo đói và bất bình đẳng nghiêm trọng này dẫn đến sự ra đi 
và loại trừ phần lớn dân số thế giới có ý nghĩa đối với sự ổn định chính 
trị - xã hội giữa và trong các quốc gia. Sẽ là không thực tế để mong đợi 
hòa hợp tinh thần, tâm lý và xã hội trong một thế giới vẫn còn chia 
rẽ vật chất như vậy. Là thành viên của một gia đình nhân loại chung, 
mỗi cá nhân phải có quyền dự phần một cách hợp lý vào các nguồn 
lực của thế giới để họ có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản của mình, nhận ra 
tiềm năng là một thành viên sản xuất và được tôn trọng trong gia đình 
toàn cầu. Điều này có nghĩa là nhu cầu cấp thiết cho việc tiếp cận bình 
đẳng nguồn tài nguyên không chỉ giữa các quốc gia, mà còn giữa những 
con người không phân biệt giới tính và quốc tịch. Vì sự tuyệt vọng của 
người nghèo đã được xem ở mức nào đó từ việc lạm dụng các nguồn 
lực hạn chế, bởi vậy bình đẳng kinh tế và công bằng xã hội rất quan 
trọng. Tuy nhiên, xã hội giàu có là vấn đề thực sự của thế giới ngày nay. 
Ví dụ, sự ra đời của một em bé Mỹ được ước tính như một mối đe dọa 
lớn hơn năm mươi lần đối với môi trường, so với sự ra đời của một em 
bé Ấn Đột”), Nghiên cứu cũng như các tài liệu được ghi chép đã chỉ ra 
rằng nạn đói thế giới gây ra bởi tình trạng khan hiếm lương thực là một 
huyền thoại, vì lương thực thực phẩm sản xuất trong thế giới hiện nay 
đủ cung cấp cho khoảng 8 tỷ người với chế độ ăn uống đây đủ. Nguyên 
nhân chính là kinh doanh nông nghiệp trên thế giới bị hủy hoại bởi sự 
bất bình đẳng®9), “ Nếu không có tmột cuộc cách tạng về sự công bằng, thế 
giới sẽ gặp những cuộc xung đột kinh niên do cạn kiệt nguồn tài nguyên, 


18.  Kentish 2017. 
19. Jones 1993: 14. 
20. Capra 1983: 257-258. 


478 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


điều này sẽ khiến những hợp tác khó có thể đạt múc độ cần thiết”?'). Về vấn 
đề này, Phật giáo khuyến khích sự phân bố rộng rãi các nhu yếu phẩm 
cơ bản để không ai thiếu thốn, vì thiếu thốn là nguyên nhân gốc rễ của 
xung đột xã hội. Do đó, khi nói về nguyên nhân của xung đột xã hội, 
đức Phật chỉ ra rằng: “Hàng hóa không làm cho sự nghèo khó cơ cực lớn 
hoành hành, do đói nghèo ngày càng tăng, trộm cắp hoành hành cũng tăng 
lên, do trộm cắp lây lan nên bạo lực tăng trưởng nhanh chóng, do bạo lực 
phát triển nên sự tàn phá của cuộc sống trở nên phổ biến”0?), Từ quan điểm 
của Phật giáo, một xã hội lý tưởng sẽ theo phương châm hạnh phúc và 
phúc lợi cho số lượng tối đa người dân!”). Trong một xã hội như vậy, 
người ta sẽ không tìm hướng đến hài lòng của chính mình khi mà nó 
trở thành nguồn đau khổ (aghabhũta) cho người khác?°, Tích trữ tài 
sản dưới mọi hình thức không được xem trọng trong Phật giáo?Š) và 
nếu một người giàu có tự hưởng thụ tất cả tài sản của mình, nó sẽ là 
nguồn gốc thất bại cho anh ta), Trên thực tế, một người nào đó làm 
việc vì lợi ích của sự giàu có”), sự ham làm giàu) hoặc tự hào về giàu 
sang, khoe khoang tài sản?) được coi là người thất bại, ngu dốt, làm hại 
chính mình và người khác. Như vậy, theo cách tiếp cận của Phật giáo 
về phát triển kinh tế - xã hội, tiêu chí chính trị hoạch định chính sách 
phải là hạnh phúc cho tất cả thành viên của xã hội như một đoàn thể, 
tức là sản xuất nên hướng tới phục vụ nhu cầu thực sự của người dân 
chứ không phải phục vụ nhu cầu của hệ thống kinh tế. Fromm nhấn 
mạnh: Phật giáo ủng hộ mọi người được cho ăn mà không cần trình 
độ chuyên môn theo như cách người mẹ nuôi con, họ không phải đạt 
được bất kì điều øì để thiết lập quyền được cho ăn và nó chống lại tâm 
lý tham lam và chiếm hữu. Trong một nhận thức như vậy, thu nhập 
của người dân không khác biệt với điểm tạo ra những trải nghiệm khác 
nhau trong cuộc sống cho các nhóm khác nhau®9), 


21.  Elgin 1993: 42. 

22. Rhys Davids and Carpenter 1890-1911: 11.67. 

23. bahuJanahitaya bahuJanasukhaya: Oldenberg 1879-1883: 1.21. 
24. Feer I88§4-1898: 11.189. 

25.  Morris and Hardy 1995-1900: 11.222. 

26.  Fausböll 1985: 102. 

27.  dhanahetu, Fausböll 1985: 122. 

28. dhanatthiko, Fausböll 1985: 987; bhogatanhã, Sarao 2009: 355. 
29. _ dhanatthaddho, Fausböll 1985: 104. 

30. Fromm 2008: 69. 


SỰ TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ TIÊU DÙNG | 479 


Hệ thống hiện nay tin rằng việc đáp ứng các nhu cầu vật chất của 
loài người sẽ dẫn đến hòa bình và hạnh phúc. Nhưng đây là quan 
điểm sai lầm. Theo Fromm, một động vật hài lòng khi các nhu cầu 
sinh lý, cơn đói, cơn khát, nhu cầu tình dục được thỏa mãn vì được 
bắt nguồn từ các yếu tố sinh hóa học trong cơ thể, nhưng chúng có 
thể trở nên thái quá nếu không được thỏa mãn. Vì con người cũng 
là động vật, những nhu cầu này cần được thỏa mãn, nhưng với tư 
cách của một con người, sự hài lòng những nhu cầu bản năng này 
không đủ để làm cho một người hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc của 
con người phụ thuộc vào sự thỏa mãn những nhu cầu và đam mê. 
Những nhu cầu thiết yếu mà nền văn minh hiện đại không thể đáp 
ứng là “nhu cầu liên hệ, siêu việt, sâu sắc, nhu cầu có một bản sắc, sự 
cẩn thiết cho một khung định hướng và sự đam m£”S. Theo quan 
điểm của Phật giáo, vấn đề kinh tế và đạo đức không thể tách rời 
nhau vì sự thỏa mãn đơn thuần về nhu cầu kinh tế mà không phát 
triển tâm linh thì không bao giờ dẫn đến sự hài lòng giữa mọi người. 
Bằng cách chỉ ra rằng sự theo đuổi thô tục sự xa xỉ và phong phú là 
nguyên nhân gây đau khổ, Phật giáo khuyến khích kiểm chế, đơn 
giản và mãn nguyện. Cách sống thanh đạm bao trùm tiết chế tiêu 
dùng, ý thức mạnh mẽ bảo vệ môi trường, mong muốn quay trở lại 
với môi trường sống và làm việc vừa tầm con người và ý định thực 
hiện những tiềm năng cao hơn - cả tâm lý lẫn tinh thần”). Thức 
tỉnh lối sống đơn giản sẽ tích hợp “các khía cạnh bên trong và bên 
ngoài của cuộc sống thành một tổng thể hữu cơ để... bề ngoài đơn giản 
hơn và bên trong phong phú hơn”93). Đơn giản giác ngộ là điều cần 
thiết để đạt được phát triển bền vững và giải quyết các vấn để toàn 
cầu về ô nhiễm môi trường, khan hiếm tài nguyên, bất bình đẳng 
kinh tế - xã hội và các vấn đề vật chất hay tinh thần của sự tha hóa, 
lo lắng và lối sống thiếu ý nghĩa. Do đó, điều cần thiết hiện nay cho 
các nước phát triển là tuân theo những gì mà Arnold Toynbee gọi là 
“Luật đơn giản từng bước”, tức là bằng việc tiếp tục đơn giản hóa các 
khía cạnh vật chất của cuộc sống và làm phong phú hơn khía cạnh 
phi vật chất. Quan điểm Phật giáoS*) đã gợi ý rằng người chọn 


31.  Fromm 1955: 25, 28, 65, 67, 134. 
32. Elgin and Mitchell 1977: 5. 

33. Elgin 1993: 25, 

34. Toynbee 1947: 198. 

35.  Elgin 1993: 32-35, 


480 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


sống một cuộc sống đơn giản sẽ không chỉ hạ thấp mức tổng thể mà 
còn sửa đổi mô hình tiêu dùng của một người bằng cách mua các 
sản phẩm lâu dài, dễ sửa chữa, bảo dưỡng, tiết kiệm năng lượng và 
không gây ô nhiễm trong việc sử dụng cũng như sản xuất. Bên cạnh 
việc tin vào hệ sinh thái đa dạng, người ta sẽ thể hiện sự quan tâm 
sâu sắc đối với người nghèo và những nhu cầu cần thiết. Người ta sẽ 
thích một môi trường sống và làm việc với quy mô nhỏ hơn, thúc 
đẩy ý thức cộng đồng và quan tâm lẫn nhau. Người ta sẽ thay đổi 
một chế độ ăn uống theo hướng có lợi, lành mạnh, đơn giản và phù 
hợp hơn để duy trì môi trường sống các cư dân trên Trái đất. 

Người ta không chỉ tái chế mà còn tiết chế bằng việc giảm bớt 
những tài sản hoàn toàn cần thiết. Người ta sẽ phát triển các kỹ năng 
cá nhân để xử lý các nhu cầu thông thường của cuộc sống trong 
việc tăng cường sự tự lực, giảm thiểu sự phụ thuộc vào người khác 
và phát triển toàn bộ tiềm năng của con người. Con người cũng sẽ 
dành thời gian thường xuyên để tình nguyện giúp cải thiện chất 
lượng cuộc sống của cộng đồng. Đơn giản giác ngộ đòi hỏi phải 
có sự hài lòng, tránh lãng phí, tức là tính ham muốn ít (thiểu 
dục) ”). Sự hài lòng trong Phật giáo được xem là sự giàu có nhất), 
là tình trạng tinh thần của một người hài lòng với những gì hiện 
đang có hoặc với vị trí hiện nay), 


Như đã được chỉ ra bởi Karl Marx “Tài sản cá nhân đã làm cho 
chúng ta trở nên ngu ngốc và phiến điện, khi chỉ xem một sự vật là của 
chúng ta, khi nó tôn tại với tư cách tư bản làm vốn cho chúng ta... Như 
0ậy, tất cả cảm quan và trí tuệ đã được thay thế bằng ý thức sở hữu “449, 
Erich Fromm đã chỉ ra, cơn người tìm cách chiếm hữu tmọi thú, bao gồm 
tài sản vô ích, bởi chúng “trao địa vị cho chủ chúng”®. Cách tồn tại 
sở hữu trong quan hệ với thế giới là một trong những cách sở hữu 
và chiếm hữu, xem tất cả mọi người và tất cả mọi thứ như tài sản 


36.  samtu(thi: Rhys Davids and Carpenter 1890-1911: 1.71; Trenckner and 
Chalmers 1888-1896: 1.13; Fausböll 1985: 265; Sarao 2009: 204; Morris and Hardy 
1995-1900: 1.27, 31, 11.219. 

37.  appIcchatä: Oldenberg 1879-1883: 11.21; Rhys Davids and Carpenter 1890- 
1911: 11.115; Trenckner and Chalmers 188§-1896: 1.13; Feer 1884-1898: 11.202. 

38. samtufthiparamam dhanam, Sarao 2009: 204. 

39. samtussamano ItarTtarena: Fausböll 1985: 42. 

40. Bottomore, 1963: 159. 

41.  Fromm 1955: 133. 


SỰ TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ TIÊU DÙNG | 48 l 


cần được chiếm đoạt. Các yếu tố cơ bản trong mối quan hệ giữa 
cá nhân ở chế độ này là đối thủ cạnh tranh, đối kháng và sợ hãi. 
Trong chế độ như vậy, khi niềm hạnh phúc của một người vượt trội 
hơn những người khác, có quyền lực và khả năng để chinh phục, 
cướp, giết người. Sự nguy hiểm của chế độ sở hữu này là ngay cả khi 
tình trạng phong phú tuyệt đối có thể đạt được, những người có sức 
khỏe thể chất kém hơn và sức hấp dẫn, quà tặng, tài năng, đều ghen tị 
với những người sở hữu nhiều hơn(?), Ngược lại, chế độ tồn tại, hạnh 
phúc của một người nằm ở sự sống động và liên quan đích thực với thế 
giới, yêu thương, chia sẻ, hy sinh và cho đi. Sự khác biệt giữa hai chế độ 
tồn tại này là trong khi chế độ sở hữu tập trung vào chủ thể người, chế 
độ hiện hữu tập trung vào những giá trị của cuộc sống(®), 

Hiện có một nhu cầu cấp thiết là mọi người cần có sự nhạy cảm 
với các vấn đề với thực tế kết nối và phụ thuộc lẫn nhau giữa tất cả 
các sinh vật sống, kể cả con người và tài nguyên. Trái đất khôngng 
chỉ tràn đầy sức sống mà dường như là một sinh vật sống theo đúng 
nghĩa của nó. Một nghiên cứu khoa học cho thấy mỗi sinh vật sống 
trong sinh quyển đóng vai trò duy nhất như một phần của sự cân 
bằng tập thể. Như Capra đã chỉ ra, tất cả các vật chất sống trên Trái đất 
cùng với bầu khí quyển, đại dương và đất, tạo thành một hệ thống phức 
tạp có tất cả mô hình đặc trưng của sự có tổ chức. Do đó, Trái đất là một 
hệ thống sống và nó hoạt động không giống như một sinh vật nhưng 
thực sự nó là một sinh vật ~ Gaia, một loại hành tỉnh sống9, Từ góc độ 
Phật giáo, không chỉ cuộc sống vốn có giá trị, mà con người và các hình 
thức khác của cuộc sống cũng phụ thuộc lẫn nhau và tương tác. Do 
đó, tự nhiên và nhân loại là một mặt, con người đối với nhau trên 
mặt khác được xem là cùng có trách nhiệm với nhau. Một thực thể 
sống không thể tự cô lập khỏi mối quan hệ nhân quả này cũng như 
không có bản chất riêng của mình. Nói cách khác, nó là một phần 
của Lý Duyên khởi (paticcasamuppäda), con người ảnh hưởng 
đến môi trường không chỉ thông qua các khía cạnh vật chất thuần 
túy trong hành động của họ, mà còn thông qua các phẩm chất đạo 
đức và vô đạo đức của các hành động đó. Do đó người ta cho rằng, 
nếu một vị vua và thân dân của mình hành động sai trái, điều này 


42.  Fromm 2008: 66-67, 91-92. 
43. Fromm 2008: 15, 21, 66. 
44. Capra 1983: 284-285. 


482 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


ảnh hưởng xấu đến môi trường và các vị thần thánh, dẫn đến mưa ít, 
cây trồng xơ xác, dân chúng nghèo nàn, chết yểu'). Thông điệp này 
cũng là ngụ ý mạnh mẽ của Agøañña Suttanta của Digha Nikãya 69 
cho thấy ban đầu thiên nhiên rất phong phú nhưng sau đó trở nên 
ít đi khi con người bắt đầu tham lam. Khi con người bắt đầu thu 
hoạch lúa nhiều hơn so với cần thiết, cây lúa tự nhiên không thể 
phát triển nhanh chóng. Điều này đòi hỏi phải trồng trọt nhiều hơn, 
từ đó đất đai được phân chia cho tư nhân và quyền sở hữu phát sinh. 
Nguồn gốc của sở hữu tư nhân đã trở thành gốc rễ của những căn 
bệnh kinh tế - xã hội khác. Vì vậy, theo quan điểm của Phật giáo, 
không đáng ngạc nhiên khi tính hiện đại hướng tới người tiêu dùng 
“bị từ chối bởi nó được xem như một hình thức của cuộc sống bóc lột 
cảnh quan và gây thiệt hại không thể khắc phục cho môi trường trong 
thời gian ngắn”), 

Giống như nghèo đói là nguyên nhân của nhiều tội phạm, sự 
giàu có cũng là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh khác nhau cho 
con người. Phật giáo xem sự giàu có về vật chất chỉ được yêu cầu để 
đáp ứng những nhu cầu cần thiết và phải qua những phương thức 
đúng đắn và đạo đức. Sự rộng lượng (dãna) và tự do (cãga) luôn 
được liên kết trong Phật giáo với đức hạnh. Hơn nữa, bằng cách 
này con người thoát khỏi tham lam, ích kỷ (macchariya) và tránh 
được nhiều điều xấu khác vì “khi san sẻ, một người sẽ có nhiễu bạn 
bè hơn”). Trên hết, không cần thiết phải rèn luyện sự hào phóng 
vì việc cho đi ngay cả từ một nguồn tài nguyên ít ỏi (dajJjã appam- 
pl) được coi là rất có giá trị”. Sự hào phóng là một trong những 
phẩm chất rất quan trọng làm nên con người cao quý'$, Đức Phật 
là người bạn tâm linh (kalyanamitta)€?) và các thành viên sagha là 
người thừa kế tinh thần của ông (đhammadayado) cũng được kỳ 


45.  Morris and Hardy 1995-1900: 11.74-76. 

4ó. Rhys Davids and Carpenter 1890-1911: 11.80-98. 

47. Lancaster 2002: 1-2. 

48. Sarao 2009: 177. 

49. Fausböll 1985: 187; Morris and Hardy 1995-1900: 11.273. v.40, 209; Rhys 
Davids and Carpenter 1890-1911: 11.234. 

50. Feer 1884-1898: 1.18; Sarao 2009: 224. 

51.  Morris and Hardy 1995-1900: 1v.218. 

52.  Feer 1884-1898: v.3. 


SỰ TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ TIÊU DÙNG | 483 


vọng sẽ hành động như vậy®3). Đức Phật so sánh người kiếm được 
sự giàu sang một cách đúng đắn và chia sẻ với những người nghèo 
như một người có cả hai mắt, trong khi người kiếm được sự giàu 
sang nhưng không chia bớt để có công đức giống như người một 
mắt(Š°, Nói cách khác, nếu xây dưng một xã hội lành mạnh, sự tự do 
và hào phóng phải được củng cố như trụ cột nền tảng của nó. 

Tránh lãng phí là một trong những trở ngại nghiêm trọng nhất 
trên con đường phát triển bền vững, là một khía cạnh quan trọng 
của sự đơn giản giác ngộ của Phật giáo. Phương pháp tham ăn cây 
vả (udumbarakhadika) bị đức Phật chỉ raSŠ, là phương pháp vứt bỏ 
một số trái cây bừa bãi từ cây vả để ăn một lượng rất ít, cũng giống 
như phương pháp đánh cá bằng lưới kéo, nơi mà sinh vật dưới nước 
bị phá hủy nhiều hơn mức sử dụng. Nhân loại không thể tiếp tục 
tiêu thụ tài nguyên hạn chế của hành tinh này với tốc độ cũ. Thông 
qua việc mở rộng không kiểm chế, nền kinh tế không chỉ hấp thụ 
vào chính nó ngày càng nhiều cơ sở tài nguyên của hệ sinh thái cực 
kỳ mong manh và hữu hạn mà còn gây gánh nặng cho hệ sinh thái 
với chất thải của nó. Khi dân số loài người phát triển hơn nữa, áp lực 
lên môi trường cũng tăng theo đến mức độ nguy hiểm hơn. Bùng 
nổ dân số xóa sạch những øì đạt được trong việc nâng cao mức sống. 
Như Paul và Anne Ehrlich đã chỉ ra, việc xem xét công nghệ và hành 
tinh của chúng ta hiện đang quá đông dân số, giới hạn khả năng sản 
xuất thực phẩm của con người bằng các phương tiện thông thường 
cũng đã gần đạt được. Nõỗ lực tăng sản lượng lương thực hơn nữa sẽ 
có xu hướng đẩy nhanh sự suy thoái của môi trường, điều này cuối 
cùng sẽ làm giảm khả năng sản xuất thực phẩm của Trái đất. 

Cuộc Cách mạng Xanh đang chứng minh “Sự không bên vững về 
mặt sinh thái, vì nó phụ thuộc vào một nên nông nghiệp hóa dầu, dễ bị 
tổn thương về kinh tế và xã hội, chỉ phí cao”©®9), Mặt tối của nó thể hiện 
ở tính dễ bị tổn thương của cây trồng đối với các vấn đề dịch hại, 
mất sự đa dạng di truyền thông qua việc cắt xén và bỏ bê các giống 
địa phương, làm tăng phân bón do cỏ dại, mối đe dọa ô nhiễm phân 
bón trong đất mỏng manh, độc tính do thuốc trừ sâu dẫn đến ung 


53. Rhys Davids and Carpenter 1890-1911: 11.84; Feer 18&§4-1898: 1.221. 
54. Morris and Hardy 1995-1900: 1.129-130. 

55.  Feer I88§4-I898: Iv.283. 

56.  Jones, 1993: 13. 


484 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thư và ảnh hưởng xấu đến hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể, 
xói mòn tăng tốc do cắt xén nhiều lần và lãng phí tài nguyên nước. 
Tuy nhiên, “những kết quả đáng báo động này hầu như không ảnh 
hưởng đến việc bán và sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu”Š”), Thông 
qua sự xuống cấp về môi trường, tương lai rõ ràng đang bị hủy hoại 
bởi sự giàu có trong đua tranh của thế giới phát triển và người ng- 
hèo để sống sót bằng cách cứu văn hiện tại và tương lai. Trên thực 
tế, chúng ta đang phải đối mặt với viễn cảnh rằng trước khi chúng ta 
cạn kiệt nguồn lực, chúng ta vẫn tự đầu độc mình đến chết với các 
chất gây ô nhiễm môi trường 3. Sự nóng lên toàn cầu hiện không 
thể đảo ngược được và không øì có thể ngăn cản các phần lớn hành 
tinh trở lên quá nóng cho sự sống, dẫn đến di cư hàng loạt, nạn 
đói và dịch bệnh. Dấu hiệu của sự sụp đổ tiềm năng, môi trường 
và chính tri, dường như đang tăng lên, trong khi các chính trị gia 
và giới thượng lưu không nhận ra mức cấp bách của vấn đề và tập 
trung vào việc mở rộng sự giàu có và quyền lực của chính họ°), 
Theo nhận xét của Stephanie Kaza, tác động môi trường được tăng 
tốc bởi số lượng dân số tăng nhanh, công nghệ ngày càng hiệu quả 
và mức tiêu thụ vượt quá khả năng của hành tinh. Ba điều này được 
liên kết bởi phương trình I = PAT hoặc Tác động môi trường = Quy 
mô dân số x mức độ giàu có (mức độ tiêu thụ) x Công nghệ. Nếu 
có một trong những yếu tố trên được giảm, tác động sẽ được giảm 
xuống và nếu một hoặc cả ba yếu tố đều tăng, tác động sẽ tăng lên, 
trong một số trường hợp rất đáng kết), 

Vì con người là những sinh vật xã hội tự nhiên đến với nhau 
vì mục đích chung, điều này có ý nghĩa là một trật tự xã hội theo 
nguyên tắc Phật giáo sẽ bao gồm chủ yếu các cộng đồng quy mô nhỏ 
với nền kinh tế địa phương, trong đó mỗi thành viên có thể đóng 
góp hiệu quả. Từ quan điểm của kinh tế học Phật giáo, sản xuất từ 
nguồn tài nguyên địa phương là cách sống hợp lý của đời sống kinh 
tết, Để đạt được sự phát triển bền vững, điều chúng ta cần nhất 
là tinh giản và thu hẹp quy mô. Chỉ có công nghệ quy mô nhỏ và 


57.  Capra 1983: 257. 

58.  Elgin and Mitchell 1970: 5. 
59. Ehrlich and Ehrlich 2009: 68. 
ó0.  Kaza 2000: 23. 

ó1. Schumacher 1973: 42. 


SỰ TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ TIÊU DÙNG | 48SŠ 


đơn giản sẽ không làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên vì việc sản 
xuất sẽ chủ yếu nhắm vào tiêu dùng tại địa phương, do đó sự tiếp 
xúc trực tiếp giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Các công nghệ 
quy mô lớn đang mất nhân tính và sai về mặt đạo đức khi chúng trở 
lên vô dụng, bị từ chối, không có tiếng nói, không có quyền lực, bị 
loại trừ và xa lánh. “Trí tuệ đòi hỏi một định hướng mới của khoa học 
1à công nghệ theo hướng hữu cơ, nhẹ nhàng, bất bạo động, thanh lịch 
0à tươi đẹp 452, Các giá trị của Phật giáo là môi trường không nên bị 
khai thác quá tức và hàng hóa không thể tái tạo chỉ Äược sử dụng nếu 
chúng rất cân thiết. Kinh tế học Phật giáo sẽ nhấn mạnh rằng dân số 
dựa trên đời sống kinh tế đối với nhiên liệu không thể tái tạo ẳang sống 
ký sinh”). Do đó, từ góc độ Phật giáo, một mối quan hệ mới phải 
được thiết lập giữa con người và thiên nhiên, một sự hợp tác không 
bóc lột hay thống trị. Động lực của nền kinh tế như vậy sẽ là phân 
biệt giữa tình trạng nghèo đói (daliddata)49, vừa đủ (yãpaniya) 6) 
và dư thừa (accogä|ha) (5), Cần có sự cân bằng giữa dư thừa vật chất 
và quá thiếu thốn, nghĩa là tránh chủ nghĩa duy vật vật chất vô cảm 
cũng như cảnh nghèo đói vô cùng, dẫn đến cách tiếp cận cân bằng 
để sống hài hòa cả sự phát triển bên trong và bên ngoài. Sẽ là không 
hợp lý khi coi hàng hóa quan trọng hơn con người và tiêu dùng 
quan trọng hơn hoạt động sáng tạo. 


Để xây dựng một xã hội bền vững cần phải tạo ra những thay đổi 
mạnh mẽ trong mức độ và mô hình tiêu dùng chung. Chúng ta phải 
chọn mức độ và mô hình tiêu thụ bền vững trên toàn cầu, tức là sử 
dụng tài nguyên của thế giới một cách khôn ngoan và không quá 
áp đảo hệ sinh thái của thế giới, tức là tiêu thụ theo cách tôn trọng 
phần còn lại của cuộc sống trên hành tinh này. Mục đích như vậy đã 
được nêu rõ trong Tuyên bố Phật giáo Xanh, được chuẩn bị bởi các 
thành viên của cộng đồng Phật giáo quốc tế để thảo luận tại Hiệp 
hội Phật giáo Thế giới ở Colombo (1980): “Chúng tôi tin rằng kể 
từ khi nguồn tài nguyên thế giới và hệ sinh thái không thể hỗ trợ tất 
cả dân tộc ở mức độ tiêu thụ như các quốc gia tiên tiến, những nỗ 


62.  Schumacher 1973: 20. 

63. Schumacher 1973: 43-44. 

ó4.  Feer 1884-1898: v.100, 384, 404. 

6S.  Oldenberg, 1879-1883: 1.59, 212, 253. 
6ó.  Morris and Hardy 1995-1900: 1v.282. 


486 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


lực theo hướng tự nguyện đơn giản, trong phong cách sống từng cá 
nhân và thông qua các chính sách dân chủ. Cơ cấu kinh tế khuyến 


A? s22 


khích sự tham lam hưởng thụ và sự tha hóa phải được thay đổi”. 


Từ quan điểm của Phật giáo, điều quan trọng là các chính sách 
phải dựa trên các giá trị đạo đức và tìm kiếm phúc lợi cho toàn thể 
nhân loại. Theo để xuất của Alan Durning (1992), số phận của nhân 
loại liên kết với các lĩnh vực tự nhiên phụ thuộc vào chúng ta, những 
người tiêu dùng. Chúng ta có thể cắt giảm sử dụng những øì tiêu 
cực về mặt sinh thái và nuôi dưỡng nguồn lực sâu sắc, phi vật thể 
mang lại hạnh phúc: Gia đình và các mối quan hệ xã hội, công việc 
có ý nghĩa, giải trí. Ấp dụng và thực hiện tinh thân cơ bản của Phật 
giáo Bát Chánh đạo (atthangika-magga) bao gồm trí tuệ (paññä), 
đạo đức (sila) và thiền định (samadhi) thật sự có thể đưa ra con 
đường dẫn đến phát triển bền vững. Chánh kiến (sammaä-ditthi) 
và Chánh niệm (sammã-samkappa) tạo thành trí tuệ; Chánh ngữ 
(samma-vacä), Chánh mạng (sammä-kammanta) và Chánh nghiệp 
(sammä-äjiva) cấu thành đạo đức; Chánh tinh tấn (sammä-väyä- 
ma) hình thành nên thực hành thiền định”), Bằng cách theo con 
đường này của trí tuệ, đạo đức và thiền định người ta có thể phát 
triển bên trong và sống giản dị. Đi theo con đường giác ngộ, con 
người có thể sống hài hòa (sống theo chánh pháp - dhammacariya, 
samacariya) 8) và từ bi (karu03) với “mong muốn loại bỏ những gì 
bất lợi cho người khác và bất hạnh của chính họ”), Điều này là cơ 
sở của thế giới quan con người được điều chỉnh và cân bằng, người 
sẽ tìm kiếm hòa bình nội tâm”?) và niềm vui hướng nội” qua việc 
tự kiềm chế, hạn chế nhu cầu của mình, tránh ham muốn (ussu- 
ka)ƒ?, bởi vì con người không đáng được tôn trọng nếu có những 
ghen tị, ích kỷ và gian lận (issukï maccharï satho) ”), 


Đã đến lúc mỗi chúng ta chọn một lối sống đơn giản về mặt vật 
chất, hướng nội tâm và thân thiện với hệ sinh thái. Vấn đề cơ bản là 


ó7.  Rhys Davids and Carpenter 1890-1911: 1i.311-3 15. 

ó8.  Trenckner and Chalmers 1888-1896: 1.289; Feer 1884-1898: ¡.101. 

69. Fausböoll 1985: 73. 

70. _ aJjhattasanti, Fausböll 1985: 837. 

71. _ ajjhattarata, Sarao 2009: 362; Rhys Davids and Carpenter 1890-1911: 1.107; 
Feer 1884-1898: v.263. 

72. Sarao 2009: 199, 

73. Sarao 2009: 262. 


SỰ TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ TIÊU DÙNG | 487 


năng lực của Trái đất hữu hạn để duy trì nền văn minh con người. 
“Đạo đức xuồng cứu đời” phải được thay thế bằng “Đạo đức tàu vũ 
trụ Trái đất”. Cuối cùng, có thể kết luật theo cách nói của Elgin: 


“Để sống một cách bền vững, chúng ta phải sống có hiệu quả - 
không định hướng sai hoặc lãng phí nguồn tài nguyên quý giá của 
Trái đất. Để sống một cách có hiệu quả, chúng ta phải sống hòa bình, 
biết rằng chỉ tiêu quân sự phí phạm các nguồn lực đáp ứng nhu cầu cở 
bản. Sống hòa bình, chúng ta phải sống với tức độ công bằng, vì thật 
phi thực tế khi nghĩ rằng, một thế giới truyền thông phong phú, một 
tỷ người hay hơn nữa sẽ chấp nhận sống nghèo đói tuyệt đối trong khi 
những người khác sống quá dễ dãi. Chỉ với sự công bằng hơn trong việc 
tiêu thụ nguồn tài nguyên thế giới, chúng ta mới có thể sống hòa bình và 
sống một cách bên vững như một gia đình nhân loại”Œ°®. 


74.  Elgin, 1993: 41-42. 


488 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Anonymous. 1983. Discussion Poinfs ƒor United Nafions Ủniversity 
Project on Perceptions oƒ Desirable Societies in Different Religions 
and Ethical Systems. 


Benton, Raymond. 1997. “Work, Consumption, and the Joyless 
Consumer,` in Goodwin, N.R., Ackerman, E., and Kiron, D. 
(eds.), lhe Consumer Society, Washington, DC: Island Press: 
ŠS0-Š1. 


Bottomore, T.B. (ed. and trans). 1963. Karl Marx: Early Writings. 
New York: McGraw-HII 


Capra, Eritjof. 1983. The Turning Poinf: Science, Society, and the 
Rising Culture. Toronto: Bantam Books. 


Durning, Alan. 1992. How Mụch ¡s Enough? THE CONSUMER SOCIETY 
AND THE FUTURE OF THE EARTH. New York: W.W. Norton and 
Co. 


Ehrlich, P.R., Ehrlich, A.H. 2009, “Population Bomb Revisited,” The 
Electronic Journal oƒ Sustainable Developmenti, 3 (1), accessed 23 
December 2013 (http://www.docstoc.com/docs/12166078/ 
Population-Bomb-Revisited) 


Elgin, D. 1993. Voluntary Simplicity: Toward a Way oƒ Liƒe that ¡s 
OutwardÌy Simple. Inwardly Rich, rev. ed., Ñew York: Quill. 


Elgin, D. and Mitchell, A. 1977. “Voluntary Simplicity,` CoEvolution 
Quarferjy. Summer, no. 14, June 21 1977: 4-19. 


Fausböll, V. (ed.). 1985. The Suffa-Nipafa. London: Pali Text 
SOClety. 

Eeer, M.L. (ed.). 1884-1898. The Samyutta Nikãya. Š vols, London: 
Pali Text Society. 

Fromm, Erich, 1955. 1he Sane Society. New York: Henry Holt and 
Company. 

Fromm, Erich. 2008. To Hawe or To Be? New York: The Continuum 
Publishing Company (originally published 1976). 


Hecht, Jeff. 2008. “Prophesy of economic collapse 'coming true)” 


SỰ TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ TIÊU DÙNG | 489 


New Scienfist, 17 November (www.newscientistcom/article/ 
dn16058-prophesy-of-economic-collapse-coming-true.html#. 
UtYbRL7Zjo). 


Hiniiber, von O.and Norman, K.R. (eds.). 1994. The Dhammapada, 
Oxford: Pali Text Society. 


Jones, Ken. 1993. Beyond Optimism: A Political Buddhist Ecology. 
Oxford: Jon Carpenter. 


Kaza, Stephanie. 2000. “Overcoming the Grip of Consumerism,” 
Buddhist-Christian Studies, vol. 20: 23-42. 


Kentish, Ben. 2017. The Independemt, 1S November, London. 


Lancaster, L. 2002. “The Buddhist Traditions in the Contemporary 
World: History and Critique,” a keynote speech made at the 
opening ceremony of the Fourth Chung-Hwa International 
Conference on Buddhism, January 18-20, 2002. 


Loy, David. 1997. “The Religion of the Marketj” Journal oƒ the 
American Academy oƒ Religion. 65 (2): 275-290. 
Marx, K. and Engels, E. Selected Works (1945-1849), vol. I. Marxist 


Internet Archive (www.marxists.org/archive/marx/works/ 


sw/). Retrieved 1§ January 2014. 


Meadows, D.H. and D.L., ef al. 2004. The Limifs to Growth. updated 
version, White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing 
Company and Earthscan. 


Merchant, Carolyn. 1980. The Death oƒ Naturc. New York: Harper 
& Row. 


Morris, R. and Hardy, E. (eds.). 1995-1900. 1he Angutfara Nikãya. 
Š vols, London: Pali Text Society. 


Oldenberg, V. (ed.). 1879-1883. The Vinaya Pifaka. Š vols, London: 
Pali Text Society. 


Pavitt, K.and Worboys,M. 1977. Science, Technology and the Modern 
Industrial State, London: 


Rhys Davids, 1W. and Carpenter, J.E. (eds.). 1890-1911. The Digha 
Nikaya. 3 vols, London: Pali Text Society. 


490 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Russell, Bertrand.1954. Huzman Sociefy in Ethics and Politics, London: 
George Allen & Unwin Ltd. 


Sarao, K.E.S. (trans.). 2009. 75e Dhammapada: 4 Translators Guide, 
New Delhi: Munshiram Manoharlal. 


Schramskia, John R., Gattiea, David K., and Brown, James H. 2015. 
“Human domination of the biosphere: Rapid discharge of the 
earth-space batteryforetellsthefutureofhumankindj”Proceedings 
oƒ the National Academy oƒ Sciences oƒthe United Stafes 0ƒ America. 
www.pnas.org/content/early/2015/07/14/1508353112.fullL 
pdf 

Schumacher, E.E. 1973. Small is Beautiful: Econommics as ïƒ People 
Matfered. 1999 print with commentaries, Point Roberts, WA: 
Hartley & Marks. 


Toynbee, Arnold. 1947. A Study of History. vol. 1, New York: Oxford 
University Press. 


Trenckner, V. and Chalmers, R. (eds.). 1888-1896. The Majjhima 
Nikãya. 3 vols, London: Pali Text Society. 





'World Commission on the Environment and Development. 1987. 
Our Common Future | The Brundtland Report]. Oxford: Oxford 
University Press. (Also www.UN-documents.net. Retrieved 
16.07.2013). 


World Fellowship of Buddhists. 1984. Green Buddhist Declaration. 
World Fellowship of Buddhists. 


MÔ HÌNH TIÊU THỤ BỀN VỮNG 


Trợ lý. GS. TS. Gábor Kovácst) 


TÓM TẮT 

Hành tinh này hiện đang ở một kỷ nguyên mới của lịch sử, trong 
đó loài người tác động rất lớn đến các quá trình tiến triển của hành 
tinh. Hoạt động con người đã dây áp lực rất lớn lên cấu trúc và chức 
năng của hệ trái đất với những hậu quả bất lợi. 

Sự khởi đầu của kỷ nguyên với sự tăng tốc vĩ đại bắt 
đầu từ những năm 1950, khi xu hướng hệ thống trái đất 
và xu hướng kinh tế xã hội tăng tốc kể từ giữa thế kỷ trước 
Theo mô hình tăng tốc lớn, xu hướng kinh tế xã hội đã xấu đi làm 
thay đổi tương lai của hành tỉnh và tương lai của nhân loại. 


Một phần quyết định của hệ thống kinh tế xã hội bên cạnh sản 
xuất và phân phối là tiêu dùng.Trong những thập kỷ qua, không chỉ 
dân số thế giới, mà cả tiêu thụ năng lượng chính, sử dụng nước, tiêu 
thụ phân bón và giấy, và tiêu thụ các dịch vụ khác nhau đã được 
tăng theo cấp số nhân 

Liên quan đến tính bền vững, vai trò trung tâm của tiêu dùng 
đã được Liên Hợp Quốc công nhận. “đảm bảo mô hình sản xuất và 
tiêu dùng bền vững” là một trong mười bảy mục tiêu phát triển bền 
vững trong chương trình phát triển của Liên hợp quốc. 

Phật giáo nên và có thể phản ánh về vấn đề căng thẳng của mô 
hình tiêu dùng tăng theo cấp số nhân trong thế giới hiện đại. Theo Phật 
giáo, tiêu thụ có trách nhiệm là tiêu thụ đúng đắn (sammä) được hiểu là địa 


*, Business Ethics Center of Corvinus Ủniversity of Budapest, Hunggary, Người dịch: NS. 
Hương Nhũ 


491 


492 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


phương, khôn ngoan và chánh niệm, tạo cơ hội để thực hành các đức tính 
chia sẻ (dana), mãn nguyện (appicchata) và điều độ (mattaññut). 

Theo giáo lý của Đức Phật và các quan niệm về kinh tế của Phật 
giáo, tiêu dùng đúng đắn nhằm thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của con 
người (thực phẩm, quần áo, nơi ở và thuốc men) với tác động môi trường 
tối thiểu. Hơn nữa, đơn giản hóa các ham muốn xuất hiện trong khi tiêu thụ 
đúng đắn là một yếu tố quan trọng để giảm bớt áp lực lên các hệ thống 
trái đất.Do đó, tiêu thụ đúng đắn góp phần vào lý tưởng hòa bình và 
hòa hợp của Phật giáo trong kỷ nguyên của Nhân loại (Anthropocene). 
I. MỞ ĐẦU 

Bài viết giới thiệu những đóng góp của Phật giáo cho chủ đề 
tiêu thụ có trách nhiệm. Một mặt, bài viết trình bày cách tiếp cận 
của Phật giáo vượt qua quan niệm truyền thống về tiêu thụ bền vững. 
Mặt khác, bài viết cho thấy cách Phật giáo diễn giải khái niệm tiêu thụ 
có trách nhiệm. Nghiên cứu đề xuất một số thay đổi cần thiết trong tiêu 
thụ để đảm bảo mô hình tiêu thụ thích ứng với những thách thức mà 
nhân loại phải đối mặt trong kỷ nguyên Anthropocene. 

Phần đầu tiên của bài viết giới thiệu kỷ nguyên mới của lịch sử hành 
tỉnh là Anthropocene. Bài viết điều tra các xu hướng của Hệ thống Trái 
đất hiện tại khiến hành tinh rơi vào thảm họa khí hậu và trình bày kỷ 
nguyên của Đại gia tốc, trong đó cường độ của nhiều chỉ số kinh tế xã 
hội tăng theo cấp số nhân. Phần thứ hai của bài viết giới thiệu sáng kiến 
của “Đảm bảo mô hình tiêu thụ và sản xuất bền vững”; là một phần 
của Chương trình phát triển hàng đầu của Liên hợp quốc và là một 
trong mười bảy mục tiêu phát triển bền vững. Phần thứ ba của bài 
viết nghiên cứu cách tiếp cận của Phật giáo đối với tiêu thụ và đưa 
ra khuôn khổ tiêu thụ có trách nhiệm, được coi là tiêu thụ đúng 
theo quan điểm của Phật giáo. Bài thảo luận bao gồm so sánh Liên 
Hợp Quốc và cách tiếp cận của Phật giáo về chủ đề tiêu thụ. Bài viết 
kết thúc bằng một kết luận ngắn. 

Trong bài viết của mình, Apichai Puntasen (2007) phân tích 
việc thực hiện giáo lý Phật giáo trong kinh tế. Ông giới thiệu các 
khái niệm chính của kinh tế Phật giáo trên ba lĩnh vực kinh tế, đó là 
sản xuất, phân phối và tiêu thụ. Các khuôn khổ sản xuất Phật giáo, 
phân phối Phật giáo và tiêu thụ Phật giáo được tích hợp trong mô 
hình hệ thống kinh tế Phật giáo làm nổi bật kịch bản giúp hiện thực 


MÔ HÌNH TIÊU THỤ BỀN VỮNG | 493 


hóa hòa bình và yên ổn về khả năng kinh tế. 

Mặc dù sản xuất và tiêu thụ có liên quan rất chặt chẽ trong hệ 
thống kinh tế, bài viết này chỉ nghiên cứu chi tiết về phạm vi tiêu 
thụ và cung cấp một số hiểu biết sâu sắc hơn về cách tiêu thụ có 
trách nhiệm được diễn giải theo quan điểm của Phật giáo. Mô hình 
tiêu thụ và thói quen tiêu thụ về cơ bản được xác định bởi các quyết 
định cá nhân. Vì sống một cuộc đời theo Bát chánh đạo cũng là 
một quyết định cá nhân, Phật giáo có thể có những đóng góp có 
ảnh hưởng để định hình khuôn khổ tiêu thụ có trách nhiệm, có thể 
được coi là tiêu thụ đúng theo thuật ngữ Phật giáo. 


II. TỪ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN THẢM HỌA KHÍ HẬU 


Trong thời đại của chúng ta, loài người phải đối mặt với những 
hậu quả ngày càng lớn của những thay đổi do con người gây ra trên 
Hệ thống Trái đất. Steffen và cộng sự (2015a) đã xác định chín quy 
trình và hệ thống điều phối sự ổn định và khả năng phục hồi của 
Hệ thống Trái đất. Các ranh giới hành tinh này bao gồm biến đổi 
khí hậu, thay đổi tính toàn vẹn sinh quyển (mất đa dạng sinh học và 
tuyệt chủng loài), suy giảm tầng ozone tầng bình lưu, axit hóa đại 
dương, dòng chảy sinh học (chu trình phốt pho và nitơ), thay đổi 
hệ thống đất (phá rừng), sử dụng nước ngọt, khí quyển và giới thiệu 
các thực thể mới (chất ô nhiễm hữu cơ, vật liệu phóng xạ, vật liệu 
nano, vi nhựa, vv.). Bốn trong số chín ranh giới hành tinh, cụ thể là 
biến đổi khí hậu, toàn vẹn sinh quyển, thay đổi hệ thống đất đai và 
dòng chảy sinh học đã được chuyển từ một không gian hoạt động 
an toàn đến một khu vực không chắc chắn hoặc thậm chí đến một 
khu vực có rủi ro cao. 


Nhân loại tác động rất lớn đến các quá trình hành tinh thiết yếu 
và ranh giới hành tinh. Tác động của con người đã trở nên sâu sắc 
đến mức nó đã đẩy Trái đất ra khỏi kỷ nguyên Holocene mà xã hội 
loài người đã phát triển trong mười một nghìn năm qua (Steffen và 
cộng sự 2015b). Dựa trên các hoàn cảnh thay đổi do loài người gây 
ra, kỷ nguyên địa chất mới của hành tinh được gọi là “Anthococene” 
(Crutzen 2002, Steffen và cộng sự 2011), một kỷ nguyên khác biệt 
cơ bản với các dấu hiệu nhân tạo (Waters và cộng sự 2016), trong 
đó các hoạt động của con người gây áp lực rất lớn lên cấu trúc và 
hoạt động của Hệ thống Trái đất với những hậu quả bất lợi. 


494 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Dựa trên mười hai chỉ số kinh tế xã hội toàn cầu như dân số, 
GDP thực tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, dân số đô thị, sử dụng 
năng lượng cơ bản, tiêu thụ phân bón, số lượng đập lớn hiện hữu, 
sử dụng nước, sản xuất giấy, số lượng xe cơ giới mới hàng năm, tổng 
số thuê bao điện thoại cố định và điện thoại di động, và số lượng 
khách du lịch quốc tế mỗi năm, Steffen và cộng sự (201Sb) đi đến 
kết luận rằng động lực chính của sự thay đổi trong Hệ thống Trái 
đất chủ yếu là hệ thống kinh tế toàn cầu. Tầm quan trọng của mười 
hai chỉ số kinh tế xã hội tăng theo cấp số nhân từ những năm 1950, 
trong đó mô tả hiện tượng được gọi là “Đại gia tốc”. Xu hướng hệ 
thống trái đất và xu hướng kinh tế xã hội tăng tốc kể từ giữa thế kỷ 
trước. Nhiều trong số các chỉ số này có liên quan trực tiếp hoặc gián 
tiếp đến tiêu thụ. Theo mô hình Đại gia tốc, xu hướng kinh tế xã hội 
và mô hình tiêu thụ phổ biến đang ngày càng xấu đi, làm cho cơ hội 
tương lai của nhân loại càng xấu đi. 

Sự tương tác của đất, đại dương, khí quyển và cuộc sống cùng 
nhau tạo nên những điều kiện mà tương lai của xã hội chúng ta sẽ 
phụ thuộc. Kiến thức về hoạt động của con người hiện đang cạnh 
tranh với các lực lượng địa chất ảnh hưởng đến quỹ đạo của Hệ 
Trái đất có ý nghĩa quan trọng đối với cả khoa học Hệ thống Trái 
đất và ra quyết định xã hội (Steffen và cộng sự 2018). Các lựa chọn 
thích ứng có thể làm giảm rủi ro của biến đổi khí hậu và đóng vai 
trò trung tâm trong sự tồn tại của loài người trong Anthropocene 
(Moufouma-Okia và cộng sự 2018). 


Các mô hình Đại gia tốc cho thấy các xu hướng kinh tế xã hội 
có tác động rất lớn đến Hệ thống Trái đất và góp phần vượt qua 
các ranh giới hành tinh. Phần mang tính quyết định trong hệ thống 
kinh tế xã hội, bên cạnh sản xuất và phân phối là tiêu thụ. Trong 
những thập kỷ vừa qua, không chỉ dân số thế giới, mà cả tiêu thụ 
năng lượng chính, sử dụng nước, tiêu thụ phân bón và giấy, và tiêu 
thụ các dịch vụ khác đã tăng theo cấp số nhân. Tiêu thụ quá mức, 
bên cạnh cơ chế hoạt động của các mô hình kinh doanh thịnh hành 
là yếu tố cốt lõi, thúc đẩy những thay đổi bất lợi trong Anthropo- 
cene. Các mô hình kinh doanh và tiêu thụ chính là nguyên nhân 
chính gây biến đổi điều kiện khí hậu. Vì vậy, giới thiệu và áp dụng 
các mô hình kinh doanh thay thế trong sản xuất và giới thiệu tiêu 
thụ có trách nhiệm là cốt lõi của sự thích ứng. Tiêu thụ có trách 


MÔ HÌNH TIÊU THỤ BỀN VỮNG | 49§ 


nhiệm giả định trước các hành vi tiêu thụ mới, góp phần thiết lập 
các mô hình tiêu thụ cho phép sống sót sau thảm họa khí hậu bằng 
cách thích nghi với các điều kiện khí hậu thay đổi. 


II. MÔ HÌNH TIÊU THỤ BỀN VỮNG 

Mặc dù cả sản xuất và phân phối đều ảnh hưởng đến điều kiện 
khí hậu một cách cơ bản, những vấn đề căng thẳng này đang vượt 
quá phạm vi của bài viết khi chỉ nghiên cứu chi tiết một phần của hệ 
thống kinh tế, đó là tiêu thụ. Liên quan đến tính bền vững, vai trò 
trung tâm của tiêu thụ đã được Liên Hợp Quốc (LHQ) công nhận 
là mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững. Đây là một trong mười 
bảy Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) trong Chương trình phát 
triển của Liên hợp quốc (Mục tiêu 12... ). 


Dựa trên đữ liệu toàn cầu, Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng hiện 
tại việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên đang gia tăng. Chẳng hạn, 
lấy ví dụ về trường hợp nước, loài người đang gây ô nhiễm sông hồ 
với tốc độ nhanh hơn tự nhiên có thể tái chế và thanh lọc, mặc dù 
hơn một tỷ người vẫn không được tiếp cận với nước ngọt. Việc sử 
dụng quá nhiều nước góp phần gây ra vấn đề căng thẳng về nước 
trên toàn cầu. Không chỉ việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên ngày 
càng tăng, mà mô hình tiêu thụ xấu và thói quen tiêu thụ làm tăng 
mức tiêu thụ chung. Ở trường hợp thực phẩm, bên cạnh các tác 
động môi trường đáng kể trong giai đoạn sản xuất, các hộ gia đình 
tăng cường áp lực lên môi trường thông qua các lựa chọn chế độ ăn 
uống và thói quen tiêu thụ. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc toàn 
cầu, ước tính một phần ba tổng số thực phẩm được sản xuất cuối 
cùng bị thối rữa trong thùng rác của người tiêu dùng và nhà bán lẻ, 
và hơn hai tỷ người bị thừa cân trên toàn cầu. Có thể quan sát sự 
tăng trưởng tiêu thụ thông qua sự gia tăng quyền sở hữu phương 
tiện và du lịch hàng không toàn cầu. Nếu dân số toàn cầu đạt 9,6 tỷ 
vào năm 2050, tương đương với việc cần phải có gần ba hành tinh 
mới có thể cung cấp các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết để 
duy trì lối sống hiện tại (Mục tiêu 12...). 

Mục tiêu phát triển bền vững thứ mười hai là đảm bảo mô hình 
sản xuất và tiêu thụ bền vững. Khi làm như vậy, một trong những 
mục tiêu cốt lõi là làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế thông qua 
việc sử dụng tài nguyên và suy thoái môi trường thông qua việc cải 


496 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thiện hiệu quả tài nguyên, đồng thời cải thiện sức khỏe của con 
người (Biến đổi... 2015). Do đó, tiêu thụ và sản xuất bền vững là để 
thúc đẩy hiệu quả tài nguyên và năng lượng, cơ sở hạ tầng bền vững, 
cấp quyền truy cập vào các dịch vụ cơ bản, công việc xanh và tốt và 
chất lượng cuộc sống tốt hơn cho tất cả mọi người. Thực hiện việc 
đó sẽ làm giảm chi phí kinh tế, môi trường và xã hội trong tương 
lai, tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế và giảm nghèo. Nhìn 
chung, tiêu thụ và sản xuất bền vững nhằm mục đích “làm nhiều 
hơn và tốt hơn mà tốn ít hơn” bằng giả định rằng lợi ích ròng từ hoạt 
động kinh tế có thể tăng bằng cách giảm sử dụng tài nguyên, suy 
thoái và ô nhiễm trong toàn bộ vòng đời, đồng thời tăng chất lượng 
cuộc sống. Nhận ra tiêu thụ bền vững cũng cần tập trung vào người 
tiêu dùng cuối, bao gồm giáo dục họ về tiêu dùng và lối sống, đồng 
thời cung cấp cho họ thông tin đây đủ thông qua các tiêu chuẩn và 
nhãn hiệu (Mục tiêu 12...). 


Các báo cáo về tiến trình Phát triển bền vững mô tả một bức tra- 
nh ảm đạm về việc đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững. 
Mặc dù mục tiêu cốt lõi là làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 
sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nhưng số liệu toàn cầu năm 2016 
đã cho thấy xu hướng xấu đi (Tiến độ 2017). Theo báo cáo tiến độ 
năm 2018, ngày càng có nhiều quốc gia đang phát triển chính sách 
để thúc đẩy tiêu thụ và sản xuất bền vững, và nhiều công ty đa quốc 
gia và các công ty lớn khác đang báo cáo về tính bền vững (...Bền 
vững 2018). Mặc dù có những thay đổi thoạt nhìn có vẻ tích cực, 
khi tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tiêu thụ năng lượng cuối cùng đã 
tăng lên, nhưng đữ liệu tổng thể xác nhận nghịch lý Jevons (Alcott 
2005), mặc dù tiến bộ công nghệ, sử dụng năng lượng liên tục tăng, 
khi tốc độ tiêu thụ năng lượng tăng do nhu cầu ngày càng tăng (... 
Bền vững 2018). 


Mục tiêu của Liên hợp quốc nhằm đảm bảo mô hình sản xuất và 
tiêu thụ bền vững hoạt động chủ yếu ở cấp quốc gia và tổ chức. Chỉ 
có hai trong số mười mục tiêu của của LHQ tương ứng với mức độ 
cá nhân của người tiêu dùng, cụ thể là giảm chất thải và cung cấp 
cho mọi người thông tin và nhận thức liên quan để phát triển bền 
vững và lối sống hài hòa với thiên nhiên (Mục tiêu 12...) Có thể 
thực hiện giảm chất thải bằng nhiều cách, từ đảm bảo không vứt bỏ 
thực phẩm đến giảm tiêu thụ nhựa. Mang túi có thể tái sử dụng, từ 


MÔ HÌNH TIÊU THỤ BỀN VỮNG | 497 


chối sử dụng ống hút nhựa và tái chế chai nhựa cũng là những cách 
giảm thiểu chất thải tốt (...Trách nhiệm, 2018), nhưng đặt ra câu 
hỏi liệu các biện pháp này có đủ để tránh thảm họa khí hậu hoặc 
thích ứng với điều kiện khí hậu thay đổi. 


IV. TIÊU THỤ ĐÚNG (CÓ TRÁCH NHIỆM) 

Phật giáo, giống như các truyền thống tâm linh khác, không thể 
tránh phải đối mặt với các vấn đề hiện đại, phải đưa ra câu trả lời cho 
những câu hỏi cấp bách nhất, nếu muốn duy trì truyền thống sống 
(Schmithausen 1997). Vì vậy, Phật giáo nên phản ánh - bên cạnh các 
tôn giáo khác - về vấn đề tiêu dùng tăng theo cấp số nhân trong thế giới 
hiện đại. Phần tiếp theo của bài viết bàn về cách tiếp cận và những đóng 
góp của Phật giáo trong cuộc tranh luận về tiêu thụ bền vững bằng cách 
đưa ra những ý tưởng tương ứng của kinh tế Phật giáo, nhiều trong số 
đó liên quan đến hành vi cá nhân trong đời sống kinh tế. 

Mục tiêu cuối cùng của Phật giáo là đạt đến giác ngộ và chấm 
dứt đau khổ. Đó là sự phát triển tâm linh bên trong, chỉ đòi hỏi một 
mức độ thoải mái vật chất tối thiểu (Zsolnai - Kovács, sắp xuất bản). 
Phật giáo hoạt động ở cấp độ cá nhân, khi dẫn dắt cuộc sống theo Bát 
chánh đạo có nghĩa là sự hoàn hảo của bản thân đến giai đoạn hoàn 
thiện cao nhất có thể. 


Eredrick Pryor (1991) lập luận rằng về ý nghĩa kinh tế, có những 
khác biệt cơ bản giữa mong muốn và nhu cầu. Hòa thượng P. A. Payut- 
to (1994) cũng thu hút sự chú ý vào việc giảng dạy hai loại mong muốn, 
đó là tanhã và chanda, cả hai đều có vai trò cơ bản trong tiêu thụ. Theo 
Phật giáo, tanhã có nghĩa là mong muốn đối tượng khoái lạc và chanda 
có nghĩa là nỗ lực cho hạnh phúc. Tanhã có thể được gọi là muốn, còn 
chanda là khát vọng cho sự đúng đắn và khéo léo. Tiêu thụ được thúc 
đẩy bởi tanhã hoặc tiêu thụ theo mong muốn dẫn đến có được và sở 
hữu, nhưng tiêu thụ dẫn đến kết quả là sự thỏa mãn nhu cầu cơ bản 
trong cuộc sống, góp phần mang lại hạnh phúc và tạo cơ sở vững chắc 
cho sự phát triển hơn nữa của tiềm năng con người. Do đó, chanda góp 
phần phát triển tâm linh. Điểm này thường bị các nhà kinh tế bỏ qua, 
vì tư duy kinh tế hiện đại không tạo ra sự khác biệt giữa hai loại mong 
muốn. Xem 2 loại này là như nhau dẫn đến tình huống cả hai đều được 
thỏa mãn bằng cách tối đa hóa mức tiêu thụ theo tinh thần “Càng nhiều 
và càng lớn thì càng tốt”. 


498 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Trước nhu cầu cơ bản trong cuộc sống, người ta nên giảm thiểu mức 
tiêu thụ của mình, từ đó giảm thiểu chức năng khách quan của mô hình 
tiêu thụ và thói quen tiêu thu trong trường hợp ham muốn và tiêu dùng 
theo mong muốn. Tư duy kinh tế hiện đại khuyến khích mức tiêu thụ 
tối đa để thỏa mãn ham muốn, nhưng không giải quyết được những gì 
xảy ra sau khi một ham muốn đã được thỏa mãn (Payutto 1994). Theo 
lời dạy của Đức Phật, ba loại tanhã là những phần vốn có của đời sống 
con người: chúng không thể được thỏa mãn, chúng không bao giờ xuất 
hiện và tạo căn nguyên của sự đau khổ (SN 56.11). 

Dựa trên sự phân biệt giữa tanhã và chanda, và trên thực tế là những 
ham muốn dẫn đến đau khổ, Phật giáo đề nghị không nên nhân lên mà 
nên đơn giản hóa những ham muốn trước nhu cầu vật chất. Sẽ là khôn 
ngoan khi cố gắng giảm bớt một ham muốn, vì muốn ít hơn có thể 
mang lại lợi ích đáng kể không chỉ cho người đó mà còn cho cộng đồng 
và cho tự nhiên (Zsolnai 2007). Từ đó, cách tiếp cận của Phật giáo 
đối với tiêu thụ theo mong muốn hiểu rằng không tiêu thụ - hoặc 
giảm thiểu tối đa tiêu thụ - có thể góp phần đem lại hạnh phúc. Hơn 
nữa, những nhu cầu nhất định chỉ có thể được thỏa mãn thông qua 
việc không tiêu thụ, một vị trí mà tư duy kinh tế truyền thống khó 
có thể đánh giá cao (Payutto 1994). 


Phật giáo đưa ra các phương pháp Nõỗ lực đúng đắn, chánh niệm 
và tập trung đúng đắn là một phần trong Bát chánh đạo để thay đổi 
sở thích và thói quen tiêu thụ. Noi gương đời sống Phật giáo bao 
gồm thực hành thiền định, có thể sử dụng để giải quyết với tanhã 
luôn xuất hiện, đó là gốc rễ của sự đau khổ. Trong mô hình chính 
thức của mình, Serge-Christophe Kolm (1985) kết nối tiêu thụ và 
thiền định. Ông lập luận rằng tiêu thụ đòi hỏi thời gian lao động, vì 
người tiêu thụ phải làm việc để kiếm được số tiền cần thiết cho việc 
đó. Nói chung, thời gian có thể được dành cho thiền và công việc. 
Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên dành nhiều thời gian cho công việc 
cho phép đáp ứng nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Thời gian còn lại 
nên dành cho thiền định, hoặc có thể dành cho công việc để chuyển 
đổi mô hình tiêu thụ và thói quen tiêu dùng của những nhu cầu cơ 
bản trong cuộc sống để đẩy lùi các dấu hiệu Đại gia tốc. 

Payutto (1994) khẳng định rằng tập luyện tâm trí thông qua 
thiền định góp phần giúp trong lòng được mãn nguyện ít nhiều, đó 
là một đức tính, liên quan đến tiêu thụ và sự thỏa mãn. Phật giáo 


MÔ HÌNH TIÊU THỤ BỀN VỮNG | 499 


đặt ra quy tắc hài lòng là một mục tiêu khéo léo. Định nghĩa chính 
xác của sự hài lòng có nghĩa là không còn sự ham muốn giả tạo. Khi 
chúng ta dễ dàng hài lòng với những thứ vật chất, chúng ta tiết kiệm 
thời gian và năng lượng có thể bị lãng phí khi tìm kiếm hàng hóa 
tiêu dùng. Thời gian và năng lượng chúng ta tiết kiệm có thể dùng 
để phát triển hạnh phúc thực sự. 

Theo Phật giáo, theo đuổi những ham muốn dãn đến đau khổ, 
dù cuối cùng không thể thỏa mãn ham muốn được. Do đó, phần 
tiếp theo của bài viết nghiên cứu cách tiếp cận của Phật giáo đối với 
việc tiêu thụ nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Từ giờ trở đi, thuật 
ngữ tiêu thụ trong bài viết chỉ được sử dụng trong bối cảnh tiêu thụ 
bốn điều cần thiết cơ bản trong cuộc sống, đó là thực phẩm, quần 
áo, nhà ở và thuốc men. Khi đó, sẽ đề cập đến những ý tưởng về 
kinh tế Phật giáo liên quan đến tiêu dùng và hành vi cá nhân trong 
đời sống kinh tế. 

Trong cuốn sách “Nhỏ là đẹp” của mình, Ernst Friedrich Schum- 
acher (1973) đã mô tả hai đặc điểm chính của kinh tế Phật giáo là 
sự đơn giản và không bạo lực. Cả hai đều góp phần tiêu thụ ít hơn 
đối với các nguồn tài nguyên khan hiếm trong môi trường, và dẫn 
đến sự nhìn nhận về nội địa hóa. Schumacher là một trong những 
người đầu tiên chú ý đến sự khác biệt cơ bản giữa tài nguyên tái 
tạo và không tái tạo, và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo, 
đây cũng là một phần quan trọng trong cuộc tranh luận về tính bền 
vững hôm nay. 

Pryor (1991) nhấn mạnh tầm quan trọng của sự điều độ trong 
nền kinh tế và tiêu thụ, phù hợp với tỉnh thần của Trung đạo. Payut- 
to (1994) diễn đạt về điều đó thậm chí còn mạnh mẽ hơn, khi ông 
khẳng định rằng cốt lõi của Phật giáo là sự khôn ngoan khi biết điều 
độ, và hoạt động kinh tế phải được kiểm soát bằng sự điều độ, ví dụ 
như tiêu thụ làm nhằm hướng đến việc đạt được hạnh phúc hơn là 
sự thỏa mãn tối đa. Theo Peter Daniels (2006), sự điều độ hoặc cố ý 
tiết giảm lưu lượng vật chất và năng lượng trong nền kinh tế trở nên 
quan trọng. Khả năng thích ứng thành công phụ thuộc vào sự tiết 
giảm, nhất quán với đạo đức điều độ trong Phật giáo. 

Tiết kiệm có nghĩa là ít tiêu thụ vật chất, lối sống đơn giản và cởi mở 
tâm trí dành cho của cải tính thần. Từ đồng nghĩa của từ này là tự giới 


Š00 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


hạn, lựa chon thiếu thốn và tự nguyện đơn giản. Đức Phật đã đi đến kết 
luận rằng tiết kiệm là một đức tính hợp lý, bởi vì những ham muốn là 
vô độ trong tự nhiên, và sự đơn giản hóa những ham muốn sẽ góp phần 
làm giảm bớt đau khổ (Bouckaert - Opdebeeck - Zsolnai 201 1). 


Dựa trên sự điều độ, cùng với việc thực hành thiền định, có thể tránh 
được cái bãy tiêu thụ quá mức. Người ta phải nhận thức được bao nhiêu 
là đủ về như cầu cơ bản trong cuộc sống, bởi vì xã hội ngày nay khuyến 
khích tiêu thụ quá mức. Ví dụ, rất nhiều người làm tổn hại sức khỏe 
của chính họ bằng cách ăn quá nhiều, do đó làm cho bản thân bị bệnh 
trong thời gian dài. Một số người bị thiếu một số vitamin và khoáng 
chất, mặc dù ăn nhiều bữa thịnh soạn. Ngoài việc làm hại bản thân, việc 
họ ăn quá nhiều sẽ làm thiếu hụt thức ăn của người khác. Do đó, chỉ phí 
xã hội và môi trường do tiêu thụ quá mức, chẳng hạn như cạn kiệt tài 
nguyên thiên nhiên và chỉ phí phát sinh do chăm sóc sức khỏe là rất lớn. 
Mặt khác, Phật giáo giúp nhận ra sự điều độ và sự hài lòng để từ đó có 
thể đạt được sự cân bằng mà không tiêu thụ quá mức (Payutto 1994). 

Richard Welford (2006) khẳng định rằng các đặc điểm chính trong 
kinh tế Phật giáo là sự điều độ trong tiêu thụ, và sự sáng tạo hoặc vận 
dụng trí tuệ tích cực của con người. Chánh niệm và sáng tạo cho phép 
loại bỏ suy nghĩ đơn giản, những vấn đề nghiêm trọng nhất của sự hiện 
đại dẫn đến hủy hoại môi trường và bắt nguồn từ chủ nghĩa duy vật khoa 
học. Như Clair Brown (2017) khẳng định, áp dụng kinh tế Phật giáo ở 
cấp độ cá nhân có nghĩa là áp dụng chánh niệm trong tiêu thụ, cùng làm 
việc với những người khác và thực hiện các hành động đúng đắn. 
Có những sáng kiến hiệu quả để áp dụng chánh niệm trong tiêu thụ 
trong thế giới đương đại. Ví dụ, chủ nghĩa tiêu thụ đạo đức (Boda - 
Gulyas 2006) là một trong những sáng kiến phù hợp với quan niệm 
của Phật giáo về tiêu thụ chánh niệm. Do đó, chánh niệm là một 
phần cơ bản để tận hưởng cuộc sống mà không cần dựa vào chủ 
nghĩa tiêu thụ, vì ham muốn nhiều hơn và nuôi dưỡng những ham 
muốn chỉ đem lại sự thất vọng và tuyệt vọng (Brown 2017). 


Dựa trên những giáo lý cơ bản của Phật giáo, tiêu thụ có trách nhiệm 
hoặc đúng đắn không liên quan gì đến sự thỏa mãn dục vọng mà chú 
trọng hơn vào sự thỏa mãn những nhu cầu trong cuộc sống. Theo các 
ý tưởng của kinh tế học Phật giáo, tiêu thụ đúng đắn tạo cơ hội nhận 
ra các giá trị Phật giáo về bất bạo động, điều độ, thanh đạm (đơn giản), 
chánh niệm và sáng tạo. Tất cả các giá trị này là các bộ phận cấu thành 


MÔ HÌNH TIÊU THỤ BỀN VỮNG | Š501 


chức năng khách quan của việc tiêu dùng đúng đối với nhu cầu cơ bản 
trong cuộc sống. Thực hành các giá trị này trong tiêu thụ có thể góp 
phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo tồn môi trường và giảm thiểu 
tác động môi trường căn bản do tiêu thụ. 


V. THẢO LUẬN 

Cách tiếp cận của các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên 
Hợp Quốc đối với các mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững là phương 
pháp khoa học kỹ thuật (Mitroff 1998), trong đó tăng trưởng kinh tế 
được coi là một tiên đề để đạt được sự bền vững bằng cách tăng cường 
hiệu quả bằng cách giới thiệu các công nghệ mới. 

Mục tiêu cốt lõi của mục tiêu này là tách rời tăng trưởng kinh tế với 
việc sử dụng tài nguyên và suy thoái môi trường. Mục tiêu này sử dụng 
vốn từ vựng về kinh tế như là cơ sở hạ tầng bền vững, tiếp cận các dịch 
vụ cơ bản, công việc xanh và tốt và khả năng cạnh tranh kinh tế, theo 
dõi tiến trình bền vững với các điều khoản kinh tế như chi phí kinh tế, 
môi trường và xã hội, và hiệu quả tài nguyên và năng lượng. Ở cấp độ cá 
nhân liên quan đến tiêu thụ, tầm quan trọng của giáo dục và giảm chất 
thải cũng được nhấn mạnh thông qua các thuật ngữ về mô hình kinh tế 
như đưa ra các tiêu chuẩn và nhãn hiệu. 


Mục tiêu đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững được thực 
hiện theo cách tiếp cận từ trên xuống từ cấp độ của các quốc gia và tổ 
chức. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn là liệu sáng kiến này có thể giúp nhân 
loại thành công trong việc thích nghi với các điều kiện khí hậu thay 
đổi trong kỷ nguyên Anthropocene hay không. 

Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm mở rộng 
phân tích khoa học kỹ thuật của LHQ về khía cạnh tinh thần hiện 
sinh, ảnh hưởng đáng kể đến các khía cạnh hệ thống và liên hệ đa 
chiều giữa cá nhân và xã hội của vấn đề (Mitroff 1998). 


Mục tiêu tiêu thụ đúng là gấp đôi. Một mặt, nhằm mục đích 
giảm triệt để hoặc loại bỏ hoàn toàn việc tiêu thụ theo ham muốn, 
mặt khác, nhằm áp dụng các giá trị phi bạo lực, điều độ, tiết kiệm 
(đơn giản), chánh niệm và sáng tạo trong trường hợp tiêu thụ nhu 
cầu cơ bản trong cuộc sống, cụ thể là thực phẩm, quần áo, nhà ở và 
thuốc men. Tiêu thụ, theo các giá trị Phật giáo, góp phần bảo tồn môi 
trường, và giảm thiểu tác động môi trường. 


Š02.Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Tiêu thụ đúng bắt đầu bằng lập luận liên quan đến bản chất con 
người và bản chất của ham muốn. Cách tiếp cận của Phật giáo cố gắng 
giải thích vấn đề tiêu thụ và đưa ra giải pháp khả thi ở cấp độ cá nhân, 
do đó trình bày chủ đề theo cách tiếp cận từ dưới lên. Tiêu thụ đúng bổ 
sung và vượt qua quan niệm thông thường về tính bền vững, do hiện 
tượng có bản chất vô thường, theo Phật giáo tính bền vững khó có thể 
đạt được (Kovács 2011). 

Các cách tiếp cận thông thường của mô hình tiêu thụ bền vững và thói 
quen tiêu dùng giải quyết cơ bản với câu hỏi làm thế nào để đạt được sự bền 
vững. Giải thích của Phật giáo không chỉ đơn giản là các phương pháp tiêu 
thụ đúng, mà còn giả định việc giảm số lượng triệt để hoặc loại bỏ hoàn 
toàn tiêu dùng theo ham muốn. Điều kiện hiện nay của Hệ thống Trái đất 
và các điều kiện khí hậu không cho phép con người tự do theo đuổi ham 
muốn của mình, hoặc hầu như không cho phép thực hành điều độ trong 
trường hợp thực hành tiêu thụ theo ham muốn. Do đó, không chỉ đơn giản 
là điều độ hoặc thỏa mãn, mà tối thiểu hóa triệt để phải là chức năng khách 
quan trong việc giảm thiểu trong trường hợp tiêu thụ theo ham muốn. 

Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm đề xuất giảm triệt 
để hoặc loại bỏ hoàn toàn tiêu thụ theo ham muốn, hơn là cho phép mọi 
người thực hành một số giá trị Phật giáo liên quan đến việc tiêu thụ nhu cầu 
cơ bản trong cuộc sống, từ đó ảnh hưởng đến khái niệm tiêu thụ đúng 
đán trong thực tế.. 


IV.KẾT LUẬN 


Khả năng xảy ra thảm họa khí hậu sắp tới trong kỷ nguyên Anthro- 
pocene khiến nhân loại cần phải thích nghĩ với điều kiện khí hậu thay 
đổi trong tương lai gần theo mọi cách khả thi. Các Mục tiêu Phát triển 
Bền vững của Liên Hợp Quốc bao gồm một số sáng kiến đầy hứa hẹn 
nhằm đạt được sự thích ứng, mặc dù các sáng kiến đó cũng có những 
hạn chế. 

Bài viết giới thiệu cách tiếp cận, theo đó Phật giáo đóng góp vào 
cuộc tranh luận về tiêu thụ bền vững. Cách tiếp cận truyền thống, 
chủ yếu là khoa học-kỹ thuật về chủ đề này được bổ sung bằng quan 
điểm hiện sinh - tâm linh. Trước tiên, Phật giáo kêu gọi giảm triệt 
để hoặc loại bỏ hoàn toàn tiêu thụ theo ham muốn, nhờ đó giảm 
bớt đau khổ cá nhân, xã hội và môi trường. Hơn nữa, tiêu thụ đúng 
đắn tạo cơ hội để thực hiện các giá trị Phật giáo về phi bạo động, 


MÔ HÌNH TIÊU THỤ BỀN VỮNG | 503 


điều độ, tiết kiệm (đơn giản), chánh niệm và sáng tạo trong việc 
tiêu thụ các nhu cầu cơ bản trong cuộc sống. Do đó, tiêu thụ đúng 
không đòi hỏi tiêu dùng theo ham muốn, mà chỉ tập trung vào nhu 
cầu cơ bản trong cuộc sống, do đó tiêu thụ đúng có thể là một phần 
quan trọng trong mô hình thích ứng với điều kiện khí hậu thay đổi. 


**% 


Š044| CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Alcott, B. (2005): “Jevons' paradox; Ecological Economics, Vol. 54. 
PP- 9-21. 


Boda, Zs. - Gulyas, E. (2006): “lhe Ethical Consumerism 
Movement; in Zsolnai, L. (ed.): Inferdisciplinary Yearbook oƒ 
Business Ethics 2006, Peter Lang Academic Publishers, Oxford, 
PP- 137-149. 


Bouckaert, L. - Opdebeeck, H. - Zsolnai, L. (2011): “Erugality; 
in Bouckaert, L. - Zsolnai, L. (eds.): The Palgraue Handbook oƒ 
Spirituality and Business, Palgrave Macmillan, Houndmills, pp. 
269-276. 


Brown, C. (2017): Buddhist Economics: An Enlieghtened Approach to 
the Dismal Science, Bloomsbury Press, New York - London — 
Oxíford - New Delhi - Sydney. 


Crutzen, P.J. (2002): 'Geology of Mankind; Nzízre, Vol. 415. No. 3. 


Daniels, P. (2006): “Reducing Societys Metabolism; in Zsolnai, 
L. - Ims, K.J. (eds.): Business within Limits. Deep Ecology and 
Buddhist Economics, Peter Lang AG, International Academic 
Publishers, Bern, pp. 103-149. 


Goal 12: Ensure sustainable consumption and production 
patterns: United Nations, New York, on-line at: https://www. 
un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption- 
production/ [accessed: 28/1/2019 |. 


Kolm, S-C. (1985): “The Buddhist theory of no-self”, in Elster, J. 
(ed.): The Multiple Se]ƒ, Cambridge University Press, Cambridge, 
pP- 233-265. 


Kovács, G. (2011): Sustainabilityand Buddhism,in Majumdar, S.K. 
(ed.): SusCon 2011. People, Planet ở Prosperity. 2nd International 
Conference, Conƒerence Volume, IIM Shillong, Shillong, pp. 
21-34, omdline at: https://www.academia.edu/35777459/ 
Sustainability _and_ Buddhism [accessed: 28/1/2019]. 


Mitroff, I. (1998): Smart Thinking for Crazy Times. The Art oƒ Soluing 


MÔ HÌNH TIÊU THỤ BỀN VỮNG | 50S 


the Right Problems, Berrett-Koehler Publishers, San Erancisco. 


Moufouma-Okia, W.~ Masson-Delmotte, V.—~ Pörtner, H-O.~ Skea, 
].- Pirani, A. - Pidcock, R. - Chen, Y. - Lonnoy, E. - Connors, 
S. - 2hou, X. - Maycock, T. - Tignor, M. - Zhai, P.— Roberts, 
D. - Shukla, P.R. - Péan, C. - Matthews, J.B.R. - Gomis, M.I. 
- Waterfeld, T. (2018): GÍobal Warming oƒ 1.5 °C, an IPCC 
special report ơn the impacts oƒ global warming oƒ 1.5 °C aboue 
pre-industrial leuels and related global greenhouse gas emission 
pathways, in the context oƒ strengthening the global response to the 
threat oƒ climate change, sustainable deuelopmemt, and cfƒorfs to 
cradicate povcrty, on-line at: http://www.ipcc.ch/pdf/special- 
reports/sr1S/srlŠ_spm_ ñnalpdf [accessed: 23/11/2018]. 


Payutto, Ven P.A. (1994): Buddhist Economics: A Middle Way for the 
Market Place, online af: https://www.urbandharma.org/pdf/ 
Buddhist_ Economics.pdf [accessed: 28/1/2019]. 


Progress towards the Sustainable Development Goals (2017): United 
Nations, New York, On-line at: http://wwwun.org/ga/search/ 
view_ doc.asp?symbol=E/2017/66&Lang=E [accessed: 
28/1/2019]. 


Pryor, F.L. (1991): A Buddhist Economic System - in Practice: 
The Rules of State Policy Making of the Ideal Kings Sought a 
'Middle Wayˆ Between Right and Left, American Journal oƒ 
Economics and Socioloey, Vol. S0. No. 1. pp. 17-33. 


Puntasen, A. (2007), 'Buddhist Economics as a New Paradigm 
towards Happiness; Sociefy and Econơmy, Vol. 29. Issue 2. pp 
181-200. 


Responsible Consumption and Production: Why lt Maffers? (2018): 
United Nations, New York, on-line at: https://www.un.org/ 
sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/ 
Goal-12.pdf [accessed: 28/1/2019]. 


Schmithausen, L. (1997): “lhe Early Buddhist Tradition and 
Ecological Ethics; Journal oƒ Buddhist Ethics, Vol. 4 pp. 1-42. 


Schumacher, E.EF. (1973): Small is beautiful: Economics as iƒ People 
Maftered, Blond & Briggs, London. 


506 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


SN S56.II: Seting the Wheel of Dhamma ¡in 
Motion, SamyuHa Nkaya S56.ll, omline at: 
http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn56/snS56.011. 
than.html [accessed: 28/1/2019]. 


Stefen, W. - Persson, A. - Deutsch, L. - Zalasiewicz, J.— Williams, 
M. - Richardson, K. - Crumley, C. - Crutzen, P. - Eolke, C. 
- Gordon, L. - Molina, M. - Ramanathan, V. - Rockström, J. 
- Schefer, M. - Schellnhuber, H.J. - Svedin, U. (2011): "The 
Anthropocene: From Global Change to Planetary Stewardship, 
AMBIO, Vol. 40. pp. 739—761. 


Stefen, W. - Richardson, K.—- Rockström, J.— Cornell, S.E. — Fetzer, 
I.- Bennett, E.M. - Bigøs, R. - Carpenter, S.R. — Vries, de W. 
- Wit, C. de A.- Folke, C. - Gerten, D. - Heinke, J. - Mace, 
G.M. - Persson, L.M. - Ramanathan, V. - Reyers, B. - Sörlin, S. 
(2015a): 'Planetary Boundaries: Guiding human development 
on a changing planet, Science, Vol. 347. Issue 62243. 


Steffen, W. - Broadgate, W. - Deutsch, L. - Gafney, O. - Ludwig, 
C. (2015b): “The trajectory of the Anthropocene: the Great 
Acceleration, The Anfhropocene Review, Vol. 2. pp. 81-98. 


Steffen, W. - Rockström, J. - Richardson, K. - Lenton, TM. - 
Folke, C. - Liverman, D. -Summerhayes, C.P. - Barnosky, 
A.D. - Cornell, S.E. - Crucilx, M. —- Donges, J.F. - Fetzer, Ì. — 
Lade, S.J. - Scheffer, M. - Winkelmann, R. - Schellnhuber, H.]. 
(2018): “Trajectories of the Earth System in the Anthropocene, 
PNAS, Vol. 115. Issue 33. pp 8252-8259. 


The Sustainable Dewelopment Goals Report 2018: United Nations, 
New York, on-line at: https://unstats.un.org/sdgs/files/ 
report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018- 
EN.pdf [accessed: 28/1/2019]. 


Transforming our world: the 2030 Agenda ƒJor Sustainablc 
Dewelopment (2015). United Nations, New York, on-line 
at: http://wwwun.org/ga/search/view_ doc.asp?symbol=A/ 
RES/70/1&Lang=E [accessed: 28/1/2019]. 


'Waters, C.N. — Zalasiewicz, J.— Summerhayes, C.— Barnosky, A.D. — 
Poirier, C. — Galuszka, A. — Cearreta, A.— Edgeworth, M. - Ellis, 


MÔ HÌNH TIÊU THỤ BỀN VỮNG | ŠỮ7 


E.C. - Ellis, M. - Jeandel, C. - Leinfelder, R. - McNeill, J.R. - 
deB. Richter, D. - Steffen, W. — Syvitski, J.— Vidas, D.— Wagreich, 
M. - Williams, M. - Zhisheng, A. - Grinevald, J. - Odada, 
E. - Oreskes, Ñ. - Wolfe, A.P. (2016): “Ihe Anthropocene is 
functionally and stratigraphically distinct from the Holocene; 
Science, Vol. 351. Issue 6269. 


Welford, R. (2006): “Tackling Greed and Achieving Sustainable 
Developmentf, in Zsolnai, L. - Ims, K.J. (eds.): Business within 
Limits. Deep Ecoloey and Buddhist Economics, Peter Lang AG, 
International Academic Publishers, Bern, pp. 2Š-SŠ7. 


Zsolnai, L. (2007): “Western Economics versus Buddhist 
Economics, Society and Economy, Vol. 29. Issue 2. pp. 145-153. 


Zsolnai, L. - Kovács, G. (forthcoming): “Buddhism and the 
Markets, working paper for the conference: Religious and 
Worldview Perspectiwes on Human Flourishing and Markets. 


508 


XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY 
TOÀN DIỆNCHO GIÁO DỤCMÔI TRƯỜNG 
GIÁO DỤC BỀN VỮNG 


TS. Padmasiri de Silvat) 


TÓM TẮT 
Đối với lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm chung cho xã hội bền 
vững, có ba cách tiếp cận: 
¡i. Năng lực tài trợ cho sự tham gia và lãnh đạo môi trường: 
Lysack. 


ii... Cơ sở hạ tầng cho trách nhiệm của đoàn thể: Waddock. 

ii. Lãnh đạo: Cách tiếp cận liên ngành và tích hợp: Eienbeiss. 

Trong nghiên cứu hiện tại, tôi làm theo phương pháp liên ngành 
và tích hợp được đề xuất bởi Silke Astrid Eisenbeiss. 

Giáo dục và sự đổi mới là những trụ cột được chấp nhận cho sự 
lãnh đạo toàn cầu và bài viết này trình bày tầm quan trọng của việc 
phát triển một chương trình giảng dạy toàn diện cho giáo dục môi 
trường với trọng tâm là các xã hội bền vững. Tôi đang tiếp tục làm 
việc trên chủ đề phụ: Nghiên Cứu Khái Niệm Về Chủ Nghĩa Môi 
Trường. Vượt ra khỏi vòng tròn tan vỡ của Sinh Thái Học, Kinh Tế, 
Đạo Đức và Phúc Lợi Của Con Người. Sự căng thẳng và sự thiếu 
hợp nhất giữa sinh thái học và kinh tế, đạo đức và kinh tế cả ở cấp 
độ chuyên nghiệp và cuộc sống của con người tạo ra các giá trị và 


*, Lecture, Monash University, Australia. Người dịch: Thích Hoằng Hòa 


509 


Š10 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


phong cách sống bền vững. Tôi được truyền cảm hứng rất lớn từ bài 
báo của Silke Astrid, Suy nghĩ lại về sự lãnh đạo có đạo đức: Một 
cách tiếp cận tích hợp liên ngành, về cơ bản là một trường hợp cho 
sự giáo dục toàn diện. (Lãnh Đạo Hàng Quý, 23, 2012). 


IL. GIỚI THIỆU 


'Sống bền vững” nghĩa là sống dựa vào thu nhập tự nhiên của trái 
đất mà không làm suy thoái hoặc suy giảm nguồn vốn tự nhiên cung 
cấp cho điều đó. 


Có hai phần quan trọng về quan điểm khả thi để xem xét về “Tính 
bền vững”, phần thứ nhất là cách tiếp cận tích hợp: tổng thể môi trường 
thể nhập vào vòng tròn tan vỡ của sinh thái, kinh tế, đạo đức và phúc 
lợi của con người; thứ hai là suy nghĩ lại về sự lãnh đạo có đạo đức tập 
trung vào cuộc khủng hoảng tài chính lớn và sự suy thoái thực sự của 
nền kinh tế. (Silke Astrid Eisenbeiss, 2012). Trong bài viết này, tôi sẽ 
nghiên cứu về các tài nguyên của Phật giáo, về 2 mặt: nghiên cứu về sự 
toàn diện môi trường và chuỗi đạo đức mạnh mẽ của chủ nghĩa môi 
trường Phật giáo. Khái niệm về tính bền vững; ngụ ý không gây hại 
cho môi trường và ngăn chặn sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và tạo 
ra sự cân bằng sinh thái một cách tích cực. Khi Chiến Lược Bảo Tồn 
Thế Giới được khởi xướng, các mục tiêu ban đầu của chiến lược được 
đưa vào sự tuyên bố của IUCN: “Một đạo đức mới, bao trùm thực vật 
và động vật, là cân thiết cho xã hội loài người để sống hòa hợp với thế 
giới tự nhiên. Nhiệm vụ lâu dài của việc giáo dục môi trường là thúc đẩy 
hoặc củng cố thái độ và hành vi tương thích với đạo đức mới này” Đây 
là sự chấp nhận sớm về đạo đức như một vấn đề quan tâm rõ ràng đối 
với cộng đồng quốc tế, tiếp theo là một số dự án của UNESCO mà tôi 
tham gia (de Silva, 1998). Nhưng như tôi sẽ mô tả chỉ tiết, đạo đức như 
một khía cạnh của chủ nghĩa môi trường đã mở rộng và liên quan rất 
lớn đến sinh thái, kinh tế, tâm lý học và phúc lợi của con người hiện nay. 

Sự lãnh đạo hiện nay trong các vấn đề cấp bách nhất đã được 
nhấn mạnh bởi một nhóm các học giả Phật giáo trong tác phẩm “ 
Phật Pháp và Sự Khủng Hoảng Hành Tinh (Loy và Stanley, 2009, 7). 
Sự cảnh báo toàn cầu là một trong những cuộc khủng hoảng sinh thái, 
nhưng nó đóng vai trò chính trong hầu hết cuộc khủng hoảng khác, ví 
dụ, trong sự biến mất của nhiều loài thực vật và động vật sống chung 
trái đất với chúng ta. Họ cũng chỉ ra rằng sự thiếu nhận thức và đề cập 


XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TOÀN DIỆN CHO GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG | Š5]I 


đến sự hiệu quả của thông tin sai lệch của đoàn thể. Trong cùng một sự 
thu thập về các bài báo, Hoà Thượng Bodhi nói rằng nguồn gốc thực 
sự của vấn để là hệ sinh thái của chúng ta bị khóa trong một trận đấu 
vật căng thẳng với nền kinh tế, và sự chẩn đoán của Ngài được đưa đến 
cho người đọc một câu chuyện hay về Palasa Jataka. Một con chim đã 
ăn trái cây Banyan bỏ phân của nó trên thân cây Judas. Một con ngỗng 
vàng nói với vị thần cây là không cho phép cây Banyan phát triển, vì mỗi 
cây mà có cây Banyan phát triển trên đó thì đều bị phá huỷ bởi sự phát 
triển của nó. Cây Banyan quấn quanh cây judas tiêu thụ phần đất, nước 
và dinh dưỡng. Thời gian trôi qua tất cả đã xảy ra như con ngỗng vàng 
đã dự đoán, khi những chồi cây Banyan đưa rễ cây quấn quanh thân 
cây chủ và tiêu thụ phần đất, nước và dinh dưỡng của nó. Cây Banyan 
ngày càng lớn mạnh và khỏe hơn cho đến khi nó tách ra khỏi cây Judas. 
Sau đó cây Judas bị lung lay, ngã nhào đến chết. Đây là một câu chuyện 
ngụ ngôn minh họa cho ngày nay tiêu biểu cho sự biện chứng trong các 
khu vực xung đột về kinh tế, sinh thái và phúc lợi của con người. Cây 
Banyan đại diện cho việc sử dụng nhiên liệu từ carbon, mà lượng khí 
thải điôxit là những số lượng nhỏ vô hình, rõ ràng là không gây hại và sử 
dụng một cách không hạn chế các hoá thạch đe doạ nền văn minh phụ 
thuộc vào đó. Có một vấn đề nan giải ở đây: đặt ra các hạn chế về phát 
thải có nghĩa là hạn chế năng suất và hạn chế năng suất sẽ mở ra sự suy 
thoái và suy thoái có thể xảy ra. Có một vấn đề nan giải ở đây: đặt ra các 
hạn chế về khí thải nghĩa là hạn chế năng suất và hạn chế năng suất sẽ 
báo hiệu sự giảm biên chế và suy thoái có thể xảy ra. 


Đạo đức của câu chuyện ngụ ngôn: lòng tham tuyệt đối góp phần 
vào các nhà lãnh đạo kháng chiến cho thấy để kềm chế khí thải carbon, 
và lòng tham được hỗ trợ bởi sự thôi thúc mạnh mẽ để thống trị và 
kiểm soát bóng tối khi không nhìn thấy những kiểu mẫu này là sự 
ảo tưởng. Tôi đã thực hiện một nghiên cứu hạn chế về ngành công 
nghiệp khai thác và các hậu quả có hại cho xã hội, con người và môi 
trường và nó thường là hậu quả của con người như khả năng mắc 
bệnh phổi mà làm người ta hiểu ra vấn đề. Việc khai thác nhiên 
liệu hóa thạch hiện là một ngành công nghiệp đang phát triển vì 
nó mang lại lợi nhuận kinh tế. Sự mất đa dạng về sinh học gây thiệt 
hại lớn cho môi trường đầy sức sống. Các lựa chọn thay thế như các 
nguồn năng lượng tái tạo hiện có một vài sự lôi cuốn. Tình trạng cá 
nhiễm bẩn ở Úc là một nhiệm vụ đây thử thách ngày nay và gây hại cho 


Š 12 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


động vật và thực vật hiện đang là mối lo ngại tái diễn, thường bị vấy bẩn bởi 
suy nghĩ hạn hẹp và tạm thời về lợi ích tức thời của tiền tài. Ngày nay, sinh 
thái học, nền kinh tế, đạo đức và phúc lợi của con người cần được giải 
phóng khỏi tác động của những sự căng thẳng biện chứng này. 

Trong một nghiên cứu gần đây, Tầm lý học Phật giáo trong nghiên 
cứu xung đột (de Silva, 2018), tôi đã kiểm tra số lượng cái mà tôi gọi 
là “các khía cạnh biện chứng của cuộc sống”, và các mối quan hệ biện 
chứng trong hệ sinh thái, kinh tế, đạo đức và phúc lợi của con người sẽ 
trình bày trong nghiên cứu này. Các nhà xuất bản của cuốn sách đồng 
ý với tác giả rằng ngoài các mô hình phân tích khách quan mà thống trị 
các nghiên cứu xã hội, các nghiên cứu xã hội cần khảo sát tỉ mỉ các mô 
hình biện chứng. Như Bernard Mayer (2015) có nói, những xung đột 
biện chứng xuất hiện từ chính bản chất của cuộc sống,nhưng chúng cũng 
tạo cơ hội để phát triển và các nhà môi trường với một trí tưởng tượng có 
thể nhận ra món quà của các xung đột trong cuộc sống của chúng ta. Nhà 
môi trường học có thể nhìn thấy một con đường mới trong giải quyết xung 
đột nếu họ theo mô hình biện chứng này trong nghiên cứu môi trường hài 
hòa sinh thái, kinh tế và đạo đức, tâm lý của con người. Do đó, đạo đức môi 
trường hiện đang có một vai trò mới trong việc hoà giải giữa các khu vực 
xung đột này. Khi tôi lần đầu tiên xuất bản cuốn sách về đạo đức và triết 
học môi trường với sự tài trợ của UNESCO và Quỹ Canada-ASEAN (de 
Silva, 1998), loại xung đột trong các lĩnh vực kinh tế, sinh thái, đạo đức và 
phúc lợi của con người đã không tồn tại và để thêm vào ngày hôm nay, tâm 
lý về phúc lợi của con người đã góp phần vào các vấn đề liên quan đến môi 
trường, đạo đức và phúc lợi làm việc. Các khía cạnh xã hội của một nền đạo 
đức bền vững đã nới rộng sang các vấn đề nghèo đói và giáo dục. 


II. CHỦ NGHĨA MÔI TRƯỜNG PHẬT GIÁO CUNG CẤP CHO SỰ 
HƯỚNG DÂN ĐẠO ĐÚỨC/TÂMLINH 

Các vấn đề môi trường mà thế giới phải đối mặt ngày nay là chưa từng 
có trong lịch sử hành tinh của chúng ta: sự ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước, 
nạn phá rừng, suy thoái đất, mất đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu. Mặc 
dù các hệ thống sống và không sống đã tương tác qua nhiều năm để tạo 
ra môi trường sống của con người, nhưng sự cân bằng này đã bị phá hủy 
do khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên. Nhưng từ những quan điểm 
tổng quan về tương lai của nền văn minh nhân loại, những øì chúng ta đang 
phải đối mặt không chỉ là một cuộc khủng hoảng môi trường mà là một 


XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TOÀN DIỆN CHO GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG | ŠI3 


cuộc khủng hoảng đa chiều có những âm mưu trí tuệ, chính trị xã hội, kinh 
tế, đạo đức và tâm linh. Chúng ta cần một nhận thức luận mới cho các 
ngành khoa học xã hội liên quan đến những vấn đề liên quan đến nhau. 
Bài báo hiện tại về Tnôi trường toàn diện; tôi cảm thấy đây là một bước 
đi đúng hướng để tiến tới một xã hội bền vững. Một quan điểm đạo đức 
đầy sức sống có thể mang sinh thái và kinh tế lại gần nhau, được cung cấp 
bởi Phật giáo. Trên thực tế, một vài thập kỷ trở lại đây, nhà triết học và nhà 
khoa học nổi tiếng, Eritjof Capra nói rằng cuộc khủng hoảng môi trường 
có thước đo của trí tuệ, đạo đức và tâm linh (Capra, 1983, 21). Hai mươi 
sáu thế kỷ trước, Đức Phật đã mô tả sự sụp đổ của trật tự đạo đức và thậm 
chí dự đoán rằng nếu con người sống một cuộc sống tồi tệ, bốn yếu tố, lửa, 
nước, đất, không khí sẽ nổi dậy. The Buddha in the sermon on, War, Wick- 
edness and Wealth the Cakkavattasihanada Sutta,(Digha Nikaya) and 
also, the Greater Discourse On the Simile of the Elephant” Footprint, 
Mahahatthipadopama Sutta (Majjhima Nikaya) refer to the dhamma 
niyama, lawful nature ofthings, citta niyama laws of the mind and kam- 
ma niyama, the moral dimensions of our actions. Những đối thoại của 
Đức Phật về Chiến tranh, Sự gian ác và Sự giàu có nói rằng người cai trị 
chính nghĩa là một người xây dựng chuẩn mực, tôn vinh và tôn trọng 
vương quốc pháp. Những người phạm luật trở thành nạn nhân của tội 
loạn luân, tham lam và ham muốn đồi trụy. Điều này được theo sau bởi 
một sự suy thoái hoàn toàn nơi mà sự nghèo đói tăng lên. Bài kinh dự 
đoán tiến trình tương lai của loài người, đi xuống một thế giới nơi sự 
bóc lột tự nhiên đang lan tràn, bài kinh nói, vì dân gian bị mê hoặc bởi 
dục vọng bất hợp pháp, tràn ngập những khát khao đồi trụy, như những 
cơn mưa trời không ngừng. Thật khó để có được một bữa ăn. Các cây 
trồng bị ảnh hưởng với nấm mốc và phát triển thành các gốc cây gãy 
ngang mặt đất đơn thuần (Gradual Sayings, 159). Một điều đáng chú 
ý, Đức Phật nói rằng nếu con người sống một cuộc sống tồi tệ do 
lòng tham của họ, bốn yếu tố, lửa, nước, đất và không khí sẽ nổi dậy, 
và do đó ngày nay, chúng ta có những đám cháy rừng, lũ lụt, động 
đất và ngư lôi không ngừng lặp đi lặp lại, trên toàn thế giới. (Middle 
Length Sayings, Sutta 28). 


HI. SINH THÁI HỌC 


Nền kinh tế toàn cầu là một hệ thống con của hệ sinh thái toàn 
cầu, nhưng nền kinh tế tồi tệ cản trở sự phát triển của một hệ sinh 
thái lành mạnh. Trong thực tế, đạo đức hệ sinh thái nói rằng một 


Š I4 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


điều là đúng khi nó bảo tồn sự đa dạng đặc trưng và sự ổn định của 
hệ sinh thái. Baird Callicott nổi tiếng về sự phát triển của đạo đức hệ 
sinh thái. Thực vật, động vật và đất hoạt động như một cộng đồng. 
Nhưng ngày nay, những chuẩn mực sinh thái này bị xâm phạm bởi 
những người khai thác môi trường. Những điểm sau đây đã được sử 
dụng như một loại tuyên ngôn trong phong trào sinh thái học sâu. 
Những điểm này cần được hợp nhất vào một triết lý môi trường 
lành mạnh: Sự hưng thịnh của cuộc sống con người và phi nhân 
loại trên trái đất có giá trị vốn có không phụ thuộc vào sự hữu ích 
của chúng đối với con người, sự phong phú và đa dạng của các dạng 
sống là giá trị của chúng và góp phần vào sự hưng thịnh của cuộc 
sống con người và phi nhân loại; hiện tại sự can thiệp của con người 
với thế giới phi nhân loại là quá mức; sự hưng thịnh của cuộc sống con 
người trong các nền văn hóa là quan trọng. Trên thực tế, UNESCO đã 
có một số dự án xem xét về việc bảo vệ môi trường trong các nền văn 
hóa truyền thống, và tuyên bố năm 1981 của TUCN là một bước ngoặt 
quan trọng trong việc thu thập kho kiến thức môi trường truyền thống 
lớn và tôi đã trực tiếp tham gia các hội thảo này, thu thập những câu 
chuyện được chọn lọc về văn hóa Phật giáo để dạy đạo đức môi trường 
(de Silva, 1998, 152-160). 


Mặc dù những hạn chế về đạo đức này rất quan trọng, nhưng phải 
được đề cập một cách hợp pháp, hệ thống sinh thái gắn liền với cuộc 
sống của con người. Ngoài ra, phải đề cập đến hệ sinh thái thực hiện ba 
chức năng quan trọng, cung cấp tài nguyên thiên nhiên là thực phẩm, 
chất xơ, nhiên liệu, đa dạng sinh học và thuốc; đồng thời nó cũng thực 
hiện các dịch vụ sinh thái thiết yếu như quang hợp, điều hòa khí quyển, 
nước và khí hậu, hình thành đất và kiểm soát sâu bệnh; thứ ba, hệ sinh 
thái hấp thụ rác thải bao gồm cả nước thải và rác thải. 

IV. KINH TẾ HỌC 

Tôi đã trình bày chi tiết về trận đấu vật giữa sinh thái và kinh tế. 
Ngày nay có những chỉ trích về kinh tế liên quan đến sinh thái học 
mà tôi đã thảo luận thông qua câu chuyện về Palasa Jataka. Một lời 
chỉ trích thứ hai được đưa ra bởi nhà kinh tế Gitting: 


Theo nghĩa thu hẹp là nó có liên quan chỉ với một khía cạnh 
trong cuộc sống của chúng ta; vật chất, nghĩa là nó không có gì để 
nói về các yếu tố xã hội hoặc tinh thần. Thậm chí theo nghĩa hẹp 


XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TOÀN DIỆN CHO GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG | ŠIŠ 


hơn, chúng tập trung vào các khía cạnh trong cuộc sống của chúng 
ta mà có thể giao dịch được trên thị trường. (Gitting, 2010, 163). 


Gitting cũng chỉ ra rằng kinh tế học đã thất bại trong việc thoát 
khỏi các mô hình cổ điển thống trị, và tích hợp những tiến bộ mới 
trong tâm lý học, sinh học tiến hóa, khoa học thần kinh và sinh thái. 
Trên thực tế, kinh tế học chính thống đã không thể thấy trước cuộc 
khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các liên kết giữa tâm lý học và kinh 
tế đã tạo ra một nghiên cứu quan trọng. Nhiều nhà tâm lý học tin 
rằng người dân ở các xã hội công nghiệp tiên tiến bị tê liệt về mặt 
tâm lý do bị cắt đứt khỏi thiên nhiên và không thể cảm nhận được 
vẻ đẹp của thế giới. Sự ảnh hưởng lan rộng của quảng cáo hứa hẹn 
sẽ lấp đầy khoảng trống và chúng tôi dành thời gian theo đuổi hàng 
hoá thay thế, điều mà không bao giờ thực sự có thể làm hài lòng con 
người: (Loy và Stanley, 2009, 4). Cuốn sách đột phá của Michael 
Sander, Điều mà tiền không thể mua được, giới hạn đạo đức của thị 
trường liên quan đến sự xói mòn các giá trị đạo đức trong kỷ nguyên 
của thái độ hân hoan chiến thắng có tính chất tôn giáo. 


V. MỘT SỐ HIỂU BIẾT VỀ CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 
TOÀN CẦU VÀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 


}.C.Ramo trong cuốn sách “Thời Đại Không Thể Tưởng Tượng 
Được (2009) giải thích sự sụp đổ của thị trường chứng khoán với 
một thành ngữ thú vị 'Chồng cát lô-gic. Ramo nói rằng những thay 
đổi trong các hệ thống phức tạp, cho dù chúng là hệ sinh thái hay 
thị trường chứng khoán, thường diễn ra không phải trong quá trình 
chuyển đổi suôn sẻ, mà là hậu quả của những sự kiện thảm khốc 
nhanh chóng. Những người đánh bạc đi lên nấc thang của tổ chức, 
với một sự thiếu minh bạch là không chú ý đến - nó bao hàm trong 
các cấu trúc khổng lồ này mà được đóng vào hạt giống của sự sụp 
đổ - một đứa trẻ đang thích thú và xây dựng cẩn thận một hình nón 
cọc cát, nhưng khi nó trở nên cao hơn và hai bên dốc hơn, chỉ cần 
thêm bất kì một hạt cát nào cũng có thể làm cho nó đổ nhào! 


'Các thị trường tự do không hoạt động tốt trừ khi có trách nhiệm, 
đạo đức và minh bạch. Chủ nghĩa tư bản tiên đoán coi thường mối 
quan tâm của người khác và hoàn toàn dựa trên lợi ích cá nhân có 
thể là một mối nguy hiểm lớn: (H. và L.Friedman, 2010, 35). 


Š 1ố | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


VI. GUỒNG QUAY KHOAÁI LẠC VÀ PHONG CÁCH SỐNG BỀN VỮNG 


Đức Phật đã nhận ra những hạn chế của những gì Ngài mô tả 
là kamasukhalliyanuyoga (chủ nghĩa khoái lạc) là một lối sống len 
lỏi vào các cá nhân, gia đình và một xã hội rộng lớn hơn. Trong 
các nền kinh tế lớn nhất thế giới, vì một số người bị ép buộc lặp đi 
lặp lại bị ràng buộc với guồng quay khoái lạc. Họ nghĩ rằng bằng 
cách có được nhiều thứ hơn, có càng nhiều thì người ta càng có 
được hạnh phúc. Chi tiêu của người tiêu dùng hướng nhiều hơn 
vào việc khuyến khích có được nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. 
Điều luật của phần thưởng giảm dần được áp dụng cho cả kinh tế 
và sự khoái lạc. Phần kem thứ ba thì không dễ chịu như phần đầu 
tiên. Ngày nay, một người phải có được sự cân bằng ngay giữa công 
việc, cuộc sống và giải trí bằng cách chi tiêu khôn ngoan, đặc biệt là 
sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và giải trí mà không có bất kỳ 
tham công tiếc việc nào. Nền kinh tế không có niềm vui của Tibor 
Scitowski, đề xuất một tâm lý tích cực, tận hưởng những thứ mang 
lại phân thưởng nội tại như nấu một bữa ăn giản dị cho gia đình và 
từ thiện, làm một khu vườn nhỏ và ủi quần áo trong tâm trạng thoải 
mái. Đây là điều mà tôi gọi là < sự kỳ diệu của người bình thường›. 
Hạnh phúc không chỉ xuất hiện trong những khoảnh khắc lớn trong 
cuộc đời, mà như Iris Murdoch đã nói, trong từng khoảnh khắc và 
từng dòng chảy của cuộc sống, hay những øì Đức Phật đã mô tả là 
'sống chánh niệm: Theo một cách mà lòng tham và sự đố kị phá hủy 
tâm trí, thực tập chánh niệm, từ bi và đồng cảm mang lại sự hòa hợp 
nội tâm với người khác. Trong nền văn hóa truyền cảm hứng của 
Ladakh, sống hoà với thiên nhiên, có nghĩa là sự đạm bạc, nhưng 
chúng có một ý nghĩa tuyệt vời của thuật ngữ “sự đạm bạc; không 
dự trữ những thứ trong những tủ ly cũ, nhưng chỉ cần từng chút 
một như vậy thì đây là sự kỳ diệu của sự đạm bạc. Phật giáo khuyên 
rằng sự thanh đạm như một loại công đức đặc biệt. Trên thực tế, 
Ngài Ananda giải thích việc sử dụng áo tràng của các nhà sư cho 
vua Udena: khi áo tràng mới được đưa ra, áo tràng cũ được sử dụng 
làm khăn trải giường, khăn trải giường cũ làm vỏ nệm, vỏ nệm cũ 
làm thảm, thảm cũ và các máy hút bụi cũ rách được đan bằng đất 
sét và được sử dụng để sửa chữa sàn và tường bị nứt (Vinaya, II, 
291). Những người lãng phí được mô tả như những người ăn táo 
gỗ : một người đàn ông lắc cành cây táo gỗ và tất cả các loại trái chín 


XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TOÀN DIỆN CHO GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG | ŠL7 


và chưa chín rơi xuống. Ở một đầu thế giới, trong khi nạn đói đang 
hoành hành, vẫn có sự lãng phí thức ăn. Nước, các thực phẩm cơ bản, 
bóng râm và nơi trú ẩn đã là trọng tâm của nhiều dự án nhân đạo của 
Liên Hợp Quốc hiện nay. 

Việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên của con người là nền tảng vững 
chắc của phong cách sống lâu dài. Việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên 
trong khi sống hoà hợp với thiên nhiên cho thấy con người sẽ nghiên 
cứu xu hướng theo tự nhiên như mô hình mưa theo mùa, phương pháp 
bảo tồn nước bằng thủy lợi, các loại đất khác nhau, nơi có thể nghiên 
cứu gần đây về các vấn đề như đất và màu mỹ, lý tưởng môi trường sống 
cho các loại cây khác nhau. Trong các khu vực trồng lúa ở Sri Lanka, 
định hướng công việc của họ bị chi phối bởi sự logic của các mùa khác 
nhau, từ trồng trọt đến thu hoạch. Và tất nhiên, chúng ta cần nâng cao 
phẩm chất về mặt đạo đức để hiểu rõ giữa nhu cầu cần và đủ để giảm 
bớt lòng tham của con người. 

VII KẾT LUẬN 

Trọng tâm cơ bản của tôi trong bài viết này là về giáo dục môi 
trường hướng tới một đạo đức bền vững. Các thế giới quan mà hướng 
dẫn cuộc sống hàng ngày của chúng ta đã bị ô nhiễm bởi các tư tưởng 
của chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa khoái lạc và chủ nghĩa tiêu dùng. 
Sự kết hợp giữa các nghiên cứu về môi trường sinh thái, kinh tế, đạo 
đức và hiểu biết về tâm lý lành mạnh tích cực của con người là một 
con đường thực tế để đối phó với những nguy cơ này. 


Š18 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Astrid,Silke,2012, Re-thinkingethicalleadership: An Interdisciplinary 
Integratiue Approach, Leadership Quarterly, 23, 791-808, 2012. 


De Silva, Padmasiri, 1998, Entironmental Philosophy and Ethics in 
Buddhism, Macmillan Press, New York. 


Stanley, John, David Loy, and Gyurme Dorge ed, 2009, A Buddhist 
Response to the Climate Emergency, Boston, Wisdom Publications. 


De Silva, Padmasiri, 2018, The Psycholoey oƒ Buddhism in Conflict Studies 
; London ,Palgrave Macmillan 


Mayer, Bernard, 2009, Sfaying With Conflict, San Francisco, Wiley 
Capra, Eritjof, 1983, 21 The Turning Point, Bantam Books, New York. 
Gittins, Ross, 2010. The Happy Econơmist, NSW, Allen and Ủnwin. 


Sandel, Michael, What Money Camnot Buy, The Moral Limifs oƒ Markefs 
London, Penguin Books. 


Ramao, J.C, The Age oƒ the Unthinkable, London, Little Brown. 


Friedman, H.and L„ 2010, The Global Hinancial Crisis, Research 
Paper, City University of New York. 


Buddhism and Ecology, 1992, Eds Martin Bafchclor and Kerry 
Brơwn, New York, Cassell Publishers 


HOOKED, Buddhist Writings on Greed, Desire and the Urge to Consune, ed. 
Stephanie Kaza, Boston, Shambala Publishers. 


Thịs Time Ìs Different: Eight Centuries oƒ Financial Folly Carmen M.Reinhart 
and Kenneth S.Rogoff, Oxford. Princeton University Press. 


Buddhist Economics 1992 PA. Payutto Buddhist University Press 


Engaged Buddhisn, Sodal Chanee and World Peacc. 2015, Thích Nhat Tu, 
Religion Press, Vietnam, Vietnam Uniwversity Publications. 


“The Joyles Economy: The Patholooy oƒa Culfture Which calls [or An Awakening 
Padmasiri de Silva, Buddhist Virtuesin Socio-Economic Development, 
8th International Buddhist Conference, 201 1, Thailand. 

lnuoluntary Simplicity: Changineg DysjuncHonal habifs oƒ Consumption, 
Environmental Values, Guy Claxton. 


GIÁO LÝ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO 
NGUYÊN THỦY ĐỐI VỚI 
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TOÀN CẨU 


PGS.TS. Gunatilake Athukoralalage Somaratne (*) 


I. GIỚI THIỆU 


Lời dạy của Đức Phật qua những bản kinh Pali thảo luận về trách 
nhiệm đạo đức của mỗi cá nhân, kết quả của ý chí hành động của 
nhân loại, kết quả nỗ lực của nhân loại và sự khởi đầu trong việc tự 
chuyển hóa đạo đức là ở ngay đây và bây giờ. Biểu hiện như mọi người 
được tự do chọn lựa con đường mình đi, dù là theo con đường để đạt 
được an bình và hạnh phúc hay theo con đường của sự xung đột và 
khổ đau. Nếu họ chọn lựa đi theo con đường tích trữ, chiếm hữu và 
thu gom của cải, điều đó đem tới hậu quả với sự tranh chấp, xung đột 
và chiến tranh rồi kéo theo sau đó là nghèo đói và khổ đau. Tuy nhiên, 
nếu họ chọn đi theo con đường của sự bố thí, xả bỏ và bao dung, điều 
đó sẽ dẫn tới kết quả bình yên, thịnh vượng và hạnh phúc. Nếu chúng 
ta hỏi rằng vì sao mối quan hệ có vẻ nghịch lý giữa nhân và quả, câu 
trả lời thật đơn giản: Đó là luật nhân quả vận hành - những hành vi 
với mong muốn qua tác ý, lời nói và hành động - nền tảng dựa trên 
sự hoạt động của đồng duyên khởi. Khi tâm được giải phóng khỏi 
tham, sân và si, người đó trải nghiệm buông xả, bình an và hạnh phúc. 
Nếu với tâm tham muốn thì sẽ không bao giờ cảm thấy toại nguyện, 


*, Boulder Colorado, USA.The Centre of Buddhist Studies, The Ủniversity of Hong Kong 
Hong Kong, Người dịch: Mekhala Ven 


519 


520 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thường thì trở nên ham muốn nhiều hơn nữa, kết quả tất yếu là kết 
thúc trong bất hạnh. Tâm sân hận và tham muốn luôn như ngọn lửa 
âm ỉ trong tâm. Trao tặng món quà, cứu vớt một cuộc đời, trao đi sự 
chân thành yêu thương và quan tâm tới người khác sẽ sinh khởi hạnh 
phúc; trộm cắp, sát sinh, tà dâm sẽ chẳng thể có được hạnh phúc, 
bình an. Để thực sự hạnh phúc, mỗi người cần phải tu dưỡng trở nên 
tốt thực sự, cho bản thân mình và đem sự tốt lành đến với người khác. 
Làm sao để thành người tốt thực sự tùy thuộc vào làm thế nào tạo ra 
những nhân lành hòa hợp với những việc mình làm là nhân tố nền 
tảng đem tới quả của hành động tác ý (kamma-vaäda). 

Nhân tố quả của những hành động có tác ý là một trong ba nhân 
tố cơ bản tạo thành giáo lý đạo đức của Phật giáo nguyên thủy. Hai 
nhân tố còn lại là nhân tố cần thiết để tạo những nhân lành (kíri- 
ya-vãda) và nhân tố năng lực thực hiện những hành động đạo đức 
tốt (øiriya-vada). Đức Phật biểu lộ ba nhân tố đó trong bản kinh 
(ANI tr.287) như sau: “Giờ đây ta là A La Hán, Bậc Giác Ngộ Viên 
Mãn, ta chỉ dạy (ba điều căn bản): gốc của hành (ý muốn), gốc 
của nhân (làm điều thiện), gốc của năng lực (thực hiện)” Ở điểm 
này, Karunadasa (2013, tr.75) bình luận rằng: “Ba yếu tố này ... tập 
trung vào ba giáo lý quan trọng của Phật giáo chỉ dạy về giáo lý đạo 
đức đời sống. Điều khiến họ chỉ ra là sự ủng hộ cuộc sống đạo đức 
tích cực nếu tự nó là không thích hợp. Để đây đủ ý nghĩa, sự ủng hộ 
cuộc sống đạo đức tích cực phải được bổ sung thêm, đầu tiên với 
sự giải thích dựa trên lý trí như tính hiệu quả của những hành động 
đạo đức, và điều thứ hai, chứng minh về mục đích cần thiết và sự 
khao khát qua vai trò nỗ lực của con người trong sự thực hành đời 
sống đạo đức." Nhân tố hành động tác ý cho thấy rằng có mục đích 
về đạo đức kéo theo những hành động thận trọng chắc chắn đưa 
đến những kết quả. Nó đòi hỏi rằng có một sự tương quan giữa cái 
chúng ta làm (hành động) và cái chúng ta thu hoạch (kết quả) và 
cái đó thuộc trách nhiệm về hành động của tự thân. Nhân tố của 
việc tạo những nhân lành cho thấy việc cần làm những điều bổ ích 
đạo đức và từ bỏ những điều không đạo đức, Khuyến khích tích 
cực hướng chúng ta tới một cuộc sống đức hạnh, tiếp nhận những 
qui tắc tiêu chuẩn đạo đức và kết quả của những hành động tác ý. 


1. Xem Kinh Pháp Cú kệ 183 (Norman 2004, tr.28): “Tránh tất cả những điều xấu; làm 
tất cả những điều lành; luôn thanh tịnh tâm ý, đó là lời Phật dạy.” 


GIÁO LÝ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU | 521 


Nhân tố của năng lực thực hiện những nhân lành cho thấy hiệu quả, 
sự cần thiết và mong muốn qua vai trò nỗ lực của con người trong 
sự truy cầu đời sống đức hạnh. Bởi vậy, kết cấu về giáo lý đạo đức 
Phật giáo nguyên thủy có thể được xem như một hình tam giác, 
trong đó ba nhân tố căn bản được đề cập bên trên được kết nối với 
nhau giống như ba đường của hình tam giác cân. Nếu chúng ta nhấn 
mạnh một phần này hơn hai phần còn lại, thì điều đó giống như 
chúng ta đã hiểu sai và giải thích sai kết cấu của giáo lý đạo đức, và 
đi ngược lại với chính giáo lý đạo đức. Để hiểu tổng thể vấn đề, yêu 
cầu chúng ta nêu rõ giải thích về cả ba nhân tố. 


Trong những quốc gia theo truyền thống Phật giáo, tuy nhiên, 
giáo lý đạo đức Phật giáo được định nghĩa một kiểu, đó là, chỉ có 
nghĩa nhân quả của những hành động tác ý hay lời chỉ dạy về ng- 
hiệp kamma. Kết quả là đạo Phật tại những đất nước này chỉ hiểu 
rằng giáo lý đạo đức của Đức Phật chỉ là nghi lễ và công cụ khôn 
khéo để tạo công đức và biện hộ cho những lệch lạc xã hội ở hiện 
tại trong cộng đồng của họt?. Bởi vậy, những truyền thống Phật 
giáo này hướng tới việc hoạt động thiện hạnh theo nhóm như cúng 
dường vật thực tới những hình tượng của Đức Phật và những thành 
viên tu viện theo nghi thức, với mục đích đạt được của cải vật chất, 
tái sinh làm người hay sinh lên những cõi trời trong đời sau. Việc 
làm cố gắng với sự hiểu lầm như vậy chính là nguyên nhân khiến 
các Phật tử xao lãng sự thực hành phạm hạnh theo như giáo lý đạo 
đức của Phật giáo nguyên thủy. Đề tài này, do đó, với mục đích chỉ 
ra rằng nếu giáo lý đạo đức được hiểu như trong Đạo Phật nguyên 
thủy được áp dụng trong giáo dục toàn cầu về đạo đức, nó cần phải 
được đề cập một cách toàn diện, cần phải giải thích cả ba nhân tố: 
nhân tố về những hành động tác ý, nhân tố về việc tạo những thiện 
hạnh, và nhân tố về năng lực thực hiện. Để thực hiện được mục đích 


2. Xem Vua 2005, tr. 22 & tr. 84. Truyền thống Phật giáo tại Thái Lan, Sri Lanka, và 
Miến Điện hướng tới khuyến khích tính thụ động với sự quan tâm hình tượng. Như Sulak 
nói rằng (tr. 22): “Sự thiết lập Phật giáo lý giải sự áp bức như là sự vận hành của nghiệp, nói 
như thế thì cả hai nông dân và địa chủ đang gặt những quả từ hành vi của họ trong những đời 
trước; người nông dân có những nhân xấu và địa chủ thu hoạch công đức qua xây dựng những 
ngôi chùa và tạo lập những hình tượng về Đức Phật” Suu Kyi phát biểu (tr. 84): “Một số người 
nghĩ nghiệp như là số phận hay định mệnh và họ không thể làm điều gì khác. Đơn giản là điều 
đang xảy ra bởi vì những nhân xấu mà họ đã tạo. Đây là cách mà nghiệp thường được diễn giải 
ở Miến Điện” 


522. CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


này, đề tài thảo luận về tất cả ba yếu tố theo từng phần một. Với mục 
đích đi tới kết luận rằng tất cả ba nhân tố cần có không chỉ định ng- 
hĩa giáo lý đạo đức Phật giáo nguyên thủy mà còn đưa ra bức tranh 
đúng đắn về luật đạo lý trong trong đời sống và hành động thực sự 
cần thiết của thế giới là như thế nào. Quả thật việc đảm đương gánh 
vác công việc này chắc chắn sẽ buộc chúng ta tìm hiểu sự tương 
xứng của giáo lý đạo đức của Đạo Phật nguyên thủy, lấy đó làm 
truyền thống cho sự giáo dục đạo đức toàn cầu. 


I. NGHIỆP / KAMMA-VÄDA 


Nhân tố hành động chủ ý là một trong ba nhân tố của giáo lý đạo 
đức Phật giáo nguyên thủy. Điều này nhấn mạnh rằng không hướng 
về những hành động trong quá khứ mà là những hành động trong 
hiện tại. Việc thực hiện sự thay đổi đời sống con người hay trình độ 
dù là những mục đích thế gian hay tầm cao tâm linh thì điều mà họ 
làm ngay trong hiện tại ý nghĩa hơn là đã làm ở quá khứ hay sẽ làm 
trong tương lai. Vì quá khứ thì đã qua, không ai có thể thay đổi. Có 
nghĩa rằng những hành vi bây giờ là tâm điểm của cuộc sống hiện 
tại. Điều phân biệt nhân loại ở mức thấp hay cao chính là ở những 
hành vi của họ trong hiện tại. Những hành vi này định rõ chúng ta 
là ai và chúng ta sẽ trở nên ra sao (DN II, tr.203): “Làm chủ những 
hành vi của chính mình, thừa hưởng những hành vi; họ tạo thành 
từ những hành nghiệp của mình, tiết chế những hành vi của mình, 
hành động của họ là nơi họ nương náu. Hành vi đó phân định kẻ 
hạ liệt hay người cao cả.” Thậm chí những hành nghiệp quá khứ đã 
góp phần vào những cách hình thành sự sinh ra hiện tại của chúng 
ta, như bản văn chỉ ra (Sn, v. 650), “không bởi vì dòng đõi sinh ra 
người đó trở thành phạm thiên (tu sĩ, người tầng lớp cao); không 
bởi vì dòng đõi sinh ra người đó không trở thành phạm thiên.” Nếu 
như vậy, thì làm cách nào? Đó là “qua hành vi người đó trở thành 
phạm thiên; qua hành vi người đó không phải là phạm thiên.” Đây 
cũng là trường hợp đưa tới việc phân loại những kiểu người theo 
nghề nghiệp theo lối cổ truyền. Như cùng một bản văn chỉ ra (Sn, 
vv. 651-652): Đó là “qua hành vi một người trở thành nông dân; 
qua hành vi một người trở thành thợ thủ công; qua hành vi một 
người trở thành thương nhân, qua hành vi một người trở thành 
nô lệ. Qua hành vi một người trở thành kẻ trộm; qua hành vi một 
người trở thành kẻ ưa đánh nhau; qua hành vi một người trở thành 


GIÁO LÝ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU | 523 


người dâng hiến hy sinh; qua hành vi một người trở thành vị vua.” 
Do đó, điều cần thiết là chúng ta hiểu hành vi và những kết quả của 
nó như chúng thực sự là, là tùy duyên. “Như thế, người khôn ngoan, 
xem xét điều kiện căn nguyên, hiểu biết quả của hành vi qua hành vi 
thế giới vận hành, qua hành vi con người phát triển. Tạo ra hành vi 
như buộc mối dây, giống như trục xe là mối buộc của một xe ngựa 
đi theo suốt không dời” (Sn, vv. 653-654; NÑorman 2004). Năng lực 
của những hành vi trong hiện tại biến chuyển rõ rệt trạng thái trong 
hiện tại của chúng ta. Những hành vi mà mọi người làm hiện giờ 
không chỉ có sự tác động trên kinh nghiệm hiện tại của bản thân họ 
mà còn góp phần hình thành những kinh nghiệm mà họ chưa có. 

Những việc làm của nhân tố tác ý không khác với những việc 
làm theo luật duyên khởi. Trước tiên là về chức năng của luật đạo lý 
và sau đó là về chức năng của luật nhân quả chung, áp dụng chung 
cùng cho tất cả mọi lĩnh vực của đời sống và thế giới. Cách ngôn 
quần chúng về luật này là (SN I, p. 227): “Gieo gì, thì gặt nấy”®), 
Trong giáo lý đạo đức này, những hiệu ứng của những hành vi quá 
khứ là không phủ nhận nhưng chúng ta có nói rằng chúng không 
ở yên đó và điều đó không tác động một cách tất định. Đức Phật 
chỉ ra cho chúng ta thấy sự liên hệ tới những hành vi quá khứ trong 
phần tiếp theo (MN | tr. 390): “Dòng đõi của một người sẽ trở 
thành là từ người đó đã tạo thành, bất cứ điều gì người đó làm, qua 
đó phát sinh. Khi duyên xuất hiện, nhân theo đó tụ hội. Như thế ta 
nói, họ là người nhận những hành động của chính họ”@ 


Với mỗi hành động đạo đức đã làm, người thực hiện đã gieo. 
Điều này diễn ra như thế nào? Một hành vi tốt được làm khiến tâm 
thức thanh tịnh; một hành vi xấu được làm khiến tâm thức ô uế. 
Mặt khác, thanh tịnh và không thanh tịnh của tâm thức cũng quyết 
định những hành vi và ứng xử sau đó. Sự củng cố qua lại này kết hợp 
giữa hành vi và trạng thái của tâm thức lần lượt hình thành thái độ 
và tính cách của một người. Như đạo đức trong giáo lý Phật giáo 
cho chúng ta biết, ý định là động cơ thúc đẩy phía sau một hành 


3. “Đã gieo giống nào, sẽ gặt quả nấy. Hành thiện sẽ thâu gặt quả lành. Hành ác 
sẽ thâu gặt quả dữ. Hãy gieo giống tốt, Ta sẽ hưởng quả lành.” 

Ấễ sang tỉ kho punna bhữtã bhùtassa upapaffi hoti; yam karoti tena upapdJJaHi, 
upapannam enanu phassã phusandi. evam paãham punna kammadäyadã sattã tỉ vadami 
(Kukkuravatika-sutta). 


Š52⁄4| CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


vi và nó định rõ phẩm chất đạo đức của hành vi đó. Tất cả tư cách 
đạo đức hay không đạo đức xuất hiện từ hành động ác ý. Chỉ những 
hành động tác ý hợp với luân thường đạo lý là có ý nghĩa. Vì lý do 
này, Đức Phật nhận dạng hành vi thực chất thuộc tinh thần (AN 
II, tr. 415): “Tác ý (cetanä) ta gọi là nghiệp (những hành động nảy 
sinh từ đạo lý); có chủ ý, người đó thực hiện qua thân, khẩu, hay ý” 
Sức mạnh của hành động phụ thuộc vào phạm vi thực hiện được 
cân nhắc thận trọng (sañcicca). Như vậy, tư cách đạo đức của một 
hành động nằm trong sự tác ý bên trong. Tác ý tốt thì động cơ bên 
trong tốt dẫn đến hành vi và biểu thị hành vi tốt, tác ý xấu thì ngược 
lại biểu thị hành vi xấu. Người đó thực hiện những hành vi hoặc với 
động cơ tốt hoặc với động cơ xấu. Tham, sân và si bị xem là những 
động cơ xấu và chúng luôn góp phần gây ra những hành vi xấu. Đối 
lập với tham, sân, si là không tham, không sân và không si, và những 
điều đó được xem là những động cơ tốt đem lại hành vi đạo đức tốt. 
Một người từ bỏ tham, sân, si, trạng thái tự nhiên của tâm thức đạt 
được gọi là trạng thái không tham, không sân, không si và họ hướng 
về những phẩm tính tích cực vốn có trong tâm tự nhiên. Nhiều 
đạng hành vi của thân, khẩu và ý là những sự biểu hiện tự nhiên của 
những động cơ tốt và xấu (MN |, tr. 489): “Này Vaccha, tham là bất 
thiện, không tham là thiện, sân là bất thiện, không sân là thiện, sĩ là 
bất thiện, không sĩ là thiện. Theo như vậy ba điều là bất thiện và ba 
điều kia là thiện” 

Như luật duyên khởi dạy rằng, những hành xử của con người bị 
điều kiện bởi nguyên nhân, và hành xử được sinh ra bởi những hậu 
quả tương quan. Suy xét những việc làm liên kết giữa hành động và 
kết quả, một bản kinh phân loại những hành động thành bốn phần 
(MNI tr. 389-391: hành vi đen tối đi cùng kết quả đen tối, hành vi 
trong sáng đi cùng kết quả trong sáng, hành vi đen tối vàtrong sáng 
đi cùng kết quả đen tối và trong sáng, và hành vi không đen tối cũng 
chẳng trong sáng đi cùng kết quả không đen tối cũng không trong 
sáng.” Dòng đầu tiên, hành vi đen tối đi cùng kết quả đen tối, có thể 
được quan sát từ trường hợp của một người đàn ông gieo đau khổ 
cho người khác và như kết quả biểu hiện trong một thế giới đau khổ 
nơi anh ta gặp gỡ tiếp xúc dau khổ và nhận lại kinh nghiệm những 
cảm giác phát sinh đau khổ, chỉ toàn đau buồn. Dòng thứ hai, hành 
vi trong sáng đi cùng kết quả trong sáng, thấy từ trường hợp một 


GIÁO LÝ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU | 525 


người đàn ông không gieo đau khổ cho người khác và cùng với kết 
quả biểu hiện trong một thế giới không khổ đau nơi đó anh ta gặp 
gỡ tiếp xúc và nhận lại kinh nghiệm những cảm giác không đau khổ, 
chỉ có hạnh phúc. Dòng thứ ba, hành động đen tối-trong sáng với 
kết quả đen tối-trong sáng, thấy từ trường hợp của một người đàn 
ông người đã gieo đau khổ và cũng gieo hạnh phúc cho người khác 
và như kết quả biểu hiện trong một thế giới lẫn cả khổ đau và hạnh 
phúc ở đó anh ta gặp gỡ tiếp xúc cả hai cảm giác đau khổ và hạnh 
phúc, trộn lẫn vui sướng và đau khổ. Dòng thứ tư, hành vi không 
đen tối cũng không trong sáng đi cùng kết quả không đen tối cũng 
không trong sáng, xét theo nguyên nhân suy vi của hành động, nó 
là, tác ý từ sự buông thả ở cả ba loại hành động có vế tiêu cực đã đề 
cập phía trên. Những hành động của con người là hàng loạt sự lẫn 
lộn, và như vậy chúng ta cũng được quyền kinh nghiệm những cảm 
giác vui sướng cũng như những cảm giác đau khổ. 

Để những kết quả của những hành động được cảm nhận và trổ 
thành quả, cần có thời gian. Điều này căn cứ ở cả hai hành vi tốt và 
xấu. Bởi thế, chúng ta không nên vội vàng phủ nhận căn nguyên của 
hành vi tác ý, như những người theo thuyết hư vô. Điều đó được nói 
rõ trong một bản văn mô phạm (Dhp, vv. 121-122): “Chớ khinh 
điều ác nhỏ nhoi. Cho rằng: Quả báo thời mình chịu đâu!“ Nhớ rằng 
giọt nước nhỏ lâu. Mỗi ngày một chút cũng mau đây bình. Người 
ngu gom góp vào mình, Bao điều ác nhỏ dân thành họa to. Chớ 
khinh điều thiện nhỏ nhoi. Cho rằng: Quả báo thời mình hưởng 
đâu! Nhớ rằng giọt nước nhỏ lâu, Mỗi ngày một chút cũng mau đầy 
bình, Người hiển trí chứa tâm mình,bao điều thiện nhỏ dần thành 
phước to.` Căn nguyên, khi những hành động chín muồi, người đó 
nhận những quả báo của mình. Điều này được nhấn mạnh về những 
hậu quả của những hành vi tội lỗi (Dhp, k. 127): “Dù bay lên tận 
không trung, hay là lặn xuống tận cùng biển khơi, chui vào hang 
thẫm núi đồi, khắp trên trần thế chẳng nơi an toàn, thoát tay nghiệp 
ác chót mang.” Điều này ngụ ý rằng người đó có trách nhiệm đối với 
những hành vi của chính mình và đó là quả của hành vi được kinh 
nghiệm bởi chính bản thân người làm điều đó. Điều này được diễn 
đạt rõ ràng trong một đoạn chuyện kể trong một bản kinh (MN II, 
tr. 179-180): “Mà hành vi tội lỗi của ngươi không được làm bởi mẹ 
ngươi hay cha ngươi, hay anh em trai hay chị em gái và bạn hữu của 


526 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


ngươi, hay bởi người bà con hay họ hàng của ngươi, hay bởi những 
ẩn sĩ hay những vị bà la môn, hay bởi những vị trời. Hành vi tội lỗi 
này ngươi đã tự mình làm, và tự ngươi sẽ kinh nghiệm quả của nó.” 
Bản kinh về nghiệp chỉ ra rằng có một sự tương quan giữa nhân 
(kamma) và quả (phala/vipaka). Mặc dù vậy, có thể cho thấy rằng, 
khi sự việc xảy ra trùng hợp với sự liên hệ này, thì được hiểu rằng mối 
liên hệ này hoạt động phù hợp với luật duyên khởi (paficca-samup- 
päda). Do đó, giáo lý đạo đức Phật giáo nguyên thủy chỉ rõ mối liên 
hệ giữa nhân và quả là không xác định. Mối quan hệ giữa nhân và 
quả có thể được tóm tắt như sau: “Dựa vào bản chất của hành động 
và trường hợp mà nó liên quan, có những kết quả riêng.” Điều này 
có ý muốn nói rõ là giáo lý đạo đức Phật giáo nguyên thủy phủ nhận 
không chỉ không khoan nhượng với thuyết quyết định (yafi-vãä- 
đa) mà còn không khoan nhượng với thuyết vô định (ahefu-appac- 
caya-uãda/ adhicca-samuppanna-uäda). Về sau hai quan điểm bị coi 
là phi Phật giáo này bị xem là lý thuyết mang tính chất suy đoán vay 
mượn, bị xem như là vô nghĩa khi áp dụng vào đời sống đạo đức của 
cá nhân và xã hội. Thuyết quyết định về mối liên hệ nhân và quả nói 
rõ một người kinh nghiệm quả của một hành động chính xác theo 
cách mà người đó đã tạo ra nó. Một bản kinh đưa ra (AN l, tr.249) 
quan điểm này như sau: “Như một người đàn ông tạo một nhân rồi 
chính anh ta kinh nghiệm quả của nó.” Như một sự tán thành việc 
hoàn trả thuyết quyết định hoàn tất giữa nhân và quả. Nếu là trường 
hợp này, như Đức Phật chỉ ra, đời sống tôn giáo là vô nghĩa bởi vì 
không có cơ hội để tiêu trừ hoàn toàn đau khổ. Sự tương quan giữa 
nhân và quả mà Đức Phật chỉ ra, tuy thế, để nói về việc chắc chắn 
phải hoàn trả là ý nghĩa mà Phật giáo đề cập. Điều này được nói rõ 
trong bản kinh (AN L tr.149) như sau: “Đúng như người đã gieo 
nhân và những kết quả sẽ được kinh nghiệm một cách chắc chắn 
(yathavedaniyam), như thế người đó kinh nghiệm chính những kết 
quả (assa 0ipakam)” Nếu trong trường hợp này, đời sống tôn giáo 
là có ý nghĩa, và ở đó sẽ có cơ hội để hoàn tất sự tiêu trừ đau khổ. 
Hơn nữa, theo giáo lý đạo đức Phật giáo này, mọi hành động sẽ 
sản sinh những kết quả, nhưng tất cả những kết quả này sẽ không 
giống nhau. Có rất nhiều điều kiện khác có thể can thiệp vào sự 
quyết định mối quan hệ giữa nhân và quả. Điều kiện này của quả 
được Đức Phật minh họa qua sự so sánh sau đây (AN I, tr. 250): 


GIÁO LÝ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU | 527 


“Nếu một người cho một cục muối vào một chiếc ly nhỏ đầy nước, 
nước ở trong ly nước đó sẽ lập tức trở nên mặn và không thể uống 
được. Mặc dù thế, nếu người đó bỏ cục muối tượng tự xuống dòng 
sông Hằng, bởi vì sông Hằng rộng lớn, nước nhiều, chỉ bấy nhiêu 
muối sẽ không bị mặn và có thể uống được.' Tương tự, Đức Phật 
nói rằng (ANI tr. 250): “Một người vì phạm một lỗi nhỏ nhặt có 
thể dẫn người đó xuống địa ngục. Nhưng nhân lỗi nhỏ tương tự 
người khác phạm phải có thể trả quả ngay trong chính đời này, có 
thể nhẹ hơn hoặc không trổ sanh nữa.” Vì sao có sự khác biệt này? 
Đức Phật giải thích rằng: “người kia đã không tu dưỡng đúng đắn 
về thân, khẩu và ý; người đó hạ liệt, đáng khinh, cuộc đời người 
đó ngắn ngủi và khổ sở; vì người đó thậm chí đã gây chỉ phạm lỗi 
nhỏ cũng dẫn hắn xuống địa ngục. Mặc dù vậy, một người mà đã tu 
dưỡng đúng với thân, khẩu và ý, người đó cao thượng và đáng trọng, 
người đó được phú cho cuộc sống thọ, những quả của lỗi đã phạm 
được kinh nghiệm ngay trong chính đời này, và đôi lúc có thể không 
xuất hiện chút nào.” Sự giải thích nguyên văn có ý truyền tải là điều 
đó phụ thuộc vào hoàn cảnh trong hiện tại của người phạm lõi, quả 
của những hành động nào đó đôi khi có thể không trở nên trầm 
trọng thậm chí không thấy trổ quả. Theo như giáo lý đạo đức Phật 
giáo, đôi khi những quả của một hành vi có thể được kinh nghiệm 
ngay trong đời này, và đôi khi trong đời tương lai. 


II QUẢ / KIRIYA-VÄDA 


Nhân tố thứ hai của giáo lý đạo đức Phật giáo nguyên thủy là 
quả (kiriya-vada), điều äó khuyến khích mọi người tạo ra những 
hành vi đạo đức tốt. Đức Phật nói rằng giáo lý đạo đức của ngài 
thúc giục mọi người hướng tới hành động đạo đức trong khi những 
người khác thiếu hành động đạo đức và không làm (akiriya) hành 
động đạo đức. Ví dụ, theo thuyết quyết định được tán thành vào 
thời Đức Phật tuyên bố rằng (AN I, p. 173): “Bất cứ điều gì người 
này kinh nghiệm - dù vui sướng, đau khổ hay không-khổ-không- 
vui tất cả điều đó từ nguyên nhân vì đã từng gây ra trong quá khứ” 
(pubbekata-hetu-uäda). Đức Phật đã hỏi về phạm vi của quan điểm 
này bắt đầu rằng học thuyết đạo đức như thế hướng mọi người tới 
việc không hành động vì đạo đức. Ngài cũng phê phán quan điểm 
thần học về nguyên nhân của đạo đức đã tuyên bố rằng (AN L p. 
173): “Bất cứ điều gì mà người này kinh nghiệm, tất cả đều là do 


528 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


hành động sáng tạo của Chúa trời.” (¡ssara-nimmana-vada). Đối 
với Đức Phật, quan điểm này là nguyên nhân dẫn mọi người tới 
đời sống thiếu hoạt động đạo đức. Cũng thế, ngài bác bỏ thuyết vô 
định tuyên bố rằng (AN I, p. 173): “Bất cứ điều gì người này kinh 
nghiệm, tất cả điều đó xảy mà không đến từ nguyên nhân hay điều 
kiện” (ahetu-appaccaya-vada). Đối với Đức Phật, nắm giữ học thuyết 
này cũng là nguyên nhân dẫn tới kết quả thiếu hành động đạo đức. 

Giáo lý đạo đức của Đức Phật nhắm tới việc khuyến khích mọi 
người không chỉ chấp nhận quả của hành động mà còn chọn lọc những 
hành vi tốt. Châm ngôn của ngài là một người có thể trở nên vĩ đại qua 
việc làm những điều vĩ đại. Lời dẫn trong bản kinh, đọc là (SN II, p. 
29): “Một người đạt tới sự cao thượng qua việc làm những điều cao 
thượng, không làm những điều hạ liệt” Những hành động cao thượng 
đồng nghĩa với những hành động thiện lành đạo đức (kusala-kammn4); 
vì thế sự khuyến khích ở đây là làm những hành vi thiện lành. Bản kinh 
chỉ rõ nhiều cách thức của những hành động thiện lành mà chúng ta 
có thể làm. Trong số đó, một danh sách với mười thiện hạnh phổ biến 
thường được nêu và thảo luận trong những bản kinh. Những điều đó 
được nói rõ như sự tiết chế từ bỏ những hành vi bất thiện của thân, 
khẩu và ý. Sự tiết chế những hành vi bất thiện tự nó tạo cơ hội để thực 
hiện những hành vi thiện lành. Do vậy, có ba thiện nghiệp qua hành 
động của thân, bốn thiện nghiệp qua hành động của khẩu và ba thiện 
nghiệp hành động của ý. 

Ba thiện nghiệp qua hành động của thân được nêu như sau (AN V, 
tr266-268): 

“Có người từ bỏ, đoạn tận việc giết hại những sinh linh; từ bỏ gậy và 
vũ khí; biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc đối với 
tất cả chúng sanh và loài hữu tình” 

“Có người từ bỏ, đoạn tận việc lấy của không cho; không lấy trộm 
của cải và tài sản của người khác trong làng và trong rừng.” 

“Có người từ bỏ, đoạn tận tà hạnh trong các dục, không tà hạnh với 
những người nữ được che chở bởi cha mẹ, có anh chị em ruột hay họ 
hàng che chở; đã kết hôn, đính hôn hoặc được pháp luật bảo vệ.” 


Bốn thiện nghiệp qua hành động của khẩu là: 
“Có người từ bỏ, đoạn tận lời nói đối; không nói đối khi được hỏi 


GIÁO LÝ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU | 529 


như người làm chứng; không thấy liền nói đối là thấy nguyên nhân là 
vì mình, hoặc nguyên nhân là vì người; hoặc nguyên nhân là vì một vài 
quyền lợi gì.” 

“Một người từ bỏ, đoạn tận nói lời hai lưỡi; nghe điều gì ở chỗ này, 
không đi đến chỗ kia nói, để sinh chia rẽ ở những người này; cũng 
không nghe điều gì ở chỗ kia, đi đến nói với những người này, để sinh 
chia rẽ ở những người kia. Như vậy người ấy sống hòa hợp với những 
kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ hòa hiệp, thích thú hòa hợp, nói những 
lời đưa đến hòa hợp.” 

“Có người từ bỏ, đoạn tận nói lời độc ác; nói những lời nhu hòa, êm 
tai, dễ thương, thông cảm đến tâm mọi người, đẹp lòng nhiều người và 
vui ý nhiều người.” 

“Có người từ bỏ, đoạn tận nói lời phù phiếm; nói đúng thời, nói 
chân thật, nói điều ý nghĩa, nói về Pháp, nói về Luật, nói những lời đáng 
được giữ gìn, đúng thời, thuận lý, mạch lạc, lợi ích.” 

Có ba thiện nghiệp qua hành động của hạnh là: 

“Có người không tham ái, không tham lam tài vật của kẻ khác và 
không nghĩ rằng: “Ôi! Mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành 
của mình” “Có người có tâm tốt, có người không khởi lên hại ý, hại 
niệm mà nghĩ rằng: Mong rằng những loài hữu tình này sống không 
oán thù, không sân hận và nhiễm loạn,mong rằng tất cả được an lạc!” 

“Người có chánh kiến, không có tư tưởng điên đảo và tin vào ng- 
hiệp quả của hành động, có hành vi thiện và ác; các bậc đạo hạnh những 
người đã chân chánh thành tựu qua tri kiến và truyên bố cho đời này và 
cho đời sau.” 


Một người có thể chủ động tạo những hành vi đức hạnh cho mình 
không? Khi vấn đề này được hỏi, Đức Phật đã trả lời rõ ràng: “Có, có 
thể.” Nhiều bản kinh trình bày rằng mọi người nói chung, có tự do 
trong suy nghĩ và hành động với những giới hạn tự đặt bản thân vào 
khuôn khổ trong những giai đoạn đầu của sự thực hành. Mặc dù 
vậy, khi những đệ tử dần tiến bộ qua sự hiểu biết lời dạy của Đức 
Phật, những giới hạn áp đặt này bắt đầu tự tan rã. Qua hiểu và thực 
hành, người đó tự nâng dân khả năng chiêm nghiệm và hành động 
tự tại. Ví dụ, mục đích chính của Đạo Phật và thực hành là để đạt 
được khả năng kiểm soát tâm (AN IV, p. 34): “Một nhà sư hướng 


530 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


tâm tới chí nguyện mà không hướng tâm tới điều mình muốn.” Vào 
cuối ngày, hành giả nên phải tự soi xét bản thân mình. (SN l, p. 
132): “Tôi chính là bậc đạo sư của mình” Bằng cách này, giáo lý đạo 
đức Phật giáo nguyên thủy tán thành nguyên nhân của việc đang 
thực hiện cao thượng hay hạ liệt tùy thuộc vào cá nhân đó. Đem 
điều đó vào thực hành, người đó chính là vị thầy của mình (Dhp, v. 
165): “Làm điều ác cũng bởi ta; Nhiễm ô cũng vậy, tạo ra bởi mình; Và 
khi làm những điều lành, Hoặc là thanh tịnh do mình tạo ra; Chính ta 
tự tạo, ai tà khác đâu!” 


Yếu tố chính trong giáo dục học của giáo lý đạo đức Phật giáo 
nguyên thủy là nhân tố động cơ thúc đẩy. Điều đó hiểu rằng động 
cơ của con người là điều cần thiết. Khi có động cơ, họ nhanh nhạy 
hơn và tập trung. Ví dụ, những bản kinh nguyên thủy dẫn nhiều ví 
dụ khi Đức Phật thúc đẩy những đệ tử của ngài tăng trưởng những 
thái độ tích cực (SN V, tr. 417-418): “Đừng đễ đãi với những tâm 
niệm bất thiện tiêu cực; đừng để cho tâm bất thiện tiêu cực dẫn dắt 
cuộc đời ông.” Chúng ta thấy rất nhiều bản kinh trong đó lời nói 
thúc giục này của Đức Phật đã được báo trước. Ví dụ, Đức Phật đưa 
lời khuyên cho những đệ tử về việc từ bỏ tội lỗi với câu nói (AN I, 
tr. 59): “Hãy từ bỏ tội lỗi, này các đệ tử! Người đó có thể đoạn tận 
tội lõi, hỡi các đệ tử. Nếu không thể từ bỏ tội lỗi, ta sẽ không nói 
các ông hãy làm như vậy. Nhưng có thể làm được, bởi vậy, ta nói, 
“Hãy đoạn trừ tội lỗi!” Nếu sự từ bỏ tội lỗi này gây hại và khổ đau, 
ta đã không nói các ông hãy đoạn trừ nó. Nhưng nếu đoạn trừ sự 
tội lỗi mang lại bình an và hạnh phúc, bởi vậy, ta nói: “Hãy đoạn trừ 
tội lõi!” Tương tự ngài khuyên các đệ tử hãy tu dưỡng điều tốt lành 
(Ibid. tr.59): “Tu dưỡng điều tốt, này các đệ tử! Người đó có thể tu 
dưỡng điều lành, hỡi các đệ tử. Nếu không thể tu dưỡng điều lành, 
ta sẽ không nói các ông hãy làm như vậy. Nhưng có thể làm được, 
bởi vậy, ta nói, “Hãy tu dưỡng điều lành!” Nếu sự tu dưỡng này gây 
hại và khổ đau, ta đã không nói các ông hãy tu dưỡng nó. Nhưng 
nếu đoạn trừ sự tội lỗi mang lại bình an và hạnh phúc, bởi vậy, ta 
nói, Hãy tu dưỡng điều lành!” 

Giáo lý đạo đức của Đức Phật cũng bàn thảo tiêu chuẩn để chỉ 
rõ những hành vi đạo đức và không đạo đức, hành động nào được 
phép làm và hành động nào không được phép làm. Làm sao chúng 
ta biết hành động nào là tốt và hành động nào là xấu? Có một số 


GIÁO LÝ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU | Š53 Ï 


tiêu chuẩn suy xét để quyết định phẩm chất đạo đức của một hành 
động. Ví dụ, một bản kinh đưa ra ba tiêu chuẩn (AN J, tr.14?7): 
“Người đó cần suy phải nghĩ liệu có sự tự cân nhắc khi thực hiện 
hành động đó (affadhipafeyya); liệu người trí có phản đối điều đó 
(Iokadhipafeyya); hay liệu hành động đó có vi phạm luật pháp của 
cộng đồng (dhammanupafeyya)”. Mặc đù vậy, trong rất nhiều bản 
kinh chúng ta thấy Đức Phật lấy những hậu quả để tiếp cận đời sống 
đạo đức (SN tr.57): “Người đó nên gieo nhân thích hợp khi người 
đó biết rằng nó hướng tới hạnh phúc của chính bản thân.” Hầu hết 
đưa ra những suy nghĩ về những kết quả ngay tức khắc cũng như kết 
quả về sau. Quy tắc vàng của Đức Phật trong việc đưa ra quyết định 
đạo đức được chỉ rõ như sau: “Tôi không muốn X xảy ra cho mình. 
Người khác cũng vậy họ không muốn X xảy ra cho họ. Tôi không 
làm cho người khác cái tôi không thích làm cho bản thân mình. Bởi 
thế, tôi không làm X).” Qui tắc vàng này phản ánh trong những chỉ 
dạy đạo đức của ngài dành cho các đệ tử. Ví dụ chúng ta đọc trong 
một câu kệ (DMP, kệ. 129-130): “Sợ thay gậy gộc, gươm ao; Sợ thay 
thân chết hại bao cuôc đời; Suy lòng mình ra lòng người; Chớ niên giết 
hại hoặc xui giết người. ˆ “Sợ thay gậy gộc, gươm đao; Yêu thương tẩm 
sống, khát khao cuộc đời; Suy lòng mình ra lòng người; Chớ nên giết 
hại hoặc xui giết người.” Lập luận nguyên do đạo đức này được nêu 
chỉ tiết hơn trong bản kinh như sau (SN V, tr. 353-354): “Điều mà, 
chủ nhà, tự Pháp có mô tả thích hợp cho điều đó không? Ở đây, chủ 
nhà, một đệ tử ưu tú phản ánh như sau: “Tôi thích được sống, tôi 
không thích bị chết. Tôi khao khát hạnh phúc và không muốn điều 
bất hạnh. Giả sử có người muốn giết tôi, dù tôi muốn được sống và 
không muốn bị chết, điều đó sẽ không làm tôi vui mừng và hạnh 
phúc. Giả sử tôi cũng phải giết người khác mà người đó muốn được 
sống và không muốn bị chết, người đó khao khát được hạnh phúc 
và không muốn điều bất hạnh, điều đó cũng sẽ làm người đó không 
vui mừng và hạnh phúc. Điều đó không làm tôi vui và hạnh phúc 
hay người khác vui và hạnh phúc. Làm sao tôi có thế bắt người khác 
phải chịu điều làm tôi không vui và không hạnh phúc? Qua phản 
ánh theo cách này, người đó từ bỏ việc sát sinh; động viên người 
khác cũng không sát sinh; nói về sự từ bỏ việc sát sinh. Như thế, hết 
thảy đạo đức của người đó trở nên thanh tịnh theo ba cách” 


532. CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


IV. TINH TẤN / VIRIYA-VÃDA 


Toàn bộ con đường thực hành Phật giáo tùy thuộc vào sự thệ 
nguyện của chúng ta trong thực hành. Như một bản kinh có nói 
(KPC, kệ. 276): “Các ngươi phải tự gắng công; Chư Phật chỉ là thầy 
dạy mà thôi. Con đường giác ngộ tuyệt vời, Tự ngươi thiển định theo nơi 
đúng đường, Thoát ra khỏi lưới Ma Vương.” Hơn nữa, trong một bản 
kinh khác, Đức Phật chỉ rõ (SN II, tr.29): “Không bởi điều gì làm 
cho ta hạ liệt, hay trở nên cao thượng; mà bởi cao thượng có thể 
đạt được cao thượng. Xứng đáng được ca tụng là cuộc đời thánh 
thiện này. Vị thầy đã tới trước mặt con đây. Vì để khuấy động năng 
lực để con có thể chiến thắng cái chưa từng chiến thắng, để con có 
thể đạt được điều chưa từng đạt được, để con có thể ngộ nhập điều 
chưa từng chứng ngộ. Nhân tố thứ ba trong giáo lý đạo đức Phật 
giáo là tinh tấn (œiriya-vada), nhân tố năng lực rèn luyện, là sự cam 
kết và chuyên cần của người đó. Điều đó cho thấy sự phát sinh năng 
lực cố gắng của ba nhân tố để đạt được kết quả cuối cùng. Trong 
nỗ lực ban đầu, được yêu cầu là ta áp dụng “năng lực khởi đầu” 
(arambha). Khởi đầu của một hành động đem lại cho chúng ta sự 
thỏa thích (assada). Đây cũng là lý do mà chúng ta thích mạo hiểm 
trong những sự việc mới. Mặc dù vậy, trong suốt sự cố gắng lúc ban 
đầu, như hoàn cảnh thường thấy, chúng ta đối mặt với rất nhiều khó 
khăn và chướng ngại (ãdinava). Bởi vậy, trong giai đoạn này, yêu 
cầu là chúng ta áp dụng “năng lực vượt qua” (nikkama). Cuối cùng, 
để được kết quả thành công (#ssarana) từ lúc khởi đầu, yêu cầu 
chúng ta tự chủ “năng lực tiến xa hơn” (parakkama) vì không dựa 
trên nguyên lý áp dụng dạng năng lực này chúng ta thấy mọi người 
thường từ bỏ giữa chừng khi gần tới lúc gặt quả. Như Đức Phật chỉ 
ra, nhân loại tự chủ cả ba loại năng lực thúc đẩy này và còn nhiều 
hơn thế. Ví dụ, một bản kinh nhận diện sáu dạng năng lực (AN IH, 
tr. 337-338): yếu tố ban đầu, yếu tố bền bỉ, yếu tố cố gắng, yếu tố 
sức mạnh, yếu tố tiếp tục và yếu tố thúc đẩy. Dựa vào sự hiện diện 
của những năng lực này, chúng ta có thể quan sát những hành động 
ban đầu của mọi người, bền bỉ trong hành động, tự cố gắng trong 
hành động, hành động mạnh mẽ, tiếp tục hành động, và thúc đẩy 
hành động. Bản kinh này ghi lại một cuộc đối thoại thú vị giữa Đức 
Phật và một vị bà la môn. Người đó đi tới gặp Đức Phật và nói rằng: 
“Đạo sư Cồ Đàm, tôi có một đề tài và thấy thế này: Không có tự-bắt 


GIÁO LÝ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU | 533 


đầu (nafthi aftakaro); không có khởi đầu được đem tới bởi người 
khác (natffhi parakaro).” Câu trả lời của Đức Phật đáp là: “Này Bà 
la môn, ta chưa từng nhìn hay nghe thấy bất cứ ai nắm giữ đề tài và 
quan điểm như vậy. Bởi vì, làm sao mà một người có thể tự [sẽ] đến 
và [sẽ| đi nói (kathañhi nãma sayamn abhikkamarnto, sayam pajik- 
kamamto evain vakkhafi): “Không có tự-bắt đầu; không có khởi 
đầu được đem tới từ người khác?” Ngài hỏi người ba là môn kia một 
số câu hỏi khác và khiến cho người đó hiểu rằng nhân loại có rất 
nhiều loại năng lực. 

“Ngươi nghĩ sao, này bà la môn? Liệu có năng lực đầu tiên (arab- 
bha-dhatw) hiện hữu hay không?” 

“Dạ có, thưa ngài. ˆ 

“Khi mà năng lực đầu tiên hiện hữu, có được thấy qua hành 
động ban đầu không?” 

“Dạ có, thưa ngài.” 


“Khi hành động ban đầu được nhìn thấy hiện hữu bởi vì năng lực 
ban đầu hiện hữu, đây là tự-khởi đầu của nhân loại; đây là khởi đầu 


Lễ LˆÃ 


được đem đến từ người khác. 

Trong trường hợp này, năng lực khởi đầu nói đến chức năng qua 
đó một hành động bắt đầu. 

“Ngươi nghĩ sao, này bà la môn? Liệu có năng lực bền bỉ (nikka- 
ma-dhaãtu) hiện hữu hay không?” 

“Dạ có, thưa ngài.” 

“Khi mà năng lực bền bỉ hiện hữu, có được thấy qua hành động 
bền bỉ không?” 

“Dạ có, thưa ngài.” 

“Khi hành động bền bỉ được nhìn thấy hiện hữu bởi vì năng lực 
bền bỉ hiện hữu, đây là tự-khởi đầu của nhân loại; đây là khởi đầu 


Lễ LˆÃ 


được đem đến từ người khác. 
Năng lực bền bỉ ở đây nói đến dạng năng lực cần thiết để cố gắng 
trong hành động. 
“Ngươi nghĩ sao, này bà la môn? Liệu có năng lực cố gắng (parak- 
kama-dhaãtu) hiện hữu hay không?” 


534 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


“Dạ có, thưa ngài.” 

“Khi mà năng lực cố gắng hiện hữu, có được thấy qua hành động 
cố gắng không?” 

“Dạ có, thưa ngài.” 

“Khi hành động cố gắng được nhìn thấy hiện hữu bởi vì năng lực 
cố gắng hiện hữu, đây là tự-khởi đầu của nhân loại; đây là khởi đầu 
được đem đến từ người khác.” 

Năng lực cố gắng ở đây nói đến dạng năng lực cần thiết để hoàn 
thành một hành động. 

“Ngươi nghĩ sao, này bà la môn? Liệu có năng lực sức mạnh 


(thama-dhatu) hiện hữu hay không?” 
“Dạ có, thưa ngài. ˆ 


“Khi mà năng lực sức mạnh hiện hữu, có được thấy qua hành 
động sức mạnh không?” 


“Dạ có, thưa ngài.” 


“Khi hành động sức mạnh được nhìn thấy hiện hữu bởi vì năng lực 
súc mạnh hiện hữu, đây là tụ-khởi ầu của nhân loại; đây là khởi đầu 
được đem đến từ người khác.” 

Dù cho con người có những loại năng lực này, nếu như họ không 
tăng trưởng được những kỹ năng thích hợp để áp dụng vào đúng 
thời điển và đúng cách thức, họ vẫn thất bại không đạt được những 
mục đích mà họ mong muốn. Bởi thế, điều thiết yếu là chúng ta cần 
phát triển những kỹ năng này để áp dụng những năng lực phát sinh 
không chỉ vào đúng thời điểm và địa điểm mà còn đúng cách thức. 

Những bản kinh của Đức Phật chứa đựng mênh mông những 
chỉ dạy mà ngài ban cho các đệ tử để rèn luyện năng lực. Một bản 
kinh với sự bắt đầu của Đức Phật như sau (SN II, tr.28-29): “Pháp 
đó đã được ta giải nghĩa rõ ràng, giải thích cặn kẽ, phơi bày, đưa ra 
ánh sáng, đã cởi phăng từ sự chắp vá, điều đó đủ cho một thành 
viên đã tiến về phía trước đã mất niềm tin tự khơi dậy năng lực của 
mình như vậy: Dù có phải chết, xẻ thịt và xương, dầu thịt và máu 
có khô cạn trong thân tôi, nhưng tôi sẽ không dừng năng lực của 
mình cho tới khi tôi chưa đạt được điều có thể đạt được qua sức 
mạnh của thân người, qua năng lực của thân người, qua sự số gắng 


GIÁO LÝ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU | 535 


của thân người! Những kẻ lười biếng chìm trong đau khổ, ô uế bởi 
những hành động bất thiện tội lỗi, và hết sức thờ ơ với việc tốt. 
Nhưng người nghị lực trần ngập hạnh phúc, đoạn tận những hành 
động bất thiện tội lỗi, và cao thượng là trở thành người tốt. Không 
bởi điều gì làm cho ta hạ liệt, hay trở nên cao thượng; mà bởi cao 
thượng có thể đạt được cao thượng. Cuộc đời thánh thiện này như 
tinh hoa của món đồ uống. Bậc thầy đã tới trước mặt ngươi. Cho 
nên, những đệ tử, ngài thức tỉnh năng lực của ngươi khiến ngươi có 
thể chiến thắng điều chưa từng chiến thắng được, khiến ngươi có 
thể đạt được điều chưa từng đạt được, khiến ngươi chứng ngộ điều 
chưa từng được nhận ra.” 


Dù cho những đệ tử được khuyến khích chuyên cần để đạt được 
mục đích của mình, mỗi người phải tự tìm sự cân bằng thích hợp 
trong việc áp dụng năng lực. Cho nên, Đức Phật thường luôn bắt 
phải (MN II, tr.159-160) áp dụng cân bằng năng lượng (finh tấn 
- iriya) tránh nghiêng quá nhiều hay chỉ một chút về hai cực (ac- 
caraddha-viriya). Một là, với việc quá cố gắng, ngài so sánh như một 
người đàn ông kẹp chặt một con chim cun cút và làm nó chết ngạt. 
Một là năng lực quá yếu, ngài so sánh với một người đàn ông giữ 
con chim cút lỏng lẻo làm nó bay mất khỏi tay mình. Lời khuyên 
của Đức Phật dành cho Sona cũng minh họa rõ điểm này (AN II, 
p.375): 

“Hãy nói ta biết, Sona, trước kia khi ông còn tại gia, có phải ông rất 
giỏi chơi đàn luýt đúng không?” 

“Dạ đúng vậy ạ”. 

“Vậy ông nghĩ sao, Sona? Khi ông để dây đàn quá chặt, thì giai điệu 
có hay ông 0à ông có dễ dàng gảy đàn không?” 

“Dạ không, thưa Ngài. ˆ 

“Khi ông để dây đàn quá lông, thì giai điệu có hay uà ông có dễ dàng 
gây đàn không?” 

“Dạ không, thưa Ngài. ˆ 


“Nhưng này, Sona, khi mà dây đàn của ông không chặt cũng không 
lỏng, được điều chỉnh ở mức độ vừa phải, thì giai điệu có hay và ông có 
đễ dàng gảy đàn không?” 


536 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


“Dạ đúng thế, thưa Ngài” 


“Cũng thế, Sona, nếu như năng lượng bị khuấy động quá mạnh 
mẽ thì dẫn tới bồn chồn, và nếu năng lượng quá lỏng lẻo thì dẫn tới 
uể oải. Cho nên, Sona, quyết tâm giữ năng lượng cân bằng giúp đạt 
được khả năng tinh thần bình thản, và thấu suốt đối tượng.” 

Đời sống Phật giáo mẫu mực được mô tả là một cuộc đời mà 
hành động được thực hành với sự sắc bén khôn ngoan nhằm đạt 
được những mục đích của bản thân ở đây và ngay bây giờ. Chỉ quan 
sát mà không hành động thì chỉ như một giấc mộng. Dù Đức Phật 
có chỉ ra, mà các đệ tử không chắc chắn đạt được những mục tiêu 
của bản thân chỉ qua việc cầu nguyện hay mong ước. Có năm điều 
đáng ao ước, dễ chịu và vui thích nhưng hiếm có nơi thế gian: sống 
lâu, đẹp đế, hạnh phúc, danh tiếng và tái sinh tốt lành. Mặc dù vậy, 
những điều này không thể đạt được chỉ qua sự cầu nguyện và mong 
ước. Đức Phật có nói rằng (AN HII, pp. 47-48): “Ta không dạy rằng 
họ đạt được qua sự cầu nguyện (ãyäcanä-hetu) hay qua mong ước 
(patthana-hetu). Nếu một người có thể đạt được mong muốn qua 
sự cầu nguyện hay mong ước, vậy ai cầu nguyện và mong ước cho 
họ?” Ngài nói tiếp: “Với người đệ tử ưu tú mà mong cầu có một cuộc 
sống thọ lâu, thật là không ích lợi gì khi mà người đó cầu nguyện 
để sống lâu và vui thích trong việc làm đó. Người đó thà rằng theo 
con đường của thế gian đưa đến sự trường thọ. Đi theo con đường 
đó họ sẽ đạt được đời sống trường thọ, trở thành chư thiên hay làm 
người.” Cùng một cách áp dụng cho bốn điều kia. 


Dù có thể thấy được điều đó từ những bản kinh, giáo lý của Đức 
Phật chuyên chở theo đó một tư tưởng tích cực mạnh mẽ tới việc 
thúc giục những đệ tử phát triển thái độ tích cực cho sự thực hành 
của chính họ. Ví dụ, sự tăng trưởng chánh niệm trong cái chết chủ 
yếu được nêu ra để phát triển một cảm xúc cấp bách thực hành trong 
Đạo Phật. Như một bản kinh có nói (AN IV, tr.320-322), người đó 
nên quán chiếu mỗi sáng/tối: “Tôi vẫn còn nhiều tội lỗi; nếu tôi 
chết hôm này/tối nay đó sẽ là điều rất tổn hại đối với tôi. Cho nên, 
trước sáng nay/ đêm nay tôi phải thực hiện mãnh liệt, cương quyết, 
cố gắng, nỗ lực và ráng sức, chiến đấu, chánh niệm, bình thản gạt bỏ 
những tội lỗi và tâm thức bất thiện này.` Như chúng ta có thể thấy 
trong chính những bản kinh, những đệ tử của Đức Phật là một tập 
hợp những người tích cực và năng nổ, họ hướng tới sự chuyên cần 


GIÁO LÝ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU | 537 


từ bỏ sự lười biếng. Đối với họ, mỗi thời khắc đều đáng quý bởi vì 
họ phấn đấu để đạt tới sự tiến bộ tinh thần ngay trong đời này, trước 
khi chết. Những đệ tử cho rằng họ chỉ còn rất ít thời gian với cơ hội 
vàng mà họ có được khi tái sinh thân người, vào thời Đức Phật xuất 
hiện nơi thế gian. Đức Phật tiếp sinh lực cho các đệ tử của ngài với 
lời tuyên bố rằng (Sn, vv. 331-333): “Thẳng người lên! Ngồi thẳng 
lên! Điều các ông cần có phải là ngủ không? Nghỉ ngơi dành cho 
kẻ ốm, hãy chích bằng gai để thấy đau và tỉnh táo. Thắng người lên! 
Ngồi thẳng lên! Tự rèn luyện bản thân chuyên cần để thành tựu 
bình an... Đừng bỏ lỡ cơ hội; những kẻ đã bỏ lỡ cơ hội giờ đây đang 
sống trong khổ đau.” 


V.KẾT LUẬN 

Trong đề tài này, ý định của tôi là giới thiệu giáo lý đạo đức Phật 
giáo nguyên thủy qua nghiên cứu những bản kinh nguyên thủy của 
Đức Phật, với mối liện hệ qua ba nhân tố căn bản của quả qua hành 
động tác ý, gieo những nhân tốt và rèn luyện năng lực thực hiện 
những nhân tốt, nhằm truyền tới độc giả giáo lý đạo đức Phật giáo 
nguyên thủy là phẩm chất tốt lành cần được áp dụng vào giáo dục 
đạo đức toàn cầu. Điểm tranh luận chính là giáo lý đạo đức Phật 
giáo nguyên thủy bao hàm ba chiều của giáo lý đạo đức không chỉ ở 
những đất nước có truyền thống Phật giáo mà thôi. Ở những quốc 
gia theo truyền thống Phật giáo, mô hình Đạo Phật được thực hành 
là nghiệp quả với ý nghĩa ban đầu là để cho kiếp sau, hướng dẫn 
những môn đồ thu gom công đức theo cách ích kỷ để được tái sinh 
lên những cõi trời trong những kiếp sau. Cho nên, giáo lý đạo đức 
của truyền thống Phật giáo này thiếu đi biểu lộ tính thần nhân văn 
có trong những lời chỉ dạy của Phật giáo nguyên thủy. Những giá 
trị về sau này là “nhân loại” và đề xướng ý tưởng của “công dân toàn 
cầu” và “cộng đồng toàn cầu,” thừa nhận rằng những cá nhân, những 
hội nhóm và cộng đồng với sự khác biệt về sở thích, ngôn ngữ, nhận 
thức và lối sống, rằng đó là với sự khác biệt về đặc tính văn hóa, có 
thể chung sống và ảnh hưởng lẫn nhau với sự tôn trọng và lòng bao 
dung. Dựa trên kinh nghiệm này, điều đó được nhận xét rằng giáo 
lý đạo đức tán thành trong truyền thống Phật giáo đương thời gọi là 
xu hướng riêng biệt và chủ nghĩa dân tộc trong khi giáo lý đạo đức 
Phật giáo nguyên thủy là tiếng nói về chủ nghĩa tổng thể, thuộc đa 
số và mang tính nhân loại. Vì thế, điều đó mang bao hàm rằng giáo 


538 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


lý đạo đức Phật giáo nguyên thủy sẽ là phẩm chất tốt cho sự giáo 
dục đạo đức toàn cầu, không chỉ là thực hành riêng trong những 
quốc gia theo truyền thống Phật giáo. 


GIÁO LÝ ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU | 539 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Andersen, Dines, and Smith, Helmer (eds.) 1913, The Suftanipata, 
The Pali Text Society, London. 
Bodhi, Bhikkhu (tr.) 2000, The Connecfed Discourses oƒ the Buddha: 


A Translation oƒ the Samyufta Nikaya, Translated from the PäÏi, 
'Wisdom Publications, Boston. 


Bodhi, Bhikkhu (tr.) 2012, The Nưmerical Discourses oƒ the Buddha: 
A Translation oƒ the Anguttara Nikaya, Translated from the PäÏi, 
'Wisdom Publications, Boston. 


Eeer, Lèon (ed.) 1884-1898, The Sarnyuffa Nikãya, Š 9ols, The Pali 
Text Society, London. 

Hiniber, O. von, and Norman, K. R. (eds.) 1994, Dhammmapada, 
The Pali Text Society, Oxford. 

Karunadasa, Y. 2015 (2013), Early Buddhist Teaching: The Middle 


Position in Theory and Pracfice, Centre of Buddhist Studies, The 
Ủniversity of Hong Kong, Hong Kong. 


King, Sallie B. 2005, Being Benevolence: The Social Ethics oƒ Engaged 
Buddhism, Ủniversity of Hawaii Press, Honolulu. 


Morris, Richard, and Hardy, Edmund (eds.) 1885-1900, Tíe 
Anguftara Nikäya, Š vols, The Pali Text Society, London. 


Ñãnamoli, Bhikkhu, and Bodhi, Bhikkhu (trs.) 2001 (1995), Tức 
Middle Length Discourses oƒ the Buddha: A Translation oƒ the 
Majjhima Nikaya. Translated from the Pali,Wisdom Publications, 
Boston. 


Norman, K. R. (tr.) 1992, The Group oƒ Discourses (Suffa-Nipäfa) 
Volume II Revised Translation with IntroducHơn and Nofes, The 
Pali Text Society, Oxford. 

Norman, K. R. (tr.) 2004, The Word oƒthe Doctrine (Dhammapada). 


Translated with an Introduction and Notes, The Pali Text Society, 
Oxford. 


Trenckner, Vilhelm, and Chalmers, Robert (eds.) 1888-1896, 7e 
Majjhima-nikhaya, 3 vols, The Pali Text Soclety, London. 


540 


DÙNG GIÁO DỤC PHẬT PHÁP THAY ĐỔI 
CÁCH TƯƠNG TÁC THÚC ĐẨY GIÁO DỤC 
ĐẠO ĐỨC TRONG TRƯỜNG HỌC 


TS. Sue Erica Smith' 


L TÓM TẮT 


Trong bài viết này, tôi trình bày cách làm thế nào Phật Pháp có 
thể đóng góp cho sự phát triển của giáo dục toàn cầu đương đại, 
đặc biệt tập trung vào cách mà các nhà nghiên cứu Phật Pháp như 
là giáo viên, những người làm công tác giáo dục và những ai quan 
tâm đến việc giáo dục giới trẻ. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ xem xét 
một số khuynh hướng và sự giao thoa giữa các vấn đề giáo dục và 
tư tưởng triết học Đông Tây. Từ đây, tôi hy vọng sẽ cung cấp một 
số sự gợi mở và tiềm năng mà Phật Pháp sẽ đem đến, thông qua sự 
thích nghi khéo léo và tầm nhìn của sinh viên cả ở khu vực Úc châu 
và hơn thế nữa. 


Phật Pháp chỉ ra một con đường có thể đưa con người từ bất 
mãn và vô minh đến giải thoát hoàn toàn. Do đó, con đường này có 
thể được coi là một phương pháp sư phạm phát triển cá nhân. Đó 
là phương pháp sư phạm theo nghĩa nó thể hiện cả khung lý thuyết 
trong các văn bản và chuyên luận, và bắt buộc phải thực hành, trau 
đồi và hiện thực hóa thông qua hướng dẫn cho cả giáo viên và học 
sinh. Phật Pháp làm sáng tỏ thế giới chúng ta sống và phụng sự như 
thế nào. Do đó được xác định dựa trên ba dấu hiệu của sự tồn tại: Vô 
thường (anicca), khổ đau (dukkha) và vô ngã (annata). Ba dấu hiệu 


*, Senior Lecturer, College of Education, Charles Darwin University, Darwin,Australia. 
Người dịch: Trần Quang Minh 


5341 


Š42 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


này đưa ra những minh chứng là nền tảng cho hoạt động đạo đức và 
từ bi, để rèn luyện trí tuệ thông qua tư duy và thiền định. 


Những dấu hiệu này được xem là phổ quát, và trở thành cội 
nguồn khi chúng ta tìm hiểu Phật Pháp để xác định “những điều” 
sẽ hướng dẫn và “làm thế nào” để hướng dẫn cho giới trẻ ngày nay 
trong thế giới ngày càng toàn cầu hóa và thực dụng 

Tính tất yếu của sự thay đổi là không thể bác bỏ, bất kể văn hóa và 
địa điểm nào trong lịch sử. Trẻ nhỏ có thể dễ dàng hiểu được trong khi 
nhận thức về sự chuyển đổi không thể tránh khỏi của tất cả mọi thứ 
cung cấp một viễn cảnh có thể thúc đẩy khả năng phục hồi và sự kiên 
trì trong suốt cuộc đời học tập. Giới thiệu cho những thanh thiếu niên 
về khái niệm “vô thường” đưa ra một thách thức rộng hơn cho các nhà 
giáo dục, đặc biệt là ở thế giới phương Tây, nơi giới trẻ bị lôi cuốn thỏa 
mãn những ham muốn trong việc thực hiện ước mơ, sức hấp dẫn vật 
chất và nổi tiếng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những thanh thiếu niên 
cần được biết đến sự thay đổi mau chóng của vạn vật, học cách nhận 
điện sự vận hành và kiểm soát tâm mình. Thách thức lớn nhất và được 
cho là cấp bách nhất đối với các nhà giáo dục là nhận ra sự thật về “vô 
ngã” có thể chuyển thành việc học tập có ý nghĩa hơn. Chìa khóa ở đây 
là tạo tiền đề cho sự kết nối của các hiện tượng, thay vì tập trung vào 
chỉ riêng “bản thân” Điều này tạo ra cơ hội để nhìn sâu hơn vào các tác 
động tiếp theo có thể phát sinh từ các hành động và phương tiện để 
động viên thanh thiếu niên trau dồi đạo đức thông qua hành vi và phát 
huy trí tuệ. 

Theo The Dhammapada, Dhammananda (1988) viết trong một 
chú thích hữu ích cho câu 258 rằng panna (trí tuệ hoặc kiến thức) là 
sự hiểu biết đúng đắn về thế giới như được mô tả ở trên trong Tam 
pháp ấn. Hơn nữa: 

Kiến thức có ba loại: 

(1) Suttamaya Panna - kiến thức có được do phát ngôn. 

(ii) Cintamaya Panna - kiến thức có được do suy nghĩ. Kiến thức khoa 
học thực tế của phương Tây là kết quả trực tiếp của loại kiến thức này. 

(ii) Bhavanamaya Panna - loại kiến thức vượt trội có được nhờ 
thiền định và chiêm nghiệm. Chính nhờ thiền mà người ta nhận ra 
những sự thật vượt ra ngoài lý luận logic. 


DÙNG GIÁO DỤC PHẬT PHÁP THAY ĐỔI CÁCH TƯƠNG TÁC | 543 


Trí tuệ là đỉnh cao của Phật giáo. Đó là sự khôn ngoan dẫn đến 
sự thanh lọc và giải thoát cuối cùng (tr.472) 


Bởi vì kiến thức có được thông qua thực hành nghe, suy ngẫm và 
thiền định, hỗ trợ cho mục tiêu trau dồi trí tuệ, giáo dục được Phật 
Pháp thông báo khác với cách tiếp thu kiến thức chính thống của 
phương tây, và trong khi suy ngẫm, chiêm nghiệm, chú ý và trong 
thời gian gần đây, đưa trí tuệ trở nên tiên phong trong giáo dục, 
quan điểm và kinh nghiệm của Phật giáo phục vụ để làm phong phú 
các lĩnh vực này. Đây là một nhiệm vụ đầy tham vọng nhưng phù 
hợp với sự phát triển giáo dục hiện tại và nhu cầu được thể hiện của 
các sinh viên như những người được mô tả sau này, tạo ra một lĩnh 
vực phát triển cho những nỗ lực đó. 


II. KỸ NĂNG THẾ KỶ 21 VÀ NĂNG LỰC TOÀN CẦU 


Là nhà giáo dục Phật gáo, chúng tôi có vị trí tốt để theo đuổi 
khuynh hướng này. Xây dựng một nền tảng mới để cùng học tập 
trong một thế giới phức tạp với sự phát triển nhanh chóng ở khu 
vực Châu Á Thái Bình Dương là Khung chuẩn mực đào tạo Năng 
lực Toàn cầu Thế kỷ 21. Chúng đưa ra những kỹ năng cần thiết để 
tồn tại và phát triển trong một thế giới đầy thách thức và hội nhập. 
Từ Trilling và Eadel đấu (2009) công việc trước đó đặt ra ba loại 
chính: kỹ năng học tập và đổi mới; kỹ năng đọc viết trong thời đại 
kỹ thuật số; và các kỹ năng sống và nghề nghiệp đã được cải tiến và 
mở rộng để bao gồm các môn học cơ bản về đọc, viết và số học - 
nhưng cũng nhấn mạnh vào nhận thức toàn cầu, kiến thức tài chính 
/ kinh tế và các vấn đề sức khỏe. 


Š444| CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


+ : Luwlsip 
¬-<x....ẽ... .. 
Etand: 5 “L2, LẺ 
T1: là !'mưi= 
"ha mH— TN, “F70027 PL" dụ h 
DU -¬s.z....' 


E- . ến 


° KIỂU > Ế Ll 
h t8 *.2 EagCETT ` „ thamrbz ˆ 
' xi ta Tin z1, 
| Thư. ca rà T+ -HAME *T s NV]! MEEE:ˆT 
| aax~s.e~ | km gi 
Ũ 
x “mm hÊ =ứ, 
ta UP " : 
lătr^# 
đt re = x.u 
Ea Bị 
mx.. Lăn '- 
~ km dị 
Wrim-laammn H 
fh =“~.':Íia cm mExyB 


Hình I Người học C2l 


Trong Hình 1 ở trên, học sinh được đặt vào vị trí trung tâm của 
quá trình học tập, và trong khi lực đẩy chung là phát triển khoa 
học và công nghệ Lay và Kamisah (2017) thu hút sự chú ý vào các 
chiến lược giảng dạy dựa trên lý thuyết học tập của nhà xây dựng và 
xây dựng: (1) Thu hút sinh viên vào khám phá và giải quyết vấn đề 
thông qua làm việc nhóm, (2) Tạo cơ hội để truyền đạt ý tưởng và 
(3) Liên quan đến sinh viên trong quá trình thiết kế. Đây là những 
kỹ năng mà các nhà giáo dục Phật giáo của chúng tôi yêu cầu, cho 
dù là dạy Pháp hay các môn học khác. 

Năng lực toàn cầu, như được trình bày dưới đây trong Hình 2 
cũng đang hướng dẫn phần lớn cải cách giáo dục đang diễn ra trong 
khu vực. Sự thay đổi đặt học sinh vào trung tâm của quá trình học 
tập (trái ngược với chương trình giảng dạy hoặc đánh giá), các kiến 
thức cốt lõi như xóa mù chữ, toán số và thông thạo kỹ thuật số được 
đưa vào các hoạt động học tập dựa trên yêu cầu sáng tạo - học sinh 
được khuyến khích đặt câu hỏi, tưởng tượng, thử nghiệm, với nhận 
thức về hành vi và mối quan tâm của họ đối với người khác. Học 
sinh được khuyến khích hợp tác, suy nghĩ chín chắn, giải quyết vấn 
đề và giao tiếp hiệu quả. Vai trò của nhà giáo dục là cung cấp một 
môi trường học tập sẽ thu hút học sinh và phản ứng với ý tưởng của 
họ, phát triển chuyên môn liên tục là lý tưởng, chương trình giảng 


DÙNG GIÁO DỤC PHẬT PHÁP THAY ĐỔI CÁCH TƯƠNG TÁC | 54Š 


dạy trở nên năng động và việc đánh giá được hình thành liên tục và 
không phụ thuộc vào điểm tổng kết. Sức khỏe, công bằng và thành 
tích của sinh viên là những nguyên tắc bao quát. Những Năng lực 
Toàn cầu này cung cấp cả ngôn ngữ chung cho các nhà giáo dục 
ở khu vực Đông Nam Á và Châu Á Thái Bình Dương để giao tiếp 
trong một khuôn khổ mà giáo dục Phật giáo có thể phát triển và trở 
nên rõ ràng hơn. 





s.— TÔM 


c.: Í⁄4II-beta9 . k. 


gu" 


Hình 2: Năng lực toàn cầu 


Các cấu trúc này đặt ra các tiêu chuẩn cao, như Hilt, Riese và 
Søreide (2018) đã lưu ý. Họ đưa ra một quan niệm lý tưởng hóa về 
một học sinh - sáng tạo, có trách nhiệm, hợp tác, tham gia, tự điều 
chỉnh và kiểm soát hoàn toàn bản thân, việc học và tương lai của cô 
ấy, và một lần nữa, bắt buộc phải hồi sinh giáo dục giáo dục và phát 
triển chuyên môn của chúng tôi và trang bị cho chúng tôi giáo viên 
với các kỹ năng để thúc đẩy các loại hình học tập. 


54 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Chúng tôi nhận thấy rằng trong cả hai hình. I và 2, Phát triển 
nhân vật được bao gồm. Các tính năng chánh niệm trong Hình.1. 
Đây là những lĩnh vực phù hợp với các nhà giáo dục Phật giáo bởi vì 
Pháp cung cấp một hướng dãn có hệ thống để tu luyện những phẩm 
chất này. Phát triển tính cách và tư duy đạo đức, cũng nổi bật trong 
Chương trình giảng dạy của Úc bên cạnh Học tập xã hội và cảm xúc, 
và nhiều giáo viên đang sử dụng nhiều hoán vị khác nhau của các 
bài tập chánh niệm với học sinh của họ. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa 
sự hiểu biết đạo đức và chánh niệm, và thực sự một số phát biểu rõ 
ràng về đạo đức / giá trị / đạo đức là tốt nhất ad hoc. Bởi vì hệ thống 
và thực tiễn giáo dục là trung tâm của sinh viên, và vì hệ thống này 
tách biệt giáo dục công cộng khỏi tôn giáo, nên cũng có một sự 
miễn cưỡng lịch sử đối với việc dạy đạo đức một cách có chủ đích. 


Tôi đóng khung loại hình giáo dục dưới đây: 





——* Wallgs 


& 
Ethics 


Hình 3. Giáo dục đạo đức cả nhán (Smith, 2014) 


DÙNG GIÁO DỤC PHẬT PHÁP THAY ĐỔI CÁCH TƯƠNG TÁC | 547 


HI NGƯỜI CÓ HỌC 


Các chuẩn mực đạo đức của giáo dục, và kỳ vọng xã hội cho rằng 
một người có giáo dục sẽ là một công dân có đạo đức và phát triển 
toàn diện, và kinh qua một lịch sử lâu dài trong các hệ thống dân 
chủ tự do, đáng chú ý nhất là thông qua dân chủ hóa giáo dục của 
Dewey (1916) học tập lấy giới trẻ làm trung tâm. Trong công việc 
của nhà triết học giáo dục có ảnh hưởng, R.S. Peters nói rằng chúng 
ta có thể tìm thấy sự thỏa thuận giữa khát vọng Phật giáo và giáo 
dục công cộng. Đối với Peters, giáo dục không chỉ là kỹ năng thu 
nhận. Đó là về việc làm một cái gì đó có giá trị và để cải thiện con 
người, trong đó nhất thiết phải bao gồm một chuẩn mực đạo đức: 

Thực tiễn giáo dục của giáo dục là những người mà mọi người 
cố gắng truyền lại những gì đáng giá cũng như những người mà họ 
thực sự thành công trong việc đó. Thành công có thể được đánh dấu 
bằng những đức tính chung như ý thức về sự phù hợp, độ chính xác 
và sức mạnh để tập trung và bằng những đức tính cụ thể hơn như 
lòng can đảm, sự nhạy cảm với người khác và ý thức về phong cách 
(Peters, 1970, trang 26). 


Khái niệm về một người có học thức được Peters phát triển 
trong một ấn phẩm sau này, nơi anh ta tạo ra khoảng cách xa hơn 
giữa những gì giáo dục có thể và nên, và hướng dẫn và truyền bá. 
Bằng cách cho phép sinh viên biến đổi kiến thức bằng cách hiểu lý 
do của sự việc, thay vì phản ứng đơn giản, Peters liên kết giáo dục 
để hiểu các kết nối và hậu quả, bao gồm nhiều quan điểm và lý luận 
đạo đức tiếp theo: 

Ví dụ, bất kỳ phán xét đạo đức nào cũng giả định niềm tin về con 
người Hành vi của người khác và nhiều phán xét về đạo đức liên 
quan đến việc đánh giá hậu quả của hành vi. Do đó, một người có 
học thức sẽ không dựa vào những diễn giải thô thiển, thiếu tinh tế 
về hành vi của người khác khi đưa ra những đánh giá đạo đức; ông 
sẽ không bỏ qua những khái quát từ khoa học xã hội, cho đến khi 
chúng tồn tại, về những hậu quả có thể xảy ra của các loại hành vi vi 
phạm (Peters, 1973, p. 240). 

Vào thời điểm ở Úc khi tính cách và giá trị giáo dục đã nổi bật 
thoáng qua Lovat và Toomey (2007) đã thu hút sự chú ý đặc biệt 
đến vai trò thiết yếu của giáo viên như một hình mẫu đạo đức và 


Š48 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


hướng dẫn đồng hành. Vai trò của giáo viên, đạo sư trong tiếng 
Phạn, là trung tâm trong truyền thống Phật giáo và vẫn là một sự 
theo đuổi xứng đáng cho các sư phạm Phật giáo để kiểm tra phê 
bình các thực hành dưới ánh sáng của ví dụ của Đạo sư Shakyamuni 
- giảng dạy theo nhu cầu của đệ tử / học sinh. 


Trong Chương trình giảng dạy của Ức, được thể hiện trong hình 
3, chúng ta có thể thấy cách đóng khung lấy trẻ em làm trung tâm 
và riêng biệt. Với kiểu chia rẽ này, trái ngược với đứa trẻ được dạy 
để hiểu bản thân là một sinh vật liên quan đến nhau, động lực để 
hành động về mặt đạo đức bị giảm đi - vì vậy, nơi giáo dục đạo đức ít 
có tầm nhìn. Ở đây có một khoảng cách trong giáo dục và giáo dục 
giáo viên mà các nhà giáo dục Phật giáo có thể làm việc để lấp đây. 

Byker (2013) kêu gọi một cái nhìn quốc tế toàn cẩu. Tất cả 
chúng ta không nhất thiết mong đợi con cái mình theo đạo Phật, 
nhưng chúng ta vẫn có trách nhiệm hướng dẫn chúng hướng tới 
những cá nhân hạnh phúc và những công dân toàn cầu tốt. Hơn 
nữa, như Byker, Erik và Marquest (2016) cho rằng đây là một điều 
bắt buộc. Tôn giáo toàn cầu bị buộc tội chính trị. Hurd (2018) phân 
định một cách hiệu quả ba tôn giáo (chuyên gia, sống và cai trị) và 
các nhà giáo dục Phật giáo phải chú ý đến ba phạm vi ảnh hưởng 
này. 


IV. GIỚI TRẺ TOÀN CẦU 


Học sinh là trung tâm của nỗ lực giáo dục, và các nhà giáo dục 
phải đáp ứng với phúc lợi, khả năng phục hồi và hạnh phúc của họ 
thông qua các phương pháp sư phạm dân chủ và lấy trẻ em làm chủ 
đề trong suốt cuộc thảo luận này. Do đó, rõ ràng là các nhà giáo dục, 
chúng ta phải biết học sinh của mình. 

Phần lớn những øì được biết là đáng báo động. 

Ở Úc: khoảng một trong 3Š người Úc trẻ tuổi từ 4-17 bị rối loạn 
trầm cảm; một trong 20 (5%) thanh niên từ 12 đến 17 tuổi đã trải 
qua một rối loạn trầm cảm lớn trong giai đoạn 2013-2014; một 
phần mười bốn thanh niên Úc (6,9%) ở độ tuổi 4-17 bị rối loạn lo 
âu vào năm 2015; một trong bốn thanh niên Úc hiện có tình trạng 
sức khỏe tâm thần. Tự tử là kẻ giết người lớn nhất của thanh niên Úc 
và là nguyên nhân gây ra cái chết của nhiều người trẻ tuổi hơn là tai 


DÙNG GIÁO DỤC PHẬT PHÁP THAY ĐỔI CÁCH TƯƠNG TÁC | 549 


nạn xe hơi (https:/ /www.beyondblue.org.au/media/ statistic) 


Những xu hướng này được lặp lại trên khắp thế giới. Ngay cả 
trong các lĩnh vực giáo dục hiệu quả cao ở châu Á như Nhật Bản, 
Hàn Quốc và Singapore, các chính sách bao gồm các sáng kiến như 
học kỳ “không thi xây dựng nhân vật và trường học không có bạo 
lực, nhằm mục đích tăng hạnh phúc và hạnh phúc cho người học 
đang được thông qua để khắc phục đại dịch căng thẳng của giới trẻ 
và ngày càng được coi là một yếu tố quan trọng để học tập hiệu quả. 


DNESCO có một lịch sử bền vững trong việc bảo vệ các nguyên 
nhân quan trọng, một số trong đó đã phát triển để trở thành các 
thực thể độc lập, như Hiệp hội Giáo dục mở. Một cái gì đó tương 
tự có thể phát triển từ báo cáo của UNESCO năm 2016 - Happy 
School! Khuôn khổ cho người học hạnh phúc ở châu Á-Thái Bình 
Dương. Báo cáo nhấn mạnh một số yếu tố bên ngoài và bên trong 
đang phá hoại hạnh phúc của người học và ảnh hưởng đến cách 
chúng ta nhìn nhận không chỉ chất lượng cuộc sống mà còn cả chất 
lượng giáo dục, như gia tăng bất bình đẳng, không khoan dung ngày 
càng tăng và sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Tiến bộ 
công nghệ cũng trở nên đầy rẫy với sự cạnh tranh và quá tải thông 
tin, dẫn đến ngày càng tập trung vào những con số về kết quả giáo 
dục. Báo cáo cảnh báo rằng những yếu tố được công nhận là góp 
phần tăng cường hạnh phúc, cho dù trong trường học, cuộc sống 
hay công việc, hiếm khi được tính là một phần của phương trình. 

Báo cáo bao gồm chánh niệm là một chiến lược quan trọng, và 
công nhận nguồn gốc Phật giáo của thực hành. Điều này sẽ được thảo 
luận muộn trong bài viết này, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ tập trung vào 
những gì chúng ta có thể học được từ tuổi trẻ của chúng tôi. 

Đây là những thời kỳ hậu thế tục (Harris và Lam, 2018) và những 
người trẻ tuổi (Phật giáo), những người vẫn còn vị tha đang tìm kiếm 
sự hướng dẫn đạo đức theo những cách có liên quan và thực tế. Các 
cấu trúc truyền thống đã thay đổi đáng kể và đang tiếp tục làm như vậy. 
Những thay đổi trong giáo dục trẻ em giáo dân, theo truyền thống là 
mối quan tâm của gia đình và cộng đồng, cũng đã xảy ra: 

Sự thúc đẩy dạy cho giới trẻ nhận thức được những øì chúng nghĩ, 
nói và làm và hành động với lòng tốt là một thành phần giả định và 
không chính thức của việc nuôi dạy và dạy dỗ Phật giáo. [C] Trẻ 


ŠŠ0 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


tiếp thu giáo lý Phật giáo bằng cách học hỏi từ mô hình của cha mẹ, 
bằng cách phát triển mối quan hệ với các tu sĩ chùa làng, và thông 
qua các bài học đạo đức trong kinh điển và truyện kể (Loundon, Kim, 
& Liow, 2006, trang 339). Với toàn cầu hóa, các cấu trúc này kém mạnh 
mẽ hơn so với thời đại truyền thống và địa phương hơn. 

Công trình gần đây về thanh niên Phật giáo thiểu số ở Úc đã gợi ý rằng 
những người trẻ này dựa vào tâm linh của họ để tham gia tích cực vào đời 
sống công dân (Harris và Lam, 2018; Lam, 2018). Nói cách khác, tâm linh 
của họ có liên quan vì họ có thể hoạt động trong xã hội của họ. 

Nghiên cứu của riêng tôi (Smith, Suryaratri và Adil, 2016; Smith 
2018) với các giáo viên tiền dịch vụ Phật giáo thiểu số ở Indonesia, tôi 
thấy đất nước Indonesia vẽ ra một bức tranh hơi khác ở chỗ hệ thống 
giáo dục của họ. 

Chương trình giảng dạy tại trường đại học hiện đang giữ một bản 
sắc lai, là sự kết hợp của phong cách học tập tu viện, ví dụ: Abhidharma, 
kinh điển và phương pháp giảng dạy vẹt, Pancasila, và các luồng tiếng 
Anh và Công nghệ thông tin và Trung tâm Ngôn ngữ Tiếng Anh của 
trường đại học. Một năm, nó đã dàn dựng một tác phẩm sân khấu của 
Nàng tiên cá hoàn chỉnh với dàn nhạc gamelan, trang phục Java và diễn 
xuất lặp lại phong trào hài kịch và cách điệu của múa rối Wayang. Đây là 
java Java. Các sinh viên khác đã kiên quyết rằng chương trình giảng dạy 
nên bao gồm văn hóa và ngôn ngữ Java và Trung tâm Ngôn ngữ Anh 
tích cực tìm cách khác phục những sự chia rẽ này. 

Các sinh viên nhận thấy sự căng thẳng theo các hướng của chương 
trình giảng dạy và nhu cầu ứng dụng thực tế hơn của cả hai nhu cầu lý 
thuyết Phật giáo và giảng dạy đã được nêu bật. 

Một mức độ cao của lý thuyết không áp dụng trong thế giới làm 
việc. Các phương pháp giảng dạy đã lỗi thời và ngôn ngữ của họ quá 
cao. Họ không có chiến lược giảng dạy thú vị và thực tế. 

Thông qua hiện đại hóa và toàn cầu hóa các mô hình truyền thống 
đang thay đổi, không chỉ ở Indonesia mà cả thế giới. Thách thức cấp 
bách đối với các cộng đồng Phật giáo đương đại là 

a) Phân biệt các văn bản hữu ích nhất để giảng dạy 

b) Cung cấp các cơ hội học tập có liên quan đến cuộc sống của các 
cộng đồng học tập Pháp của họ. 


DÙNG GIÁO DỤC PHẬT PHÁP THAY ĐỔI CÁCH TƯƠNG TÁC | §5ŠI 


V. ALIGNING BUDDHISM WITH CONTEMPORARY EDUCATION 


Chúng tôi biết rằng các trung tâm, viện, chùa, gompas, wats và 
viharas là tất cả những nơi giảng dạy và học tập phục vụ một chương 
trình giảng dạy sâu hơn nhằm phát triển trí tuệ, lòng từ bị, nhận thức 
và trách nhiệm. Các tổ chức này nằm trong khuôn khổ xã hội rộng lớn 
hơn, nơi vai trò truyền thống đang bị thách thức và thậm chí bị xói 
mòn. Wadia (1948) đã đưa ra quan sát trước đây rằng giáo dục phương 
Tây đã ảnh hưởng sâu sắc đến triển vọng tôn giáo của thanh niên có 
học thức ở Ấn Độ. Chủ nghĩa đã bị thách thức, thuyết bất khả tri là một 
lựa chọn và các giá trị tinh thần chịu áp lực của tư tưởng duy vật. Ông 
phỏng đoán rằng Phật giáo có thể cung cấp một sự thay thế thỏa mãn. 


Từ bản thể luận được nêu ở phần đầu của bài báo này, chúng ta đã 
thấy rằng Phật Pháp chia sẻ các nguyên tắc nền tảng với khoa học của 
con người, và trong bốn mươi năm qua, đặc biệt là Phật tử đã tìm 
cách nói lên tâm linh của họ về giáo dục chính thống. Các học giả 
Phật giáo như Buddhaadasa (1988), Conze, (1980), Nyanatiloka 
(1982), Sivaraksa (1994), Batch Bachelor (1989) và các học giả 
khác như Smullyan (1977) và Sternberg (1990) đã thấy được lợi ích 
từ việc vẽ lên triết học Phật giáo để định hình lại giáo dục. Erricker 
tán thành những lập luận này bằng cách đề xuất rằng giáo dục lấy 
cảm hứng từ triết học Phật giáo vừa mang tính dân chủ vừa là trung 
tâm trẻ em (Erricker, 2009, tr.87). Những học giả này tìm thấy sự 
đồng ý với Batch Bachelor (1989), người cho rằng một đặc điểm 
nổi bật của phương pháp sư phạm đó sẽ là nơi sinh viên học cách 
suy nghĩ chứ không phải suy nghĩ. Điều này gắn với các phương 
pháp tiếp cận dựa trên kinh nghiệm và lấy trẻ em làm trung tâm đã 
được xem xét. Việc nộp đơn đã tiến bộ đáng kể với sự phổ biến của 
các bài tập chánh niệm cả trong dân số giáo dân, ứng dụng lâm sàng 
và, như là trọng tâm của chúng tôi ở đây, giáo dục. 

VI.CHÁNH NIỆM 

Bằng chứng nghiên cứu cho thấy rằng chánh niệm cải thiện môi 
trường học tập thông qua năng lực xã hội và cảm xúc ( Jennings và 
cộng sự, 2013; Schonert-Reichl & Lawlor, 2010; Brown và cộng 
sự, 2012), và thúc đẩy phúc lợi chung trong trường học (Huppert 
& Johnson, 2010; Rocco, 2012; Albrecht, Albrecht, & Cohen, 
2012) tiếp tục phát triển. Trên toàn thế giới tồn tại khoảng 700 


ŠŠ2 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


ứng dụng chánh niệm, mặc dù một đánh giá của Mani, Kavanaph, 
Hides, & Stoyanov (2015) đã kết luận rằng có bằng chứng ít ỏi cho 
thấy những điều này thực sự phát triển chánh niệm. Thông thường 
những ứng dụng này được sử dụng trong các lớp học và giáo viên có 
thể học và thực hành chánh niệm với học sinh của mình. Điều này 
có thể tốt, nhưng từ góc độ Phật giáo, chúng ta biết rằng nó có thể 
tốt hơn. 

Thực tiễn tốt nhất cho rằng giáo viên chánh niệm cần phải thành 
thạo trong việc thực hành (Hassed và Chambers, 2014; Jennings, 
2015) đồng ý rằng giáo viên cần phải trau đồi thực hành chánh 
niệm cá nhân trước khi dạy cho học sinh của mình. Crane, Kuyken, 
Hastings, Rothwell và Williams (2010) cảnh báo một sự khác biệt 
quan trọng giữa thực hành chánh niệm và giảng dạy chánh niệm, 
đặc biệt là khi liên quan đến thanh thiếu niên, và ở đây, các nhà giáo 
dục Phật giáo rất thích hợp để khẳng định vai trò lãnh đạo trong 
lĩnh vực này. 


Lĩnh vực giáo dục chánh niệm đang dần mở rộng để bao gồm từ bị, 
chánh niệm, trong đó công việc ban đầu cũng cho thấy rằng tự từ bi có 
mối tương quan tích cực với trí tuệ phản xạ và tình cảm (khả năng nhìn 
thấy thực tế như nó và phát triển sự sáng suốt) cần thiết cho một cuộc 
sống trọn vẹn), có lương tâm và sự tò mò (Barnard và Curry, 201 1). 


Chánh niệm là nền tảng cho lòng từ bi (Nef và Germer, 2018) 
với lòng từ bi đối với bản thân, người khác và môi trường cũng được 
coi là một thành phần quan trọng trong phần lớn các chương trình 
chánh niệm (tham khảo tác giả bị giữ lại, 2014; 2016: [20 Sự nổi bật 
và khả năng tiếp thu của chánh niệm trong thế giới phương Tây đã 
giúp thúc đẩy mối quan tâm đương thời trong việc xây dựng lòng 
từ bi (Kyeong, 2013). Yếu tố bổ sung của sự tập trung vào lòng từ 
bị chỉ là chánh niệm là có một chủ ý nỗ lực để từ bị đối với bất kỳ 
chánh niệm đau khổ, đó là hành động cố ý tự từ bi khuyến khích các 
yếu tố tự làm dịu của sự chữa lành. 


Sự tự quan tâm và chú ý như một công trình hiện đại bắt nguồn 
từ chánh niệm chủ yếu xuất phát từ hai bài báo nghiên cứu xác định 
và đo lường lòng tự từ bi - Thang đo Tự từ bi (SCS) của Neff (2003, 
a). Khái niệm tự từ bi bao gồm ba yếu tố chính: Lòng tốt, nhân tính 
chung và chánh niệm 


DÙNG GIÁO DỤC PHẬT PHÁP THAY ĐỔI CÁCH TƯƠNG TÁC | 553 


1) Lòng tốt của bản thân - mở rộng lòng tốt và sự hiểu biết với 
chính mình thay vì phán xét gay gắt và tự phê bình 

2) Nhân loại thông thường - xem một kinh nghiệm của một người 
khác là một phần của trải nghiệm lớn hơn của con người thay vì xem họ 
như tách biệt và cô lập, và 

3) Chánh niệm - giữ một ý nghĩ và cảm xúc đau đớn trong nhận 
thức cân bằng thay vì quá đồng nhất với chúng (Neff 2003, b). 

Neffđã tiếp tục dẫn đầu nghiên cứu trong lĩnh vực này (Nef, 2011) 
và gần đây đã sản xuất một cuốn sách bài tập (Neff và Germer, 2018). 


Các nghiên cứu nhỏ hơn đã khẳng định rằng yếu tố từ bi được 
thêm vào chánh niệm hỗ trợ sinh viên đại học kiên cường và duy trì 
trong nghiên cứu của họ (Smeets, Nef, Alberts và Peters, 2014; Neely, 
Schallert, Mohammed, Roberts và Chen, 2009; Jokic, Albrarou và 
Smith, 2019 ). 


Những thực hành này có thể dễ dàng được tích hợp vào các tổ chức 
giáo dục đại học, và đặc biệt là các khóa học giáo dục giáo viên nơi giáo 
viên có thể thực hành chánh niệm và học cách dạy chánh niệm. 

Các trường đại học và cao đẳng Phật giáo được đặt đặc biệt tốt. Để 
khám phá và nghiên cứu bốn nền tảng của thực hành chánh niệm như 
được trình bày trong Satipatthana Sutta, và cũng nghiên cứu thực hành 
(Dorjee, 2010; Silãnanda, Nandisena và Silanda, 2009). 


Từ quan điểm của Phật giáo về tiềm năng trong giáo dục về chánh 
niệm, điều đó bao gồm cả chánh niệm và tất cả các hiện tượng vẫn chưa 
được khai thác. 


VII. TRÍ TUỆ VÀ PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO 


Trí tuệ mỗi se được đưa vào diễn ngôn giáo dục nhưng sau đó lại 
nổi lên như một chủ đề riêng biệt và quan trọng giữa các nhà giáo 
dục. Reyes (2012) đã thêm trí tuệ vào các bài giảng chánh niệm 
phương tây. Trí tuệ thừa nhận kinh nghiệm nội bộ; sự đau khổ, suy 
ngẫm và ảo tưởng giống như chúng và quan trọng hơn là khuyến 
khích những hành động khéo léo có thể giúp biến đổi sự đau khổ. 

VỊ trí của trí tuệ trong diễn ngôn phương tây chắc chắn dẫn 
đến người Hy Lạp cổ đại. Trong một tập hợp các bài tiểu luận do 
Lehrer (1996) biên tập, khả năng ứng dụng giáo dục của các giáo lý 


ŠŠ41| CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


khôn ngoan từ Socrates, Plato và Aristotle đã được thảo luận. Đối 
với các đức tính của Aristotle là phụ thuộc lẫn nhau, và hạnh phúc 
(eudemonia) đòi hỏi tất cả các đức tính, và rằng nhiều đức tính 
không phải lúc nào cũng tốt hơn - một vị trí phù hợp với quan điểm 
của Phật giáo, rằng sự khôn ngoan thực tế của Aristotlean có chức 
năng điều hành sử dụng sự thận trọng để tiết chế việc thực hiện các 
giá trị và đức tính khác. 

Biesta, G. (2012) chiếm tầm quan trọng của sự khôn ngoan thực 
tế trong nghề dạy học và đặt ra câu hỏi về tương lai của giáo dục 
giáo viên, được đặt nền tảng bởi sự phát triển chính sách không chỉ 
đóng khung giáo dục chủ yếu về năng lực và bằng chứng khoa học, 
mà còn làm như vậy trong một ngôn ngữ tập trung chủ yếu vào việc 
học. Giáo dục luôn cần phải tham gia với các câu hỏi về mục đích, 
nội dung và các mối quan hệ. Câu hỏi về mục đích, ông cho rằng, 
phải được hiểu theo một cách đa chiều, đòi hỏi giáo viên có thể đưa 
ra những đánh giá đúng đắn về những gì giáo dục mong muốn. Ông 
đề nghị rằng năng lực cho những đánh giá như vậy không nên được 
coi là một năng lực cũng như một thứ gì đó có thể hoặc phải được 
thay thế bằng bằng chứng khoa học. Năng lực đánh giá giáo dục nên 
được coi là phẩm chất của con người. Do đó, câu hỏi quan trọng 
đối với giáo dục giáo viên không phải là làm thế nào để trở nên có 
năng lực hoặc có kỹ năng trong việc áp dụng bằng chứng khoa học 
mà là làm thế nào để trở nên khôn ngoan về giáo dục và đưa ra ba 
thông số cho tương lai của giáo dục giáo viên: Tập trung vào sự hình 
thành của toàn bộ con người theo hướng giáo dục sự khôn ngoan; 
tập trung vào một cách tiếp cận toàn diện, trong đó đánh giá giáo 
dục là một yếu tố trung tâm ngay từ đầu; và tập trung vào việc học 
hỏi từ sự điêu luyện của các giáo viên khác. 

Vâng, trí tuệ là thực tế, và vâng, trí tuệ không bao giờ bị cô lập 
khỏi lòng từ bi trong cách tiếp cận của Phật giáo. Sau này cộng 
hưởng chặt chẽ với các nhà giáo dục như Almond (2007), Barton 
(1999) và Kekes (1995) và tư tưởng triết học từ Midgley (1981; 
1989a, 1989b) và Gilligan (1989), những người định nghĩa sự khôn 
ngoan để bao gồm các biểu hiện của sự quan tâm, đồng cảm và hành 
vi đạo đức tiếp theo. 


Tuy nhiên, nơi mà các nhà giáo dục công đã cố gắng kết hợp đạo 
đức vào việc học, họ thậm chí còn tỏ ra thận trọng hơn về trí tuệ. 


DÙNG GIÁO DỤC PHẬT PHÁP THAY ĐỔI CÁCH TƯƠNG TÁC | 5ŠS 


Một lần nữa, Phật Pháp cung cấp sự rõ ràng. Ma Rhea (2018) đã 
rèn giũa lĩnh vực này bằng cách kết hợp sự khôn ngoan về đạo đức, 
sự tập trung và sự hiểu biết sâu sắc vào các khóa học giáo dục của cô. 
Cô ấy phân định giữa sự khôn ngoan của Gạc cao và trí tuệ của thế 
giới, và cô ấy khuyến khích học sinh của mình thực hành thiền định 
và suy tư. Ma Rhea cũng thừa nhận rằng việc theo đuổi trí tuệ này 
thách thức năng lực của các nhà giáo dục để hành động khéo léo, và, 
lĩnh vực này nằm trong sự khôn ngoan của nó. 

Công việc của riêng tôi dựa trên Đại thừa đã tiên phong các giá 
trị và đạo đức cụ thể trong paramitas (tiếng Phạn) được thực hành 
trên con đường thức tỉnh tâm trí. Đây là mười hoặc sáu sự hoàn 
hảo khác nhau. Trong tiếng Phạn đó là: Sự rộng lượng dana, đạo 
đức sila, sự thấu hiểu ksanti, sự kiên nhẫn và nhẫn nhục, sức mạnh 
của virya, sự suy ngẫm tập trung, sự khôn ngoan và sự sáng suốt. 
Lòng tốt yêu thương, lòng trắc ẩn và sự bình tĩnh cũng được giả 
định trong những điều này. 


5elf 
ä5 
thau 





fissedui02 


Hình 4: một khái niệm giáo dục của Phát giáo (Smith, 2014) 


Trong hình 4 ở trên, tôi đã cố gắng tổng hợp một khái niệm 
giáo dục của Phật giáo. Bản ngã được xây dựng như một “ngươi” dễ 


ŠŠỐ | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


biến đổi hơn (Buber, 1958), nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau và thay 
đổi là dấu hiệu nhận dạng. Quan niệm về bản thân theo định hướng 
“khác” được thúc đẩy thông qua tu luyện từ thiện (cho đi), đạo đức 
(đạo đức), tập trung (tập trung chú ý), kiên nhãn, nỗ lực vui vẻ (nỗ 
lực) và suy ngẫm (sáng suốt) hình thành một giáo trình cho “thức 
tỉnh tâm trí” tức là Phật quả. Điều này phù hợp với những gì có thể 
là một người có học, và thực sự là một người khôn ngoan. 


Chắc chắn trí tuệ, hành vi đạo đức và chiêm niệm không phải 
là sự bảo tồn duy nhất của Phật tử, mà là những đặc điểm phổ quát 
hơn có thể tìm thấy trong các truyền thống tâm linh, văn hóa và 
giáo dục. Mức độ và cách thức thể hiện chúng chắc chắn khác nhau 
tùy theo các khuynh hướng và di sản khác nhau. Tuy nhiên, sự khôn 
ngoan, đạo đức và lòng tốt mà tâm linh Pháp bao trùm, là mối quan 
tâm chung, khiến mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn nếu hệ thống giáo 
dục phải chủ động tiến bộ cách những người trẻ được giáo dục để 
trở thành những công dân tốt, kiên cường và tốt. 

Do đó, kịp thời là các nhà giáo dục Phật giáo đáp ứng những 
điều này về mặt thực hành sư phạm của họ, đặc biệt là đặt nhu cầu 
và khả năng của trung tâm sinh viên, cũng như đức Phật Gautama. 
Chúng tôi, các nhà giáo dục Phật giáo đặc biệt thích hợp để dạy 
thiền chánh niệm cho các sinh viên của chúng tôi và giảng dạy một 
cách xác thực bao gồm các tiềm năng siêu việt của đạo đức và trí tuệ. 
Chúng tôi cũng được đặt rất tốt để đóng góp cho các mệnh lệnh 
giáo dục toàn cầu. Có thể các tổ chức giáo dục Phật giáo cung cấp 
nơi để tinh chỉnh các thực hành của chúng tôi, dạy khéo léo, biết 
cách và những øì cần dạy để thúc đẩy sự thịnh vượng của cá nhân và 
cộng đồng, hòa hợp và hòa bình. 


DÙNG GIÁO DỤC PHẬT PHÁP THAY ĐỔI CÁCH TƯƠNG TÁC | §5Š7 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


AIlbrecht, N.„ Albrecht, P, &c Cohen, M. (2012). Mindfully 
Teaching ¡in the Classtoom: A Literature Review. Awsfralian 
Journal oƒ Teacher Educafion, 37(12), 1-14. doi:10.14221/ 
aJte.2012v37n12.2 


Almond, B. (2007) “What is wisdom? in W. Hare & J.P. Portelli 
(eds), Key Questions for Educators, Caddo Gap Press, San 
Francisco, pp. Š5-8 

Barnard, L. K,„ & Cury, J E. (2011). Selfcompassion: 
Conceptualizations, correlates, & ¡interventions. Review øƒ 
general psychology, 15(4), 289. 


Barton, S.C. (ed.) (1999) Where shall wisdom be found?, T. & T. 
Clark, Edinburgh. 


Batchelor, S. 1989, Education in a pluralist society, World Council 
of Churches Interlink Project, Geneva. 

Brown, P, Corrigan, P, Higøins-DAlessandro, M., & Higgins- 
DAIessandro, Ann. (2012). Handbook o£ prosocial education. 
Lanham, MD: Rowman & Littlefeld 

Buber, M. (1958) Iand Thou, Macmillan, New York. 


Buddhadasa Bhikku. (1988) Buddha-Dhamma for Students. 
Bangkok, Thailand: The Dhamma Study and Practice Group. 


Burnell L. Compassionate care: A concept analysis. Home Health 
Care Manage Pract. 2009; 21: 319-324. 


Byker, E. J. (2013). Critical cosmopolitanism: Engaging students in 
global citizenship competencies. English in Texas, 43(2). 

Byker, Ej}., Erik, J„ & Marquardt, S., (2016). Using Critical 
Cosmopolitanism to Globally Situate Multicultural Education 


in Teacher Preparation Courses. Journal of Social Studies 
Education Research, 7(2), 30-50 


Conze, E. (1980) The Way ofWisdom. Kandy, Sri Lanka: Buddhist 
Publication Society. 


Crane, R. S., Kuyken, W., Hastings, R. P., Rothwell, N., & Williams, 
J.M. G. (2010). Training teachers to deliver mindfulness-based 


ŠŠ8 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


interventions: Learning from the UK experience. Mindfulness, 
1,74-86. 


Dewey, J. 1916, Democracy and education, Free Press, New York. 


Dhammananda, K. (1988) The Dhammapada, Sasana Abhiwurdhi 
'Wardhana Society, Malaysia. 


Dorjee, D. (2010). Kinds and dimensions of mindfulness: Why it is 
important to distinguish them. Mindfulness., 1(3), 152. 


Erricker, C. (2009) A Buddhist Approach to Alternative Schooling: 
The Dharma School, Brighton, UK¡n P.A. Woods & G.J. Woods 
(Eds.) Alternative Education for the 21st Century: Philosophies, 
Approaches, Visions. NY, USA: Palgrave Macmillan,83- 100. 


Germer CK. The mindful path to self-compassion: Freeing yourself 
from destructive thoughts and emotions. New York: The 
Guilford Press; 2009. 


Gilbert P, Choden. Mindful compassion: Using the power of 
mindfulness and compassion to transform our lives. Great 
Britain: Constable and Robinson Ltd; 2013. 


Gilligan, C. (1989) Mapping the moral domain: a contribution 
of womens thinking to psychological theory and education, 
Harvard Ủniversity Press, Cambridge, MA. 


Harris, A., & Lam, K. (2018). Youth participation ¡n 'post-secular” 
times: young Muslim and Buddhist practitioners as religious 
citizens. The British Journal of Sociology. 


Hart, T. (2001) From information to transformation: education 
for the evolution ofconsciousness, Peter Lang Publishing, New 
York. 


Hassed, C. & Chambers, R. (2014). Mindful Learning. Exisle 
Publishing: Wollombi, NSW 


—— 2004, Opening the contemplative mind ¡in the classroom, 
Journal of “Transformative Education, vol. 2, no. 1. 


Hilt, L. T., Riese, H., & Søreide, G. E. (2018). Narrow identity 
resources for future students: the 21st century skills movement 


DÙNG GIÁO DỤC PHẬT PHÁP THAY ĐỔI CÁCH TƯƠNG TÁC | 559 


encounters the Norwegian education policy context. Journal of 
Curriculum Studies, 1-19. doi: 10.1080/00220272.2018.15023 
SỐ 


Huppert, F. A., & Johnson, D. M. (2010). A controlled trial of 
mindfulness training in schools: the importance of practice 
for an impact on well-being. The Journal oƒ Positiue Psychology, 
Š, 264-274.. Mindful Schools. (2012). Website at www. 
mindfulschools.org. 

Hurd, E. S. (2018). Politics of religious freedom in the Asia-Pacifc: 
an introduction. Journal of Religious and Political Practice, 
4(1), 9-26. 

Jennings, P. A. (2015) Mindfulness for teachers: simple skills for 
peace and productivity in the classroom. Norton & Co. New 
York. 


Jokic, S., Albrecht, N., & Smith, S. (2019). Mindful selfcompassion 
and adult learner retention in post-compulsory education. OBMI 
Integratiwe and Complementary Medicine, 3(1). doi:10.21926/ 
obm.icm.1901xxx 


Kekes, J. (1995) Moral wisdom and good lives, Cornell University 
Press, Ithhaca NY. 


Kyeong LW. Self-compassion as a moderator of the relationship 
between academic burn-out and psychological health in korean 
cyber university students. Personality Individual Differ. 2013; 
54: 899-902. 


Lam, K. (2018). Selfwork and social change: disindividualised 
pArticipation amongst young Australian Buddhist practitioners. 
Journal of Youth Studies, 21(7), 853-868. 

Lay Ah-Nam, & Kamisah Osman. (2017). Developing 21st Century 


Skils through a ConstructivistConstructionist Learning 
Environment. K-12 STEM Education, 3(2), 205-216. 


Lehrer, K. (ed.) (1996) Knowledge, teaching and wisdom, Kluwer 
Academic Dordrecht. 


Loundon, S., Kim, LH. & Liow, B. (2006) “Sunday school for 
Buddhists? Nurturing spirituality in children, in K.M. Yust, AN 


560 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Johnson, S.E. Sasso & E.C. Roehlkepartain (eds), Nurturing 
child and adolescent spirituality: perspectives from the worlds 
religious traditions, Rowman & Littlefield Publishers Inc,, 


Oxíford. 


Lovat, T. & Toomey, R. (eds) 2007, Values education and quality 
teaching: the double helix efect, David Barlow Publishing, 
Terrigal, NSW. 


Ma Rhea, Z. (2018). Buddhist pedagogy in teacher education: 
cultivating wisdom by skillful means. Asia-Pacifc Journal oƒ 
Teacher Education, 46(2), 199-216. 


Maxwell, N. (2007) Erom knowledge to wisdom: a revolution for 
science and the humanities 2 edn, Pentire Press, London. 


Midgley, M. (1981) Heart and mind: the varieties of moral 
experience, Routledge, London. 


———— 1989a, Cant we make moral judgements?, Bristol Press, 
Bristol. 


— 1989b, Wisdom, information and wonder: what is knowledge 
for?, Routledge, London 


Murdoch, I (1992) Metaphysics as a guide to morals, Chatto & 
'Windus, London 


Neely ME, Schallert DL, Mohammed SS, Roberts RM, Chen Y-]. 
Self-kindness when facing stress: The role of self-compassion, 
goal regulation, and support ¡n college students` well-being. 
Motivation Emot. 2009; 33: 88-97. 


Nef K, Germer C. The mindíful self-compassion workbook: A 
proven way to accept yourself, ñnd inner strength, and thrive. 
New York: Guilford Press; 2018. 


Neff K, Germer CK. A pilot study and randomized controlled 
trial of the mindful self-compassion program. J Clin 
Psychol. 2013; 69: 28-44. 


Neff K, Hsich Y, Dejitterat K. Self-compassion, achievement 
goals, and coping with academic failure. Self Identity. 
2005; 4: 263-287. 


DÙNG GIÁO DỤC PHẬT PHÁP THAY ĐỔI CÁCH TƯƠNG TÁC | SóI 


Neff K. Self compasslon: Stop beating yourself up and leave 
Iinsecurity behind. New York: HarperCollins Publishers; 
2011. 


Neff K. Self-compassion: An alternative conceptualizatlon of 
a healthy attitude toward oneself. Self Identity. 2003; 2: 
85-101. 


Neff K. The development and validation of a scale to measure 
self-compassion. Self Identity. 2003; 2: 223-250. 


Nyanatiloka Mahathcra, (1982) Path to Deliverance. Fourth 
Edition. Kandy, Sri Lanka: Buddhist Publication SocIety. 


Peters, RS (1970) Ethics and education, 2 edn, George Allen 
& Unwin, London. 


— (cd.) (1973) The Philosophy of education, Oxford 
University Press, Oxford. 


Purser RE, Milillo J. Mindfulness revisited: A Buddhist-based 
conceptualization. J Manage Inq. 2015; 24: 3-24. 


Reyes D. Self-compasslon a concept analysIs. J Holist Nurs. 
2012; 30: 81-89. 


Rocco, S. (2012). Mindfulness for well-being 1n schools: a 
brief survey of the field. Redress,21(3), 14 


Schonert-Reichl, K. A., & Lawlor, M. S. (2010). The effects 
of a mindfulness-based educatlon program on pre-and 
early adolescents” well-being and soclal and emotional 
competence. ẢMinđƒuiness, 1, 137—151. 


Seligman, M.E.P. (2002) Authentic happIness using the new 
positive psychology to realize your potential for lasting 
fulñlment, Random House, Sydney. 


Sivaraksa, S. (1994) A Buddhist Vision for Renewing SocIety. 
Bangkok, Thailand: Thai Inter-ReligIous Commission for 
Developmert. 


Smeets E, Neff K, Alberts H, Peters M. Meeting suffering with 
kimmdness: Effects of a brief self-compasslon Intervention 
for female college students. J Clin Psychol. 2014; 70: 794- 


562 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


807. 
Smnth, S.E. (2013) BuddhistvoIces1n school, Sense, Rotterdam. 


Smith, S. E., Suryaratri, R., & Adil, D. (2016, NÑovember 9-10, 
2016). Arts-based responses to cultural and religion 1dentity 
to Inform Initial Teacher Education. Paper presented at 
the PROCEEDING 2016 International Conference on 
Education & Social Sclence (UK-ICESS) “Educational and 
Social Issues 1n the Changing Asia”, Malang, Indonesia. 


Smnith, S. E. (2018)A Study ofEmerging Buddhist educators in 
Indonesia. Keynote address: 2rd International Conference 
on Innovation 1n Religilous Education and Buddhism. 
Indonesia: Magister Dharma Achariya, Smaratungga 
Buddhist Un1versity. 


Stahl B, Goldsteinn E. (2010 A mindfulness-based stress 
reduction workbook. Oakland: New Harbinger Publications 

Sternberg, R.J. (1990) Wisdom: Its Nature, Origins and 
Development. Cambridge, UK: Cambridge UnIversity 
Press 

Triling, B., Fadel, C., Ebooks Corporation, & EBook Library. 
(2009). 21st century skills learning for life in our times (1st 
ed.). San Francisco: Jossey-Bass. 

UNESCO (2016) Happy Schools! A Eramework for Learner Well- 
being in the Asia-Pacifc. United Nations Educational, Scientifc 
and Cultural Organization, France. 

Wadia, A. (1948). Buddha as a Revolutionary Eorce in Indian 
Culture. Philosophy, 23(8S), 116-139. 

Wallace, B. A., & Shapiro, S. L. (2006). Mental balance and well- 
being: building bridges between Buddhism and Western 
psychology. American Psychologist, 61(7), 690. 

Warnick, B. R. (2007) Ethics and Education Forty Years Later. 
Educational Theory, 57(1). 


VAI TRÒ GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG 
CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ BẢN SẮC 
TẠI PHƯƠNG TÂY HIỆN NAY 


TS. Đỗ Kim Thêm 


TÓM LƯỢC 


Các nước phương Tây đang sống trong một thời đại bất thường: 
Trung Quốc trỗi dậy và uy hiếp, kinh tế khủng hoảng, nợ công cao 
ngất, nạn di dân đe doạ, xã hội bất bình đảng, dân chúng nổi giận 
giúp đưa cho ông Trump vào Toà Bạch Ốc và đẩy Vương Quốc Anh 
thống nhất ra khỏi Liên Âu. Đâu là nguyên nhân cho nền kinh tế thị 
trường không còn vận hành hoàn hảo và giải pháp cho hệ thống dân 
chủ tự do đang lâm nguy? 

Phần một lý giải cho vấn đề này theo quan điểm của Francis 
Fukuyama trong tác phẩm Identity: khủng hoảng về bản sắc của các 
nhóm sắc tộc là nguyên nhân, đấu tranh để công nhận nhân phẩm 
là giải pháp và việc hội nhập xã hội là tín điều. 

Phần hai giới thiệu một khảo hướng bổ sung theo quan điểm 
của Phật giáo. Khi Phật giáo có một triết lý giáo dục phổ quát và 
những phương tiện kỷ thuật khả thị, thì tỉnh thức, tương thuộc và 
từ ái là nền tảng cần áp dụng. Nâng cao bản sắc đạt được, may ra, sẽ 
đem lại thông cảm chung cho cá nhân và cộng đồng. 

Phần kết luận cho là tinh thần Phật giáo sẽ là một định hướng giáo 
dục phù hợp trong các mối tương tác xã hội, môi trường và thú vật. 
Tỉnh thức về bản sắc trong từng con người bản xứ hay nhập cư hy vọng 
sẽ đem lại đạo đức bình đẳng, tương thuộc, hiếu hoà và khoan dung. 


563 


564 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


I.KHỦNG HOẢNG VỀ BẢN SẮC TẠI PHƯƠNG TÂY 
Khái niệm 

Bản sắc cá nhân là một khái niệm trong lịch sử tư tương hiện đại, 
nó có hai lý giải chính và bổ sung nhau. Một là, John Locke trong 
tác phẩm Essay cho bản sắc là tất cả những thành tố ắt có và đủ để 
tạo nên những đặc điểm chính cho con người, dù qua thời gian vẫn 
không thay đổi. Hai là, bản sắc là một vần đề nền tảng mang tính 
trừu tượng khi chúng ta tự hỏi mình là ai, phát hiện những điểm chủ 
quan, có liên hệ với kinh nghiệm riêng tư và không thay đổi trong 
từng cá nhân. Nhưng có thể khách quan hoá vấn đề bằng một khái 
niệm tổng thể để có giá trị phổ quát không? 

Thomnas NagcÏ trong tác phẩm The View from Nowherc đặt vấn 
đề này trong hai viễn kiến nhân sinh quan và thế giới quan. Nhân 
sinh quan là xác định quan điểm của tôi trong khi thế giới quan 
là quan điểm tinh thần chung của thời đại, bao gồm tất cả, nhưng 
không ràng buộc cho cá nhân. Khi một cá nhân sinh ra trong một 
gia đình (giàu hay nghèo), trong một thời điểm (chiến hay hoà), 
trong không gian (nông thôn hay thành thị), có đặc điểm riêng biệt 
(thông minh, khoẻ mạnh hay ngược lại), vấn để cá nhân này là siêu 
hình, nên miễn bàn. Chúng ta không thể tổng hợp tất cả các nhân 
sinh quan của mọi người để tạo thành một thế giới quan, vì phải 
giới hạn quan sát và kiểm chứng trong một mẩu số nhất định. Do 
đó, bản ngã là cảm giác của cái tôi trong mối quan hệ với tha nhân 
trong thực tại xã hội. 

Ngược lại, trong tác phẩm ldemtity and Violence, Amartya Sen 
cho rằng bản sắc rất đa dạng, phức tạp và có thể thay đổi. Một công 
dân xuất thân từ Ca-ri-bê, nhưng tổ tiên đến từ châu Phi, theo đạo 
Cơ Đốc, làm việc như một sử gia và lực sĩ điển kinh là một thí dụ 
đễ tìm thấy trong xã hội Mỹ. Các bản sắc dị biệt này không tạo mâu 
thuẩn trong sinh hoạt hàng ngày. Do ý thức xã hội và tự do chọn 
lựa, mọi người có thể chọn một bản sắc chính dựa trên căn bản tự 
nguyện hay do bắt buộc, mà thường là lý do kinh tế. Do đó, bản sắc 
có thể thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Amartya Sen không đào 
sâu lập luận này để chứng minh, nên khó thuyết phục được trong 
khi trào lưu chung đang cho bản sắc là đơn thuần và bất biến. (1) 


VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ BẢN SẮC | 56§ 


Hiện trạng 


Đã có nhiều lý giải cho vấn đề nền dân chủ tự do đang lâm nguy, 
nhưng tác phẩm ldentity: Confemporary Identity Poliics and the 
Strugole for Recognition: The Demand for Digmity and the Politics oƒ 
Resentment của Francis Fukuyama, nhà khoa học chính trị nổi danh 
tại Hoa kỳ là gần đây nhất. Eukuyama cho là khủng hoảng về bản sắc 
của các nhóm sắc tộc là nguyên nhân và đấu tranh để công nhận nhân 
phẩm là giải pháp, mà nội dung chính sẽ được tóm lược sau đây. 


Sau khi chế độ Cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô sụp đổ làm cho 
nền chính trị thế giới thay đổi triệt để và mô hình dân chủ tự do của 
phương Tây trở nên thu hút hơn tại các nước đang chuyển đổi. Đến 
đầu thế kỷ XXI, số lượng các cuộc bầu cử tại các nước tăng từ 35 lên 
110,nền kinh tế của thế giới phát triển cao độ, sản lượng và dịch vụ tăng 
gấp bốn lân. 42% người dân nghèo cùng cực trong toàn cầu trong năm 
1993 xuống còn 18% trong năm 2008. Triển vọng tăng trưởng còn lan 
rộng khắp mọi nơi. 

Lý giải cho xu hướng này ở các nước đang phát triển là những người 
giàu có và được giáo dục tốt biết tận dụng lợi thế để hương lợi trong khi 
các dân làng cũng hưởng một phần nào các tiện nghi như xem truyền 
hình và kết nối Internet trên điện thoại di động. Dân Trung Quốc và 
Ấn Độ làm thay công việc trong nền kinh tế chế biến tại Hoa Kỳ và 
châu Âu nhờ chỉ phí lao động thấp. Nhờ các thành tựu giáo dục, phụ nữ 
thay cho nam giới trong thị trường lao động. Đặc biệt hơn, các ngành 
dịch vụ ngày càng lấn chiếm nền kinh tế chế biến và gần đây nhất, ngay 
tại các nước Đông Á, các máy tự động có đủ thông minh thay cho công 
nhân có tay nghề thấp. Do đó, mặt trái của thành công này tại phương 
Tây là khắp nơi tăng trưởng kinh tế sút giảm và bất bình đẳng xã hội 
tăng lên. 

Nhưng cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008 và đồng Euro 
vào năm 2009 làm cho nền kinh tế thị trường không còn vận hành hoàn 
hảo và mô hình của hệ thống dân chủ tự do không còn thanh danh như 
xưa. Tại hai nơi có các nền dân chủ tự do bền vững nhất thế giới lại có 
hai biến động ngạc nhiên: Vương quốc Anh thống nhất rời khỏi Liên 
Âu và Donald Trump thắng cừ tổng thống Hoa Kỳ. 


Š6ốỐ | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Tại sao? Sự thay đổi triệt để trong kỷ thuật công nghệ và trào lưu toàn 
cầu hóa là lý do chính. Qua thời gian, sinh hoạt chính trị phương Tây không 
hoàn toàn do hai lý do kinh tế này quyết định, mà biến động về bản sắc và 
chủ nghĩa dân túy nổi lên là hai lý giải khác. 

Trước đây, Karl Marx xem các cuộc đấu tranh chính trị như một phản 
ánh về các xung đột giai cấp. Cuối thế kỷ XX, tầng lớp lao động ở hầu hết 
trong các nền kinh tế công nghiệp đã khá giả hơn và bắt đầu hoà nhập với 
tâng lớp trung lưu. Thực tế này dẫn đến một lập luận chung: Cuộc cách 
mạng vô sản và bãi bỏ triệt để quyền tư hữu không còn nằm trong chương 
trình khả thi trong nghị sự của các chính quyền và đảng phái. 

Do đó, phe cánh Tả giải quyết các tranh chấp của công nhân và 
công đoàn qua chương trình phúc lợi xã hội và tái phân phối lợi tức. 
Ngược lại, phe cánh Hữu lo giảm bớt tác hại quan liêu và tốn kém 
của bộ máy công quyền, tạo điều kiện thúc đẩy cho nhiều đầu tư 
hơn vào khu vực tư nhân và lo bảo vệ truyền thống dân tộc qua kết 
nối với vấn đề chủng tộc, sắc tộc hoặc tôn giáo. 

Việc thực thi mục tiêu của một nhà nước phúc lợi không đạt 
được theo mức độ lý tưởng. Do những khó khăn tài chính, các 
chính phủ phản ứng bằng cách ¡n thêm tiền, biện pháp táo bạo này 
dẫn đến nạn lạm phát và các khủng hoảng khác. Khi những động 
lực khích lệ cho tăng trưởng kinh tế không còn, nó làm cho suy 
giảm tiết kiệm và tinh thần mạo hiểm trong kinh doanh, trong khi 
tình trạng bất bình đẳng trong xã hội vẫn còn bám rẻ sâu xa. 

Nhưng lòng vị kỷ vật chất của các phe nhóm không là tất cả. 
Trong các phương tiện truyền thông, vấn đề bản sắc không được 
công nhận phù hợp đã trở thành một chủ đề chính trị quan trọng. 
Xã hội Mỹ phân hoá cùng cực mà bản sắc là một khái niệm tổng thể 
nhằm giải thích những phản ứng dữ dội làm cho nước Mỹ sôi sục, 
mà cụ thể là sự thù hận của người Mỹ da đen, nạn nhân do cảnh sát 
bạo hành mất nhân phẩm, quấy rối và tấn công tình dục phụ nữ mà 
nam đồng nghiệp là thủ phạm. 

Do đâu mà có các phản ứng như vậy? Thông thường, hành động 
của con người được thúc đẩy bởi sự ham muốn vật chất. Suy nghĩ 
này bắt nguồn từ trong tư tưởng chính trị của các nhà triết học cổ 
điển phương Tây. Socrafe tin rằng ngoài lý trí và ham muốn, có một 
„thành phần thứ ba” không thể thiếu trong con người, đó là mong 


VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ BẢN SẮC | 567 


muốn được công nhận phẩm giá. Trong tác phẩm Cộng Hòa, Plafo 
gọi đây là fhymos, một động lực tỉnh thần quan trọng khác. Thyznos 
gồm có hai dạng, một là “znegalotfhymia”, nghĩa là mong muốn 
được tôn trọng như là bậc thượng cấp hay trưởng thượng, hai là 
“isothymria”, mọi người muốn được bình đẳng cũng như mọi người 
khác. Sự trỗi dậy của dân chúng khắp nơi hiện nay là chiến thắng 
của ísofhymnia đối với megalothymia, các xã hội không còn thừa nhận 
quyền lực chỉ là dành cho một số ít người ưu tú, mà mọi người vốn 
dĩ đã bình đẳng như nhau. Khi phẩm giá được tôn trọng, thì nền 
dân chủ tự do có thể vận hành trở lại bình thường. Nếu không, cuối 
cùng, thất bại này dẫn đến nước Mỹ sụp đổ. 


Nhưng bình đẳng theo luật pháp không đương nhiên dẫn đến 
bình đẳng kinh tế hay xã hội. Dù có thịnh vượng chung, nền kinh tế 
thị trường tự do tạo ra sự chênh lệch quá mức về thu nhập, bất công 
này gia tăng trong hơn 30 năm qua trong phần lớn các nước. Hậu 
qủa là thu nhập bị đình trệ và giới trung lưu bị xuống thang trong xã 
hội. Đó là lý do tại sao trào lưu dân túy nổi lên khắp nơi. Nhóm cực 
đoan khích động người bất mãn rằng: “Đất nước không còn là của 
bạn, phẩm giá của bạn không được tôn trọng, dù bạn luôn là thành 
viên chủ yếu của một quốc gia vĩ đại, nhưng người nước ngoài, 
người nhập cư và giới tinh hoa đã dìm cho bạn xuống thấp trong xã 
hội. Trong cộng đồng tín hữu, bạn đã bị phản bội bởi những người 
không phải là tín đồ; họ đã đem đến sự nghèo khổ cho bạn.” 


Ai tham gia trào lưu này? Đương nhiên là tầng lớp công nhân 
Mỹ. Họ thường có trình độ học vấn trung học hoặc ít hơn. Khi nền 
kinh tế thế giới đi vào thời kỳ toàn cầu hoá, đa số bị giảm thu nhập 
hoặc mất việc. Tại các thành phố như Chicago, Detroit và New 
York, đa số công nhân da đen trong ngành công nghiệp đóng thịt 
hộp, thép và ô tô bị mất việc làm, một loạt bệnh xã hội nảy sinh: tỷ lệ 
tội phạm, dịch sử dụng ma túy tăng và cuộc sống gia đình băng hoại, 
thảm kịch này làm cho tình trạng nghèo túng tiếp nối. 

Ảnh hưởng này lan rộng sang tầng lớp công nhân da trắng nông 
thôn. Trong năm 2016, việc sử dụng ma túy quá liều đã dẫn đến 
hơn 60.000 trường hợp tử vong, gấp đôi số tử vong do tai nạn giao 
thông mỗi năm trong cả nước. Tuổi thọ dự liệu đối với nam giới da 
trắng Mỹ đã giảm từ năm 2013, một điều xảy ra rất bất thường ở 
một nước phát triển cao. Tỷ lệ trẻ em trong giới lao động da trắng 


568 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


lớn lên trong các gia đình cha mẹ đơn thân đã tăng từ 22% trong 
năm 2000 lên 36% trong năm 2017. 


Nhìn chung, tầng lớp công nhân và trung lưu bất mãn về đời 
sống hiện tại và lo về tương lai bất trắc. Khi cho chính quyền là 
không quan tâm đến họ và nhân phẩm không còn được tôn trọng, 
họ không nể trọng giới tinh hoa vì chỉ tìm mọi cách lo cho quyền 
lợi phe nhóm. 

Các phong trào xã hội mới thành hình đòi hỏi mạnh mẽ các yêu 
sách đủ loại. Phong trào nữ quyền, bảo vệ môi trường thiên nhiên, 
người tàn tật, người bản xứ, người nhập cư, nam và nữ đồng tính 
và những người chuyển giới, tất cả cùng có yêu cầu chung là chính 
quyền phải thực hiện quyền bình đẳng trong Bảng Tuyên ngôn Độc 
lập và các quyền hiến định. Họ đưa vấn đề tôn trọng bản sắc này 
thành một trào lưu chung xã hội. 


Khi xưa Martin Luther King, jr. yêu cầu đối xử bình đẳng giữa 
người da đen và da trắng. Nay chiến lược của nhóm Black Panthers 
có khác hơn. Người da đen lập luận rằng phân biệt chủng tộc là 
đo lịch sử của chế độ nô lệ để lại, họ có ý thức riêng, tự hào về bản 
thân vì không giống người da trắng, họ trưởng thành và trải nghiệm 
trong phân hoá xã hội và bạo lực của cảnh sát, truyền thống này tạo 
một khoảng cách mà chính quyền không thể hàn gắn. Phong trào 
Black Liues Matter đòi hỏi mọi người phải ý thức hơn về cuộc sống 
hàng ngày của người da đen, phục hồi công lý cho các nạn nhân do 
cảnh sát bạo hành. Phong trào đòi nữ quyền tập trung vào việc đối 
xử bình đẳng đối với phụ nữ trong việc làm, giáo dục, tòa án, v.v. Nữ 
quyền đến từ ý thức và kinh nghiệm sống và mục tiêu của phong 
trào là tạo điều kiện bình đằng trong hành vi và suy nghĩ của phụ nữ 
như nam giới. 

Thuật ngữ “đa văn hóa” trở thành một chương trình chính trị 
gây thu hút đặc biệt cho những người đã bị đánh giá thấp: người 
Canada nói tiếng Pháp, người Hồi giáo nhập cư hoặc người Mỹ da 
đen là thí dụ. Đối với họ, không chỉ luật lệ và định chế là cần cải 
cách, các kinh nghiệm sống của họ, thậm chí ký ức tập thể và các 
ngày lể cũng cần được công nhận. 


Phe cánh Tả xem “đa văn hóa” là một khởi điểm chung cho các 
cải cách hiếu hoà trong xã hội, chấp nhận mở rộng quyền sử dụng 


VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ BẢN SẮC | 569 


dịch vụ xã hội và tiện ích công cộng cho tất cả nhóm người thiểu 
số bị thiệt thòi, người nhập cư và sắc tộc. Nâng cao vai trò của nhà 
nước phúc lợi cho các nhu cầu “đa văn hóa“ là một đối sách không 
thể tránh khỏi và phù hợp với tinh thần bình đẳng. 


Nhằm mục đích thay đổi văn hóa và hành vi, các tố giác của 
phong trào #MeToo về quấy rối tình dục có phần nào kết qủa. Các 
phản ứng của phong trào Black Liues Maffer đã khiến cho các sở 
cảnh sát ý thức hơn về sự lạm dụng bạo hành, nhất là cách giải quyết 
cho phù hợp theo luật hình sự hiện hành. Vai trò của phụ nữ được 
tôn trọng và họ có thu nhập cao hơn, chẳng hạn như tại thung lũng 
hoa vàng Silicon và phim trường Hollywood. 


Nhìn chung, có sự thay đổi so với trước đây. Nhiều luật lệ bảo vệ 
pháp lý cho các nhóm được ban hành, nhưng chính quyền còn phải 
tiếp tục đối phó với các gánh nặng do phân biệt đối xử, thành kiến 
và thiếu tôn trọng vô hình khác. 

Vì chuyển hướng này mà phe cánh Tả không còn quan tâm đến 
các vấn đề khủng hoảng toàn diện hoặc cách đối phó chung cho tình 
trạng rối loạn trong cấu trúc và sinh hoạt công quyền. Người Mỹ là 
nạn nhân của toàn cầu hoá và tự động hóa trong khi việc chênh lệch 
trong thu nhập là thách thức chính. Phe cánh Tả quy lỗi tình trạng 
này cho phe cánh Hữu và lập luận là Đảng Cộng Hòa tiến nhanh về 
phía cực Hữu hơn là đảng Dân Chủ di chuyển theo hướng ngược 
lại. Nhưng cả hai đảng đã làm mất đi những cử tri trung thành khi 
quyền lợi của các tầng lớp lao động đã không được cả hai đảng quan 
tâm đúng mức. 

Khi vận động tranh cử tổng thống Mỹ, ông Trump gây thu hút 
quần chúng. Với một cá tính bất thường, những tuyên bố bất nhất, 
ông ít vi phạm đến việc hoạch định chính sách hay phải đạo trong 
chính trị mà là trong đạo đức cơ bản cá nhân và gây phản cảm trong 
công luận. Nhiều người ủng hộ không nhất thiết phải chấp nhận 
những lời lẽ thái quá của ông Trump; ngược lại, họ thán phục là ông 
bạo dạn, không sợ bị áp lực khi thể hiện một đặc tính chân thực: 
thoá mạ, cao ngạo, nhưng dám nói những gì mà ông nghĩ, mặc dù 
hành vi đó, trong thời kỳ trước đó, sẽ phải chịu thất cử. 

Tuy nhiên, tầng lớp lao động da trắng sống ở nông thôn ủng hộ 
ông Trump triệt để khi cảm thấy đang bị giới tính hoa quốc tế và 


Š70 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


đô thị bỏ quên. Họ làm cột trụ chính cho phong trào dân túy và mở 
đường cho một nền chính trị về bản sắc của phe cánh Hữu: có phân 
biệt ở mức cực đoan rõ ràng nhất. Đó là những động lực mạnh nhất 
đã giúp cho ông Trump vào Toà Bạch Ốc. 


Ông Trump đã trực tiếp đóng góp cho tiến trình này. Nhờ ông 
Trump, tinh thần bài ngoại của dân da trắng đã thành một trào lưu 
chính. Cổ vũ cho quyền của phụ nữ, người da đen hoặc người đồng 
tính là được chấp nhận về mặt chính trị, nhưng khi ủng hộ cho 
quyền của người Mỹ da trắng lại bị gán ít nhiều cho là phân biệt 
chủng tộc. Phe cánh Tả cho rằng xác nhận bản sắc của một cộng 
đồng là phản ánh quan điểm lịch sử. Điều đó rõ ràng là đúng. Phe 
bảo thủ cho là các nhóm thiểu số nhận được nhiều lợi thế cũng như 
quan điểm phải đạo chính trị làm ngăn trở cho tự do ngôn luận, đó 
là phóng đại mức độ. Thực tế cho thấy là ít nhiều người Mỹ da đen 
tiếp tục bị cảnh sát bạo hành lực và phụ nữ vẫn bị tấn công và quấy 
rối tình dục. 


Làm sao để phe cánh Hữu chấp nhận lập luận của phe cánh Tả 
trong khi người da trắng đang là nạn nhân xã hội? Các cấu trúc chính 
trị và xã hội lỗi thời phải chịu trách nhiệm về sai lầm này, đặc biệt là 
các phương tiện truyền thông và cơ chế lâu đời trong nền chính trị, 
tất cả cần phải được thay đổi triệt để, mà hầu hết các vấn đề băng 
hoại xã hội hiện nay đang được nhìn thấy qua thấu kính bản sắc. 


Vấn đề bản sắc được xây dựng dựa trên nhân phẩm, đó là thành 
phần cơ bản nội tại cho mọi người. Các chương trình cải cách của 
cả hai phe cánh Tả và Hữu phải tiến hành, nhưng tiến trình thu 
phục nhân tâm còn nhiều khó khăn. Vẫn đề không phải là từ bỏ ý 
tưởng về bản sắc theo phe cánh, mà là xác định bản sắc quốc gia và 
gây hội nhập hơn trong sự đa dạng của thực tế. Khi bản sắc không 
được công nhận và xã hội áp chế làm cho mọi người phát sinh oán 
giận, đó là nhu cầu phản ứng tự nhiên. Các đòi hỏi chung của xã hội 
hiện nay là công nhận bản sắc và phẩm giá. Trước hiện tình như vậy, 
chính quyền phải có các giải pháp. 

Giải pháp 

Dù tuân thủ tinh thần hiến định, trọng pháp, bình đẳng và hưởng 
lợi từ những đóng góp kinh tế, dù vô hình, do người nhập cư bất 
hợp pháp, Hoa Kỳ chưa thành công trong việc xây dựng tinh thần 


VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ BẢN SÁC | Š7] 


dân tộc trong sự hội nhập xã hội toàn diện. Những vấn đề nhập cư 
chắc chắn sẽ còn nhiều thay đổi trong khi chính quyền không thể 
đề cao nhân phẩm chung chung, nó tùy thuộc vào một số điều kiện 
sống của từng cá nhân và phe nhóm qua các tương tác xã hội, xác 
định bởi chủng tộc, giới tính, nơi làm việc và trình độ giáo dục. 

Dù trong các nhóm nhỏ có tinh thần tự quản, nhưng bản sắc 
chung là cái gì đó rộng lớn hơn có thể kết nối mọi người không 
giống nhau, khi tất cả nhận ra một điểm chung nhau. Vì vậy, thay 
vì đưa họ xa nhau, trong sự tôn trọng lẫn nhau, tất cả có thể dựa 
các hình thức rộng hơn, nên xem bản sắc dân tộc không phải là đặc 
điểm, kinh nghiệm sống cá nhân, quan hệ lịch sử hay niềm tin tôn 
giáo mà là các giá trị chính và niềm tin chung, xem tinh thân đoàn 
kết xã hội như là tín ngường. Ý tưởng này khuyến khích tất cả xác 
định lý tưởng nền tảng của quốc gia và sử dụng các chính sách công 
để thuyết phục những người mới đến. 

Còn Châu Âu? Vấn đề có khác hơn. Hiện nay, khó khăn chính là 
khả năng giải quyết vấn đề băng hoại xã hội của Cơ quan Liên Âu. 
Một chương trình nghị sự đa văn hoá như vậy không thể đạt đến 
đồng thuận trong một cơ chế khổng lồ với 28 quốc gia. Chuyện dể 
hiểu vì các thành viên luôn nhiệt tình bảo vệ từng nền văn hoá quốc 
gia, sẵn sàng phủ quyết bất kỳ cải cách nhân danh văn hoá Liên Âu. 
Do đó, bất kỳ giải pháp nào khả thi thường ở cấp độ quốc gia và luật 
về quốc tịch là một vấn đề thảo luận chung. 

Quyển công dân của một nước dựa trên huyết thống, 7ws 
sanguinis, nghĩa là theo dòng máu của bố mẹ. Hiện nay, đang có ý 
kiến cho là nên áp dụng luật quốc tịch mới dựa trên lãnh thổ, 7s 
soli, quyền công dân dành cho ai sinh ra trên lãnh thổ. Nhưng châu 
Âu cũng nên áp dụng như luật thi nhập tịch của Hoa Kỳ. Ngoài việc 
phải chứng minh cư trú liên tục trong năm năm, ứng viên sẽ có thể 
đọc, viết và nói tiếng Anh cơ bản, kiến thức tổng quát về lịch sử và 
sinh hoạt công quyền, không có tiền án và thể hiện sự gắn bó với các 
nguyên tắc lý tưởng bằng cách tuyên thệ trung thành với hiến pháp. 

Trầm trọng nhất hiện nay là việc giải quyết vấn đề di dân. Liên 
Âu không đủ khả năng kiểm soát ngoại biên, trong khi các nước Hy 
Lạp và Ý không đủ thẩm quyền, phương tiện, nhân sự, tài trợ và 
hỗ trợ chính trị để chận đứng dòng người nhập cư. Hệ thống tự do 


Š 72 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


di chuyển trong Liên Âu sẽ không bền vững khi vấn đề kiểm soát 
ngoại biên chưa được giải quyết. 

Tại Hoa Kỳ, việc thi hành luật di trú không nhất quán. Đó là một 
đặc điểm của thời Obama. Nhưng cam kết xây dựng bức tường tại 
biên giới Mexico của ông Trump còn tranh cải. Điều cần thiết là 
phải tìm ra các biện pháp cho vấn đề hiện có khoảng 1 1 triệu người 
nhập cư bất hợp pháp, đã ở Mỹ và đang làm công việc hữu ích nuôi 
gia đình và tuân thủ pháp luật như công dân cư trú hợp pháp; một 
số ít phạm pháp cũng như người Mỹ bản xứ. Làm sao chế tài các tổ 
chức đưa người và những người Mỹ thượng lưu và trung lưu thuê 
người lao động bất hợp pháp rẻ tiền? Khi chính quyền buộc tất cả 
những ai vi phạm luật nhập cảnh và hình sự phải đưa về nguyên 
quán, giải pháp cực đoan này là vô lý và khó khả thi. Chính giới và 
công luận còn đang tiếp tục tranh luận những biện pháp giải quyết. 
Trong khi phe cánh Hữu tìm cách cách trục xuất, phe cánh Tả chấp 
nhận cho hội nhập, xem đó là nghĩa vụ của nền dân chủ tự do. Cả 
hai quan điểm có giá trị tương đối. 

Tình thế trở nên khó khăn hơn khi người nhập cư ngày càng 
nhiều, có xu hướng tự túc và tự quản, không còn cần kết nối với 
các nhóm khác và gây áp lực cho các tổ chức khác. Theo Fukuyana, 
chiến lược tốt nhất là hội nhập người nhập cư vào trong bản sắc 
quốc gia dân tộc, nên xem giải pháp này là một sự đa dạng lành 
mạnh và tín điều cho xã hội. Một chương trình xây dựng chung bắt 
đầu với giáo dục công cộng. Trong nhiều thập niên, nội dung môn 
công dân giáo dục đã suy giảm, không chỉ cho người nhập cư mà kể 
cả cho người Mỹ bản xứ. Các chương trình song ngữ và đa ngôn ngữ 
đã trở nên phổ biến và đã được thương mại hoá tối đa, nhưng bằng 
chứng cho thấy là chương trình này làm trì trệ trong việc học tiếng 
Anh. Nâng cao bản sắc đề ra một yêu cầu chung là tinh thần phục vụ 
quốc gia. Cụ thể là người nhập cư cam kết thi hành nghĩa vụ quân 
dịch hoặc làm việc trong vai trò dân sự, chẳng hạn như làm việc 
trong các trường học hoặc dự án công ích hay bảo tồn môi trường. 
Một chính sách hoà nhập toàn diện sẽ giải quyết các hệ lụy của vấn 
đề nhập cư, trong đó có vấn đề bản sắc, khi người nhập cư có việc 
làm, nộp thuế và là công dân hợp pháp. 


VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ BẢN SẮC | Š73 


Nhận xét 


Fukuyama đặt vấn đề bản sắc trong bối cảnh tranh cử để giải thích 
một cách đặc sắc cho việc suy tàn của nền chính trị dân chủ phương 
Tây. Không còn khái niệm nào khác hơn để diễn tả tình trạng phân hoá 
cùng cực hiện nay chính xác bằng bản sắc. Trong bối cảnh xã hội khủng 
hoảng bản sắc, các hậu quả là các phe nhóm trỗi dậy và ông Trump 
thắng cử. Nhưng giải pháp đề ra có hữu hiệu không, đó là vấn đề. 

Dù đa số dân da trắng còn chiếm ưu thế trong mọi sinh hoạt xã 
hội vả chính giới và trí thức ngày càng xa rời quần chúng, nhưng bản 
sắc các nhóm thiểu số không là một khái niệm giới hạn nhất thời 
dùng trong phạm vi tranh cử. Nội dung bản sắc có giá trị toản diện 
và trường kỳ, một tiêu chuẩn sâu xa và bền vững qua thời gian mà 
trong vấn đề Brexit nó có đặc tính lịch sử. 

Vì sống trên đảo, dân Anh không quan tâm đến thế giới bên 
ngoài. Bản sắc có nguồn gốc lịch sử, được hình thành từ ba thế kỷ 
khi Đế quốc Anh thành lập. Brexit là „collecfive English mmental break- 
down” (sự suy sụp tinh thần tập thể của dân Anh). Sự hiểu biết hiện 
tại của hầu hết người Anh về bản sắc là một tiếng vang trong lối suy 
nghĩ của Đế chế, không do trưng cầu dân ý. 

Với một kết qủa 51,9% dân Anh đã quyết định rời khỏi Liên Âu. 
Đa số người cao tuổi ờ nông thôn ủng hộ cho việc ra đi vì việc ở lại 
là không thiết thực cho quyền lợi về bảo hiểm y tế. Vấn đề không 
thuần túy nằm trong việc công nhận bản sắc, mà là thái độ lũng 
đoạn của chính giới bất tài. Hai Đảng Bảo thủ (Tories) và Đảng 
Độc lập Anh (UKIP) lèo lái một chiến dịch mị dân chống Brexit: 
Anh phải trả khoảng 350 triệu bảng Anh hàng tuần cho Liên Âu, số 
tiền thuế này cần lấy lại để sử dụng cho các dịch vụ y tế trong nước. 
Thực ra, lập luận này là sai lạc, nhưng đã thu phục. 


Tình trạng trong nước Mỹ là khác xa. Nước Mỹ có I 1 triệu người 
nhập cư bất hợp pháp đang sống và làm việc, kể cả phạm pháp, một 
di sản mà các vị tổng thống tiền nhiệm gây ra, nay trờ thành một 
tình thế đe doạ cho đất nước và ông Trump cần có giải pháp cấp 
thời. Fukuyama không nêu ra một giải pháp mới khả thi mà đề cập 
đến hai giải pháp có sằn từ lâu: luật quốc tịch và chương trình hội 
nhập; cho dù cải thiện hai giải pháp này đến đâu cũng không thể 
bảo đảm cho người nhập cư hội nhập thành công. 


Š 74 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Fukuyama không thấy trong thực tế là có nhiều người nhập cư 
hưởng được quyền cư trú hợp pháp, cơ hội làm lại cuộc đời mà lại 
phạm tội đại hình. Sau khi thi hành án, họ không khả năng để tái hội 
nhập xã hội đến đổi toà di trú phải ra lệnh trục xuất về nguyên quán, 
nguyên nhân sâu xa này vượt khỏi phạm vi của khoa tội phạm học 
và là vấn đề siêu hình. Do đó, khi tổng hợp hai giải pháp và đơn giản 
hoá làm thành một luận điểm chung là không thuyết phục 

Cuối cùng, Fukuyana xem việc công nhận nhân phẩm và hội 
nhập xã hội trong tinh thân đoàn kết như một niềm tin tôn giáo, 
nhưng không nêu ra cụ thể là nội dung tín điều nào, đây là một khảo 
hướng khiếm khuyết mà giáo lý Phật giáo có thể là một đối sách bổ 
sung, một vấn đề tìm hiểu sau đây. 

II. NÂNG CAO BẢN SẮC THEO QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO 
Khái niệm 

Trái ngược với suy luận thuần lý của phương Tây, bản sắc là một 
khái niệm tôn giáo mà Ấn Độ giáo và Phật giáo chiếm một vai trò 
quan trọng. 

Tiểu ngã theo Ấn Độ giáo 

Bản sắc không những mang tính trừu tượng tôn giáo mà còn tràn 
đầy thi vị trong các thi phẩm cổ điển trong suốt thời kỳ dài từ thế kỷ 
VII đến XI trước Tây lịch. Hai bộ kinh Dpanishad và Viœitâduaita 
Vedânta của Ấn Độ giáo đã đặt khái niệm “4fman” (Tiểu ngã, Bản 
ngã) nhằm diễn đạt một sinh vật sống động mà tiêu chuẩn xác định 
là dòng hơi thở liên tục của cơ thể và cơ thể chỉ là một thành phần 
hữu cơ nhỏ trong thế giới vụ trụ. Bản ngã không phải là một nguyên 
tắc tư duy bất định, mà hàm chứa một sinh lực sáng tạo vô hình. 

Khi tổng hợp các thành phần hữu cơ nhỏ đó thành Brahman 
(Đại ngã, Phạm Thiên), Brahman là hiện thực siêu việt không thay 
đổi, vô hạn, có ở khắp mọi nơi, nền tảng linh thiêng cho tất cả vật 
chất, năng lượng trong thời gian, không gian và vượt khỏi vũ trụ. 
Brahman tạo ra thể sống nguyên thủy, tương đương với vị thần sáng 
tạo ra thế giới. 


Bản ngã theo Phật giáo 
Từ khái niệm của Ấn Độ giáo, Đức Phật triển khai lại nội dung 


VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ BẢN SẮC | Š7§ 


Bản ngã và đã giảng thuyết nhiều lần. Theo truyền thuyết, sau khi 
giảng về Tứ Diệu Đế tại Vườn Nai trong khu vực Benares, Đức Phật 
có đưa ra thuyết Ngủ Uẩn, (năm thành tố Săc, Thọ, Tưởng, Hành và 
Thức) để tạo nên nhân cách, về sau được các môn đệ kết tập trong 
nhiều bản kinh khác nhau gọi chung là atta, (Bản ng3). 


Đức Phật dạy là Ngũ Uẩn là yếu tố duy nhất tạo nên toản bộ 
thân tâm của chúng ta. Chúng ta sống trong hiện tiền với tha nhân, 
một điều kiện tiên quyết; ngoài ra, không có gì gọi là cái ta cả. Các 
thành tố Săc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức đều là rỗng rang và không 
tướng. Dù thuộc quá khứ, hiện tại hay tương lai, dù nội tại hay ngoại 
lại, dù thô thiển hay vi diệu, tất cả các hình thức đều không phải là 
của tôi, tôi cũng không phải như vậy, đó không phải là cái chân bản 
ngã của tôi. Chúng ta đều thuộc vào nhau, mang tính vô thường và 
không thuộc trong bản ngã. 

Bản ngã là vấn đề gây tranh cãi trong Phật giáo Nguyên thủy 
khi cho là sinh vật trong thế gian không phải là một thực thể hoàn 
toàn độc lập, Ngài Long Thọ (Nâgârjuna), người sáng lập tông phái 
Trung Quán luận (Mâdhyamika) cho là trong ý nghiã tuyệt đối, 
bản ngã không có bản chất và đề cao sự phụ thuộc triệt để và vô hạn 
lẫn nhau giữa tất cả các dạng của sinh vật đang tồn tại, đến mức độ 
mà mọi thứ là trong trạng thái vô ngã, anattâ, tức là không có bản 
chất của chính sinh vật này nửa. Ở đây, theo thuyết tính không, 
không phải là phủ nhận kinh nghiệm cá thể, mà phân tích về cảm 
tưởng của cái tôi trong một thế giới hữu tình như bao sinh vật khác. 
Một số luận sư đương thời ủng hộ cho lập luận này. 

Các tranh luận này được Walpola Rahula trình bày trong danh 
phẩm What the Buddha Taught. Rahula kết luận là theo Đức Phật, 
bản ngã là một tưởng tượng sai lầm, không phù hợp với thực tế và 
còn tạo ra những tác hại khi phân biệt về cái tôi và những cái thuộc 
về tôi. Georg Grimm, trong danh phẩm Die Lehre des Buddhas cho 
là Đức Phật đã phân định giữa bản ngã và vô ngã một cách chính 
xác. “Những gì khi tôi cảm nhận được giữa sinh và diệt, đó không 
thể là cái tôi và của tôi. Lời dạy này không gây nghi ngờ cho bất kỳ 
ai biết tư duy.” 

Những luận điểm trái ngược nhau trong khái niệm vẫn còn tồn 
tại. Trong tác phẩm Selfless Persons, Steven Collins đề cập đến nội 


Š76 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


dung theo tông phái Therâvada, mà hiện nay vẫn chiếm ưu thế ở 
Miến Điện, Thái Lan và Tích Lan. Quan điểm này chối bỏ triệt để 
cá thể hay bản ngã như một con người thường tại, khi nhấn mạnh 
ý nghĩa cái Tôi là một chủ thể ngôi thứ nhất, thì vấn đề tâm lý trở 
thành quan trọng, một khởi điểm cho tâm lý trị liệu cũng như tâm 
thần phân liệt. 

Điểm tương đồng trong các quan điểm dị biệt này là trong cuộc 
sống con người, cho dù bản ngã có tầm vóc quan trọng, nhưng 
không vì thế mà nó chịu trách nhiệm cho tất cả những bất hạnh của 
chúng ta; đúng hơn, đó là một bước dò dẫm cần thiết để cho chúng 
ta đạt được cá tính nhân văn. 


Deshimaru đồng ý lối lý giải này trong tác phẩm Questions 
aux Maitre Zen khi cho rằng chúng ta nên biết về bản ngã thực sự 
và gọi đó là bản ngã khách quan. Bản ngã có ba khía cạnh chính 
trong sự tồn tại (tilakkhandha), đó là vô thường (anicca), đau khổ 
(dukkha) và vô ngã (anattâ). Đức Phật đưa ra khái niệm vô ngã để 
phủ nhận khái niệm tồn tại, nhưng không phủ nhận cả hai tồn tại và 
vô thường cùng một lúc. Trong tác phẩm The Buddhist Way of Life, 
Humphreys cho rằng Đức Phật không phủ nhận khái niệm bản ngã 
vĩnh cửu, mà là về cái Tôi hoặc linh hồn cá nhân, và anattâ cần được 
hiểu là sự phủ định tinh thần vị kỷ, nhưng không phải là phủ định 
con người của tÔI. 

Vậy Tôi là ai? Trong tác phẩm Inner Revolution, Thurman nêu 
lên một thí dụ giống như chuyện người mù sờ voi của phương 
Đông. Trước tiên, khi nhìn vào cơ thể, chúng ta lấy tay gỏ vào lồng 
ngực mà nói rằng: đây, chính là Tôi đây; thực ra, cái Tôi không phải 
chỉ gồm các bộ xương cộng lại. Đứng trước tấm gương và nói đây 
là hình ảnh của Tôi, đó chỉ là cảm nhận trong một phút giây ngắn 
ngủi, vì còn các thành tố khác như DNA và các đặc điểm khác bên 
trong không nhận ra được. 

Khi không xác định bằng thể xác, cách định danh có tạo nên cái 
Tôi không? Tôi tên là Carol, Bob hay Cồ Đàm, tất cả cũng chỉ là một 
danh từ bên ngoài, không gợi lên một hình ảnh trung thực nào phản 
ảnh cái Tôi. 

Tôi là những gỉ đã hấp thụ từ trường lớp hay là một tiểu sử do tôi 
tạo ra? Còn gì khác nửa không? Là một biểu tượng mà tôi yêu thích 


VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ BẢN SẮC | Š77 


hay một thương hiệu? Không. Tất cả chỉ là những biểu kiến ngoại tại và 
không chạm đến đích thực bản chất của tôi, nó không hề tiến vào trong 
những øì đang lay động vào tâm trí và cảm xúc sâu thẩm của tôi. Khi tôi 
đang yêu hay được yêu cuồng nhiệt, tôi cảm thấy mình hiện diện một 
cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tạo nên khoảnh khắc ý nghĩa. Ngược 
lại, khi tôi ghét hay bị ruồng bỏ, cảm tưởng bị hủy diệt tràn ngập trong 
tôi, tất cả những năng lượng này chiếm lấy tôi, hoặc dường như nó xuất 
phát từ trong cái tôi. Nghĩ về các cảm xúc này, quan sát nó trong thực tế 
hoặc trong ký ức, tôi mới ngộ ra rằng tất cả nhưng øì trong tôi hoàn toàn 
bị ràng buộc với các mối quan hệ. 

Cuối cùng, nhân cách hay bản ngã chỉ là kết quả tổng hợp của ngủ 
uần. Khi cho bản ngã là độc lập và thường tại, đó là một ảo ảnh và dẫn 
chúng ta đến đau khổ, chuyện khó tránh khỏi. 

Khi tìm kiếm bản ngã, dù trong các điều kiện khác nhau, đầu 
tiên là chúng ta buộc phải bắt gặp một cảm xúc cụ thể, nhưng không 
bao giờ là đích thực bản ngã. Luận giải của Đức Phật tương đồng với 
ý kiến của David Hume trong tác phẩm Treatise of Human Nature: 
Khi đi vào một cái gì đó sâu thẩm hơn trong tâm hồn tôi, đầu tiên 
tôi phải dò dẫm là một nhận thức đặc biệt: ấm, lạnh, tối, sáng, vui, 
buồn, yêu, ghét. Không bao giờ nắm bắt bản ngã bất cứ lúc nào mà 
không có nhận thức; ngoại trừ nhận thức không bao giờ có thể quan 
sát bất cứ điều øì, và bản ngả chỉ là ảo ảnh. 

Tuy nhiên, Đức Phật cực kỳ cẩn thận khi không đề ra quan điểm 
về bản chất của bản ngã. Ngài A Nam Đà có kể về cuộc đối thoại 
giữa Đức Phật và du sĩ Vacchagotta. Vacchagotta hỏi rằng liệu có 
Bản ngã không, Ngài im lặng. Sau đó, Vacchagota hỏi lại là: Thưa 
Ngài, có phải Ngài đang nói rằng không có Bản ngã. Một lần nửa, 
Đức Phật im lặng. Khi Vacchagotta chào tạm biệt, A Nam đã hỏi 
Đức Phật về lý do im lặng. Đức Phật nói với A Nam rằng, nếu khẳng 
định Bản ngã tồn tại, luận điểm của Ngài giống những người theo 
thuyết vĩnh cửu, (sassata vâda), tức là những người cho rằng mỗi 
người sở hữu một linh hồn cá nhân không thể băng hoại; mặt khác, 
nếu phủ nhận sự tồn tại của Bản ngã, thì chẳng khác gì những người 
bài bác của Hồi giáo (uccheda vâda), mà thực ra bản sắc cá nhân chỉ 
là ảo ảnh. 


Š78 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Những triết gia theo học phái Kant tại phương Tây tìm ra hai lý 
giải chính về thái độ của Đức Phật Một là, luận đề của Hume khó 
chấp nhận, nếu đúng, thì việc đầu tiên là phải chấp nhận những 
đặc điểm của cảm xúc hay nhận thức trước và nó không có liên hệ 
đến chủ thế. Blackburn có ý kiến khác hơn, khi cho là một chiếc xe 
hơi bị đập dẹp, âm thành đập nát vẫn còn phát ra ngay khi chiếc xe 
không còn hiện diện. 

Hai là, Đức Phật cho rằng chúng ta không có kinh nghiệm nhiều 
về bản ngã vì bản ngã như là một thứ gì đó biểu hiện ra bên ngoài. 
Trước những vấn đề siêu hình như vĩnh cữu của thiên nhiên hay vô 
tận của thế gian, Đức Phật im lặng. Hamilton cho rằng im lặng của 
Đức Phật là thuyết phục nhất. Thí dụ để hiểu là khi một người bị 
thương, việc đầu tiên lả chửa trị, không dành thì giờ để tìm hiểu cây 
cung làm bằng loại gổ gì, ai làm ra, nhân cách kẻ bắn cung, tất cả là 
không cần thiết cho việc trị liệu cấp thời. 


Trong Kinh Nidânasamyutta có một đoạn đề cập đến chủ đề 
thế gian và bản ngã. Đức Phật nói rằng: cho mọi thứ đều tồn tại 
là một điểm cực đoan và không có gì là tồn tại lại là một điểm cực 
đoan khác. Đức Phật đề cập đến thuyết Trung đạo, nghĩa là không 
nghiêng theo một luận điểm cực đoan nào. Nếu con đường siêu 
hình sẽ dẫn chúng ta đến của tử, thì xác định những vấn đề mang 
tính siêu hình là sai lầm. Khi bản ngã không có bản chất, tại sao Đức 
Phật sau đó lại giảng thuyết về vô ngã như trong kinh điển có trích 
dẫn? 

Vô ngã theo Phật giáo 

Các triết gia thuộc học phái Kant tân thời giải thích theo cách 
khác, nhưng cùng một mục tiêu của Đức Phật khai thị: Ngủ Uẩn tạo 
điều kiện cho kinh nghiệm, nó sẽ điều chỉnh trải nghiệm, và cuối 
cùng, mọi hiện tượng hay pháp thân đều không có Tự ngã. 

Trong tác phẩm Early Buddhism: a new approach, Hamilton 
cho một thí dụ mà nội dung giống như đối thoại của Lương Võ Đế 
và Na tiên Tỳ kheo về định nghĩa cái xe. Một nhân viên bán một 
chương trình phần mềm (Soft ware) đang chia sẻ cho chúng ta biết 
cách sử dụng. Thay vì lắng nghe, chúng ta bị mê hoặc bởi chiếc máy 
Computer. Trong khi nghe phải làm gì để phần mềm chạy trơn tru, 
chúng ta luôn ngắt lời với các câu hỏi liên quan đến các phần khác. 


VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ BẢN SẮC | Š79 


Chúng ta chỉ bàn phím và hỏi: Đây có phải là máy không? Người 
bán hàng trả lời rằng không và tiếp tục giải thích. Dù vậy, chúng ta 
ngắt lời, chỉ vào màn hình và bộ nhớ và hỏi tiếp tục: Đây có phải là 
máy không? Khi say mê, tôi suy đoán và có ấn tượng khác với những 
gì người bán hàng nói. Phải mất một thời gian, tôi mới nhận ra rằng 
những øì là máy không phải là lời giải thích của người bán. 

Theo kinh Anattâ Sutta, Đức Phật phủ nhận mỗi yếu tố riêng 
biệt tạo thành bản chất của sự vật và giúp cho chúng ta điều chỉnh 
kinh nghiệm. Đức Phật mô tả về thế giới là thế giới cá nhân và cho 
là trải nghiệm là yếu tố quyết định. Khi giải thích rằng bản chất nằm 
ngoài phạm vi kinh nghiệm, điều đó có nghiã là chúng ta không giải 
thích gì cả. Đó là lập luận nguy hiểm. Hầu hết các lý thuyết về bản 
sắc cá nhân cũng gặp phải nguy hiểm tương tự. Khi cho rằng mỗi 
yếu tố định hình cho bản sắc là toàn bộ bản sắc, danh tính cá nhân 
là bản sắc, ký ức hay thể xác là bản sắc, sự đa dạng không có thống 
nhất, tất cả là sai lầm. 


Học phái Kant hiện đại (2) đồng ý với cách giải thích của Phật 
giáo khi cho là chúng ta có thể tiến xa hơn khi hiểu được ý nghĩa của 
Bản Ngã. Có hai lý do để giải thích. 

Một là, Đức Phật sử dụng khái niệm Bản Ngã dựa trên các suy 
nghiệm tùy theo thời điểm của lúc giảng Pháp và không căn cứ 
đơn thuần ngữ pháp. Trong bài Pháp cuối cùng, Đức Phật nói với 
A Nan đà rằng: Này A Nan, hãy nương tựa vào chính mình, xem 
mình là ngọn đuốc soi đường cho mình và cũng là nơi an trú cho 
chính mình, không nên tìm một nơi nào khác cả. Sau khi ta không 
còn nữa, thì Đạo Pháp và Giới Luật sẽ thay ta làm Thầy“ (Niết bàn 
Kinh/Mahaparinibbana-sutta.) Kinh Pháp cú (Dhammapada) có 
một phần dành cho vấn đề Bản ngã. Bản ngã là chúa tể? Ai là chúa tể 
cho bản ngã? Nếu một người biết mình là ai, thì họ sẽ lả người biết 
cách bảo vệ cho bản ngã tốt nhất. 

Hai là, Đức Phật nói về sự tồn tại của bản ngã qua trải nghiệm, đó 
là một trực giác, mà sau này, trong triết học phương Tây, Descartes 
có đề cập đến. Chúng ta chỉ có thể trải nghiệm sự hữu hạn, vô 
thường và nhờ thế mà cảm nhận các điều trái ngược. Không sinh thì 
sẽ không thành, hoại và không. Nhưng khi đã được sinh ra là một 
đại sự nhân duyên, chuyện không thể tránh lối thoát, thì ta sẽ chịu 


Š80 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


các tình huống nối tiếp là thành, hoại và không. Bất kỳ giai đoạn nào 
trong tiến trình này cũng là không vững chắc, nhưng đồng thời nó 
không thể cản trở nhận thức của chúng ta. 

Tóm lại, Đức Phật xem thế giới này là thế giới của khổ đau và dạy 
những phương pháp đối trị. Các pháp đều vô ngã, nghĩa là vạn vật, 
hữu tình hay vô tình, tất cả không có cái mà chúng ta có thể gọi là 
bản ngã hay thực thể. 


Nếu mọi vật đều hiện hữu tùy thuộc vào nhân duyên, thì đó 
cũng chỉ là một hiện hữu tùy thuộc điều kiện; không có một vật nào 
trong vũ trụ này có thể trường tồn hay biệt lập. Vô ngã là yếu tính 
của vạn vật và từ đó tất yếu dẫn đến một lý thuyết nữa là vạn vật đều 
vô thường. Vô ngã (không có cái bất biến), vô thường (không có cái 
trường tồn) là trạng huống đích thực trong sự hiện hữu của chúng 
ta. Niết bàn, theo nghĩa tiêu cực là hủy diệt, theo tích cực là tròn 
đầy, là lý tưởng của chúng ta, là giải thoát trọn vẹn. Dựa theo khái 
niệm căn bản này, chúng ta có thể định hình cho một đối sách mới, 
đó là vấn đề cải cách giáo dục sẽ được bàn đến. 

Đối sách 

Hiện nay, cá nhân và cộng đồng đang lạc hướng là vấn đề, mà hội 
nhập và phát triển là giải pháp. Trong thời gian qua, nhiều cải cách 
giáo dục đã có thành tựu nhất định, nhưng vẫn không thể đáp ứng 
được nhu cầu khẩn thiết mà nâng cao bản sắc là mục tiêu chính. Đó 
là một đối sách quan trọng để canh tân: Cá nhân và cộng đồng cùng 
nhau chia sẽ những giá trị chung. 

Thương Toạ Thích Nhật Từ khi thuyết giảng về chương 11 Kinh 
Pháp Cú có đề cập đến bốn nội dung giáo dục Phật giáo là giáo dục 
trí tuệ, đạo đức, sức khỏe, và thiên hướng nghề nghiệp. Để tạo một 
khảo hướng mới làm đối sách, ở đây sẽ không đề cập toàn diện mà 
chỉ giới hạn xem tỉnh thức, tương thuộc và từ ái trong tăng đoàn của 
Phật giáo có là những phương tiện kỷ thuật khả thi cho nền tảng 
giáo dục không. 

Tăng đoàn và xã hội 

Tam bảo của Phật giáo là Phật, Pháp và Tăng. Giáo pháp của Đức 
Phật là kim chỉ nam đầu tiên dành cho các tăng sĩ trong tăng đoàn, cư sĩ 
và tín đồ, không nhất thiết áp dụng chung cho toàn xã hội. 


VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ BẢN SÁC | 581 


Tăng sĩ là những người quy y, có hạnh nguyện thoát ly để theo 
đuổi con đường mà Đức Phật đề ra. Truyền thuyết kể rằng Đức 
Phật có lần thăm viếng một tăng đoàn gồm có ba vị sư để xem việc 
hành trì tu tập. Đến tận nơi quan sát, Đức Phật hết lòng ca ngợi đạo 
hạnh của tăng đoàn này. Sau đó, Đức Phật còn giảng về nguyên tắc 
Lục hoà, một phương cách giúp cho tăng đoàn sống trong hoà ái. 
Nội dung chính của bài Pháp là trong đời sống hằng ngày, chư tăng 
phải cùng chia sẻ những nhu cầu cơ bản, trong hành trì tu tập, phải 
dùng ái ngữ tạo hoà khí, khuyến khích và chỉ dẩn cho nhau và nhất 
là tôn trọng các ý kiến dị biệt. Đức Phật nói rằng khi tăng đoàn tuân 
thủ nguyên tắc Lục hoà, thì mọi sinh hoạt sẽ an lành và hạnh phúc. 

Trong tác phẩm A joyƒul Path: Cormmmumity, Transƒormation and 
Peace, Thượng toạ Thích Nhất Hạnh thực tế hơn khi cho là sinh hoạt 
tăng đoàn hiện nay không thể hoàn toàn đạt đến mức hoàn hảo như 
xưa. Điều tốt nhất là tăng sinh phải chấp nhận thực trạng này và luôn 
tỉnh thức để nổ lực hoàn thiện xây dựng tăng đoàn và hoằng dương 
giáo pháp. Thực ra, nguyên tắc Lục hoà không chỉ áp dụng cho tăng 
đoàn, mà có giá trị phổ quát cho xã hội. Trong tinh thần này, Thượng 
toạ Thích Nhất Hạnh có đề cập đến việc áp dụng nguyên tắc tỉnh 
thức, tương thuộc và từ bi cho mọi sinh hoạt cá nhân và cộng đồng. 


Tình thức 


Tình thức giúp cho chúng ta ý thức về cuộc sống qua các kinh 
nghiệm thực tế, là phương tiện cho ta nhận ra suy nghĩ mà thiền 
định là một công trình tu tập tốt nhất để đạt đến mục đích. Một 
hình thức quen thuộc trong thiển định là toạ thiền. Thượng foạ 
Thích Nhất Hạnh trong tác phẩm Peace in euery step: The path oƒ 
mindfulness in eueryday liƒe cho là trong đời sống mọi người có thể 
tu tập với bất kỳ một sinh hoạt nào, khi nghe điện thoại, dừng xe khi 
đèn đỏ, rửa chén hoặc uống trà vxv.. Thực ra, còn có nhiều hình thức 
khác luyện tập hơi thở là đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả trong cung cách 
oai nghi thanh tịnh cũng được gọi chung là hành thiền. Có nhiều 
giải thích cho là thiền tập chỉ là một vấn đề kỹ thuật, thiền định 
nghiêm túc sẽ đạt được tỉnh thức, an lạc cho tâm thân và gia tăng 
năng lượng. 


Theo Thiển sự Suzuki, trong tác phẩm Branching streams [Ïow in 
the darkness hành thiền là tỉnh thức trong chánh niệm, chánh niệm 


Š582.Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


trong mối quan hệ, ý thức là chúng ta đang hiện diện trong cuộc 
sống cho dù bất cứ ở đâu và đang làm øì. Thiền định nhằm đơn giản 
hoá mọi trở lực nội tâm và ngoại cảnh, loại bỏ mọi ràng buộc về 
tiện nghi vật chất hay phiền nảo tinh thần. Khi loại trừ mọi hư vọng 
trong tu tập, đó chính là lúc chúng ta tìm thấy lại chân tâm. Cuối 
cùng, mục tiêu tối hậu của thiển định là tâm thiền. 


Tương thuộc 


Tương thuộc là một khái niệm lưỡng cực mà Tiiên sư Suzuki 
dùng để giải thích khi so chiếu hai trạng thái đối nghịch còn gọi là 
nhị nguyên: sáng tối, đen trắng, tốt xấu, hoàn mỹ và bất toàn. Một 
người bước vào một căn phòng và nói là tối, trong khi một người 
khác lại cho là sáng. Tại sao sáng và tối nảy sinh trong tâm trí của 
từng người trong một cách riêng biệt? 

Suzuki cho là mỗi người tạo ra một định nghĩa riêng mà mình 
yêu thích hay cho là hợp lý nhất, một cấu trúc theo một khái niệm 
riêng, nó làm sai lạc cho một nhận thức chung vốn dĩ là một cách 
nắm bắt khách quan. Vấn đề khái niệm dùng làm chuẩn mực được 
đặt ra. Dù sáng là sáng và tối là tối, sự tỉnh thức xác định cả hai là 
tương thuộc. Suzuki nói tới tính độc nhất trong mối quan hệ tương 
thuộc. Khi cho dị biệt là nguồn gốc của vấn đề, chúng ta cố phân 
biệt để soi sáng các đặc tính hay các quan điểm. Thực ra, tương 
thuộc là một điểm so sánh để kết hợp hơn là tách rời ra khỏi các 
mối quan hệ. Khi cho là hoàn toàn độc lập nhau, chúng ta lại tương 
thuộc nhau. Sự phân biệt tâm thân là thí dụ. Thân thể gồm có đầu, 
mình và chân tay, nhưng tay là tay, chân là chân, mổi một bộ phận 
có một chức năng riêng giúp cho cơ thể hoạt động. Độc lập trong 
chức năng, nhưng mổi bộ phận hoạt động trong hoà hợp và tương 
thuộc. Do đó, tĩnh thức trong mối tương thuộc giúp cho chúng ta 
bừng tỉnh ra là có tính độc nhất. 


Tính độc nhất là gì? Theo Junyiro Tarakusa, qua bản dịch của 
Thượng Toạ Tuệ Sỹ, Tỉnh Hoa Triết Học Phật Giáo, Đạo Phật chủ 
trương rằng không có cái được tạo độc nhất và riêng rẻ. Vạn hữu 
trong vũ trụ, tâm và vật, khởi lên đồng thời, nương tựa, ảnh hưởng 
lẫn nhau, và tạo ra một bản đại hòa tấu vũ trụ trong hòa điệu. Nếu 
thiếu một, vũ trụ sẽ không toàn vẹn; nếu không có tất cả, cái một 


` (« 


cũng không. Bản hòa âm được gọi chung là “Nhất chân pháp giới”. 


VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ BẢN SẮC | 583 


Vũ trụ của cái Một và cái Thực. Trong lý tưởng đó, vạn hữu sẽ tồn 
tại trong hòa điệu toàn diện, mỗi hữu không chướng ngại hiện hữu 
và hoạt động của hữu khác. 

Sự hòa đồng có ba hình thức và được áp dụng chung cho tất cả 
các tông phái Phật học: 1) Đồng nhất tính khi có hai thành tố riêng 
biệt hợp thành một, thí dụ như đồng đỏ và kẽm được pha trộn để 
tạo thành một hợp kim là đồng. 2) Đồng nhất tính khi có hai đối lập 
như là mặt trước và mặt sau, như sấp và ngữa, có thể coi như khác 
nhau, nhưng trong thực tế là một. 3) Đồng nhất tính khi toàn diện 
là theo bản thể luận, như nước và sóng, toàn thể của nước được biểu 
hiện như là sóng. 

Cách định nghĩa nước đôi hay huề vốn này thường khó được 
chấp nhận trong các mô tả thông dụng và gây nhiều ngộ nhận, một 
phần là do khả năng diễn đạt, một phần là khi cho là vấn đề thuộc 
về góc độ khái niệm hơn là kinh nghiệm, trong khi tương thuộc 
nghiêng nặng giá trị về mặt tỉnh thức. Theo sau tính tương thuộc 
là tính không; dù là một sáng tạo huyền bí, vấn đề có thể trình bày 
trong một kinh nghiệm sống cụ thể với trạng thái tỉnh thức. Chân 
lý không thể tìm thấy trong một câu trả lời tổng quát. Đúng ra, tính 
không có thể được hiểu như một cánh cùa mở ra sự hiểu biết cho 
những vấn đề đào luyện cho tinh thần tỉnh thức. 

Từ bi 

Thượng Toạ Thích Nhất Hạnh điển tả cảm xúc hơn trong lối bình 
đị là „hiểu và thương”. Chúng ta đạt được trạng thái tỉnh thức qua 
tu tập thiền định, nhờ nhận ra ý nghĩa của mối tương thuộc và tính 
không sẽ dẫn tới việc phát triển lòng từ bi. Từ bi là trọng tâm của 
tỉnh thức, trong khi thiền định giúp cho chúng ta nắm bắt lại Phật 
tánh và lòng từ bi. Tất cả vồn có sẵn trong chúng ta, không phải là 
do phát minh hay sáng tạo trong tâm trí. 

Đức Đạt Lai Lạt Ma trong tác phẩm The art of happiness định 
nghĩa lòng từ bi là một tình trạng không gây bạo lực, gây hại và công 
kích. Hình thức của từ bi là bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô uý. 
Đó là một ước vọng cho tha nhân thoát bỏ mọi khổ đau, ý nguyện 
này sẽ đem cho chúng ta tới một hạnh nguyện cùng gắn bó nhau 
trong tinh thần trách nhiệm và tôn trọng tha nhân. Từ bi không phải 
làm việc thiện cho tha nhân trong tính toán lợi hại thông thường, 


Š5844| CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


mà là kết quả của một lối suy nghĩ đây là một việc phải làm và nên 
làm, một việc đánh giá cao đúng lúc, đúng người và đúng việc trong 
thiện nguyện. Sau khi làm một việc thiện, chúng ta có thể không hài 
lòng, khi người nhận được không phản ứng theo đúng như cách mà 
chúng ta mong đợi. Do thế, từ tâm có thể giảm đi. Thực ra, lòng từ 
ái là một hành vi cởi mở, chấp nhận, khoan dung, không tính toán 
hay kỳ vọng bất cứ một thái độ nào nơi người nhận. 

Tình thức và từ bi thúc dục chúng ta thực hành việc thiện 
nguyện, tất cả gắn liển với thái độ buông bỏ, chấm dứt mọi hư vọng 
hoặc các điều kiện tạo khổ đau. Đức Đạt Lai Lạt Ma nhấn mạnh là 
cần phá vỡ bức tường của cái tôi và tha nhân. Từ bi phát sinh do sự 
hiểu biết về tinh thần bình đẳng và cộng đồng trong thế giới nhân 
sinh, gắn liền với lòng tôn trọng các quyền cơ bản của tha nhân, hơn 
là bảo vệ quan điểm của cá nhân. Từ bi sẽ hỗ trợ cho sự phát triển 
các chính sách xã hội, nhất là khi quyền lợi của cá nhân được quan 
tâm đúng mức và hài hoà để hướng tới tự do và hạnh phúc chung. 
Từ bi là một nguồn an lạc cho cá nhận và tha nhân khi tất cả tôn 
trọng và nỗ lực thực hiện. 

Nhận xét 

Trong tiến trình nâng cao bản sắc, Phật giáo có tiềm năng to 
lớn cần khai thác, nhưng tại các nước phương Đông, nơi có truyền 
thống văn hoá Phật giáo lâu đời, mà Phật giáo lại suy yếu trong các 
nỗ lực thực hiện. Tại sao? Các lý do được giải thích như sau. 

Suy đồi tại Á Đông 

Tiểu luận “Vì sao Phật Giáo suy tàn tại Ấn Đệ” của D.C. Ahir kết 
luận là: “Ngoài các lý do ngoại tại, Phật tử chịu trách nhiệm cho số 
phận đáng buồn của Phật Giáo. Khi tu viện trở nên giàu có, các tăng 
sĩ không hành trì giáo luật, lo đào sâu nghiên cứu từ chương thay 
vì truyền bá giáo pháp, xa rời tín đồ và quần chúng, xao lãng và thụ 
động đối với những mục đích thực tiễn.” 

Trong tác phẩm “The Story of Tibet: Conversations with the 
Dalai Lama” của Thomas C. Laird, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã giải 
thích tương tự: “Có những tác động ngoại lai đã mọc rễ sâu trong 
đầu con người và khó loại bỏ mà chúng ta chẳng làm được gì nhiều. 
Nhưng nếu chúng ta không lo tu hành nghiêm túc, giữ giới luật, thì 


VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ BẢN SẮC | Š58S 


tôn giáo trở thành giả dối. Đây là sự thật cho lịch sử Phật giáo tại Ấn 
Độ và Tây Tạng” 

Trong thời hiện đại, Phật giáo cũng không tiến bộ hơn. Johan 
Galtung đã lên tiếng báo động về hai hiện trạng suy đồi tại các nước 
Tích Lan, Thái Lan, Đại Hàn và Nhật Bản như sau. 


Một là, các Tăng Đoàn không những luôn bị hạn chế trong nỗ 
lực hoằng pháp mà lại còn nhắm mắt trước bạo lực của bạo quyền. 
Do Tăng Đoàn sinh hoạt ngày càng cách biệt với xã hội đang chuyển 
mình, kết quả là có một tầng lớp tận cùng nghèo đói và một tầng 
lớp cực kỳ giàu sang. Phật giáo không đủ can đảm tranh đấu chống 
lại bất công kinh tế và xã hội. Bất lực này đưa đến mù quáng trước 
những vi phạm trong nhiều lĩnh vực khác. Giới lãnh đạo chỉ cần ban 
phát ít nhiều tự do hành đạo kèm theo những đặc quyền và đặc lợi, 
Phật giáo dễ dàng thoả thuận vì ý thức sống còn. Hai là, dù tâm mộ 
đạo, nhưng Phật tử còn theo mê tín dị đoan, nghi lễ xa xưa và kinh 
điển cổ ngữ, nên việc tu tập không còn phù hợp với nhu cầu của 
thời đại mới. 

Johan Galtung không đề cập tới đặc thù hiện nay của Phật giáo 
Việt Nam, mà những suy yếu nội tại cũng tương tự như các nước Á 
Đông khác và hầu như không thể vượt qua. 

Phật giáo đã có hơn hai ngàn năm truyền thừa và đóng góp to 
lớn cho đất nước phát triển, nay là một đoàn thể xã hội trực thuộc 
Ban Tôn giáo Chính Phủ và Mặt Trận Tổ Quốc, nên không thể phát 
huy nguồn lực. Trong khi giáo dục lạc lối và đạo đức suy đồi, Phật 
giáo lo phát triển cho chủ nghĩa xã hội và kinh doanh tâm linh; nhập 
thế cho sự phát triển hồn dân tộc qua hoằng dương đạo pháp nhiệm 
mầu chỉ là niềm hy vọng. 

Trước nguy cơ ngoại thù xâm lược, nội thù lũng đoạn, dân tộc 
điêu linh và đạo pháp suy vi, Phật giáo chưa tĩnh thức để cải cách 
triệt để hầu làm sống lại hào khí Diên Hồng, bản sắc tỉnh hoa của 
đạo pháp trong các thời đại Lý, Trần và dân tộc Việt, hiểm hoạ diệt 
vong là một thực trạng báo động. 


Cơ hội tại phương Tây 


Ngược lại, trong khi các nước phương Tây đang bị khủng hoảng 
về giá trị tâm linh, Phật giáo đã đem đến những giá trị mới đầy thu 


Š8ố | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


hút. Gần đây nhất, trong bản dịch bài Why So Many Americans Are 
Turning to Buddhism, Olga Khazan, Cư sĩ Nguyên Giác Phan Tấn 
Hải chỉ ra rằng ra người dân Mỹ ngày càng gặp nhiều căng thẳng, 
trầm cảm, trong khi 60% quận hạt Hoa Kỳ không có tới một bác sĩ 
tâm lý. Đó là lý do khiến cho 40% dân Mỹ đang thiền tập hàng tuần, 
họ tìm tới Phật giáo để xem như là một phương thuốc trị liệu và bỏ 
thói quen đi nhà thờ. 


Ở Anh quốc, trong khi Brexit làm chao đảo chính giới và dân 
chúng thì các học sinh tìm thấy an lạc trong thực tập thiền định. 
Hiện nay có 370 trường học đang thực hành thiền Phật giáo, một 
trong những chương trình trị liệu tâm lý áp dụng trong học đường 
lớn nhất trên thế giới. Đây là một phương pháp giúp cho học sinh 
giải tỏa căng thẳng trong học tập, cân bằng thể chất trước các những 
gánh nặng về học hành, giao tiếp và cuộc sống hiện nay. Theo nghiên 
cứu của Viện Sức khỏe Quốc gia Anh, thực hành thiền làm thay đổi 
nhận thức và hành vi của học sinh, tất cả trở nên thân thiện trong 
giao tiếp với gia đình và học đường. Đến năm 2021, Bộ Giáo dục 
Anh dự kiến áp dụng chương trình thiền trong các trường học trên 
khắp nước Anh. 


Trước thành tựu này, các nhà cải cách giáo dục có nắm bắt cơ 
hội để định hình cho một mục tiêu chung theo giá trị của Phật giáo 
không? 

Nâng cao bản sắc là tìm lại chân tâm, sẽ thay đổi cho người dân 
biết họ là ai, dù là người nhập cư hay người bản xứ. Nó sẽ ảnh hưởng 
đến ý thức bản sắc và các vấn đề liên hệ: phạm vi riêng tư, quyền sở 
hữu, cách tiêu thụ, thời gian làm việc, giải trí, phát triển sự nghiệp, 
trau đồi kỹ năng, gặp gỡ mọi người trong các mối quan hệ. Nó thay 
đổi tình trạng sức khỏe và dẫn đến một sự lượng sức mình sẽ làm 
được gì và hy vọng gì. Thực tập thiền định theo Phật giáo tác động 
đến lối sống mới. Người dân thực hiện lối sống hàng ngày như là 
một người tiêu dùng và nhà đầu tư, nhưng quan trọng nhất là nâng 
cao bản sắc cá nhân và cải thiện cộng đồng xã hội theo giá trị cao cả 
của giáo lý Phật giáo. 

Tuy nhiên, để làm được điều này, các nước phương Tây phải phát 
triển một nhân sinh quan và thế giới quan Phật giáo. Trong khi chia 
sẻ Phật tính và Bồ Đề Tâm, mọi người sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống 


VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ BẢN SẮC | S587 


trong các môi trường kinh tế, xã hội và văn hóa. Đặc biệt nhất là với 
lòng khoan dung những dị biệt, Phật giáo còn có khả năng hoá giải 
xung đột trong gia đình và ngoài xã hội. Khi nội dung là hiếu hoà và 
phương cách là khả thi, nên đạo đức Phật giáo sẽ là một tiềm năng 
to lớn để đóng góp thiết thực cho tiến trình canh tân giáo dục. 


HI. Kết luận 


Khởi đầu, bài tham luận báo động là trào lưu dân túy đang mở 
rộng tầm ảnh hưởng khi khai thác những khát vọng thay đổi triệt để 
của các nhóm sống bên lề xã hội làm cho nền tảng cho kinh tế thị 
trường tự do và dân chủ đại nghị bị lung lay mà Brexit và sách lược 
“Mỹ đầu tiên” là bằng chứng. Dựa theo các bất ổn chính trị, suy yếu 
kinh tế do Trung Quốc trỗi dậy, trào lưu di dân, phân hoá xã hội, 
vô số sách vở cho là Phương Tây phải gia tăng khả năng hành động 
cho việc hội nhập các phe nhóm trong những cuộc đấu tranh từ hai 
phe cánh Tả và Hữu. Hiện nay, các chính đảng không quan tâm đến 
quyền lợi của các tầng lớp lao động mà họ là nạn nhân của toàn cầu 
hoá và chênh lệch thu nhập. 

Xã hội đòi hỏi một chiến lược bản sắc toàn diện, công nhận 
phẩm giá trong sự đa dạng của thực tế, không phải là ý tưởng theo 
phe cánh, mà xác định bản sắc quốc gia. Hội nhập người nhập cư là 
công nhận sự đa dạng lành mạnh và sẽ giải quyết các vấn đề bản sắc, 
khi người nhập cư có việc làm, nộp thuế và là công dân hợp pháp. 
Giải pháp không thuyết phục vì nội dung bản sắc không giới hạn 
nhất thời dùng trong phạm vi tranh cử, mà nó có giá trị toản diện 
và trường kỳ. Trong thực tế, có nhiều người nhập cư hưởng được 
quyền cư trú hợp pháp, cơ hội làm lại cuộc đời mà lại phạm tội đại 
hình và không khả năng để tái hội nhập xã hội. 

Tiếp theo, bài tham luận đề nghị một đối sách theo quan điểm 
của Phật giáo như một khảo hướng bổ sung. Đức Phật xem thế giới 
này là thế giới của khổ đau và dạy những phương sách đối trị. Bản 
ngã chỉ là kết quả tổng hợp của Ngủ Uần. Vạn vật hữu tình hay vô 
tình, tất cả không có cái mà chúng ta có thể gọi là bản ngã. Tỉnh 
thức, tương thuộc và từ ái là nền tảng cho nâng cao bản sắc, một giải 
pháp may ra đem lại thông cảm chung cho cá nhân và cộng đồng. 

Cuối cùng, bài tham luận kết luận là đã đến lúc phương Tây phải 
phát triển một nhân sinh quan và thế giới quan Phật giáo. Nâng 


Š88 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


cao bản sắc sẽ ảnh hưởng đến lối sống mới cho người nhập cư hay 
người bản xứ biết tôi là ai, sẽ làm gì và hy vọng øì, như triết thuyết 
Khai sáng của Kant đề cao. Khi chia sẻ Phật tính và Bồ Đề Tâm, mọi 
người sẽ ảnh hưởng tốt đẹp đến cuộc sống trong các môi trường 
kinh tế, xã hội và văn hóa. 


***% 


* Tác giả cám ơn Prof. Dr. Phra Brahmapundit và Dr. Thích Thiện 
Nhơn về lời mời tham dự Đại lể VESAK 2019, Prof. Dr. Thích Nhật 
Từ về lời mời tham gia Ban Biện Tập Anh Ngữ cho Đại Hội, Cư sĩ 
Nguyên Giác Phan Tấn Hải đã cung cấp nhiều tài liệu Anh ngữ, 
Đạo hữu Nguyễn thị Tuyết Mai đã cung cấp nhiều tài liệu Pháp ngữ 
và tu chỉnh bài viết. 

*#* Dr. Đỗ Kim Thêm, L.LM, M.A đã nghiên cứu về Global 
Governance, Competition Law and Policy tại các Đại học 
Hagen (Đức), Norwich Law School và Manchester Law School 
(Anh), hiện nay là Non-Governmental Advisor, International 
Competition Network (ICN), Research Associate on International 
Competition Law and Policy, United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD). Bài tham luận là ý kiến cá nhân và 
không phải là của ICN và UNCTAD. 


Sách đã xuất bản: Kontakt mit Vietnam; Global Netwerke als 
Gestaltungschance fũr internationale Politik; Global Governance 
of Competition Law and Policy: Key Issues; Quan điểm của Phật 
Giáo trước các vấn đề hiện đại; Hoà Bình theo Quan điểm của 
Immanuel Kant và Phật Giáo; Giới thiệu các Danh tác Cổ điển và 
Hiện đại của phương Tây, Nhà Nước Pháp Quyền: Kinh Nghiệm 
Quốc Tế, Lý Thuyết và Thực tế. 


Chú thích 

1. Vấn đề khái niệm bản sắc xã hội Mỹ không thể đào sâu ở đây. 
Câu hỏi chính không còn là tôi là ai, mà chúng ta là ai. Không phải 
xã hội Mỹ phân hoá cực kỳ sau cuộc bầu cử 2016 hay khủng bố Hồi 
giáo I1 tháng 9 năm 2001, nền tảng nằm trong nhiều lĩnh vực sâu 
xa hơn thuộc các phạm vi lịch sử, văn hoá, truyền thống và tôn giáo. 


VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ BẢN SẮC | 589 


Samuel P. Hunntington thảo luận vấn đề này trong một tác phẩm đã 
trở thành kinh điển: Who are we, Simon & Schuster 2004. Nhưng 
gần đây nhất, tác phẩm The Once and Future Liberal: After Identity 
Politics của Mark Lilla, Harper (2017) gây tỉnh thức nhiều hơn. Dù 
là phê bình Đảng Dân chủ, Lilla đã trình bày nội tình phân hoá xã 
hội một cách triệt để. Tựu chung, bản sắc chung tạo nên định mệnh 
chung cho toàn dân, một bi kịch mà xã hội Mỹ khó đạt, một cái 
nhìn khác hơn là Erancis Fukuyama trong tác phẩm Identity (2018) 
sẽ được bàn đến trong phần hiện trạng. 


2. Trường phái Neo-Kant thoạt đầu do Otto Liebmann và 
Friedrich Albert Lange khởi xướng, về sau được bổ sung. Điểm 
chung của trường phái này là dựa vào các luận điểm trong các tác 
phẩm thuộc về logic siêu việt và nhận thức luận của Immanuel 
Kant để chống lại chủ nghĩa duy vật, vì Kant không thể đáp ứng 
phù hợp. Họ quan tâm đến việc thiết lập nền tảng triết học cho lý 
thuyết chính trị. Ví dụ, trường phái Marburg tạo cơ sở lý thuyết cho 
chủ nghĩa xét lại của Eduard Bernstein và chủ nghĩa Marx của Max 
Adler tại Áo. Vào đầu thế kỷ XX, trường phái Neo-Kant phát triển 
đáng kể tại Nga, giữ vị trí trung gian giữa siêu hình học chính thống 
huyền bí và chủ nghĩa duy vật vô thân 


Š90 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Ahir D.C (1996) How and Why Buddhism Declined in India 


Buddhaghosa. (1975) The Path oƒ Purification (Visuddhimagga). 
Transl. by Bhikkhu Ñâòamoli. Seattle: BPS Pariyatti. 

Correia C. J., Personal Identity and Eastern Thoughf http://www. 
academia.edu/1163943/Personal_identity_and_eastern _ 
thought 

Collins, S. (1982) Selffess Persons. Imagery and Thoughtin Therâuada 
Buddhism. Cambridge/New York: Cambridge Ủniversity Press 


Dalai Lama (1998) The art oƒ happiness: A handbook oƒ liuing (with 
H. C Cuttler) New York: Riverhead Books 


Deshimaru,T. (1984) Questions aux Maftre Zen. Paris: Albin Michel. 


Eukuyama E. (2018) Identfity: Contemporary ldentity Politics and the 
Strugele for Recognition: The Demand for Dignity and the Politics 
oƒ Resentmenf Profle Books; Main edition 

Galtung, J. (2014). Phật giáo và Hoà bình thế giới, Đỗ kim Thêm 
dịch — htps://thuvienhoasen.org/al8671/phat-giao-va-hoa- 
binh-the-gioi 

Gates G. S. (2005). Awakening to School Community: Buddhist 


Philosophy for Educatzional Reform, Journal oƒ Educational 
Thoơughf Vol 39 No. 2, 149-173 


Grimm, G.(1957) Die Lehre des Buddhas. Die Religion der Vernunff 
und der Meditation. Hrsg. von M. Keller~Grimm u. Max Hoppe. 
'Wiesebaden. 


Hamilton, S. (2000). Early Buddhism: a new approach. The Ï oƒ the 
Beholder. Richmond, Surrey: Curzon Press 


Hume, D. (1972). Treafise oƒ Human Natrre. Ed. Pall Ardall, 
London: Fontana/Collins 


Humphreys, C. (1969). The Buddhist Way oƒ Liƒc. London: George 
Allen & Unwin. 


Laird, T. (2007). The Sfory oƒ Tibet: Conersations with the Dalai 


'VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC PHẬT GIÁO TRONG CUỘC KHỦNG HOẢNG VỀ BẢN SẮC | 591 


Lama Grove/ Atlantic, Inc 


Locke, J. (1959). An Essay concerning human understanding. New 
York: Dover Publications 


Nagel, T. (1986). lhe View fơm Nowhere. New York/Oxford: 
Oxford ỦUniversity Press 


Rahula, W. (1959). What the Buddha Taughi. Oxford: Oneworld. 


Sen A. (2007). Idenfity and Violence, The IÏlusion of Destiny (Issues 
of Our Time) W. W. Norton & Company 


Suzuki, S. (1999). Branching sireams [Ïow in the darkness - Zen talk on 
the Sandokai: Berkeley CA, Ủniverswity California Press 


Tarakusu J., The Essential oƒ Buddhist Philosophy, Tỉnh Hoa Triết Học 
Phật Giáo, Bản dịch của Tuệ Sỹ, Nhà Xuất Bản Phương Đông, 
2007 


Thích Nhất Hạnh (1991). Peace in euery step: The path oƒ mindfulness 
in eweryday liƒe, Ñew York Bantam Book 


Thích Nhất Hạnh (1994). A joyful Path: Comminity, Transƒormation 
and Peace, Berkeley Parppla Press 


Thurman, R. (1998). Inner Revolution. Life, Liberty, and the Pursuit 
oƒ Real Happiness. NÑew York: Riverhead Books 


Khazan, O (2019). Why So Many Americans Are Turning 
to Buddhism, Nguyên Giác Phan Tấn Hải dịch, https:// 





huong-ve-phat-giao 


592 


V.PHẬT GIÁO 
VÀ CUỘC CÁCH MẠNG 4.0 


593 


594 


MẶT TRÁI CỦA CUỘC CÁCH MẠNG 
CÔNG NGHIỆP 4.0 


TT. Thích Nhật Từ 


1. BẢN CHẤT CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 


Mùa an cư năm 2018, tôi trình bày chuyên đề “Phật giáo và cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4,” nhằm chia sẻ góc nhìn đạo Phật 
về sự tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mà tất cả chúng ta là những dự 
phần, dù thừa nhận hay không thừa nhận. Con người hiện đại bị 
chi phối bởi hai chiều tác động tích cực vàtiêu cực của cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong chuyên đề này tôi nhấn mạnh 
các phương diện tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 để thấy rõ những gì chúng ta đang tiếp nhận từ sự tiến bộ của thế 
giới vật chất bao giờ cũng có mặt trái của nó. 

Cách nhìn của đạo Phật đối với một vấn đề, hiện tượng, sự kiện 
phải mang tính “minh sát” (vipassana), thấy rõ đâu là hữu ích và đâu 
là tác hại bằng việc phân tích các nguyên nhân, duyên thuận, duyên 
nghịch dẫn đến kết quả hoặc hậu quả trước mắt hoặc lâu dài. 


Trước khi phân tích mặt trái, tôi điểm qua bản chất của các cuộc 
cách mạng công nghiệp đã diễn ra trong khoảng 250 năm. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 1 bắt đầu khoảng năm 1780- 
1840. Đó là giai đoạn bùng nổ về năng lượng nước và hơi nước tạo 
sự thay đổi việc sản xuất hàng loạt bằng các loại máy móc trong khi 
trước đó chủ yếu bằng lao động tay chân. Sự tiến bộ về năng lượng 
nước mở ra phương trời mới của giai đoạn kỹ thuật. 

Nếu đạo Phật bằng sự nhiệt huyết nhập thế của các Tăng Ni ở 
châu Âu và châu Mỹ từ thế kỷ thứ I trước Tây lịch thì nền khoa học 
thế giới có thể tiến bộ hơn bây giờ ít nhất 500 đến 1000 năm. Bởi 


595 


Š96 Ì QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG 


nền minh triết Phật giáo nhấn mạnh các góc độ nhân quả ứng dụng 
trong khoa học vũ trụ, vật lý, sinh học, v.v... Rất tiếc đạo Phật chỉ 
mới tiếp cận giới trí thức phương Tây vào thế kỷ XIX. 

Một số người cho rằng điều đó là cực đoan. Họ phản biện rằng 
tại sao nền khoa học kỹ thuật không phát triển ở các nước châu 
ÁmàPhật giáo là quốc giáo màchỉ phát triển tại châu Âu? Ý họ muốn 
nói thành quả phát triển khoa học kỹ thuật hiện đại thuộc về các tôn 
giáo khác, còn Phật giáo gần như không có vai trò về lãnh vực này. 
Nói như thế chỉ đúng ở hiện tượng mà sai bản chất. 

Người da trắng vốn thông minh, có thể sáng tạo nhưng các toàán 
đị giáo La Mã thường tuyên án tử hình bất kỳ nhà khoa học nào nói 
chân lý khoa học ngược với kinh thánh, điển hình là khoa học gia 
Galileo khi tuyên bố trái đất hình tròn chứ không phải mặt phẳng; 
vũ trụ không phải là nắp vung mà vô tận. Ông đã bị đưa lên giàn hỏa 
thiêu. Ngoài ra còn nhiều nhà khoa học phương Tây đã bị đà cản trở 
của các tòa án dị giáo. Nền khoa học phương Tây nếu không gặp đà 
cản trở này thì đã có thể tiến bộ hơn vài trăm năm. 

Trong bối cảnh đó, nếu Phật giáo đến được phương Tây ở thế kỷ 
thứ nhất thì chắc chắn những lời dạy minh triết của đức Phật sẽ giúp 
cho các khoa học gia phát triển nhiều hơn. 

Cũng như có giai đoạn ở Campuchia, người ta không biết giá trị 
của vàng. Họ đem vàng đổi muối. Không phải do người dân không 
biết mà vàng bỗng dưng không có giá trị ở khu vực. Dù được thừa 
nhận hay không thì giá trị của vàng vẫn giữ nguyên như thế. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 2 bắt đầu năm 1870-1914. Đây 
là giai đoạn bùng nổ năng lượng điện thay vì trước đây chỉ sử dụng 
đèn dầu. Nguyễn Trường Tộ, sứ thân Việt Nam sang Pháp trở về mô 
tả sự tiến bộ năng lượng điện của Pháp thì triều đình và người dân 
Việt Nam cho rằng ông ảo tưởng. 

Cuộc cách mạng công nghiệp này thúc đẩy quy trình sản xuất 
hàng loạt, nâng cao hiệu quả kinh tế Cuộc cách mạng công nghiệp 
lần 3 bắt đầu năm 1945-1970, một số nhà khoa học cho rằng kéo 
dài đến năm 1973. Đây là giai đoạn của phát minh điện, thông tin, 
kỹ thuật dẫn đến quy trình sản xuất tự động hàng loạt. 


Cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 về thời điểm xuất phát thì có 


MẶT TRÁI CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 597 


nhiều giả thuyết khác nhau. Các khoa học gia hàng đầu ở Đức cho 
rằng bắt đầu khoảng năm 2000, có người xác định năm 2010, còn 
một số khác lại cho rằng năm 1983 khi internet có mặt. Đó là điểm 
xuất phát, còn phát triển mạnh nhất vẫn từ năm 2010. 


Đây là giai đoạn phát triển kỹ thuật dẫn đến tiến trình công 
nghệ hoá trong mọi lĩnh vực sinh học, kỹ thuật số, vật lý... cao hơn 
nhiều lần so với ba cuộc cách mạng công nghiệp trước. Cuộc cách 
mạng công nghiệp lần 4 về bản chất là cuộc cách mạng kỹ thuật cao, 
hình thành nên thế giới thưởng thức bằng nhãn quan. Thay vì trước 
đây, chúng ta phải tiếp xúc trực tiếp thì bây giờ chúng ta có thể trải 
nghiệm bằng nhãn quan. 

Nổi trội nhất là internet of things (vạn vật kết nối). Khái niệm 
này đã được kinh Hoa Nghiêm - Phật giáo Đại thừa; kinh Tương 
Ưng - Phật giáo Nguyên thuỷ đề cập hàng nghìn năm trước, nhất 
là học thuyết Mười huyền môn về tính tương quantheo công thức 
truyền thống là cái này có cái kia có, cái này sinh cái kia sinh, cái này 
diệt cái kia diệt. Từ khái niệm được Phật giáo đề cập cách đây 26 
thế kỷ, các khoa học gia đã tạo ra học thuyết về mạng lưới tương tác 
của mọi sự vật màngười Việt Nam thường dịch ngắn gọn là “vạn vật 
kết nối. 

Trọng điểm của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 là thông 
minh nhân tạo, giúp con người phát minh máy móc thay cho con 
người, trong đó có công nghệ robot, các loại xe, máy bay nhỏ lái 
tự động. Hiện nay, những thử nghiệm đó đã thành công, chỉ chờ 
luật pháp cho phép thì các tài xế xe bus, taxi sẽ được thay thế bằng 
những phương tiện giao thông được điều khiển tự động, như máy 
bay khi cất cánh đến độ cao nhất định thì phi công không cần làm 
việc nữa. 

Chúng ta đã phát minh các phần mềm đầu tư, dữ liệu lớn, công 
nghệ in 3D, kỹ thuật nano, kỹ thuật sinh học, vi tính lượng tử và rất 
nhiều phát minh mới. Riêng về sự kết nối vạn vật thì hệ thống máy 
móc sẽ kết nối trực tiếp với con người nâng cao hiệu quả công việc. 


2. CƠ HỘI VÀTHÁCH THỨC 
Cơ hội 


Cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 góp phần cải thiện cuộc sống 


598 Ì QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG 


vật chất. Ai thích ứng trên nền tảng chuyên môn hóa kiến thức kỹ 
thuật thì người đó có cơ hội nhận lương cao. Dĩ nhiên tình trạng này 
sẽ dẫn đến sự loại trừ theo biểu đồ kim tự tháp, chỉ một số kỹ sư lỗi 
lạc được giữ lại, số còn lại bị sa thải hoặc không được trọng dụng. 


Về phương diện sản xuất, cuộc cách mạng công nghiệp tạo ra các 
dòng sản phẩm, dịch vụ mới; kích thích phát triển các ngành nghề, 
trong đó xây dựng làlĩnh vực tiêu tốn nhiều nhất. 

'Về lĩnh vực cung ứng sản phẩm ra thị trường thì cuộc cách mạng 
công nghiệp lần 4 tạo thuận lợi cho các chuỗi cung ứng vìnó có thể 
sản xuất hàng loạt với chất lượng cao. 


Như vậy, cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 tạo ra thị trường 
mới, mở cửa nền kinh tế mới và thay đổi tác động toàn diện mọi 
phương diện của cuộc sống nhân sinh. 

Thách thức 


Thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lân thứ 4 làhình 
thành sự bất công toàn cầu, thị trường công việc bị rối loạn. Kế đến 
là những căng thẳng xã hội giữa các cá nhân, khi chỉ một thiểu số 
những người giỏi thích ứng được mới có thể tồn tại. Về phương diện 
kinh doanh, cuộc cách mạng này tạo sự khác biệt hồi vốn cũng như 
đầu tư và cách các nhà kinh doanh tuyển dụng nhân sự. 

Về bản chất xã hội thì cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 làm 
giảm thiểu dần giai cấp trung lưu. Nó tạo khoảng cách lớn giữa giàu 
và nghèo. Xã hội theo đó mất cân đối. 


3. TÁC ĐỘNG TÍCH CỰỤC 


3.1. Kết nối thông tin nhanh 


Khi nhận diện cơ hội và thách thức, chúng ta cần thấy những tác 
động tích cực. Đó là thay đổi cách sống của con người bao gồm làm 
việc, truyền thông, và trao đổi hàng hoá trực tuyến. Phương thức 
mua hàng trực tuyến đã không xuất hiện từ cuộc cách mạng công 
nghiệp lần 3 trở về trước. Hiện nay hai tập đoàn nổi tiếng lĩnh vực 
này là Alibaba của Trung Quốc và Amazon của Hoa Kỳ. 

Truyền thông cũng có những thay đổi rất ngoạn mục. Các trang 
mạng xã hội như Facebook, Twitter, thay thế các phương tiện truyền 
thông như báo giấy, tạp chí. Chẳng hạn, tờ New York Time của Hoa 


MẶT TRÁI CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 599 


Kỳ đã phải phá sản đến hai lần. Với truyền thông kỹ thuật số, người 
sử dụng có cơ hội tiếp nhận thông tin nhanh hơn, tăng cường cơ hội 
giải trí. 

3.2. Tái cấu trúc chính phủ 


Tác động quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 là 
giúp tái cấu trúc chính phủ. Việt Nam là đất nước chỉ có 95 triệu 
dân mà có đến 12 triệu công chức, bộ máy cồng kềnh và không hiệu 
quả. Hiện nay chính phủ Việt Nam đang tái cấu trúc từ cấp trung 
ương xuống cấp quận huyện, phường xã nhằm tăng cường tính kiến 
tạo và giảm thiểu nợ công. 


3.3. Nâng cao chất lượng đời sống xã hội 


Cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 tác động tích cực đến mô 
hình giáo dục để nâng cao chất lượng; ngoài ra còn tác động đến 
lãnh vực chăm sóc sức khỏe, tạo ra các mối quan hệ xã hội, góp 
phần tăng trưởng thế giới vật chất, nhất là thế giới nghe nhìn. 

Những tác động tích cực của truyền thông kỹ thuật số làm con 
người dễ bị nhiễm đắm, nếu đứng từ góc độ Phật học. Càng có 
nhiều phương tiện giải trí, thưởng thức, hưởng thụ thì con người 
càng đễ rơi vào tình trạng thực dụng, thiển cận. 

Cuộc cách mạng công nghiệp mang đến sự phát triển vượt trội 
về khoa học sinh học đạo đức (bioe thics) trong ứng dụng nghiên 
cứu, đặc biệt là biến đổi gen, những điều mà các cuộc cách mạng 
công nghiệp trước không làm được. Hiện nay, người ta đã biến đổi 
mô và tạo ra quy trình sản xuất trái cây nhân giống, khác với quy 
trình gieo hạt, chiết cây trước đây. Sự phát triển sinh học đạo đức 
góp phần nâng cao sức khỏe và tuổi thọ cho con người, chẳng hạn 
ứng dụng tế bào gốc trong điều trị. Theo đà này thì sau năm thập 
niên nữa, con người sẽ sống thọ hơn, các chứng bệnh ung thư, HIV 
có thể được khống chế. 

Sự phát triển kỹ thuật và công nghệ mới góp phần cải thiện đời sống 
vật chất của con người. Con người hiện đại có nhiều cơ hội, khái niệm 
mang tiềm năng bản sắc mới thay thế cho bản sắc cũ. Nó làm đảo lộn 
giá trị sống truyền thống, buộc con người phải thích ứng. 


Áp dụng vào giao thông thì cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 


600 Ì QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG 


giúp giảm thiểu tai nạn giao thông nếu luật pháp cho phép sử dụng 
phương tiện giao thông tự động thì không gian sống của con người 
sẽ thoáng hơn, thời gian di chuyển nhanh hơn. 
4. MẶT TRÁI CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN 4 
4.1. Áp lực từ đóng thuế 

Chính phủ phải đối diện áp lực từ người dân đóng thuế, vì chính 
phủ hiện đại lệ thuộc vào hệ thống máy móc, thông minh nhân tạo 
để quản trị dân số và công chức nhà nước. Yêu cầu từ người đóng 
thuế là làm thế nào tinh gọn bộ máy để tiền thuế được sử dụng vào 
mục đính chân chính 


4.2. Đảo lộn nền kinh tế sản xuất 


Kinh doanh là ứng dụng học thuyết kinh tế vào lãnh vực mậu 
dịch gắn liền với sản xuất và tiêu dùng. Hai phương diện lý thuyết 
và thực tiễn tác động nên người ta phải xóa bỏ mô tuýp cũ để thích ứng 
mô tuýp mới. Quốc gia nào thích ứng nhanh thì sẽ phát triển mạnh. 

Khi Việt Nam chủ trương khai thác bô xít ở Tây Nguyên, tập thể các 
nhà tri thức Việt Nam, trong đó có các khoa học gia đã cảnh báo rằng 
lợi ích nhóm trong lãnh vực này rất cao, việc mất an ninh quốc phòng 
và tổn thất kinh tế là điều mà chính phủ phải cân nhắc. Nhưng chính 
phủ đã không chấp nhận nên sau đó mới lâm vào cảnh thua lõ. Tập 
đoàn than và điện lực Việt Nam cũng rơi vào tình trạng đó vì chúng ta 
mua công nghệ lạc hậu từ Trung Quốc. Ngân sách nhà nước vì thế mà 
thất thu, do không thấy rõ sự đảo lộn kinh tế. 


'Vinfast là niềm tự hào của Việt Nam trong lãnh vực sản xuất xe hơi 
dù mới công bố cách đây 2 năm, nhờ mua công nghệ của Đức. Về độ 
an toàn môi trường thì công nghệ này thuộc 4.0 trong khi Đức đã đạt 
công nghệ 5.0 cùng với các nước châu Âu khác đang áp dụng. Nếu 
không nắm bắt sự đảo lộn về kinh tế thì các nhà đầu tư Việt Nam sẽ 
thu về phế phẩm của công nghệ lạc hậu trên thế giới với giá bán ngất 
ngưởng mà hiệu suất kinh tế không cao. Không có tầm nhìn kinh tế 
sẽ mang lại tổn thất đáng kể cho quốc gia. 


4.3. Ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng xã hội 


Cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 đảo lộn vấn đề riêng tư của 
con người, quyền sở hữu của con người dễ bị xâm phạm. Các hacker 


MẶT TRÁI CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 601 


mỗi ngày có thể kiếm được vài chục đến vài trăm triệu đồng bằng 
cách sử dụng phần mềm hacker tấn công tài khoản Facebook của 
người dùng trong xã hội. Tháng 10 vừa qua, tôi bị hacker phá bốn 
tài khoản Facebook. Tôi đã phải tốn vài chục triệu để mua lại mỗi 
tài khoản. Riêng Facebook âm nhạc và phim ảnh Phật giáo tôi vẫn 
chưa mưa lại được vì họ không bán cho tôi mà bán cho người khác 
với giá cao hơn. 

Tính sở hữu ở đời sống kỹ thuật số còn bấp bênh vì luật pháp 
còn nhiều lỗ hổng. Việt Nam là nước đầu tiên đề xuất thông qua dự 
luật thay đổi để đạt quyền sở hữu trên đời sống kỹ thuật số. Đăng ký 
tài khoản phải dựa vào số chứng minh thư hoặc hộ chiếu. Tương tự, 
việc đề xuất mua vé tránh tình trạng bán chợ đen, tạo ra sự khác biệt 
trong cách thức con người tiêu thụ. Sự nghiệp của con người sẽ phát 
triển nhanh chóng nhưng sụp đổ cũng rất nhanh chóng. Từ đó, nó 
động tiêu cực đến mối quan hệ con người. 

Trong đời sống kỹ thuật số, người nổi tiếng có thể bị tụt xuống, 
còn người khác lại nổi lên. Ví dụ, một cô bé có biệt hiệu “Bà Tưng” 
ở Nghệ An khoe cơ thể, rồi truyền thông đưa tin lạm dụng khiến 
cô bé bỗng trở nên nổi tiếng, sự nghiệp phút chốc thăng hoa. Trong 
sản xuất và kinh doanh, cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 khiến 
các nhà đầu tư luôn gặp áp lực về sự kỳ vọng. 


Đó là những mặt trái của truyền thông kỹ thuật số về phương 
diện xã hội mà dù chúng ta muốn hay không, nó vẫn diễn ra. Nó tạo 
tiến trình vô thường theo hai nghĩa, tiêu cực và tích cực. Trước đây, 
khi bất đồng chính sách của chính phủ, người ta chỉ biểu tình cục 
bộ; nhưng ngày nay do có mạng xã hội, người ta truyền thông với 
nhau nhanh chóng. 


Chẳng hạn, trong tuần đầu tháng 12- 2018, các cuộc biểu tình 
chống tổng thống Pháp và Đảng cai trị những cải cách mới liên hệ 
việc đóng thuế làm người dân vì muốn bảo vệ mình mà kháng cự 
mạnh mẽ, dù chính sách cải cách đó có lợi cho đất nước. Cuộc biểu 
tình dẫn đến bạo động, đốt cháy, phá nhà, gây thương tích, chết 
chóc. Làn sóng mạnh tới mức tổng thống Pháp phải hoãn việc thi 
hành thậm chí có thể huỷ bỏ. 


602 Ì QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG 


4.4. Bất bình đảng lao động xã hội 

Tôi đã đề cập đến sự bất bình đẳng trong tuyển dụng người làm 
việc hiệu quả và giảm biên chế người lao động làm việc không hiệu 
quả. Tuy nhiên, tác hại quan trọng hơn là sự bất bình đẳng giữa con 
người và máy móc. Nó vừa là vấn đề pháp lý, xã hội cũng vừa là vấn 
đề đạo đức. 

Trên phương diện tích cực, cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 
mang đến nguồn thu nhập cao, cải thiện chất lượng cuộc sống vật 
chất cho một nhóm nhỏ thì tự động tạo ra các bất công lớn cho đa 
số còn lại của xã hội. Khoảng cách giàu nghèo lớn hơn. 


Những nước tiên tiến và phát triển đỉnh cao về kinh tế như Hoa 
Kỳ, Đức, Pháp, Anh thì mức độ chênh lệch giữa giàu nghèo không 
cao, do giới trung lưu chiếm đại đa số. Tôi từng đi nhiều thành phố 
của châu Âu trong bốn lần thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam. 
Khi có mặt tại biên giới giữa Đức và Tiệp Khắc, tôi không thấy sự 
khác biệt cơ sở hạ tầng. Nhà cửa và chất lượng sống của người dân 
vùng biên địa không khác mấy so với các thành phố trung tâm. Dân 
số và diện tích Đức ngang với Việt Nam nhưng đi khắp Đức, chúng 
ta không có cảm giác đông dân vì họ phân bố rất đều. 

Các bất bình đẳng xã hội bắt nguồn từ việc thích ứng hay không. 
Người thích ứng công nghệ mới sẽ trở thành một thiểu số thông 
minh, giàu có; người không thích ứng được thì trở nên chậm lụt, 
thất vọng, tạo nhiều xáo trộn về đời sống cá nhân vàgia đình. 


Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần 3, con người chỉ cần có 
kỹ năng thích ứng được với công việc. Đối với cuộc cách mạng công 
nghiệp lần 4 thì kỹ năng vẫn chưa đủ mà phải có trình độ chuyên 
môn cao về kỹ thuật và công nghệ, bằng không sẽ bị loại trừ. Ví dụ, 
các hãng taxi truyền thống tại Việt Nam nếu không thay đổi cách 
thức vận hành với công nghệ mới thì rủi ro phá sản sẽ cao trước sự 
cạnh tranh khốc liệt với Grab và Uber. Vấn nạn này từng xảy ra ở 
châu Âu cách đây Š năm nhưng Việt Nam vẫn không rút ra bài học 
kinh nghiệm. Các hãng taxi truyền thống của Pháp, Anh, Đức phải bị 
rủi ro phá sản vì công nghệ điều hành cồng kềnh, lạc hậu và tốn kém. 


Công nghệ gọi xe taxi bằng App đó đang được taxi Việt Nam áp 
dụng. Khi tổng đài báo địa chỉ của khách, các tài xế tranh đua nhau chạy 


MẶT TRÁI CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 603 


đến, mười tài xế thì chỉ một người đến sớm nhất được đón khách; chín 
tài xế còn lại tốn xăng, công sức, thời gian; công ty taxi phải tốn tiền bảo 
dưỡng xe vận hành bộ máy cồng kềnh ở văn phòng điều hành. Trong 
khi công nghệ điều khiển bằng App của Grab và Uber, chỉ cần điền địa 
chỉ xuất phát và đến, xe sẽ có mặt nhanh chóng. Các hãng nước ngoài 
đã sử dụng công nghệ mới này tấn công thị trường Việt Nam cách đây 
hai năm. 

Mô hình kinh doanh truyền thống nếu không thích ứng, cập nhật 
với thời đại thì sẽ bị loại trừ. Đó là sự bất bình đẳng cơ hội nghề nghiệp 
nhưng được luật pháp cho phép. Hiện nay theo đánh giá của một số 
khoa học gia Đức thì có khoảng 600 triệu người ở các quốc gia tiên tiến 
không có cơ hội tiếp xúc với cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 huống 
hồ những nước lạc hậu. 

Trên thế giới khoảng 7,3 tỷ người thì 4 tỷ người không bắt kịp với 
cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. Trong đó, 3 tỷ người thuộc các nước 
châu Á và châu Phi. Việt Nam thuộc top 10 nước sử dụng internet, 
khoảng 60/90 triệu người sử dụng smartphone và internet. Rất tiếc 
phần lớn người Việt Nam sử dụng internet chỉ để chơi game, cờ bạc 
online, cá độ, xem tin thị phi, giải trí... chưa tận dụng mặt tích cực của 
online trong lập nghiệp. 

Nếu chúng ta thay đổi thói quen online như làm kinh tế theo cách 
thức Amazon hoặc Alibaba thì nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 
nhanh chóng. Sự giải trí vô bổ không khéo sẽ phá trí vì theo Đông y “đa 
thị hư thân, nghĩa là xem nhiều sẽ bị hư thần kinh. Mỗi ngày xem bốn 
tiếng đồng hồ khiến cho con người rối loạn cảm xúc, 7-8 tiếng sẽ có 
nguy cơ tâm thần hoặc hoang tưởng. 

Tôi làm công tác tư vấn từ Š giờ đến 7 giờ tối mỗi ngày tại chùa Giác 
Ngộ. Giới trẻ đến với tôi đa phần là trầm cảm muốn tự tử, hay thất tình 
khiến cho rối loạn tâm thần, cảm xúc, rối loạn đa nhân cách, đều do sử 
dụng internet quá 3 giờ đồng hồ trở lên. Đó là điều đáng suy ngẫm. 

Hiện nay, 2,4 tỷ dân số toàn cầu thiếu nước sạch và 1,2 tỷ người 
thiếu điện. Cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 không thể giải quyết 
các vấn đề này dù nó thúc đẩy việc sử dụng năng lượng điện gió và mặt 
trời. Việt Nam là một trong những nước sử dụng thủy điện nhiều nhất 
nhưng còn lạc hậu. Hiện nay, tỉnh Bình Thuận và Bạc Liêu đang thí 
nghiệm sử dụng năng lượng gió. Vì tầm nhìn giới hạn và nhiều lý do 


604Ì QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG 


khác mà diện tích biển và núi non trùng điệp của Việt Nam chưa phát 


huy được tiềm lực phát triển của nó. 


Sự bất bình đẳng giữa con người và máy móc thể hiện ở chỗ, các 
chủ đầu tư sáng suốt lựa chọn. Dù có tình cảm với người A hay nhóm 
cá nhân B nhưng chủ đầu tư cần nhìn rõ hiệu quả làm việc con người 
không cao bằng máy móc được sản xuất từ trí thông minh nhân tạo. 
Tình trạng ít nghề nghiệp, mất việc làm do thay thế bởi hàng loạt robot 
có thể diễn ra. Nhật Bản là quốc gia đi đầu về công nghệ robot, kế đến 
là Hoa Kỳ, Israel. Hoa Kỳ sản xuất đủ loại robot như robot tình dục, ráp 
máy, tiếp tân ... Nhật Bản thành công khi chế tạo robot tụng kinh cầu 
an cầu siêu, và là nước đầu tiên sản xuất robot phục vụ khách sạn, đưa 
khách từ quây tiếp tân đến từng phòng, mở chìa khóa, mời vào phòng, 
kéo vali, chào hỏi vui vẻ. Về robot cảm xúc thì Mỹ đang đứng đầu ở mức 


độ chính xác như con người. 


Việc tuyển dụng robot cho các lãnh vực nghề đã làm cho con 
người rơi vào rủi ro thất nghiệp, làm đảo lộn thị trường công dân, nghề 
nghiệp. Đây là mặt trái lớn về phương diện nhân đạo. Robot dân được 
nạp vào kỹ năng giải quyết vấn nạn con người tạo ra, trong khi nếu 
con người làm việc này thì họ phải là chuyên gia tâm lý hàng đầu 
hoặc các Tăng Ni dựa trên nền minh triết đạo Phật có kinh nghiệm 
thực tiễn giải quyết các vấn nạn hôn nhân, luật pháp, ngành nghề 


cho mọi đối tượng và lứa tuổi. 


4.5. Suy thoái đạo đức 


Khoảng hai thập niên trở lại đây, một số trường đại học tiên tiến 


trên thế giới mở ngành học mới, gọi là Khoa học đời sống (Life 


Sciences) dạy kỹ năng sống và giá trị sống, sự tương tác giữa con 
người với con người, giữa con người với thiên nhiên để giải quyết các 


tình huống mà phần lớn thuộc về vấn nạn. 


Cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 mở ra sự tiến bộ công nghệ sinh 
học, giúp nhà nghiên cứu sinh học biến đổi gen. Điều này tạo ra biết 
bao thay đổi mà chúng ta không thể tưởng tượng trong các cuộc cách 
mạng trước đó. Nếu đức Phật còn tại thế, người ta có thể lấy công thức 
gen chuẩn và biến đổi để sao chép thành các vị thánh khác. Từ lý thuyết 
cho đến thực tiễn có thể mất hàng trăm năm nhưng chúng ta vẫn có thể 
thực hiện được. Vì gen tác động đến lối sống, cách hành xử chứ không 


đơn thuần là môi trường sống, giáo dục và thói quen. 


MẶT TRÁI CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 605 


Nếu việc biến đổi gen được luật pháp cho phép sẽ tạo ra sự nhân 
bản về con người. Những thay đổi khi nhân bản diễn ra như thế nào thì 
lại là vấn đề phức tạp khác. Điện ảnh Mỹ cách đây 15 năm đã sản xuất 
bộ phim về con người nhân bản, một người thiện nhưng bản sao của 
người thiện đó lại là ác, do môi trường sống. Hiện nay, robot Sophia của 
Mỹ đã được cấp quyền công dân. 


Con người có ông bà cha mẹ, họ tộc, lịch sử thì sẽ ý thức về sự xấu 
hổ, lương tâm, danh tự, thể diện, sợ hãi nhờ đó trở nên tốt hơn. Nhưng 
khi là con người nhân bản vô tính, họ không có truyền thống, quan hệ 
huyết thống nên khả năng tội phạm có thể gia tăng. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 tạo ra khái niệm “designed 
baby” -em bé được chế tạo bằng công nghệ. Việc thay đổi gen dẫn đến 
vấn nạn mà các nhà tư pháp, hành pháp, lập pháp phải đau đầu. Có 
lẽ khoảng hai thập niên nữa mới có thể giải quyết việc ứng dụng thí 
nghiệm được phép triển khai hay không. 

Khi thông minh nhân tạo phát triển mạnh thì chủ nghĩa robot sẽ 
chiếm lĩnh đời sống xã hội. Từ kỹ nghệ sinh học, robot có khả năng tạo 
ra vũ khí nguy hiểm, vũ khí hóa học hiệu quả hơn sức sáng tạo của con 
người. Nếu không kiểm soát kỹ thì các robot cảm xúc có thể sở hữu các 
vũ khí gây nguy hại cho con người. Rủi ro về xã hội, pháp lý, dân sự tác 
động đến đời sống đạo đức con người là rất cao. 

Nếu thế giới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ cho phép 
sử dụng robot cảm xúc không giới hạn, chúng được cấp quyền 
công dân, được sở hữu súng như Hoa Kỳ thì không biết điều gì 
sẽ xảy ra! Điều này có thể mất vài thập niên nữa mới thành hiện 
thực nhưng giả thuyết vẫn có thể được đặt ra với các tác hại về 
phương diện đạo đức. 

Riêng về đời sống số thì hiện nay an ninh mạng là vấn nạn lớn đối 
với các quốc gia kém phát triển công nghệ kỹ thuật, trở thành nạn nhân 
của các nhóm hacker được nuôi dưỡng bởi các nhóm chính trị. Chiến 
tranh mạng ngày càng tác động mạnh mẽ đến nhiều quốc gia như phá 
sự bầu cử, phá nền kinh tế và an toàn an ninh nhưng không truy cứu 
trước pháp luật. Ba quốc gia Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên được 
Hoa Kỳ cảnh báo có nguy hại hacker nghiêm trọng nhất thế giới, tác 
động tiêu cực đến hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng và đời sống 
kinh tế của nhiều quốc gia. 


606 Ì QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG 


Đến khi luật pháp thế giới giảm bớt sự tự do về an ninh mạng, tạo 
ra những ràng buộc nhất định cho người sử dụng mạng phải gánh trách 
nhiệm đạo đức và pháp lý về những điều truyền thông, lúc đó các rủi 
ro này có thể được giảm thiểu. Rất tiếc, luật an ninh mạng Việt Nam 
không đi theo hướng này mà nhấn mạnh đến vấn đề kiểm soát và quản 
lý những người bất đồng chánh kiến, đang khi bản chất của an ninh 
mạng là đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh quốc phòng, chống hệ 
thống hacker của những nước tiên tiến và những nước xem nước ta 
là đối thủ. Chúng ta cần tăng cường an ninh mạng dưới góc độ đó. 


4.6. Tệ nạn xã hội văn hóa 


Một trong những nguyên nhân lớn của tệ nạn xã hội và mất 
niềm tin là phương tiện truyền thông hiện đại gây phân hóa xã hội 
lớn ở phạm vi toàn cầu, quốc gia, khu vực, cộng đồng, gia đình và 
cá nhân. Mỗi người có mạng xã hội riêng đã trở thành một phương 
tiện truyền thông như một tờ nhật báo hay kênh truyền hình, điều 
mà trước đây người ta chưa từng nghĩ đến. 

Những người có lượt theo dõi từ vài chục ngàn trở lên có 
thể trở thành một kênh truyền hình, huống hồ những người có 
vài trăm ngàn hay vài triệu lượt like. Mạng xã hội có hàng triệu 
lượt like còn hiệu quả hơn các kênh truyền hình truyền thống. 
Truyền thông hiện đại tạo ra hai nhóm, nhóm ủng hộ và nhóm 
chống đối cho từng vấn đề, từ đó kích động ngôn ngữ hận thù. 
Chưa nói đến tệ nạn truyền bá thông tin giả, hoàn toàn mất kiểm 
soát. Khi các phương tiện truyền thông truyền thống được quản 
lý bởi luật thì truyền thông hiện đại thoát khỏi sự giám sát đó, có cơ hội 
tung hoành, tạo nhiều khủng hoảng xã hội với mức tàn phá các mối 
quan hệ xã hội lớn. 

Ví dụ, trường hợp anh trai của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên bị ám sát ở 
phi trường Malaysia vào năm 2018 mà nạn nhân dính vào câu chuyện này 
là chị Đoàn Thị Hương, một phụ nữ Việt Nam. Cách đây vài hôm, đại điện 
của Bắc Triều Tiên khi đến học hỏi kinh nghiệm xây dựng mô hình kinh 
tế thị trường xã hội chủ nghĩa mới chính thức lên tiếng xin lỗi Việt Nam về 
việc này. 

Truyền thông xã hội biến một việc nhỏ trở thành một vấn nạn lớn, một 
câu phát biểu của nguyên thủ quốc gia các nước siêu cường có thể tạo ra 
biến đổi về chính sách tiền tệ, chính sách kinh tế, thị trường chứng khoán 


MẶT TRÁI CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 607 


theo lối chao đảo, thay đổi liên tục. Chẳng hạn, sự việc United Airlines ứng 
xử tệ bạc với bác sĩ Việt kiểu David Đào đã làm cho tập đoàn Dnited Airlines 
điêu đứng, mất gần 6 tỷ USD trong vòng 3 ngày, chỉ vì CEO của tập đoàn 
này trả lời chống chế mà không xin lỗi thật tình. Ngoài ra, còn những tin tức 
giả gây tổn thất nặng nề hơn, tạo bất ổn xã hội, gia đình mà người sử dụng 
mạng xã hội không biết tường tận thông tin thật hay giả này. 

Năm 2017, nhóm chống Phật giáo phần lớn là người khác tôn giáo ở 
Hoa Kỳ đưa vào các diễn đàn một thông tin giả. Đó là hình ảnh Tăng Ni 
sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trên sân khấu nhận chứng 
chỉ “Lớp bồi dưỡng kỹ năng phòng tránh thai an toàn cho Tăng Nỉ: Từ đó, 
sinh ra hàng vạn nhận xét tiêu cực của công dân mạng, tạo bất ổn xã hội, vì 
họ tưởng thật. Người ta chửi bới chống đối Tăng Ni trong nước chỉ vì một 
tin giả do những kẻ xấu xa tạo ra. 

Tôi đã liên lạc với Ban giám hiệu Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà 
Nội để truy hình ảnh ngày diễn ra sự kiện mà người ta đánh tráo thông 
tin này. Tôi vào trang web chính, lấy hình gốc có góc chụp y hệt hình đã bị 
photoshop, chỉ khác nhau ở câu tiêu đề trên sân khấu. Tiêu đề gốc là: “ Tuần 
lễ quân đội dành cho tăng ni Học viện Việt Nam Phật giáo tại Hà Nội: Dĩ 
nhiên, về chất lượng thì hình gốc rõ nét hơn hình đã được biên tập lại. Tôi 
gửi hình gốc và hình bị biên tập vào các diễn đàn phổ biến các tin giả này 
thì người ta im lặng, không đính chính, xin lỗi. Mục đích của kẻ xấu là tạo 
thông tin giả để tấn công Phật giáo, làm quần chúng mất niềm tin ở Phật 
giáo. Thông tin giả tạo ra tác hại xấu đối xã hội con người rất nghiêm trọng. 

Chiến tranh truyền thông là vấn nạn lớn mà nếu chúng ta không đính 
chính kịp thời thì hậu quả không lường. Khi quân chúng đã mất niềm tin 
bởi thông tin giả, đôi lúc vài năm hay chục năm sau, nạn nhân mới tháo mở 
được ám ảnh bởi các thông tin giả này. 

Mạng xã hội đôi khi làm mất niềm tin vào con người và cuộc sống, 
khiến con người hoang mang, ngờ vực, hoài nghị, bất an, sợ hãi, từ đó, con 
người trở nên sống thực dụng. Họ mất niềm tin vào chân lý, những giá trị 
tâm linh, giá trị đạo đức, họ không còn tin vào nhân quả nữa. Tác động của 
nhận thức sai lầm do truyền thông giả gây ra khiến người xấu trở nên nguy 
hiểm hơn về phương diện xã hội. 


4.7.Xâm phạm quyền riêng tư cá nhân 
Các nước tiên tiến phương Tây đi đầu về lãnh vực tôn trọng quyền riêng 


608 Ì QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG 


tư của con người tối đa. Con người không muốn bị phiền toái nên dù nhà 
cạnh nhau, nếu không thông báo trước, sang nhà làng xóm gõ cửa, người ta 
không muốn tiếp mà cứ gõ cửa, nói vọng vào thì có thể gặp rắc rối về luật 
pháp. Ở Hoa Kỳ, chủ nhà chỉ cần gọi 911, cảnh sát sẽ xuất hiện và bắt người 
làm phiền. 

Tính riêng tư trong hệ thống luật pháp Mỹ vàcác nước châu Âu rất cao. 
Ở Mỹ có khái niệm ô nhiễm tiếng ồn (noise pollution). Trước đây, chúng 
ta chỉ biết đến ba khái niệm: ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không 
khí, bây giờ có thêm khái niệm ô nhiễm tiếng ồn. Khái niệm “ô nhiễm tiếng 
ồn” này rất phù hợp với kinh Trung Bộ, “Tiếng ồn là cây gai của thiền định” 
Trong môi trường tiếng ồn, hành giả khó thực tập thiền. Tiếng ồn làm rối 
trí, tạo sự phân tâm. Ô nhiễm qua nghe nhìn dẫn đến ô nhiễm cảm xúc và ô 
nhiễm tâm con người, làm con người sống trong bất an và bất hạnh. Nhân 
đó mới thấy, lời Phật dạy vẫn luôn đi trước khoa học hiện đại. 

Người phương Tây đi tới đâu cũng lặng lẽ, còn dân châu Á đặc biệt 
Trung Quốc, đi tới đâu tạo tiếng ồn tới đó. Việt Nam, Thái Lan cũng có thói 
quen cộng nghiệp tương tự, ở đâu là ồn chỗ đó, thích chia sẻ, to nhỏ tâm sự 
chuyện trong nhà ngoài phố mà phần lớn là chuyện phiếm. 

Quyền riêng tư của con người bị thương tổn khi Facebook và mạng xã 
hội bằng thuật toán thông minh có thể biết giới tính của chúng ta, dù chúng 
ta tạo tài khoản giả. Ngoài ra, nghề nghiệp xã hội, tình trạng hôn nhân, nội 
dung chúng ta truy cập, thao tác trên mạng xã hội... cũng bị các công ty 
chuyên ăn cắp thông tin trên internet thu giữ. Họ bán các dữ liệu đó cho các 
công ty chuyên phân tích xã hội và chính trị nhằm phục vụ mục tiêu quảng 
cáo hoặc chính trị. 

Năm 2018, tập đoàn Facebook phải điều trần trước quốc hội Mỹ, Anh 
và châu Âu về vấn đề bán thông tin cá nhân của người sử dụng facebook 
cho tập đoàn Phân tích chính trị, làm đảo lộn thực trạng bầu cử tổng thống 
Mỹ, giúp ông Donald Trump chiến thắng trước bà Clinton, trở thành tổng 
thống thứ 45. 

Còn hàng trăm vụ buôn bán của các mạng xã hội về dữ liệu người sử 
dụng, cung cấp cho các tập đoàn đơn thuần về kinh doanh. Tuy nhiên, việc 
này phục vụ quảng cáo nên luật pháp chưa quan ngại. 

Điện thoại thông minh có thể giúp nhà phân tích biết rõ nơi chốn người 
sử dụng đang có mặt dù chúng ta cố tình bấm chọn địa điểm khác. Một số 


MẶT TRÁI CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 609 


App lịch sự yêu cầu chúng ta cho phép thì họ mới truy cập, không cho phép 
thì không truy cập. Nhưng phần lớn nhà sản xuất có thể biết cụ thể ngày 
tháng năm chúng ta có mặt ở địa chỉ nào. 

Tương tự, các dịch vụ từ App, chúng ta truy cập, sử dụng, tiêu thụ nghe 
nhìn cái gì thì hệ thống điện thoại thông minh đã chứa đựng phần mềm 
gián điệp. Chẳng hạn, giám đốc điều hành của công ty Huawei, Trung 
Quốc, vừa bị bắt tại Canada, vì công ty Huawei được Hoa Kỳ xem là tập 
đoàn tình báo về đời sống số của Trung Quốc khiến thế giới tẩy chay. 

Nhà sản xuất có thể biết lịch sử mua sắm của khách hàng, thời điểm nào, 
thích loại hàng nào, dòng sản phẩm nào, cách thức chúng ta trả giá thế nào, cho 
đến chủ nghĩa tiêu thụ. Họ tư vấn cho nhà sản xuất giới thiệu dòng sản phẩm 
mới trên thị trường, thay đổi và đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng. Bán đữ 
liệu khách hàng cho những nhàphân tích làcách c kiếm tiền rất dễ dàng. 

Thông tin khách hàng còn có tác hại, phá hoại hạnh phúc gia đình khi 
nhà mạng cung cấp thông tin người dùng đã truy cập vào trang web dơ, 
hoặc ngoại tình để người trong cuộc thất điên bát đảo mà không thể tập 
trung cho chức nghiệp ngành nghề của mình. Chiến tranh tâm lý và chiến 
tranh mạng tác động vào mọi phương diện của cuộc sống làm cho quyền 
riêng tư không còn được an toàn. 

Người thích nói, chia sẻ, tâm sự về bản thân là sự bất ổn về đời 
sống cảm xúc và đời sống gia đình. Hiện nay, ở Anh có 6 triệu cam- 
era an ninh trên toàn quốc, theo đõi toàn bộ hoạt động của con 
người. Trung Quốc có số camera còn nhiều hơn nữa, hiện đang đi 
đầu về công nghệ nhận diện gương mặt con người với tốc độ cực 
nhanh. Một kẻ tội phạm vừa được chụp hình ở thành phố bất kì, 
nếu được tích hợp trong hệ thống camera an ninh này thì trong 
vòng 6 phút sau, người ta có thể biết kẻ tội phạm đang ở đâu. 

Trung Quốc là quốc gia sao chép công nghệ tuyệt đỉnh trên thế giới. 
Bất cứ cái gì thuộc về công nghệ ở châu Âu và các quốc gia tiên tiến, Trung 
Quốc đều có thể bắt chước được, chất lượng tương đương mà giá bán rẻ 
hơn nhiều. Điều này khiến thu nhập kinh tế của các tập đoàn lớn bị ảnh 
hưởng và tác quyền trên thế giới bị đảo lộn. 

š. KẾT LUẬN 


Tóm lại, bài viết này phân tích một vài mặt trái cũng như tác hại của 
cuộc cách mạng kỹ thuật số. Với vai trò bậc thầy tâm linh, tôi mong quý thây 


610 Ì QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG 


và sư cô cập nhật kiến thức về lĩnh vực này. 


Tháng 10/2018, đức giáo hoàng của đạo Công giáo La Mã được truyền 
hình trực tiếp hướng dẫn các ma sơ, linh mục sử dụng Facebook và các 
mạng xã hội để khích lệ các vị tu sĩ, giáo sĩ Công giáo La mã trên toàn cầu 


nên cập nhật một phần đời sống số. 


Dĩ nhiên, cái øì cũng có hai mặt. Khi chúng ta lạm dụng kỹ thuật số thì 
rủi ro phá hoại an ninh cảm xúc và an ninh tâm trí bằng các trang web, hình 
ảnh bẩn, sẽ làm chúng ta rất khó làm chủ sáu giác quan để trở thành chân 
nhân cho đến thánh nhân. Cân nhắc giữa mặt hại và lợi thì người sử dụng 
truyền thông kỹ thuật số cần phải làm chủ chính mình để dùng các phương 


điện tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. 


Mặt tác hại của truyền thông kỹ thuật số có thể gấp hàng triệu 
lần so với mặt tích cực nhưng chúng ta không thể đứng ngoài cuộc 
sống số. Vấn đề là phải nắm vững bản chất đời sống số để khi sử 
dụng mặt tích cực của truyền thông kỹ thuật số, chúng ta không 
bị ô nhiễm bởi các phương diện tiêu cực từ cuộc cách mạng công 


nghiệp lần 4. 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 
QUAN ĐIỂM PHẬT TỬ VỀ XÃ HỘI BỀN 
VỮNG VÀ HẠNH PHÚC 


TS. Deter Daniels` 


TÓM TẮT 

Những ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư toàn 
cầu vô cùng rộng lớn - thậm chí khi so sánh với tác động sâu rộng 
của các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó bắt đầu từ cuối thế 
kỷ 18, và ảnh hưởng của nó càng tăng nhanh hơn nữa kể từ những 
năm 1980, với sự xâm nhập của bộ vi xử lý và mạng internet. Nó 
liên quan đến nhiều lợi ích xã hội và chi phí đáng kể ảnh hưởng đến 
hầu hết người dân thế giới, cũng như đến môi trường tự nhiên và 
nhân tạo nơi họ sinh sống. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
không dễ được định nghĩa và phân biệt rõ ràng, nhưng thường có 
đặc trưng là sự “xóa nhòa ranh giới” giữa hai thế giới thực tế và thế 
giới kỹ thuật số - với sự thâm nhập xử lý và chuyển giao kỹ thuật số 
để cung cấp các chức năng sống vào trong môi trường kinh tế, xã 
hội và gia đình hàng ngày. Sự kết nối lẫn nhau và ảo hóa cũng là chìa 
khóa trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Có nhiều quan điểm trái chiều về việc bằng cách nào, và thậm 
chí là nếu chúng ta có nên dự đoán và phản ứng trước các công nghệ 
mới mà nó sẽ tiếp tục, và có lẽ sẽ đẩy nhanh quá trình tái định hình 
xã hội và kinh tế trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự chấp nhận không 
nghi ngờ đối với các công nghệ và ứng dụng của chúng chỉ dựa trên 
tính thương mại hoặc tôn sùng công nghệ dường như không phải 
là cách tốt nhất, trong khi đang có sự thay đổi lớn trong giáo dục 


*. Boulder Colorado, USA 


611 


612. CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


và đào tạo, và những mối lo ngại lớn hơn về kết quả lâu dài của an 
sinh cộng đồng. Nhiều tác động có thể có của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư đã được thấy rõ. Đã đến lúc phải để phản ánh, 
đánh giá, thảo luận, tăng cường nhận thức và hành động kịp thời 
đối với các xu hướng này. Nhiều ảnh hưởng của cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư rất phù hợp với quan điểm của Phật giáo về bản 
chất của sự an lành (và đau khổ) của con người, và chúng ta rất cần 
có một bài nghiên cứu về nó. 

Có rất nhiều mối liên hệ tiềm năng giữa Phật giáo và bản chất 
của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tuy nhiên, trọng tâm của bài 
viết này là về các vấn đề liên quan đến tính bền vững và phúc lợi của 
con người. Nó bao gồm một phân tích sơ bộ chịu ảnh hưởng của Phật 
giáo về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các hậu quả có thể xảy ra về 
mặt tác động môi trường, và các khía cạnh cơ bản hơn của các nguyên 
nhân gốc rễ của đau khổ và luân hồi. 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
các khía cạnh bền vững môi trường thông qua năng suất sử dụng tài 
nguyên, hiệu quả tiêu thụ và phản hồi, các phương thức sản xuất và các 
loại hàng hóa và dịch vụ mới cấp tiến và nhu cầu tiêu dùng nói chung, và 
các công nghệ tiếp cận ảnh hưởng đến đầu vào và phát thải tài nguyên. 
Những dòng chảy vật chất và năng lượng này có mối liên hệ chặt chẽ 
với các quan niệm của Phật giáo về sự can thiệp và xáo trộn của thế giới 
tự nhiên, và hậu quả kinh tế và xã hội của nó, theo một quy luật phổ 
biến của nghiệp báo (karma vipaka). 


Với tất cả các tác động tiềm năng của cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư, những tác động này có thể là tích cực hoặc tiêu cực liên quan 
đến phúc lợi cộng đồng lâu dài. Chúng tôi cho rằng, suy nghĩ cẩn thận 
về những tác động này, tiên nghiệm trước, và kết hợp với một số trí tuệ 
của Phật giáo truyền thống, sẽ giúp tăng cường nhũng lợi ích của tác 
động môi trường liên quan đến hiệu quả của phúc lợi xã hội, và định 
hình cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phục vụ lợi ích của con 
người và thế giới tự nhiên nuôi dưỡng chúng ta. 

Những ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
đến an sinh xã hội là trọng tâm thứ hai của bài viết này. Phần 
này nghiên cứu nhiều hơn về cách cuộc cách mạng có thể ảnh 
hưởng đến cả khía cạnh nhận thức của con người (hiểu biết, 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 613 


lý luận), và an sinh của con người (ví dụ: sức khỏe thể chất), 
nhưng cũng tác động đến trạng thái tính thần chủ quan được 
phản ánh qua sự thỏa mãn, hài lòng, giảm lo lắng và đau khổ 
về tinh thần. Một luận điểm cơ bản trong Phật giáo là điều này 
có mối quan hệ chặt chẽ với ý định, hành động và hậu quả liên 
quan đến môi trường tự nhiên (và xã hội). Các khía cạnh của an 
sinh này chủ yếu liên quan đến sự căng thẳng và tác động có thể 
có giữa (a) lợi ích của việc tăng khả năng kết nối, trải nghiệm, 
giải trí và truy cập thông tin qua mạng, so với (b) chi phí của 
việc ngày càng bị tách rời khỏi thực tại đơn giản, hữu hình (môi 
trường xã hội và tự nhiên) - ngay cả từ bối cảnh thời kỳ hậu cách 
mạng công nghiệp lần thứ nhất. 

Đây là một phân tích nghiên cứu khảo nghiệm Phật giáo về 
những phát triển như vậy. Nó bao gồm các lựa chọn tích cực và 
tiêu cực và giúp cung cấp thông tin cho các khuyến nghị về cách 
thức Phật giáo có thể hành động trước và xoay chuyển các thay 
đổi sắp sửa xảy ra, hướng tới một xã hội bền vững hơn và phúc 
lợi cá nhân và cộng đồng cao hơn. Chánh niệm là một khía cạnh 
quan trọng đối với các ảnh hưởng của cuộc cách mạng và phản 
ứng có liên quan của con người. 


I. GIỚI THIỆU 


Thật là trớ trêu khi thành công rực rỡ của công nghệ trên 
toàn thế giới hàng trăm năm dường như chỉ mang lại những lợi 
ích khá khiêm tốn cho xã hội và tâm lý hạnh phúc cho hiện tại. 
Điều này cũng thể hiện cho sự tái khẳng định trí tuệ vốn có của 
Phật giáo, tăng cường tích lũy vật chất và tiện nghi, vượt quá 
mức cơ bản, nhưng sẽ không thực sự làm giảm đi sự đau khổ 
của chúng ta (cải thiện “hạnh phúc” của chúng ta). Một hạn chế 
như vậy dường như trái ngược với tinh thần lạc quan và phấn 
khích của “Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư” (4IR), 
điều hứa hẹn sẽ tạo ra một thế giới mới tuyệt vời, với cuộc sống 
lâu hơn, khỏe mạnh hơn, truy cập không giới hạn về thông tin 
và giải trí, tăng năng suất lao động và loại bỏ tiềm năng hoặc 
công việc lao động thường ngày, nặng nhọc và nguy hiểm - tất 
cả được thành lập dựa trên các xu hướng nhanh hơn đang nổi 
lên với cuộc cách mạng kỹ thuật số. 


614 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Đúng là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR) có thể 
giúp tiếp tục làm giảm đáng kể tình trạng nghèo đói toàn cầu đã 
được chứng kiến trong suốt 40 năm qua'. Tuy nhiên, đối với hầu hết 
người dân có thu nhập cao ở các quốc gia đi tiên phong trong 4IR, 
thì những lợi ích (có lẽ vượt ra ngoài về sức khỏe thể chất) ít chắc 
chắn trong điều kiện xu hướng phúc lợi được đo đạc kể từ giữa thế 
kỷ XX”. Sự khởi đầu của 4IR dường như là tiền đề của một loại vô 
minh được công nhận trong Phật giáo (avidya) về liên kết giữa sự an 
lành, các động lực và kết quả mong đợi thúc đẩy sự tăng cường của 
kinh nghiệm tiến bộ về kinh tế kỹ thuật cho đến nay. Theo mô tả của 
Schwab (2017), Bloem et al (2014), Jones (2017) và một số người 
khác, 4IR được đặc trưng bởi nhiều phần. Tuy nhiên, một phần 
quan trọng để xác định bản chất của 4IR là sự tăng trưởng sinh sản, 
hợp nhất, hoặc thậm chí thay thế các chức năng sinh lý cơ bản của 
con người (bao gồm cả tinh thần/trí tuệ) với các quy trình và hiện 
tượng nhân tạo của công nghệ kỹ thuật số, bộ vi xử lý và những hệ 
thống mạng liên quan. Những phát triển mới trong sáng tạo và chấp 
nhận chắc chắn là sự mở rộng của cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ Ba dựa trên sức mạnh tổng hợp nổi lên từ “cuộc cách mạng kỹ 
thuật số” và máy tính và ICT (công nghệ thông tin). Tuy nhiên, 
những phát triển này được coi là đủ khác biệt để phân loại là một 
“cuộc cách mạng công nghiệp mới”. Trong số các mô tả đa dạng như 
là một hiện tượng xã hội phức tạp là một chủ đề phân biệt có liên 
quan lớn đến chủ đề được đề cập ở đây - thay thế trải nghiệm môi 
trường trực tiếp của con người (bao gồm lao động, tương tác xã hội, 
giải trí, hoạt động tiếp thu kiến thức kinh nghiệm và thực nghiệm, 
và sự hiểu biết về thế giới) với truyền thông kỹ thuật số và các giao 
diện, trí tuệ nhân tạo (AT), robot, mô phỏng, Internet và vô số cảm 
biến được kết nối và các thiết bị khác cũng như kho chứa dữ liệu. 


Trong khi quy mô và phạm vi của 4IR rất đáng kinh ngạc, không 
thể nghi ngờ rằng điều này sẽ có những thay đổi rất to lớn và thường 
thay đổi đột phá với những hậu quả ngoài dự tính. Dù cho lợi ích 
kinh tế to lớn đến đâu hay sự nhìn nhận của mọi người về sự tiện 


1.Tï lệ dân số thế giới thuộc tầng lớp “siêu nghèo” ước tính đã giảm xuống từ khoảng 42% 
trong năm 1981 đến ít hơn 10% vào năm 2016 (The Economist 2017). 

2.Bằng chứng thực nghiệm về mối liên hệ giữa trạng thái hạnh phúc chủ quan (SWB) hay 
sự hài lòng cuộc sống và tăng trưởng kinh tế không rõ ràng (ví dụ, xem Deaton 2008). 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 6Š 


nghi và giàu có về vật chất từ thành tựu công nghệ mang lại như 
thế nào, vẫn có rất nhiều bằng chứng, rất khác biệt và độc đáo, về 
sự nguy hiểm của việc chấp nhận sự lạc quan về công nghệ vô điều 
kiện (được khái quát trong Phần 3 của bài viết này). 


Đưa ra mức độ tiềm năng và cường độ thay đổi như vậy từ 4IR 
trong thế giới của chúng ta, có thể dễ hiểu tại sao nó được chấp 
nhận rộng rãi (bởi nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp, Chính phủ, 
truyền thông và cộng đồng nói chung) điều mà chúng ta cần xem 
xét cẩn thận về vấn đề này (Hufñngton 2017). Sự ưu tiên nên là 
thành quả tích cực trong đời sống con người - một điều gì đó chưa 
được đảm bảo bởi một kỷ nguyên công nghệ được thúc đẩy bởi mục 
tiêu lợi nhuận và technophilia (tạm dịch: là sự nhiệt tình cho công 
nghệ) vô điều kiện được xây dựng dựa trên tốc độ (sự thỏa mãn nhu 
cầu tức thời và kỳ vọng về điều ấy), kết nối điện tử, sự tiện nghị, tiện 
lợi, cạnh tranh, năng suất, sản lượng và tăng hiệu suất, gần như vô 
tận về thời gian và các lựa chọn giải trí. Nhiều nhà lãnh đạo giờ đây 
nhận ra sự cần thiết phải đặt câu hỏi về giả định rằng những điều 
này, được cho là dấu tích, động cơ và mục tiêu sẽ dẫn đến phúc lợi 
tốt hơn, cần phải được đặt câu hỏi. 

Bài viết này xem xét những hiệu ứng xu hướng đã được nghiên 
cứu (và những dự đoán) về 4IR và cách thức mà Phật giáo có thể 
giúp đánh giá các tác động này và đưa ra cho xã hội lựa chọn và 
hành động để tạo ra kết quả hạnh phúc tốt hơn cho cộng đồng. Do 
vậy, bài viết đại diện cho một phân tích lấy cảm hứng từ Phật giáo về 
chủ đề 4IR và những tác động đối với con người, vận dụng sự hiểu 
biết truyền thống lâu đời và cách nhìn về các nguồn phổ quát chính 
và “luật pháp” rằng nó ảnh hưởng lành mạnh tích cực (và mặt trái 
của 4IR, samsaric, khổ đau, trong đạo Phật?). Điều này liên quan 
đến việc tập trung vào cách 4IR liên quan tới dukkha và Tứ Diệu 
Đế. Tác động của môi trường cũng đóng một vai trò quan trọng 
trong việc bàn luận. 

Mối liên hệ chung giữa Phật giáo và 4IR đã được nghiên cứu 
trong một số công trình khác (ví dụ, Jones (2017) và các bài viết 
khác tại Hội thảo “Phật giáo và Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư” 
do Hiệp hội nghiên cứu Phật giáo Hàn Quốc tại Seoul năm 2017, 


3. Trong đạo Phật, samsara nghĩa là vòng luân hồi, sự tồn tại trần gian và cái chết, thấm nhuần 
và tồn tại bởi dục vọng và vô minh, và hậu quả nghiệp chướng của nó (King 2009). 


61ố | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Bristow (2017), Smith (2015)). Tuy nhiên, bài viết này chỉ nhấn 
mạnh duy nhất vào việc phân tích tính bền vững và hạnh phúc lâu 
dài, sự an lành bền vững của con người. Điều này dựa trên giả định 
rằng mọi người được gắn chặt vào một mạng lưới liên kết với nhau 
và thế giới tự nhiên mà họ là một phần trong đó. Chủ đề chính của 
bài viết là cách 4IR có thể ảnh hưởng, và tốt nhất là định hình trong 
quan điểm chung về môi trường và xã hội (bao gồm cả kinh tế) phát 
triển bền vững. Một chủ đề quan trọng là phân tích Phật giáo từ ảnh 
hưởng tiềm năng của 4IR trên dấu chân hệ sinh thái, dòng nguyên 
liệu và năng lượng và làm thế nào Phật giáo sẽ có thể gần như hỗ 
trợ chuyển đổi 4IR vào một phiên bản “màu xanh” (còn được biết 
là “mô hình kinh tế kỹ thuật xanh”) (hay Green TEP) trong một số 
ngành khoa học). Chăn chắn là nhiệm vụ này nhất thiết liên quan 
đến việc xem xét các khía cạnh an sinh và làm cách nào 4TR ảnh hưởng 
đến các nguồn phúc lợi chính, phù hợp với thế giới quan của Phật giáo. 

Phần tiếp theo cung cấp một cái nhìn tổng quan về những khía cạnh 
đáng chú ý của 4IR. Phần 3 tóm tắt một danh sách chi tiết về các tác 
động tiềm năng (chồng chéo và liên kết với nhau) của 4IR đối với nền 
kinh tế, xã hội và văn hóa rộng lớn hơn và môi trường tự nhiên. Nó làm 
nổi bật một số của hầu hết các tác động đáng chú ý có liên quan gắn 
liền với thế giới quan của Phật giáo và phần 4 thảo luận về làm thế nào 
mà trí tuệ cổ xưa này có thể giúp phân tích và đánh giá các tác động này 
góp phần hướng dẫn các cộng đồng định hình khuôn mẫu chuẩn về sức 
mạnh của 4IR vì lợi ích lâu dài. 

“Cách Mạng Công nghiệp lần thứ Ti ẳang trong giai đoạn sơ khai, uà 
hãy còn quá sớm để dự đoán được những gì nó sẽ hình thành. Nhưng hơn 
thế chúng ta có thể hiểu được bản chất uà những nguyên nhân, lại càng có 
nhiều khả năng gặt hái những lợi ích uà giảm thiểu rủi ro”. † 

Giả định thiết yếu cho bài viết này là Phật giáo có thể giúp hiểu và 
đánh giá động cơ và tác động của 4TR để nhằm đạt được đề xuất của 
Thomson. 


II ĐIỀU GÌ ĐẶC BIỆT VỀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0? 


Cách mạng Công nghiệp lân thứ nhất nổi tiếng từ trong các 
tiết học lịch sử hiện đại tại các trường học. Sự khởi đầu của nó 
đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong bản chất của các hệ 


4. Thomson 2015. 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 6l 7 


thống xã hội kinh tế và rộng lớn hơn - sự thay đổi đã phát triển 
và lan rộng với các chủ đề phổ biến và tác động trên khắp thế 
giới, đặc biệt trong vòng hơn 50 - 60 năm. Bắt đầu ở Anh vào 
cuối những năm 1700 với khả năng sử dụng đồng thời nhiên 
liệu hóa thạch, năng lượng và phát minh ra máy móc sử dụng 
năng lượng này để cơ giới hóa rất nhanh và tăng tốc cho sản xuất 
thủ công, làn sóng tích lũy công nghệ lan truyền khá nhanh trên 
khắp Tây Âu và Hoa Kỳ (Deane 1979). Cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ nhất cũng liên quan đến một loạt các đổi mới bổ 
sung và liên quan trong luyện kim, vận tải và truyền thông, thương 
mại và ngân hàng. Kết quả là sự gia tăng rất đáng kể về năng suất 
và tổng sản lượng, đặc biệt là trong các sản phẩm dệt may, hóa chất 
và kim loại. Nền kinh tế công nghiệp mới này mang lại sự gia tăng 
đáng kể về mức sống vật chất cho một số người, nhưng cũng mang 
lại cuộc sống lao động bị cấm đoán và thường xuyên bị đối xử tồi 
tệ cho những người di cư từ nông thôn và những người lao động 
thuộc tầng lớp khác (bị cuốn theo sự tái cấu trúc căn bản của nhu 
cầu lao động và điều kiện kinh tế - chính trị). 


Điều ít được biết đến chính là một loạt các kỷ nguyên cách 
mạng công nghiệp và cuộc cách mạng kinh tế kỹ thuật đã được xác 
định kể từ những phát triển kinh điển của thế kỷ XVIII. Tập trung 
vào bốn cuộc cách mạng thường được xác định có xu hướng bỏ 
qua tính chất khá liên tục và bản chất tích lũy của những thời điểm 
này. Tuy nhiên, chúng được xem là có đây đủ các đặc điểm độc đáo 
để được có thể phân biệt của các thời đại công nghiệp. Thuật ngữ 
“công nghiệp” (thường kết hợp với hoạt động sản xuất) để mô tả 
sự biến đổi hoàn toàn về xã hội và kinh tế, có phần nào thiển 
cận cho phạm vi và chiều sâu của tác động, và trong phần sau, 
chúng tôi sẽ đề xuất rằng các khái niệm như “Mô hình kinh tế 
kỹ thuật” là thích hợp hơn cho việc phân tích khoa học xã hội 
của động lực xã hội có liên quan. Vài đặc điểm chính của một 
trong số bốn cuộc cách mạng công nghiệp đã được phân loại 
theo một số khía cạnh, được trình bày và so sánh trong Bảng 1. 

Để phù hợp với cách tiếp cận điển hình của phần lớn tài liệu 
về lĩnh vực này, những tác động của hệ thống kinh tế và văn hóa 
- xã hội không được đề cập chi tiết trong bảng mô tả các cuộc 
cách mạng công nghiệp. Hai cuộc cách mạng công nghiệp đầu 
tiên có xu hướng chủ yếu là về hỗ trợ cơ học và năng lượng trong 


618 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


sản xuất hàng hóa vật chất, trong khi tích lũy thông tin và kiến 
thức và tiếp cận là trung tâm của cuộc cách mạng thứ ba. Một 
trong những đặc điểm nổi bật của 4IR là vận động theo hướng 
tích hợp thông tin, cảm biến, thực tế ảo và hệ thống tự ra quyết 
định (và đồ tạo tác vật lý: physical artefact) trực tiếp hơn vào 
ý thức của con người và thậm chí các cơ thể. 4IR đại diện cho 
một bước tiến vượt thời đại dựa trên các nguồn năng lượng mới 
hướng tới một hiện tượng công nghệ - “kỹ thuật số hóa” - nơi 
nhận thức ảo hướng dẫn mạnh mẽ các hành động của con người 
trong thế giới vật lý (Sentryo 2017). Khái niệm về 4IR đã thấm 
nhuần hiệu quả từ tác phẩm của nhà lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế 
Thế giới, Klaus Schwab trong cuốn sách xuất bản năm 2017 của 
ông với tựa đề “The Eourth Industrial Revolution”(Cuộc Cách 
mạng Công nghiệp lần thứ 4). Thông điệp chính của cuốn sách 
là cuộc cách mạng công nghiệp mới nhất này có thể liên quan 
đến những thay đổi to lớn hơn bất cứ giai đoạn nào trước đó, 
và do đó cần phải có sự quan tâm và cân nhắc kỹ lưỡng về bản 
chất của các công nghệ 4IR và các tác động của chúng. Phạm vi 
của các cuộc cách mạng trước đó được địa phương hóa nhiều 
hơn, nếu mở rộng theo thời gian. Bản chất toàn cầu rõ ràng của 
các biến đổi và ảnh hưởng của 4TR làm tăng tầm quan trọng của 
nó. Những đặc điểm chính của 4IR đã được vạch ra trong phần 
Giới thiệu và được phân tích cụ thể ở cột cuối cùng trong bảng 
số 1. Điều này được mô tả thêm một chút trong phần cuối cùng 
của phần này với bản xem trước của một số kết nối quan trọng 
giữa 4IR và đạo Phật. 

Nhìn chung, một trong những đặc điểm đặc biệt nhất của 
4TR đã được mô tả như sự đổi mới nhanh chóng và áp dụng các 
“hệ thống vật lý ảo” (Schwab 2017; Bloem et aÏl 2014) là “ngòi 
nổ cho các thiết bị kỹ thuật số được nối mạng và kết nối các 
với hệ thống vật lý và sinh học” (Jones 2017). Ñgòi nổ kĩ thuật 
số sinh học (biodigital) này có lẽ là tính năng cơ bản nhất của 
4TR và bao gồm một cụm những công nghệ liên quan dựa trên 
sự tương tác mãnh liệt hoặc thậm chí là gắn chặt công nghệ kỹ 
thuật số với “sinh học truyền thống” (fleshy biology) tao gồm 
các kết nối vật lý chặt chẽ giữa các cơ quan cảm giác và nhận 
thức) (Jones 2017). 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 619 


Bảng 1: Các khía cạnh chính của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 và các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó 


CMCN lần thứ 
nhất 


Từ 1770 đến 
1800 


Chuyển từ sức 
người và năng 
lượng khác sang 
năng lượng vô 
sinh (đặc biệt 
là than). Than, 
nước và hơi 
nước. 

Cơ giới hóa, 
nếu không sản 
xuất hàng loạt. 


CMCN lần thứ 
hai Cuối 
những năm 

1800 đến giữa 
những năm 
1900 

Năng lượng hơi 

nước, nhiệt điện 

than, dầu khí. 


Động cơ đốt 
trong và ô tô. 
Sản xuất hàng 
loạt, chủ nghĩa 
Ford và Taylor 
(quản lý khoa 
học sản xuất). 


Chia 
việc. 
Một số điện tử 
tương tự. 

Ống chân 
không, bóng 
bán dẫn trong 


thời kỳ sau. 


ca làm 


CMCN lần 
thứba Từ 
giữa những 
năm 1900 tới 
năm 2000 


Nhiên liệu hóa 
thạch, thủy 
điện, hạt nhân. 
Một số nguồn 
năng lượng tái 
tạo. 


Sự nổi lên của 
thiết bị điện tử. 
Máy tính - bộ 
vi xử lý và bộ 
nhớ/ưu trữ, 
sau đó là hệ 
thống mạng. 
Hệ thống phần 
mềm. 
“Cách mạng 
số” hỗ trợ sản 
xuất (so với 
trực tiếp) cho 
các hãng sản 
xuất; chuyển 
từ cơ khí sang 
tương tự điện 
tử sau đó kỹ 
thuật số. 
Điện và hệ 
thống lưu trữ 
năng lượng 
ác. 
Điện thoại di 
động và máy 
tính khác. 
Robot. 
Công 
sinh học 


nghệ 


CMCN lần thứ 
tư 


Thế kỷ XXI 


Nhiên liệu hóa 
thạch, thủy điện, 
hạt nhân. Một 
số nguồn năng 
lượng tái tạo. 


Trí tuệ nhân 
tạo; tìm kiếm 
dựa trên thuật 
toán, tiêu thụ 
và các phân tích 
khác; phần mềm 
ứng dụng và hệ 
thống xử lý cho 
nhiều công việc; 
người máy; In- 
ternet vạn vật; 
xe tự động; máy 
in 3D; sinh học 
tổng hợp và di 
truyền, chỉnh 
sửa bộ gen; công 
nghệ sổ cái phân 
tán — (DLT), 
blockchain, máy 
tính lượng tử, 
công nghệ nano; 
sinh trắc học; 
năng lượng tái 
tạo; nền kinh tế 
chia sẻ. 





Anh Quốc, 
Tây Âu, Bắc 
Mỹ 


Sản xuất cơ 
khí dựa trên 
hơi nước 
(đặc biệt là 
ngành dệt 

tái 


Tất 


cả các 
ngành sản xuất. 
Thép, xăng 
đầu, điện, điện 


dịch vụ chung. 


Bắc Mỹ, Tây và 
Trung Âu, Nga, 
Nhật, Austra- 
la. 

Lan rộng khắp 
vùng Trung 
Đông, Nam 
Mỹ. 


Hầu hết các 
ngành - đặc 
biệt liên quan 
đến thông tin 
và sản xuất quy 
mô lớn (hàng 
tiêu dùng lâu 
bền, ô tô, v.v.) 


Tương tự như 
CMCN lần 2, 
nhưng gồm 
có cả Đông và 
Nam Á. Gần 
như toàn thế 
giới 


Tự động hóa 
kỹ thuật số 
trong sản 
xuất bằn 
điện tử và 
công nghệ 
thông tin. 


620 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


'Tất cả 


Toàn cầu 


Vi mạch điện 
tử tái sản xuất 
hàng hóa 
hoặc dịch vụ. 
Tái xây dựng 
và sản xuất 
những hình 
thái mới của 
vật chất sinh 
học và vật lý 
mới đang tồn 
tại ở cấp độ 
nguyên tử, 
phân tử đến 
siêu phân tử. 





c|Xây dựng nhà 


điểm hệ | máy. Cấu trúc 
thống | xã hội tư sản và 


vô sản. Chủ ng- 
hĩa tư bản công 
nghiệp thay thế 
hệ thống cuối 
thời phong 
kiến / quốc 
gia / chủ nghĩa 
tư bản thương 
nhân hoặc chủ 
ngha trọng 
thương. Các 
công ty nhỏ và 


địa phương. 


Sự xuất hiện của 


các công ty lớn, 
công ty trách 
nhiệm hữu hạn, 
sở hữu cổ phần. 
Sản xuất nông 
nghiệp quy mô 
lớn và tự động 
hóa. 

Kỹ thuật nặng. 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 621 


phương thức 
mới để xử lý, 
lưu trữ và chia 
sẻ thông tin. 
Toàn cầu hóa. 


Hệ 


snh thái 
mở rộng của 
các thiết bị ¡n- 
ternet được liên 
kết để cải thiện 
chất lượng, hiệu 
uả và bảo mật 
và có lẽ khả 
năng phục hồi) 
của hoạt động 
sản xuất và quy 
trình; HơT (Blo- 
em et al 2014). 
Liên kết giữa các 
máy, thiết bị cá 
nhân, điều kh- 
lển và phân tích 
thời gian thực, 
thiết bị bảo mật; 
cảm biến và cơ 
cấu chấp hành. 
Các dịch vụ kinh 
doanh mới phát 
triển dựa trên 
liên kết thế giới 
vật lý ảo và máy 
thay thế thông 
minh các tác vụ 
thông thường. 
Sự sụp đổ của 
sản xuất quy 
mô lớn kỹ năng 
kém và việc làm 
có khả năng tự 
động hóa. 





ệ | Kênh 


CMCN lần thứ | CMCN lân thứ 
nhất hai Cuối 
: Á những năm 
Từ1 nđến Í 1800 đến giữa 
1800 „ Š 
những năm 
1900 
rạch, | Động cơ tua - 
triển khai chậm |bin hơi nước 
về đường sắt. | - đường sắt, tàu 


biển; trong thời 
đại sau này, ô tô 
và máy bay động 
cơ đốt trong. 


Điện báo, radio 
và điện thoại. 


CMCN lần 
thứba Từ 
giữa những 
năm 1900 tới 
năm 2000 


Ô tô, xe tải, 
máy bay, tàu 
cao tốc. 


TV, điện thoại 
di động. Inter- 
net. 

Làm việc từ xa. 


622. CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


CMCIN lần thứ 
tư 


Thế kỷ XXI 


Ô tô, xe tải, máy 
bay, máy bay 
không người lái. 


Internet. Thiết bị 
cầm tay. 

Hệ thống không 
gian mạng. 





Nguồn: Áp dụng và phát triển từ Schwab (2017), John Grill 
Centre (2018), Khan và Isreb (2018), Huffington (2017); 
Klugman (2018); The Oracle (2018) và những người khác. 


Điều này thể hiện sự kết hợp giữa khả năng của con người và 
máy móc, trong đó, công nghệ không chỉ được sử dụng, mà gắn 
bó sâu sắc với cuộc sống của ta, và ngày càng kết nối về thể chất 
hoặc cấy vào cơ thể chúng ta. Đó là dấu hiệu của sự thay đổi với 
việc chuyển đổi sang 4IR - công nghệ được tách biệt về mặt vật 
chất (một loại tăng cường mở rộng) nhưng bắt đầu được hấp thu 
(về mặt sinh lý học và tất nhiên là trong việc định hình lối sống của 
chúng ta) (Khan & Isreb 2018). Sự kết hợp này bao gồm tất cả mọi 
thứ, từ nhận thức (ảo hóa) đến sinh lý học kỹ thuật số - biological 
physiology (chủ nghĩa sinh vật cơ khí hóa - cyborgism). Điều này 
thường được ghi nhận là “làm mờ” giữa ranh giới vật chất, tinh 
thần và kỹ thuật số, giữa tự nhiên và máy móc, và các vật chất và 
nhân tạo, và báo hiệu sự hội nhập của con người, sinh học (không 
phải con người) và thế giới vật chất và kỹ thuật số khác (Chansoda 
và Saising 2018; Schwab 2017; Jones 2017). 

Kỷ nguyên công nghệ hiện tại không chỉ là phản ứng sinh lý học. 
Ảo hóa có nhiều mức độ trong sử dụng dịch vụ, thu thập thông tin 
và trải nghiệm. Ví dụ, khi chơi game và nhắn tin SMS có thể thiếu 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 623 


các yếu tố con người thời tiền công nghiệp hóa, nhiều loại giao tiếp 
4IR vẫn giữ các chế độ kết nối vật lý mạnh mẽ của con người, ví 
dụ: hình ảnh và giọng nói trong phần mềm Skype và ứng dụng viễn 
thông liên quan, và cải thiện việc di chuyển bằng tàu cao tốc và 
trên không có làm tăng khả năng tương tác đời thật của con người. 

Có lẽ một đặc tính phổ biến hơn về 4IR chính là sự tăng cường 
của một trong những xu hướng chính trong cuộc Cách mạng công 
nghiệp thứ ba - đánh dấu sự khởi đầu của một hình thức của siêu 
liên kết (ví dụ, “Internet vạn vật”) liên kết các thế giới ảo và vật lý. 
Hậu quả của sự kết nối mạnh mẽ này, trí tuệ nhân tạo và các hệ 
thống xử lý có thể quản lý “gói dữ liệu lớn” là một khả năng nhân 
rộng, sức mạnh tổng hợp và tốc độ truy cập thông tin, học hỏi và 
đưa ra quyết định, so với các mô hình cộng đơn giản từ trước. 


Như đã đề cập trước đó trong phần này, sức mạnh và khả năng 
kết nối cực mạnh của 4IR được công nhận rộng rãi để có tác động 
rất quan trọng và phá vỡ cao - cả mặt tích cực và tiêu cực - đến xã 
hội. Những người yêu thích công nghệ thường rất lạc quan và hào 
hứng với triển vọng của 4IR để “thúc đẩy nhân loại” (John Grill 
2018) và tiềm năng lợi ích kinh tế và giải trí thực sự là lớn nhất (ví 
dụ, ghi chép những phát triển có ích trong nửa thế kỷ qua được nhà 
Tâm lý học Steven Pinker tán thành (2019)). 


Tuy nhiên, việc áp dụng vô điều kiện các xu thế của 4IR sẽ đưa 
con người đến một lãnh thổ mới và đồng thời đưa đến nhiều tác động 
ngoài ý muốn hay “tác động ngoại cảnh, các vấn đề về tâm lý đạo đức 
xã hội, nó sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến hạnh phúc của cá nhân và cộng 
đồng. Những thay đổi sẽ tiếp tục biến đổi cách chúng ta làm việc, tái 
tạo, tương tác xã hội, cảm nhận thế giới, ăn, đi lại và thậm chí ngủ, và 
có thể cách tư duy. Các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó cũng 
có hàng loạt tác động đến cuộc sống của con người - ví dụ như, xe hơi 
và điện, nhưng về mặt nào đó, những tác động này mang tính vật chất 
nhiều hơn đối với hoạt động của con người (ví dụ: phương tiện đi lại 
và tiện nghỉ gia đình) trong khi 4IR lại có chiều hướng nhận thức và 
có thể có ảnh hưởng sâu sắc hơn xét về những tác động tinh thần và 
các vấn đề khác. 

4IR không chỉ đơn giản là một hiện tượng công nghệ sẽ đáp 
ứng tất cả các nhu cầu chưa được đáp ứng hiện tại của con người 
và khiến chúng ta thỏa mãn. Thật vậy, thật cởi mở để đặt câu 


6244| CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


hỏi chính xác 4IR sẽ mang lại điều gì và tại sao chúng ta lại 
muốn những kết quả này - bao gồm những tác động có lợi ích 
bền vững như lợi ích kinh tế. CMCN lần 4 sẽ không dừng lại, 
tuy nhiên những biến đổi trong quá trình (và những tác động 
ngoài ý muốn mạnh mẽ không thể tránh khỏi) cần phải được 
xem xét và đánh giá cẩn thận. Những vấn đề gì cần được giải 
quyết hay cải thiện trong 4IR - sức khoẻ, sống lâu hơn, nghèo 
đói, trải nghiệm đa dạng, lựa chọn về lối sống và cuộc sống, giải 
trí nhiều hơn, thời gian rảnh rỗi, một cuộc sống dễ dàng hơn, 
nội tâm, hòa bình và sự mãn nguyện? Làm thế nào những mục 
tiêu này đã đạt được trong các cuộc cách mạng công nghiệp 
trước đó? 

Phật giáo có trí tuệ to lớn để đưa ra những đánh giá về các 
mục tiêu này, đặt ra câu hỏi, đánh giá giá trị thực và hướng thay 
đổi có thể thích nghi với 4TR. Nó sẽ góp phần để trả lời theo 
các câu hỏi cơ bản về những gì chúng ta muốn và những gì sẽ 
mang lại cho chúng ta hạnh phúc lâu dài và có thể liên quan tới 
những giả định và động cơ (ham muốn và lựa chọn) sẽ thúc đẩy 
và dẫn dắt 4IR. 


II.NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CMCN LẦN THỨ 4 


Những ảnh hưởng của 4IR đã được thảo luận rộng rãi. Thường 
có sự phấn khích đáng kể về cam kết của những kỳ quan công nghệ 
trong “những thế giới mới dũng cảm; có lẽ với một chút lo lắng về 
những tác động tiêu cực liên quan đến việc làm. Tuy nhiên, phải 
nhấn mạnh rằng phân tích kỹ lưỡng, sâu sắc hơn, cho rằng các tác 
động tiềm năng trong tương lai của 4IR không thể đoán trước và 
lớn hơn nhiều những mô tả trong các bài viết đại chúng. Những 
tác động sâu rộng chắc chắn có khả năng gồm hai mặt tích cực lẫn 
tiêu cực, trong khi giá trị và đánh giá của những tác động này có thể 
mang tính chủ quan cao, sự xem xét cẩn thận và khôn ngoan chắc 
chắn sẽ giúp mang lại kết quả tốt hơn cho từng quốc gia cho đến 
toàn thế giới. 

Một số tác động, chẳng hạn như kéo dài tuổi thọ và cải thiện sức 
khỏe, dường như rõ ràng là những kết quả tốt đẹp, nhưng khó khăn 
hơn nhiều khi đánh giá các tác động tích cực của sự thay đổi như 
tiếp tục gia tăng trong lựa chọn giải trí và tiếp cận thông tin, thông 
tin và truyền thông, tích hợp các hệ thống mạng với tâm lý và cơ 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 625 


thể con người, và trí tuệ nhân tạo (AI) hướng dẫn các quyết định cá 
nhân và tập thể. Thật vậy, việc mở rộng phân tích sẽ cho thấy sự cải 
thiện đáng kể tuổi thọ, thậm chí sẽ chỉ ra một số thách thức lớn đối 
với xã hội trong tương lai. 

Chẳng có gì đơn giản như vẻ ngoài, và một trong những bài 
học chính rút ra từ các nghiên cứu khoa học và xã hội trong nửa 
thế kỷ qua chắc chắn là, luôn có những hậu quả không thể lường 
trước từ mọi sự can thiệp to lớn của con người. Hơn nữa, những 
hậu quả không lường trước này có thể có tác động rất lớn đến 
hạnh phúc. Chúng được biết đến theo nhiều thuật ngữ (bao 
gồm: “ngoại cảnh”, “hiệu ứng lan tỏa”, “hiệu ứng dòng chảy”) và 
đã trở thành một đặc điểm chính của nghiên cứu về khoa học 
tự nhiên và xã hội, và nghiên cứu chính sách (Thiele 2011). Sự 
ảnh hưởng lan tỏa của hiệu ứng ngoài ý muốn vẫn thường bị bỏ 
quên trong niềm phấn khởi của việc mở ra các hệ thống công 
nghệ mới và điều này thể hiện rõ trong việc duy trì khái niệm 
công nghệ của “Các cuộc cách mạng công nghiệp”. Sự thừa nhận 
tầm quan trọng sâu sắc hơn nhiều của toàn bộ nền kinh tế và 
các tác động văn hóa xã hội khác (và tác động môi trường) là 
nắm bắt một cách rõ ràng các cách tiếp cận liên quan như sự 
phát triển của “Mô hình kinh tế kỹ thuật” (Ereeman et al 1986). 
Chúng ta sẽ quay trở lại khái niệm này ở phần tiếp theo. 

Bảng 2 đưa ra một danh sách chi tiết về điều tích cực và tiêu cực, 
sự lan tỏa xã hội và kinh tế trực tiếp và gián tiếp, những tác động 
này được liên hệ tới 4IR. Người đọc được khuyên nên kiểm chứng 
những tác động một cách cẩn thận, hay ít nhất là đề cập tới bảng 
nếu cần, để làm cơ sở cho việc thảo luận về những đóng góp của 
Phật giáo đến việc định hình 4IR một cách tích cực trong Phần 4 
của bài viết. Những yếu tố chính của những tác động này, đôi khi 
là các ghi chú cụ thể hơn, được tóm tắt trong bảng. Phải thừa nhận 
rằng có nhiều vấn đề phức tạp, theo nhiều khía cạnh với sự chồng 
chéo đáng kể giữa chính những tác động và những sự nhập nhằng 
liên quan đến lợi nhuận ròng và lợi ích liên quan của chúng hay là 
vấn đề chi phí. Những tác động này được sắp xếp theo từng hàng để 
phản ánh tính logic chung tương tự. 

CMCN 4.0 sẽ tiếp tục mang lại nhiều đóng góp tích cực cho 
xã hội, điều đã được đem lại từ các cuộc “CMCN” trước đó. 
Trong phần các lợi ích ở bảng 2, những tác động có liên quan tới 


626 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


tăng trưởng kinh tế và thu nhập (mục 1 - 3), tăng năng xuất và 
giảm chi phí thương mại (ví dụ: giao thông, truy cập thông tin 
và liên lạc), mức độ thấp hơn sự lựa chọn của người tiêu dùng 
và hiệu quả từ bên mặt cung ứng và các phần (5,6,7,8) đều liên 
quan đến tiềm năng to lớn mà 4IR giúp hơn nữa trong việc giảm 
nghèo và giảm bớt nỗi khổ cho những người khó khăn hơn. Khả 
năng giải quyết vấn đề dựa trên dữ liệu của 4IR, cùng với khả 
năng cung cấp thông tin và hình ảnh, âm thanh, dữ liệu khác, 
và các dịch vụ khác miễn phí hoặc với chi phí rất thấp, điều này 
củng cố hơn nữa sự tăng trưởng ngoạn mục về sản lượng hàng 
hóa có sẵn cho tiêu dùng cho những người có điều kiện kinh 
tế." Thật vậy, khi tôi thực hiện bài nghiên cứu này, hiệu quả liên 
quan đến 4IR đã tăng lên từ khả năng tiếp cận nhiều nguồn tài 
liệu tham khảo, và kiểm chứng về mặt các khái niệm và ý tưởng 
(hãy tạo ra một tài liệu có tính hệ thống, phổ biến có sẵn) là 
một hiện tượng và lợi ích to lớn đến khả năng nghiên cứu của 
bản thân. 

Chúng ta sẽ trở lại để tìm hiểu một số quan điểm lấy cảm 
hứng từ Phật giáo về những lợi ích kinh tế và tác động khác 
trong phần tiếp theo. Tuy nhiên, một điều quan trọng nhất 
trước những câu hỏi của Phật giáo về tính chính xác của mối 
liên hệ giữa hạnh phúc và tích lũy của cải, thoải mái chi tiêu 
vượt quá mức được cho phép của nền an ninh kinh tế. Quan 
trọng hơn là mục đích cơ bản của hành động, lòng từ bi trong 
việc phân chia lợi ích và bản chất của tác hại tràn lan bởi những 
hành động dẫn đến sự dư dả này. Đây là chủ đề chính xuyên 
suốt trong các phần còn lại của bài viết. 


5. Kahn và Isreb (2018) ghi chép về cách những phát triển công nghệ gắn với CMCN 4.0 được 
ước tính sẽ thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu khoảng 15.7 nghìn tỷ USD năm 2030. 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 627 


Bảng 2: Những tác động về kinh tế và xã hội của Cách mạng 
CN lần thứ 4- Tích cực và tiêu cực 


Những tác động tích cực của 
4IR 


Tăng thu nhập, chất lượng 
cuộc sống (dựa trên mặt vật 
chất và mức chỉ tiêu) 

Tăng năng suất - trong nhiều 
lĩnh vực; số lượng không đổi 
và ít tốn kém (lao động, tổng 
hệ số, thời gian); giảm giá 
thành rất mạnh và tăng thu 
nhập thực tế liên quan (sức 
mua). 


Giảm đáng kể chỉ phí thương 
mại và lãng phí - giảm chi 
phí vận chuyển / đi lại, thời 


gian và thông tin liên lạc (và 


nhu cầu); tạo thuận lợi cho 
thương mại. 


Liên 
quan mật 
thiết đến 
tác động 


Sự giàu có ngày càng lớn 
đưa đến sự gia tăng về các 
hoạt động từ thiện. 


Liên hệ chặt chẽ với việc 
tăng thu nhập. 

Năng suất lao động 
không thể tận dụng được 
các chương trình giảm 
giá từ công nghệ tiên tiến 
hơn (điều này sử dụng giá 
trị của sản phẩm). Điều 
này có nghĩa là, đã bỏ qua 
mất năng suất dịch vụ. 
Một biện pháp tốt hơn 
cho năng suất lao động 
nên sẽ làm mất hàng giờ 
để tạo ra một dịch vụ 
hoặc lợi ích tương đương. 
Thuận tiện, tiết kiệm 
thời gian hiệu quả Giao 
thông vận tải - Các tuyến 
đường tối ưu, tắc nghẽn 
thông tin, thông tin tuyến 
đường giao thông. 





Những tác động tích cực 
của 4IR 


Tăng cường đáng kể khả 
năng tích lũy kiến thức/ 
hiệu quả và tiểm năng 
giáo dục. 


Cải thiện việc ra quyết 
định của người tiêu dùng 
(nên việc mua sắm được 
thực hiện là mức tối thiểu 
phù hợp với nhu cầu của 
người tiêu dùng) ; lựa 
chọn hiệu quả và thông 
tin người tiêu dùng; thêm 


thông tin, tùy chỉnh tiêu 
thụ - Bên Cầu. 


Cung cấp dịch vụ tối ưu 
(ví dụ, giao thông). 

- Hiệu quả Trọng Cung. 

Tạo điều kiện giải quyết 
vấn để, ví dụ: thông tin 
về nhà ở, bảo dưỡng xe và 
các công việc khác, GIS, 
dịch vụ hậu cần. 


Chi phí từ miễn phí tới 
rất thấp trong nhiều mặt 
hàng và các dịch vụ, kiến 
thức và phương pháp giải 
quyết những câu hỏi, vấn 


đề. 


628 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Lưựa chọn có khả năng 
làm tăng sự hài lòng 
(ngày lễ, hoạt động 
giải trí; địa điểm / 
thời gian); giả sử 
người tiêu dùng có 
nhu cầu thực sự (lựa 
chọn sáng suốt dẫn 
đến cải thiện sức khỏe 
chủ quan). 


Liên quan chặt chẽ 
đến việc giảm chi phí 
thương mại. 


Hầu hết các hiệu ứng 
tích cực được liệt kê 
ở đây liên quan đến 
việc giải quyết vấn đề. 


Đặc biệt là dịch vụ 
khu vực bậc bốn. 





Những tác động tích cực 
của 4IR 


Giải trí nhiều hơn; đa 
dạng; kích thích; học 
tập; kinh nghiệm. 


Nhu cầu về hàng hóa và 
dịch vụ, cùng với mong 
đợi về hạnh phúc từ các 
dịch vụ/ thông tin có 
thể được hoàn tất hoặc 
sử dụng mà không cần 
kết nối vật lý - chỉ cần 
chuyển thông tin. 

Nhiều hiệu quả về môi 
trường - cải thiện năng 
suất, tài nguyên thiên 
nhiên và cải tiến công 
nghệ xử lý chất thải. 

Liên quan chặt chẽ đến 
năng suất và giảm chi phí 
giao dịch. 

Nhu cầu kết nối vật lý 
giảm trong mục (10) 
đóng góp vào hiệu quả 
môi trường / năng lượng. 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 629 


Nhiều nguồn tài liệu 
cho vấn đề này được 
đánh dấu trong các 
mục trước - ví dụ: tiết 
kiệm trong nhu cầu 
và hiệu quả trong vận 
chuyển, quản lý năng 
lượng. 


Các công nghệ 4IR 
có thể tiếp tục tăng 
cường tiết kiệm vật 
liệu và năng lượng 
(và tăng dịch vụ tiêu 
thụ), ví dụ: ít phải vận 
chuyển, ít thời gian 
hơn, giải quyết vấn đề 
nhanh hơn (tăng mức 
độ dịch vụ về hàng 
hóa và dịch vụ). 





Những tác động tích cực 
của 4IR 


Chẩn đoán sức khỏe, 
điểu trị phòng ngừa 
bệnh tật. 


Tiềm năng sáng tạo. 


Nâng cao năng lực quản 
trị - phản hồi, phối hợp, 
tham gia với Chính phủ.. 


Mạng xã hội, blog, trò 
chơi điện tử, các trang 
mạng xã hội (ví dụ: hẹn 
hò) tăng sự tương tác, các 
mối quan hệ và xã hội 
thuộc trong các mạng 
ngang hàng và mạng xã 
hội. 


630 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


4IR có thể nâng cao 
các kỹ năng, phương 
tiện và có thể là thời 
gian để sáng tạo hơn 
cho mọi người. 


1. Thông tin hữu ích; 
giải quyết vấn đề 
2. Thuộc về cộng đồng 


` (C2 LˆÃ 


(nếu là “ả 

3. Gặp gỡ và giao tiếp 
xã hội với người thật 
(tương thích hơn) - 
do vậy tiềm năng tăng 
cường tiếp xúc trực 
tiếp (ví dụ: thiết bị 
pixel buds). 

4. Hiểu biết đa văn hóa 
và sự gắn kết nhưng có 
thể tạo điều kiện cho 
chủ nghĩa cực đoan, 
thao túng... 





CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 63] 


Tăng nhận thức tập thể Tuy nhiên, điều này 
và ý thức đạo đức; khu- cũng có thể tạo bị 
yến khích sự trung thực thao túng và tuyên 
và chân thành. truyền. 


Giảm thiểu xung đột và Gần với mục 4 và 

chiến tranh. (15) ở trên. Giao tiếp 
và hiểu biết tốt hơn 
trong cộng đồng so 
với việc bị chủ nghĩa 
dân tộc ưu tú trục lợi 
và tuyên truyền vì lợi 
ích một nhóm người 
đứng đầu quốc gia. 
Những rào cản văn 
hóa đã giảm xuống. 


Nguy cơ gia tăng sự bất 
bình đẳng và thất nghiệp. 





632.Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Những tác động tích cực 
của 4IR 


Lệch lạc về lối sống -— 
thể chất và tinh thần (có 
nhiều rối loạn chức năng 
tâm thần có liên quan có 
thể được ghi chú dưới 
đây). 


Liên 
quan 
mật 
thiết 
đến tác 


động 


Tác động tiêu cực đến 
sức khỏe [nhiều trong 
số đó đã xuất hiện từ 
CMCN 2.0 chứ không 
chỉ từ 4.0] - bệnh béo 
phì nhất là ở trẻ em, 
giảm các hoạt động 
ngoài trời của trẻ em, 
bệnh tiểu đường... bắt 
nguồn từ “thành công” 
của kinh tế công nghệ; 
thực phẩm đã qua chế 
biến, đường, mạng xã 
hội, TV và máy vi tính, 
lười vận động, căng 
thẳng mãn tính; khả 
năng cám dỗ và quan 
hệ thân mật (ngoại 
tình). 

Đường & thực phẩm 
chế biến: con người 
thời săn bắt hái lượm 
tiêu thụ 30-450 muỗng 
đường/năm; bây giờ 
chúng ta ăn trung bình 
22 - 32/ngày. 

Lối sống lười vận động 
=> con người thời tiền 
công nghiệp thường đi 
bộ từ 9 - 1Š km/ ngày; 
bây giờ thì đi ít hơn 0,Š 
km/ngày. 





Những tác động tích cực 
của 4IR 


Sự phát triển không 
tương thích giữa tâm 
sinh lý của con người với 
môi trường và cách sống 
mới. 

Rối loạn tâm thần và 
xã hội sai lệch từ thiên 
nhiên trong thành phố, 
môi trường xây dựng. 


Căng thẳng và lo lắng từ 
mức độ thay đổi nhanh 
chóng liên quan đến 4TR. 
Lên mạng trực tuyến như 
một cách để thể hiện 
mức độ “tự sướng” (yêu 
mình thái quá); tình 
trạng khoái lạc/ quan 
tâm không thực tế và 
căng thẳng/ trầm cảm từ 
việc nghiện điều này và 
xao nhãng vào việc khác. 


Quá tải thông tin / cảm 
giác (kích thích quá 
mức); sự bận rộn, gần với 
sự không phù hợp tiến 
hóa dưới đây; và cũng 
phân tâm / giáo dục. 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 633 


Xã hội hiện đại (và môi 
trường tự nhiên được 
xây dựng vàbiến đổi) rất 
khác biệt so với xã hội 
cách đây hơn 100.000 
năm của quá trình tiến 
hóa chậm; vì vậy, có 
một sự không phù hợp 
hoặc không đúng. Con 
người không thay đổi 
nhiều về mặt sinh học 
trong 25.000 năm. 


Lựa chọn bị tê liệt - khi 
mọi thứ đều rất phức 
tạp và đầy đủ thông 
tin, việc ra quyết định 
và sự lựa chọn trở nên 
gần như không thể 
giải thích được. 





Những tác động tích cực 
của 4IR 


4IR có thể dẫn đến áp 
lực tâm lý thông qua việc 
đối diện với giới hạn cao 
nhất từ khả năng tinh thần 
hữu hạn của con người để 
đánh giá một lượng lớn 
thông tin phức tạp. 

Chi phí môi trường - tăng 
năng suất lao động dẫn 
đến tăng thu nhập và tiêu 
dùng và nguồn nguyên 
liệu, năng lượng và chất 


thải (hiệu ứng “tái lại”); 
phức tạp, độc hại, những 


vật liệu mới.. 


Công nghệ được toàn 
cầu hóa dẫn đến đồng 
nhất hóa văn hóa và mất 
ý nghĩa và đa dạng văn 
hóa. 


Loại bỏ cảm giác tự do, kích 
thích, niềm vui và sự ngẫu 
nhiên bị ảnh hưởng từ sự tự 
định lượng - chủ nghĩa sinh 
vật cơ khí hóa (cyborgism) 
/ tự vận hành / cải tiến con 
người; sự hoàn hảo và khả 
năng dự đoán cao. 


634 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Điều này rất gần với 
quá tải thông tin và có 
lẽ là cái giá hay là một 
ràng buộc tự điều chỉnh 
của 4IR. 


Mất sự phong phú, kế 
ước và ý nghĩa của trải 
nghiệm văn hóa trong 
một thế giới kết nối 
siêu tốc hơn là một thế 
giới tương đồng sinh 
vật được cơ khí hóa. 
Tương đồng với mục 
số (9) và khác biệt với 
mục (19). 





CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 635 


Tác | Những tác động tích 
động cực của 4IR 


Mong đợi về sự hiệu Liên quan đến hầu hết các 
quả, truy cập liên tục hiệu ứng số 4 và 5; 4IR thể 
vì nhiệm vụ công hiện một bước đột phá trong 
việc và sự thỏa mãn việc củng cố sự kiểm soát và 
nhất thời. thao túng cuộc sống và thế 
giới của chúng ta - đặc biệt là 
các quá trình tự nhiên và bản 
11 man Zy T,A Xin g 
chất. Kiểm soát bên ngoài của 


các khía cạnh cơ bản của cuộc 
sống bằng công nghệ có lẽ là 
không thực tế và là nguyên 
nhân làm mất đi hạnh phúc, 
ví dụ như sinh ra, mất đi, cảm 
xúc. 

Kỳ vọng một cách dễ Như tác động tiêu cực của 

dàng, thoải mái và mục (11). 

khả năng ngừa nỗi 

đau và bệnh tật 


Tăng khả năng phân Mặc dù 4IR mang lại tiềm 
tâm - Nền kinh tế năng lớn cho việc tiếp cận và 
` P 
sức chú ý. tích lũy tri thức ở cấp độ cá 
Gần giống với tác nhân, nó cũng có thể gây ra 
động tiêu cực số sự lười biếng và mất tập trung 
13 


(3). - trò chơi điện tử, tin nhắn, 
video; khoảng thời gian tập 
trung và kiểm soát kém cho 
những bộ não thông minh; 
động não; hành vi bốc đồng. 


Nguy cơ gián đoạn việc học 
tập. 





Những tác động 
động | tích cực của 4IR 


4IR có thể đem 
đến sự gia tăng 
nhiều lợi ích 
về hàng hóa và 
dịch vụ, đó là sự 
“thích ứng” 


4IR có thể tăng 
tính dễ bị tổn 
thương với 
quyền lực và sụp 
đổ hàng loạt/ 
ảnh hưởng ngấm 
ngầm, và chiến 
tranh. Năng lực 
này cũng có tiềm 
năng cho tất 
cả lợi ích quan 
trọng. 


636 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Trong khoa học kinh tế, sự thích 
ứng ám chỉ đến một thực tế rằng 
chi tiêu mới, tốt hơn và tăng lên 
thường có xu hướng trở thành 
tiêu chuẩn mới và con người điều 
chỉnh và mong đợi sự tiếp diễn. 
Kết quả bị giới hạn về các lợi ích ổn 
định trong sự thịnh vượng. 


Khả năng lừa dối và thao túng của 
giới lãnh đạo / tâng lớp tinh hoa; 
duy trì sự bất bình đẳng, tiềm ẩn 
cho các cuộc tấn công kinh hoàng 
và phát tán rộng trên mạng. Tạo 
điều kiện dễ dàng cho những 
thông tin giả trở thành thông tin 
thật. Các vụ tấn công công nghệ 
quân sự; các vũ khí sinh học, vũ 
khí tự động, chiến tranh người 
máy, thiệt hại hàng loạt được hỗ 
trợ bởi các nhóm nhỏ nặc danh. 
Năng lực được gia tăng và liên 
quan của quyền lực cá nhân và 
tập thể ảnh hưởng những người 
khác (bằng tri thức). 

Những nỗi sợ về tạo ra một lộ 
trình để ngăn cản sự khởi đầu 
cơ bản của “Singularity” (Sự phi 
thường: một giả thiết về việc 
máy móc sẽ thông minh hơn con 
người) (xem Kurzweil 2010). 





Những tác động 


động | tích cực của 4IR 


Có thể tạo điều 
cho Chính phủ 
trục lợi - chủ 
quyền, sự kiểm 
soát, tẩy não, 
xâm nhập và 
kiểm soát xã 
hội; mất quyền 
tự do cá nhân. 


Tương đồng với 
mục số (15). 


Phương tiện 
truyền thông 
mạng xã hội - 
một mô hình 
thu nhỏ của 
thực tế ảo; có 
nhiều điều tốt 
xấu đan xen 
(quá nhiều thứ 
để có thể bao 
quát hết). 


Liên 
quan 
mật 
thiết 
đến tác 


động 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 637 


Các mô hình dân chủ thông 
thường có thể bị ảnh hưởng và ít 
khả thi hơn (đặc biệt là với mục 
số 15); có thể được bù đắp bằng 
những lợi ích tham gia của người 
dân đối với các công nghệ mới 
của 4IR; cũng có bị kiểm soát 
trong các xã hội cai trị chuyên 
quyền độc đoán. 

Bắt nạt qua mạng; tình dục; mất 
quyền riêng tư nói chung và khả 
năng sống một cuộc sống mong 


muốn (nhưng đây cũng có thể 
là một kênh kiểm chứng xã hội 
tích cực). 


Có nhiều tác động tốt và xấu 
tiềm ẩn - phức tạp, lan rộng và 
quá khó để đề cập chi tiết ở 
đây. Một mặt tiêu cực, tính ảo 
hóa, tính biểu tượng của những 
điều cơ bản là không có thật của 
sự tương tác được xem như là 
nguyên nhân đáng chú ý của vấn 
đề mất đi sự tương tác ngoài đời 
thực. Tất nhiên là có nhiều hiệu 
ứng tương tác tích cực có thể bù 
đắp lại là rất tốt. 





Có thể nói, hạn 
chế về khả năng 
nâng cao và duy 
trì hạnh phúc 
thực sự qua các 
lợi ích tiến bộ về 
kinh tế đã được 
giả định trong 
4IR (ít nhất là 
ngoài vài điểm). 


Không gắn kết 
- hình thái mất 
đi sự hài lòng 
làm giảm đi sự 
gắn kết trực tiếp 
giữa con người 


638 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Sự giàu có và giải trí tăng nhưng 
không tăng đáng kể về lợi ích 
liên quan đến phúc lợi cho người 
dân ở quốc gia có thu nhập cao 
“điển hình” Bản chất thích ứng 
của hàng hóa và dịch vụ mới 
(xem mục số 14). 


Những kết nối ảo hóa của xã hội 
và môi trường tự nhiên. Sử dụng 
thời gian, cách sống và khả năng 
trì hoãn đi kèm với ảnh hưởng 
của 4IR có thể làm giảm đáng kể 
sự tương tác ngoài đời thực và 


với thiên nhiên. 


đắm chìm trong những thế giới 
xã hội và tự nhiên. 





Nguồn: Adapted and extended from Chansoda & Saising 
(2018), Conceicão & Heitor (2011), Kidslox (2018), Schwab 
(2017), Sunstrom (2015), Thomopolous & Karanasios (2014), 
The Oracle (2018), Wisnioski 2015. 


Các lợi ích chính khác của 4IR bao gồm sự gia tăng bền vững của 
thông tin hỗ trợ giải quyết vấn đề (7) - một mức tăng hiệu quả có 
sự phân nhánh cho hầu hết các hoạt động kinh tế và đời sống khác, 
bằng cách giảm chi phí đầu vào sản xuất như vật liệu, năng lượng 
và thời gian. 4IR cũng hứa hẹn sự tăng trưởng chưa từng có các loại 
hình giải trí và độ sâu, tính đa dạng, nghe nhìn và khuyến khích các 
thông tin khác, và trải nghiệm học tập tiềm năng. Chúng ta sẽ quay 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 639 


trở lại để đề xuất một quan điểm của Phật giáo về những phát triển 
này trong phần tiếp theo. 


Các tác động môi trường tích cực liên quan đến (10) và (11) 
trong Bảng 2 là những điểm nhấn quan trọng và đáng chú ý cho cuộc 
thảo luận sắp tới về sự đóng góp của Phật giáo. Một trong những kết 
quả chính của 4IR là sự gia tăng chung về hiệu quả tài nguyên mà 
công nghệ thông tin và truyền thông đem lại. Công nghệ giúp tăng 
năng suất lao động trực tiếp cũng như giảm chi phí giao dịch và nhu 
cầu kết nối vật lý và du lịch tới thực hiện nhiều hoạt động kinh tế, 
hộ gia đình và giải trí đều dẫn đến ít nguyên liệu, năng lượng và thời 
gian (và thường lãng phí khí thải) cho mỗi đơn vị dịch vụ đầu ra. Ví 
dụ về giảm nhu cầu kết nối vật lý bao gồm đặt taxi, đặt chuyến bay 
và chỗ ở, chọn, mua và giao sản phẩm, xem phim và phim nhiều tập, 
chơi trò chơi, hậu cần gia đình, và sắp xếp chọn thời điểm cho các 
gặp gỡ xã hội. 

Tất nhiên, tác động chung của các xu hướng này đối với áp lực 
môi trường phụ thuộc vào những thay đổi liên tục về mức độ và bản 
chất của tiêu dùng (và thay đổi dân số). 

Một số thành tựu mà Công nghiệp 4.0 đem lại bao gồm: 

¡. Cải thiện chẩn đoán sức khỏe, điều trị, phòng chống bệnh tật. 

ii. Cải thiện việc học tập, cách thức và khả năng có nhiều thời 
gian hơn cho các hoạt động sáng tạo (với giả định rằng dự kiến thời 
gian rãnh tăng do tăng năng suất kinh tế trong các cuộc cách mạng 
công nghiệp trước đó không xảy ra). 

li. Cải thiện việc quản lý của chính phủ - cải thiện cách phản 
hồi, phối hợp, tham gia của cộng đồng với Chính phủ. 

¡v. Phương tiện truyền thông xã hội, blog, diễn đàn, trò chơi 
điện tử, các trang web mạng xã hội (ví dụ: hẹn hò) có thể làm tăng 
sự tương tác, tăng cơ hội và hiệu quả cho các mối quan hệ và các vấn 
về xã hội trong các mạng ngang hàng và mạng xã hội. 

v.. Tăng nhận thức tập thể và ý thức đạo đức, khuyến khích sự 
trung thực và chân thành. 

vi. Giảm xung đột và chiến tranh do sự giao tiếp và hiểu biết 
giữa các dân tộc và các nền văn hóa được tốt hơn. 


640 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Về các tác động tiêu cực hiện có hoặc sắp xảy ra từ 4IR, một 
trong những mối quan tâm lớn, được thể hiện trong bất kỳ thời kỳ 
đổi mới công nghệ nào, là sự lo ngại về tự động hóa sẽ làm giảm lực 
lượng lao động và gây ra mất việc làm. Công nghiệp 4.0, với năng lực 
vượt trội về robot, AI, truy cập và xử lý thông tin để thực hiện bất 
kỳ nhiệm vụ cơ học hoặc ra quyết định thông thường nào, dường 
như có tiềm năng lớn để xóa bỏ một phần đáng kể các công việc 
hiện nay. Cùng với kết quả của kịch bản người thắng vơ cả (winner 
- takes - all) từ việc độc quyền hóa công nghệ 4IR, thất nghiệp lan 
rộng cũng được xem là có thể góp phần làm gia tăng vấn đề bất bình 
đẳng. Đây là một chủ đề phức tạp và vượt ra ngoài mục đích của bài 
viết. Tuy nhiên, có hai vấn đề quan trọng cần được lưu ý liên quan 
đến 4IR và bất bình đẳng. 


Thứ nhất, trong lịch sử, “sự phá hủy sáng tạo” của tự động 
hóa đã không dãn đến tình trạng thất nghiệp kéo dài. Thất nghiệp 
cơ cấu bị phá vỡ xảy ra là do sự thay đổi nhanh chóng về bản chất 
của kỹ năng vượt xa nhu cầu, nhưng thị trường lao động, được nới 
lỏng bằng các chính sách phù hợp và có xu hướng điều chỉnh. Thật 
không may, điều này có thể dẫn đến việc thị trường lao động kép 
phân chia thành hai mảng kỹ năng thấp, việc làm được trả lương 
thấp, và kỹ năng cao và công việc lương cao hơn - sự “phân chia kinh 
tế số” (Chandsoda và Saising 2018). Bất bình đẳng tương đối đã 
tăng lên - đáng chú ý là ở cấp độ toàn cầu (nhưng với tỷ lệ rất khác 
nhau giữa các quốc gia) (Savoia 2017). 

Thứ hai, trong khi sự bất bình đẳng tương đối ngày càng tăng 
và khoảng cách ngày càng gia tăng có vẻ không công bằng và có thể 
dẫn đến xung đột xã hội và bất mãn, kết quả của an sinh xã hội sẽ 
phụ thuộc vào sự phân phối lại từ bi và đạo đức và khả năng tiếp cận 
với thực phẩm thiết yếu, nhà ở và các dịch vụ khác, và sự công bằng 
của hệ thống kinh tế - chính trị. Tăng năng suất nhờ vào công nghệ 
khiến cho sản lượng và thặng dư tổng thể tăng lên, phân phối cân 
bằng và công bằng, và tăng “mức sàn” của nền kinh tế, có thể duy trì 
sự ổn định xã hội và phúc lợi cộng đồng. Đây là những vấn đề phức 
tạp và không thể bàn luận chi tiết hơn ở đây nhưng sẽ được nhắc lại 
trong bối cảnh lấy cảm hứng từ Phật giáo ở phần tiếp theo. 

Bắt nguồn từ các tác động bất bình đẳng, có một loạt các lối 
sống và các bệnh thể chất và bệnh tinh thần “lệch lạc” có thể liên 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | ó4] 


quan đến 4IR (mặc dù nhiều người mắc bệnh này đã tăng lên kể từ 
Cách mạng Công nghiệp lần thứ hai). Họ quan tâm đến các vấn đề 
liên quan như béo phì, tiểu đường, đường dư thừa và thực phẩm chế 
biến và tiêu thụ thịt ngày càng tăng, lối sống ít vận động cho công 
việc và giải trí, ít tập thể dục, hành động lặp đi lặp lại và các chấn 
thương liên quan từ việc sử dụng thiết bị công nghệ kỹ thuật số. Một 
số chỉ tiết và ví dụ được cung cấp ở mục (2) của phần tác động tiêu 
cực trong Bảng 2. 

Những vấn đề sức khỏe này cũng liên quan mật thiết đến các 
vấn đề “tiến hóa không phù hợp” (3) xảy ra khi các thuộc tính vật lý 
của con người không còn phù hợp với những thay đổi môi trường 
được tạo ra bởi sự thay đổi công nghệ nhanh chóng. Ý tưởng này 
cho rằng cơ thể con người (bao gồm cả bộ não của họ) phát triển 
chậm (hơn 10.000 năm trở lên) trong khi thế giới vật chất và năng 
lượng xung quanh chúng ta đã thay đổi hoàn toàn trong 300 năm 
qua (ví dụ như trong vô số cách từ ánh sáng và nhịp sinh học, đến 
trú ẩn và các hình thức đô thị được xây dựng khác, phương thức vận 
chuyển, dáng điệu, nguồn giải trí, thành phần thực phẩm, giao tiếp 
xã hội,... ) (Sunstrom 2015; Wisnoiski 2015). Ngoài ra, nhiều chức 
năng nhận thức của con người có thể bị một dạng của rối loạn thần 
kinh do không được sử dụng đến, và được thay thế hiệu quả hơn 
bởi AT và các hệ thống internet. Các phong trào khoa học và xã hội 
tương đối mới của tâm lý học sinh thái và tình yêu đối với sự sống 
tập trung vào các vấn đề được đề xuất là kết quả của việc loại bỏ một 
phần lớn cuộc sống của con người khỏi môi trường tự nhiên nơi 
chúng đã được gắn vào 100.000 năm (Wilson 2017). 


Ngược lại, những vấn đề “không phù hợp” này có một đối 
trọng rõ ràng trong khả năng của tâm trí con người để đối phó 
với một lượng lớn thông tin đa dạng và có sẵn ngay lập tức. Công 
nghiệp 4.0 có thể cung cấp cho con người nhiều thông tin như họ 
mong muốn. Quá tải giác quan và thông tin với sự kích thích quá 
mức về tinh thần và sự bận rộn cực độ (xem tác động (6)) đưa ra 
một thách thức đối với tâm trí con người (xem tác động (7)) và 
sự phát triển của nó dựa trên mức độ thông tin thấp, chậm và cách 
đơn giản sống trong nhiều thế kỉ qua. Điều này có thể dẫn đến tình 
trạng “tê liệt tùy chọn”; nơi mọi thứ rất phức tạp và chứa đầy thông 
tin đến mức không gian quyết định gần như không thể hiểu được 


642. CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


(Sunstrom 2015; Alinsky 1989). Nó có thể đễ dàng liên quan đến 
trách nhiệm quá mức, khả năng liên lạc, mất tập trung và thông tin 
và mất khả năng đi chậm, nghỉ ngơi, phản xạ và tham gia vào cuộc 
trò chuyện có ý nghĩa và các tương tác xã hội và giải phóng sáng tạo 
khác (Schwab 2017). Điều này sẽ có xu hướng làm trầm trọng thêm 
mức độ căng thẳng và đe dọa cuộc sống xã hội lành mạnh và các quá 
trình tinh thần (xem (4), (5)). 


Một số tác động tiêu cực khác ít liên quan đến quan điểm của 
Phật giáo của 4IR được liệt kê trong Bảng 2, bao gồm: 

¡.. Mất liên kết và sự đồng nhất văn hóa trong một thế giới kinh 
nghiệm mạng được chia sẻ chủ yếu (9). 

ii. Rối loạn nhân cách ái kỉ thông qua phương tiện truyền thông 
xã hội (5) 

ii. Mất cảm giác tự do, và kích thích, niềm vui và sự ngẫu nhiên 
đã bị thiệt hại từ sự tự định lượng - chủ nghĩa sinh vật cơ khí hóa 
(cyborgism) / tự điều khiển / cải tiến con người) và khả năng dự 
đoán và kiểm soát cuộc sống cao trong thế giới 4IR (10) 


iv. 4IR có thể tăng tính dễ bị tổn thương với quyền lực và sụp 
đổ hàng loạt/ ảnh hưởng ngấm ngầm, và chiến tranh (15) 


v.. Có thể tạo điều kiện cho Chính phủ trục lợi - chủ quyền, sự 
kiểm soát, tẩy não, xâm nhập và kiểm soát xã hội, mất quyền tự do 
cá nhân (1ó). 


Tuy nhiên, có một số tác động khác liên quan trực tiếp hơn đến 
các quan điểm lấy cảm hứng từ Phật giáo có thể giúp định hình một 
cách có lợi cho 4IR. Hai cuộc cách mạng công nghiệp gần đây nhất 
chắc chắn đã mang lại sự tăng trưởng to lớn về năng suất tài nguyên 
môi trường - bao gồm nhu cầu vốn tự nhiên cho đầu vào và chức 
năng tự làm sạch chất thải cho nền kinh tế con người. Tuy nhiên, 
năng suất ở đây được đo bằng áp lực môi trường trên một đơn vị sản 
lượng và không may có hiệu ứng bù đắp mạnh (“hiệu ứng hồi phục” 
hay nghịch lý Jevon) từ việc tăng tiêu thụ liên tục do thu nhập cao 
hơn, có thể bù đắp cho những lợi ích này. Chúng tôi sẽ trở lại những 
vấn đề này và các vấn đề khác trong phần sau. 


Một kết quả có liên quan khác của 4IR là kỳ vọng tăng về tính 
hiệu quả đang ngày càng tăng lên, truy cập liên tục cho các nhiệm 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 643 


vụ công việc và sự thoả mãn nhất thời (tác động tiêu cực (11)). 4IR. 
là một bước nhảy vọt lớn trong việc tạo ra cảm giác kiểm soát và 
thao túng cuộc sống và thế giới sống của chúng ta một cách rõ ràng 
- đặc biệt là liên quan đến tự nhiên và các quá trình tự nhiên. Chắc 
chắn đã có sự gia tăng sức mạnh của loài người để có thể biến đổi và 
tác động đến thiên nhiên (trên quy mô toàn cầu) theo những cách 
có chủ đích và vô tình, tích cực và tiêu cực thông qua khoa học và 
công nghệ và quy mô dân số và nền kinh tế của con người (đặc biệt 
là từ thời kỳ bắt đầu Khai sáng & cuộc cách mạng công nghiệp đầu 
tiên) (Smith 2015). Phật giáo có những bảo tồn đáng kể về những 
ảnh hưởng tốt của việc tìm chỗ ẩn náu các sự kiện cuộc sống không 
có thật (xem phần 4). 


Ở một mức độ tương tự, 4IR đã mang đến những cấp độ lớn và 
tăng mong đợi về sự thoải mái và dễ chịu trong cuộc sống, giảm đau 
và giảm bệnh tật (12), một chủ đề cũng là trung tâm trong suy nghĩ 
của Phật giáo về con đường thực sự để giảm bớt đau khổ. 


Một lĩnh vực chịu tác động lớn khác liên quan đến Phật giáo 
là sự phát triển to lớn về tiềm năng trình bày thông tin và các hoạt 
động ngoại vi có thể khiến họ mất tập trung khỏi các chức năng 
sống trung tâm (13). Như đã lưu ý trong Bảng 2, mặc dù 4IR cung 
cấp khả năng truy cập và tích lũy kiến thức rộng, nhưng nó cũng có 
thể gây ra sự lười biếng, mất tập trung và học tập kém - thông qua 
các tin nhắn, trò chơi, video; bị gián đoạn; khoảng chú ý kém và 
sự tập trung và kiểm soát cần thiết cho bộ não thông minh; thiếu 
tập thể dục não; và khuyến khích hành động, hành vi, thói quen và 
hành động không kiên định. 


Mặc dù không thực sự là một tác động tiêu cực theo đúng nghĩa 
của nó, một thất bại lớn của 4IR dường như xảy ra với một triển 
vọng và động cơ cốt lõi. Do có nhiều tác động bất lợi rõ ràng của 
cuộc cách mạng này đối với xã hội, điều đáng lo ngại là có thể các 
tác động tích cực dự kiến không xáy ra trong thời gian tới. Những 
thay đổi công nghệ trong 100 năm qua đã có nhiều tác động tích 
cực đối với một bộ phận đáng kể dân số thế giới - đem lại an ninh 
kinh tế, cải thiện sức khỏe, quản lý sự đau đớn, trì hoãn bệnh tật và 
tử vong, và tiếp cận thông tin, đa dạng kinh nghiệm và giải quyết 
vấn đề nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, năng suất, sự giàu có, 
sức khỏe và giải trí đạt được có thể được xem là không làm giảm 


644 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


đáng kể sự đau khổ tồn tại một cách cơ bản cho những người đã 
vượt quá mức thu nhập vừa phải (xem tác động (18)). 

Bằng chứng về mối quan hệ giữa phúc lợi chủ quan và sự hài 
lòng của cuộc sống (“hạnh phúc”,) với mức thu nhập rất phức tạp 
và không rõ ràng (ví dụ, xem Drabsch và Wales (2012), Deaton 
(2008) và Sacks, Stevenson và Wolfers (2010)). Các nghiên cứu 
khác đã chỉ ra rằng mức độ hạnh phúc thường tăng lên khi thu nhập 
tăng, nhưng không vượt quá một mức nhất định (thường là khoảng 
75.000 đô la Mỹ (2015) thu nhập hàng năm). Tuy nhiên, có nhiều 
yếu tố sai lệch và gây nhiễu khi đánh giá mối quan hệ này - đặc biệt 
là đối với các mức độ phúc lợi đã nêu. 

Một dấu hiệu “khách quan” chỉ ra rằng các lợi ích của Các mạng 
công nghiệp không thể giảm bớt đau khổ cá nhân bên trong tổng 
thể, có thể được xác định trong Hình 1. Mặc dù chắc chắn cũng có 
những sai lệch về mặt đo lường ở đây, bằng chứng này cho thấy tỷ lệ 
trầm cảm (bình quân đầu người) ít liên quan đến sức mua so sánh 
của mọi người trên khắp các quốc gia. Nếu bất cứ điều gì, mức độ 
trầm cảm thấp hơn ở các quốc gia thu nhập thấp hơn. 

Sự giàu có và giải trí (giữa các cuộc cách mạng công nghệ) dường 
như không mang lại hạnh phúc bền vững ở mức sâu nhất. Có vẻ như 
lối sống đã không đáp ứng được do đó mọi người làm việc ít hơn và 
kết nối nhiều hơn, nhưng mọi người đã chuyển sang tích lũy nhiều 
thứ hơn để giải trí, kích thích, thoải mái hoặc đạt được trạng thái. 
Việc sử dụng thời gian giả định và nguồn hoạt động của niềm vui 
dựa trên lý thuyết giả về niềm hạnh phúc, nhưng những giả định này 
vẫn chiếm ưu thế trong hệ thống hiện tại của chúng tôi và được đưa 
vào giới trẻ - một giáo dục và một công việc tuyệt vời, làm việc chăm 
chỉ và tối đa hóa thu nhập và chi tiêu của bạn và bạn sẽ được hạnh 
phúc. Nâng cao năng suất và tối đa hóa lợi nhuận sẽ nâng cao tiêu 
chuẩn sống của người tiêu dùng, nhưng điều này không có nghĩa là 
sự an toàn chủ quan tốt hơn trong một số thời điểm (Smith 2015). 
Đúng như dự đoán, Phật giáo có nhiều điều để nói về giả định thị 
trường tiêu dùng, kiên cường này. 

Tác động tiêu cực cuối cùng có lẽ là điểm chính cho sự đóng góp 
tiềm năng của Phật giáo để định hình 4IR. Nó thực sự liên quan 
chặt chế đến nhiều tác động trước đây. Tác động “mất liên kết” (19) 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | Ó4§ 


có nghĩa là gói gọn các tác động của các cách khác nhau, trong đó 
4IR có xu hướng giảm kết nối trực tiếp giữa các cá nhân và cả (a) 
người khác và (2) tự nhiên. Phần lớn ảnh hưởng có thể được liên 
kết với sự “ảo hoá” của xã hội và kết nối môi trường tự nhiên, liên hệ 
và tương tác, và khả năng thay thế thực tế bằng ảo hóa (và tham dự 
“giả”) , có thể không trong lợi ích dài hạn của con người. Nó gợi ý về 
một số loại liên kết “thực tế = sức khỏe”. Đây là vấn đề thể chất quan 
trọng nhất và có nhiều hậu quả về sức khỏe thể chất liên quan (như 
đã thảo luận trước đây) nhưng ở cấp độ sâu nhất, các tác động được 
biểu hiện như một nguồn đau khổ tinh thần trong quan điểm của 
Phật giáo (sẽ được đề cập trọng tâm trong phần tiếp theo). 


Biểu đồ 1: Biểu đồ về hội chứng trầm cảm theo thu nhập bình 
quân đầu người của các nước năm 2016 


4.ĐÓNG GÓP CHO CÁC THÀNH QUẢ TÍCH CỰC TỪCUỘC CÁCH 
MẠNG CÔNGNGHIỆP LẦN THỨ4NHÌN TỪQUAN ĐIỂM CỦA THẾ 
GIỚI PHẬT GIÁO 


Thật là trớ trêu khi có thể khẳng định rằng thành quả chính của 
4IR - kết nối (mạng) giúp mở rộng đáng kể mối liên kết tiềm năng 
giữa con người và ít nhất là “cửa sổ” của thế giới bên ngoài - có thể 
gây ra một tác động rất đáng lo ngại lên vấn đề không gắn kết. Các 
vấn đề này, trải rộng trên một loạt các tác động, đã được đề cập 
trong phần trước và đã được xác định trong các bài viết khác về chủ 
đề này (ví dụ: Jones 2017). Chúng có thể được phân tích để chia sẻ 
nhiều điểm chung với các quan điểm của Phật giáo về bản chất của 
đau khổ (và sự đối lập với nó, đó là hạnh phúc). 

Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề không gắn kết của Phật giáo ngay 
trong chủ đề này. Tuy nhiên, rất hữu ích khi liệt kê một loạt các khu 
vực tác động chung liên quan đến 4IR nhất để giải quyết, ít nhất là 
một cách ngắn gọn, trong các đóng góp lấy cảm hứng từ Phật giáo 
được lưu ý trong phần này. Như mong đợi, các chủ đề chồng chéo 
đáng kể và việc phân tích chủ yếu cho mục đích tự tìm hiểu. Chúng 
bao gồm: 


¡. Không gắn kết - của một hình thức trực tiếp và nhập vai, từ những 
người khác và tự nhiên (các vấn đề về thể chất và sức khỏe liên quan). 


646 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


1i. Mối liên hệ đáng ngờ giữa tiêu chuẩn sống về mặt vật chất, sự 
phong phú, thoải mái và thuận tiện, và thể chất bền vững, đặc biệt 
là tinh thần, hạnh phúc. 

li. Tác động môi trường tự nhiên và các vấn đề phi bạo lực liên 
quan, can thiệp tối thiểu, hòa bình và hòa hợp. 

¡v. Phân tâm, đa dạng và giải trí. 

v... Mức độ thông tin, kiến thức và truy cập liên lạc gián tiếp rất cao. 

vi. Quá tải thông tin đối lập với chánh niệm (mindfulness). 

vii. Bất bình đẳng và dư thừa kinh tế. 

viii. Kỳ vọng của sự kiểm soát và mong muốn trường tồn. 

Vai trò trung tâm của Tứ diệu đế và Bát chánh đạo trong Phật 
giáo đặt ra nhiều cơ sở cho trí tuệ tiềm năng thông báo sự thay đổi 
hạnh phúc chiến lược trong 4IR. Mục tiêu cơ bản là giảm bớt đau 
khổ (dukkha). Con đường Phật giáo để đạt được điều này, một cách 
cá nhân và tập thể, nằm ở sự thừa nhận và các phản ứng tâm lý và 
hành vi phù hợp để nhận ra một số nguyên tắc phổ quát hoặc luật 
pháp, điều đó giải thích về “tác động” (về đau khổ / hạnh phúc) từ 
nguồn gốc phụ thuộc mà họ bắt nguồn. 

Sự liên kết sâu sắc giữa tất cả các hiện tượng có lẽ là nền tảng 
chính của tư duy Phật giáo và quan niệm mà hầu hết các nguyên 
tắc và trí tuệ thực tiễn của nó bắt nguồn. “Lưới Đế châu” trong Phật 
giáo là mối quan hệ nguyên nhân - hệ quả kết nối tất cả mọi thứ, rõ 
ràng đáp ứng hoặc yêu cầu thực sự, xem xét cẩn thận ý định và hậu 
quả của ý định và hành động kết quả. Mặc dù con người có khuynh 
hướng giảm chủ nghĩa lạc quan, nhưng chúng ta không bao giờ có 
thể “làm được một điều duy nhất”; không có nguyên nhân hay hậu 
quả đơn lẻ. 

Trong Phật giáo, Lý Thập nhị nhân duyên giải thích nguyên do 
mà tất cả các kết quả hoặc tác động (vipaka - quả) của lời nói, hành 
động hoặc cơ thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân hoặc hành động 
với ý định (kamma - nghiệp). Ngược lại, những nguyên nhân phát 
sinh từ các nghiệp quả khác, và hiện tượng chấm dứt khi các điều 
kiện trước đó thay đổi. Đây là cơ sở của thuyết nghiệp quả (kamma 
- vipaka). Nó bổ sung các khía cạnh định tính bằng cách xác định 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 647 


những hành động ngu sĩ với mục đích “bất thiện” hay mục đích xấu 
sẽ dẫn đến kết quả xấu thông qua Tam đồ ác đảo (từ cá nhân, đến 
xã hội, đến tự nhiên và quay trở về cá nhân). “Bất thiện” được đánh 
giá theo mức độ tham ái, tham lam, ảo tưởng hoặc ác cảm được 
thể hiện trong động cơ và ý định cơ bản của hành động ban đầu 
(Attwood 2003). Thuyết nghiệp quả (kamma - vipaka) cho rằng 
hành động gây rối, với mục đích ích kỷ, chắc chắn sẽ dẫn đến hậu 
quả xấu cho những kẻ xúi giục. Do đó, cần phải chấp nhận một loại 
“trách nhiệm toàn cầu” để hướng dẫn sự hiện diện của một người 
trên thế giới này. Đây là kết quả của các tác động liên kết (inter - 
connected effects) chặt chẽ của tất cả các hành động khác với tất cả 
những người khác (chúng sinh và được cho là tất cả tạo hóa), cũng 
như đánh giá lại tính hợp lý của “tư lợi thông minh”, nơi mà hành 
động để cải thiện hạnh phúc của một người có cân nhắc đến hạnh 
phúc của người khác, dựa vào sự phụ thuộc của người trước vào 
người sau (Dalai Lama 2001). 

Điều này cũng có mối quan hệ chặt chẽ với nhu cầu giảm thiểu 
can thiệp hoặc ít nhất là xáo trộn, gây hại hoặc bạo lực đối với thế 
giới tự nhiên, biểu hiện như tác động tới môi trường hoặc dấu chân 
sinh thái (và cả tác động xã hội). Những hành động đồng cảm dựa 
trên sự liên kết lẫn nhau chắc chắn sẽ dựa trên lòng trắc ẩn, lòng 
nhân ái và sự quan tâm dành cho người khác sẽ giúp mang lại cho 
chúng ta những øì chúng ta thực sự muốn từ 4IR - đó là hạnh phúc. 


Tứ diệu đế và quan niệm về vô thường cũng giải thích tại sao sẽ 
luôn có giới hạn cho sự khao khát và bám vào các nguồn vật chất 
của nhu cầu và ham muốn ích kỷ, và kết quả tích cực của hệ thống 
khoa học, công nghệ và kinh tế dựa trên các mục tiêu đó. 

Ở đây không thể cung cấp một cái nhìn chỉ tiết hơn về các ý 
tưởng liên quan đến Phật giáo cơ bản có liên quan ở đây nhưng sẽ 
có nhiều chi tiết hơn trong các cuộc thảo luận tiếp theo về một số 
đóng góp tiềm năng cụ thể lấy cảm hứng từ trí tuệ cổ xưa. 

Chuyển về các tác động không gắn kết xã hội và tự nhiên của 4IR. 
được coi như là một chi phí tiềm năng lớn của 4IR, nhiều tác động tiêu 
cực trong Bảng 2 có thể được liên kết với kết quả đề xuất chung này (ví 
dụ như các tác động (3), (5), (6), (9), (13), (17)). Như đã lưu ý, không 
thể phủ nhận rằng hai cuộc cách mạng công nghiệp cuối cùng đã làm 


648 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


tăng đáng kể khả năng đưa thông tin về bản thân và, điều kiện để giao 
tiếp hai chiều cho các mục đích kinh tế và xã hội. Có vẻ kỳ lạ khi đề xuất 
rằng việc không gắn kết có thể là hậu quả chính của các công nghệ như 
vậy. Tuy nhiên, lý do chính cho đề xuất này là sự tương tác liên quan đến 
xã hội và tự nhiên được tạo điều kiện bởi 4IR có xu hướng gián tiếp và 
thường có thể thay thế các hình thức trực tiếp hơn. Các công cụ mà mọi 
người sử dụng để tương tác trong 4IR thường sử dụng các cấu trúc xã 
hội hoặc cấu trúc ảo (ví dụ: tác động tiêu cực trên phương tiện truyền 
thông xã hội), có thể là hình ảnh và tập trung vào xây dựng nhận thức 
thay vì thực tế. Sự phức tạp của các hiệu ứng công nghệ này không thể 
được khám phá chỉ tiết ở đây nhưng một kết quả quan trọng có thể xảy 
ra là tăng khả năng gắn kết (hình ảnh, từ ngữ, âm thanh), nhưng giảm 
gắn kết theo nghĩa sâu hơn, nơi có sự tương tác vật lý, ngôn ngữ cơ thể 
và ý nghĩa đầy đủ nhận thức, sự đồng cảm và ấm áp - một số yếu tố này 
cũng áp dụng cho các gắn kết môi trường tự nhiên. Có thể cho rằng, sự 
tương tác trực tiếp về mặt vật lý giữa người với người và tương tác giữa 
người với tự nhiên và sự hòa nhập chậm có liên quan sẽ thúc đẩy sự gắn 
kết sâu sắc hơn và những trải nghiệm về “não sâu” 

Phạm vi của phương tiện tương tác khác nhau về các khả năng 
này, nhưng các chế độ giao tiếp biểu tượng, đơn giản, không rõ ràng 
sẽ thúc đẩy các mối quan hệ và mối quan hệ và tính bạn ngắn hạn, 
nông cạn hơn (như từ phương tiện truyền thông xã hội trực tuyến 
hoặc thế giới trò chơi (Henderson et al 2010; Kidslox 2018) và có 
thể mất hoặc phát triển kém các kỹ năng xã hội như mặt đối mặt và 
các hoạt động tương tác hoàn chỉnh hơn khác. Điều này có thể dễ dàng 
dẫn đến việc không hạnh phúc và cô lập xã hội, sức khỏe tỉnh thần và 
lối sống khác và các vấn đề “không phù hợp” làm gia tăng sự đau khổ. 

Công nghiệp 4.0 cũng có thể đem đến rất nhiều trò giải trí và các lựa 
chọn khác làm thay đổi thời gian sử dụng hoặc khuyến khích trì hoãn 
tiếp xúc thực tế và tương tác xã hội hơn. Các mối quan hệ có ý nghĩa đã 
được chứng minh là rất quan trọng đối với sức khỏe và điều này có thể 
phụ thuộc vào những chia sẻ kinh nghiệm trong thế giới thực của con 
người (Henderson et al 2010). Các “làng” kỹ thuật số có lẽ là sự thay 
thế nghèo nàn cho sự mất đi của sự gần gũi với bộ lạc, sự ổn định và kết 
nối với động vật của 100.000 năm tồn tại của con người. 

Do đó, Công nghiệp 4.0 có thể giúp mọi người kết nối và giao tiếp ở 
nhiều cấp độ và trong nhiều vai trò trong cuộc sống hàng ngày của họ, 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 649 


nhưng có một mối nguy hiểm trong bản chất “ma quái” hay bóng tối 
của phương thức hành xử này lan tỏa qua sinh kế, gia đình và thế giới xã 
hội của cá nhân trên thực tế. Nó có thể làm tăng sự tách biệt bằng nhiều 
cách về thể chất và tâm lý quan trọng và điều này gây phiền hà khi đưa 
ra bằng chứng và trường hợp cho kết nối xã hội (và kết nối ngày càng tự 
nhiên) cho sức khỏe tỉnh thần, sức khỏe cảm xúc và chữa lành thể chất 
(Bristow 2017; Wilson 2017). 

Trí tuệ Phật giáo sẽ giải thích sự mất kết nối sâu sắc này khi làm tăng sự 
đau khổ của chúng ta (dukkha) theo ít nhất hai cách. Thứ nhất, sự mất kết 
nối như vậy có thể tăng dukkha (khổ) từ niềm tin trong bản thân của chúng 
ta rằng chúng ta tách biệt với những người khác và thế giới tự nhiên (phần 
còn lại của vũ trụ). Do đó ảo tưởng về sự tách biệt bản ngã và một thế giới 
bên ngoài khách quan (thuyết nhị nguyên đối tượng) nơi chúng ta hành 
động để thao túng thế giới để lấp đầy dục vọng, với các mối quan hệ nhân 
quả đơn giản, được coi là bản chất của sự tồn tại luân hồi và đau khổ của 
người tham dự. Như được suy ra từ Tập đế, cố gắng xoa dịu sự khao khát của 
chúng ta và bám lấy sự thỏa mãn nhục cảm, mất tập trung và thu nhận trong 
thế giới khách quan, sẽ làm tăng dukkha và cảm giác xa lánh (Loy 2003). 

Lý do thứ hai của việc không gắn kết của 4IR đó là làm giảm hạnh 
phúc của chúng ta, có thể là do thế giới ảo hoặc không gian ảo loại bỏ 
hoặc giảm quan hệ nhân quả hoặc (ít nhất là ngay lập tức) hậu quả của 
một lựa chọn và hành động. Điều này giống như hủy bỏ phản hồi và 
nhận thức về luật nhân quả (kamma - vipaka) - một nguyên tắc của 
Phật giáo, là chìa khóa để giảm bớt liên kết đau khổ. Tuy nhiên, điều 
này không nhất thiết là như vậy vì sức mạnh truy cập thông tin của thời 
đại kỹ thuật số cũng có thể làm tăng đáng kể nhận thức về tác động của 
một hành động và có thể thay đổi hành vi theo hướng tích cực. 


Kết quả hạnh phúc thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm 
ý định và động cơ, sự cân bằng và lợi ích cơ bản hoặc lý thuyết “hạnh 
phúc” hướng dẫn thị trường, thay đổi và áp dụng công nghệ, và lựa 
chọn của những người phải đối mặt với những thế giới công nghệ 
mới. Đặc tính và mức độ tác động của 4IR sẽ được định hướng bởi 
bản chất của nhu cầu và mong muốn. Trong tư tưởng Phật giáo, 
động cơ dựa trên lòng tham ích kỷ, ý chí xấu xa và si mê sẽ định hình 
4TR và có những tác động rất khác nhau từ động cơ và mục tiêu dựa 
trên sự hào phóng, phúc lợi liên kết, từ bi, nhân ái và trí tuệ. Như 
với hầu hết các tác động 4IR được xác định ở đây, các công nghệ 


650 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


mới đang được tiến hành sẽ đem đến cả thách thức và cơ hội cho sự 
thịnh vượng của cộng đồng. 

Bây giờ chúng ta xem xét làm thế nào trí tuệ Phật giáo có thể 
giúp sửa đổi hoặc bù đắp các tác động tiêu cực, hoặc nâng cao tiềm 
năng lợi ích của một số tác động chính của 4IR đã được xác định. 

Phật giáo có thể giúp bù đắp các tác động không gắn kết ở cấp 
độ sâu hơn theo nhiều cách - đặc biệt là liên quan đến việc xây dựng 
nhận thức và chấp nhận các đức tính của tương tác xã hội và tự 
nhiên hữu hình tập trung vào tiếp xúc trực tiếp và thực hiện phúc 
lợi liên kết. Chúng tôi sẽ giới thiệu các yếu tố liên quan khác trong 
phần thảo luận còn lại. 

Một đóng góp lớn cho 4TR từ trí tuệ Phật giáo là thúc đẩy tiềm 
năng cho một môi trường bền vững của các công nghệ liên quan. 
Mức tăng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và giảm chi phí giao 
dịch, năng lượng thay thế và các dịch vụ kinh tế bền vững khác của 
4IR là rất lớn (như đã thảo luận). Giảm thiểu áp lực môi trường và 
dấu chân được liên kết chặt chẽ với một trong những dẫn xuất cơ 
bản của quan niệm Phật giáo về sự liên kết sâu sắc và luật kamma - 
vipaka - đức tính can thiệp hoặc xáo trộn tối thiểu, và không gây hại 
cho thế giới xã hội và tự nhiên. chúng tôi hành động. Trong trí tuệ 
Phật giáo, các lựa chọn lối sống ít sử dụng tài nguyên và đột phá, 
và sự hưởng thụ tiềm năng thường được ước tính thấp từ thực tế tự 
nhiên chưa được giải thích được ưa chuộng trong tình trạng an sinh 
liên kết với nhau (Daniels 2008). 

Tất nhiên, các tác động xã hội và tự nhiên giảm thiểu cho rằng 
tiêu thụ vật chất và nhiều năng lượng (và thậm chí tốn nhiều thời 
gian) không phát triển nhờ tiết kiệm năng suất (hiệu ứng đàn hồi) 
hoặc thay đổi thành các hình thức dẫn đến sự gia tăng mức độ chung 
của tác hại hoặc bạo lực với thế giới bên ngoài. 

Phật giáo cũng sẽ ưu tiên xem 4IR như một “mô hình kinh tế kỹ 
thuật “(TEP), thay vì một “cuộc cách mạng công nghiệp, do các 
cụm công nghệ như vậy có tác động bên ngoài rất rộng rãi và sâu 
rộng (ngoài công nghiệp) trên các mặt xã hội, văn hóa, kinh tế và 
môi trường. Do đó, tầm quan trọng của một “TEP xanh” đã được 
quảng bá như là một đóng góp lớn lấy cảm hứng từ Phật giáo cho 
những lợi ích thực sự trong lợi ích cộng đồng (Daniels 2003; Hayter 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 6Š] 


2008). Một “TEP xanh” sẽ làm dịu đi sự hủy diệt (về xã hội, kinh tế 
và môi trường) trong khái niệm của Joseph Schumpeter về sự “tàn 
phá sáng tạo” trong những làn sóng thay đổi công nghệ như vậy. 
Các công nghệ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và tác động thấp 
thường phù hợp với cốt lõi trong 4TR tương thích với Phật giáo hoặc 
TEP xanh. 


Một đóng góp của Phật giáo trong định hình 4IR tốt hơn nằm 
ở khả năng “định hướng lại các mục tiêu kinh tế và các lý thuyết 
cơ bản về hạnh phúc” (đưa ra những thất bại của quan điểm tăng 
trưởng kinh tế - hạnh phúc dân sinh đã được thảo luận trong Phần 
3). Nguồn gốc trí tuệ chính đến từ Tứ diệu đế và việc xác định phúc 
lợi thực sự bị tác động tiêu cực bởi hoạt động kinh tế gia tăng khi 
dựa trên sự thèm muốn và bám vào các vật chất trong thế giới bên 
ngoài. Điều độ và kiềm chế trong ham muốn và kỳ vọng được coi là 
quan trọng để kiểm soát Khổ dukkha. Một sự hiểu biết sâu sắc được 
sửa đổi và ít nhất là một phân thừa nhận nguyên tắc này sẽ giúp 
kiềm chế hiệu ứng đàn hồi, giảm bớt nỗi ám ảnh công việc và thiếu 
thời gian rảnh rỗi, cảm giác quá tải và căng thẳng, và nhận thức mất 
mát đối với những ảnh hưởng do chuyển dịch cơ cấu kinh tế 4IR 
gây ra. Chấp nhận các đức tính của sự điều độ và tiết chế tiêu dùng 
và đạo đức, cũng sẽ giúp làm giảm sự thất vọng và đau khổ từ sự hài 
lòng tức thì theo thói quen. 


Một lĩnh vực khác mà trí tuệ Phật giáo hứa hẹn sẽ cải thiện kết 
quả 4TR là các kỹ thuật thực tế của nó để đạt được sự bình an về 
nội tâm, tĩnh lặng và nhận thức bên trong như là phương tiện cân 
bằng hoặc là liều thuốc giải cho tinh thần và căng thẳng liên quan 
đến việc giải quyết vấn đề giáo dục, giải quyết vấn để, giải trí, giao 
tiếp và phân tâm. Chúng bao gồm một loạt các chánh niệm, hơi 
thở, chân ngôn và những đóng góp chung khác cho tâm lý tích cực. 
Chánh niệm cũng được hướng tới việc tăng sự đồng cảm (và do đó 
có sự kết nối) (Bristow 2017) và có thể được xem là rất phù hợp để 
bù đắp sự vội vàng, quá tải và ngắt kết nối của 4IR bằng cách tạo ra 
nhận thức và niềm vui từ sự hiện diện trọn vẹn lúc này, giúp mọi 
người sống chậm lại giữa áp lực của thông tin chốc lát và phản ứng 
và dịch vụ tức thời, thu thập các kỹ năng thực hành tu hành để cân 
nhắc các hậu quả liên quan của ý định và hành động của chúng ta 
đối với bản thân và người khác. Thiền cũng được đề xuất như một 


652. CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


phương tiện để quản lý ham muốn (Smith 2015) và hàng loạt cám 
đỗ tạo ra sự thèm muốn trong 4TR. 

Phật giáo cũng có thể là một suối nguồn lớn để đem lại và phổ 
biến một số hướng dẫn đạo đức chính yếu của nó sẽ nâng cao kết 
quả 4IR - đặc biệt là lòng từ bi và lòng nhân ái. Kết hợp với sự đồng 
cảm và sự phụ thuộc lẫn nhau, những hướng dẫn đạo đức này sẽ 
thúc đẩy sự phân phối công bằng các thành quả của 4TR và chống 
lại các vấn đề bất bình đẳng nổi lên. Những nền tảng đạo đức này sẽ 
có một loạt các ảnh hưởng như tăng cường kết nối xã hội, thúc đẩy 
bất bạo động và không gây hại cho tự nhiên, hỗ trợ và chăm sóc cho 
những người chịu đựng những áp lực khác của 4IR. 


Nếu chúng ta thừa nhận rằng 4IR khó có thể thực sự mang lại 
sự kiểm soát hoàn toàn và một thế giới bên ngoài có thể dự đoán 
được với đây đủ các thú vui dựa trên vật chất và cảm giác, và quan 
hệ xã hội hoàn hảo, thì Phật giáo có thể có đóng góp tích cực khác. 
Điều này xuất phát từ bản chất của sự hiểu biết của Phật giáo về bản 
chất của dukkha (Khổ) trong luân hồi samsara và điều không thể 
tránh khỏi, và do đó cần phải chấp nhận một cách hòa bình và bình 
đẳng, rằng mọi thứ trong thế giới bên ngoài là vô thường, không 
hoàn hảo và cuối cùng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Điều 
này trái ngược hoàn toàn với các mục tiêu và lời hứa chung của 4IR, 
nhưng bằng chứng về thành công của các công nghệ trong việc có 
thể cung cấp sự kiểm soát và sự thường hằng, để tăng cường phúc 
lợi, là không thuyết phục. Chấp nhận sự vô thường và thiếu kiểm 
soát trong việc đạt được những mong muốn vật chất trong thế giới 
bên ngoài có một loạt ảnh hưởng sức bật về hạnh phúc để giúp đối 
phó với các lỗ hổng khác của 4TR - bao gồm cả việc mong chờ sự dễ 
chịu và thoải mái, và khả năng ngăn chặn nỗi đau, bệnh tật, lão hóa, 
mất đi người thân và cái chết, cũng như các giới hạn đối với các lý 
thuyết tích lũy kinh tế về hạnh phúc. 

5. KẾT LUẬN 


Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR) sẽ tiếp tục 
mang lại những thay đổi to lớn về xã hội, văn hóa, kinh tế và môi 
trường. Mặc dù có nhiều kết quả tích cực không thể phủ nhận 
nhưng, thật kỳ lạ, có bằng chứng hạn chế đối với những thành 
công của các cuộc cách mạng kỹ thuật số cho đến nay trong các 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 653 


mục tiêu cuối cùng và phúc lợi cho con người (Sunstrom 2015). 


Điều này thúc đẩy trường hợp cần thận trọng và xem xét về khoa 
học cẩn thận về sự lạc quan công nghệ vô điều kiện, và hệ tư tưởng 
của chủ nghĩa Giải pháp (Morozov 2013; Jones 2017) cho rằng 
thay đổi công nghệ sẽ tự nhiên liên quan đến việc giải quyết các vấn 
đề mới và quá khứ. Do đó, cần phải dự đoán, công nhận, nghiên cứu 
và đánh giá cẩn thận các tác động kỹ thuật xã hội của 4IR - mục tiêu 
của nó là gì, những mục tiêu này có tác dụng cải thiện phúc lợi thực 
tế hay không và những thay đổi được thực hiện như thế nào để đạt 
được mục tiêu phúc lợi đáng ca ngợi? 

Phật giáo có nhiều điều để đóng góp cho thực hành này. Bài viết 
này đã thảo luận về một số tác động xã hội, kinh tế và môi trường 
của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có liên quan nhất đến trí tuệ 
Phật giáo bao gồm: 

¡.. Ngắt kết nối - của một hình thức trực tiếp và nghĩa bóng; từ 
những người khác và thiên nhiên (và các vấn đề về thể chất và sức 
khỏe liên quan). 

ii... Mối liên hệ đáng ngờ giữa tiêu chuẩn vật chất của cuộc sống, 
sự phong phú, thoải mái và tiện lợi và thể chất bền vững, đặc biệt là 
tinh thần, phúc lợi. 

ii. Tác động tới môi trường tự nhiên và phi bạo lực liên quan, 
can thiệp tối thiểu, hòa bình và hòa hợp. 

iv. Sự gia tăng lớn trong phân tán, đa dạng và lựa chọn và khả 
năng giải trí. 

v... Tăng trưởng sâu sắc về thông tin và khả năng tiếp cận truyền 
thông và kiến thức gián tiếp 

vi. Quá tải thông tin đối chọi với chánh niệm. 

vii. Bất bình đẳng và dư thừa kinh tế. 


viii. Kỳ vọng về sự kiểm soát và sự trường tồn của các tình huống 
cuộc sống mong muốn. 


Mục tiêu chính là xác định làm thế nào các quan điểm của Phật 
giáo có thể giúp góp phần tạo ra kết quả tốt hơn từ những điều này 
và các hiệu ứng tích cực khác. Một số trong những hành động và 
mục tiêu chính đã bao gồm: 


654 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


¡.. Bù đắp các tác động ngắt kết nối ở cấp độ sâu hơn. 


ii. Phát huy tiềm năng bền vững môi trường của các công nghệ 
liên kết của 4IR. 
ii. Định hướng lại các mục tiêu kinh tế và các lý thuyết cơ bản 


, Là 


về “hạnh phúc”. 


iv. Các kỹ thuật thực tế để đạt được sự bình an, tĩnh lặng và 
nhận thức bên trong. 


v.. Mang lại và phổ biến một số Hướng dẫn đạo đức Phật giáo 
chủ yếu nhằm nâng cao kết quả của 4IR - đặc biệt là lòng từ bi và 
lòng nhân ái. 

vi. Giúp mọi người chấp nhận một cách hòa bình và với sự 
bình tĩnh, rằng tất cả các hiện tượng trong thế giới bên ngoài là vô 
thường, không hoàn hảo và cuối cùng nằm ngoài tầm kiểm soát của 
chúng ta. 

Theo ghi nhận của Chansoda và Saising (2018, tr104), kết quả 
của 4IR chắc chắn sẽ “phụ thuộc vào con người và các giá trị” và 
Phật giáo rất phù hợp trong việc cung cấp trí tuệ cổ xưa và bền bỉ 
của mình để giúp đưa ra các lựa chọn cá nhân và các giả định liên 
quan và các lý thuyết về phúc lợi. 

Thật dễ hoài nghi về việc liệu nhân loại có thể áp dụng rộng rãi 
các nguồn trí tuệ mới cơ bản cho động cơ và hành động của chúng 
ta hay không. Trong hàng trăm, hoặc có lẽ hàng ngàn năm, các mô 
hình hệ thống xã hội thống trị đã đưa chúng ta tới 4IR đã được 
thành lập dựa trên câu châm ngôn rằng các hành động cá nhân và 
cô lập để thu lợi cho bản thân và tích lũy vật chất là tốt, và đây là con 
đường dẫn đến phúc lợi thực tế. Tuy nhiên, có những lý do tốt cho 
sự lạc quan và hy vọng cho một thời đại mới của trí tuệ. Ví dụ, trong 
khi một phần lớn dân số thế giới tập trung vào chủ nghĩa tiêu dùng 
thuộc tầng lớp trung lưu, thì cũng có những dấu hiệu rõ ràng về sự 
bất mãn và mất niềm tin vào tích lũy kinh tế với xu hướng của chủ 
nghĩa hậu duy vật “hiện đại, nhận thức về môi trường, đơn giản tự 
nguyện và nhiều phong trào có nhiều điểm chung với các nguyên 
tác Phật giáo hoặc thế giới quan (Delhey 2009). 


Chắc chắn có một nhận thức đơn giản nhưng rất có ý nghĩa về 
các mục tiêu xã hội dường như không được thừa nhận trong sự lạc 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 5Š 


quan về công nghệ 4IR. Mặc dù trí thông minh là một khái niệm 
phức tạp với sự đồng thuận hạn chế về ý nghĩa thực sự của nó, trí 
thông minh nhân tạo (AI) và động lực cốt lõi của 4IR dường như 
được khẳng định dựa trên đức tính tối thượng là có thể đưa ra các 
quyết định dựa trên quy tắc hiệu quả (số lượng tối đa) của dữ liệu. 
Nếu các quyết định dựa trên quy tắc không có quy mô thực tế được 
biết để tạo ra sự thịnh vượng thì máy móc có thể được xem xét, theo 
lời của Lennon và McCartney, là “nowhere Man” (người không biết 
mình sẽ đi đâu). Không có mục tiêu xác định thực sự cho các quy 
tắc cho trí thông minh hoạt động. “Irí thông minh” của các cá nhân, 
đơn vị xã hội hoặc xã hội, chắc chắn mang ý nghĩa là khả năng giải 
quyết vấn đề và có được những gì thực sự mang lại cho chúng ta 
những thay đổi có lợi được mong đợi trong lối sống, sở hữu và môi 
trường. Có lẽ những điều này liên quan đến sự thay đổi dẫn chúng 
ta đến sự cải thiện phúc lợi. 


Do đó, các khía cạnh quan trọng của trí thông minh thực sự là (1) 
biết những gì chúng ta muốn và sẽ mang lại cho chúng ta sức khỏe 
cao hơn (ổn định) và (2) có thể đánh giá hiệu quả các hành động và 
tác động của chúng sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu này như thế nào. 


Câu hỏi hoàn toàn cơ bản này đã được đơn giản hóa hoàn toàn 
với giả định tăng trưởng kinh tế trong nền kinh tế tân cổ điển, và 
thường bị lãng quên, với một số cơ sở kinh tế tân cổ điển như một 
ẩn ý, trong thế giới công nghệ. 

Phật giáo có thể đóng một vai trò to lớn trong việc giúp nâng cao 
lợi ích của những thay đổi to lớn và mạnh mẽ sẽ đi kèm với sự tiến bộ 
của 4IR. Một điểm khởi đầu quan trọng sẽ là sự tích hợp nhiều hơn 
các phát triển và phản ứng xã hội, kinh tế, chính trị và môi trường 
đương đại vào phân tích của Phật giáo và Phật pháp (như đang diễn 
ra trong hội nghị này). Điều này sẽ đòi hỏi sự trình bày của trí tuệ 
Phật giáo với một quan điểm mạnh mẽ về khoa học, thực nghiệm 
và phi giáo lý. Cách tiếp cận này rất phù hợp với Phật giáo. Các quan 
điểm xuyên ngành xem xét toàn bộ các tác động tiềm năng và các 
ảnh hưởng về phúc lợi sẽ rất quan trọng. Sức mạnh giao tiếp và phân 
tích của 4IR chắc chắn có thể cung cấp một phương tiện rất mạnh 
mẽ để phổ biến trí tuệ này. 


6SỐ | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Alinsky, S.D., 1989. Rules for radicals: A practical primer for 
realistic radicals. Vintage. 


2. Attwood, M., 2003. Suicide as a response to suffering. 
'Western Buddhist Review. Vol. 4. Viewed 30 August 2007. 

3. Bloem, ].„ van Doorn, M., Duivestein, S., Excofher, D., Maas, 
R., van Ommeren, E., 2014. The Fourth Industrial Revolution. 


Things to Tighten the Link Between IT and OT. [Electronic 
resOUrce |. 


4. Bristow, J„ 2017. How Mindfulness will Protect You From 
Being Replaced by a Robot. Feb 27, 2017. Mindful. URL https:// 
www.mindful.org/can-mindfulness-help-us-navigate-fourth- 
industrial-revolution/ (accessed 1.2⁄4.19). 

5. Chandsoda, S§., Saising, PS, 2018. Compassion and 
Cooperation: the Two Challenging Ethical Perspectives in the 
Fourth Industrial Revolution (4IR). Journal of International 
Buddhist Studies (JIBS) 9, 101—115. 

6. Conceicão, P, Heitor, M.V, 2011. Techno-economic 
paradigms and latecomer industrialization. 

7... Dalai Lama, 2001. Ethics for the new millennium. Riverhead 
Books. Penguin, New York. 


8. Daniels, P.L., 2008. Buddhism and the transformation to 
sustainable economies. Society and Economy 29, 1SS5—180. 


9, Daniels, PL, 2003. Buddhist economics and the 
environment: Material flow analysis and the moderation ofsociety S 
metabolism. International Journal of Social Economics 30, 8-33. 


10. Deane, P.M., 1979. Thefirstindustrial revolution. Cambridge 
University Press. 


11. Deaton, A., 2008. Income, health, and well-being around 
the world: Evidence from the Gallup World Poll. The journal of 
economic perspectives 22, 53—72. 


12.Delhey, J„ 2009. From materialist to postmaterialist 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 6Š7 


happiness? National afluence and determinants of life satisfaction 
in cross-national perspective. 


13.Drabsch, T., Wales, N.S„, 2012. Measuring wellbeing. 
Briefng Paper No 4/2012. NSW Parliamentary Library. 


14. Freeman, C., GB). Science Policy Research Unit University 
of Sussex (Brighton, Perez, C., 1986. The difusion of technical 
innovations and changes of techno-economic paradigm. Science 
Policy Research Unit University of Sussex. 


1Š. Hayter, R., 2008. Environmental economic geography. 
Geography compass 2, 831—850. 


1ó. Henderson, K., Kanters, M., Levine, L., Yoder, D., 2010. 
Dimensions of leisure for life. Individuals and society. Human 
Kinetics Publishers USA, USA. 


17. Hufington, A., 2017. The Fourth Industrial Revolution 
Meets the Sleep Revolution. Jan 27, 2017 [WWW Document]. 
HuffPost. URL https://www.huffpost.com/entry/fourth- 
revolution-sleep-revolution_b_ 9092496 (accessed 1.24.19). 


18. John Grill Centre,2018. Thefourthindustrialrevolutionis here 
[WWW Document]. John Grill Centre for Project Leadership. URL 
https://sydney.edu.au/john-grill-centre/our-research/technology- 
transformations/kick-start-your-transformational-project/ch1-the- 
fourth-industrial-revolution.html (accessed 1.8.19). 


19. Jones,N.,2017. Fourth Industrial Dukkha : A Buddhist Case for 
Techno-Pessimism. Paper prepared for the Buddhism and the Fourth 
Industrial Revolution workshop, sponsored by the Korean Association 
for Buddhist Studie s24-25th November 2017, Seoul, Korea. 


20. Khan, G., Isreb, D., 2018. 1,2,3... Here comes the 4th 
Industral Revoluion [WWW Document]. Digital Pulse. 
URL https:/ /www.digitalpulse.pwc.com.au/fourth-industrial- 
revolution-guide/ (accessed 1.9.19). 


21. Kidslox, 2018. Š Surprising Negative Technology Effects You 
Dont Suspect. May 8, 2018. Kidslox - Parental Controls App for 
iOS & Android. URL https:/ /kidslox.com/blog/top-5-negative- 
efects-of-technology-you-even-dont-suspect/ (accessed 1.25.19). 


6Š58 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


22. Klugman, I., 2018. Why governments need to respond to 
the Fourth Industrial Revolution | World Economic Forum. 14 
Sept, 2018 [WWW Document]. URL https://www.weforum. 
org/agenda/2018/09/shift-happens-why-governments-need-to- 
respond-to-the-fourth-industrial-revolution/ (accessed 1.25.19). 


23. Loy, D.R.,2003. Remaking the world, or remaking ourselves? 
buddhist reflections on technology. Technology and Cultural 
Values: on the edge of the third millennium. Honolulu: Ủniversity 
of Hawaii 176—87. 


24.Morozov, E.„, 2013. To save everything, click here: 
Technolosy, solutionism, and the urge to fñx problems that dont 
exist. Penguin UK. 


25. Oracle, T:C.,2018. The Fourth Industrial Revolution: The Rise 
Of The Autonomous Economy. Medium. URL https://medium. 
com/altcoin-magazine/the-fourth-industrial-revolution-the-rise-of- 
the-autonomous-economy-cfe0886ad8b3 (accessed 1.14.19). 


26. Pinker, S., 2019. Enlightenment now: The case for reason, 
science, humanism, and progress. Penguin Books. 


27. Sacks, D.W., Stevenson, B., Wolfers, J.„ 2010. Subjective 
well-being, income, economic development and growth. National 
Bureau of Economic Research. 


28. Savoia, A., 2017. Global inequality is on the rise —- but 
at vastly different rates across the world [WWW Document]. 
The Conversaton. URL http://theconversation.com/global- 
inequality-is-on-the-rise-but-at-vastly-different-rates-across-the- 
world-88976 (accessed 1.22.19). 


29. Schwab, K., 2017. The Fourth Industrial Revolution by 
Klaus Schwab. Penguin, London. 


30. Sentryo, 2017. Industrial revolutions: the 4 main revolutions in 
the industrial world. Feb 23, 2017 [WWW Document]. Sentryo. URL 
https://www.sentryo.net/the-4-industrial-revolutions/ (accessed 
1.29.19). 


31. Smith, D.,2015. Buddhist Ethics for an Age of Technological 
Change. May 21, 2015. American Buddhist Perspectives. URL 


CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 | 659 


https://www.patheos.com/blogs/americanbuddhist/2015/05/ 
buddhist-ethics-for-an-age-of-technological-change.html 
(accessed 1.24.19). 


32. Sunström, L., 2015. 7 Evolutionary Mismatches You Must 
Overcome. Sept 22, 2015 [WWW Document]. URL https:// 
startgainingmomentum.com/7-evolutionary-mismatches-you- 
must-overcome/ (accessed 1.21.19). 


33. The Economist, 2017. The world has made great progress in 
eradicating extreme poverty. March 30, 2017. The Economist. 


34. Thiele, L.P„, 2011. Indras net and the midas touch: living 
sustainably in a connected world. MIT Press. 


35. Thomopoulos, N., Karanasios, S., 2014. ICT; social impacts 
of, in: Garrett, M. (Ed.), Encyclopedia of Transportation: Social 
Science and Policy. SAGE_ Publications, Thousand Oaks, CA, pp. 
776-779. 


36. Thomson, S., 2015. Is this the start of a fourth industrial 
revolution? 11 Sept,2015. Paperfrom the Annual Meeting ofthe Ñew 
Champions. [WWW Document|. World Economic Forum. URL 
https://www.weforum.org/agenda/2015/09/fourth-industrial- 
revolution/ (accessed 1.24.19). 


37. Wilson, E.O., 2017. Biophilia and the conservation ethic, in: 
Evolutionary Perspectives on Environmental Problems. Routledge, 
pP- 263-272. 


38. Wisnioski, M.„ 2015. How digital technology ¡is destroying 
your mind - The Washington Post. Feb 13, 2015 [WWW Document|. 
URL https://www.washingtonpost.com/opinions/healine- 
here/2015/02/13/a78172e0-8SSe-I 1e4-9534-f79a23c40eóc_ story. 
html?noredirect=on&utm_ term=.8172192f2215 (accessed 1.22.19). 


39.World Health Organization, 2017. Depression and other 
common mental disorders: global health estimates. 


660 


PHẢN ỨNG 
ĐỐI VỚI NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0 
MỘT BƯỚC TIẾN TRIỂN QUYẾT ĐỊNH 


GS. TS. Geoffrey Bamford 


LỜI MỞ ĐẦU 

Nền công nghiệp 4.0 là một tên gọi mang tính quy ước cho một 
số công nghệ mới. Một cuộc đàm luận phức tạp về tương lai của loài 
người xung quanh nó đã trở nên rõ ràng. 

Bài thảo luận này nhân tiện đề cập đến tác động tiêu cực của 
điện thoại thông tin/truyền thông, nhưng không quan tâm quá chi 
tiết. Nó tập trung vào việc thảo luận về tính quyết định của công 
nghệ và kinh tế. 

Điều này không phải mới. Kể từ thời văn minh bắt đầu, con 
người cảm thấy chính mình phụ thuộc vào những hệ thống máy 
móc, cả công nghệ và quản trị. Hệ lụy khổ đau của họ được nêu 
ra trong những cuộc thảo luận về số phận và ý chí tự do. Nền công 
nghiệp 4.0 lặp lại một chuyện cũ. 


Trong thời kỳ Đức Phật, sự tổn thương còn mới. Những vị du sĩ 
phụ thuộc nhiều vào uy tín cá nhân, nhưng tất cả đều phải đưa ra 
một câu chuyện về việc làm thế nào số phận của con người được 
quyết định và liệu rằng/tại sao/như thế nào để cố gắng trở nên tốt. 

Đức Phật luôn phủ nhận những câu hỏi về thuyết tiền định. Có rất 
nhiều câu trả lời sai, và chỉ một vài câu trả lời đúng. Tại sao phải lo lắng 
về việc cuộc sống của chúng ta đã được quyết định trước. Vấn đề không 
phải là quyết định những sự thật, mà là lựa chọn, chọn lựa và phát triển 
hành vi của mình theo những cách có ích. Một số lựa chọn, một số cách 
suy nghĩ và cảm nhận, là hữu ích, và những cách khác thì không. 


66l 


662. CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Tuy nhiên, nhân quả không phải là một chủ đề nóng. Có phải 
những hành động của bạn ảnh hưởng đến những kinh nghiệm 
tương lai, nếu đúng như vậy thì bằng cách nào. 

Đức Phật tập trung vào sự kế tục giữa các tác nhân và người chịu 
hậu quả của nó. Có phải có một cái Tôi trường tồn? Không! Có phải 
không có gì còn lại khi chúng ta chết đi? Một lần nữa, không. 

Sự suy đoán như thế không giúp chúng ta trong việc điều gì 
có ý nghĩa. Những gì có ý nghĩa là phá vỡ chuỗi nhân quả ràng 
buộc chúng ta. 

Đó là cách làm thế nào chúng ta có thể hiểu và phản ứng lại nền 
công nghiệp 4.0. Nó có thể cần nhiều nỗ lực. 

1. GIỚI THIỆU 


Bài tham luận này trình bày nền công nghiệp 4.0 trong bối cảnh 
lịch sử dài hạn, nó cho thấy nền công nghiệp 4.0 xuất hiện từ cách 
mạng khoa học và cuối cùng từ dự án văn mình của chính nó. 

1.1. Văn minh và khoa học 

Tồn tại đồng thời với nền văn minh là dự án lớn của con người 
để hiểu môi trường vật lí và cũng để khai thác triệt để hơn. Kể từ 
trước thời kì Đức Phật, chúng ta đã phát triển về mặt kỹ thuật và 
chúng ta phải hiểu ý nghĩa của từng cấp độ hiểu biết kỹ thuật mới, và 
những øì nó cho phép chúng ta làm. 

Nền công nghiệp 4.0 xuất phát từ những quá trình lịch sử như vậy. Nó 
cũng được pha trộn với chủ nghĩa vị lai, như chủ nghĩa kỹ thuật hiện đại ở 
Châu Âu hiện tại trong suốt một thế kỷ qua. Đi xa hơn nữa, nó tìm cách tái 
tạo lại chủ nghĩa thực nghiệm trí tuệ trong buổi đầu của nền khoa học hiện 
đại. Cuối cùng, đây là một dự án văn minh, sự tiếp nối những øì đã được bắt 
đầu trong thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên. 

Nó phản ánh một ý thức hệ, ở đó những thành tựu của loài 
người và quá trình tiến tới những điều không tưởng mang tính khoa 
học bằng cách phụ thuộc một cách máy móc vào một số quy luật 
toán học (thuật toán, đại khái). Điều này đã cố hữu trong xã hội 
toàn cầu của chúng ta - nó là bá chủ trong nền kinh tế và trong việc 
hoạch định chính sách nói chung, chẳng hạn như trong việc quản 
lý khoa học. Nó mang tính máy móc và quyết định, và nó thúc đẩy 
con người tự tìm kiếm và tiếp thu. Nhiều người tiếp thu nó, mong 


PHẢN SỨNG ĐỐI VỚI NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0 | 663 


muốn tin rằng điều này sẽ chứng mình và đảm bảo sự yêu thích của 
họ đối với công nghệ và tiếp thu nó nói chung. 

Nó cũng có những nhược điểm. Công nghiệp dự định giải phóng 
con người bằng cách cơ giới hóa cũng làm nô lệ con người, biến họ trở 
thành những công cụ của máy móc. Nền công nghệ 4.0 đại diện cho 
một đỉnh cao của xu hướng này. 

1.2. Những suy nghĩ của đức phật 

Sau đó, chúng ta liên hệ bài phân tích mang tích lịch sử này với 
những suy nghĩ trong thời kì đầu của Đức Phật. Nền văn minh đang 
phát triển, nền kinh tế đang bùng nổ, nhưng mọi người lại rối tung. 
Ngôn ngữ và cuộc sống cũng đều phàm tục hơn những øì chúng đã 
từng và mọi ngưởi cảm thấy bất ổn. Sự phức tạp của của sản xuất và 
quản trị trong một xã hội văn minh đặt ra những hạn chế mới. Đã có 
một số nhà duy vật thuần túy xung quanh - ngày nay hầu hết là những 
nhà triết học đơn giản và những kẻ đầu sỏ tự nhận cảm thấy tự do như ở 
nhà. Những Phật tử muốn tránh suy nghĩ này - và họ luôn muốn tránh 
khỏi những tiêu chuẩn thay thế, cái mà có thể hướng đến chủ nghĩa lý 
tưởng hóa. 

Nhân loại dễ dàng bị mắc kẹt trong những cái bẫy nhị nguyên. 
Chẳng hạn như, bạn thấy mình là vĩnh cữu hay bạn nghĩ mình hữu hạn. 
Những ý kiến về quan hệ nhân quả, đặc biệt là hướng đến một hoặc cả 
hai giả thuyết này đều bị Đức Phật phủ nhận. 

Ý tưởng của họ là để xem xét một vài khía cạnh về những câu hỏi này, 
và để cân nhắc trong một bối cảnh. Bối cảnh là cách mà tất cả chúng ta 
lấp đây cuộc sống của mình trong mỗi khoảnh khắc và có thể làm điều 
đó ítnhiều có ích. Một điều có ích mà chúng ta có thể làm là cố gắng 
không phản ứng lại một cách tự động, và vì vậy chúng ta chú ý đến 
cách chúng ta vấp vào những phản ứng tự động như vậy - lý do đầu 
tiên được quan tâm trong chuỗi nhân quả là có thể phá vỡ những 
cái có thể bãy chúng ta. 


664 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


2. NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0 
2.1. Bối cảnh dài hạn: khoa học và chủ nghĩa khoa học 


Khi Phật pháp phát triển, với lời dạy của Đức Phật (Sasana), khi 
nền văn minh (cũng được biết đến như lịch sử) đã bắt đầu phát triển 
theo một cách rộng lớn. Nhân loại gọi đó là thời đại Trục. 


Ở những nơi, mật độ dân số tăng mạnh, các hệ thống kinh tế - xã 
hội trở nên phân tầng (và tương tự như hệ thống tri thức) - thành phố 
phát triển và việc viết lách cũng vậy. Mọi người sử dụng ngôn ngữ hàm 
súc hơn, và cũng trừu tượng hơn, vì vậy thế giới giờ đây đầy những thứ 
và khái niệm hơn nó đã từng. Trong sự bùng nổ kinh tế vĩ đại đó, chủ 
nghĩa duy vật hiện tại đã nắm giữ cả về triết học và thực tiễn, và cũng là 
khuynh hướng đối nghịch với chủ nghĩa duy tâm trừu trượng. 

Trong hai thiên niên kỷ rưỡi kể từ đó, các mô hình định cư, các tổ chức 
xã hội, các cấu trúc quyền lực... đã phát triển ổn định - cũng như văn hóa. 
Tư tưởng duy vật/ duy tâm đã trở thành chủ đề thường xuyên. 

Trong 500 năm qua, những nỗ lực của nhân loại để hiểu và kiểm 
soát môi trường vật lý đã vượt qua ngưỡng. Văn hóa đã bị chi phối bởi 
khoa học, xã hội và công nghiệp. 

Dần dần, những giống loài của chúng ta đã bị biến đổi. Sự phức tạp 
của suy nghĩ, hành vi và hình thức thể chế mà nhiều người bây giờ gọi là 
STEM (Khoahọc, Công nghê, Kỹ thuật và Toán học) đã rất quan trọng 
ở đây, cũng như kinh tế học. Máy tính đã đã củng cố khuynh hướng tất 
nhiên của các thuật toán. 


Có thể có một nơi cho tất cả những điều này. Nếu, bằng cách thực 
hiện việc đo lường hợp lí, chúng ta có thể xây dựng các bộ dữ liệu mà 
chúng ta có thể phân tích để xác định tính thường xuyên, sau đó chúng 
ta có thể giả thuyết và kiểm tra những mối liên hệ nhân quả có thể xảy 
ra. Bằng cách này, chúng ta có thể tìm ra điều gì hiệu quả... điều gì xảy 
ra nếu chúng làm việc này hay việc khác và vì vậy làm thế nào để tạo ra 
một hiệu ứng cụ thể. Về mặt hiệu quả, chúng ta có thể tạo ra cấu trúc 
nếu ...thì, vô số chúng được lồng ghép với nhau theo một cách phức 
tạp. Khi kết hợp lại với nhau, những điều này có thể đưa ra một mô tả có 
giá trị về vũ trụ - một bức tranh của thế giới mà đúng vì nó giúp chúng 
ta điều chỉnh các yếu tố của môi trường vật lý một cách đáng tin cậy. 


PHẢN SỨNG ĐỐI VỚI NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0 | 665 


Tuy nhiên, không một bức tranh nào đưa ra một sự hiểu biết đầy đủ 
về những øì nó biểu hiện. Cũng như, mặc dù những mô hình toán học 
có thể giúp chúng ra đối phó với thế giới vật chất, nhưng nó ít liên quan 
(và chắc chắn không đầy đủ), khi nói đến cuộc sống của chúng ta - để 
theo đõi và điều chỉnh hành vi cá nhân và trong xã hội. 

Đó là một sự thật lớn lao. Thật không may, bởi vì nó không giống với 
định luật chuyển động của Newton - chúng ta có khuynh hướng đánh 
mất nó - một sự bất lợi của chúng ta. Tất cả cũng khá dễ dàng, chúng ta 
bị cuốn vào những suy nghĩ máy móc, quyết đoán, xa lánh, bằng cách 
nào đó tôi là chính tôi bởi vì DNA của tôi, và bởi vì cách các loài phát 
triển, và nếu tôi suy nghĩ tôi trải nghiệm một cuộc sống có chất lượng 
cao (nói theo một “cảm xúc”), thì đó là một sự ảo tưởng - hai loại 
hóa chất vừa hòa lẫn vào bộ não của tôi. Chúng ta phủ nhận, tù túng 
chính mình. Hoạch định tầm nhìn mang tính quyết định của chúng 
ta lên môi trường vật chất và xã hội, thì chúng ta tạo ra cho chính 
mình một thế giới kỹ thuật, mà giả định rằng loài người thiếu tác 
dụng, và vì vậy đảm bảo họ sẽ thiếu nó. Cuối cùng, chúng ta xem 
đây là trật tự tự nhiên của mọi thứ. 


Đây là một vấn đề cho tất cả chúng ta. Nó đã dần dần đặt ra cho 
chúng ta từ xa xưa. 


Kể từ lần bắt đầu đầu tiên của văn minh, sự thay đổi về văn hóa 
và xã hội gắn liền với cái mà chúng ta gọi là khoa học và công nghệ 
hiện nay đã cho thấy loài người đã mất liên hệ với những quá trình 
trải nghiệm và trở nên ít có khả năng đưa ra những lựa chọn khôn 
ngoan ngay lập tức. Sự thoái hóa này đi cùng với những tiến bộ mà 
chúng đã thực hiện trong việc kiểm soát ngắn hạn môi trường vật 
lý - những gì từ một khía cạnh của sự tiến bộ dường như xuất hiện 
từ một góc độ khác là thoái lui. Chúng ta bị chia rẽ, và sự chia rẽ đó 
trở nên đáng chú ý - bây giờ nó đang đe dọa sự tồn tại của loài người 
chúng ta, thực sự là toàn bộ sinh quyển. 

Vấn đề là, chúng ta đã cố gắng quá sức. Chẳng hạn như, người 
châu Âu đã có một cuộc đấu tranh ngay từ đầu để thúc đẩy mọi 
người áp dụng Phương pháp khoa học được ban cho, vì vậy bắt 
buộc họ phải từ bỏ tất cả mọi thứ còn lại. Bây giờ, trên toàn cầu 
những người có học thức kìm nén khía cạnh chủ quan của thực tế 
sống, và khi làm như vậy, chúng ta hủy hoại khả năng uốn nắn cuộc 
sống của chính chúng ta. 


66Ố | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Để phát triển xã hội công nghiệp và tiêu dùng, chúng ta từ bỏ 
những khả năng này (nhận thức và thể chất, tự nhiên và điều kiện, 
đạo đức và tôn giáo) , mà qua lịch sử trước đó đã từng được sử dụng 
để ngăn cản chúng ta không làm hại chính mình, vì vậy chúng ta 
đang phá vỡ những rào cản. Bên ngoài, điều này xảy ra trong cuộc 
khủng hoảng sinh thái. Cơ bản hơn, chúng ta đang khám phá rằng 
có những giới hạn đối với khả năng thích ứng tâm lý của chúng ta. 
2.2. Bối cảnh ngăn hạn: những cuộc cách mạng và tính phi thường 

Những người đang lèo lái sự phát triển của chúng ta thường 
nhận thức mập mờ về điều này, mặc dù hiếm khi không muốn thừa 
nhận một cách công khai. Điều này có thể giúp giải thích tại sao họ 
quan tâm đến nền công nghiệp 4.0 

Những tư tưởng của khoa học... đã từng thường xuyên khuyến 
khích sự phủ nhận những gì mà hầu hết mọi người đếu biết đến như 
nhân loại - nhưng điều này đang diễn ra trên quy mô lớn. Như đã 
biết, nhân loại chính thức không còn phù hợp với mục đích, không 
có khả năng thích nghi với những thay đổi nhanh chóng, chúng ta 
bây giờ đang bị thay thế bởi các lại máy móc gần như con người với 
trí tuệ nhân tạo (AI). Thực sự, chúng ta bị biến đổi bỏi sự tương tác 
gần gũi hơn và mãnh liệt hơn một cách liên tục với những robot này. 
Kết luận lại, đó là nền công nghiệp 4.0 

Dường như có một số giải pháp. Có lẽ, chúng ta không cần quá 
căng thẳng để duy trì dự án khoa học kỹ thuật của chúng ta - thay 
vào đó, chúng ta có thể chuyển giao trách nhiệm cho máy móc mà 
chúng ta đã nỗ lực tạo ra. Thay vì phải vật lộn để thích nghi chính 
mình với môi trường máy móc, chúng ra bây giờ sẽ khiến máy móc 
thay đổi chúng ta một cách trực tiếp. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất không có gì thú vị - 
“ những nhà máy tối tăm và tàn ác” trải dài trên đất liền, trong khi, 
những đứa trẻ suy dinh dưỡng đang tự đào cho mình những ngôi 
mộ tồi tàn. Cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai liên quan đến 
điện, hóa chất và dây chuyền sản xuất, chứng minh vẫn còn ồn ào 
- cần một chút xao lãng, nhân loại đã sẵn sàng để làm hầu hết mọi 
thứ, vì vậy đã gây ra Thế Chiến. Cuộc cách mạng lần thứ ba, với 
máy tính và internet, đã cung cấp nhiều thứ lấp lánh nhưng không 
có giá trị, nhưng những câu chuyện về trầm cảm và sự rối loạn 
phân ly sẽ không biến mất và về cách kết hợp điện thoại thông 


PHẢN SỨNG ĐỐI VỚI NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0 | 667 


minh/truyền thông làm giảm khả năng trải nghiệm của chính 
chúng ta. 

Xã hội tiêu dùng toàn cầu đã lôi kéo nhiều người cuộc sống như 
một chuỗi các thử nghiệm/khảo sát trắc nghiệm. Tuy nhiên, bây giờ 
điều này dường như không còn đủ, thay vì quyến rũ, giờ là lúc bắt 
buộc mọi người. Chào mừng đến với nền công nghiệp 4.0 

Cho đến bây giờ, những nỗ lực của chúng ta để định lượng 
những quy trình xã hội, để giảm thiểu chúng thành một trò chơi 
mà chúng ta có thể thắng, để liên hệ đến một số loại trao đổi giữa 
các cá nhân. Khi một khách hàng gọi đến trung tâm hỗ trợ, hay khi 
Facebook quyết định đăng tải những video của họ, con người được 
liên hệ với nhau - dù cho bị phân tâm môi trường máy móc của mỗi 
các nhân, tuy nhiên dù sao đi nữa, họ cố gắng để giao tiếp với nhau. 
Bây giờ, không còn nữa, đây là lúc để cho sự tương tác giữa con 
người và máy móc rộng rãi. Hoặc, có lẽ nên là tương tác con người 
- máy móc. Dần dân, máy móc được lập trình để chủ động hơn, để 
tạo ra nhưng sự thay đổi về hành vi được mong muốn - những thay 
đổi trong hành vi của chúng ta, hành vi của người dùng. Điều này có 
lẽ đặt con người dưới áp lực theo cách mà ban đầu không ai có thể 
nhận ra, chứ đừng nói là hiểu. 

Khi mà cuộc sống của chúng ra mở ra nhiều trong thế giới của 
thuật toán, thì chúng ra chỉ quan tâm đến mình hơn, buồn chán và 
khó tính. Ở cấp độ vĩ mô, xã hội của chúng ta không giải quyết được 
những bất thường nổi bật trong tài chính, hệ sinh thái... Nó như thể 
một cuộc khủng hoảng tâm lý tập thể đang diễn ra. 

Vì vậy những lời hoa hoa mỹ “sự độc nhất”. Hướng tới bước ngoặt 
của thiên niên kỷ, những nhân vật nổi tiểng trong [T đã bắt đầu tự 
hỏi sự tiến hóa nào có thể cho con người. Cho là những thành tựu 
đã đạt được, họ mong muốn những điều lớn lao, chúng ta sẽ tồn tại 
theo một nghĩa hoàn toàn mới, trí tuệ và trừu tượng. 


Kho chứa trí tuệ được tạo ra bởi những bộ não được liên kết với 
nhau qua Internet, có thể bằng cách nào đó có một cuộc sống riêng 
cho minh. Hoặc, với việc sử dụng hợp lý di truyền học, AI, cấy ghép 
chip, thực tế ảo (VR) và những gì có, bạn và chúng tôi có thể hướng 
đến sự tiến hóa của chúng ra để tạo ra một chủng tộc siêu phàm 
mới. Trong bất cứ trường hợp nào, một bước nhảy về tiến hóa mạnh 
mẽ là viễn cảnh - một sự độc nhất. 


668 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Suy nghĩ ngây thơ này đã được nung nấu ở thung lũng Silicon 
và vẫn có ảnh hưởng đáng kể. Mọi người đã bình luận nó giống 
như trào lưu - học thuyết Kyto giáo của Rapture, theo đó các tín đồ 
chân chính sẽ đột nhiên bị bắt vào thiên đàng để chuẩn bị cho lần 
tái sinh thứ hai của Chúa Kyto. Thật thú vị khi hai hệ thống niềm tin 
bổ sung cho nhau - giống như những kẻ đập phá kinh thánh tưởng 
tượng cơ thể của các tín đồ bị cướp khỏi xe của họ khi đang lái, vì 
vậy trào lưu kỹ thuật mong chờ ngày khi tâm trí của họ sẽ bị thu hút 
vào thiên đường cơ học như con người theo một cách không thể 
tưởng tượng được. Giống như các tín đồ bỏ lại phía sau những gì 
đã từng trong tâm trí của họ, thay vào đó được lấp đầy với tinh thần 
thiêng liêng, vì vậy những người xuất chúng sẽ không còn vướng 
vào thân. Rõ ràng, có một điều gì đó cần làm với thân-tâm. 


2.3. Những Sự Phát Triển Hiện Tại 


Thuật ngữ “nền công nghiệp 4.0” được Klaus Schwab - một nhà 
kinh tế học người Pháp phổ biến, người có tinh thần hoạt động 
đằng sau Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới. Mô tả rằng: 

“tập hợp của.. trí tuệ nhân tạo (A]), robot, internet uạn vật (TơT), xe 
tự lái, in 3D, công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, lưu 
trữ năng lượng 0à điện toán lượng tử... ” 


Chúng ta được biết, cuộc cách mạng này, 


\z 


“... không đòi hỏi gì hơn là một cuộc biến đổi của loài người. 
Giáo sư Schwab nói rằng: 


... nên công nghiệp 4.0 một cách cơ bản đang thay đổi cách chúng ta 
sống, làm việc và liên hệ với nhau." 

Công thức cuối cùng thật hấp dẫn. Nó gán một cơ quan vào một 
thực thể trừu tượng. Chúng ta được biết thực thể này sẽ thay đổi 
chúng ta một cách cơ bản và được mời để chấp thuận. Nó gần như 
là một công thức tôn kính. 

Schwab không nghi ngờ gì nữa mà tuyên bố rằng đây chỉ là hình 
thức tu từ, và sự thật rằng ông ấy chỉ đơn giản tuân theo những 
nguyên tắc thông thường mà chúng ta phải thích nghi với môi 
trường chúng ta. Tuy nhiên, một số sự cải tiến công khai rõ ràng 
của nguyên tắc đó là bằng chứng ở đây. 

Môi trường được cho rằng thay đổi với khả năng phát triển của 


PHẢN SỨNG ĐỐI VỚI NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0 | 660 


kỹ thuật, vì vậy chúng ta không còn lựa chọn nào khác, ngoại trừ 
đi theo đến bất cứ nơi nào những cải tiến kỹ thuật mới nhất có thể 
dẫn đến. Sự phát triển của những kỹ thuật mới được xem như một 
tiến trình tự diễn ra. Nó không phụ thuộc vào sự lựa chọn của con 
người - cũng như sự lựa chọn của người phát triển ra nó, hoặc của 
người đầu tư và chỉ đạo nó. Đây là cách chúng ta hiểu chính mình 
khi đầu hàng cơ chế con người trước một sự trừu tượng như nền 
công nghiệp 4.0 - đối với những nhà tư tưởng như Schwab, sự hiểu 
biết khoa học vượt qua ngoài ý muốn của chúng ta. Nó mở ta theo 
động lực của chính nó, và công nghệ tự động theo sau. 


Di nhiên, có một vài sự thật trong này. Cũng có một sự cường điệu. 


Các nhà nghiên cứu hàng đầu, làm công việc như ban đầu, 
thường bất ngờ về kết quả các câu hỏi khoa học của họ - và nếu như 
vậy, họ đi theo đến nới mà các sự kiện mới được tiết lộ dẫn đến. Và, 
đúng như vậy, trong cùng thời gian, hầu hết các nhà khoa học làm 
việc theo đơn đặt hàng từ các nhà tài trợ. 


Những nhà tài trợ có thể yêu cầu phân bổ ngân sách một khách 
quan, tức là phù hợp với sự đồng thuận phát triển khoa học (điều 
mà một lần nữa được nói theo sau nơi những phát hiện dẫn đến) - 
và điều này có thể đúng trong một vài trường hợp. Tuy nhiên, thông 
thường sự đồng thuận phản ánh quá trình chính trị trong các tổ 
chức chuyên nghiệp, mà ngược lại phản ứng lại những áp lực bên 
ngoài từ vũ đài chính trị lớn hơn, hơn tất cả từ lợi ích doanh nghiệp. 
Thậm chí, những nhà nghiên cứu giỏi nhất, nguyên bản nhất cũng 
có thể bị hạn chế - như khi Barbara McClintock bị cấm tiếp tục 
công trình về “các yếu tố di truyền vận động”, công trình đã nhận 
được giải Nobel 30 năm sau đó. 


Nếu ngay cả công việc chúng ta phân loại như là khoa học thuần 
túy không chỉ theo sự thật, thì chúng ta có thể tưởng tượng có khá 
ít trường hợp khi những phát hiện khoa học được áp dụng để phát 
triển những hệ thống và thiết bị kỹ thuật mới - những sản phẩm 
thương mai. Trong cuộc bàn luận về nền công nghiệp 4.0, quá trình 
này cũng được cho là tự động, chỉ tuân theo những lựa chọn của 
con người - chúng ta có một số phạm vi điểu khiển những nguồn 
lực một cách tự động thúc đẩy cuộc cách mạng, và để bù đắp cho 
một số hậu quả không mong muốn, nhưng trong chính, chúng ta 
đơn giản phải tuân theo logic của thị trường. 


670 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Giống như khoa học, nền kinh tế được khái niệm hóa như một 
động lực tuân theo những luật lệ vốn có, không thay đổi được và 
hướng chúng ta theo một cách hiệu quả dù muốn dù không - một 
sự tuân thủ quái dị, mà giữ nhân loại trong thế giới của nó. Tương tự 
như vậy, nền công nghiệp 4.0 bắt đầu trông giống một một vị thần 
bóng tối, tiềm năng có ích nhưng lại đáng sợ. 

Chúng ta đã có một sự báo trước về những øì chúng ta trông đợi. 
Như chúng ta được biết, hồi cuối của cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ 3 là sự ra đời đồng thời của điện thoại thông minh và truyền 
thông xã hội. Có bằng chứng rằng sự phát triển đã ảnh hưởng tiêu 
cực đến sức khỏe tinh thần của thế hệ phát triển sau đó. 

Chúng thiếu cảm giác của sự tự chủ - hay ho mà. Tiếp tục từ đó, 
dường như chúng ta nuôi dưỡng con người ngày càng có ít khả năng 
thân mật, và vì vậy tạo ra những thế hệ sau, (một bình luận đáng chú 
ý trên cơ sở rằng truyền thông xã hội sẽ làm cho những người có 
cùng chí hướng dễ dàng kết nối với nhau hơn). Sự phát triển của từ 
sơ sinh dường như là trật tự của mỗi ngày. 


Do đó, vấn đề được tiết lộ dường như vẫn còn chính xác hơn khi 
chúng ta đọc rằng nền công nghiệp 4.0 không chỉ được nhìn nhận 
như một động lực độc lập, bên ngoài thực thể con người, mà thật sự 
theo quan điểm phổ biến, “thững cách mới sử dụng công nghệ để thay 
đối hành vi, ẳưa ra khả năng trợ giúp... những môi trường tự nhiên”. 

Những người điều khiển tiến trình này rõ ràng muốn tất cả 
chúng ta nắm bắt sự thay đổi được áp đặt bởi các máy móc bán 
tự động, máy móc một phần như con người - bằng cách này, họ 
hy vọng khiến cho mọi người chấp nhận những cải cách được bắt 
buộc tạo ra từ hệ sinh thái. (Điều này có một số điểm chung với câu 
chuyện máy bay không người lái). 

Sự thay đổi trong triển vọng được trình bày như là không theo ý 
muốn, được đưa ra theo lịch sử. Tất cả đều được khuyến khích tham 
gia những bộ óc tốt nhất để làm cho nó hoạt động. Để làm cho nó hoạt 
động, đầu tiên chúng ta phải vượt qua những khó khăn trong việc chấp 
nhận tiến trình được xác định trước những sự kiện, sau đó chúng ta 
hướng khả năng của nền công nghiệp 4.0 vào việc tái thiết nhân loại 
theo những cách đúng đắn, theo những cách quản lý phù hợp. Chương 
trình này tạo ra vô khối đầu ra cho phương tiện truyền thông, như 
những øì xoay quanh việc ra mắt một thiết bị điện tử mới chỉ lớn hơn. 


PHẢN SỨNG ĐỐI VỚI NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0 | 67] 


Điều gì thực sự có vấn đề, đằng sau sự hỗn độn? Sự kết hợp hiện 
tại của sản phẩm cao cấp AI và quản lý được tập trung nói đến, (có 
thể nói, nền công nghiệp 4.0 ở dạng phôi thai) phục vụ để ngăn 
chúng ta với một số giả định không có căn cứ. 

¡. đời sống con người là 

1i. một sản phẩm của các yếu tố vật chất, và vì vậy 

ii. được xác định bởi những động lực từ kinh nghiệm của chúng ta; và 

¡v. những động lực đó thúc đẩy một quá trình tiến hóa 

v. vì vậy, những sự sắp xếp về xã hội và kinh tế hiện tại gần chúng 
với mức cao nhất - hiện trạng là đỉnh cao của: 

vi. quá trình của nhân loại thông qua nền văn minh 

vii. quá trình tiến bộ của trí tuệ thông qua khoa học 

viii. quá trình phát triển của vật chất thông qua kỹ thuật/công nghiệp. 

Rõ ràng rằng mọi thứ như chúng đang là bởi vì chúng phải như 
vậy, cũng giống như chúng ta. Theo đó, chúng ta được định sẵn để 
trải qua những gì mà nền công nghiệp 4.0 đang lưu trữ cho chúng ta. 

Đó là câu chuyện. Chúng ta hãy xem xét trong ánh sáng của 
truyền thống Đạo Phật - và xem xét cách nhân loại có thể học hỏi 
từ khía cạnh này. 

Sau đó, chúng ta có thể xác định hệ tư tưởng đã được xác định 
đang giữ tất cả chúng ta trong tình trạng khó khăn không? Nếu 
chúng ta cố gắng làm theo và mô phỏng suy nghĩ của Đức Phật, 
chúng ta thậm chí có thể cắt xén nó hoàn toàn không? 

3. CHÚNG TA CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ TAM TẠNG KINH ĐIỂN? 
3.1. Nhận xét chung 
3.1.1. Những nguồn kinh điển truyền thống 

Hệ tư tưởng về thuyết quyết định luận về kỹ thuật đã ẩn đi quyền 
lực của các mô hình kinh kế và chính trị. Điều này giúp giải thích 
tại sao nền công nghiệp 4.0 được mô tả như sự thật, một điều gì đó 
bên ngoài chúng ta mà chúng ta phải phản ứng lại. Tuy nhiên, vấn 
đề đó là ý nghĩa thứ cấp. 


672. CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Đúng là mọi người thao túng và khai thác lẫn nhau và nền văn 
minh khuyến khích điều này. Tương tự, sự sống còn là một sự bắt 
buộc mạnh mẽ hơn bất kì điều gì - và, khi nền văn minh con người 
đạt đến điểm đỉnh điểm này, tất cả chúng ta theo nhiều cách đều 
nhầm lẫn tương tự về cách mà chúng ta muốn tồn tại. Điều này áp 
dụng với cả người bị khai thác và người khai thác. 

Nền công nghiệp 4.0 là một dự án xã hội/chính trị/kinh tế, tùy 
thuộc vào con người, phục vụ cho những lợi ích riêng biệt và phản 
ánh những thái độ và giả định cụ thể. Cùng lúc đó, nhiều giả thuyết 
liên quan cũng ăn sâu vào suy nghĩ của mọi người - chúng đều phổ 
biến cho tất cả mọi người. 

Sẽ thật hữu ích khi nhận thấy những giả định đó, và khi cần 
thiết để tách chúng riêng ra. Truyền thống của Đức Phật mang đến 
những nguồn tài nguyên mà chúng ta có thể sử dụng để làm như vậy 
3.1.2. Ngôn ngữ học 

Để đối phó với những thách thức của nền văn minh, Đức Phật 
tập trung vào các trạng thái của tâm. Điều này đã dẫn đến sự quan 
tâm về ngôn ngữ và cách nó có thể làm chúng ta nhầm lẫn. 

Việc sử dụng ngôn ngữ định hình cách chúng ta suy nghĩ, và 
cách chúng ta trải nghiệm cuộc sống của mình. Nó thường khuyến 
khích chúng ta chia tách thực tế thành những thực thể riêng rẽ, vật 
và người với những phẩm chất cần thiết (chúng ta giả định) đồng 
nhất và tồn tại và có thể dựa vào. Thực thể nguyên mẫu là “tôi” - tôi 
nghĩ bản thân mình là trường tồn, cố định, không thể suy giảm, một 
điểm độc nhất của thế giới, một bước ngoặt để điều khiển. Những 
thực thể khác sau đó dường như theo cùng khuôn mẫu. 

Nếu chúng ta đặt tên cho một thứ, chúng ta cho rằng chúng phải 
tồn tại theo cách vật chất này. Đức Phật là một những người đầu 
tiên trong lịch sử đưa ra rằng đây có thể một vấn đề (Lão Tử và đồ 
đệ của ngài có thể được so sánh) 

Có phải tất cả mọi người trong mọi thời điểm đều phải chịu 
cùng những ràng buộc này? Có lẽ, không chính xác. Xem xét những 
người sống cách đây hơn hai ngàn năm, vào thời kỳ Đức Phật - họ có 
thể không quá tập trung vào các thực thể quá cố định. 


PHẢN SỨNG ĐỐI VỚI NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0 | 673 


Ít nhất điều này có vẻ hợp lí trong quan điểm về những gì chúng 
ta biết về cách sử dụng ngôn ngữ của họ. Chúng ta có những bản lưu 
trữ tiếng nói từ cộng đồng ngôn luận Ấn - Aryan thời đó. Nó đến 
với chúng ta trong những bài kệ Vệ Đà. 

Ngôn ngữ Vệ Đà so sánh một cách nổi bật với ngôn ngữ Pali. Nó 
mạnh về hình thức lời nói, và nó quá đa nghĩa, tượng trưng và liên 
tưởng, thơ ca và hình tượng. Vào thời của Pali, những quy ước về 
việc sử dụng ngôn ngữ đã thay đổi đáng kể, và trở nên ít huyền ảo 
hơn, nhiều cấu trúc, không quen thuộc từ thời kì trước, là phổ biến 
và ngôn ngữ nhìn chúng rõ ràng và dễ hiểu hơn. Phân loại nhị phân 
có cũng nhiều bằng chứng hơn. 

Điều này có ý nghĩa: Các dân tộc Vệ Đà đã có một cuộc sống 
du mục, ứng biến, chăn nuôi gia súc và tìm kiếm thức ăn, nhưng 
Magadha/Kosala trong thời kì Đức Phật đã trở nên định cư và có tổ 
chức hơn. Họ sử dụng kim loại để khai hoang rừng, làm thủy lợi, vì 
vậy sản lượng tăng nhanh chóng, với dân số thì cũng xấp xỉ - cơ sở 
nhà nước và hệ thống quản lí di nhiên cũng phát triển. Mọi người 
tập trung vào khai thác môi trường vật chất và xã hội để làm giàu. 
Những tiến bộ kinh tế đáng kể đi kèm với siêu hình học thực thể, 
được phản ảnh trong ngôn ngữ và quá trình suy nghĩ. Đây là tình 
huống mà Đức Phật đã chỉ ra. Ngôn ngữ trở nên kém thích nghi với 
nhu cầu phi vật chất của con người. 

Trong bối cảnh đó, một số người muốn từ bỏ những thành ngữ thực 
tế trong cuộc sống đương đại hàng ngày và thay vào đó để phân tích 
những bài kinh Vệ Đà huyền diệu. Đức Phật hiểu rằng những người đó 
đang đánh lừa chính mình, vì rằng sự huyền diệu đó đã không còn nữa 
- bất cứ điều gì đã từng xảy ra một lần, bây giờ nó chỉ còn là một ý tưởng. 

Dường như đối với họ, chỉ còn lại một điều để nói những gì bạn 
có, nói những øì bạn có thể - và không øì hơn nữa. Sự im lặng truyền 
tải nhiều ý nghĩa mới là điều quan trọng. 


3.1.3. Nền văn minh, duy vật và những bài kinh thực tế 

Ở một khía cạnh nào đó, người dân trong thời đại Đức Phật dễ 
dàng so sánh với người Vệ Đà tiền nhiệm của họ. Nền văn minh 
đang phát triển mạnh ở thung lũng sông Hằng lịch sử. 

Mặc dù, có một sự đánh đổi. Ngôn ngữ của họ tiết lộ một thế giới 
vật chất hơn là quyền lực, thực thể thay vì quá trình, cố định thay vì 


674 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


quan hệ đễ thay đổi - một thế giới của những mối quan hệ xác định, 
hầu như là máy móc thay vì tương tác, thương lượng và cá nhân. 


Sau đó như bây giờ rõ ràng rằng, nhiều người cảm thấy thực tế 
thuộc về bên noài. Nó tuân theo quy luật của riêng nó, độc lập, và 
nó chi phối cuộc sống của chúng ta, vì vậy vai trò của chúng ta là 
phù hợp với nó, để theo đuổi lợi ích cá nhân ở mức độ vừa phải nhất 
có thể. 

Sau đó như bây giờ, suy nghĩ này gợi lên nhiều phản ứng lẫn lộn. 
Mọi người sẽ tuân thủ theo một mức độ thực tế, hâu như không cần 
thiết phải nghi ngờ gì - dân số với mật độ như thế này có thể tự duy 
trì chỉ nếu như mọi người tuân thủ theo các chương trình, vì vậy sự 
phát triển xã hội - kỹ thuật hầu như là ưu tiên hàng đầu. Cùng lúc 
đó, thị trường cho tâm lý trị liệu, duy trì tinh thần hay những gì có 
mà bạn bùng nổ - vì vậy chúng ta có thể suy luận rằng, mọi người 
đang cảm thấy căng thẳng như ngày nay. 

Tất cả có vẻ hiện đại một cách kì lạ. Trường phái nguyên tử 
(Ãjivikas) và những người khác phản ánh một bầu không khí mạnh 
mềế của tư duy về thuyết tiền định. Nhân vật chính của kinh Tệ Túc 
(Pãyäsi Suttanta) là một nhà duy vật tự nhiên, cứng rắn - nếu được 
tái sinh trong thời đương đại California, người ta có thể hình tượng vị 
ấy như là người quảng bá mạnh mẽ cho nền công nghiệp 4.0. 

Để duy trì năng suất và lợi ích của người tiêu dùng, ý tưởng chung 
là giữ sự tiến bộ của nền văn minh - và điều này có nghĩa giảm thiểu rối 
loạn tâm thần cá nhân và tập thể, và giải quyết những gì có thể giảm 
thiểu được. Ngược lại, điều đó có nghĩa là phát triển những kiểu suy 
nghĩ và hành vi mới, và những câu chuyện theo khuôn khổ mới, những 
cách mới để nói và suy nghĩ về bối cảnh của cuộc sống con người. 

Trong những diễn văn công khai, hai thái cực hòa trộn vào nhau. 
Chúng ta thấy chúng ở Ấn Độ, 

Có những nhà lý luận và người thực thi quyền lực - là những nhà 
duy vật rõ rệt. Sau đó, chúng ra cũng thấy những nhà duy tâm, nhà tư 
tưởng trừu tượng, suy đoán theo phong cách Vệ Đà. 


Đức Phật tuyên bố nền tảng trung đạo. Xem xét một cách cẩn thận, 
mục đích thật sự của họ là làm suy yếu tất cả các bài kinh. 


PHẢN SỨNG ĐỐI VỚI NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0 | 675 


3.1.4. Chống chủ nghĩa nhị nguyên thực tế. 


Con đường trung đạo (majjhima-patipada) xuất hiện trong bài kinh 
Chuyển pháp luân (Dhammacakkappavattana), bài giảng đầu tiên của Đức 
Phật. Đức Phật khuyên nên tránh thái cực của việc hưởng lạc và hành xác. 


Đó là bối cảnh cho những cách sử dụng khác, chẳng hạn như trong 
mối liên hệ với đoạn kiến và thường kiến. Nó không chỉ là về cách bạn 
hiểu về thế giới, mà nó là về cách chúng ta tự xử lí. 

Đúng là có những khía cạnh lí thuyết cho những giáo lí này. , Đức 
Phật muốn nói rằng chẳng hạn như luân hồi giữa một kiếp sống này và 
một kiếp sống khác, không ngụ ý cho một cá thể tiếp tục, và điều đó 
là một điểm khá lý thuyết, và trong cùng một thời điểm, trong thực tế 
điểm mấu chốt không phải là để quá tự đắc hay hạ bệ. Thỉnh thoảng, 
cuộc sống của bạn sẽ kiến nghị rằng thế giới là để cho lợi ích vĩnh cửu 
của bạn, thỉnh thoảng không gì đáng để dựa vào - và cũng không sự 
thúc đẩy nào giúp ích. Nếu bị kéo quá vào một luồng suy nghĩ, bạn có 
lẽ xem xét cái khác để mà hướng về con đường trung đạo. 

Thực tế, trong mọi sự tương phản như thế giữa duy vật và duy tâm, 
cả hai đều bị từ bỏ. Vì vậy sự lựa chọn là giữa chúng - không sự lựa chọn 
nào có thể áp dụng và sự chọn lựa là vô nghĩa. Nhưng dù sao, nó là một 
câu hỏi thực tế, không phải về triết học. Nó không phải thiên về một vài 
cuộc tranh luận là đúng hay những các khác là sai - mà nó thiên nhiều về 
cách suy nghĩ giúp chúng ta ở trong một tình trạng tốt trong tâm trí của 
chúng ta. Đáng để tránh các thói quen có tính khái niệm mà kéo chúng 
ta về hướng mà chúng ta không muốn đi đúng cách - thay vào đó, phát 
triển nhiều thói quen có ích. 

Cách tiếp cận cơ bản của Đức Phật có thể được áp dụng một cách 
rộng rãi. Nó mở rộng cho tất cả các tương phản nhị nguyên. 

Thông thường, ngôn ngữ của chúng ta hầu hết khiến chúng ta suy 
nghĩ theo hai trạng thái logic, và điều này tạo ra căng thẳng (mà có thể 
được giải quyết phần nào bằng các chọn một bên, nhưng phải đánh 
đổi bằng cách mắc vào cái bãy nhị nguyên). Không có ích để giả 
định như thế này, trong một cuộc tranh luận, một bên phải đúng và 
còn lại phải sai. Khi nói đến vấn đề quan trọng, không phải cả người 
theo chủ nghĩa thường kiến hay đoạn kiến là đúng, đó là cách sống 
chúng ta có thể học hỏi từ đó. 


676 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Đó không phải là điều mà chúng ta có thể dễ dàng xác định bằng ngôn ngữ 
tham chiếu và hiển thị. Nếu bạn thích, nó là một tiêu chuẩn định lượng mà mọi 
người đều ngầm ý thức và cố gắng áp dụng. Chúng ta gọi nó là pháp. 

3.1.5. Chống thuyết tiền định 

Vấn đề của suy nghĩ về thuyết tiền định được kết nối. Nếu mọi 
thứ được quy định bởi quyền lực bên ngoài và vật chất, thì ở một 
điểm nào đó những quyền lực này có thể ngừng áp dụng, vì vậy 
chúng ta nghĩ đến đoạn kiến. 

Một người hành động, một người khác trải nghiệm (hậu quả) 

Đau khổ được tạo ra bởi một người nào khác (hơn là người chịu ẳau khổ) 

Nếu chúng ta cân nhắc như vậy, nó giống như tin uào đoạn kiến. 


Điều này cho thấy tại sao suy nghĩ về thuyết tiền định thu hút 
chúng ta. Nó đưa ra cái cớ cho việc thiếu tự tin làm cho chúng ta 
xa lánh cuộc sống của chính mình, không thể chủ quan sống theo 
những kinh nghiệm nhất thời của mình. Không quan trọng chúng 
ta làm gì, chúng ta bảo chính mình - không gì có thể thay đổi (sự 
đau khổ của tôi). Điều này dường như phản ảnh một xã hội mà 
trong đó mọi người cảm thấy thiếu kiểm soát cuộc sống của họ. 


3.2. Thuyết nhân quả trong đạo Phật 
3.2.1. Tính kết nối 

Trong kinh Tương Ưng, phẩm 2 bài 25, chúng ta đọc rằng: 

Các Như lai xuất hiện hay không xuất hiện, giới này (đạo lý này) 
vốn thường trú, đó là tính an trụ của pháp (pháp trụ tánh), tính quyết 
định của pháp (pháp vị tánh), và tính y duyên (tương y tương duyên). 

Những bình luận của Kalupahana 

Không có sự trùng hợp ngẫu nhiên, mọi việc trên thế giới đểu do 
duyên khởi uà duyên sinh. 

Chắc chắn, đoạn kinh này cho thấy những kinh nghiệm của 
mình không bị cô lập, mà thay vào đó tất cả đều liên kết với nhau 
theo những cách phức tạp. Đó không phải chính xác là những gì 
chúng ta đang bàn đến. Thay vào đó, nó tập trung nhiều các pháp. 

Pháp là một thuật ngữ phức tạp. Một cách sử dụng quan trọng là 
trong kinh Kinh Niệm Xứ, đặt ra bốn giai đoạn trong thực tập thiền 


PHẢN SỨNG ĐỐI VỚI NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0 | @77 


được gọi Sati. Pháp là những øì hành giả tập trung trong giai đoạn thứ 4. 
Vì vậy, nó dường như khó có lẽ rằng chúng ta không giải quyết 

nhân quả ở đây theo bất kì nghĩa nhân quả nào. Trong tài liệu Pali, 

chẳng hạn như phép ẩn dụ cơ bản cho các mối liên kết là tự nhiên. 

Chỉ giống như một hạt giống, khi được gieo trên cánh đồng sẽ phát 
triển nếu nó được cung cấp đủ đất uà độ ẩm, vì vậy Š uẩn tổng hợp, 8 xứ 
0à 6 giác quan xuất hiện như một nguyên nhân và biến tất khi nguyên 
nhân bị hủy diệt. 

“Nguyên nhân” là một bản dịch được chấp nhận của Pali ở đây - 
và tuy nhiên đất và độ ẩm không cần thiệt những øì chúng ra có thể 
suy nghĩ một các truyền thống như những nguyên nhân cho sự phát 
triển của một hạt giống. Chúng là điều kiện, mà dựa vào đó những 
nguyên nhân khác vận hành, cái mà có thể xuất phát từ phân tử và 
chức năng của tế bào. 

Một điểm mà chúng ta có thể học được từ điều này là quan hệ 
nhân quả một cách cơ học như quả bi-a là một trường hợp đặc biệt. 
Sau đó, có một phạm trù rộng hơn về tính liên trên nhân quả mà 
trường hợp đặc biệt này có thể nằm trong đó. 

3.2.2. Chuỗi duyên khởi: 

Xem xét những dạng thức truyền thống, 

Nếu cái này tốn tại 

Thì cái kia tốn tại 

Cái này phát sinh 

Thì cái kia phát sinh 

Cái này không tôn tại 

Thì cái kia không tổn tại 

Cái này điệt 

Thì cái kia diệt. 

“Cái này như thế, thì cái khác diễn ra. Nó cho rằng những sự kiện 
liên kết thành chuỗi. Điều này ngụ ý øì? 

Có phải nó mang hàm ý cho một tư duy “khép kín”? Có phải 
Đức Phật quan tâm đến tình huống mà “tất cả chúng sanh đều bình 
đẳng” một nhân tố được thêm vô có thể chịu trách nhiệm cho sự 


678 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thay đổi cho một nhân tố mục tiêu. Không, đó rõ ràng không phải 
là sự giải thích nhân quả mà Đức Phật đưa ra. 

Trường hợp động lực khoa học là để tách biệt những nguyên 
nhân cụ thể, Đức Phật xem xét ảnh hưởng chồng chất như thế nào, 
vì khi ni sư Sela nói rằng cơ thể phát triển chỉ khi một chuỗi nhân 
quả diễn ra cùng lúc, vì vậy bạn không thể tách bạch một cách rõ 
ràng cũng như xem xét các yếu tố và động lực. 

Công trình của Đức Phật quan trọng hơn là mọi người nên quan 
sát theo những chuyển động tinh vi của tâm mình (để nó không bị 
xao nhãng). Mối liên hệ nhân quả trong tình huống này sẽ là nếu 
một hành vi nhận thức bình thường có khuynh hướng tạo ra những 
trải nghiệm không có ích. Hiểu nó có thể giúp chúng ta tránh rơi 
vào hành vi đó - nếu bạn chú ý khi hành bi đó bắt đầu, sau đó bạn sẽ 
không bị rơi vào bãy của nó. Vì vậy, vấn đề ở đây là không phân tích 
làm thế nào những hành vi thế này thế kia có thể tạo ra hậu quả như 
thế, chỉ để tránh những hành vi có lẽ không có ích. 

Công thức kinh điển cái này có có thể được hiểu mà không có 
mối liên hệ nhân quả. 

Trong khi cái này tôn tại 

Thì cái kia ra đời 

Sau khi điểu này xuất hiện 

Thì cái kia xuất hiện 

Chừng nào điều này không còn tổn tại 

Thì cái kia không còn 

Sau khi cái này tan rã 

Thì cái kia cũng tan rã 

Tuy nhiên, nó thường được nhìn nhận như một ví dụ của tư duy 
nhân quả nâng cao. Kalupahana là tiêu biểu ở đây. 

Xem xét bình luận của Ngài trong kinh Tương ưng nói rằng: 

Do vô minh duyên hành 


VỊ ấy nói rằng 


PHẢN SỨNG ĐỐI VỚI NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0 | 670 


Nhân quả hay nhân (paticcasamuppada), như được mô tả trong 
kinh Tương Ưng, là đồng nghĩa với mối liên hệ nhân quả, chẳng hạn, 
giữa vô minh ((auiJjã) uà hành (sankhara). Mối liên hệ nhân quả được 
cho là có bốn đặc tính. 

(1) Tính khách quan (tathatä), 

(2) Tính cần thiết (avitathatä), 

(3) Tính bất biến (anaññathatä, ), 

(4) Tính điều kiện (idappaccayatä). 

Có phải ở đây Đức Phật đang nói nhân quả trong nghĩa hiện 
đại? Thậm chí ngài đang trình bày việc phân tích thế giới? Hay ngài 
đang đưa ra những lời chỉ dẫn làm thế nào để giải quyết thái độ và 
kỳ vọng của con người? Một cách khác để hiểu đoạn kinh này là: tất 
cả hành của chúng ta quay trở lại cách mình không còn hiểu biết (về 
những gì đang xảy ra với chúng ta). Đó là những gì chúng ra gọi là 
duyên khởi - nó xảy ra theo cách đó, nó không xảy ra khác, và không 
có gì khác xảy ra. 

Điều này dường như khó có thể là về mối quan hệ nhân quả trừu 
tượng. Tuy nhiên, phương pháp khoa học vẫn còn tồn tại và tốt đẹp 
ở Magadha/Kosala trong những ngày này. Kinh Pãyäsi mô tả một 
bài kiểm tra Popperian về việc liệu rằng linh hồn có tồn tại trong con 
người hay không. Đây là một xã hội ngày càng được quản lí và tiến 
bộ khoa học kỹ thuật, vì vậy những mô hình nhân quả cơ học thịnh 
hành - chúng thậm chí đã xâm chiếm lãnh vực triết học/tâm lí/tôn 
giáo, khi chúng ta thấy trong kinh Sa môn quả (Sãmaññaphala), nơi 
những giáo lý của nhiều vị thầy trích dẫn tập trung vào ý tưởng quan 
hệ nhân quả trải dài. Một số chấp nhận điều này, những người khác 
phản đối. Một vài người nói luật nhân quả nghiêm ngặt quyết định 
những gì xảy ra với họ, và cách họ phản ứng - đối với những người 
khác, tuy nhiên cách mọi người hành xử tốt hay xấu không có ảnh 
hưởng đến việc họ làm tốt như thế nào. 

Theo Trung đạo, Đức Phật phản đối việc chia tách sai lầm. Đối 
với chúng, quan hệ nhân quả vật chất/cơ học đều rất tốt nhưng 
không quá quan trọng. Điều quan trọng theo họ đề nghị là hiểu 
nhân quả có thể giúp một người sống cuộc sống hoàn toàn tỉnh 
thức trong mỗi khoảnh khắc. 


680 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Đó là một điều có thể đạt được sự kiểm soát mang tính công cụ 
đối với những hoàn cảnh bên ngoài. Đó là một cách khác để phát 
triển khả năng phục hổi tâm lí bằng cách cân nhắc trạng thái tâm lí 
trong sự tỉnh thức hoản toàn về cách mà chúng phát triển. 

Bạn nhìn vào những gì đang có. Nó diễn ra theo cách đó (tathatä), 
vậy tại sao lại chống lại nó, phàn nàn nó là ngẫu nhiên hay gian lận. Thay 
vào đó, chúng ta có thể nhìn vào cách nó xảy ra (avitathata anaññathatä), 
và đặc biệt nhìn vào chúng ta có thể học hỏi được gì từ đó. 


4. KẾT LUẬN 


Theo quan điểm của Đạo Phật, điểm mấu chốt trong chuỗi nhân 
quả là phá vỡ chúng. Nguyên nhân không phải là một đầu vào riêng 
biệt, có thể đo đếm được cho một hệ thống, chẳng hạn như có thể 
được áp dụng để tạo ra một kết quả riêng biệt. Thay vào đó, nó là 
một sự kết hợp của nhiều nhân tố, không đo đếm nhưng có sẵn để 
trải nghiệm, điều mà một người có thể đề phòng và tác động lại. 

Giáo pháp liên tục hướng về cùng một điểm - con người có lực tác 
dụng, nếu họ chỉ có thể nghĩ một hướng. Không e ngại bị buộc tội vì 
những tranh luận xoay vòng, Đức Phật cũng biện minh rõ ràng cách 
tiếp cận của mình một cách chính xác trên cơ sở đó - chúng ta có thể 
biết điều này phải đúng vì nó để lại phạm vi cho tác lực của con người. 

Bây giờ, chúng ta đối mặt với sự chuyển động mạnh mẽ, toàn cầu 
để lấp đầy cuộc sống của chúng ta với robot và suy nghĩ mang tính 
robot (nền công nghiệp 4.0). Làm thế nào chúng ta hiểu điều này? 

Đầu tiên, chúng ta hãy nghĩ về những người đang thực hiện 
chiến dịch này. Họ đã có ước mơ, nhưng nó chưa hiệu quả, vì vậy 
bây giờ họ đang thúc đẩy mạnh mẽ. 


Chế độ kỹ thuật thân thiện với doanh nghiệp được cho là công 
thức kì diệu. Đột ngột, công thức không hoạt động nữa. Họ làm øì, 
các nhà kỹ thuật và bạn bè kinh doanh của họ. Họ sợ hãi và cố gắng 
hơn nữa - có một khía cạnh tuyệt vọng trong câu chuyện về nền 
công nghiệp 4.0. 

Số tiền lớn đã lên tiếng, vì vậy một điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng 
không ai biết câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Mọi người có thể 
nói về nền công nghiệp 4.0 một lúc nào đó, nhưng mang câu chuyện 
này với nhiều ý nghĩa. 


PHẢN SỨNG ĐỐI VỚI NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0 | 68] 


Chúng ta đang giải quyết vấn đề gì ở đây? Mọi người đang trở 
nên quá tập trung vào việc hiểu biết ám ảnh, phi văn hóa về các quá 
trình văn hóa, xã hội và kinh tế. 

Nếu bạn thích, bối cảnh họ thiếu là thực hành. Hoặc nếu bạn 
thích, nó là cách mà chúng ta vượt qua trở ngại để giải quyết với sự 
buồn chán, kiệt sức, ác quỷ và thậm chí không may mắn. Hoặc, đó 
là sự hiểu biết rằng một kế hoạch hoàn hảo không còn tốt, trừ khi 
mọi người sẽ đi cùng với nó. 

Những nguyên nhân và kết nối quan trọng là những gì mô ta và ảnh 
hưởng cách mọi người thực sự hành xử, bất kể lý do hợp lí đã đưa ra của 
họ. Sống thực tế quan trọng hơn những phân tích trừu tượng. 

Những nguyên nhân và kết nối quan trọng nhất là những cái 
khiến bạn vấp ngã, những cái bạn có thể phá vỡ. Mặc dù, có thể việc 
phải làm là để phá vỡ chúng. 


682.Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Arnason, Eisenstadt & Wittrock (2005) Axial civilization and world 
history Brill Leiden 

Crick, EHC. (1994). The astonishing hypothesis: the scientific search 
for the soul. 

Dawkins, R. (1976) The selñsh gene. Oxford University Press 

Duhem PM.M (1906). La Théorie Physique. Son Objet, sa Structure. 
Chevalier & Rivière Paris 

Eisenstadt et al (1986) The Origins & Diversity of Axial Age 
Civilisations - SUNY Press New York 

Jaspers K. (1953) The Origin & Goal of History Yale University Press 

KalupahanaDJ (1975) Causality: The Central PhilosophyofBuddhism 
Dniversity Press of Hawai 

Lanier, J. (2010)You are not a gadget Alfted KnopfNew Your 

Noble, D. (2006) The Music of Life Oxford University Press 

Schwab K (2016) The Fourth Industrial Revolution WEE Geneva 

Spangenburg, R and Moser. D.K.(2008) Barbara McClintock Chelsea 
House, New York 

'Wikon, E.O. (1975) Sociobiology Harvard University Press 


PHẬT GIÁO 
TẠI KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 
NHÂN VĂN HỌC KỸ THUẬT SỐ / 
KHÔNG GIAN VÀ BẢO TỒN DI SẢN! 


GS. TS. David Blundelf 


TÓM TẮT 

Bài viết này tập hợp các nghiên cứu minh họa các phương 
pháp tiếp cận kỹ thuật số / không gian để bảo tồn di sản các nền 
kinh tế khu vực và bắc cầu cho những khác biệt giữa các nền văn 
hóa. Bài viết cũng tập hợp thông tin từ nhiều nguồn và ở nhiều 
định dạng của nhân văn học không gian - một phân ngành của 
nhân văn số dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các 
mốc thời gian - để trực quan hóa các chỉ mục dữ liệu văn hóa 
đa dạng, cung cấp chức năng tích hợp và ngữ cảnh hiệu quả cho 
thuộc tính không gian thời gian. Ngành địa lý tiếp tục đóng một 
vai trò quan trọng trong môi trường đa văn hóa phong phú trên 


! “Tôi xin gửi lời tri ân tới Benny Liow Woon Khin, Vijaya Samarawickrama và Tan Ho 
Soon đã chỉnh sửa bản K. Sri Dhammananda: Các bài tiểu luận để vinh danh ngày lễ Một trăm 
năm của Ngài, Vol. 2, Quan điểm đương đại, được xuất bản bởi Hiệp hội Phật giáo Nalanda 
Malaysia, 2018. Dự án này khuyến khích tôi tiếp tục theo đuổi việc sử dụng các công cụ tiên 
tiến của hệ thống thông tin địa lý (GIS) để lập biểu đồ phạm vi truyền pháp từ thời xa xưa ở 
Nam và Đông Nam Á. Điều này trùng hợp với công việc chúng tôi đang làm cho Atlas Phật 
giáo Hàng hải của Lewis Lancaster, một dự án của tổ chức Sáng kiến Bản đồ Văn hóa Điện tử 
(ECAIT) với Jeanette Zerenke và các thành viên khác của nhóm Nam Đảo ECAI. Xin cảm ơn 
về sự hỗ trợ nhiều năm của họ. Xin cảm ơn Ông Shu-Heng Chen, Phó Chủ tịch và Giám đốc 
các Dự án hàng đầu về Nhân văn Số, tại Đại học Quốc gia Chengchi, Đài Bác, đã chỉnh sửa bản 
Khoa học Xã hội Tính toán: Dữ liệu lớn về Khoa học Xã hội và Nhân văn, được xuất bản bởi 
Springer, 2018, và đồng tác giả của tôi, Ching-ch¡h Lin và James X. Morris. 


683 


684 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


các khu vực khác nhau mà ở đó ngày càng thấy di sản là mẫu số 
chung. Chúng tôi xem nhân loại học như một yêu cầu hiểu biết 
toàn diện về tính toàn vẹn của con người ở mọi cấp độ và thời 
gian. Do đó, chúng tôi đang tạo ra một bản đồ thời gian có ý 
nghĩa với cuộc sống hàng ngày của mình. 

Do các quốc gia phát triển lịch sử hiện tại để giải thích về 
quá khứ, ta có điểm chung là các di sản đóng vai trò là công 
cụ chính trị để hiểu cuộc sống hàng ngày của mình (Buckland 
2004). Các mô hình của chúng tôi được phác thảo theo cách đa 
văn hóa và xuyên quốc gia. Trong quá trình toàn cầu hóa, các 
dân tộc thừa nhận lẫn nhau bằng cách trao đổi các ý tưởng, kiến 
thức và hàng hóa trên các chiều không gian. Các thương nhân 
đã giao dịch đến các cảng Đông Á thông qua các hệ thống sông 
trên khắp Trung Quốc và Đông Nam Á (Ecom 2017), đi đến 
các đảo Thái Bình Dương và quay trở lại với các hàng trao đổi 
buôn bán (Sitnikov 2011). 

Bài nghiên cứu bao gồm bằng chứng lịch sử ban đầu về mạng lưới 
thương mại của các nhà hàng hải người Nam Đảo (Austronesian) 
đi truyền pháp (dharma) ở Ấn Độ Dương, lục địa, hải đảo Đông 
Nam Á và Trung Quốc. Điều này trùng hợp với Bản đồ Phật giáo 
Hàng hải của Lewis Lancaster, một dự án của tổ chức Sáng kiến 
Bản đồ Atlas Văn hóa Điện tử (ECAI) cùng Jeanette Zerenke và 
các thành viên khác của nhóm Nam đảo của chúng tôi bằng cách 
sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS). 

Chúng tôi đang tìm kiếm ý nghĩa:và sự đổi mới để làm 
phong phú những gì mà các nghiên cứu học thuật đã đạt được 
trong việc lập bản đồ lịch sử theo thời gian, đó là điều khiến 
chúng tôi đặc biệt quan tâm. Tại Đại học Quốc gia Chengchi, 
Đài Bắc, Đài Loan vào năm 2015, chúng tôi đã thành lập Học 
viện Không gian Thời gian châu Á-Thái Bình Dương (ApSTi, 
http://apsti.nccu.edu.tw). Ở đây, chúng tôi đã tạo ra một môi 
trường hợp tác giữa các nhà nghiên cứu dựa trên nghiên cứu 
và chia sẻ các công nghệ tiên tiến trong nhân văn kỹ thuật số / 
không gian (tham khảo Blundell và Jan 2016; Blundell, Lin và 
Morris 2018). 


PHẬT GIÁO TẠI KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | 68Š 


IL. GIỚI THIỆU VỀ NHÂN VĂN KỸ THUẬT SỐ /KHÔNG GIAN 

Giá trị của việc lập bản đồ không gian khảo cổ thời cổ đại trong 
các xã hội hiện đại là gì? Malaysia đang phải giải quyết vấn đề này. Các 
xã hội tiền Hồi giáo được ghi dấu ấn vào các hiện vật lịch sử và các địa 
điểm khảo cổ (Blundell2015, 2018 a). Tuy nhiên, trong xã hội dân sự 
đương đại, chúng ta ngày càng có nhận thức và tôn trọng cách sống, ý 
thức thẩm mỹ của người xưa. Có phải chúng ta là nô lệ cho thời hiện 
đại? Còn những di sản cổ xưa của một đất nước thì sao? 

Nghiên cứu về nhân loại học yêu cầu phải có hiểu biết toàn diện 
về tính toàn vẹn của con người ở mọi cấp độ và thời gian, do đó - 
chúng tôi đang tạo ra một bản đồ thời gian có ý nghĩa đối với cuộc 
sống hàng ngày của mình. Chúng tôi đang xem xét tính liên tục 
của lịch sử, điểm bắt đầu, điểm kết thúc tính theo thời gian như sự 
chuyển đổi và biến đổi di sản xét về mặt xã hội hiện đại. Công việc 
này được thực hiện thế nào? Khi đến thăm bảo tàng, bạn mong đợi 
điều gì? Sự sắp đặt, cảnh tầm sâu, tranh vẽ, hiện vật - đúng vậy, thông 
tin lịch sử được công chúng xem như thế nào? Đây có phải là mối 
quan tâm của bạn không? Chúng tôi cho rằng lịch sử sẽ có ý nghĩa 
khi đi vào cuộc sống hàng ngày, và bạn có thấy như vậy không? 

Bài viết này cung cấp các nghiên cứu minh họa các cách tiếp cận 
khác nhau đối với các nền kinh tế khu vực, bắc cầu cho sự khác biệt 
giữa nhân văn và khoa học xã hội bằng giải pháp kỹ thuật số. Tập 
hợp thông tin từ nhiều nguồn và ở nhiều định dạng của nhân văn 
không gian - một nhánh của nhân văn số dựa trên hệ thống thông 
tin địa lý và thời gian - tạo ra các chỉ mục trực quan cho đữ liệu văn 
hóa đa dạng và cung cấp chức năng tích hợp và ngữ cảnh hiệu quả 
cho thuộc tính không gian thời gian. 

Khi các quốc gia đương đại phát triển lịch sử của mình để giải 
thích về quá khứ, chúng ta có một điểm chung là các di sản đóng vai 
trò là công cụ chính trị để giải thích về cuộc sống hàng ngày. Trong 
những năm gần đây, các nền kinh tế khu vực đã mở rộng dựa trên 
xu hướng thế giới và mạng lưới lịch sử. Tuy nhiên, ngày nay chúng 
ta có nhiều rào cản quốc gia hơn trên khắp các khu vực địa lý, ở đó 
ngày càng thấy di sản là mẫu số chung. 

Các mô hình của chúng tôi được phác họa theo cách đa văn hóa 
và xuyên quốc gia. Trong quá trình toàn cầu hóa, các dân tộc thừa 
nhận lẫn nhau bằng cách lưu thông các ý tưởng, kiến thức và hàng 


686 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


hóa trên các chiều không gian. Các thương nhân đã giao dịch đến 
các cảng Đông Á, thông qua các hệ thống sông trên khắp Trung 
Quốc và Đông Nam Á, đến các đảo Thái Bình Dương, và trở lại với 
hàng hóa thương mại, câu chuyện kể và thông tin địa lý. 

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc tìm kiếm ý nghĩa và đổi 
mới để làm phong phú hơn những gì mà nghiên cứu học thuật đã 
đạt được trong bản đồ lịch sử theo thời gian. Vào năm 2015, chúng 
tôi đã khởi xướng Học viện không gian thời gian châu Á-Thái Bình 
Dương (ApSTi, http://apsti.nccu.edu.tw) tại Đại học Quốc gia 
Chengchi, Đài Bắc, Đài Loan (Blundell và Jan 2016). Ở đây, chúng 
tôi đã tạo ra một môi trường cho sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu 
để tạo điều kiện cho các nghiên cứu, như một ngôi nhà cho các hệ 
thống thông tin địa lý đổi mới (GIS) và chia sẻ các công nghệ tiên 
tiến trong nhân văn kỹ thuật số / không gian. 

Học viện của chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ dự án để giúp 
đưa ra các cách cấu hình dữ liệu mới dựa trên các công cụ không 
gian địa lý. Tạo ra giao diện độc nhất vô nhị các hệ thống không gian 
thời gian, bản đồ động về các khả năng thông tin. Các nhà nghiên 
cứu thuộc lĩnh vực khác nhau tham gia vào các cuộc đối thoại về kỹ 
thuật, thách thức và kết quả nghiên cứu nhân văn kỹ thuật số. Nói 
tóm lại, chúng tôi đang giúp xây dựng năng lực và cách thức chia sẻ 
thông tin sáng tạo thông qua các phương pháp kỹ thuật số để hình 
dung các khía cạnh không gian của trải nghiệm con người. 


Mục tiêu tầm xa là nâng cao tiêu chuẩn trong các phương pháp 
bản đồ thông qua tiện ích số hóa và bản đồ động, mở ra những khả 
năng mới với sự hỗ trợ của các cộng tác viên trong nước và quốc tế. 
Điều này cho phép kết nối bối cảnh bức tranh môi trường với dữ 
liệu văn hóa cho ra nhiều các khả năng trong nhân văn học không 
gian với quy mô dữ liệu - lớn và nhỏ - cùng các kết quả khoa học và 
nhân văn. Thông tin về các vùng, khu vực được dựa trên sự tương 
đồng của các biểu tượng và mô típ di sản vô thức chung. Chúng tôi 
truy vết các nguồn từ những mối liên kết thời tiền sử tới thời kỳ giao 
lưu lịch sử ban đầu được tìm thấy qua các truyền thuyết du mục lưu 
truyền đến ngày nay (Sitnikov 2011; Blundell và Sitnikov 2018). 
Nghiên cứu tình huống của chúng tôi dựa trên các ứng dụng của lý 
thuyết hỗ trợ các phương pháp tổng thể để hiểu sự ổn định trong 
tính đa dạng. 


PHẬT GIÁO TẠI KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 687 


Nghiên cứu này cho thấy kinh tế là nhân tố thúc đẩy chuyển đổi 
nhanh chóng môi trường đa dạng hóa đa văn hóa toàn cầu sang 
xuyên khu vực từ các khu vực văn hóa địa lý rất khác nhau, ở đó 
ngày càng có thể tìm thấy các mẫu số chung bằng cách sử dụng các 
thực tiễn khoa học tốt nhất để tạo ra các mô hình mới. Chúng tôi 
quan sát các khu vực địa lý bằng cách tìm hiểu những thay đổi địa 
phương và tác động toàn cầu theo thời gian. 

Ở đây chúng tôi dệt nên câu truyện về Phật giáo hàng hải Nam Á 
thông qua bản đồ không gian và kỹ thuật số GIS qua khu vực Đông 
Nam Á. Tôi đang làm việc dự án với Gauthama Prahu để phát triển 
một mô hình sinh thái và di sản tiến bộ tích hợp cả ý thức về vị trí ở 
Nam Ấn nơi có nhiều di sản Phật giáo, nhưng bị xã hội chính thống 
bỏ qua (Blundell và Bohhu 2018). 


Khi sử dụng phương pháp Nhân học và nhân văn kỹ thuật số / 
không gian, các cộng đồng có thể thúc đẩy cấp cơ sở lấy lại và liên 
kết lại di sản của chính họ, nâng cao tầm nhìn phát triển xa của lãnh 
đạo địa phương. Sự quan tâm của chúng tôi dựa trên các di sản cổ 
xưa của Nam Ấn Độ và qua hành trình hàng hải của các thương 
nhân và tu sĩ truyền pháp. 

Người ta tin rằng sự phát triển nhanh chóng của Đông Á vào 
cuối thế kỷ 20 có thể được giải thích theo các chuẩn mực văn hóa 
truyền thống châu Á, được cho là một trong những yếu tố chính để 
các nền kinh tế đang gặp khó khăn thích nghi nhanh chóng với thế 
giới toàn cầu hóa. Những đặc điểm của triết học Nho giáo truyền 
thống như mối quan hệ gia đình gần gũi, ý thức kỷ luật xã hội và tôn 
trọng các công việc khó được cho là động lực tăng trưởng kinh tế ở 
các nước này (Aikman 1986: Š). 


Tuy nhiên, triết lý của Nho giáo không phải là truyền thống duy 
nhất ở châu Á. Các chuẩn mực văn hóa của nhiều tín ngưỡng phổ 
biến đã đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh tế 
và xã hội trên toàn khu vực trong nhiều thế kỷ. Chúng cũng có thời 
gian dài ảnh hưởng đến các quá trình hội nhập khu vực, phát triển 
và suy thoái về kinh tế, xã hội. Tại sao cùng một niềm tin, tôn giáo 
và chuẩn mực văn hóa truyền thống đôi khi có tác động tích cực, 
nhưng đôi khi cản trở sự phát triển kinh tế và xã hội? Phật giáo đã 
đóng góp được gì? 


688 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Chúng tôi cho rằng những phát hiện trong nhân học văn hóa và 
thậm chí các nhánh nhỏ của nó như tôn giáo, văn hóa dân gian và thần 
thoại có thể đóng góp quan trọng cho sự hiểu biết về giao lưu kinh tế xã 
hội. Dường như sự thay đổi môi trường theo mùa và đổi mới kỹ thuật là 
yếu tố biến đổi chính trong cấu trúc xã hội, cấu trúc xã hội lại xác định 
các cơ chế và mức độ giao thoa văn hóa, hoặc là hội nhập hoặc cô lập. 


Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là bên cạnh sự đa dạng về văn hóa, 
như ở khu vực Âu-Thái Bình Dương, có hiện tượng tương đồng văn hóa 
mặc dù ngày nay các dân tộc có niềm tin khác nhau và bị tách biệt bởi 
các quốc gia khác nhau. Sự tương đồng về văn hóa của các dân tộc có 
thể được giải thích về mặt tương đồng của di sản cũ hoặc mối liên hệ lâu 
dài thường xuyên giữa họ trong quá khứ. Ví dụ, việc có nhiều niềm tin 
và sự đa dạng của các dân tộc nói tiếng Nam Đảo có thể được giải thích 
bằng khả năng thích ứng dễ dàng với các tác động bên ngoài của họ. 

Lý do chính của việc dễ thích ứng với các tác động bên ngoài 
là để kiếm lợi từ việc hội nhập thông qua trao đổi hàng hóa và các 
quan điểm khác. Tìm hiểu truyền thống văn hóa của người cổ đại 
duy trì theo không gian và thời gian là một nhiệm vụ thú vị và hữu 
ích vì nó có thể giúp khám phá các cơ chế hội nhập văn hóa trong 
khu vực, đã diễn ra trong quá khứ và có thể giải thích cho hiện tại về 
căng thẳng liên tôn giáo giữa các vùng. 

Để khám phá những truyền thống này và cơ chế tích hợp hiệu 
quả, chúng ta cần đề cập đến khái niệm vô thức tập thể của Carl 
Jung (xem Jacobi 1959). Theo Jung, vô thức tập thể là một phần 
của tâm trí vô thức cá nhân, được chia sẻ bởi một xã hội và là sản 
phẩm của kinh nghiệm tổ tiên. Nó tập trung trong các truyền thống, 
tín ngưỡng và chuẩn mực đạo đức. Nghiên cứu về thần thoại, tín 
ngưỡng, nghi lễ và giáo phái kết hợp với các đối tượng cụ thể của 
văn hóa vật chất và các hiện vật khảo cổ trên khắp các khu vực Âu- 
Thái Bình Dương có thể giúp phân tích các dân tộc và tìm ra các tập 
hợp tương đồng, từ đó giúp tái tạo hệ tư tưởng và các dạng của nó ở 
giai đoạn hội nhập ban đầu trong khu vực. 

Jack Goody (1996) trong cuốn Phương Đông ở Phương Tây (The 
East in the West) cho rằng sự tương đồng trong các mẫu di sản thể hiện 
thuật ngữ “Eurasia” (Âu Á) là phù hợp hơn so với phân chia thành Châu 
Âu? hay 'Châu Á” Chúng tôi cho rằng việc hợp nhất hai khái niệm riêng 
biệt này thành một khái niệm không tách rời tạo cơ hội quan sát hiện 


PHẬT GIÁO TẠI KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 689 


tượng thay đổi văn hóa xã hội và tính ổn định trong các biến động lớn ở 
các vũ đài tương tác xuyên văn hóa liên tục về địa lý và lịch sử. 

Mẫu số di sản chung được ẩn dưới các lớp của các biến thể tín 
ngưỡng phổ biến khác nhau trong các truyền thống văn hóa khác 
nhau. Nhiều học giả tin rằng các mô hình tôn giáo và thần thoại có thể 
được lan truyền trong các lãnh thổ rộng lớn dọc theo các tuyến đường 
thương mại cổ đại. Ví dụ, Carla Musi (1997) đã nghiên cứu sự tương 
đồng giữa Shaman giáo Phần Lan-Ugria và pháp thuật châu Âu thời 
trung đại, Bà đã giải thích có hiện tượng tương đồng về văn hóa này là 
do các tuyến thương mại cổ đại. Bà kết luận rằng từ quá khứ xa xôi nhất, 
Tây và Đông Âu gần nhau hơn nhiều những gì có thể tưởng tượng. Các 
yếu tố văn hóa, thần thoại và tín ngưỡng có thể được lan truyền dọc 
theo tuyến đường thương mại hổ phách Baltic xuyên qua các khoảng 
cách địa lý rộng lớn. 

Ý tưởng này của Musi ủng hộ giả thuyết của chúng tôi rằng các yếu tố 
thần thoại thường xuất hiện trong các câu truyện thần thoại khắp khu vực 
Âu Á - Thái Bình Dương có thể là sản phẩm của sự trao đổi văn hóa và liên 
lạc thường xuyên giữa các dân tộc dọc theo mạng lưới thương mại thời tiền 
sử, từ lâu đã kết nối khu vực Á - Âu bằng các dòng sông và bờ biển, dẫn đến 
việc ý thức về sự thống nhất văn hóa từ Scandinavia và Quần đảo Anh ở 
phương Tây, trải dài đến khu vực Viễn Đông; từ Kamchatka ở phía Bắc đến 
New Guinea ở miền Nam. 

II.NGHIÊN CỨU 

Hiện tại, công việc của chúng tôi dựa trên các tài liệu về thần thoại 
và văn hóa dân gian kết hợp với dữ liệu địa lý, dân tộc học, khảo cổ học 
và ngôn ngữ học để khám phá kiến thức mới liên quan đến hiện tượng 
biến đổi và ổn định văn hóa. Dựa trên nguồn dữ liệu chúng tôi sử dụng, 
các câu truyện truyền miệng và bằng văn bản lần đầu được biết đến đã 
được nhiều thế hệ nhà dân tộc học, nhà nhân chủng học và nhà văn hóa 
dân gian trước đây thu thập. 

Chúng tôi tìm kiếm “logic bản địa mà theo đó nhiều dân tộc sử dụng để 
giải thích cuộc sống và để hiểu nó theo thuật ngữ riêng của mình” (Babbie 
2010). Chúng tôi đang thu thập dữ liệu liên quan từ việc chuyển giao, giá trị 
của các biểu tượng thần thoại và hiện tượng khách quan của cuộc sống kinh 
tế hàng ngày. Tại sao nó lại quan trọng? Mục đích là để nghiên cứu sự tương 
tác của các hoạt động văn hóa cổ đại trong hồ sơ khảo cổ học và lập bản đồ 
với hệ thống thông tin địa lý tiên tiến (GIS). Câu hỏi này có liên quan đến 


690 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


thời nay để hiểu rõ hơn về mạng lưới giao thông truyền pháp qua đường 
thủy cổ xưa từ các cảng của Nam Á đến bờ đông. 


Các thành phần nghiên cứu dựa trên tài liệu của thương nhân, 
khách hành hương và các tuyến đường đi của họ, công nghệ tàu 
thủy, hướng lưu chuyển và khảo cổ học (Ray 1994). Các câu hỏi 
về phương pháp đã được đặt ra liên quan đến các vấn đề thiết kế và 
chiến lược nghiên cứu như một khoa học thực nghiệm. 


Trong những thập kỷ gần đây, chúng ta đã bước vào thời đại gia tăng 
sử dụng các công cụ kỹ thuật số trong cuộc sống hàng ngày. Irong các 
ngành học thuật về khai thác văn bản, phân tích mạng, lịch sử công 
cộng, nghiên cứu di sản và lập bản đồ, chúng ta đã đến độ trưởng thành 
trong ngành nhân văn kỹ thuật số và các môn liên quan (Blundell và 
Hsiang 1999). Trong số các lĩnh vực này có nhiều chuyên ngành tập 
trung vào phân tích không gian kỹ thuật số xuyên thời gian. Chúng tôi 
gọi đây là nghiên cứu không gian thời gian - tức là lập bản đồ theo thời 
gian bằng phương pháp tính toán kỹ thuật số với một dải thông tin lớn. 
Điều này giúp tăng cường khả năng quan sát dữ liệu vượt ra ngoài khả 
năng của từng cá nhân để có thể nhận diện tất cả các thành phần. Dữ 
liệu có thể thu thập qua công nghệ lập bản đồ không gian, viễn thám, 
hình ảnh trắc quang, khảo cổ học lấy mẫu ngẫu nhiên, lập trình thống kê 
với các ngôn ngữ như R và phát triển phần mềm cho các phương pháp 
sáng tạo để nhìn được xa hơn những øì chúng ta có thể thấy. Khi tiến 
hành nghiên cứu thực địa, bạn có thể thấy có những lúc rất cần dữ liệu 
số hóa. Cho dù có những hạn chế về thời gian hoặc quyền truy cập, các 
vấn đề di động đòi hỏi phải di chuyển nhẹ hoặc do tình cờ, chẳng hạn 
như những phát hiện may mắn đôi lúc có được, số hóa là một phương 
pháp tuyệt vời để thu thập dữ liệu không gian thời gian. Phần này đề 
cập một số dự án và phương pháp khác nhau trong nhân văn kỹ thuật 
số kết hợp các phương pháp tích hợp vào nghiên cứu nhân văn không 
gian và thời gian. Chúng tôi xin mời bạn hãy tham gia vào phương pháp 
không gian để tăng cường thêm nghiên cứu của mình. Ở phần này, 
chúng tôi hy vọng sẽ thông tin, hướng dẫn và truyền cảm hứng cho 
nhiều nghiên cứu hơn trong lĩnh vực mới và thú vị này (Blundell, Lin 
và Morris 2018). Lập bản đồ là một trong những kỹ thuật được sử dụng 
phổ biến nhất trong việc xem xét cảm giác con người trong không gian 
(xem Cosgrove 2004; xem Blundell 2011, 2012). 

Nghiên cứu bản đồ thời gian của chúng tôi đóng góp vào những 
thảo luận học thuật quan trọng theo nhiều cách. Bản đồ thời gian 


PHẬT GIÁO TẠI KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | 69] 


được sử dụng để theo dõi những câu chuyện kể của con người theo 
mốc thời gian. Những hiển thị không gian thời gian được trực quan 
hóa giúp khám phá kiến thức, trả lời các câu hỏi và tìm kiếm các câu 
hỏi khác. Nhân văn không gian tạo ra một vòng các câu hỏi, từ đó 
tạo nên các lớp bản đồ được mô tả theo những cách khác nhau. 

Câu hỏi đặt ra là bắt đầu từ khoảng 2.300 năm trước, các nhà 
hàng hải người Malay / Indonesia nói tiếng Nam Đảo đã truyền bá 
hệ thống tôn giáo quốc tế, chẳng hạn như niềm tin vào pháp, đến 
mức độ nào? Điều này để nói rằng đã có nhiều ảnh hưởng bắt đầu từ 
Nam Á trên Vịnh Bengal đến đảo Đông Nam Á. Khu vực ở bán đảo 
và đảo Đông Nam Á này trở nên đễ tiếp nhận pháp. Làm thế nào có 
thể truy vết được các tuyến đường? 

Giả thuyết là pháp như một hệ thống niềm tin văn học đã được 
lưu truyền bằng chữ viết có thể được tìm trên lá cọ, kim loại và đá. 
Vào thế kỷ thứ 2, giả thuyết của tôi là pháp được truyền đi bằng tàu 
biển với những người đi biển dày dạn mà chúng tôi cho là người 
bản địa, bây giờ được biết đến như những người du hành nói tiếng 
Nam Đảo (Blundell 2014 a, b) và trong hình ảnh phù điêu bằng 
đá ở Borobudur, Java (Hình 1). Tuy nhiên, có những khoảng trống 
trong hồ sơ. Để khắc phục điều này, chúng tôi đang tìm kiếm tài 
liệu cũ và các công nghệ mới trong mạng lưới học thuật hiện tại để 
theo dõi thêm mức độ tương đồng của các nền văn hóa dường như 
không liên quan đến nhau và phạm vi của nó (Blundell 2016). 





Hình 1. Bức điêu khắc đá tàu du ngoạn trên tượng 
Phật giáo ở Borobudur, Java, Indonesia, thế kỷ thứ 9. 


692.| CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Dự án này được phát triển nhờ có Lewis Lancaster, người đã 
thành lập Tổ chức Sáng kiến Bản đồ Văn hóa Điện tử (ECAI, 
http://ecai.org), Đại học California, Berkeley năm 1997. Vào 
thời điểm đó, Lewis Lancaster đã mời các học giả về ngôn ngữ 
và văn hóa Nam Đảo đến để tái khẳng định sự hợp tác quốc 
tế này và đi sâu hơn các Mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp 
quốc trong ngôi nhà chung không thể thiếu của gia đình nhân 
loại, qua đó chúng ta sẽ tìm cách thực hiện khát vọng chung cho 
hòa bình, hợp tác và phát triển. Do đó, chúng tôi cam kết hỗ 
trợ nhiệt tình cho các mục tiêu chung này và quyết tâm để đạt 
được chúng (Cuộc họp toàn thể Mục tiêu Thiên niên kỷ lần thứ 
8, tháng 9 năm 2000). 


Để phục vụ trưng bày bảo tàng công cộng, nhóm của chúng 
tôi đã nghĩ đến việc xây dựng theo module các mẩu chuyện nhỏ 
kể về giai đoạn giao thoa giữa Phật giáo thời kỳ đầu với hành 
trình đi biển của người Nam Đảo. Các thành phần bao gồm tài 
liệu trực quan về các cảng, đóng tàu và các tuyến đường đi. Ng- 
hiên cứu của chúng tôi minh họa nhiều cách cấu hình dữ liệu 
khoa học xã hội bằng các công cụ không gian địa lý thể hiện ng- 
hiên cứu của Đài Loan với các vị trí điểm GIS, các tuyến đường 
di cư, thương mại lịch sử và các địa điểm tôn giáo của khu vực 
được liên kết với nhiều thuộc tính thông tin không gian (Blun- 
đell và Zerneke 2014). 


Những tiến bộ ngày nay trong điện toán và cơ sở hạ tầng 
thông tin mang đến cho các nhà nghiên cứu cơ hội xem xét lại 
toàn bộ chiến lược phân tích và phổ biến thông tin. Nó giúp 
“các học giả nhân văn khám phá theo địa điểm và xuyên thời 
gian các mối liên hệ của những øì đã tồn tại trong ký ức, được 
tạo tác và những øì đã xảy ra” (Bodenhamer 2010 và cộng sự). 

Các hồ sơ bao gồm tài liệu về các thương nhân, người hành 
hương và tuyến đường đi của họ, công nghệ đóng tàu, cảng và 
các hiện vật còn lại. Dự án Atlas Phật giáo Hàng Hải của ECAI 
hiện tại có mục tiêu giai đoạn 1 là cung cấp bản đồ GIS các địa 
điểm khảo cổ dọc theo bờ biển Ấn Độ và Sri Lanka kéo dài đến 
Đông Nam Á và kết thúc với các hệ thống sông và kênh của 
Trung Quốc, ven biển Hàn Quốc và Nhật Bản ( Hình 2). 


PHẬT GIÁO TẠI KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | 693 





Hình 2. Bản đồ Phật giáo Hàng hải ECAI thể hiện các địa điểm nghiên cứu 
ở khu vực châu Á Gió mùa. 


Có rất nhiều nghiên cứu khoa học thuộc nhiều lĩnh vực cần có 
thông tin về địa lý. Do bước tiến lớn về công nghệ không gian địa lý 
trong những năm gần đây, việc thu thập thông tin không gian thời 
gian chất lượng cao đã trở nên hiệu quả và tiết kiệm hơn nhiều so 
với vài thập kỷ trước. Công nghệ viễn thám cung cấp những hình 
ảnh độ phân giải cao về bề mặt trái đất, có thể được phân tích bằng 
các công cụ xử lý hình ảnh để tự động lấy thông tin giá trị cho các 
ứng dụng khác nhau như biến đổi khí hậu, kiểm kê tài nguyên đất, 
giám sát môi trường và mở rộng đô thị. 

Chúng tôi được thách thức phải tạo ra các phương pháp nghiên 
cứu mới và cung cấp kết quả tới cộng đồng người dùng rộng lớn hơn. 
Chúng ta có thể thấy nhân văn kỹ thuật số đổi mới và có ý nghĩa hơn 
những nghiên cứu học thuật truyền thống không? Chúng tôi kiểm 
tra các vị trí điểm GIS truy vết các tuyến đường, mạng lưới mang 
nhiều ý nghĩa lịch sử trên toàn khu vực và liên kết với các thông tin 
thuộc tính. Các nội dung này được vẽ và trực quan hóa trong bản đồ 
và có thể được phân tích với công nghệ phân tích mạng, tạo ra một 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật số sáng tạo để hợp tác nghiên cứu học thuật 
và tạo ra các hình ảnh theo yêu cầu. 

Bản Atlas này giúp hiển thị các hiện vật và địa điểm Phật giáo 
tập trung tại các cảng biển ở Ấn Độ cũng như một số khu vực ở 


694 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Đông Nam và Đông Á. Mạng lưới các thương nhân cảng biển của 
Ấn Độ có vai trò hỗ trợ chính cho việc truyền pháp. Ngày nay họ 
được phân loại là Ấn Độ giáo hoặc Phật giáo do có sự trùng hợp vào 
thời điểm đó. Sự kính trọng đối với Đức Phật đã phổ biến từ thế kỷ 
thứ 2, hoặc có thể trước đó. Phật giáo được phổ biến ở hình thức 
nào? Vào thời điểm đó, sự tôn trọng đối với Đức Phật dựa trên từng 
cá nhân. Điều này được gọi là bhakti, tức là chia sẻ, tham gia với 
Thượng Đế của mình, như Đức Phật hoặc thần Siva. 


Các thương nhân đi biển nusantara ở các đảo Đông Nam Á đã 
hình thành các trung tâm thương mại tạo điều kiện cho việc truyền 
bá đạo Hindu / Phật giáo ở Đông Nam Á, điều này chứng minh sự 
tồn tại của Phật giáo với ảnh hưởng Pala Mahayana từ Nam Ấn Độ 
đã được các thương nhân Ấn Độ mang đến và thực hành. Sự kính 
trọng đối với Đức Phật thời đó được thể hiện gồm cả một hệ thống 
niềm tin bao trùm. 

Phật giáo suy tàn ở Ấn Độ do các vị vua ủng hộ Phật giáo bị thay 
thế về mặt chính trị bởi các vị vua thờ thần Siva, v.v. vào khoảng thế 
kỷ thứ 10 sau Công nguyên. Đây được coi là thời kỳ phát triển của 
Ấn Độ giáo. Tuy nhiên, thuật ngữ Ấn Độ giáo không tồn tại lúc đó. 
Quan điểm của chúng ta trong thời đại ngày nay đã phân chia và 
phân loại những tín ngưỡng đó là Ấn Độ giáo và Phật giáo. 

II. LẦN THEO DẤU VẾT LỊCH SỬ QUA CÁC LỚP BẢN ĐỒ 

Ngày nay, với công nghệ địa lý hiện tại, chúng ta có thể theo 
đõi quá trình lịch sử bằng các lớp bản đồ từ thời tiền sử đến lịch 
sử đầu thời đại của văn bản viết. Paul Wheatley (1961) làm tôi 
chú ý đến nội dung này trong các ấn phẩm của ông. Các phương 
pháp và thuật ngữ của ông dựa trên khả năng dịch văn bản từ 
các tác phẩm đầu tiên của Ấn Độ và Trung Quốc. Ông đã lập 
bản đồ lịch sử Đông Nam Á thể hiện các lớp vị trí dân định cư. 
Các văn bản cổ xưa trong Golden Khersonese của Wheatly có 
chú giải về mối quan hệ thương mại với Bán đảo Malay và trên 
khắp Đông Nam Á. 

Nghiên cứu của chúng tôi chia sẻ ý tưởng về các địa điểm 
lịch sử ở Ấn Độ Dương thời kỳ đầu tới các vương quốc và trung 
tâm thương mại, nơi mà pháp và đức tin về pháp phát triển một 
cách mạnh mẽ, đặc biệt là ở một số vùng Đông Nam Á. Chúng 


PHẬT GIÁO TẠI KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | 695 


tôi đã lần theo dấu vết thời kỳ đầu của thuyền buồm xuyên đại 
dương trên khắp khu vực châu Á Gió mùa. 


Một yếu tố quan trọng trong nghiên cứu này bao gồm vai trò của 
gió mùa và sự thay đổi hướng gió hàng năm đã xác định lịch trình 
thương mại cho các chuyến hàng đi biển (Hình 4). Thời gian và 
khoảng cách từ Châu Phi đến Ấn Độ hoặc từ Ấn Độ đến Malaysia 
hoặc xa hơn trên các vùng biển đến Đông Á phụ thuộc vào hướng 
gió theo mùa. 





_-# 


————n 
VVAdaC( WẠ4€O D@'QC 116v 
§M l4NJAAY 


1UQAC(I #02 (4199 


/ “Z 
í 
(KAMBUJA% 


1 








Một nguồn tài liệu tương ứng là bản đồ ECAI về Nam Đảo trùng 
với việc phổ biến tài liệu Phật giáo và cung cấp bối cảnh khu vực 
cho các tuyến đường và cảng vận chuyển đường biển. Từ Đông Á, 
một số mối liên kết văn hóa sớm nhất đã dựa trên sự đổi mới của 
phương tiện giao thông đường biển, rời Đài Loan khoảng 4.500 đến 
3.500 năm trước mang theo sự truyền bá ngôn ngữ, gọi là ngôn ngữ 
thương mại Nam Đảo trên khắp Philippines, Indonesia, Malaysia và 
đến Liên bang Micronesia, tạo nên các ngôn ngữ Malayo-Polynesia 
(Hình 5.). 


696 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 





Hình 5. Các tuyến đường biển rời Đài Loan từ 4.500 đến 3.500 năm 
trước. Bản đồ trưng bày tại Triển lãm Austronesia của Bentara Bu- 
daya, Denpasar, Bali, Indonesia, ngày 20/7/2016. 


IV.ATLAS VÙNG CHÂU Á GIÓ MÙA LỊCH SỬ 


Kiến thức của chúng tôi được rút ra từ nhiều lĩnh vực nghiên 
cứu khác nhau, tích hợp nhiều loại đữ liệu và phong cách phân tích 
khác nhau để phát triển các phương pháp nghiên cứu mới, tạo ra sự 
thay đổi mô thức và quan điểm đa chiều trong nhân văn học. Mục 
đích của chúng tôi là xây dựng các câu truyện dựa trên bằng chứng 
có liên quan đến nhiều lĩnh vực; do đó, chúng tôi đang thuật lại chỉ 
tiết các mốc thời gian truyền bá tôn giáo, thẩm mỹ học và quan hệ 
đối tác thương mại. 


Dữ liệu này được thu thập cho bản đồ Atlas, có thể dùng làm tài 
nguyên tương tác, chuyển động hoạt hình để trưng bày bảo tàng và 
cài đặt trong môi trường hiển thị 3D nhập vai. Phát triển các Apps 
để sử dụng được thông tin trên các thiết bị cầm tay. 


Thông tin địa lý và các mốc thời gian cung cấp chức năng tích 
hợp và ngữ cảnh hóa hiệu quả cho các thuộc tính văn hóa. Do tập 
hợp thông tin từ nhiều nguồn và ở nhiều định dạng, chúng tạo ra 
các chỉ mục trực quan cho nhiều đữ liệu văn hóa. Hệ thống này dựa 
trên các vị trí điểm GIS được liên kết với nhiều thông tin thuộc tính. 
Chúng tôi có thể lập biểu đồ phạm vi các đặc điểm cụ thể của thông 
tin văn hóa thông qua bản đồ sử dụng bảng tính GIS địa lý để thu 


PHẬT GIÁO TẠI KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 697 


thập và quản lý bộ dữ liệu. Nhờ các phương pháp nhân văn không 
gian, lịch sử đã đạt đến những tầm cao mới, với những cơ hội hiện 
đại nhất khi thu thập và phân tích dữ liệu. Với các công cụ không 
gian thời gian tiên tiến của chúng tôi, thật thú vị khi nghiên cứu khu 
vực châu Á Gió mùa theo hướng đa chiều. 

Atlas Phật giáo Hàng hải ECAI của chúng tôi bao gồm phát triển 
một công cụ triển lãm bảo tàng nhập vai 3D. Một phần của công cụ 
này được các nhóm hội viên đa dạng của ECAI hỗ trợ. Rất nhiều 
cộng tác viên đang thu thập và lập danh mục đữ liệu, có thể sử dụng 
theo nhiều cách cho nhiều đối tượng khác nhau. 


Một trong những chủ đề chính của tập bản đồ là các mô-đun 
Atlas. Các mô-đun này do một tác giả hoặc một nhóm phụ trách lập 
hồ sơ một câu chuyện, sự kiện hoặc chủ để. Mỗi mô đun được hỗ 
trợ bởi nhiều hình thức dữ liệu và trực quan. Bản đồ các vương quốc 
lịch sử trên Google Earth cung cấp các lớp thông tin phân theo thời 
gian trong một khu vực địa lý, khoảng thời gian hoặc thời đại văn 
hóa, hệ thống giao dịch, người hoặc nhóm người cụ thể (Hình 6). 
Phương pháp này được hỗ trợ bởi một cơ sở hạ tầng chuyên chụp 
và lưu trữ nội dung, dự kiến sẽ được phát triển hơn. 





Hình 6. Bản đồ của các vương quốc lịch sử ở Nam Á, các tuyến thương 
mại liên quan và các thông tin khác được sử dụng để xây dựng các lớp 
ghi danh địa lý phân theo thời gian trong Google Earth. 


698 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


V.KẾT LUẬN 

Nguồn gốc của bài nghiên cứu này bắt đầu với luận án của tôi 
được viết từ góc nhìn của Ấn Độ và Sri Lanka để khám phá các 
nguồn văn hóa khu vực và sự mở rộng của chúng. Bài viết này dựa 
trên các bản dịch văn học lịch sử Ấn - Âu, Dravidian và Trung Quốc. 
Qua đó đã nâng sự hiểu biết của tôi về sự tăng trưởng và năng động 
của các thành phố cổ, các tuyến giao thương xuyên lục địa và hải 
đảo Nam Á từ các nền văn hóa thời kỳ đồ đá cho đến giai đoạn giao 
lưu với các nền văn hóa ở đảo Đông Á và Thái Bình Dương (xem 
Blundell 1976, 1984, 2003, 2009, 2014b, 2016, 2017, 2018 b). 

Mục tiêu tầm xa là nâng cao tiêu chuẩn trong chiến lược bản 
đồ thông qua tiện ích số hóa và hoạt hình nội dung, đưa ra những 
khả năng mới thông qua các cộng tác viên trong nước và quốc tế. 
Chúng tôi đưa ra các ví dụ xây dựng tiêu chuẩn thực hành tốt nhất 
áp dụng cho cơ sở dữ liệu, tạo ra các tiện ích đa phương tiện tương 
tác. Điều này cho phép thống nhất bối cảnh hình ảnh môi trường 
với dữ liệu văn hóa để cho ra nhiều khả năng trong nhân văn không 
gian với quy mô dữ liệu lớn và nhỏ - tạo ra kết quả về khoa học và 
nhân văn học. 


Để nắm được diễn biến toàn diện về nhân văn học không gian, 
chúng tôi tham khảo bài giới thiệu về bước ngoặt không gian cho 
tám môn học thuật, “Bước ngoặt không gian là gì?” (năm 2016) 
của Jo Guldi, và tiểu luận “Lịch sử không gian là gì?” Của Richard 
White, (2010). Bản đồ số ngày nay đã giúp các nhà nghiên cứu tiết 
kiệm được chi phí tài liệu. Tính sẵn có của nguồn tài liệu số cho 
phép các nhà nghiên cứu mới hoặc có kinh nghiệm nhưng không 
chuyên về vẽ bản đồ, có thể lập được biểu đồ thông tin. 

Giờ đây việc ghi chép lịch sử đã có các công cụ mới và sáng tạo 
(Robertson 2012), chứ không phải đơn thuần chỉ khai thác văn bản 
văn học. GIS mang đến cho ngành lịch sử những phát triển thú vị nhất 
cả về nhân văn kỹ thuật số và không gian, (Gregory và Geddes 2014) 
với những tiến bộ trong cơ sở hạ tầng điện toán và thông tin, đưa ra các 
khả năng để các nhà nghiên cứu xem xét lại toàn bộ chiến lược phân 
tích và phổ biến thông tin. Nó có tính năng “bản đồ sâu”, xem xét nhiều 
ý nghĩa tại một vị trí, cho phép các nhà nhân văn học khám phá các mối 
quan hệ của ký ức, tạo tác và kinh nghiệm tồn tại ở một nơi cụ thể và 


PHẬT GIÁO TẠI KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | 699 


theo từng thời gian (Bodenhamer và cộng sự 2010). 


Tại sao nó lại quan trọng? Chúng tôi kết nối với một thể liên tục 
của việc truyền dẫn tín ngưỡng trên khắp khu vực châu Á Gió mùa. 
Bài viết này nhấn mạnh nghiên cứu của chúng tôi về phát triển một 
mô-đun bản đồ số thể hiện ảnh hưởng của pháp từ Ấn Độ -Thái 
Bình Dương và Ấn Độ giáo qua đường hàng hải, với trọng tâm là 
phạm vi của Phật giáo lịch sử. 


***% 


THAM KHẢO 


700 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. 2016. Nghiên cứu ở Indonesia về hành trình du lịch và hàng 
hải của người Nam Đào: Một dự án bản đồ Atlas. Biên bản Hội nghị 
quốc tế lấn thứ 22 về Hệ thống ảo và Đa phương tiện (VSMM.) Sun- 
way University, Kuala Lumpur, Malaysia. Pp. 27-32. (http://ieeex- 
plore.ieee.org/document/ 7863206) 

2. 2018a. Lập bản đồ về sự truyền pháp ở khu vực châu Á Gió 
mùa liên quan đến hành trình của người Nam Đảo thông qua hệ 
thống thông tin địa lý (GIS). K. Srí Dhammananda Cenfenary: 
Quan điểm đương đại. Vol. 2. Benny Liow Woon Khin, ed. Kuala 
Lumpur, Malaysia. Pp. 18-31. 

3.2018b. Lập bản đồ nhân văn không gian lịch sử khu vực châu 
Á gió mùa: thương mại và tín ngưỡng lưu thông qua đường biển ở 
phía Nam đến Đông Nam và Đông Á. Hiệp hội khu phố Thái Bình 
Dương (PNC) tới Hội thảo ECAI và Đại hội di sản kỹ thuật số 2018. 
San Francisco, California, USA. October 27-30. (http://www.ecal. 
org/activities/2018-PNC_ ECAI_ Workshop.html) 

4. 1984. Stone and water. Bản tin của Khoa Nhân chủng học, 
Trường ĐH Quốc gia Đài Loan 44: 71-78. 

Š. 2003. Phát triển đô thị ở Nam Á (partial version). Biên bản 
Hội nghị chuyên để về tôn giáo, nghệ thuật và văn hóa Ấn Độ. Đài 
Loan: Bảo tàng Lịch sử Quốc Gia. Pp. 103-136. 

6. 2009. Ngôn ngữ kết nối thế giới. Người Nam Đảo Đài Loan: 
Ngôn ngữ học, Lịch sử, Dân tộc học, Tiên sử. Revised Edition. Da- 
vid Blundell, ed. Taipei: Shung Ye Museum & Berkeley: Phoebe A. 
Hearst Museum, Ủniversity of California. Pp. 401-159. 

7. 2011. Di sản thế giới: Quản lý tài nguyên văn hóa mang lại vị 
trí cho châu Á-Thái Bình Dương. Giới thiệu về vấn đề chủ điểm. Da- 
vid Blundell, ed. Infernational Journal oƒ Asia-Pacific Studies (IJAS), 
7(1): iv-x. (http://ijaps.usm.my/?page_id=102) 

8.2012. Đài Loan trưởng thành. Đài Loan Kể từ khi thiết quân luật: Xã 
hội, Văn hóa, Chính trị, Kinh tế học. David Blundell, ed. Berkeley: University 
of California, and Taipei: National Taiwan University Press. Pp. 2-26. 


PHẬT GIÁO TẠI KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | 701 


9.2014a. Kết nối các di sản: khu vực châu Á Gió mùa, Đài Loan 
và Sri Lanka. Hội nghị quốc tế 2014 9ề người bản địa Formosa: Quan 
điểm đương đại. Institute of Ethnology, Academia Sinica, Taipei. 
September 1S- l7. 

10. 2014b. Nền văn minh pháp và hướng tàu đi: Đóng góp cho 
dự án Phật giáo hàng hải ECAI. Ủy ban quốc tế lễ Vesak lần thứ 1 1của 
Liên hợp quốc. Quan điểm của Phật giáo đối với việc đạt các Mục 
tiêu Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Vietnam. Pp. 41-63. 

11.2015. Bujang Valley— Chõ của các hạnh phúc lớn. Chân trời 
phía đông. May. Pp. 17-21. 

12. 2017. Thời kỳ đồ đá đến thời kỳ đầu lịch sử đi biển ở khu vực 
châu Á Gió mùa. Tôn giáo, Luật pháp và Nhà nước: Tái xâm nhập văn 
hóa trong thời đại mới. Hsun Chang and Chih-wei Tsai, eds. Chap- 
ter 7. Taipei: Academia Sinica and Shung Ye Museum of Formosan 
Aborigines. Pp. 193-216. 

13. Aikman, David. 1986. Vành đai Thái Bình Dương: Khu uực của 
những thay đối, Khu vực của những cơ hội. Boston: Little, Brown. 

14. Babbie, Earl R. 2010. Trực hành các nghiên cứu xã hội. Bel- 
mont, CA: Wadsworth. 

1S. Blundell, David, and Igor Sitnikov, 2018. Biến đổi lịch sử 
của các nền kinh tế Á-Âu: Quan điểm tìm hiểu những thay đổi địa 
phương và tác động toàn cầu thông qua hệ thống thông tin địa lý 
(GIS). Hội nghị Trung tâm Đổi mới và Kinh doanh Phương Đông 
lần thứ 2, Sự chuyển đổi của các tổ chức kinh tế châu Á: Tìm hiểu 
những thay đổi địa phương và tác động toàn cầu đối với doanh ng- 
hiệp và xã hội, Xem xét lại các mô hình phát triển châu Á và Trung 
Âu. Budapest Business School, University of Applied Sciences, Bu- 
dapest, Hungary. May 10-11. 

16. Blundell, David, and Jeanette Zerneke. 2014. Chuyến đi thời 
đầu lịch sử của người Nam Đảo ở khu vực châu Á Gió mùa: Di sản và 
kiến thức trưng bày trong bảo tàng sử dụng các văn bản, khảo cổ học, 
các thành phần tương tác kỹ thuật số và phương pháp tiếp cận GIS. lr- 
ternational Journal oƒ Humanifies and Arts Computing 8: 237-252. 


702 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


17. Blundell, David, and Jieh Hsiang. 1999. Bản đồ văn hóa điện 
tử khu vực Thái Bình Dương của Đài Loan. Biên bản cuộc họp chung 
EBTI, ECAI SEER ở Liên danh các nước láng giêng khu vực Thái 
Bình Dương (PNC) năm 1999, Academic Sinica, Taipei. Pp. 525- 


540. (http://pnclink.org/annual/annual1999/1999pdf/blundell. 
pdf) 

18. Blundell, David, and Jihn-Ea Jan. 2016. Hoạt động của ng- 
hiên cứu không gian vũ trụ: Một viện quốc tế tại Đài Loan. Biên bản 
IEEE Hội nghị quốc tế lần thứ 22 về Hệ thống ảo và Đa phương tiện 
(VSMM). Sunway University, Kuala Lumpur, Malaysia. Pp. 33-38. 
(http: //ieeexplore.ieee.org/document/ 7863207) 

19. Blundell, David, and N. Gauthama Prabhu. 2018. Chuyển 
đổi quan điểm: Nghiên cứu tình huống về khảo cổ dân tộc học 
tương tác ở Tamil Nadu, Ấn Độ và các địa điểm di sản thế giới ở Sri 
Lanka. Bảng S16: Khảo cổ học bản địa: Nghiên cứu tình huống khu 
vực châu Á Thái Bình Dương. Tổ chức bởi David Blundell và Frank 
Muyard. Đại hội Hiệp hội tiên sử khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương 
(IPPA) lần thứ 21. Hue, Vietnam, September 23-28. 

20. Blundell, David, Ching-Ch¡h Lin, and James Morris. 2018. 
Nhân văn không gian: Một cách tiếp cận tích hợp nghiên cứu về 
không gian. Khoa học xã hội tính toán: Dữ liệu lớn trơng khoa học xã hội 
uànhân văn học tính toán. Shu-Heng Chen, ed. Springer International 
Publishing AG. Pp. 263-288. ISBN: 978-3-319-95464-6. (https:// 
link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95465-3_ 14) 

21. Blundell, David. 1976. Meftropolitan Ascent oƒ Southern Asia. 
Ms. based on ofearly Indo-European, Dravidian, and Chinese liter- 
ature for the understanding of the growth and dynamics of ancient 
cities and trade routes in Southern Asia. Sự phát triển đô thị của khu 
tực Nam Á. dựa trên nền văn học Ấn-Âu, Dravidian và Trung Quốc 
thời kỳ đầu để hiểu về sự phát triển và năng động của các thành phố 
cổ và các tuyến thương mại ở Nam Á 

22. Bodenhamer, David J„ John Corrigan, and Trevor M. Harris. 2010. 
Các ngành nhân văn không gian: GIS và tương lai học bổng của ngành nhân 
uăn học. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press. 


PHẬT GIÁO TẠI KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | 703 


23. Buckland, Michael. 2004. Lịch sử, di sản và quá khứ: Trường 
hợp của Emanuel Goldberg. Lịch sử và di sản của hệ thống thông tin 
khoa học tà kỹ thuật W. B. Rayward and M. E. Bowden, Eds. Med- 
ford, NJ: Information Today. Pp. 39-45. 

24. Cosgrove, D. 2004. Phong cảnh và địa hình, bài giảng tại 
buổi hội nghị chuyên đề “Bước ngoặt không gian trong lịch sử?. 
Viện Lịch sử Đức (http: //www.ghi-dc.org/fileadmin/ user_up- 
load/GHI_ Washington/Publications/Bulletin35/35.57.pdf) 

25. Devendra, Somasiri. 2013. 

26. Thủy thủ, thương nhân, nhà sư: Sri Lanka và biển phía đông. 
Trong Satish Chandra và Himanshu Mitchha Ray, bài báo. Biển, Bản 
sắc và Lịch sử: Từ Vịnh Bengal đến Biển Đông. New Delhi: Society for 
Indian Ocean Studies, 2013. Pp. 169-220. 

27.Ecom, Gu Ho. 2017. Con đường tơ lụa lần nữa: Thăm lại những 
con đường nối liền Á-Âu. Journal oƒ Eurasian Sfudies 8(1): 1-2. 

28. Goody, Jack. 1996. Phương Đông ở phương Tây. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

29. Gregory, I. N. and A. Geddes, eds. 2014. Hướng tới nhân uăn 
học không gian: Lịch sử GIS và lịch sử không gian. Bloomington: 
Indiana Ủniversity Press. 

30. Guldi, J. Biến không gian là gì? Nhân văn học không gian: 
Một dự án của Viện kích hoạt học bổng không gian địa lý. http:/ /spa- 
tialL.scholarslab.org/spatial-turn/the-spatial-turn-in-history/index. 
html. 

31.Jacobi, J. 1959. Phức tạp ⁄ Nguyên mẫu / Biểu tượng trong Tâm lý 
học của CƠ. Jung. Princeton, N]: Princeton University Press. 

32... Musi, Carla Corradi. 1997. Shaman giáo từ Đông sang Tây. 
[English text revised by Paul Davies]. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

33.Ray, Himanshu P. 1994. Làn gió thay đổi: Phật giáo và các liên 
kết hàng hải của Nam Á. Oxford: Oxford University Press. 

34. Robertson, S. 2012. Đưa Harlem lên bản đồ. Viết lịch sử trong 
thời đại kỹ thuật số, Jack Dougherty and Kristen Nawrotzki, Eds. 
Ann Arbor: University of Michigan Press. 


704 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


3S.Sitnikov, Igor. 2011. Biểu tượng phổ biến trong di sản văn 
hóa vô thức Âu Á-Thái Bình Dương: Một nghiên cứu tình huống 
về 18 vị thần tôn giáo Đài Loan. Infernational Journal oƒ Asia-Pacific 
Studies, 7(1): 47-74. 

36.Wheatley, Paul. 1961. The Golden Khersonese. Kuala uumpur: 
Ủniversity of Malaya. 

37. White, R. 2010. Lịch sử không gian là gì? Phòng thí nghiệm 
lịch sử không gian: Tài liệu làm việc, Stanford Dniversity. (https:/ /web. 
stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-bin/site/pub.php?id=29) 


TIỂU SỬ CÁC TÁC GIẢ 


Ananda, Sarath bảo vệ luận án Tiến sĩ trong Xã hội học từ Đại 
học Quốc gia Singapore năm 2012. Ông đã có khoảng hai mươi năm 
phục vụ liên tục với tư cách là thành viên của đội ngũ giáo viên của 
Khoa Xã hội học tại Đại học Peradeniya và Đại học Sabaragamuwa 
của Tích Lan từ năm 1999 cho đến nay. Ong là Tổng biên tập hiện 
tại cho tạp chí điện tử Akyana / Tường thuật được xuất bản bởi 
CIKCS, Đại học Sabaragamuwa của Tích Lan và Biên tập viên của 
Tạp chí Đại học Sabaragamuwa. Ông hiến đời mình thêm cho sự 
phục vụ với tư cách là giảng viên của các chương trình hậu đại học và 
đại học của các trường đại học khác như Yakkala Wickramaarachchi 
Ayurveda - Đại học Kelaniya và Học viện Quốc phòng Sïr John 
Kothalawala - Sooriyawewa. 


Bach, Phe là một giáo viên hóa học tại Mira Loma High ở 
Sacramento, là một người thực tập chánh niệm và là học giả. 
Ông đã giảng dạy về Lãnh đạo chánh niệm và chánh niệm cho 
các nhà giáo dục ở California từ năm 2014. Ông dạy các chương 
trình chuẩn bị cho giáo viên. Ông là Người dẫn chương trình 
phát triển chuyên nghiệp với Hội đoàn lãnh đạo giảng dạy, cộng 
tác giữa Hiệp hội giáo viên California, Trung tâm chính sách cơ 
hội giáo dục Stanford (SCOPE) và Trung tâm tài nguyên hội 
đồng quốc gia tại Đại học Stanford (NBRC). Tiến sĩ Bach đã tạo 
điều kiện cho một loạt các chủ đề hội thảo trong toàn bộ chương 
trình học thuật, bao gồm sư phạm giáo dục, quản lý, lãnh đạo 
giáo dục và tinh thần. Ông nhận bằng Cử nhân Khoa học về 
Sinh học tại Đại học Nebraska - Lincoln, học chương trình sau 
đại học về Hóa học hữu cơ sinh học và Chứng chỉ giảng dạy tại 
ŨC Davis, nhận bằng thạc sĩ về lãnh đạo giáo dục và nghiên cứu 
chính sách Đại học bang California-Sacramento và bằng tiến sĩ 
trong lãnh đạo giáo dục và quản lý từ Đại học Drexel. Tiến sĩ 
Bach đã trình bày Thiền chánh niệm và sư phạm giáo dục ở Hoa 


705 


706 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


Kỳ và trên toàn thế giới, bao gồm Thái Lan, Ấn Độ và Tây Ban 
Nha. Ông là một khách mời nổi tiếng tại UNDV 2015 tại Thái 
Lan. 


Bamíford, Geoffrey nghiên cứu sâu về liên hệ giữa Phật giáo 
với lịch sử và kinh doanh của nhân loại. Sau khi theo học Phật giáo 
vào những năm 1960, ông đã mở công ty tư vấn kinh doanh của 
mình từ năm 1975 đến 2000 với tư cách là một chuyên gia tư vấn, 
đào tạo thực hành bằng cách tập trung vào giao tiếp đa văn hóa với 
tên gọi Phương pháp kinh doanh tốt. Năm 2001, Geoffrey gia nhập 
Trung tâm nghiên cứu Phật giáo Oxford (OCBS), từng giữ chức 
Giám đốc điều hành từ năm 2003 đến năm 2011. Ông thành lập 
Trung tâm chánh niệm Oxford năm 2008 và từng giữ chức Chủ tịch 
Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành cho đến năm 2011 nhằm 
nâng cao hiểu biết sâu- rộng hơn về truyền thống Phật giáo trong xã 
hội phương Tây. 

Bhatt, S.R. là một triết gia và nhà nghiên cứu tiếng Phạn nổi 
tiếng. Ông là Chủ tịch Đại hội triết học Ấn Độ và giữ các vị trí quan 
trọng tại Đại học Delhi trước khi nghỉ hưu. Ông được là nhà nghiên 
cứu nổi tiếng về Văn hóa Ấn Độ cổ đại, Phật giáo. Các lĩnh vực 
nghiên cứu của ông bao gồm Triết học Ấn Độ, Logic, Nhận thức 
luận, Đạo đức, Lý thuyết giá trị, Triết học giáo dục, Triết học về 
Tôn giáo, Tôn giáo so sánh, vx. Ông đã giảng dạy ở nhiều trường đại 
học và viện nghiên cứu. Ông đã xuất bản 21 cuốn sách và hơn 200 
bài báo đặc biệt về Lý thuyết về giá trị và Đạo đức kinh doanh; Tư 
tưởng và văn hóa Phật giáo ở Ấn Độ và Hàn Quốc; Tư tưởng và văn 
hóa Phật giáo ở Ấn Độ và Nhật Bản. Ông là biên tập viên của một 
Tạp chí Quốc tế về Tầm nhìn Toàn diện và Ban Biên tập của nhiều 
tạp chí quốc tế. 


Blundell, David có bằng tiến sĩ nhân chủng học tại Đại học 
California và Phó giáo sư Khoa học xã hội cho nghiên cứu Đài 
Loan, Ngôn ngữ và Văn hóa, tại Đại học Quốc gia Chengchi, 
Đài Loan. David đồng thời là Học giả thỉnh giảng tại Trung tâm 
Nghiên cứu Đông Nam Á về Văn hóa Châu Á Thái Bình Dương 
và Biên tập viên tại Atlas Văn hóa Điện tử. Giáo sư hiện là Giám 
đốc của Viện Spatio-Temporal Châu Á-Thái Bình Dương, ..và có 
nhiều hợp tác trong nghiên cứu với Đại học California, Hoa Kỳ. 
Ông đã nhận được Giải thưởng Vesak 2014 của Liên Hợp Quốc 


TIỂU SỬ TÁC GIẢ | 707 


cho Phim tài liệu hay nhất. Các ấn phẩm của ông liên quan đến 
nhân chủng học của các hệ thống tín ngưỡng, nhân chủng học 
của các tôn giáo, thẩm mỹ, hệ thống thông tin địa lý, ngôn ngữ 
và văn hóa. 

Bowles, Devin €. là Giám đốc Điều hành của Hội đồng các 
Viện Y tế Công cộng Úc. Ông cũng là một giảng viên tại Đại học 
Quốc gia Úc, nơi ông đã hoàn thành chương trình tiến sĩ và hiện 
là Chủ tịch Tổ từ thiện vì Phát triển, Sức khỏe và Hiểu biết nước 
Ức. Nghiên cứu của ông bao gồm vai trò của Phật giáo trong bảo vệ 
môi trường, chuyển đổi tôn giáo, sức khỏe bản địa, ảnh hưởng sức 
khỏe qua trung gian xã hội của biến đổi khí hậu, phòng ngừa xung 
đột. Ông đã dành gần một thập kỷ làm việc cho chính phủ Úc và 
có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phi lợi nhuận và bảo vệ môi 
trường. 

Charanda, Meena là Trưởng Bộ môn Khoa học Chính trị và là 
giảng viên, nhà nghiên cứu về Bình đẳng & Trao quyền cho Nữ sinh 
của Đại học Delhi. Giáo sư tham gia Giảng dạy từ năm 2006. Bà tổ 
chức nhiều hội nghị cho sinh viên, thanh niên tại trường đại học 
hàng năm phối hợp với Bộ Quốc hội, Chính phủ Ấn Độ. Bà đã tổ 
chức chuyến đi đào tạo Bắc Ấn cho các sinh viên, thăm các trường 
đại học khác nhau và đào tạo họ trong các môn học liên ngành. Bà 
là thành viên Hội đồng học thuật tại Đại học Delhi trong 4 năm 
(2007-2011) và đã xuất bản 03 cuốn sách cùng nhiều bài báo. 


Cresswell, James Bruce sinh năm 1959 tại Anh, được đào tạo 
thành một diễn viên và theo đuổi sự nghiệp diễn viên trong lĩnh vực 
điện ảnh và truyền hình. Ông là Giám đốc sản xuất phim và tham 
gia hoạt công tác Phật sự ở Anh, Châu Âu và Quốc tế và cũng tham 
gia đối thoại liên tôn giáo. Ông đã thực hành tu tập theo Phật giáo 
trong 3Š năm và theo học các khóa học của Phật giáo. Năm 1995, 
ông thành lập Viện nghiên cứu phương Đông, Trung tâm và thư 
viện châu Âu bao gồm tất cả các truyền thống của Phật giáo, lịch 
sử, nghệ thuật và văn hóa. Năm 2012, ông thành lập Trung tâm Phật 
giáo ứng dụng. Các chủ đề quan tâm của ông bao gồm Phật giáo 
và sáng tạo, hòa giải xung đột, kỹ thuật đối thoại, tiếp cận của Phật 
giáo, Công dân toàn cầu và giáo dục dựa trên giá trị. 


Daniels, Peter là một nhà kinh tế- sinh thái tại Trường Khoa 


708 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


học và Môi trường, Đại học Griffith, Úc. Nghiên cứu của ông bao 
gồm nhiều lĩnh vực xoay quanh chủ đề trung tâm của sự bền vững 
xã hội và môi trường, đặc biệt là mối quan hệ giữa các xã hội bền 
vững và các khía cạnh kinh tế và đạo đức của Phật giáo. Ông có 
hiểu biết rộng về khoa học môi trường, kinh tế, xã hội học và địa 
lý. Ông đã xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan tới kinh tế sinh thái, 
môi trường, phúc lợi và kinh tế xã hội và đã đóng góp lớn lao cho 
nhiều cơ quan quốc tế như Cơ quan môi trường châu Âu và Liên 
hợp quốc. Peter là biên tập viên của Tạp chí Kinh tế Xã hội Quốc tế 
và là nhà phản biện cho nhiều tạp chí khác. 


Díaz, Rodríguez là Giáo sư Tiến sĩ Xã hội học tại Đại học Yale 
(Hoa Kỳ) và là Giám đốc Chương trình Tiến sĩ Xã hội học và Chủ 
tịch Khoa Xã hội học tại Đại học Barcelona. Ông cũng là là giáo sư 
thỉnh giảng tại Trung tâm nghiên cứu châu Âu của Đại học Harvard, 
tại Đại học Yale và tại Đại học California. Nghiên cứu và ấn phẩm 
hiện tại của ông tập trung vào vai trò của Mạng xã hội trong các cơ 
quan- tổ chức, những nghiên cứu trong tương lai và các khía cạnh 
xã hội của Hạnh phúc. Những khía cạnh này bao hàm việc nghiên 
cứu về tiến trình chuyển hóa và ứng dụng Phật giáo trong xã hội 
hiện đại. 

Đỗ, Kim Thêm, là Tiến sĩ, biên tập viên Anh ngữ Đại lễ VESAK 
2014 và 2019 (Việt Nam), đã nghiên cứu về Global Governance, 
International Competition Law and Policy tại các Đại học Hagen 
(Đức), Norwich Law School và Manchester Law School (Anh), 
hiện nay là Non-Governmental Advisor, International Competition 
Network (ICN), Research Associate on International Competition 
Law and Policy, United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD). Sách đã xuất bản: Kontakt mit Vietnam; 
Global Netzwerke als Gestaltungschance fũr internationale Politik; 
Global Governance of Competition Law and Policy: Key Issues; 
Quan điểm của Phật Giáo trước các vấn đề hiện đại; Hoà Bình theo 
Quan điểm của Immanuel Kant và Phật Giáo; Giới thiệu các Danh 
tác Cổ điển và Hiện đại của phương Tây, Nhà Nước Pháp Quyền: 
Kinh Nghiệm Quốc Tế, Lý Thuyết và Thực tế. 

Hoàng, Minh Phú nhận văn bằng Thạc sĩ Tâm lý học tại Trường 
Đại học Delhi, Ấn Độ vào năm 2009. Ông hiện là nhà sáng lập và 
quản lý của Công ty Truyền thông và Giáo dục Tâm Anh. Ông là 


TIỂU SỬ TÁC GIÁ | 709 


tác giả của hai quyển sách và nhiều bài báo ở Việt Nam. Trong đó có 
một quyển khá nổi tiếng có tựa đề Phật pháp và Tâm lý trị liệu. Ông 
tiến hành một số nghiên cứu về tâm lý học, trong đó có liên quan 
đến trẻ em bị trầm cảm. 


Khemadhammo, Hòa thượng sinh năm 1944 tại Anh nhưng 
theo học ngành ngôn ngữ và từng là diễn viên chuyên nghiệp từ 
năm 1964 đến 1971, thành viên của Nhà hát Quốc gia từ năm 1966 
đến 1969. Năm 1971, Hòa thượng bắt đầu du hành đến Thánh địa 
Phật giáo ở Ấn Độ. Hòa thượng sau đó trở thành một Sa-môn vào 
tháng 12 năm 1971 tại Bangkok và thọ giới Tỳ kheo vào tháng Š 
năm 1972 tại Warimchamrab. Năm 1977, Hòa thượng trở về Anh 
và Hampstead Vihara cùng với Ajahn Chah . Hòa thượng hiện là 
Trụ trì của The Forest Hermitage từ năm 1985, Giám đốc Tâm linh 
của Angulimala và là Cố vấn Phật giáo cho một số trại giam. 


Khoan, Vũ từng là một chính trị gia và nhà ngoại giao nổi tiếng 
ở Việt Nam. Ong là Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và 
từng giữ chức Phó Thủ tướng tại Việt Nam từ tháng 8 năm 2002 - 
2006. Ông có nhiều đóng góp cho việc đàm phán Hiệp định thương 
mại Việt Nam - Hoa Kỳ và quá trình gia nhập Tổ chức thương mại 
thế giới (WTO) của Việt Nam. Với những thành tựu của đó, ông 
đã nhận được nhiều giải thưởng danh dự từ Nhà nước Việt Nam và 
Chính phủ các nước khác bao gồm Nga, Lào và Nhật Bản. 


Komura, Fuminobu là Thượng tọa người Nhật Bản và đã làm 
việc tại Nhật Bản và quốc tế với tư cách là kỹ sư và nhà quản lý tại 
một công ty sản xuất đa quốc gia rất lớn trong hơn ba mươi năm 
trước khi bắt đầu học Phật giáo tại Đại học Musashino ở Tokyo, 
Nhật Bản vào năm 2007. Thượng tọa thực hành Phật giáo theo 
truyền thống của trường phái Tendai Nhật Bản và được tấn phong 
làm Thượng tọa vào năm 2013. Thượng tọa đã thuyết trình về giáo 
phái Phật giáo dựa trên kinh nghiệm cá nhân và hiểu biết sâu sắc 
về nhiều hội nghị ở Mỹ, Nhật Bản và Thái Lan. Ngoài ra, Thượng 
tọa đã viết một bài báo trên Tạp chí Chăm sóc giảm nhẹ (Palliative 
Care) của Nhật Bản về những kinh nghiệm của mình với tư cách là 
một tu sĩ. 


Kovács, Gábor là Phó giáo sư tại Trung tâm đạo đức trong kinh 
doanh của Đại học Corvinus Budapest. Ong đã bảo vệ thành công 


7710 | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


luận án tiến sĩ “Định hướng giá trị của các doanh đạo Kitô giáo và Phật 
giáo” năm 2017 sau khi ông hoàn thành bằng thạc sĩ tại Đại học Phật 
giáo Budapest năm 2010. Ông đang tham gia vào các dự án nghiên 
cứu của Trung tâm đạo đức kinh doanh về định hướng giá trị đạo 
đức và định hướng giá trị sinh thái của các doanh nhân Hungary. 
Ông đang nghiên cứu kinh tế theo mô hình Phật giáo và vai trò của 
tâm linh trong kinh doanh. Ông là thư ký của Hiệp hội Hữu nghị 
Hungary kể từ khi được thành lập vào năm 201 1. Ông là thành viên 
của Nhóm dịch thuật Pali nhằm dịch thuật Kinh điển Phật giáo từ 
kinh điển Pali sang tiếng Hungary từ năm 2008. 


Lee, Jinwol Dowon là một tu sĩ Phật giáo Hàn Quốc và là thiền 
sư Seon (Chan / Zen) hiện giữ chức giáo sư trưởng của khoa Phật 
học, trường Đại học Dongsuk, Hàn Quốc. Đại đức tu thiền định 
trên một ngọn núi trong 6 năm và nhận bằng tiến sĩ Phật học tại 
ŨC Berkeley. Đại đức là người thành lập hiệp hội United Religions 
Initiative of Korea và là thành viên Hội đồng Toàn cầu của URI 
(2000-2010). Đại đức đã được bổ nhiệm là thành viên của Ủy ban 
chủ tịch về Phát triển bền vững trong chính phủ Hàn Quốc (2004- 
2006) và đã từng là Phó chủ tịch của WEB (2012-2016) và thành 
viên EXCO của ICUNDV (20013-2018). Hiện tại ông là trụ trì tu 
viện Gosung ở California. 


Lee, Kyoung-Hee là Giám đốc của Trung tâm Dhamma chuyên 
về Tâm lý học trị liệu . Năm 2003, nhận bằng tiến sĩ về xã hội học 
giáo dục, Đại học Ewha Woman Ủniversity, Hàn Quốc. Cô đã hoàn 
thành bằng tiến sĩ Phật học tại Đại học Kelaniya, Sri Lanka vào năm 
2016. Kyoung-Hee Lee có nhiều kinh nghiệm chuyên môn tại Đại 
học Ewha Woman, Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc và Quỹ An 
toàn Quốc tế Mới. 

Mitra, Arpita đang theo học chương trình tiến sĩ về Ph nữ 
trong Phật giáo tại Đại học Calcutta. Arpita là một Học giả triển 
vọng với mục tiêu trở thành một chuyên gia nghiên cứu Phật giáo. 
Arpita mong muốn tham dự lẽ kỷ niệm Ngày Vesak (UNDV) của 
Liên hợp quốc lần thứ 1ó sẽ được tổ tại Việt Nam để chia sẻ về sự 
bình đẳng giới và hướng thế giới tới phát triển bền vững. Cô mong 
muốn tích lũy kiến thức rộng hơn nữa để nghiên cứu Phật giáo tốt 
hơn thông qua các học giả nổi tiếng và các chủ đề trình bày của họ 
hội nghị Phật giáo lần này. 


TIỂUSỬTTÁCGIÁ | 7l 1 


Nanda, Amrita sinh năm 1986 tại Bangladesh, sau đó đến Sri 
Lanka năm 1999 và đã được đào tạo Phật giáo trong thời gian mười 
năm. Năm 2017, Đại đức nhận bằng Tiến sĩ Phật học và hiện là 
giảng viên tại Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Đại học Hồng Kông. 
Lĩnh vực nghiên cứu của Đại đức bao gồm Phật giáo nguyên thủy, 
nghiên cứu luận PäÌli với sự quan tâm đặc biệt đến Xã hội học Phật 
giáo. Đại đức tham gia giảng dạy các khóa học như tiếng Phạn giúp 
hiểu sinh viên kinh điển Phật giáo được ghi chép tiếng Phạn; khóa 
học về phật giáo Nguyên thủy, Tây Tạng và hướng dẫn nghiên cứu 
Phật giáo cho các sinh cứu cao học. 


Nguyễn, Việt Bảo Hùng đã tốt nghiệp Triết học Phật giáo tại 
Trường Trung cấp Phật giáo Đà Nẵng năm 2008. Năm sau, ông 
đăng ký vào Đại học Phật giáo Việt Nam và nhận bằng Cử nhân 
Nghệ thuật Triết học Phật giáo năm 2013. Sau đó, đến Tích Lan 
để tiếp tục học tại Hậu Học viện Pali và Đại học Nghiên cứu Phật 
giáo Kelaniya và sau đó có bằng Thạc sĩ Nghệ Thuật trong Triết học 
Phật giáo, Thạc sĩ Triết học Phật giáo, Thạc sĩ Triết học Phật giáo 
năm 2017, 2109. 


Phra, Rajapariyatkavi là Hòa thượng, Viện trưởng của viện 
đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU). Hòa 
thượng đã xuất bản nhiều ấn phẩm, cụ thể là về Phật giáo Đại thừa, 
Triết học Phật giáo, Đạo đức học trong Kinh điển Phật giáo, Tĩnh 
hoa Phật giáo từ Truyện tiền thân Jataka, Phật giáo: Triết học, Xã 
hội và Phật pháp nhằm tăng cường năng lực hành chính. 

Sarao, Karam Tej Singh nhận bằng cử nhân Lịch sử và Kinh tế, 
tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc và Nhật Bản, bằng Tiến sĩ 
(Phật giáo) tại Đại học Delhi. Giáo sư nhận học bổng Khối thịnh 
vượng chung năm 1985 để theo học tại Đại học Cambridge và nhận 
bằng Tiến sĩ Khảo cổ học thứ hai vào năm 1989. Giáo sư bắt đầu sự 
nghiệp giảng dạy vào năm 1981 tại Đại học Delhi và gia nhập Khoa 
nghiên cứu Phật giáo, Đại học Delhi với tư cách là một độc giả và 
được bầu là Trưởng khoa năm 1995. Giáo sư là một giảng sư thỉnh 
giảng tại nhiều trường đại học nổi tiếng với mười sáu cuốn sách đã 
xuất bản hơn 250 tài liệu nghiên cứu và bài báo khác. 

Silva, Padmasiri De làm việc tại Khoa Triết học, Lịch sử & 
Quốc tế, Đại học Monash, Úc. Giáo sư từng là Trưởng khoa Triết 


712.Ì CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


học & Tâm lý học của Đại học Peradeniya, Sri Lanka vào những 
năm 1980 và là điều phối viên của Chương trình Giáo dục Môi 
trường tại Singapore. Ong đã được đề cử cho Học sinh Trung tâm 
Đông-Tây xuất sắc nhất, Giải thưởng Greenleaf, Giải thưởng Quỹ 
châu Á cho Nghiên cứu & Giải thưởng Eulbright về giảng dạy và 
được UNESCO trao cho Đạo đức môi trường Ông đã có nhiều ấn 
phẩm liên quan đến Triết học & Đạo đức trong Phật giáo và khám 
phá không gian Nội tâm. 

Smith, Sue Erica đã là một sinh viên Phật Pháp trong truyền 
thống Tây Tạng hơn 40 năm. Ngoài ra, cô còn là mẹ bốn người trẻ 
và là một nhà giáo dục. Công việc học tập của cô vượt qua nền giáo 
dục lấy cảm hứng từ Phật giáo, Giáo dục bản địa Ức, các tôn giáo 
thiểu số ở khu vực châu Á và phúc lợi của giáo viên và học sinh. 
Cốt lõi của việc giảng dạy và nghiên cứu của cô là một cam kết tới 
sự công bằng trong giáo dục và phúc lợi của giáo viên và học sinh. 
Sue cũng yêu thích một câu chuyện hay và hiện đang thực hiện một 
tuyển tập sinh động về truyện tiền thân của đức Phật cho các độc 
giả trưởng thành. 

Somaratne, G.A. là Trợ lý Giáo sư làm việc tại Trung tâm 
Nghiên cứu Phật học, Trường Đại học Hồng Kông, và Phó chủ tịch 
Hiệp hội Nghiên cứu Phật học Sri Lanka. Ông ấy là đồng Giám đốc 
của Dự án Dhammachai Tipitaka, Thái Lan; Hiệu trưởng của Viện 
Phật học Quốc tế Sri Lanka; Phó Giáo sư chuyên ngành Tôn giáo, 
Trường Đại học Quốc tế Miyazaki, Nhật Bản; Giáo sư & Trưởng 
Bộ môn Nghiên cứu Ngôn ngữ Pali và Phật học, Trường Đại học 
Peradeniya, Sri Lanka; Nghiên cứu viên, Hiệp hội Nghiên cứu Kinh 
điển Pali, Oxford. Ông nghiên cứu về Phật pháp nguyên chất, biên 
dịch và chỉnh sửa kinh sách ngôn ngữ Pali. 

Szuksztul, Robert đã được trao bằng tiến sĩ vào năm 2010. Các 
nghiên cứu chính là Phật giáo nguyên thủy và Tịnh độ Tông. 

HT. Thích Bảo Nghiêm sinh năm 1956, tục danh Đặng Minh 
Châu) là một tu sĩ Phật giáo và chính trị gia người Việt Nam. Hòa 
Thượng hiện là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 
2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội| 1], 
Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp Trung 
ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật 


TIỂUSỬTÁCGIẢ | 713 


giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh 
niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Hòa Thượng hiện làm 
việc ở Chùa Quán Sứ, thành phố Hà Nội, Trụ trì Chùa Lý Quốc Sư, 
Chùa Bà Đá (Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN TP Hà Nội). Hòa 
Thượng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XHI đoàn đại 
biểu thành phố Hà Nội[2], Trưởng ban trị sự Tỉnh hội phật giáo 
Hà Tĩnh. 


HT. Thích Gia Quang, sinh ngày 20/01/1954 tại Nam Định, 
hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
Hòa thượng tốt nghiệp trường Cao cấp Phật học Việt Nam (nay là 
Học viện Phật giáo Việt Nam) năm 1985; là giảng viên Học viện 
Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội; Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu 
Phật học; Phân Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt 
Nam tại Hà Nội; Tiến sĩ Tôn giáo học do Học Viện Khoa học Xã 
hội thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cấp năm 2015 


HT. Thích Huệ Thông (Trần Minh Quang), sinh năm 1960 tại 
Bình Dương; hiện là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế 
Trung ương, Phó Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương 
GHPGVN. Hòa thượng Thích Huệ Tông được Apollos University 
cấp bằng tiến sĩ danh dự, năm 2016; được Chủ Tịch Nước tặng 
Huân chương lao động hạng nhì, năm 2018. Hòa thượng đã tham 
gia hàng chục Hội thảo khoa học và có đến gần 100 bài tham luận 
tại các Hội thảo khoa học và các tham luận tại nhiều diễn đàn khác 
nhau, một số tác phẩm đáng chú ý như: Lịch sử Phật giáo Bình Dương; 
Đức Phật và con đường Tuệ Giác; Mẹ từ suối nguồn yêu thương đến 
chân trời giác ngộ; Chân hạnh phúc chi có từ chánh niệm. 

TT. Thích Minh Thành, sinh tại tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. 
TT đã xuất gia tu học năm 1973 theo Khất sĩ Việt Nam. Thượng 
tọa hiện là Phó chủ tịch Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam phụ 
trách biên soạn toàn bộ bộ Tam Tạng Phật giáo bằng tiếng Việt. 
Ngoài ra, TT còn tham gia giảng dạy tại Học Viện Phật giáo Việt 
Nam, tổ chức các khóa tu thiền chánh niệm, giảng pháp cho Phật 
tử và đóng góp cho nhiều hoạt động Phật giáo ở Việt Nam và nước 
ngoài. TT đã xuất bản nhiều tác phẩm, bao gồm: The Mind in Early 
Buddhism, Thuan Hoa Tam Hon (Vietnamese translation of Taming 
the Monkey Mind), Doc Chon Lụ, Nguon Mach Ngan Xua (Reading 


7714| CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


the Truth: from the most primitive source), Doc Chon Ly, Trang Soi 
Neo Ve (Reading the Truth: as ín the moonlight the returning road is 
seen). 


HT. Thích Minh Thiện, thế danh là Trường Ngọc Toàn, sinh 
năm 1954, là Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam. Hòa thượng là Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương 
GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực phân ban Đào tạo Giảng 
sư Ban Hoằng pháp TƯ. Hòa thượng là Trụ trì Chùa Tiên Châu: 
số 101, Huỳnh Văn Nhứt, phường 3, Tp Tân An, tỉnh Long An, 
đồng thời làm Hiệu Trưởng Trường Trung cấp Phật học Long An 
và Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An. 


HT. Thích Tấn Đạt sinh năm 1959 tại tỉnh Bình Định. Hòa 
thượng là giáo phẩm của TW GHPGVN, hiện là Ủy viên Thư ký 
HĐTS TWGHPGVN, Phó văn phòng 2 TW, Phó Trưởng ban 
thường trực Ban Hoằng pháp TW và Ban Từ thiện XH TW, Trưởng 
ban Tổ chức Đào tạo Cao - Trung cấp giảng sư (Ban Hoằng pháp 
TW), trụ trì Chùa Hòa Khánh. Bảo vệ luận án TS. Quản lý Giáo 
dục tại Trường Đại học Akamai - Hoa Kỳ- 2017. Hòa thượng là Phó 
Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Hội thảo của ngành hoằng 
pháp, ngành TT-XH TW TWGHPGVN trong hơn 20 năm qua. 
Ngoài ra, Hòa thượng đã xuất bản sách “Thi hóa Lược sử cuộc đời 
Đức Phật Thích Ca” (2008, NXB. Tôn giáo), “Kỹ năng dẫn chương 
trình lễ hội Phật giáo” (2012, NXB tổng hợp Tp. HCM), đồng thời 
công bố nhiều bài viết trên Đặc san Hoa Đàm và một số Kỷ yếu hội 
thảo khoa học của Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Từ thiện XH 
trung ương GHPGVN. 


ĐĐ. Thích Tâm Tiến từng được đào tạo tại Tu viện Hoằng 
Pháp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đại đức nhận bằng Cử 
nhân Phật học tại Đại học Phật giáo Quốc tế, Thái Lan và bằng Thạc 
sĩ về Tôn giáo tại Đại học Naropa, Colorado, Hoa Kỳ. Hiện Đại đức 
là sinh viên năm nhất tại Trường Đại học Harvard, Massachusetts, 
Hoa Kỳ. 


ĐDĐ. Thích Thanh An, thế danh là Nguyễn Việt Bảo Hưng, xuất 
gia tại Bồ Đề Thiền Viện, Đà Nẵng. Đại đức nhận được văn bằng 
Thạc sĩ Triết học tại Viện Cao học Nghiên cứu Ngôn ngữ Pali và 
Phật học, Đại học Kelaniya, Sri Lanka vào năm 2018. Đại đức đã tốt 


TIỂU SỬ TÁC GIÁ | 7LS 


nghiệp Triết học Phật giáo tại Trường Trung cấp Phật giáo Đà Nẵng 
năm 2008. Năm sau, Đại đức đăng ký vào Đại học Phật giáo Việt 
Nam và nhận bằng Cử nhân Nghệ thuật Triết học Phật giáo năm 
2013. Sau đó, Đại đức đến Tích Lan để tiếp tục học tại Hậu Học 
viện Pali và Đại học Nghiên cứu Phật giáo KelLocation và sau đó 
có bằng Thạc sĩ Nghệ Thuật trong Triết học Phật giáo, Thạc sĩ Triết 
học Phật giáo, Thạc sĩ Triết học Phật giáo năm 2017, 2109. 


TT. TS. Thích Viên Trí sinh năm 1961 tại thành phố Huế, Việt 
Nam trở thành tu sĩ tại chùa Linh Sơn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam năm 1969. Thượng tọa nhận bằng cử nhân tại Đại 
học Phật giáo Việt Nam năm 1992 và bằng tiến sĩ tại Đại học Delhi, 
Ấn Độ năm 2001. Thượng tọa là thành viên, Hội đồng Điều hành 
Phật giáo Việt Nam và là Phó hiệu trưởng Viện Phật học Việt Nam. 
Thượng tọa là giảng sư tại Viện Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa đã 
xuất bản nhiều cuốn sách nổi tiếng như Khái Niệm Về Bồ Tát Quán 
Thế Âm”, “Đại Cương Văn Điển Phật Giáo”, “Phật Giáo Qua Lăng 
Kính Xã Hội” 

'Wilson, Jeff là một nhà tư vấn nghiên cứu trong lĩnh vực học 
thuật nghiên cứu Phật giáo. Ông bắt đầu theo đuổi ngành ngôn ngữ 
học tại Đại học Sydney năm 1985 và tiếp tục học Văn hóa và Tôn 
giáo tại Đại học Southern Cross cho đến khi tốt nghiệp Tiến sĩ 
năm 2004 về Sự liên quan của Phật giáo với học thuyết phát triển 
trẻ em. Ông đã từng làm biên tập viên cho Tạp chí DIRI. Ông đã 
xuất bản nhiều bài báo trên Tạp chí Luật SCU và các ấn phẩm, các 
chương sách trong các cuốn Nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại (Barton 
Books, 2013). Nghiên cứu mới nhất của ông hiện đang trong quá 
trình xuất bản và là một nghiên cứu về Hướng dẫn Thiền chi tiết, 
liên quan đến các kỹ thuật thiền định của Phật giáo Thái Lan truyền 
thống trước giữa thế kỷ XIX. 


7 1ố | CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM 


VÀI NÉT VỀ CÁC CHỦ BIÊN 


TT. Thích Đức Thiện, tiến sĩ Phật học năm 2005, hiện là Phó 
Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; Trưởng ban 
Phật giáo Quốc tế; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ; 
Giảng viên cao cấp tại Đại học Quốc gia Hà Nội; Tổng thư ký Đại 
lẽ Vesak LHQ 2014 và 2019. TT. Thích Đức Thiện nhận được nhiều 
phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam: Huân chương Lao 
động Hạng Ba; của Hoàng gia Campuchia: Huân chương Đại tướng 
quân; của Chính phủ Ấn Độ: Huân chương Padma Shri. 


TT. Thích Nhật Từ, Tiến sĩ Triết học tại Đại học Allahabad, 
2002, là Tổng thư ký Đại lẽ Vesak LHQ 2008; Tổng biên tập của 
Phật điển Việt Nam (ấn bản sách nói); Tổng biên tập Đại tạng Kinh 
Việt Nam và Chủ biên Tủ sách Đào Phật Ngày Nay (hơn 250 đầu 
sách) và tác giả của hơn 80 quyển sách Phật học. Thầy được trao 
tặng Š bằng Tiến sĩ danh dự và nhiều giải thưởng, danh hiệu, bằng 
khen của GHPGVN cũng như của Chính phủ Việt Nam, Miến 
Điện, Thái Lan và Campuchia. 


CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰLÃNH ĐẠO TOÀN CẦU 
VÀ TRÁCH NHIỆM CÙNG SẺ CHIA VÌ XÃ HỘI BỀN VỮNG 


Chủ biên: TT. TS. Thích Đức Thiện và TT. TS. Thích Nhật Từ 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 
6S Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: (024)39260024 - Fax: (024)39260031 
Email: nhaxuatbanhongduc@yahoo.com 





Chịu trách nhiệm xuất bản: GĐ. BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung: TBT. Lý Bá Toàn 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Trình bày: Đào Thơm - Vũ Quang Nguyên 
Bìa: Nguyễn Thanh Hà 
Phụ trách ấn tống: Giác Thanh Nhã 


Đơn vị liên kết: 
Chùa Giác Ngộ 
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay 
92 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. 


Hãy scan và xem tác phẩm này dưới dạng PDEF 





Số lượng in: 3.000 bản, Khổ: 16x24 cm. In tại: Xí nghiệp In Fahasa, 774 Trường 
Chinh, phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Số ĐKXB: 1322 
- 2019/CXBIPH/03 - 49/TG. Mã ISBN:.... QĐXB: .../QĐÐ-NXBHĐ ngày 
24 tháng 4 năm 2019. In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2019. 


